THIỆN PHÚC 


GƯƠNG SÁNG 
THẦY XƯA 


BRILLIANT EXAMPLES OF 
MASTERS IN THE PAST 


TẬP II 
VOLUME III 


1392 


Copyrighr © 2022 by Ngoc Tran. All rights reserved. 

No part o0 this work may be reproduced or transmifted in any form or by any 
means, electronic or mechanical, including photfocopying and recording, or by 
any inƒormaflon storaee or retrieval systemr without the prior wWriten 
permission oƒ the author, except for the Inclusion oƒ brief quotations. However, 
Staff members oƒ Vietnamese tenples who want to reprimt this work for the 
benefit oƒ teaching oƒ the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 
778-2832. 


1393 
Lời Đầu Sách 


Khi nói về Thầy Xưa, người đầu tiên mà chúng ta muốn nói đến phải là 
đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, người đã để lại cho nhiều thế hệ hậu bối 
chúng ta một gia tài kinh điển đồ sộ với vô số những gương hạnh sáng ngời 
cho cuộc sống hạnh phúc và cuộc tu giác ngộ giải thoát. Sau những bước chân 
của đức Phật là hai mươi tám vị Tổ Ấn Độ, lục tổ Trung Hoa, cùng nhiều vị tổ 
thây khác tại các xứ Việt Nam, Nhận Bản, Đại Hàn, Tích Lan, Tây Tạng, 
Thái Lan, Miến Điện, Lào, Cam Bốt, vân vân, đã tiếp tục sống và tu với vô 
số những tấm gương sáng ngời trên con đường hoằng hóa lợi sanh. Đại đa số 
những gương hạnh sáng ngời này của các bậc thây xưa đều giúp rất nhiều cho 
các đệ tử trong cuộc tu hành giác ngộ và giải thoát. Tuy nhiên, cũng có rất 
nhiều gương hạnh rất đáng kính và đáng được hậu bối chúng ta noi theo. Một 
trong những gương hạnh sáng ngời tiêu biểu nhất là gương hạnh của ngài 
Thiết Nhãn (1630-1682) về việc “In Kinh hay Cứu Người?” Khi tu Viện cần in 
kinh, Thiền Sư Thiết Nhãn bắt đầu du hành khắp nơi và kêu gọi đàn na tín thí 
đã quyên góp đầy đủ tiền giúp Sư cho mục đích này, nhưng không may lúc ấy 
trong vùng có nạn đói nghiêm trọng rất cần trợ giúp. Vì thế mà Sư đã đem hết 
số tiền để in kinh này ra giúp đở dân khỏi chết đói. Sau đó, Sư lại bắt đầu 
quyên góp lần nữa. Năm bẩy năm sau đó thì Sư cũng có đủ số tiền để in kinh 
lần nữa, nhưng không may, nước sông Uji bỗng dưng dân cao làm ngập lụt cả 
một vùng rộng lớn, và hậu quả là dân chúng trong vùng lại gặp phải nạn dịch 
hoành hành. Sư lại đem hết số tiền in kinh ra giúp cho nạn nhân. Sư lại đem 
tiền in kinh lân hai ra giúp cho nan nhân lũ lụt và nạn dịch. Sư lại bắt đầu 
quyên góp cho đủ tiền để in kinh lần ba. Cuối cùng, sau hai mươi năm quyên 
góp lần thứ ba, ước nguyện của Sư được hoàn thành. Những bộ kinh được ¡n 
lần đầu tiên ra đời trên đất nước Phù Tang mà ngày nay vẫn còn được lưu giữ 
tại chùa Hoàng Bá (Obaku-ji) ở Kyoto. Không may sau đó, Thiết Nhãn thị 
tịch vì bị lây nhiễm chứng sốt khi Sư đang giúp cho nạn đói ở Osaka. Người 
Nhật thường kể cho con cháu họ nghe rằng Thiết Nhãn đã làm ba bộ kinh, hai 
bộ đầu tiên vô hình nhưng vượt hẳn bộ thứ ba. Trong lịch sử Thiền tông Nhật 
Bản, cách hành xử của Thiền Sư Ba Tiêu trong một lần du hành thưởng lãm 
hoa cũng là một trong những gương hạnh đáng cho hậu bối chúng ta noi theo. 
Vào năm 1694, thiển sư Ba Tiêu thực hiện cuộc du hành cuối cùng. Một câu 
chuyện phổ thông đã kể lại trước chuyến du hành mà ông đã dự tính đi để 
thưởng lãm hoa nở tại một địa phương nổi tiếng. Ngay sau khi ông khởi hành, 
Ba Tiêu gặp một nhóm người đang nói về một đứa con gái hiếu hạnh của một 
gia đình nông dân, nổi tiếng là một người đàn bà đã tỏ ra hết lòng chăm sóc 
cha mẹ già. Ba Tiêu vòng trở lại để gặp người đàn bà này và ông rất cảm 
kích đến độ ông cho bà ta hết khoản tiền mà ông ta đã để dành cho chuyến đi 


1394 


thưởng lãm hoa này. Khi ông trở về Giang Hộ, những học trò hỏi về hoa. Ba 
Tiêu bảo họ: “Ta gặp một thứ gì đó còn đẹp hơn hoa nhiều.” 

Đã có quá nhiều những bộ sách về Phật giáo vậy thì hà tất lại phải có 
thêm một bộ mang tên "Gương Sáng Thầy Xưa"? Thật tình mà nói, Phật tử 
hậu bối chúng ta không thể nào xem thường những gương sáng bao gồm cả 
cuộc sống, hành trạng và những lời dạy dỗ của các bậc thầy xưa bởi vì tất cả 
chúng đều là những hành trang tinh thần quí báu cho sự giác ngộ và giải thoát 
của chúng ta trong tu hành và cho một cuộc sống đây an lạc lạc, tỉnh thức và 
hạnh phúc. Các mẫu thiền thoại quý báu của các bậc thầy xưa thường là 
những diễn đạt trực tiếp sự thể nghiệm của các thiển sư ngày xưa, một sự thể 
nghiệm không thể nhận ra, không thể hiểu được theo lối duy lý. Bản chất của 
những mẫu thiền thoại này có khi dựa vào thuận lý, mà rất nhiều khi lại là 
nghịch lý, nghĩa là dựa vào những gì vượt ra ngoài khái niệm. Bên cạnh đó, 
các mẫu đối thoại thiển của các bậc thầy xưa còn trực tiếp giúp các các đệ tử 
của mình giảm bớt sự chấp trước. Vì thế, người ta thường sử dụng các giai 
thoại của một bậc cổ đức nào đó, hoặc một cuộc đối thoại giữa một bậc Thầy 
với Tăng chúng, hoặc lời nói hay câu hỏi của một bậc Thầy khi thượng đường 
thuyết pháp, tất cả đều được dùng như phương tiện khai mở cho tâm trí của 
hành giả đến với chân lý Thiển. Tóm lại, thiển thoại là một câu chuyện 
Thiền, nói về một hoàn cảnh về Thiền, hay một vấn đề về Thiển, không phải 
để cho qua thời qua khắc, mà nhằm giúp cho các Thiển sinh vượt quá cái công 
thức muôn đời của nhị nguyên và biện chứng tư duy bình thường. Người ta 
không ngừng nhấn mạnh rằng không thể nào nắm được chân lý bằng cách chỉ 
đơn thuần từ bỏ cái sai trái, cũng như không thể nào đạt được cái tâm bình an 
hay tìm được giải đáp tối hậu bằng tranh biện hay lý luận. 

Qua những tấm gương sáng trong cuộc sống, hành trạng, và những mẫu 
đối thoại quý báu của các vị Thiên sư thời trước, chúng ta thấy rằng thiển tập 
phải được áp dụng vào cuộc sống hằng ngày, và kết quả của công phu nây 
phải được hưởng tại đây, ngay trong kiếp nây. Hành thiển không phải là tự 
mình tách rời hay xa la công việc mà thường ngày mình vẫn làm, mà thiển là 
một phần của đời sống, là cái dính liển với cuộc sống nầy. Đối với các vị 
Thiển sư, các ngài sống thiển bất cứ khi nào các ngài sống hoàn toàn với hiện 
tại mà không chút sợ hãi, hy vọng hay những lo ra tầm thường. Các ngài chỉ ra 
cho chúng ta thấy rằng với sự tỉnh thức chúng ta có thể tìm thấy thiền trong 
những sinh hoạt hằng ngày. Thiển không thể tìm được bằng cách khám phá 
chân lý tuyệt đối bị che dấu từ ngoại cảnh, mà chỉ tìm được bằng cách chấp 
nhận một thái độ đến với cuộc sống giới hạnh. Người ta tìm cầu giác ngộ 
bằng cách nỗ lực, tuy nhiên, đa số chúng ta quên rằng để đạt đến giác ngộ 
chúng ta phải buông bỏ. Điều này cực kỳ khó khăn cho tất cả chúng ta vì 
trong cuộc sống hằng ngày chúng ta thường cố gắng thành đạt sự việc. Qua 
những tấm gương sáng trong cuộc sống, hành trạng, và những mẫu đối thoại 


1395 


quý báu của các vị Thiển sư thời trước, chúng ta thấy người tu Thiển không lệ 
thuộc vào ngôn ngữ văn tự. Đó chính là giáo ngoại biệt truyền, chỉ thẳng vào 
tâm để thấy được tự tánh bên trong của tất cả chúng ta để thành Phật. Trong 
khi những tông phái khác nhấn mạnh đến niềm tin nơi tha lực để đạt đến giác 
ngộ, Thiển lại dạy Phật tánh bên trong chúng ta chỉ có thể đạt được bằng tự 
lực mà thôi. Thiền dạy cho chúng ta biết cách làm sao để sống với hiện tại quí 
báu và quên đi ngày hôm qua và ngày mai, vì hôm qua đã qua rồi và ngày 
mai thì chưa tới. Trong Thiền, chúng ta nên hằng giác ngộ chứ không có cái gì 
đặc biệt cả. Qua những tấm gương sáng trong cuộc sống, hành trạng, và những 
mẫu đối thoại quý báu của các vị Thiển sư thời trước, chúng ta thấy với người 
tu Thiển mọi việc đều bình thường như thường lệ, nhưng làm việc trong tỉnh 
thức. Bắt đầu một ngày của bạn, đánh răng, rửa mặt, đi tiêu tiểu, tắm rửa, 
mặc quần áo, ăn uống, làm việc... Khi nào mệt thì nằm xuống nghỉ, khi nào 
đói thì tìm cái gì đó mà ăn, khi không muốn nói chuyện thì không nói chuyện, 
khi muốn nói thì nói. Hãy để những hoàn cảnh tự đến rồi tự đi, chứ đừng cố 
thay đổi, vì bạn chẳng thể nào thay đổi được hoàn cảnh đâu! Thiển dạy chúng 
ta đoạn trừ mọi vọng tưởng phân biệt và khiến cho chúng ta hiểu rằng chân lý 
của vũ trụ là căn bản thật tánh của chính chúng ta. Mọi người chúng ta nên 
thiển định thâm sâu về vấn để nầy, vì nó là cái mà chúng ta gọi là “Ngã'. Khi 
hiểu nó là gì, chúng ta sẽ tự động quay về hòa cùng thiên nhiên vũ trụ trong 
cảnh giới nhất thể, và chúng ta sẽ thấy thiên nhiên chính là chúng ta và chúng 
ta cũng chính là thiên nhiên, và cảnh giới thiên nhiên ấy chính là cảnh Phật, 
người đang thuyết pháp cho chúng ta ở mọi nơi mọi lúc. Hy vọng rằng tất cả 
chúng ta đều có thể nghe được thiên nhiên đang nói gì với chúng ta, để ai 
cũng có thể tìm về cảnh giới an lạc mà chúng ta đã một lần xa rời. 

Phải thực tình mà nói, không riêng gì Phật tử, mà cả thế giới mang ơn đức 
Phật nơi việc Ngài là vị thầy đầu tiên chỉ ra con đường giải thoát cho con 
người, thoát khỏi những thằng thúc trói buộc của tham, sân, si, mạn, nghĩ, tà 
kiến, sát, đạo, dâm, vọng... Với Ngài, tôn giáo không chỉ đơn thuần là niềm 
tin, mà là sống với những gương hạnh lành và đi theo con Đường Sống Cao 
Thượng để đạt đến giác ngộ và giải thoát. Đối với các Phật tử chân chánh, vị 
Phật lịch sử ấy không phải là vị thần tối thượng, cũng không phải là đấng cứu 
thế cứu người bằng cách tự mình gánh lấy tội lỗi của loài người. Người Phật 
tử chỉ tôn kính Đức Phật như một con người toàn giác toàn hảo đã đạt được sự 
giải thoát thân tâm qua những nỗ lực của con người và không qua ân điển của 
bất cứ một đấng siêu nhiên nào. Theo Phật giáo, ai trong chúng ta cũng là một 
vị Phật, nghĩa là mỗi người chúng ta đều có khả năng làm Phật; tuy nhiên, 
muốn thành Phật, chúng ta phải đi theo con đường gian truân đến giác ngộ. 
Trong các kinh điển, chúng ta thấy có nhiều sự xếp loại khác nhau về các giai 
đoạn Phật quả. Một vị Phật ở giai đoạn cao nhất không những là một người 
giác ngộ viên mãn mà còn là một người hoàn toàn, một người đã trở thành 


1396 


toàn thể, bản thân tự đầy đủ, nghĩa là một người trong ấy tất cả các khả năng 
tâm linh và tâm thân đã đến mức hoàn hảo, đến một giai đoạn hài hòa hoàn 
toàn và tâm thức bao hàm cả vũ trụ vô biên. Một người như thế không thể nào 
đồng nhất được nữa với những giới hạn của nhân cách và cá tính và sự hiện 
hữu của người ấy. Không có gì có thể đo lường được, không có lời nào có thể 
miêu tả được con người ấy. 

Một chuỗi những tập sách nhỏ có tựa để “Gương Sáng Thầy Xưa” này 
không phải là một nghiên cứu chỉ tiết về tất cả những gương hạnh sáng ngời 
của đức Phật cũng như của những vị thầy đã hoằng hóa độ sanh về sau này, 
mà tác giả chỉ biên soạn rất tóm lược về một số những gương hạnh sáng, rất 
sáng, một số gương hạnh rất tiêu biểu của các ngài đáng được cho những thế 
hệ hậu bối chúng ta ta học hỏi và noi theo. Cuộc hành trình đi đến giác ngộ và 
giải thoát đòi hỏi nhiều cố gắng với sự hiểu biết đúng đắn và tu tập liên tục. 
Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về đức Phật và 
Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn một chuỗi những tập sách có tựa để 
“Gương Sáng Thầy Xưa” bằng song ngữ Việt Anh nhằm phổ biến cho Phật tử 
ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ, hy vọng sự đóng góp nhỏ nhoi 
này sẽ giúp cho Phật tử hiểu biết thêm về những gương sáng trong đời sống, 
hành trạng và những lời dạy dỗ của đức Phật lịch sử cũng như những bậc thầy 
xưa. Những mong tất cả chúng ta đều có thể noi theo gương hạnh sáng ngời 
của các ngài và tạo ra những mẫu mực cho chính cuộc sống cuộc tu của mình 
đầy những an bình, tỉnh thức và hạnh phúc. 


Thiện Phúc 


1397 


Prợface 


When talking about masters 1n the past, the first person that we want to 
mention 1s our Original Teacher Sakyamumi Buddha, who handed down to us, 
later generations, a massive heritage with innumerably brilliant examples for 
a happy life and a cultivation of enlightenemtn and emancipation. After the 
Buddha's footsteps, twenty-eight Indian Patriarchs, six Chinese Patriarchs and 
many other patriarchs and masters from Vietnam, Japan, Korea, Sri Lanka, 
Tibet, Thailand, Burma, Laos, Cambodia, and so on, contfinued to to live and to 
cultivate with numerous briliant examples on therr paths of propagating and 
saving beings. The majority of these brilliant examples of masters 1n the past 
are very helpful for disciples in enlightenment and liberation in cultivation. 
However, many of them are respectable and worthy for us to follow. One of 
the most typically brilliant examples 1s that of Zen master Tetsugen regarding 
the matter of “Printing the Sutras or Helping People?” When his monastery 
needed publishing more sutras, Zen Master Tetsugen began travelling 
everywhere to call for donations and he obtained enough money for this 
purpose, but unfortunately at that time there was a severe famine which 
needed his help. EFor this reason, he took all the funds he had collected for 
printing sufras and spent them to save others from salvation. Then he began 
again his work of collecting money for printing sutras. Several years later, 
when he had collected just enough money for the priting agaim, 
unfortunately, the water in the Uji River suddenly rose too hiph that caused 
the flood 1n a broad area, and as a result, the people in the area had an 
epidemic which spread all over the country. Tetsugen again gave away all 
what he had collected to help his people. Tetsugen again sfarted collecting 
money for printing the sutras the third time. Eventually, after twenty years of 
collecting for the third time, his wish was fulfilled. The first sutras were 
prnted in Japan which still can be seen today ¡in the Obaku monasfory In 
Kyoto. Tetsugen đied of a fever he contracted while feeding the hungry during 
a famine in Osaka. The Japanese tell their children that Tetsugenmade three 
Sefs Of sutras, and that the first two 1nvisible sets surpasse even the last. In the 
history of Japanese Zen Sect, Zen master Baso's action 1n a trIp Of viewing 
flowers was also one of the most brilliant examples for us to follow. In 1694, 
he made hs last trip. A popular story mentions a prior trip that he had planned 
to make to view the flowers that were in bloom at a noted locale. Soon after 
he set out, Basho came upon a group of people talking about the daughter of a 
peasant family who was noted for the great devotion she demonstrated in the 
care she provided her aged parents. Basho made a detour to visit this young 
woman and was so impressed with her that he gave her the money he had 


1398 


saved for the flower viewing expedition. When he returned to Edo, his 
students asked about the flowers. Basho told them: “[ saw something more 
beautiful than flowers.” 

There are many books on Buddhism, so why adding on another set named 
"Briliant Examples of Masters In the Past"? Truly speaking, we, Buddhists of 
later generations, cannot disregard brilliant examples of masters in the past, 
including their lives, their acts and therr teachings for all of them are our 
precilous mental lugsage for our enlightenment and emancipation 1n 
cultivation and a lie full of peace, mindfulness and happiness. Precious 
đialogues from masters in the past are usually immediate expressions of the 
Zen realization of the ancient masters, realization that 1s not conceptually 
graspable, not understandable. The1r nature 1s sometimes reasonable, but a lot 
Of times paradoxical, 1.e., beyond concept. Besides, dialogues from masfers 1n 
the past also directly help the novice Zen students lessen his attachments. 
Therefore, people usually utilize some anecdote of a certain ancient masfter, 
or a đialogue between a master and monks, or a statement or question put 
forward by a teacher, all of which are used as the means for opening one's 
mind to the truth of Zen. In short, Zen đialogue means a Zen story, or a Zen 
situation, or a Zen problem, not for passing the time, but 1t helps to force the 
student to go beyond the eternally dualisic and dialetic pattern of ordinary 
thinking. Again and again 1t 1s emphasized that one cannot take hold of the 
true merely by abandoning the false, nor can one reach peace of mind or any 
final answer by argument or logIc. 

Through brilliant examples of lives, acts, and precious đialogues of Zen 
masters of the ancient times, we see that medifation should be applied to the 
daily affatrs of life, and 1s results obtained here and now, in this very lIfe. It 1s 
not separated from the daily activities. Ït 1s part and parcel of our life. For Zen 
masters, they are living a Zen life whenever they are wholly in the present 
without usual fears, hopes and distractions. They show us that with 
mindfulness we can find Zen ¡in all activities of our daily life. Zen cannot be 
found by uncovering an absolute truth hidden to outsiders, but by adopting an 
atitude to life that 1s disciphined. People seek enlightenment by striving; 
however, most of us forget that to become enlightened we must give up all 
striving. This 1s extremely difficult for all of us because In our daily life we 
always strive to achieve things. Throuegh brilliant examples of lives, acts, and 
precious dialogues of Zen masters of the ancient times, we see that Zen 
practitioners depend on no words nor letters. It's a special transmission outside 
the scriptures, đirect pointing to the mind of man 1n order fo see I1nto one”s 
nature and to attain the Buddhahood. While other schools emphasized the 
need to believe in a power outside oneself to attain enlightenment, Zen 
teaches that Buddha-nature 1s within us all and can be awakened by our own 


1399 


efforts. Zen teaches us to know how to live with our preclous presence and 
forget about yesterdays and tomorrows for yesterdays have gone and 
tomorrows do not arrive yet. In Zen, we should have everyday enlightenment 
with nothing special. Through brilliant examples of lives, acts, and precious 
đialogues of Zen masters of the ancient times, we see that with Zen 
practiioners everything 1s just ordinary; business as usual, but handling 
business with mindfulness. To start your day, brush your teeth, wash your face, 
relieve your bowels, take a shower, put on your clothes, eat your food and go 
to work, etc. Whenever you re tired, go and lie down; whenever you feel 
hungry, go and find something to eat; whenever you do not feel like to talk, 
don't talk; whenver you feel like to talk, then talk. Let circumstances come 
and go by themselves, do not try to change them for you can”t anyway. Zen 
teaches us to cut off all discriminating thoughts and to understand that the truth 
of the universe 1s ultimately our own true self. All of us should meditate very 
deeply on this, for this thíng 1s what we call the “self?? When we understand 
what 1t 1s, we will have automatically returned to an Intuifive oneness with 
nature and will see that nature 1s us and we are nature, and that nature 1s the 
Buddha, who 1s preaching to us at every moment. We all hope that all of us 
wIll be able to hear what nature 1s say1ng fo us, so that we can return to the 
peaceful realm that we once separated. 

Truly speaking, not only Buddhists but the who world also are indebted to 
the Buddha for it 1s He, the Eirst Teacher, who first showed the Way to free 
human beings from the coils of lush, anger, stupidity, arrogance, doubtness, 
wrong views, killing, stealing, sexual misconduct, and lying... To Him, religion 
was not a simple faith, but living with good examples and following a Noble 
Way of lie to gain enlightenment and liberation. For true Buddhists, the 
historic Sakyamumi Buddha was neither as a Supreme Detty nor as a SaVIOrT 
who rescues men by taking upon himself the burden of their sins. Rather, 
Buddhists verenate Him as a fully awakened, fully perfected human being 
who attained liberation of body and mind through his own human efforts and 
not by the grace of any supernatural being. According to Buddhism, we are all 
Buddhas from the very beginning. That means every one of us 1s potentially a 
Buddha; however, to become a Buddha, one must follow the arduous road to 
enlightenment. Various classifications of the stages of Buddhahood are to be 
found in the sutras. A Buddha In the highest stage 1s not only fully enlightened 
but a Perfect One, one who has become whole, complete 1n himself, that 1s, 
one in whom all spiritual and psychic faculties have come to perfection, to 
maturlty, to a stage of perfect harmony, and whose consciousness 
encompasses the Infimty of the universe. Such a one can no longer be 
1dentiied with the limitatons of his Individual personality, his 1ndividual 


1400 


character and existence; there 1s nothing by which he could be measured, 
there are no words to describe him. 

Thịs series of several little books tiled “Brilliant Examples of Masters In 
The Pasf” 1s not a detailed study of all brilliant examples of the Buddha's and 
later masters, but this author only briefly composed some bright, very bright 
examples; some of their typical examples that are worthy for us, later 
øenerations, to learn and to follow. The Journey leading to enlightenment and 
emancipaton demands continuous efforts with right understanding and 
practice. Presently even with so many books available on the Buddha and 
Buddhism, I venture to compose this serles of several little books titled 
“Brilliant Examples of Masters In The Past” in Vietnamese and English to 
spread basic things in Buddhism to all Vietnamese Buddhist followers, 
especially Buddhist beginners, hoping this litle contributon wil help 
Buddhists to understand more about the lives, acts and teachings from the 
Historical Buddha as well as from some typical masters in the past. Hoping 
that we all can follow examplary examples of the Buddha as masters 1n the 
past and create for ourselves our own standards In life and cultivation which 
are full of peace, mindfulness and happiness. 


Thiện Phúc 


1401 


Mục Lục Tập Ba 
Table oƒ Content Voluune Three 


Lời Đầu Sách— Preface 
Mục Lục— Table oƒ Content 


Phần Một: Việt Ngữ— Part One: Vietnamese Language 
941. Kẻ Bán Muỗng Đã Đi Rồi 

942. Kẻ Mục Hạ Vô Nhân Như Ông Thì Làm Sao Có Thể Tìm Học Hỏi Thiền? 
943. Kẻ Tiếp Nối Đạo Pháp Của Ta Chính Là Thằng Bé Hám Sơn Này! 
944. Kẻ Vô Học 

945. Kể Từ Đây Đã Đủ Vốn Trụ Trên Núi! 

946. Khả Chân Điểm Hung (Khả Chân Chỉ Ngực) 

947. Khả Năng Tiên Trì Vãng Giám 

948. Khách Giặc Cùng Đến! 

949. Khách Thể Không Sanh Khởi 

950. Khai Mở Đệ Tam Nhãn (Mở Ra Con Mắt Thứ Ba) 

951. Khái Niệm Về Không Chấp Trước Trong Nhà Thiền 

952. Khán Cầu 

953. Khán Kinh 

954. Khán Tâm 

955. Khắc Chu Nhân 

956. Khắc Tân Xuất Viện 

957. Khắp Mọi Nơi, Không Chỗ Nào Chẳng Phải Là Phật 

958. Khắp Tam Thiên Thế Giới Chưa Từng Che Dấu! 

959. Khắp Thân Và Mắt Tai Miệng Tâm 

960. Khất Thực 

961. Khẩu Nghiệp 

962. Khe Nước Sâu, Cán Gào Dài 

963. Khi Đói Thì Ăn; Khi Mệt Thì Ngủ Nghỉ! 

964. Khi Gió Thổi Thì Cả Con Đường Đều Thơmn Ngạt Ngào! 

965. Khi Hỏi Đệ Nhất Nghĩa, Đã Rơi Vào Đệ Nhị Nghĩa Rồi! 

966. Khi Linh Hồn Và Tâm Thức Gặp Nhau Trên Đường Thẳng Góc 
967. Khi Nào Cái Cây Thành Phật Thì Hư Không Rơi Xuống Địa Cầu! 
968. Khi Nạp Tăng Đạt Được Hợp Nhất Thì Mọi Thứ Nằm Trong Tay Mình! 
969. Khi Nghe Tiếng Chó Sủa, Bạn Có Nghĩ Đến Con Chó Của Bạn Không? 
970. Khi Nói Là Đã Sớm Thành Lời Rồi! 


971. Khi Sự Vật Được Để Tự Nhiên Như Thị, Thân Không Đi Mà Cũng Không Ở! 


972. Khi Trăng Giống Vòng Cung, Mưa Ít Gió Nhiều 

973. Khi Trục Nội Tâm Xoay Sang Một Thế Giới Sâu Rộng Hơn 
974. Khi Tư Tưởng Không Chen Vào Pháp Như Lai Thì Lập Tức Lãnh Hội! 
975. Khi Vạn Sự Vô Ngã 

976. Khiết Phạn Dã Vị? (Ông Đã Ăn Cơm Chưa?) 

977. Khóa Vàng Vô Tác 

978. Khoái Tiện Nan Phùng (Cơ Hội Tốt Ngàn Năm Khó Gặp) 
979. Khoảnh Khắc Hiện Tại, Khoảnh Khắc Tuyệt Vời 

980. Khóm Trúc Nơi Tiền Đình, Xanh Mát Dù Sau Cơn Tuyết! 
981. Khô Mộc Chúng 

982. Khổ! 


1393 
1401 


1423 


1425 


1429 


1435 


1440 


1446 


1402 


983. Khổ Đau Và Nghịch Cảnh 

984. Khổ Hạnh Và Tu Phước 

985. Không! 

986. Không Bị Phân Tâm! 

987. Không Biết Ánh Trăng Thu! 

988. Không Biết Chuyển Thân Thông Khí Thì Hôm Nay Chẳng Được Uống Trà! 

989. Không Cần Kiến Thức, Chỉ Cần Chú Tâm 

990. Không Cần Nói Gì Đến Đệ Nhị Nghĩa Đế! 1452 

991. Không Cầu Sanh Về Tây Phương Cực Lạc! 

992. Không Có Cái Tâm Nào Để Đạt Cả! 

993. Không Có Chỗ Cho Ông Dụng Cái Gọi Là Tâm 

994. Không Có Gì Để Bám Víu! 

995, Không Có Gì Giải Thích Được Chân Như! 

996. Không Có Lấy Một Chiếc Y! 

997. Không Có Thứ Gì Hiển Hiện Trên Thế Giới Mà Không Hiển Lộ Phật Tánh 

998. Không Có Thứ Gì Hiện Hữu 

999. Không Có Thực Tướng Chủ Quan Lẫn Khách Quan 

1.000. Không Đem Theo Tiếng Hét Từ Dốc Thiền, Chẳng Phải Đến Từ Dốc Thiền! 1457 

1.001. Không Được Gọi Bằng Tổ Ong, Chỉ Còn Nước Lật Ngược Nó Lại Rồi Bỏ Đi! 

1.002. Không Được Nói Dài Nói Ngắn! 

1.003. Không Được Sắp Xếp! 

1.004. Không Gì Có Thể Ngăn Cản Ông Tự Thấy Cho Chính Mình! 

1.005. Không Giả Trung 

1.006. Không Hiểu Là Được 

1.007. Không Hiểu Là Được, Ai Giải Thích Thì Mất Mạng 

1.008. Không, Không Lời Nào Nữa, Tôi Không Muốn Nhờ Vả Ai Hết! 

1.009. Không Kiếp 

1.010. Không Kinh Điển Hay Ngữ Lục Nào Chữa Lành Tâm Bệnh, Mà Chỉ Có Đời Sống Nội 
Tâm Mới Làm Được Mà Thôi 1462 

1.011. Không Lấy Làm Lạ Khi Ông Bướng Bình! 

1.012. Không Luận 

1.013. Không Luận Thiền Định Tình Tấn, Chỉ Đạt Tri Kiến Phật! 

1.014. Không Môn Bất Khẳng Xuất? 

1.015. Không Một Lời Nào Xứng Với Đạo Này! 

1.016. Không Một Pháp Có Thể Đạt Được! 

1.017. Không Một Tiếng Chuông Hay Tiếng Trống Nào Lọt Vào Tai Tôi 

1.018. Không Một Vật Hiện Hữu Nào Không Phải Là Pháp! 

1.019. Không Nằm Cho Đến Khi Nào Đạt Được Chân Lý 

1.020. Không Nên Hướng Ngoại Cầu Phật! 1469 

1.021. Không Nghĩ 'Có' Cùng 'Không', Ai Thấy Ai Nghe? 

1.022. Không Ngoại Vật Dị, Không Tự Tâm Nan 

1.023. Không Nhàn Đàm, Nếu Mấy Ông Hỏi, Lão Tăng Đáp Thẳng! 

1.024. Không Phải Ông Hỏi Lão Tăng Giáo Lý Siêu Phật Vượt Tổ Hay Sao? 

1.025. Không Pháp Là Đạo! 

1.026. Không Sanh Không Tử 

1.027. Không Sanh Tử Quanh Quan Sơn! 

1.028. Không Sát Sanh 

1.029. Không Tâm Chấp 

1.030. Không Tận Hữu Vì Không Trụ Vô Vi 1477 

1.031. Không Thấy Cả Trước Lẫn Sau Sắc! 

1.032. Không Thấy Trái Phải 


1403 


1.033. Không TIiên Đường Không Địa Ngục 

1.034. Không Thiện Không Ác, Dút Thấy Nghe, Tâm Không Dính Mắc 

1.035. Không 'Tôi,' Không Thế Giới, Không Tâm, Không Thân! 

1.036. Không Xa Quả Vị Phật! 

1.037. Không Xử Dụng Những Luận Chứng Thuần Lý Của Triết Gia 

1.038. Khổng Tử Muốn Nói Gì Qua Cái “Minh Đức ”? 

1.039. Khuếch Nhiên Vô Thánh 

1.040. Khuyến Giáo Ta Bà Khổ 1484 

1.041. Kiếm Đạo và Thiên 

1.042. Kiếm Đạo và Trí Bất Động 

1.043. Kiếm Thổi Lông 

1.044. Kiểm Soát Tâm 

1.045. Kiểm Soát Và Tịnh Tâm 

1.046. Kiến Ảnh Trung Thủy 

1.047. Kiến Chân Tánh 

1.048. Kiến Đào 

1.049. Kiến Giải Chân Chính 

1.050. Kiến Giải Đại Thừa 1493 

1.051. Kiến và Hành 

1.052. Kiến Lập Trí 

1.053. Kiến Tánh 

1.054. Kiến Tánh Là Cứu Cánh 

1.055. Kiến Tánh Thành Phật 

1.056. Kiến Thức Huyền Triết 

1.057. Kiến Thức Và Suy Diễn 

1.058. Kiến Văn Tri Giác 

1.059. Kiếp Con Người Chợt Đến Chợt Đi! 

1.060. Kiếp Nhân Sinh Đích Thị Thiền 1501 

1.061. Kùn Ngan 

1.062. Kinh Có Khác Đâu? 

1.063. Kinh Điển 

1.064. Kinh-Luận Và Thực Tại 

1.065. Kinh Nghiệm Đại Giác Của Trường Sa (Nhật Bản) 

1.066. Kình Bát 

1.067. Kỳ Diệu Thay Vô Tình Thuyết Pháp! 

1.068. Kỹ Thuật Thiền 

1.069. La Hán Chúng Điền 

1.070. Là Ông Thành Phật 1507 

1.071. Lạc Pháp 

1.072. Lạc Phổ Đầu Sư 

1.073. Lạc Phổ Hoàn Hương 

1.074. Lạc Phổ Lâm Chung 

1.075. Lạc Thiên Vấn Pháp 

1.076. Lại Từng Xuất Gia Chưa? 

1.077. Làm Cho Bột Mì Thành Bánh Mì Hoàn Hảo 

1.078. Làm Chủ Lấy Mình Giữa Muôn Sai Ngàn Khác 

1.079. Làm Con Trâu Nhà Họ Lý Ở Dưới Chân Núi 

1.080. Làm Sao Chuyển Cái Tự Kỷ Thành Non Sông Đất Nước? 1512 

1.081. Làm Sao Kiểm Soát Tư Tưởng Đây? 

1.082. Làm Thế Nào Nói Được Mà Không Cần Đến Cổ Họng-Môi-Luỡi (Tính Khước Yết Hầu 
Thần Vẫn, Tác Ma Sinh Đạo?) 


1404 


1.083. Lãng Nhân Lục 

1.084. Lãng Thượng Tọa Lật Ngược Ấm Trà Chiêu Khánh 

1.085. Lãng Tử Hồi Đầu 

1.086. Lãnh Hội Giáo Pháp Của Chư Phật! 

1.087. Lãnh Hội Tự Nó Là Chướng Ngại, Nhưng Không Lãnh Hội Thì Không Thể Tự Tại! 
1.086. Lãnh Hội Tức Không Lãnh Hội! 

1.089. Lãnh Ngộ Yếu Nghĩa Thiền 

1.090. Lạnh Thì Sưởi Ấm, Mệt Thì Đi Nghỉ! 1519 
1.091. Lao Tác Mệt! 

1.092. Lao Tác Thiên 

1.093. Lão Bà Trình Thân Thông! 

1.094. Lão Hòa Thượng Gót Chân Chưa Chạm Đất! 

1.095. Lão Hòa Thượng Này Câu Thoại Đầu Cũng Chẳng Thấy! 

1.096. Lão Ngung Bảo Ứng Không Có Ở Đây! 

1.097. Lão Ngưu (Trâu Cái Già) 

1.098. Lão Tăng Bảo Ông Mời Thiên Sư Pháp Không Chứ Không Phải Người Giữ Nhà! 
1.099. Lão Tăng Bốn Mươi Năm Mới Dập Thành Một Mảnh 

1.100. Lão Tăng Chẳng Bao Giờ Hiệp Đạo! 1525 
1.101. Lão Tăng Chẳng Có Gì Để Cho Cả, Hãy Cút Đi! 

1.102. Lão Tăng Chẳng Lạy Phật Tổ Gì Cả! 

1.103. Lão Tăng Chỉ Sợ Sau Này Chẳng Ai Đối Phó Nổi Ông! 

1.104. Lão Tăng Cho Gọi Đệ Nhất Tòa, Ông Làm Gì Ở Đây? 

1.105. Lão Tăng Đã Ban Phát Hết Cho Con Dân Của Bệ Hạ Rồi! 

1.106. Lão Tăng Đang Gieo Phước Cho Ông. Cớ Sao Lại Phải Cám Ơn Ông 

1.107. Lão Tăng Đang Ngồi, Còn Ông Đang Đứng 

1.106. Lão Tăng Đi Trước Đây! 

1.109. Lão Tăng Giác Ngộ, Nhưng Không Phải Là Người Chết! 

1.110. Lão Tăng Không Biết! 1529 
1.111. Lão Tăng Không Biết Ai Là Dược Sơn! 

1.112. Lão Tăng Không Có Chân Như Bát Nhã! 

1.113. Lão Tăng Không Giống Ông! 

1.114. Lão Tăng Không Giúp Gì Được Cho Hạng Người Nhàn Rỗi Như Ông! 

1.115. Lão Tăng Luôn Hiển Thị Năng Lực Tâm Linh! 

1.116. Lão Tăng Nghĩ Cái Không Suy Nghĩ 

1.117. Lão Tăng Nghĩ Về Phật Cũng Giống Hệt Như Cái Lổ Trong Nhà Xí Vậy Thôi! 
1.118. Lão Tăng Sẽ Cùng Đại Chúng Nhắc Một Phương Tiện Của Người Xưa! 

1.119. Lão Tăng Sẽ Đến Ngôi Làng Dưới Chân Núi Tái Sanh Làm Trâu! 

1.120. Lão Tăng Sẽ Giải Thích Một Khi Mấy ông Đã Ngộ Rồi! 1533 
1.121. Lão Tăng Sẽ Thị Tịch Khi Nào Mấy Ông Đã Cúng Dường Cho Lão Tăng Rồi! 
1.122. Lão Tăng Vừa Nói Với Ông Cái Gì? 

1.123. Lâm Tế Cô Phong 

1.124. Lâm Tế Đạt Ngộ 

1.125. Lâm Tế Hát Đức Sơn Bổng 

1.126. Lâm Tế Hạt Lư 

1.127. Lâm Tế Khất Thực 

1.128. Lâm Tế Tài Tùng 

1.129. Lâm Tế Tam Cú 

1.130. Lâm Tế Tứ Liệu Giản 1540 
1.131. Lầu Quỳnh Điện Ngọc 

1.132. Lấy Bò Dân Cày, Đoạt Cơm Kẻ Đói! 

1.133. Lấy Tạp Làm Thuần 


1405 


1.134. Lấy Tâm Truyền Tâm, Không Truyền Y Bát 

1.135. Lấy Thân Mình Làm Ghế Đầu Để Dạy Dỗ Đồ Đệ! 

1.136. Lễ Bái Hay Không Lễ Bái Đều Bị Đánh! 

1.137. Lễ Bái Phật 

1.138. Lễ Bái và Thoại Đầu 

1.139. Lệ Chỉ 

1.140. Lìa Năm Uẩn, Thân Xưa Nay Là Gì? 1547 
1.141. Liên Hát (Hét Liên Tục) 

1.142. Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa 

1.143. Liên Hoa Phong Trụ Trượng 

1.144. Liễu Liễu Thường Tri 

1.145. Liễu Nhiên Thị Tịch Kệ 

1.146. Liễu Rũ Hoa Reo! 

1.147. Linh Âm Điểu Hát 

1.148. Linh Vân Và Cây Phất Tử 

1.149. Loan Phụng Bay Giữa Hư Không Chẳng Để Dấu Vết! 

1.150. Long Sinh Long Tử, Phượng Sinh Phượng Nhỉ 1553 
1.151. Lòng Bi Mẫn Của Bồ Tát 

1.152. Lòng Háo Húc Trong Tu Tập Chỉ Dẫn Đến Đau Khổ Và Áp Lực 
1.153. Lòng Ta 

1.154. Lời Cầu Nguyện Của Đại Huệ 

1.155. Lời Dạy Của Người Xưa 

1.156. Lời Huyền Ký Của Tam Tổ Tăng Xán 

1.157. Lời Khuyên Đô Chúng 

1.158. Lời Khuyên Lơn Và Khuyến Tấn Của Mẹ 

1.159. Lời Kinh Chấn Động Mạnh Đến Tìm 

1.160. Lô Lăng Mễ Giá? 1561 
1.161. Lô Sơn Yên Tỏa Triết Giang Triều 

1.162. Lộ Phùng Tử Xà 

1.163. Lộc và Phước 

1.164. Lông Mày Của Lão Tăng Rụng Hết Lần Nữa! 

1.165. Lộng Quang Ảnh Hán 

1.166. Luận Tam Bổng 

1.167. Luận Vô Tận Đăng Thiền 

1.168. Lục Bất Thâu (Lục Căn Bất Thâu Lục Trần Lục Thúc) 

1.169. Lục Căn Đối Tượng Của Thiền Tập 

1.170. Lục Căn Đông Thời Hợp Ứng 1566 
1.171. Lục Căn-Lục Cảnh-Lục Thức 

1.172. Lục Diệu Môn 

1.173. Lục Đạo Tứ Sanh 

1.174. Lục Sư Ngoại Đạo 

1.175. Lục Tổ Giáo Huấn Tăng Pháp Đạt (Lục Tổ Dạy Tỳ Kheo Pháp Đạt) 
1.176. Lục Tổ Huệ Năng Dạy Trí Đạo Quảng Châu 

1.177. Lục Trần Là Thiền, Dục Vọng Là Đạo 

1.178. Lục Tức Phật 

1.179. Lư Bất Kham Tượng Sự 

1.180. Lưỡi Kiếm Triệu Châu 1576 
1.181. Lương Giới Phất Tụ Xuất Khứ 

1.182. Lương Khoan Dường Ngưu! 

1.183. Lương Sơn Ngô Xử Sĩ Họa 

1.184. Lương Tâm 


1406 


1.185. Lương Võ Đế và Bồ Đề Đạt Ma 

1.186. Lưỡng Bệnh Hành Giả 

1.187. Lưỡng Diện Trí Năng Và Ngũ Quan 
1.188. Lưỡng Khẩu Nhất Vô Thiệt, Thử Thị Ngô Tông Chỉ! 
1.189. Lưỡng Nhận Tương Thương 

1.190. Lưỡng Tao 

1.191. Lưỡng Tự 

1.192. Lưu Thiết Ma Và Lão Sư Quy Sơn 

1.193. Lưu Thông 

1.194. Ly Khước Ngữ Ngôn (Lìa Khỏi Nói Năng) 
1.195. Ly Sinh Diệt Cầu Tịch Diệt 


1.196. Ly Tâm Thức Cảm Thọ, Lìa Học Đạo Của Cả Thánh Lẫn Phàm 


1.197. Ly Tịch Phương Ngôn Tịch Diệt Khứ! 
1.198. Lý Bột Hoài Nghỉ 

1.199. Lý Cao Vấn Đạo 

1.200. Lý Chướng 

1.201. Lý Khởi Lê Một 

1.202. Lý Luận Và Thiên 

1.203. Lý Tắc Duyên Khởi 


1.204. Lý Thiền Tự Khơi Mở Y Như Đào Sâu Xuống Tảng Đá Của Tâm Thúc! 
1.205. Ma Cốc Trụ Trượng (Bảo Triệt Ma Cốc Cầm Gậy Nhiễu Giường) 


1.206. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa 

1.207. Ma Ha Chỉ Quán 

1.206. Ma Tam Cân 

1.209. Mà Vật Gì Đến? 

1.210. Mã Đại Sư Có Giống Cái Đống Củi Này Không? 
1.211. Mạ Tăng 

1.212. Mạc Gia Kiếm 

1.213. Mạc Vọng Tưởng (Đừng Có Vọng Tưởng) 

1.214. Mai Trắng Một, Hai, Ba, Ngàn, Vạn Đóa! 

1.215. Mai Tử Thục Dã 

1.216. Mãi Mãi Là Ruộng Phước Cho Hàng Trời Và Người 
1.217. Mãn Nguyện! 

1.218. Manh Manh Tương Dẫn 

1.219. Manh Qui Xuyên Thạch Bích, Bì Miết Thướng Cao Sơn 
1.220. Mạt Hậu Bình Tụng 

1.221. Mặc Áo Ăn Cơm! 

1.222. Mặc Chiếu 

1.223. Mặc Như Lôi (Sự Im Lặng Sấm Sét) 

1.224. Mắt Ngang Mũi Dọc 

1.225. Mâm Lau Xuyên Qua Đầu Gốt Là Phật 

1.226. Mâm Nẩy Trên Cây Khô; Hoa Héo Không Giữ Được! 
1.227. Mâm Sanh Linh Có Chỗ, Đại Ngộ Không Có Sư! 
1.228. Mất Một Nơi Tìùm Một Nẻo! 

1.229. Mật Chỉ Thiền 

1.230. Mật Chỉ Từ Ấn Độ Qua 

1.231. Mật Khế 

1.232. Mây Lên Nam Sơn; Mưa Xuống Bắc Sơn 


1.233. Mấy Người Hát Sơn Đông Thích Người Cười, Còn Người Lại Sợ Người Cười! 


1.234. Mấy Ông Biết Chắc Được Điều Gì Ở Đây? 


1.235. Mấy Ông Cần Có Một Thị Lực Bén Lắm Mới Nhìn Xuyên Qua Sách Được 


1582 


1587 


1597 


1601 


1607 


1407 


1.236. Mấy Ông Có Thể Quét Được Bao Nhiêu Lá Trong Số Những Lá Rụng Năm Này? 
1.237. Mấy Ông Có Thực Sự Biết Nó Là Cái Gì Hay Không? 

1.238. Mấy Ông Là Mấy Ông, Còn Đơn Hà Đã Luôn Mãi Mãi Là Đơn Hà! 

1.239. Mấy Ông Nên Cẩn Trọng Với Thứ Gọi Là Danh Sư! 

1.240. Mấy Ông Nên Giống Như Con Lừa Đần Độn Này! 1613 
1.241. Mấy Ông Phải Đạt Được Sự Tự Đoạn Diệt, Tự Chứng Ngộ và Tự Sáng Tỏ! 
1.242. Mấy Ông Phải Thấy Có Một Người Không Nhờ Người Khác Mà Thực Chứng! 
1.243. Mấy Ông Phải Tự Ngộ Cho Chính Mình! 

1.244. Mấy Ông Tự Là Phật! 

1.245. Mê Hoặc 

1.246. Mê Lý Ma La (Lờ Mờ Không Rõ) 

1.247. Mi Mao Tương Kết 

1.248. Mi Mục Bất Thức 

1.249. Mi Phân Bát Tự 

1.250.MiệngHay Nói Thì Tai Không Lắng Nghe; Tai LắngNghe Thì Miệng Không Hay Nói!1619 
1.251. Miệng Tưởng Câm Tai Tưởng Điếc, Va Nhằm Sao Lửa Nổ Bùng Ra! 

1.252. Minh Bổn: Vô Thường Kệ 

1.253. Minh Đăng Chiếu Diệu 

1.254. Minh Liễu Chân Tâm (Đại Điên Biết Chân Tâm Của Chính Mình) 

1.255. Minh Minh Bách Thảo Đầu, Minh Minh Tổ Sư Ý 

1.256. Minh Minh Lạc Tỉnh 

1.257. Mọi Chuyện Không Ngẫu Nhiên 

1.258. Mọi Công Đức Đều Xuất Phát Từ Thiền Định 

1.259. Mọi Khoảnh Khắc Đều Phải Được Tu Tập 

1.260. Mọi Người Đều Thấy Nó Cả Mà! 1625 
1.261. Mọi Người Tự Tu Tự Thấy, Chẳng Có Gì Để Truyền 

1.262. Mọi Sự Đều Bị Dẹp Bỏ 

1.263. Mọi Thực Thể Kể Cả Xiển Đề Đều Có Phật Tánh 

1.264. Mọi Việc Đều Là Dòng Suối Giải Thoát 

1.265. Mokurai Soen Và Người Thợ Làm Thùng Gỗ 

1.266. Món Ăn Ngon Không Cần Đối Với Người Bụng No! 

1.267. Mơ Về Hình Ảnh Mẹ! 

1.268. Mở Mắt Nhắm Mắt 

1.269. Mở Toát Vũ Trụ 

1.270. Mời Kiếm Khách Pháp Tạng Biểu Thị Cho Hội Chúng 1632 
1.271. Mỗ Vỗ 

1.272. Mỗi Chúng Sanh Là Tất Cả Tạo Vật Không Có Giới Hạn 

1.273. Mỗi Khoảnh Khắc Đều Là Cơ Hội Cho Chúng Ta Trải Nghiệm Cái Gì Đó 
1.274. Mỗi Người Đều Có Một Kho Tòng Vô Giá! 

1.275. Mỗi Tấc Thời Gian Mỗi Tấc Vàng! 

1.276. Mỗi Vị Đều Sở Hữu Trân Bảo Vô Giá 

1.277. Mông Đổng Tam Bách Đảm 

1.278. Một Cây Không Bóng Không Chịu Khổ Được Trong Điền Của Chúng Ta! 

1.279. Một Chiếc Lá Có Thể Che Khuất Mặt Trăng 

1.280. Một Chiều Thu! 1637 
1.281. Một Chuyến Tiễn Đưa Làm Thay Đổi Cả Cuộc Đời! 

1.282. Một Con Cá Chép Đuôi Đỏ Vẫy Đuôi Bơi Về Nam! 

1.283. Một Con Mắt 

1.284. Một Con Quạ Cười Như Một La Hán Chốn Trần Ai! 

1.285. Một Cơ Một Cảnh, Một Lời Một Câu, Tự Nhiên Sống Linh Động! 

1.286. Một Cú Đá 


1408 


1.287. Một Cuộc Sống Tốt Như Vậy! 

1.288. Một Đám Ngu Đang Tìm Cái Œì? 

1.289. Một Điều Như Thế! 

1.290. Một Đóa Sen Nở Trong Lửa Nóng! 1644 

1.291. Một Đời Khổ Hạnh Tu Tập Thiền Định! 

1.292. Một, Hai, Ba, Bốn, Năm, Đủ Cả Mà! 

1.293. Một Họa Sĩ Tài Ba Và Một Thiền Tăng Nổi Tiếng 

1.294. Một Hội Linh Sơn Đâu Khác Hiện Giờ? 

1.295. Một Khi Mắt Bệnh, Hoa Đốm Rơi Loạn Giữa Hư Không 

1.296. Một Lá Rau Xanh 

1.297. Một Lọn Tóc Của Người Mẹ Quá Cố! 

1.298. Một Mũi Tên Của Tông Lâm Tế! 

1.299. Một Ngàn Bảy Trăm Công Án Không Còn Giá Trị Gì Hết! 

1.300. Một Ngày Không Làm, Một Ngày Không Ăn 1649 

1.301. Một Nghệ Sĩ Kỳ Tài Cũng Vẽ Không Xong 

1.302. Một Ngụm Nước Thật Mới Có Thể Thỏa Mãn Cơn Khát! 

1.303. Một Người Không Nhấc Nổi Hai Chân Và Không Nói Bằng Cái Lưỡi 

1.304. Một Người Thủ Đà La Trở Thành Tổ Thứ Tư Dòng Thiền Ấn Độ 

1.305. Một Nơi Mà Mấy Ông Không Thể Lục Lạo Được! 

1.306. Một Nửa Môi Nơi Cha Lâm Tế, và Một Nửa Nơi Mẹ Mạt Sơn 

1.307. Một Pháp Nếu Có, Pháp Thân Rơi Tại Phàm Phu! Muôn Pháp Nếu Không, Phổ Hiền 
Mất Cảnh Giới Ấy! 

1.308. Một Sợi Chỉ 

1.309. Một Sợi Tóc Xuyên Thủng Nhiều Lổ 

1.310. Một Tảng Đá Trơ Trọi Giữa Trời! 1654 

1.311. Một Tay Đở Lên Một Tay Đẩy Xuống! 

1.312. Một Tăng Sĩ Chân Chánh 

1.313. Một Tăng Sĩ Chân Ngôn Thực Hành Nghiêm Túc Việc Thiền Định 

1.314. Một Thân Một Sơ 

1.315. Một Tức Sáu, Sáu Tức Một! 

1.316. Một Vật Cũng Không, Ông Nắm Cái Gì Đây? 

1.317. Mùa Đông Trên Núi Kugami! 

1.316. Mục Châu Lược Không Hán 

1.319. Mục Đích Chính Của Độc Tham 

1.320. Muốn Đi Phải Dùng Xe, Muốn Rửa Sạch Thân Tâm Phải Tu Hành Sám Hối 1659 

1.321. Muốn Vượt Thoát Sanh Tử Trước Tiên Phải Khởi Đại Tín và Lập Đại Nguyện 

1.322. Mừng Cho Anh Cần Việc Lớn Đã Xong! 

1.323. Mừng Ông Từ Nay Đã Đủ Vốn Để Trụ Núi! 

1.324. Mười Ba Lời Khuyên Đồ Chúng 

1.325. Mười Cửa Huyền Diệu 

1.326. Mười Lăm Cách Quán Niệm 

1.327. Mười Lời Khuyên Về Công Án 

1.328. Mười Lý Do Khiến Chúng Sanh Phát Tâm Bồ Đề 

1.329. Mười Lý Do Vạn Hữu Hòa Điệu Trong Pháp Giới Duyên Khởi 

1.330. Mười Pháp Duyên Khởi Huyền Diệu 1670 

1.331. Mười Pháp Tối Thượng 

1.332. Mười Phương Không Một Pháp Để Thấy Nghe Hiểu Biết 

1.333. Mười Phương Tự Viện Duy Hữu Nhất Lộ Đáo Niết Bàn! 

1.334. Mười Sinh Địa Đích Thực 

1.335. Mười Thân Điều Ngự 

1.336. Mười Thứ Dụ Cho Thân (Ỷ Tha Thập Dụ) 


1409 


1.337. Mương Rãnh Bị Ngăn Đắp và Con Người Thì Không Lãnh Hội! 

1.338. Mỹ Thực Bất Trúng Bão Nhân Khiết 

1.339. Na Biên Cú, Giá Biên Cú (Bên Kia Và Bên Này) 

1.340. Nam Dương Tịnh Bình 1675 

1.341. Nam Nhạc Ma Chuyên 

1.342. Nam Phố Thiệu Minh Đưa Thị Giả Soshin Đi Hoshu 

1.343. Nam Phố Thị Tịch Kệ 

1.344. Nam Phương Nhất Bổng 

1.345. Nam Tuyên Bạch Cổ 

1.346. Nam Tuyên Bái Trung Quốc Sư 

1.347. Nam Tuyên Và Địa Thần 

1.348. Nam Tuyên Liêm Tử 

1.349. Nam Tuyên Trảm Miêu 

1.350. Nam Tuyên Vấn Triệu Châu 1682 

1.351. Nan Ngộ 

1.352. Não Bộ Và Tổng Thể 

1.353. Nay Mới Biết Mày Ngang Mũi Dọc! 

1.354. Nay Ông Có Thể Thấy Ta, Vậy Ta Có Sở Đắc Gì? 

1.355. Năm Đặc Tính Căn Bản Của Định 

1.356. Năm Đề Nghị Cho Hành Giả 

1.357. Năm Giai Đoạn Thiền Tập 

1.358. Năm Loại Bảo Vệ 

1.359. Năm Loại Công Án 

1.360. Năm Phép Quán Tâm 1694 

1.361. Nấu Trà 

1.362. Ném Tất Cả Những Hiểu Biết Xuống Đại Dương 

1.363. Nẻo Vào Thiền 

1.364. Nếu Bạn Làm Theo Những Thôi Thúc Trong Đầu Thì Còn Gì Để Nói Nữa! 

1.365. Nếu Biết Đèn Là Lửa, Thì Cơn Đã Chín Từ Lâu Rồi! 

1.366. Nếu Các Loài Vô Tình Đều Là Phật, Con Người Nên Chết Đi Để Thành Phật 

1.367. Nếu Chẳng Biết Của Báu Nhà Mình Để Đâu, Rối Lại Chỉ Là Một Kẻ Nghèo Thiếu! 

1.368. Nếu Chẳng Được Hòa Thượng Chỉ Dạy, Đã Luống Qua Một Đời! 

1.369. Nếu Chỉ Nói Bông Lông, Khác Nào Rải Tro Trong Mắt Mấy Ông! 

1.370. Nếu Chỉ Theo Lời, Nghe Tiếng Của Ta, Chẳng Bằng Về Nhà Đối Lửa Sưởi Ấm 1699 

1.371. Nếu Có Một Con Đường Như Thế, Thì Con Lập Tức Bỏ Hòa Thượng Mà Đi Lên Đó! 

1.372. Nếu Có Người Hỏi Con Về Sự Kiện Tuyệt Đối, Con Phải Nói Sao? 

1.373. Nếu Có Thể Thấy Được Qua Giấy Mực, Nó Không Phải Là Cốt Lõi Của Tông Ta! 

1.374. Nếu Hội Triệt Để Đâu Cần Ra Khỏi Cửa Mà Thâu Khắp Mười Phương! 

1.375. Nếu Không Có Hai Ông Đây Cầu Khẩn, Ta Đã Đưa Ngươi Xuống Dò Đáy Thiên! 

1.376. Nếu Không Có Gì Hiện Hữu, Vậy Cơn Giận Của Anh Từ Đâu Đến? 

1.377. Nếu Không Lãnh Hội Thì Mấy Ông Vẫn Còn Ngọn Núi Cao Nhất Để Leo Lên! 

1.378. Nếu Không Lãnh Hội, Tức Lão Tăng Dối Gạt Mấy Ông! 

1.379. Nếu Không Nắm Bắt Đại Sự, Lão Tăng Sẽ Cùng Mấy Ông Đến Phật Điện Thay Phiên 
Đánh Lão Thích Ca! 

1.380. Nếu Không Thực Chứng Bản Tánh Của Mình Đã Tôn Tại Trước Khi Vào Thai, Liền Bị 
Chế Đôi Ngay Lưng 1704 

1.381. Nếu Là Như Thế, Ông Chỉ Là Một Gã Không Có Miệng Thôi! 

1.382. Nếu Là Phật Pháp Chẳng Từng Mộng Thấy! 

1.383. Nếu Một Con Quỷ Ném Ông Vào Địa Ngục Thì Ông Làm Sao Tự Giải Thoát? 

1.384. Nếu Muốn Đạt Đến Phật Quả, Mấy Ông Phải Quán Xét Bản Tâm Của Chính Mình! 

1.385. Nếu Ông Biết Cây Gậy, Hãy Đặt Nó Vào Vách! 


1410 


1.386. Nếu Ông Gặp Văn Thù Trên Núi Đài Thì Về Đây Chỉ Cho Lão Tăng 

1.387. Nếu Ông Không Ra Khỏi Núi Làm Sao Đến Đạo! 

1.388. Nếu Ông Muốn Tu Thì Tu, Muốn Thiền Thì Thiền, Đơn Giản Thôi! 

1.389. Nếu Thật Yêu Tôi, Hãy Bước Tới Và Ôm Lấy Tôi Đi! 

1.390. Ngả Rẽ Nào Ai Rõ Nguồn Cơ? 1709 

1.391. Ngã Thị Thùy? 

1.392. Ngã Tùng Tự Ngã Lai-Ngã Tùng Tự Ngã Khứ 

1.393. Ngay Cả Ba Tấc Tuyết Không Nghiền Nát Được Tâm Thức Của Cây Tùng Một Phân! 

1.394. Ngay Lúc Ấy, Chẳng Thấy Có Vật, Chẳng Thấy Có Thân, Cũng Chẳng Biết Có Quả 
Báo! 

1.395. Ngay Lúc Này Là Ý Nghĩa Gì? 

1.396. Ngay Nơi Chẳng Lãnh Hội Mà Lãnh Hội! 

1.397. Ngay Trong Kiếp Này! 

1.398. Ngày Nay Đăng Tòa Chẳng Lừa Được Con! 

1.399. Ngậm Chặt Răng, Nắm Chặt Tay, Để Khởi Một Chữ 'Vô' 

1.400. Ngân Oản Lý Thạnh Tuyết 1713 

1.401. Nghe Ngàn Lần Chẳng Bằng Thấy Một Lần! 

1.402. Nghe Ngôn Thuyết Hay Kinh Nghiệm Tự Thân? 

1.403. Nghèo 

1.404. Nghệ Thuật Thiền 

1.405. Nghỉ Hoặc 

1.406. Nghỉ Ngờ Ngôn Cú Là Một Trở Ngại Lớn Trong Tu Tập! 

1.407. Nghỉ Vấn Về Giá Trị Của Việc Kiến Tánh! 

1.406. Nghiêm Lệnh 

1.409. Nghiền Ngẫm Cái "Một!" Ở Nơi Đâu, và Cái "Một" Quy Về Đâu? 

1.410. Nghiệp 1720 

1.411. Nghiêu Phong Cao, Bảo Hoa Thấp 

1.412. Ngoại Cảnh 

1.413. Ngoại Cảnh Hay Nội Tâm? 

1.414. Ngoại Đạo Vấn Phật 

1.415. Ngoan Không Ngoại Đạo 

1.416. Ngoạn Nguyệt 

1.417. Ngọc Bất Trác Bất Thành Khí 

1.418. Ngọc Nữ Đêm Mang Thai! 

1.419. Ngộ 

1.420. Ngộ Bổn Thiền Sư 1728 

1.421. Ngộ Được Bản Tâm 

1.422. Ngộ Không Là Một Biến Cố Đơn Độc, Mà Là Một Tiến Trình Liên Tục 

1.423. Ngộ Mị Hằng Nhất 

1.424. Ngộ Nhân Bổng! (Gậy Đánh Khiến Người Tỉnh Ngộ)! 

1.425. Ngộ Pháp 

1.426. Ngộ Rồi Cũng Đông Chưa Ngộ! 

1.427. Ngộ Rồi Như Chưa Ngộ, Không Tâm Cũng Không Pháp 

1.428. Ngộ Thị Khởi Điểm, Bất Thị Cứu Cánh 

1.429. Ngộ Thị Phật 

1.430. Ngộ Thiền 1733 

1.431. Ngộ Tổ Sư Thiền! 

1.432. Ngôi Lặng Yên và Thừ Ra Đó Để Làm Gì? 

1.433. Ngôi Lên Bồ Đoàn Thì Khá Hơn! 

1.434. Ngôi Thiền Ôm Trọn Ba Yếu Tố Căn Bản Của Phật Giáo: Giới-Định- Huệ 

1.435. Ngôi Trong Nước Mà Xoè Tay Xin Nước 


1411 


1.436. Ngôn Ngữ Bản Lai Không 

1.437. Ngôn Ngữ Văn Tự 

1.438. Ngỗng Trong Chai 

1.439. Ngu Dốt Là Nguyên Nhân Chính Của Sự Lang Thang Vô Định! 
1.440. Ngu Tăng Sao Quá Nhiều! 

1.441. Ngũ Chỉ Thiền 

1.442. Ngũ Đài Sơn Chẳng Có Văn Thù! 

1.443. Ngũ Đại Và Lưỡi Kiếm Có Không 

1.444. Ngũ Gia Bình Trích 

1.445. Ngũ Hiệp Am 

1.446. Ngũ Môn Cú 

1.447. Ngũ Uẩn Diệu Võ, Tứ Đại Dương Oai, Sao Nói Không Tội? 
1.448. Ngục Tù Của Tri Thức Và Thành Kiến 

1.449. Nguyên Lực Vấn Đại Châu 

1.450. Nguyên Thiêu Thị Tịch Kính 

1.451. Nguyên Thủy Nơi Con Người Và Sự Vật Không Hề Có Miếng Rác Nào! 
1.452. Nguyệt Dạ Đoạn Sách 

1.453. Nguyệt Quế Hương 

1.454. Ngư Du Tại Thủy Nhỉ Bất Tri Hữu Thủy 

1.455. Ngựa Gỗ Hí Gió; Trâu Bàn Qua Biển! 

1.456. Ngực Trần Đi Chân Không 

1.457. Ngươi Còn Ôn Ào Thế Sao, Hãy Đi Đi! 

1.458. Ngươi Không Có Phật Tánh Vì Ngươi Không Chịu Mình Có 
1.459. Người Ấy Đâu Có Thiếu Thứ Gì! 

1.460. Người Biết Sống Một Mình 

1.461. Người Chèo Đò Và Sứ Giả Tàu Lý Giác! 

1.462. Người Chết Trả Lời 

1.463. Người Có Đốn Tiệm, Pháp Không Tiệm Đốn 

1.464. Người Có Nam Bắc Nhưng Phật Tánh Vốn Không Nam Bắc 
1.465. Người Đá Trong Lu Bán Những Quả Chà Là! 

1.466. Người Đời Nay Không Thể Giống Tử Kỳ Bá Nha 

1.467. Người Giác Ngộ 

1.468. Người Gỗ Ngồi Bên Khung Cửi, Người Đá Ban Đêm Liệng Con Thoi Vào Đó 


1738 


1743 


1748 


1.469. Người Lãnh Đạo Tánh Hẹp Hòi Chống Chọi Với Người Khác Chẳng Là Ngu Sỉ Lắm 


Sao? 
1.470. Người Mù Và Chiếc Đèn Lông 
1.471. Người Ra Đi, Người ở Lại, Người Không Đi Không Lại! 
1.472. Người Suy Tư Là Một Thí Dụ Điển Hình Của Sự Chạy Theo Ảo Vọng 
1.473. Người Tù Xiêng Trói Bị Kết Án! 
1.474. Người Vô Sự 
1.475. Ngưỡng Sơn Vấn Tam Thánh Huệ Nhiên 
1.476. Ngưu Quá Song Linh 


Part Two: English Language— Phần Hai: Anh Ngữ 

941. The Seller oƒ Spoons and Chopsticks Has Already Leƒt! 

942. You See No Man Under Your Eyes, How Can You Seek Advices In Zen ? 

943. The One WWho WiI Carry On My Work Is Thịs Lifle Boy Han Shan! 

944. The Uneducated 

945. Seized the Means Which Can Help Hùn to Dwell on the Mountain From Now On! 
946. K'e-Chen s Pointing at the Chest 


1754 


1757 


1759 
1761 


947. 
948. 
949. 
950. 
95T. 
95%. 
953. 
954. 


1412 


Hà Ability to Predict Future Incidents and Insight Into the Past 

Guest and Thieƒ Both Arrive! 

Objects Do No Arise 

To Open the Third Eye 1765 
The Concept 0ƒ Non-attachiment in Zen Buddhism 

Watches a Polo Game 

Sees the Sutra 

Gazing At Mind 


955. A Man Who Marks on the Boat Where Things Dropped in the River 


950. 
957. 
958. 
959, 


K*e-Hsim s Expulsion oƒ the Monastery 

There Is Nothing Anywhere That Is Not Buddha 

The Entire World Is Not Concealed! 

The Pervasive Buddha Body and Eye, Ear, Mouth, and Mind 


960. Ask for Alims 1772 


961. 
962. 
963. 
964. 
965. 
966. 
967. 
968. 
969. 
970. 
971. 
972. 
973. 
974. 
975. 
97. 
977. 
978. 
979, 
980. 
961. 
982. 
983. 
984. 
985. 
9686. 
967. 
988. 
989. 
990. 
901. 
992. 
993. 
994. 
995. 
996. 
997. 


Karma oƒ the Mouth 

Deep Spring Needs a Long-Handle Dipper 

When Hungry, Eat; When Tire, Sleep! 

When the Wind Blows the Entire Ñoad Is Filled With Fragrance! 

When Asking About the First Principle, You ve Already Fallen on a Second Principle! 
When the Soul and the Mind Meet in a Perpendicular Line 

When a Tree Becomes a Buddha, Then the Great Void Falls to Earth! 

When a Patch-Robed Attain Unity, Everything Is in His Hand! 

When You Hear a Dog Bark, Do You Think 6ƒ Your Qwn Dog? 

When Spoken, If's Already Spoken! 1777 
When Things Are Left As They Are, the Body Neither Goes Nor Stays! 

When the Moon Looks Like a Bent Bow, There Is Less Rai and More Wind 

When the Mental Hinge Is Turning to a Wider and Deeper World 

When No Thought Interferes with the Buddhadharma, You 'd Understand in a Moment! 
When Myriad Things Are All Not Self 

Have You Eaten Yet or Not2 

The Golden Lock oƒ Non-Action 

An Opportunify in a Thousand Years 

Present Moment, Wonderful Moment 

Assembly 0ƒ Dead Trees 1783 
Assermbly oƒ Dead Trees 

Misery! 

SujfJerings and Adverse Circumsfances 

Austerity and Cultivating Merifs 

Khung! 

Undistracted! 

Not Know Bright Moon Autuiun! 

Anyone Who Can † Turn With Penetrating Spirtt Doesn t Get Tea! 

Medifation Does Not Require Doctrinal Knowledge But Only Deep Attention 

There Is No Need For the Second Principle! 1790 
Not to Ask to Be Reborn n the Western Paradise! 

There s No Mind That Can Be Attained! 

There Is No Place For You to Funcfion Your Mind 

There Is Nothing to Grasp! 

There Is Nothing Explicable in Reality! 

Dịd Not Even Own A Robe! 

Nothing That Is Not Genuine in Buddhism Is Genuine in the World 


1413 


998. Nothing Exists 

999, There Is Neither Subjective Nor Objective Realify 

1.000. Did Not Bring the Shout oƒa Preciptous Zen Place, Haven 't Come From There! 1794 

1.001. Tƒ Not Allowed to Call a Jug, Knocked It Over and Went Away! 

1.002. Without Speaking oƒ Long or Short! 

1.003. Cannot Be Arranged! 

1.004. Nothing s Stopping You From Seeing For Yourselƒf! 

1.005. Emptiness-Borrowed Form-Middle 

1.006. lí Is All Right That You Do Not Understand 

1.007. lí Is AII Right That You Do Not Understand; He Who Interprefs Loses LỰc 

1.008. No, Not a Word, Nor Would I Borrow One From Others! 

1.009. The Empí(y Aeon 

1.010. No Scriptures Nor Ancient Masters' Records Can Cure Thịs Heart-Ache, Only the Inner 
Lực Can Do 1800 

1.011. No Wonder You're So Obstinate! 

1.012. Treatfise on Stafe 0ƒ Emptiness 

1.013. I Don '† Say You Need to Diligently Meditate, Just See What the Buddha Saw! 

1.014. The Gateless Gate Is There, Why Don°?t You Get Qut? 

1.015. There Is Not a Word Deserved to Use to Describe Thịs “Tao?! 

1.016. Not a Single Dharma Can Be Obtained! 

1.017. No Sound 0ƒ the Bell or the Drum Ever Reached Me 

1.018. No Existing Thing Is Not Dharma! 

1.019. Not to Lie Down Until Mastered the Truth 

1.020. Not to Turn Qutward to Look for Buddha! 1807 

1.021. Without Thinking 'Yes' or "No,' Tell Me: WVho Is It That Sees2 WVho Is lí That Hears? 

1.022. To kmpty Quter Things is Easy, to Empty Inner Mind is DỰƒicult 

1.023. No Idle Talk, Iƒ You Ask, I WiH Answer You Directly! 

1.024. Did You Not Ask Me About the Doctrine That Goes Beyond the Buddhas and Patriarchs?2 

1.025. The Dharmmaless Root Is the Way! 

1.026. Neither to Be Born Nor Ended 

1.027. There Is No Birth-And-Death Around Kanzan! 

1.028. Not to KiI 

1.029. Attachment to the Void Itself 

1.030. Not Exhausting the Mundane State, Not Staying in the Non-Active Stafe 1816 

1.031. I Saw Neither Before Nor Affer Form! 

1.032. Don 1t See Lợƒt or Right 

1.033. No Heavens No Hells 

1.034. Not to Cultivate Good, Not to do Evil, Cut oƒƒ Sight and Sound, Mind Unatftached 

1.035. No 'I,' No World, No Mind Nor Body! 

1.036. Not Far From Buddhahood! 

1.037. No Conceptual Arguments oƒ the Phílosopher 

1.036. What Conƒfucius Meant by “Bright Virtue ”? 

1.039. The Vast Emptiness WWithout Holiness 

1.040. Vùnalakirti°s Biter and Eager Words 1825 

1.041. The Art oƒ Fencing and Zen 

1.042. Fencing and Imimovable Wisdom 

1.043. Blown Hair Sword 

1.044. Contfrol oƒ the Mind 

1.045. Mind-Control and Purjfication 

1.046. Glùừnpsing Reƒflection in the Wafer 

1.047. To See Into the Nature @ƒ Qur Own Being 


1414 


1.046. Sees Peach Blossoms 

1.049. Proper Comprehension 

1.050. The Views and Understanding oƒ the Great Vehicle 1833 
1.051. Seeing and Practicing 

1.052. Intelligence 

1.053. Seeing the Nature 

1.054. To See the Buddha-Nature Is the Sùnple Goal oƒ AlI Practiioners 

1.055. Seeing One?s OQwn Nature and Becoming a Buddha 

1.056. Knowledge oƒ Abstruse Philosophy 

1.057. Knowledge and Deductions 

1.058. Seeing, Hearing, and Thinking 

1.059. People Coming and Going! 

1.060. Zen Is LỰc Iíself 1942 
1.061. The Golden Duck 

1.062. Aren 'f Sutras All the Same? 

1.063. Scriptures 

1.064. Sufras-Conunenfaries-Direct Response to Realify 

1.065. Chosa's Experienced Great Enlightenment 

1.066. Holds a Bowl 

1.067. Inaninate Things Preaching Dharma Is Inconceivable! 

1.068. Zen Techniques 

1.069. Lo-Han s Ploughing the Soil 

1.070. If's You That Becomes a Buddha 1849 
1.071. Religious Joy 

1.072. Luopu Acquiesced to Zen Master Jiashan 

1.073. Luopu's Returning Home 

1.074. Luopu s Final Tùne oƒ Death 

1.075. Luo-T"ien Asks About the Dharma 

1.076. Have You Ever Really Leƒft Home Yet? 

1.077. To Make Flour to Become Perfect Bread 

1.076. Be the Master in the Middle oƒ AII Kinds oƒ DỰƒerences and Distincfions 

1.079. An Ox oƒ the Ly Famnily at the Foot oƒ the Mounfain 

1.080. How Do We, Transƒorming the Self, Produce Mountains and Rivers and Earth? 1855 
1.081. How Can Thoughís Be Controlled? 

1.082. How Can You Speak Without Your Throat, Lips and Tongue? 

1.083. The Layabout Book 

1.084. Elder Lang: Turning Over the Tea Kettle at Chao Ch'ing 

1.085. A Turn-About Vagabond 

1.086. Comprehension oƒ the Teaching oƒ All Buddhas! 

1.087. To Be Understood Ils Itself an Obstrucfion, But Doesn 't Understand Is Unrealised! 
1.088. Understanding Is Not Understanding! 

1.089. Comprehension oƒ the Essential Meaning oƒ Zen 

1.090. Iƒ You re Cold, Go and Get Warimm; ]ƒ You re Tired, Go and Get Some Sleep! 1864 
1.091. Tired oƒ Work! 

1.092. Labor Work im Zen Monasteries 

1.093. The Old Woman Shows Her Pervasive Spirif! 

1.094. The Master's Feet Still Don 't Touch the Ground! 

1.095. I Don '† See This Old Reverend Came Úp With Even a Head Phrase! 

1.096. Old Pao-Ying Isn '† Here 

1.097. An Old Cow 

1.096. Thịs Old Monk Asked You To Invite Zen Master Fa-K ung, Not the Housekeeper! 


1415 


1.099. For Forty Years I've Hanunered Out a Single Piece 

1.100. I've Never Gained Accordance With the Way! 1870 
1.101. I Have Nothing to Give, Begone! 

1.102. I Don '† Bow to the Buddha or the First Ancestor! 

1.103. Am Afraid That Hereqfter No One WIH Be Able to Cope With You! 

1.104. I Called the Monastery Dừector, What Are You Doing Here? 

1.105. I Provided Clothes For the Children oƒ Your Majesty! 

1.106. This Old Monk Is Planting Your Field oƒ Blessings. Why Should I Thank You? 
1.107. Just Now Im Sitting; Just Now You re Standing 

1.106. LII Go First! 

1.109. I Am Enlhightened, But I 1m Not a Dead One! 

1.110. I Don't Know! 1875 
1.111. I Do Not Know WWho Is Yao-Shan! 

1.112. I Have No Wisdom oƒ True Thusness! 

1.113. Im Not Like You! 

1.114. I Have No Use for Idlers Like You Around Here 

1.115. Im Always Manifesting Spiritual Powers! 

1.116. I Thỉnk oƒ Not-Thinking 

1.117. I Thỉink oƒ the Buddha as Being Much Like the Hole in the Privy! 

1.118. IˆH Give You All an Expedient That Was Oƒffered by One oƒ the Ancienfs 

1.119. I WiH Be Reborn As a Water Bufƒfalo in the Village at the Foot oƒ the Mountain! 
1.120. LII Explain I† to You When You Are Enhightened! 1879 
1.121. I Pass Away When You AII Have Had Your Qƒfƒferings Made to Me 

1.122. What Did I Say to You Just Now2 

1.123. Lin-Chỉ's Solitary Peak 

1.124. Lin Chỉ's Enlightenment 

1.125. The Kafsu oƒ Lin-Chỉ and the Staƒƒ oƒ Te-shan 

1.126. Lin-Chỉ's Blnd Ass 

1.127. Lin Chỉ Asks for Alhms 

1.128. Lin-Chỉ's Growing Pine Trees 

1.129. Lin-Chỉ's Three Phrases 

1.130. Lin-Chỉ's Four Positions 1856 
1.131. A Jade Palace 

1.132. To Carry Away the Farmer's Oxen, and Make oƒƒ with the Hungry Man *s Food! 
1.133. Replacing the Spurious ƒor the Genuine 

1.134. Dưect Transmission from Mind to Mind, Not Handling Down the Robe and Bowl 
1.135. Using Hi Body For a Stool In Order To Change His Disciple! 

1.136. Beating Both, Paying Respect or Not Paying Respect! 

1.137. To Bow to the Buddhas 

1.138. Bowing and the Head Phrase 

1.139. Lychees 

1.140. Apart From the Five Skandhas, WWhat Is the Original Body? 1894 
1.141. Consecufive Shoufs 

1.142. Fa Hua Hsuan I 

1.143. The Hermit oƒ Lotus Flower Peak Holds up His StaqƒfƑ 

1.144. Ever-Shining Wisdom 

1.145. Ryônen s Death Poem 

1.146. Dark Willows, Bright Flowers! 

1.147. The Sound oƒ the Bell and the Chỉrp oƒ the Sparrow 

1.146. Ling-Yun and the Duster 

1.149. A Phoenix Soaring Into the Heavens, Not Leaving a Trace Behind! 


1416 


1.150. Dragons Give Bừth to Dragons. A Phoenix Gives Bừth to a Phoenix 1901 

1.151. Compassion 0ƒ Bodhisattvas 

1.152. An Overeagerness in Practice OnÌy Leads to Pains and Pressures 

1.153. My Heart 

1.154. Ta Hui's Prayer 

1.155. The Ancient Teaching 

1.156. The Third Patriarch Seng-Ts°an 's Predicfion 

1.157. Advices to His Disciples 

1.158. Mother's Advice and Encouragement 

1.159. The Words Deeply Touched His Heart 

1.160. What Is the Price 0ƒ Rice In Lu-Ling? 1910 

1.161. Misty Rain On Mount Lu and Waves Surging in Che-Chaing 

1.162. A Dead Snake in the Road 

1.163. Prosperity and Good Fortune 

1.164. My Eyebrows! They re Falling Out Again! 

1.165. One Who Plays With His Own Swining Shadow 

1.166. Asks About Three-Score Blows 

1.167. Treafise On the Eternal Lamp oƒ Zen 

1.168. Six Do Not Take lt In 

1.169. The Six Senses Are Objects 0ƒ Meditation Pracfices 

1.170. Six Senses Respond At the Same Time 1915 

1.171. Six Senses, Their Six Objecfs, and Corresponding Kinds oƒ Consciousness 

1.172. Six Wonderƒul Doors 

1.173. Six Realms and Four Modes 0ƒ Bừth 

1.174. The Six Heretical Masters 

1.175. The Sixth Patirarch Taught Bhikshu Fa-Ta 

1.176. The Sixth Patriarch Hui-Neng Taught Chỉh-Tao Kuang-Chou 

1.177. The Six Senses Are Themselves Meditation, Sensual Destres Are Themselves the Way 

1.176. The Six Stages 0ƒ Bodhisaftva Development 

1.179. Elephant Load Can°?t Be Carried by a Donkey 

1.180. Chao Chou s Sword Blade 1926 

1.161. Liang-Chich s Moving His Sleeves and Leaving the Hall 

1.182. Ryokan Appears Foolish! 

1.183. Liang-Shan 's “This Was Painted by Wu-Chu ” 

1.184. Conscience (Inner Conscience) 

1.185. King Liang Wu-Tỉ and Bodhidharma 

1.186. Practitioners With Two Kinds oƒ llness 

1.187. Two Faces 0ƒ Intellect and the Five Senses 

1.186. Two Mouths, One Without a Tongue, Thỉs Is My Teaching! 

1.189. Two Sharp Swords That Cause Some Damage and Loss 

1.190. Two WWaves oƒ the Hand 1933 

1.191. Two WWords 

1.192. Liu T"ieh-Mo and Old Master Kuei-Shan 

1.193. To Hand Down 

1.194. Speech and Silence Are Conconcern With Equality and DƑƒerentiation 

1.195. To Depart From Causatfion in order to Pursue Niữyana 

1.196. Dissociating from Mind, Consciousness, and Perceptions, Keep Away from both the Holy 
and the Mundane Paths oƒ Learning 

1.197. To Talk About Peace, You Must Be Free From Peace! 

1.196. Li-Bo's Doubf 

1.199. Li-Kao's Questioning Buddha-Dharma 


1417 


1.200. Hindrances to Truth 1938 
1.201. Ly Dynasty Rised, Le Dynasty Sinked 

1.202. Logicalness and Zen 

1.203. The Causation Theory 

1.204. The Truth oƒ Zen Would Reveal Itself As One Dug Down the Rock-Bed oƒ Consciousness! 
1.205. Ma Ku Is Carrying His Ring Staƒƒ 

1.206. Maha-Prajna-Paramia 

1.207. Maka-Shikan 

1.206. Three Pounds oƒ Flax (Hemp) 

1.209. What Is It That Thus Come? 

1.210.Did Ma Ta-Shih Look Like Tlủs Pile oƒ Firewood? 1951 
1.211. Scolds a Monk 

1.212. Mo-Jia Sword 

1.213. Not to Haye Deluded Thoughts (Drop Deluded Thought) 

1.214. White Phun, One, Two, Three, Thousand, Ten Thousand Blossoms! 

1.215. Ta Mei, the Plum Is Ripe 

1.216. WiII Forever Be a Field oƒ Blessing ƒor Gods and Humans 

1.217. Content! 

1.218. A Blind Man Lead Other Blind People 

1.219. A Blind Turtle Pierces a Rock Wall; a Lame Tortoise Climbs a High Mountain 

1.220. Conmunent and Verse on the Final Word 1956 
1.221. We Dress and We Eat! 

1.222. Serene Reflection 

1.223. Thunder oƒ Silence 

1.224. My Nose Is Vertical, My Eyes Are Horizontal 

1.225. A Reed Has Grown Piercing Through the Leg Is the Buddha 

1.226. Blossoms Sprouf on a Dead Tree; They Wither, Unsustainable! 

1.227. There's Ground For Sproufs Grow, Great Awakening Has No Teacher! 

1.228. To Lose Things in One Place, But to Look for lt in Another Place! 

1.229. The Secret 0ƒ Zen School 

1.230. The Essential Meaning oƒ the First Patriarch Coming From the West 1962 
1.231. Intimacy 

1.232. The Clouds Rise Úp at South Mountain; the Rain Falls On North Mountain 

1.233. The Exorcist Players Enjoy Someone?s Laughter, While You Fear Someone"s Laughter! 
1.234. What Do You All Know for Sure Here2 

1.235.I Am Afraid That You Need Eyesight Sharp Enough to See Through the Binding 

1.236. Among the Falling Leaves Tlủs Year, How Many Leaves Can You Sweep p? 

1.237. Do You Know What Thís Actually Is? 

1.236. You Are You, While Tan Hsia Has Been Forever Tan Hsia! 

1.239. You All Must Be Careful With the So-Called Worthy Masters! 

1.240. You Should All Be Like Tlủs Foolish Ass! 1968 
1.241. You Must Attain Selƒ-Cessation, Self-Realization, and Selƒ-Clarity! 

1.242. You Must Realized That There ls a Person Who Is Not Realised Through Others! 

1.243. You Must Awaken on Your Qwn! 

1.244. You Yourselvyes Are Buddha! 

1.245. Deluded and Confused 

1.246. To Be Not Clear With a Subject (Dừn or Vague) 

1.247. To Strike Úp a Friendship 

1.246. Can the Eyebrows and the Eyes Distinguish Each Other? 

1.249. Eyebrows Have the Shape 0ƒ the Word "Eighf'" 

1.250.A Talking Mouth WWithout Listening Ears; Listening Ears Without A Talking Mouth! 1976 


1418 


1.251. Ears Are As Deqƒ and Tongue Is Tied; ]ƒ Thou Touchest It Idly, the Fiery Star Shoofs Out! 

1.252. Ming-Pen s Verse on lmpermanency 

1.253. Wonderfilly Iliumnated Heart Lamp 

1.254. Realization oƒQwn True Mind 

1.255.Clear and Briliant are the Meadow Grasses. Clear and Brilliant are the Meaning oƒ the 
Ancestral Teachers 

1.256. A Clear-Eyed Person Falls Into a Well 

1.257. Everything Does Not Occur By Chance 

1.258. AII Good Deeds and Merits Come From Meditation 

1.259. Every Moment Must Be Moment oƒ Practice in LỰc 

1.260. Everyone Can See I£f! 1982 

1.261. Practice and See for Yourselves, Nothing s Leƒt to Pass On 

1.262. Everything Is Cast Oƒƒ 

1.263. Everybody Including Ichchantikas Possess Buddha-Nature 

1.264. Everything Is the Stream oƒ Liberation 

1.265. Mokurai Soen and the Tubmaker 

1.266. Fancy Food Doesn°t Interest Someone Who?s Full! 

1.267. Dream oƒ His Mother's Form! 

1.268. Opened and Closed Eyes 

1.269. Split Qpen the Universe 

1.270.To Invite a Dharma- Treasure Swordiman to Demonstrate Thủs to the Congregafion 1989 

1.271. Pecking and Tapping 

1.272. One Body Is All Creations Without Restriction 

1.273. Each Moment Is An Opportunity to Experience Something 

1.274. Each One oƒ You Has a Priceless Treasure! 

1.275. An Inch oƒ Tùne, A Foot oƒ Gem! 

1.276. Each oƒ You Possesses a Priceless Jewel 

1.277. Lacking Coimprehension 0ƒ Theories and Practice is a Burden ƒor Practitioners 

1.276. A Shadowless Tree WiH Never Suffer Qur Planfafion 

1.279. A Leaƒ From a Tree Can Hide the Moon 

1.280. An AuHtưun Evyening! 1995 

1.281. A Seeing OƒƒŸ That Changes the Whole Le! 

1.282. Red-Tatled Carp, Shaking Iís Head and Wagging Iís Tai, and Goes South! 

1.283. An Eye 

1.284. A Crow Laughs As An Arhat From This Dusty World! 

1.285. One Device, One Object, Qne Word, One Phrase, Naturally Leaping With LỰc! 

1.286. A Kick 

1.287. Such A Good Le! 

1.286. What Is This Pack oƒ Fools Looking For? 

1.289. Such A Thing! 

1.290. A Lotus Blossoming In the Midst oƒ Fire 2002 

1.291. An Ascetic LỰe oƒ Meditation Practice! 

1.292. One, Two, Three, Four, Five, That's Enough! 

1.293. A Talented Painter and a Famous Zen Monk 

1.294. Ancient Eagle Peak Assembly is Not DỤƒeremt from the Present Qne 

1.295. A Person With Sick Eyes WiHI See Spofs in front oƒ the Eyes 

1.296. A Green Vegetable Leqƒ 

1.297. A Lock oƒ His Dead Mothers Hair! 

1.296. An Arrow 0ƒ the Lin-Chỉ School! 

1.299. Sevenfeen Hundred Koans Are No Value Whafsoever! 

1.300. A Day Without Work, a Day Without Eating 2007 


1419 


1.301. Even the Finest Artist Cannot Paint 

1.302. An Actual Mouthƒuil oƒ Water Gives the Thirsíy Complete Safisfacton! 

1.303. A Man Does Not Lƒt Up His Legs and It lsn † the Tongue With Which We Speak 

1.304. A Sudra Man Became the Fourth Indian Patriarch 

1.305. A Place You Can '† Search! 

1.306. Halƒ a Ladle at Father LiỰi's Place and Halƒ a Ladle at Mother Moshan 's 

1.307. Iƒ There Is One Dharma, Dharmakaya Becomes a Conunoner! Iƒ the Ten Thousand 
Dharmas Are Lacking, Samantabhadra Loses His Reaùn! 

1.306. A Thread 

1.309. One Thread (hair) Pierces Many Holes 

1.310. A Solitary Stone In the Air! 2012 

1.311. One Hand LiỰted Up, the Other Hand Pushed Down! 

1.312. True Buddhist Monk 

1.313. A Shingon Monk WWho Also Seriously Practiced Zen Meditafion 

1.314. One Is Intinate & One Isn † Intùinate 

1.315. One Is Six, Six Is One! 

1.316. There'*s Not a Thing, What Could You Grasp? 

1.317. The Winter on Mountain Kugaimi! 

1.318. Mu-Chou's Thieving Phoney 

1.319. The Main Goal oƒ Private Meeting (Dokusan) 

1.320. To Move ơn the Road, One Needs Uitilise a Wagon; to Cleanse the Body and Mind, One 


Practiice Repentance 2018 
1.321. To Escape Bừth and Death, a Great Believing Heart and Great Vows Must Be First 
Established 


1.322. O Brother Ch'ien, This Tùne You Surely Have It! 

1.323. Congratulations! You Have Selzed the Means You Can Afƒford to Dwell on the Mountain 
Erom Now On! 

1.324. Thirteen Advices to His Disciples 

1.325. Ten \Mysterious Gafes 

1.326. FIeen Modes oƒ Contenplation 

1.327. Ten Advices Regarding the Zen Koan 

1.328. Ten Reasons to Cause Sentient Beings to Develop Bodhi Mind 

1.329. Ten RÑeasons That AIl Things im the Real World Ought to Have Harmony Among 
Themselves 

1.330. Ten Mysterious Aspecfs 0ƒ Dependent Origination 2032 

1.331. Ten Excellent Deeds 

1.332. The Whole Universe,There Is Not a Dharma Which Can Give You As an Object 0Ÿ 
Learning, Studying, or perception 

1.333. Temples in the Ten Direcfions Have a Single Road to the Gafe 0ƒ Nirvana! 

1.334. Ten Real Nafive Counfries 

1.335. Ten Buddha-Bodies 

1.336. Body Hlustrated in Ten Comparisons 

1.337. The Gully Has Been Danumed Úp and People Have Not Understood! 

1.336. Delicious Food Is Not Suttable for a Person Who Is Full 

1.339. That Side and This Side 

1.340. Nan-Yang's Vase 0ƒ Pure Wafter 2038 

1.341. Nan Yueh: Grinding a Piece 0ƒ Tile on a RÑock 

1.342. ending Oƒƒ Attendant Soshin to Hoshu 

1.343. Nampo's Death Poem 

1.344. The Staqƒƒ oƒ the South 

1.345. Nan Ch 'uan 's Domesfic Cat and White Bufƒfalo 


1420 


1.346. Pays Respects to Naflonal Teacher Chung 

1.347. Nan Ch 'uan and the God oƒ the Fields 

1.346. Nan Ch uan s Sickle 

1.349. Nan Ch 'uan Kils the Cat 

1.350. Nan-Ch 'uan Questions Chao Chou 2046 

1.351. Its Especially Hard to Penetrate 

1.352. The Brain and the Totalify 

1.353. Now I Know My Own Face With Horizontal Eyebrows and Vertical Nose! 

1.354. Now You Can See Me, What Is the Resulí? 

1.355. Five Basic Characteristics 0ƒ Samadhi 

1.356. Five Practical Suggestions for Practitioners 

1.357. Five Stages 0ƒ Meditation Practices 

1.358. Five Protections 

1.359. Five Cafegories 0ƒ Koans 

1.360. The Five-Fold Procedures For Quieting the Mind 2058 

1.361. To Make Tea 

1.362. Yang-Shan Ku-mei Yu: Sweep oƒƒ Once for AlI Inmto the Great Ocean Everything You ve 
Learned 

1.363. The Gafes 0ƒ Zen 

1.364. Iƒ You Felt that You Had to Follow Every Urge That Came Inio Your Head, Nothing Else 
Can Be Said! 

1.365. Nếu Biết Đèn Là Lửa, Thì Cơn Đã Chín Từ Lâu Rồi!—Iƒ Knowing That the Lamp 
Means Fừe, Rice Has Already — Been Cooked Long Ago! 

1.366. Iƒ Non-Sentient Beings Are Buddhas, Sentient Beings Should Pass Away to Atfain 
Buddhahood 

1.367. Iƒ You Have No Idea Where the Jewels oƒ the Family Were, You ll End up a Poor Man! 

1.368. Had It Not Been For Your Instructfions, It Would Have Slipped Past Me My Entire Lực! 

1.369. To Have Some Pointless Discussion, Then It's Like Pufting Cinders in Your Eyes! 

1.370. Iƒ You Are Merely Here to Follow My Talk and Listen to My Voice, You'd Better Ñetire 
ro Your Own Coffage and Warim Yourselves by the Fire 2004 

1.371. Iƒ There*s Such a Path, Then I'lI Leave You Imunediately to Go on Ï£! 

1.372. Iƒ Some One Asked Me About the Ultinate Fact, What Should I Say? 

1.373. Lƒ It Can Be Seen in Paper and Ink, Then It Is Not the Essence oƒ Qur Order! 

1.374. Iƒ One Really Understands; Then Without Leaving Home, One Still Pervades the Ten 
Directions! 

1.375. Iƒ These Two Hadn † Rescued You, I Would Let You Find the Bottom oƒ Zen! 

1.376. Iƒ Nothing Exists, Where Did Your Anger Come From? 

1.377. Iƒ You Don't Understand, There Is Still the Highest Mountain to Clùmb! 

1.376. Iƒ You Don't Understand, Then I ve Deceived You! 

1.379. Tƒ the Great Matter Before Us Cannot Be Grasped, Then II Go With You AII Úp to the 
Buddha Hall and We TI AII Take Turns Giving Sakya a Beating! 

1.380. Iƒ You Do Not Realize Your Nature That Existed Before the Womb, Then You WiH Be 
Chopped in Two at the Waist 2008 

1.361. Iƒ Thats lt, Then If's Just a Mouthless Fellow! 

1.382. I Never Imagined in a Dream to Realise Buddhadharma! 

1.363. Iƒa Demon Throw You Into Hell, How Would You Free Yourself? 

1.384. Iƒ You Want to Arrive at Buddhahood, You Must Look Into Your Qwn Mind! 

1.365. Iƒ You Know the StafƒJ, Take lt and Put It Úp Against the Wall! 

1.386. Iƒ You See Manjusri on Mount Tai, Come Back to Show Hùn to Me 

1.3687. As Long As You Cannot Go Beyond the Mountain, You Cannot Reach the Way! 

1.386. Iƒ Wou Want to Practice, Then Practice. Jƒ You Want to Sử, Then Sỉt. If's Sùnple! 


1421 


1.389. Iƒ You Really Love Me, Come and Embrace Me! 

1.390. At Thịs Juncture, Who WIH Compile My Teaching? 2074 

1.391. What Is I? 

1.392. I Bring My Own Selƒ Into Existence, Live It Out, and Take lt With Me When I Die 

1.393. Even Three Feet of Snow Can 't Crush a Qne-Inch Spirtual Pine! 

1.394. I Didn 1 See Tlús Thing, Nor My Own Body, Nor Karmic Retribution! 

1.395. What Is the Meaning oƒ Thỉs Moment? 

1.396. You Can Understand the Place You Don † Understand! 

1.397. In Tlủs Very LỰc! 

1.396. A Talk Like the One You Gave Today Won°t Deceive Me Again! 

1.399. Firmly Setting His Tecth, Clenching His Fists, Held Up the 'Wu' 

1.400. Snow ïn a Siler Bowl 2079 

1.401. Hearing It a Thousand Từùnes Is Not As Good As Seeing lt Once! 

1.402. Listening to the Talks and Discourses or Paracfice Through Own Experience 

1.403. Poverty 

1.404. The Art oƒ Zen 

1.405. Doubfƒul 

1.406. To Doubt Words Is A Great Trouble in Cultiyatfion! 

1.407. Question the Value 0ƒ Seeing Into One s Qwn Nature! 

1.406. Injunctions 

1.409. Inguire Into the Whereaboufs 0ƒ the One, Strive to See Where the Qne Finally Resolves 
lisejƑf 

1.410. Karma (Kamưna (p) 2085 

1.411. Yiu-Fêng Is High, P'ao-Hua Is Low 

1.412. External Objecfs oƒ the Six Senses 

1.413. External World or Inner Mind? 

1.414. The Buddha Responds to an Oufsider 

1.415. The Dead-Void Herefics 

1.416. Enjoying the Moonlight 

1.417. Uncut Gems Form Nothing Useƒful 

1.418. A Jade Woman Conceives in the Night! 

1.419. Enlightenment 

1.420. Enhightened Source Zen Master 2094 

1.421. Awaking the Mind 

1.422. Awakening Is Not a Single Event But an Ongoing Process 

1.423. Asleep or Awake, Af All Từmes Be One 

1.424. Striking Staƒƒ That Caused People to Be Awakened! 

1.425. Dharma oƒ Awakening 

1.426. When I Have Understood Is No Dƒerent From When I Did Not Understand! 

1.427. Enhightened and Not-Enlightened Are the Same, There Is Neither Mind Nor Thing 

1.428. Enlightenment Is Only the Beginning, Not the End oƒ Zen 

1.429. Enlightenment Means Buddha 

1.430. Perfect Enlighternent in Zen 2099 

1.431. Has Realized the Zen oƒ the Ancestors! 

1.432. What is the Use 0ƒ Quiet Siting in Dumbƒounded State Like Thịs? 

1.433. To Si on the Cushion Is Betfer! 

1.434. Siting Embraces Three Fundamental Elemenfs oƒ Buddhism: Preceptfs-Concentration- 
Wisdom 

1.435. Si In The Water And Begging For The Water 

1.436. Words Are Basically Empty 

1.437. Words and Languages 


1422 


1.436. he Gosling in a Bottle 

1.439. Ignorance Is the Main Cause oƒ the Aunless Rambling! 

1.440. Ignorant Monks Are Many! 2105 

1.441. Five Factors 0ƒ Absorption 

1.442. There Is No Manjusri At Mount Wutai! 

1.443. The Five Elements and the Sword oƒ 'Yes' and "No" 

1.444. Conunenfs on the Five Houses 

1.445. Five Rice-Bowl Hermifage 

1.446. Five Stages 0ƒ Culfivation 

1.447. Five Aggregates Are Entangling, Four Elemenfs Grow Rampant, How Can You Say There 
Are No Evils? 

1.446. Prisons oƒ Knuowledge and Prajudice 

1.449. Yuan-Li Questioned Ta-Chou 

1.450. Nguyen Thieu: Image in the Mirror At the Từùne oƒ Death 2111 

1.451. Originally There Is No Rubbish Either In Men or In Thỉngs! 

1.452. A Piece 0ƒ Rope on a Moonlit Nighf 

1.453. Sweet Laurel Blossorms 

1.454. A Fish Swùms in the Water But Does Not Know Water Is AII Around lí 

1.455. Ch'ing oƒ Chih-ping: The Wooden Horse Neighs Against the Breeze; the Mud-Made Bull 
Walks Over the Waves! 

1.456. Here Goes a Man with the Chest Exposed and the Legs all Naked 

1.457. You Are Still Disturbed, Go Away! 

1.458. You Have No Buddha Nature Because You Do Not Acknowledge lt Yourself 

1.459. He Doesn t Lack Anything! 

1.460. A Person Who Knows How to Be Being Alone 2116 

1.461. A Boatnan and Chinese Ambassador Lï jJ]ue! 

1.4602. A Dead Man Speaks 

1.463. People Understand Things Slowly or Quickly. Dharma Is Not Sudden or Gradual 

1.464. People From North and South, No Norfh Nor South in the Buddha Nature 

1.465. Inside the Pot, the Stone Person Sells Date-Fruit Balls! 

1.466. Nowaday People Can † Be Like Tzu-Chỉ and Po-Ya 

1.467. An Enlightened One 

1.468. The Wooden Man Sits on the Loom, the Stone-Man at Night Throws in the Shudfle 

1.469. Is That Not Stupid For A Narrow-mineded Leader Who Goes Qut and Fighfs Against 
Others? 

1.470. A Blind Man and a Lantern 2121 

1.471. Goers, Returners, and the Ones Who Neither Come Nor Go! 

1.472. The Thinker Exempljfies a Posture oƒ Chasing After lllusions 

1.473. AA Manacled Prisoner Is Accused! 

1.474. A Person Without Worldly Affairs 

1.475. Yang Shan Questions San Sheng 

1.476. Bufƒalo Passes Through the Window 


Tài Liệu Tham Khảo— References 2125 


1423 


Phần Một 
Part (0ne 


Việt Ngữ 
Vietnamese Language 


1424 


1425 


941. Kẻ Bán Muỗng Đã Đi Rồi 

Thiển Sư Hồng Anh (1012-1070), một vị Thiền sư Trung Hoa, 
thuộc phái Hoàng Long, tông Lâm Tế vào thời nhà Tống bên Trung 
Hoa (960-1279). Sư là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Thiền 
sư Khả Chân Thúy Nham. Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển XI, 
một hôm, Thiển sư Khả Chân Thúy Nham thượng đường, lấy tay chỉ 
vào ngực mình và hỏi đại chúng: "Văn Thù là thầy của bảy vị cổ Phật 
vì sao không thể làm cho cô gái bình thường xuất định được? Trong khi 
Võng Minh Bồ Tát từ phương dưới đến, lại có thể làm cho cô gái xuất 
định, tại sao?" Trong chúng không ai đáp được. Ngay lúc ấy, Hồng Anh 
bước ra, lấy tay vỗ nhẹ vào đầu gối rồi bỏ đi. Thiền sư Khả Chân Thúy 
Nham liền cười và nói: "Kẻ bán muỗng đũa đã đi rồi!". 


942. Kê Mục Hạ Vô Nhân Như Ông Thì Làm Sao Có Thể Tìm 
Học Hỏi Thiên? 

Một lần nọ, một vị lãnh chúa tìm gặp Bàn Khuê (1622-1693) để 
tham vấn về chỗ dụng tâm của nhà Thiền. Bàn Khuê quở rằng: "Tôi 
biết ông vừa mới trục xuất một vị học giả chỉ vì không chấp nhận đức 
độ và tài năng của ông ấy. Ông là kẻ mục hạ vô nhân như vậy làm sao 
ông có thể đến đây để hỏi và lãnh hội được chỗ dụng tâm của Thiền 
gia?" 


943. Kẻ Tiếp Nối Đạo Pháp Của Ta Chính Là Thằng Bé Hám 
Sơn Này! 

Tây Lâm là tên của một vị Tên của một vị Thiển sư Trung Hoa 
vào thế kỷ thứ 16. Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chỉ tiết 
về Đại Sư Tây Lâm; tuy nhiên, có một chỉ tiết nhỏ về vị Thiển sư này 
trong Hám Sơn Tự Truyện. Vào năm 1557, Hám Sơn được đưa đến 
chùa Bảo Ân lúc ông mới mười hai tuổi. Ngay khi Đại Sư Tây Lâm 
thấy Hám Sơn, ngài hài lòng nói, "Thằng bé này không phải thường. 
Nếu mà nó chỉ trở thành một ông Tăng bình thường thì thật là phí." 
Vào ngày 16 tháng giêng năm 1565, khi Hám Sơn được hai mươi tuổi 
thì Đại Sư Tây Lâm của tự viện thị tịch. Vài hôm trước khi Đại Sư thị 
tịch ngài gọi tất cả Tăng chúng và dạy: "Ta đã tám mươi ba tuổi. 
Chẳng bao lâu ta sẽ lìa bỏ cõi này. Ta có khoảng tám mươi đệ tử, 
nhưng kẻ tiếp nối Đạo Pháp của ta chính là Hám Sơn. Sau khi ta đi, 


1426 


các con phải nghe lệnh chú ấy, chứ đừng dễ ngươi mệnh lệnh của chú 
ấy chỉ vì vấn để tuổi tác." Vào ngày mồng bảy Tết, Sư đắp y, gọi từng 
chúng vào phòng từ biệt. Tăng chúng hết sức ngạc nhiên về việc này. 
Ba hôm sau Sư giải quyết hết mọi việc và lập di chúc. Lúc ấy Sư chỉ 
ốm nhẹ, Tăng chúng đem thuốc đến cho Sư, nhưng Sư không nhận, nói: 
"Ta sắp đi rồi uống thuốc để làm gì chớ?" Đoạn Sư cho họp tất cả 
Tăng chúng trong tự viện và bảo họ tụng danh hiệu Phật A Di Đà cho 
Sư. Tăng chúng tụng năm ngày năm đêm. Tràng hạt trong tay, Sư ngồi 
kiết già, bình tĩnh niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà mà thị tịch. Không 
lâu sau khi Sư thị tịch, căn phòng của Sư đã ở suốt ba mươi năm bị lửa 
cháy rụi, như thể một điểm báo trước cho các môn đô của Sư. 


9⁄44. K¿ Vô Học 

Tên của Thúy Vi Vô Học được nhắc tới trong thí dụ thứ 20 của 
Bích Nham Lục. Ngoài ra, có một vài chi tiết lý thú về vị Thiển sư này 
trong Truyền Đăng Lục, quyển XIV: Thiển Sư Vô Học Thúy Vi là đệ 
tử và là người nối pháp của Thiển Sư Đơn Hà, là thầy của thiển sư 
Đầu Tử Đại Đồng. Người ta biết rất ít về Thúy Vi, trừ việc ông noi 
theo thầy mình có một thái độ rất tự do đối với những quy ước và coi 
nhẹ sự hiểu biết nơi sách vở, do đó có biệt hiệu là Vô Học, kẻ Vô 
Học. Ông có năm người kế vị Pháp, trong đó người được biết tới nhiều 
nhất là Đầu Tử, một trong những đại thiển sư Trung Hoa. 


945. Kể Từ Đây Đã Đủ Vốn Trụ Trên Núi! 

Thiển sư Hám Sơn sanh ở Toàn Tiêu, quận Nam Kinh vào năm 
1545 trong một gia đình ái mộ Phật giáo. Năm 1564, Hám Sơn được thí 
phát; và từ đó, Sư gạt bỏ thế sự và việc học, để hiến thân cho việc 
nghiên cứu Thiển, nhưng chẳng đi được đến đâu. Sau đó Hám Sơn 
chuyên tâm ngày đêm trì nệm hồng danh đức Phật A Di Đà không 
gián đoạn, nhưng cũng không đi đến đâu. Đến mùa đông năm 1564, Sư 
Vô Cực được thỉnh đến tự viện giảng về triết học Hoa Nghiêm. Khi 
ông giảng đến Thập Huyền Môn, Hải Ấn sâm la thường trụ xứ, thì 
Hám Sơn hốt nhiên ngộ được cái yếu chỉ của pháp giới viên dung vô 
tận. Vì quá hâm mộ ngài Thanh Lương, người sáng lập ra tông Hoa 
Nghiêm, nên Hám Sơn nhận một danh hiệu của ngài và lấy tên là 
Trừng Ấn. Khi Hám Sơn trình bày chỗ hiểu biết của ông lên thầy Vô 
Cực. Sư liền bảo: "À! Con muốn theo con đường Hoa Nghiêm! Hay 


1427 


lắm! Nhưng con có biết tại sao tông chủ lại lấy hiệu là Thanh Lương 
hay không? Bởi vì ngài thường ở trên núi Thanh Lương, mùa hè thì 
mát, mà mùa đông thì băng giá." Từ đó về sau dầu đi hay đứng, Hám 
Sơn đều thấy trước mặt một thế giới kỳ diệu của băng tuyết. Ông 
cương quyết sẽ đến trụ trên ngọn núi ấy. Sáng hôm sau, sau kinh 
nghiệm này, Diệu Phong thấy Hám Sơn hoan hỷ bèn thốt lên: "Ông 
đắc được gì vậy?" Hám Sơn đáp: "Đêm qua thấy hai con trâu sắt húc 
nhau trên bờ sông cho đến khi cả hai đều nhào xuống sông. Đến nay 
chẳng còn nghe gì về chúng." Diệu Phong nói: "Mừng cho ông có đủ 
vốn để trụ trên núi rồi." 


946. Khả Chân Điểm Hung (Khả Chân Chỉ Ngực) 

Công án nói về cơ duyên ngộ Thiển của Thiển sư Khả Chân vào 
thời nhà Tống (960-1279). Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển XI, 
một hôm, Từ Minh muốn thử Khả Chân Thúy Nham nên đột nhiên hỏi: 
"Thế nào là đại ý Pháp pháp?" Khả Chân đáp: "Không mây vờn đỉnh 
núi, có nguyệt rụng lòng sông." Từ Minh trừng mắt quát tháo: "Tuổi 
tác như thế kia mà còn mang lấy kiến giải vậy đó thì làm sao thoát ly 
sanh tử?" Khả Chân khẩn câu thầy chỉ bảo. Từ Minh nói: "Ông muốn 
gì thì cứ hỏi đi." Khả Chân hỏi: "Thế nào là đại ý Phật pháp?" Từ 
Minh đáp: "Không mây vờn đỉnh núi, có nguyệt rụng lòng sông." Khả 
Chân vừa nghe xong liền chỉ vào ngực mình và đại ngộ chân lý Thiền 
ngay dưới lời này. Trong trường hợp này, Từ Minh đã cho Khả Chân 
một cái nhìn mới phóng vào sự vật, một cái nhìn hoàn toàn vượt ngoài 
phạm vi của tình thức. Đúng ra, cái nhìn mới này mở ra trong khi Khả 
Chân đi đến chỗ cùng lý tuyệt tình. Sư đã vượt ra khỏi giới hạn mà bấy 
lâu nay Sư luôn có cảm tưởng như bị trói buộc cơ hồ không sao thoát ra 
được. Thật vậy, đa số hành giả tu Thiển chúng ta đều dừng lại ở giới 
hạn ấy, chúng ta đã quá dễ dãi để cả quyết rằng chúng ta không thể đi 
xa hơn. Nhưng với sự trợ giúp của một ai đó có được một cái thấy nội 
tâm chiếu diệu hơn phóng qua bức màn điên đảo và mâu thuẫn này, sẽ 
giúp chúng ta bất thần thấy được. Chính Từ Minh đã giúp cho Khắc 
Chân đập vào bức tường trong tuyệt vọng, và cuối cùng bức tường đổ 
xuống lúc nào không hay, và chính sự giúp đở này của Từ Minh đã 
giúp mở ra cho Khả Chân một thế giới mới lạ làm sao! Những gì từ 
trước Khắc Chân coi là tầm thường, giờ đây như kết hợp lại nhịp nhàng 
làm sao trong một trật tự mới lạ không ngờ! Thế giới giác quan cũ của 


1428 


Khả Chân mờ nhạt, và được thế vào đó một cái gì rất mực mới mẽ. 
Dường như rõ ràng là Khả Chân vẫn ở trong khung cảnh khách quan 
ấy, nhưng bên trong Khả Chân cảm thấy một cách chủ quan như mình 
tươi trẻ lại, như mình vừa mới tái sanh. 


9⁄47. Khả Năng Tiên Tri Vãng Giám 

Lúc ấy có kẻ gian tên là Đỗ Ngân muốn mưu hại Sư. Khi việc 
chưa phát, Sư Vạn Hạnh (2-1018) biết trước, bèn đưa cho y một bài 
thơ: 

“Cây đất sinh nhau bạc với vàng, 
Cớ sao thù nghịch mãi cưu mang. 
Bấy giờ tôi biết lòng buồn dứt, 
Thật đến về sau chẳng hận lòng.” 

(Thổ mộc tương sinh Cấn bạn Kim. Vân hà mưu ngã uẩn linh 
khâm? Đương thời ngũ khẩu thu tâm nguyệt. Chân chí vị lai bất hận 
tâm). Đọc xong bài thơ, Đỗ Ngân phát sợ bèn thôi. Tài tiên tri vãng 
giám của Sư đại loại như thế. 


948. Khách Giặc Cùng Đến! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển, XI, có vị Tăng hỏi 
Thiền Sư Huệ Thanh Ba Tiêu: “Giặc đến cần đánh, khách đến cần 
xem, chợt gặp khách giặc đồng thời đến thì làm sao?”Sư bảo: “Trong 
thất có một đôi giày cỏ rách.” VỊ Tăng nói: “Chỉ như đôi giày cỏ rách 
lại kham thọ dụng chăng?” Sư nói: “Ông nếu đem đi, trước hung sau 
chẳng kiết.” 


949. Khách Thể Không Sanh Khởi 

Thiển sư Hàng Ma Táng, một trong những Thiển sư Trung Hoa nổi 
tiếng vào thời Hậu Bắc Tông Thần Tú đã truyền bá Thiền pháp tại 
miễn Đông Tây Tạng, là thầy của Thiển sư Ma Ha Diễn. Hiện nay 
chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về Thiển sư Hàng Ma Táng; 
tuy nhiên, theo Bộ sao lục của Bắc Thiền bằng tiếng Tây Tạng gồm 
có: một phiên bản lịch sử Bắc phái "Lăng Già Sư Tư Ký"; ngữ lục của 
sư phụ của Ma Ha Diễn là Thiền sư Hàng Ma Táng, một đệ tử của 
Thần Tú; một bản dịch Tây Tạng về một cuộc đối thoại quan trọng của 
Bắc phái; và một số tác phẩm quan trọng bằng tiếng Tây Tạng, đặc 


1429 


biệt giảng giải về giáo pháp của Ma Ha Diễn, mà Stein Tây Tạng 468 
là tiêu biểu điển hình. Thế nên tài liệu Tây Tạng bao gồm những 
nguồn tài liệu tiềm tàng cho bất kỳ công cuộc nghiên cứu nào về hậu 
Bắc phái về sau này. Trong giáo pháp Thiển, Thiền sư Hàng Ma Táng 
thường dạy: "Không pháp nào để niệm là niệm Phật. Nếu mấy ông 
luôn luôn hành trì nệm Phật mà các đối tượng hay khách thể không 
sanh khởi thì tức thời đó là vô tướng, là bình đẳng là vô đối. Nếu mấy 
ông nhập vào được chỗ này, thì tâm Vô niệm sẽ trở nên tịch lặng. 
Không cần gì để xác định thêm rằng đó là Phật; nếu mấy ông chăm 
chú quan sát chính điều này và được tâm bình đẳng, thì bấy giờ đó là 
Pháp thân chân thật của Như Lai." 


950. Khai Mở Đệ Tam Nhãn (Mở Ra Con Mắt Thứ Ba) 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, một hôm, một vị 
lão Thiền sư đưa cây gậy lên trước Tăng chúng và nói: "Chư Tăng, 
mấy ông có thấy không? Nếu nói thấy, thì mấy ông thấy cái gì? Mấy 
ông sẽ nói 'Nó là cây gậy phải không?' Nếu nói như vậy thì mấy ông 
là phàm phu, không có Thiền. Nhưng nếu mấy ông nói: 'Không thấy 
cây gậy, thì lão Tăng nói: 'Ở đây lão Tăng cầm cây gậy, làm sao mấy 
ông có thể phủ nhận sự kiện?" Không có hý luận trong Thiển. Cho đến 
khi nào hành giả chúng ta mở con mắt thứ ba ra thì sẽ thấy được điều 
bí mật ở nơi sâu thẳm nhất, nếu không thì chúng ta sẽ không bao giờ 
hiểu được các bậc cổ đức nói gì. Con mắt thứ ba ấy là gì trong vấn để 
thấy cây gậy lại không thấy cây gậy? Do đâu mà hành giả chúng ta 
lãnh hội được những việc không hợp với lý luận này? Thiển nói rằng: 
"Đức Phật thuyết pháp bốn mươi chín năm, mà chưa từng chuyển động 
tướng lưỡi rộng dài." Làm sao người ta có thể nói mà không chuyển 
động cái lưỡi cho được? Tại sao phải nghịch lý như vậy chứ? Lời giải 
thích được Thiển sư Huyền Sa Sư Bị đưa ra như sau: "Tất cả những 
người đạo cao đức trọng nói là tiếp vật lợi sinh, nhưng khi họ gặp ba 
loại bệnh, thì họ đối xử với chúng như thế nào? Người mù không thể 
thấy cây gậy hay cái vỗ được đưa ra; người điếc không thể nghe được 
lời giảng dầu hay thế mấy; người câm không thể nói được dầu có bị 
thúc ép thế mấy. Nhưng nếu những người này không được lợi lạc, thì 
cuối cùng Phật pháp tốt ở chỗ nào?" Cuối cùng thì lời giải thích của 
Thiển sư Huyền Sa Sư Bị chẳng đi đến đâu. Có lẽ lời bình của Thiền 
sư Phật Nhãn sẽ làm sáng tỏ hơn về vấn để này. Một hôm, Thiền sư 


1430 


Phật Nhãn thượng đường thị chúng: "Mấy ông mỗi người đều có hai lổ 
tai, nhưng đã từng nghe được gì? Mỗi người đều có một cái lưỡi, nhưng 
đã từng nói được gì? Đã không nói, không nghe, không thấy, vậy ở đâu 
ra sắc, thanh, hương, và vị? Hay là ở đâu ra thế giới này?" Nếu chúng 
ta vẫn còn mờ mịt với bình luận này, chúng ta hãy xem thử lời giải 
thích của Thiển Sư Vân Môn Văn Yến (864-949), một trong những vị 
đại Thiền sư, có thể giúp gì cho chúng ta. Một hôm, có một vị Tăng 
đến hỏi Vân Môn để được ngộ về lời dạy của Huyễn Sa. Vân Môn 
bảo: "Ông lễ lạy đi!" Vị Tăng bắt đầu lạy, Vân Môn liễn lấy cây gậy 
đẩy vị Tăng ra, Vị Tăng bèn bước lui lại. Vân Môn nói: "Vậy thì ông 
không mù." Vân Môn lại gọi vị Tăng ra phía trước, vị Tăng tiến lại gần 
ở trước. Vân Môn bèn nói: "Vậy thì ông không điếc." Cuối cùng Vân 
Môn nói: "Ông có hiểu không?" Vị Tăng đáp: "Bạch thây, con không 
hiểu." Vân Môn nói: "Vậy thì ông đâu có câm." Theo Thiển sư D.T. 
Suzuki trong quyển "Thiền Học Nhập Môn," với những lời bình giải và 
động tác này, chúng ta vẫn còn dong ruổi trong lãnh vực "chưa lãnh 
hội" sao? Nếu vậy, thì cũng không còn cách gì khác hơn là việc trở về 
với câu kệ ban đầu: 
"Tay không cầm cây cuốc, 
Đi bộ cối lưng trâu." 

Khai mở đệ tam nhãn trong Thiền là hành giả phải thấy rằng cuộc 
sống này phải được sống như chim bay trong không trung hay như một 
con cá lội trong nước, không cần bất cứ một sự chuẩn bị nào cho cuộc 
sống như vậy. Chỉ cần có sự chuẩn bị kỹ càng thì ngay lập tức con 
người bị quyết định, anh ta không còn tự do nữa. Bạn không sống được 
cuộc đời mà bạn phải sống, bạn phải chịu đựng khổ sở dưới những 
hoàn cảnh nghiệt ngã; bạn cẩm thấy bị thứ gì đó kểm hãm, và bạn mất 
đi sự độc lập của mình. Thiền muốn bảo tổn sức sống của bạn, sự tự do 
vốn có của bạn, và trên hết là tính hoàn chỉnh sẵn có trong bạn. 


951. Khái Niệm Về Không Chấp Trước Trong Nhà Thiền 
"Nhạn quá trường không, 
Ảnh trầm hàn thủy. 
Nhạn vô di tích chi ý, 
Thủy vô lưu ảnh chi tâm." 
(Nhạn bay qua hồ, 
Hồ soi bóng nhạn, 


1431 


Nhạn không lưu bóng mình, 
Hồ cũng chẳng buồn giữ ảnh nhạn). 


952. Khán Cầu 
Quan Thường Thị họ Vương tu tập dưới sự chỉ giáo của Mục Châu 
Đạo Tông. Một hôm, Đạo Tông hồi: “Tại sao hôm nay ông đến chùa 
trễ vậy?” Vương đáp: “Con tới trễ vì mãi xem 'Mã Đả Cầu.” Đạo 
Tông hỏi: “Vậy chứ người đánh trúng cầu hay ngựa đánh trúng?” 
Vương đáp: “Người đánh trúng.” Đạo Tông lại hỏi: “Người có mệt 
không?” Vương đáp: “Mệt.” Đạo Tông lại hỏi: “Ngựa có mệt không?” 
Vương đáp: “Mệt.” Đạo Tông lại hỏi: “Cây cột có mệt không?” Vương 
không thể trả lời được. Ông quay về nhà, giữa đêm hôm đó, ông đạt 
ngộ. Ngày hôm sau, Vương đến gặp Đạo Tông và nói: “Con biết thầy 
có ý gì ngày hôm qua.” Đạo Tông lại hỏi: “Cây cột có mệt không?” 
Vương đáp: “Nó mệt.” Đạo Tông chấp nhận câu trả lời này. Về sau 
này Thiển sư Long Môn Thanh Viễn Phật Nhãn (1067-1120) có lời 
bình: “Câu chuyện này kỳ thật là lời dạy của Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma. 
Một cây cột không thể đánh trúng quả cầu; vậy thì tại sao nó lại mệt? 
Có ai có thể làm rõ chuyện này không?” Nói xong, Thanh Viễn Phật 
Nhãn lại bình bằng một bài kệ: 
“Người mệt, ngựa mỆt, chẳng phải thiệt mệt; 

Chỉ khi cây cột mệt, người ta mới có thể nói mệt. 

Khi biết sự bất sanh tại một chữ thì tốt, 

Nhưng đừng tìm bất cứ gì trong văn tự. 

Nếu Bách Trượng không bị Mã Tổ làm điếc ba ngày, 

Lầm sao Lâm Tế hiểu được thực nghĩa trúc quyền Hoàng Bá? 

Người ngày nay lấy nghiệp thức làm Đạt Ma chân truyền, 

Và ném bỏ Đạo ¡in hình như phân rác.” 


953. Khán Kinh 

Một hôm, sau khi đọc Kinh Thiên Phật Danh, Trương Chuyết hỏi 
Trường Sa: “Tất cả những gì con thấy là tên của hàng trăm ngàn chư 
Phật. Nhưng chư Phật này sống nơi những Phật độ nào? Họ có giáo 
hóa quần sanh hay không?” Thiển sư Trường Sa nói: “Từ khi Thôi 
Hiệu sáng tác bài thơ Hoàng Hạc Lâu, ông đã ghi lại bài thơ này 
chưa?” Trương Chuyết: “Chưa, con chưa ghi lại.” Thiển sư Trường Sa 


1432 


nói: “Nếu ông rảnh, ông có thể ghi bây giờ.” Đoạn, Trường Sa đọc bài 
thơ như sau: 
“Iích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ, 

Thử địa không dư Hoàng hạc lâu. 

Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản. 

Bạch vân thiên tải không du du. 

Tình xuyên lịch lịch Hán dương thụ, 

Phương thảo thê thê Anh Vũ châu. 

Nhật mộ hương quan hà xứ thị, 

Yên ba giang thượng sử nhân sầu.” 

(Người xưa cưỡi hạc đã lên mây. Lầu hạc còn suông với chốn này. 
Một vắng hạc vàng xa lánh hẳn; Nghìn năm mây bạc vẩn vơ bay. 
Vàng gieo bên Hán, ngàn cây hửng; Xanh ngút châu Anh, lớp cỏ dày. 
Trời tối quê nhà đâu tá nhỉ? Dầy sông khói sóng gợi niềm tây--Ngô 
Tất Tố Việt dịch). Rồi Trường Sa nói tiếp: “Đây là một trong những 
bài thơ nổi tiếng nhất của nhà thơ Thôi Hiệu (-741).” Nên ghi nhớ là 
ngay cả Lý Bạch (701-762), một trong những nhà thơ vĩ đại nhất thời 
nhà Đường, đã hủy bỏ dự định viết một bài thơ về tòa Lâu Các này sau 
khi đọc bài thơ của Thôi Hiệu, ông ta nói rằng không cách chi làm tốt 
hơn bài này. Kể từ đó không có một bài thơ nào được viết về toà Lâu 
Các này nữa. 


954. Khán Tâm 

Ma Ha Diễn Thiền Sư: Tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào 
thời nhà Đường (618-907). Từ năm 780 đến 805, Sư du hành đến Tây 
Vực hoằng pháp. Sư thường nhấn mạnh với hàng đệ tử: "Mục đích của 
tu hành trong Phật giáo là kiến Tánh hay là nhìn thấy được Phật tánh 
hay nhìn thấy bản tánh thật của chính mình. Như vậy, mục đích rất đơn 
giản của hành giả trong tu tập là kiến Tánh Thành Phật hay nhìn thấy 
cho được Phật tánh hay nhìn thấy bản tánh thật của chính mình." Trong 
quyển Lịch Đại Pháp Bảo Ký, Thiển sư Khuê Phong Tông Mật liệt kê 
Thiền Sư Ha Ha Diễn như là một môn đồ của Thiền Sư Thần Hội Hà 
Trạch của trường phái Thiền Nam Tông. Giáo pháp của Thiển sư Ma 
Ha Diễn ở Tây Tạng là một để xuất có tiếng về Đốn Môn, có thể được 
tóm lược như là "Khán tâm" và "Bất quán" hay là "Bất tư, Bất quán." 
Mà "Khán tâm" lại là giáo pháp nguyên thủy của trường phái Thiển 
Bắc Tông hay Pháp Môn Đông Sơn. Điều này cho thấy Thiển Bảo 


1433 


Đường và Thiền Bắc Tông ăn khớp với nhau trong các nguồn tài liệu 
Tây Tạng. Nói tóm lại, giáo pháp của Thiền sư Ma Ha Diễn dường như 
là tiêu biểu đặc thù cho Thiển hậu Bắc Tông hơn là Thiền Nam Tông. 


955. Khắc Chu Nhân 

Người ghi dấu trên thuyền để tìm đồ rơi xuống sông. Xưa có một 
người vượt thuyền qua sông, sơ ý đánh rơi cây kiếm trong nước sâu, 
tức khắc chàng ghi trên be thuyển làm dấu. Đoạn chèo thuyền đi tiếp, 
trong tâm tự nghĩ: “Mình đã ghi kỹ chỗ cây kiếm rơi trong nước, ta nên 
tiếp tục đi và sau nầy có thể căn cứ nơi lần ghi ấy mà tìm.” Khi đến 
nơi khác chàng bổ neo trên một giòng sông khác, chàng sực nhớ dấu 
đã ghi trên be thuyền, bèn lặn xuống nước để tìm cây kiếm mà chàng 
đã mất trước đây. Từ nầy tỷ dụ cho người học ngu si chấp trước, không 
biết áp dụng những lời dạy của thầy vào cuộc tu hằng ngày của mình. 
Những người nầy cũng giống như người ngu tìm cây kiếm, rớt một nơi 
mà đi tìm một nẻo. Theo Kinh Bách Dụ, câu chuyện thứ 19, xưa có 
một người vượt thuyền qua biển, sơ ý đánh rơi cái chén bạc trong nước 
sâu, tức khắc chàng ghi trên be thuyển làm dấu. Đoạn chèo thuyền đi 
tiếp, trong tâm tự nghĩ: “Mình đã ghi kỹ chỗ cái chén bạc rơi trong 
nước, ta nên tiếp tục đi và sau nầy có thể căn cứ nơi lần ghi ấy mà 
tìm.” Hai tháng sau chàng đến nước Sư Tử và nhiều địa phương rất xa 
khác. Khi bỏ neo trên một giòng sông, chàng sực nhớ dấu đã ghi trên 
be thuyển, bèn lặn xuống nước để tìm cái chén bạc mà chàng đã mất 
trước đây. Có người thấy thế hỏi rằng: “Anh lặn vào trong nước để tìm 
cái gì?” Chàng trả lời: “Tôi muốn ầm cái chén bạc đã đánh rơi trong 
nước sâu trong biển.” Mọi người hỏi lại: “Chén của anh rơi chỗ nào và 
rớt tự bao giờ? Chàng trả lời: “Tôi đánh rơi khi tôi mới vào biển cách 
hai tháng về trước.” Mọi người hỏi tiếp: “Anh đã mất cái chén bạc hai 
tháng về trước trong biển, sao bây giờ anh lại tìm ở đây?” Chàng trả 
lời: “Lúc ấy tôi có ghi dấu trên be thuyển. Ngày nay tôi cứ xem chỗ 
ghi dấu ấy mà lặn xuống nước tìm, nước ở đây có khác gì nước biển?” 
Mọi người nghe xong ha hẳ cười lớn mà rằng: “Nước tuy giống mà địa 
phương cách xa ngàn trùng, làm sao mất một nơi rồi lặn một nơi khác 
để tìm cho đặng.” Chuyện nầy tỷ dụ ngoại đạo không tu hành chánh 
hạnh, ở trong pháp lành tương tợ nhau, luống tu theo lối khổ hạnh để 
tìm giải thoát trong vô ích. Bọn họ cũng giống như người ngu tìm chén, 
rớt một nơi mà đi tìm một nẻo. 


1434 


956. Khắc Tân Xuất Viện 

Công án nói về cơ duyên tiếp dẫn đệ tử của Thiển sư Hưng Hóa 
Tổn Tương (830-888). Theo Truyền Đăng Lục, quyển XI, một hôm, 
Thiển sư Hưng Hóa bảo duy na Khắc Tân rằng: "Chẳng bao lâu nữa 
ông sẽ làm bậc Đạo sư." Khắc Tân thưa: "Con chẳng vào bảo xã ấy." 
Hưng Hóa nói: "Ông hiểu mà không vào hay không hiểu mà không 
vào?" Khắc Tân nói: "Đều chẳng như thế!" Hưng Hóa liền đánh và 
nói: "Duy na Khắc Tân pháp chiến bị thua rồi, bị phạt tiễn thiết trai 
cho đại chúng vào bữa ăn trưa ngày mai." Hôm sau, Thiển sư Hưng 
Hóa thượng đường đánh chùy bảo đại chúng rằng: "Duy na Khắc Tân 
pháp chiến bị thua rồi, phạt 5 quan tiền để thiết trai cúng dường đại 
chúng, nhưng vẫn phải ra khỏi Thiền viện." Khắc Tân rời khỏi Thiền 
viện, nhưng về sau lại được nối pháp của Thiển sư Hưng Hóa. 


957. Khắp Mọi Nơi, Không Chỗ Nào Chẳng Phải Là Phật 

Một hôm Thiền Sư Thiện Hội (2-900) hỏi Thầy: “Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni đã từng tu hành trải qua vô lượng kiếp mới thành Phật. Nay 
thây dạy “tức tâm tức Phật." Con không hiểu lẽ đó. Xin thầy khai ngộ 
cho con.” Sư Cảm Thành hỏi: “Trong kinh người nào nói?” Thiện Hội 
thưa: “Nếu con không lầm thì tất cả kinh điển đều do Phật dạy.” Sư 
Cảm Thành nói: “Nếu vậy sao ngài Văn Thù Sư Lợi lại nói rằng Đức 
Phật trong suốt 49 năm hoằng hóa chưa nói một lời? Con phải luôn nhớ 
rằng nếu con chấp vào văn tự, con sẽ phải đi vòng vòng mãi chứ 
không bao giờ thấy Phật. Người khổ hạnh cầu Phật thì đều lầm mê. 
Người lìa tâm cầu Phật là ngoại đạo. Người chấp tâm tức Phật là ma.” 
Thiện Hội hỏi: “Như vậy thì tâm này là cái gì? Cái chẳng phải Phật là 
cái gì?” Thiện Hội tiếp: “Như vậy tâm này là Phật gì?” Thiền sư Cảm 
Thành đáp: “Xưa có người hỏi Mã Tổ: 'Tức tâm là Phật, cái nào là 
Phật? Mã Tổ dạy: 'Ông nghĩ cái nào không phải là Phật chỉ ra xem? 
Người ấy không trả lời được. Mã Tổ dạy: 'Hiểu được khắp nơi có, 
không hiểu mãi mãi xa sai.' Chỉ một câu thoại đầu này ông lại hiểu 
chưa?” Nghe xong lời đó, Thiện Hội thưa: “Con đã hiểu rồi.” Cảm 
Thành hỏi: “Ông hiểu thế nào?” Thiện Hội thưa: “Khắp cả mọi nơi, 
không chỗ nào là chẳng phải tâm Phật.” Qua đó Thiện Hội ngộ và sụp 
lạy Thây. Cảm Thành bảo: “Cần phải làm vậy sao?” Nhân đó Cảm 
Thành đặt tên cho Sư là Thiện Hội. 


1435 


958. Khắp Tam Thiên Thế Giới Chưa Từng Che Dấu! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XV, một hôm, Thiền Sư 
Thạch Sương Khánh Chư (806-888) ở trong phòng phương trượng, có 
một vị Tăng ở ngoài cửa số hỏi vọng vào: "Chỉ gần đây thôi mà sao 
con chẳng thấy mặt Sư?" Khánh Chư nói: "Lão Tăng nói khắp tam 
thiên thế giới chưa từng che giấu." Về sau này có một vị Tăng thuật lại 
chuyện ấy cho Tuyết Phong Nghĩa Tôn và hỏi: "Cả tam thiên thế giới 
chưa từng che giấu, ý chỉ ấy thế nào?" Tuyết Phong nói: "Có nơi nào 
mà không phải là Khánh Chư đâu." Khi Khánh Chư nghe được việc 
này, ông nói: "Cái lão tầm phào thế nào ấy!" Khi Tuyết Phong nghe 
được phản ứng của Khánh Chư, ông nói: "Lỗi tại ta." VỀ sau này, 
Đông Thiên Tề nói: "Chỉ như Tuyết Phong đó thì lãnh hội hay không 
lãnh hội lời của Khánh Chư? Nếu lãnh hội thì tại sao Khánh Chư lại 
nói Tuyết Phong tầm phào? Mà Tuyết Phong há lại không lãnh hội? 
Nhưng mà Pháp thật ra không khác, chỉ tại các sư thừa kiến giải không 
đồng mà thôi thành ra có sai khác." Rồi Đông Thiên Tế nói: "Trước 
tiên là phải học qua câu 'khắp tam thiên thế giới chưa từng che giấu' 


Z¿ 11 


mới lãnh hội. Chứ đừng nói chuyện vô lý. 


959. Khắp Thân Và Mắt Tai Miệng Tâm 

Một hôm, Thiển Sư Viên Ngộ Khắc Cần Phật Quả (1063-1135) 
thượng đường dạy chúng: "Khắp thân là mắt chẳng thấy đến, khắp 
thân là tai nghe chẳng thấu, khắp thân là miệng nói chẳng được, khắp 
thân là tâm xem xét chẳng ra. Dầu cho cả đại địa rõ được không sai 
sót một mảy tơ vẫn còn ở giữa đường, cứ lệnh toàn đề, hãy nói diễn 
bày thế nào? Trong không nhật nguyệt dọc ngang chống, một buổi trời 
trong vạn cổ xuân." 


960. Khất Thực 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XII, vào một dịp, trong 
chuyến Thiền sư Lâm Tế đi vào kinh đô khất thực. Sư đi đến trước cửa 
của một căn nhà và nói: “Chỉ cần đặt đồ ăn bình thường vào bát của 
lão Tăng.” Bà già đáp lại: “Đồ tham ăn!” Về sau này, Thiển sư Vận 
Am Phổ Nham, một trong những đệ tử nối pháp nổi trội nhất của Thiền 


1436 


Sư Tùng Nguyên Sùng Nhạc, bình: “Khi bà già đó qua đời, lão Tăng sẽ 
không làm đám ma cho bà ta đâu!” 


961. Khẩu Nghiệp 

Khẩu nghiệp là nghiệp nơi miệng, một trong ba nghiệp. Hai nghiệp 
kia là thân nghiệp và ý nghiệp. Theo lời Phật dạy thì cái quả báo của 
khẩu nghiệp còn nhiều hơn quả báo của thân nghiệp và ý nghiệp, vì ý 
đã khởi lên nhưng chưa bày ra ngoài, chứ còn lời vừa buông ra thì liền 
được nghe biết ngay. Dùng thân làm ác còn có khi bị ngăn cẩn, chỉ sợ 
cái miệng mở ra buông lời vọng ngữ. Ý vừa khởi ác, thân chưa hành 
động trợ ác, mà miệng đã thốt ngay ra lời hung ác rồi. Cái thân chưa 
giết hại người mà miệng đã thốt ra lời hăm dọa. Ý vừa muốn chưởi rủa 
hay hủy báng, thân chưa lộ bày ra hành động cử chỉ hung hăng thì cái 
miệng đã thốt ra lời nguyễn rủa, dọa nạt rồi. Miệng chính là cửa ngõ 
của tất cả oán họa, là tội báo nơi chốn a tỳ địa ngục, là lò thiêu to lớn 
đốt cháy hết bao nhiêu công đức. Chính vì thế mà cổ nhân thường 
khuyên đời rằng: “Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất,” hay 
bệnh cũng từ nơi cửa miệng mà họa cũng từ nơi cửa miệng. Nói lời ác, 
ắt sẽ bị ác báo; nói lời thiện, ắt sẽ được thiện báo. Nếu bạn nói tốt 
người, bạn sẽ được người nói tốt; nếu bạn phỉ báng mạ ly người, bạn sẽ 
bị người phỉ báng mạ ly, đó là lẽ tất nhiên, nhân nào quả nấy. Chúng 
ta phải luôn nhớ rằng “nhân quả báo ứng không sai,” mà từ đó can 
đảm nhận trách nhiệm sữa sai những việc mình làm bằng cách tu tập 
hầu từ từ tiêu trừ nghiệp tội, chớ đừng bao giờ trách trời oán người. 
Theo Long Thơ Tịnh Độ, cư sĩ Long Thơ nói: Miệng niệm Phật, như 
nhả châu ngọc; sẽ được cái quả báo sanh về cõi trời hay nước Phật 
(khẩu tụng Phật danh, như thổ châu ngọc; Thiên đường, Phật quốc chỉ 
báo). Các bậc Thánh Hiển xưa, lời nói ra như phun châu nhả ngọc, để 
tiếng thơm muôn đời. Còn chúng ta ngày nay, nếu như không nói ra 
được các lời tốt đẹp ấy, thà là làm thinh, quyết không nói những lời ác 
độc và vô bổ. Miệng nói ra việc lành như phun ra mùi hương thơm; sẽ 
được cùng tốt y như điểu mình khen nói cho người vậy (khẩu thuyết 
thiện sự, như phún thanh hương; xứng nhơn trường đồng). Miệng thốt ra 
lời giáo hóa, dạy dỗ cho người, như phóng ra ánh sáng đẹp đẽ, phá trừ 
hết ngu si, tăm tối của tà ma ngoại đạo (khẩu tuyên lưu giáo hóa, như 
phóng quang minh, phá nhơn mê ngữ). Miệng thốt ra lời thành thật, 
như lấy vải lụa quý mà trải ra; bố thí cho người dùng qua cơn lạnh lẽo 


1437 


thiếu thốn (khẩu ngữ thành thật, như thơ bố bạch; thiệt tế nhơn 
dụng).Miệng thốt ra lời thành thật, như lấy vải lụa quý mà trải ra; bố 
thí cho người dùng qua cơn lạnh lẽo thiếu thốn (khẩu ngữ thành thật, 
như thơ bố bạch; thiệt tế nhơn dụng). Miệng nói ra điều không đâu vô 
ích cho mình và cho người, như nhai mạc cưa, cây gỗ; chi bằng làm 
thinh để tỉnh dưỡng tinh thần; nghĩa là khi không có điều hay lẽ thật để 
nói, thì cách tốt nhất là đừng nên nói gì cả (khẩu đàm vô ích, như tước 
mộc tiết; bất như mặc dỉ dưỡng khí). Miệng nói lời dối trá, khinh người, 
như lấy giấy đậy trên miệng giếng; hại kẻ đi đường không thấy té 
xuống chết. Điều nầy cũng giống như giăng bẫy giết người vậy (khẩu 
ngôn khi trá, như mông hẳm tỉnh; hành tắc ngộ nhơn. Miệng nói lời 
trêu ghẹo, trửng giởn, như múa đao kiếm nơi kẻ chợ, thế nào cũng có 
người bị thương hay chết (khẩu háo hí ngược, như trạo đao kiếm; hữu 
thời thương nhơn). Miệng nói lời ác độc, vô luân, như phun hơi thúi; sẽ 
chịu quả báo xấu ngang bằng với lời mình đã nói cho người. Miệng nói 
lời dơ dáy, bẩn thỉu, như phun ra dòi tửa; sẽ bị quả báo nơi tam đỗ ác 
đạo từ địa ngục, ngạ quỷ, đến súc sanh (khẩu đạo uế ngữ, như lưu thơ 
trùng; địa ngục súc sanh chi đạo). 


962. Khe Nước Sâu, Cán Gào Dài 

Một vị am chủ sống cùng thời với Thiển sư Tuyết Phong Nghĩa 
Tồn vào thế kỷ thứ IX. Một hôm, có một vị Tăng đến hỏi am chủ: 
"Thế nào là Ý chỉ của Sư Tổ Bồ Đề Đạt Ma?" Am chủ đáp: "Khe nước 
sâu, gáo cán dài." Kỳ thật, không có phương pháp nhất định nào mà 
Thiền sư phải theo để đưa đệ tử đến "Ngộ". Một cái đá, một cú đấm, 
một lời nói giản dị, thế nào cũng được nếu trạng thái tâm linh của 
người đệ tử đã đến mức chín muôi và sẵn sàng nhận cái đẩy tối hậu 
này. Tuy nhiên, dĩ nhiên là những cú đá, cú đấm, và những biệt ngữ 
của Thiền đó không phải là những gì như chúng ta tưởng đâu. Nếu giác 
ngộ có thể đạt được chỉ giản dị bằng cách này thì không cần phải tu 
Thiển nữa. Lại nữa, nếu chỉ nhờ nghe một ngôn cú Thiển nào đó mà 
có người có thể dễ dàng được nâng lên trạng thái giác ngộ, như có 
người hí hửng tin như vậy, thì chỉ cần học như két những ngôn cú nổi 
danh đã đưa người ta đến giác ngộ thì cũng ngộ, và lại một lần nữa 
đâu cần øì phải tu Thiền. 


1438 


963. Khi Đói Thì Ăn; Khi Mệt Thì Ngủ Nghỉ! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển VI, nhiều cuộc đàm 
thoại của Thiển sư Bách Trượng với đồ chúng đã xảy ra nơi mà họ 
cùng nhau làm việc. Khi được hỏi về bí mật Thiển là cái gì, Sư bảo đồ 
chúng: “Khi đói thì ăn; khi mệt thì ngủ nghỉ.” Một cuộc đàm thoại khác 
hỏi về cách tu tập đúng đắn, và Bách Trượng đã nói: “Đừng bám víu; 
đừng tâm cầu.” Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XI, khi 
được hỏi về hành giả tu hành chân chánh, Lâm Tế nói: “Tất cả những 
øì hành giả nên làm là hãy để ý đến những hoàn cảnh cuộc sống của 
mình. Thức dậy vào buổi sáng và mặc y áo, rồi đi làm công việc. Khi 
đói thì ăn; khi mệt thì nghỉ. Ngu phu cười ta, nhưng người trí hiểu ta!” 


964. Khi Gió Thổi Thì Cả Con Đường Đều Thơm Ngạt Ngào! 

Theo Truyền Đăng Lục, quyển XVII, một hôm, có một vị Tăng hỏi 
Thiển Sư Khâm Sơn Văn Thúy: "Tất cả chư Phật và Phật pháp đều từ 
kinh này mà ra. Thế nào là kinh này?" Khâm Sơn nói: "Thường 
chuyển." Vị Tăng lại hỏi: "Thói nhà của Hòa Thượng là thế nào?" 
Khâm Sơn nói: "Hộp hương viễn bạc. Khi gió thối thì cả con đường 
đều thơm ngạt ngào." 


965. Khi Hỏi Đệ Nhất Nghĩa, Đã Rơi Vào Đệ Nhị Nghĩa Rồi! 
Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về Thiển sư Khế 
Phan Nam Thiển; tuy nhiên, có một vài chi tiết nhỏ về vị Thiền sư này 
trong Truyền Đăng Lục, quyển XIX. Thiền sư Khế Phan Nam Thiển ở 
Phước Châu sống vào khoảng cuối nhà Đường đầu nhà Tống. Một 
hôm, Sư thượng đường dạy chúng: "Nếu là những lời hay câu đẹp, thì 
các ngài thấy đã có nói rồi. Hôm nay, trong chúng có ai kiếm được 
một câu siêu đệ nhất nghĩa không? Nếu có, đừng phụ rẩy sự mong đợi 
của chúng tôi." Một vị Tăng hỏi: "Đệ nhất nghĩa là gì?" Sư nói: "Sao 
không hỏi đệ nhất nghĩa?" Vị Tăng đáp: "Đang hỏi đây." Sư nói: "Đã 
rớt vào đệ nhị nghĩa rồi." Thiền sư Nam Thiển Khế Phan sống vào 
khoảng cuối nhà Đường đầu nhà Tống (vào khoảng giữa thế kỷ thứ X). 
Lúc đó thiên hướng phát triển của giáo pháp Thiên tông lần hồi thay 
thế các tông phái khác ở Trung Hoa. Nghĩa là thái độ Thiền đối với 
truyền thống, và triết lý đạo Phật, có khuynh hướng coi nhẹ việc học 
hỏi theo thứ lớp của nó, lơ là kinh điển và các thứ siêu hình trong kinh. 
Thời đó các thiển sư muốn đệ tử của mình thấy được bản chất tối hậu 


1439 


của thực tại, là vô vi, là không sanh không diệt vì nó ngang hàng với 
tánh không và chân thân, và tránh hiểu Thiền nghĩa từ lý trí quy ước 
(đệ nhị nghĩa). 


966. Khi Linh Hồn Và Tâm Thúc Gặp Nhau Trên Đường 
Thẳng Góc 

Thiển sư Sôkeian dạy: “Thiển làm thành một tôn giáo tĩnh lặng. 
Thiển không phải là một tôn giáo khơi dậy những cảm xúc, làm rơi 
những dòng nước mắt hoặc làm cho chúng ta phải gọi lớn tên của 
Thượng Đế. Khi tâm hồn và tâm thức gặp nhau trên đường thẳng góc, 
có thể nói như thế, vào lúc đó là sự hợp nhất hoàn toàn giữa vũ trụ và 
cái Ngã sẽ được chứng nghiệm. Sự chứng nghiệm này tự nó sẽ làm 
thành một dấu đóng lên trí năng, giống như một mật ngữ, duy trì mãi 
mãi sự giác ngộ của chúng ta.” 


967. Khi Nào Cái Cây Thành Phật Thì Hư Không Rơi Xuống 
Địa Cầu! 

Một vị du Tăng mới đến tự viện, nói: “Con mới đến xin thầy chỉ 
giáo.” Triệu Châu hỏi: “Ngươi ăn chưa?” Vị Tăng đáp: “Dạ rồi!” Triệu 
Châu nói: “Đi rửa chén bát đi.” Nghe xong những lời nầy Tăng liền 
giác ngộ. Thế ra cái ngộ thường tục biết chừng nào! Vị Tăng hỏi tiếp: 
“Cây có Phật tánh không?” Triệu Châu đáp: “Có.” Vị Tăng lại hỏi: 
“Như vậy thì bao giờ nó thành Phật?” Triệu Châu đáp: “Khi nào đại hư 
không rơi xuống địa cầu.” Vị Tăng lại hỏi: “Khi nào thì hư không rơi 
xuống địa cầu?” Triệu Châu đáp: “Khi nào cái cây thành Phật.” Vị 
Tăng lại hỏi: “Thế nào là câu nói cùng tuyệt?” Thay cho lời đáp thỏa 
đáng, Triệu Châu chỉ nói: “Phải.” Vị Tăng không nhận ra ý nghĩa của 
chữ “phải,` tưởng là sư chưa đáp, bèn hỏi lại. Sư hét to: “Bộ tôi điếc 
hay sao?” 


968. Khi Nạp Tăng Đạt Được Hợp Nhất Thì Mọi Thứ Nằm 
Trong Tay Mình! 

Thiển Sư Phúc Sơn Pháp Nguyên (991-1067) thượng đường dạy 
chúng: "Khi trời đạt được hợp nhất là có sự rõ ràng lớn lao. Khi đất đạt 
được hợp nhất là có sự bình an lớn lao. Khi vua đạt được hợp nhất là 
ngài cai quản cả vương quốc của mình. Khi nạp Tăng đạt được hợp 


1440 


nhất thì rắc rối và tai họa đều nằm trong tay mình." Nói xong, Phúc 
Sơn bèn gõ vào sàn thiền, bước xuống, và rời khỏi sảnh đường. 


969. Khi Nghe Tiếng Chó Sủa, Bạn Có Nghĩ Đến Con Chó Của 
Bạn Không? 

Thiền sư Thiên Kỳ Như Huyễn (2-1958) thường hay hỏi: "Khi nghe 
chó sủa, bạn có nghĩ đến con chó của bạn không?" Đó là một câu hỏi 
rất thú vị vì nếu bạn nghĩ rằng đó là chó của bạn, ngay tức thì, bạn sẽ 
chạy ra ngoài đồng, theo tiếng chó sủa, đến một không gian và thời 
gian hoàn toàn khác. Bạn chạy theo tiếng chó sủa và những phát sinh 
liên tục sau đó. Tâm thức của bạn xao động. Bạn bị đưa đi lung tung 
bởi âm thanh và sắc tướng. Bạn bị tiếng chó sủa khuất phục. Trái lại, 
nếu bạn điểm nhiên, tĩnh lặng, tiếng chó sủa sẽ bị bạn khống chế, nó 
là tiếng sủa của chính bạn." 


970. Khi Nói Là Đã Sớm Thành Lời Rồi! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIV, một hôm, Dược 
Sơn thượng đường dạy chúng: "Ta có một câu, chưa từng nói với aI." 
Đạo Ngô đứng dậy và nói: "Con đi theo Hòa Thượng." Một vị Tăng 
hồi Dược Sơn: "Một câu được nói của Dược Sơn là thế nào?" Dược Sơn 
nói: "Không lời." Thiển Sư Viên Trí Đạo Ngô (769-835) nói: "Đã sớm 
nói thành lời rồi." 


971. Khi Sự Vật Được Để Tự Nhiên Như Thị, Thân Không Đi 
Mà Cũng Không Ở! 

Thiển Sư Hối Đường Tổ Tâm Hoàng Long (1025-1100) thượng 
đường thị chúng: "Nếu ai đó lãnh hội cái tự ngã mà không lãnh hội cái 
ở ngay trước mắt, con người đó có mắt mà không có chân. Còn nếu 
như chỉ lãnh hội cái ở ngay trước mắt mà không lãnh hội cái tự ngã, 
con người đó có chân mà không có mắt. Xuyên suốt thời khắc trong cả 
ngày hai loại người này có cái gì đó nằm trong lồng ngực. Khi cái này 
nằm trong lồng ngực, thì một cái nhìn bất ổn thường ở ngay trước mắt. 
Với cái nhìn trước mắt này, mọi thứ họ gặp đều mang lại trở ngại cho 
họ. Vậy thì làm sao họ tìm được sự bình an? Không phải người xưa đã 
nói: "Trong tu tập, nếu bất cứ cái gì đó được nắm bắt hay mất mát, 


1441 


hành giả đi vào tà đạo. Khi sự vật được để tự nhiên như chúng là, thân 
không đi mà cũng không ở'?" 


972. Khi Trăng Giống Vòng Cung, Mưa Ít Gió Nhiều 

Thiển sư Kim Luân Khả Quán sống vào khoảng cuối nhà Đường 
đầu nhà Tống (vào khoảng giữa thế kỷ thứ X). Một hôm, sau thời công 
phu tối, hạ đường. Đại chúng đi ra, Sư gọi lại bảo: "Đại chúng!" Khi 
đại chúng quay đầu lại, Sư nói: "Xem trăng kìa!" Họ nhìn lên trăng. Sư 
bảo: "Khi trăng giống vòng cung, mưa ít gió nhiều." Chúng Tăng 
không trả lời. Những câu nói của thiển sư Kim Luân Khả Quán nhắc 
cho chúng ta về tỉnh thần 'duy thực' hay sự thực tiễn của Trung Hoa, 
không tổng quát hóa vấn để, không suy rộng luận cao ra ngoài tầm vói 
của cuộc sống mà chúng ta đang sống. Tuy nhiên, chúng ta có thể nói 
các thiển sư hoạt dụng trong cảnh giới bình thường ấy đến một thời 
điểm nào đó, chính cảnh giới bình thường ấy hiển lộ đến cho các ngài 
với tất cả cơ mầu trong phút giây hoát nhiên đại ngộ. 


973. Khi Trục Nội Tâm Xoay Sang Một Thế Giới Sâu Rộng Hơn 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XV, có một trong những 
công án nầy kể lại chuyện Đức Sơn Tuyên Giám (780-865) giác ngộ 
khi thầy ông (Long Đàm) thổi tắt cây đuốc hay “Cây Đuốc Long 
Đàm.” Đức Sơn nghiên cứu tỉnh thâm kinh Kim Cang. Nghe nói có một 
pháp môn gọi là Thiền gác ngoài tất cả kinh điển để nắm nơi tự tâm, 
Sư tìm đến Long Đàm tham học. Đêm nọ, Sư ngồi ngoài chùa miên 
man nghiền ngẫm diệu lý Thiển, Hòa Thương Long Đàm bảo: "Sao 
chưa vào nghỉ đi?" Sư bạch: "Trời tối như mực." Long Đàm đốt ngọn 
đèn cây trao cho Sư. Sư vừa tiếp lấy thì Long Đàm vụt thổi tắt. Sư liền 
đại ngộ. Thế ra cái giác ngộ trong Thiền nó thường tục biết chừng nào! 
Dầu gì đi nữa, chúng ta cũng không thể nói rằng Long Đàm đã không 
làm gì hết cho sự đạt ngộ của Đức Sơn. Nhưng làm sao Long Đàm có 
thể mở mắt cho Đức Sơn bằng một hành động tầm thường như vậy? 
Hành động của ngài phải có ẩn ý gì khiến vừa làm là ăn khớp ngay với 
nhịp tâm của Đức Sơn? Đức Sơn đã dọn tâm sẵn như thế nào để đón 
lấy cái ấn tay cuối cùng của Long Đàm? Toàn thể diễn trình của tâm 
thức từ lúc hành giả mới thọ giáo cho đến hồi cứu cánh ngộ đạo ắt hẳn 
phải trải qua vô số thăng trầm vấp váp. Nhưng biến cố xảy ra giữa Đức 
Sơn và Long Đàm cho thấy pháp Thiền chỉ có ý nghĩa khi cây trục của 


1442 


nội tâm xoay sang một thế giới khác, sâu rộng hơn. Vì một khi thế giới 
thâm diệu ấy mở ra là cuộc sống hằng ngày của hành giả, cả đến 
những tình tiết tầm thường nhất, vẫn đượm nhuần Thiền vị. Thật vậy, 
một mặt giác ngộ là cái gì tầm thường, vô nghĩa lý nhất đời; nhưng mặt 
khác, nhất là khi chúng ta chưa hiểu, nó kỳ bí không gì hơn. Và nói cho 
cùng, ngay cả cuộc sống thường ngày của chúng ta, há chẳng phải đầy 
những kỳ quan, bí mật và huyền bí, ngoài tầm hiểu biết của trí óc con 
người hay sao? 


974. Khi Tư Tưởng Không Chen Vào Pháp Như Lai Thì Lập 
Tức Lãnh Hội! 

Một hôm, Thiển sư Long Môn Thanh Viễn Phật Nhãn (1067-1120) 
thượng đường. Sư gật đầu với mọi người trong chúng hội. Một vị Tăng 
bước tới nói: "Hôm nay con đối đầu với một thứ gì đó..." Phật Nhãn 
nói: "Đừng ăn nói ngu ngốc!" Phật Nhãn cũng nói: "Mỗi ngày tất cả 
mấy ông đều làm ngàn vạn việc. Không có cái gì mà mấy ông không 
cố làm. Thế thì tại sao mấy ông không lãnh hội? Chỉ vì mấy ông không 
có đủ niềm tin. Nếu mấy ông có đủ niềm tin, thì rồi ngay khi mấy ông 
đã không làm øì hết, mấy ông đã đến chỗ đó rồi. Nếu mấy ông không 
cho để cho tư tưởng đi vào mọi chuyện trong mười phương thế giới, thì 
mấy ông đã thực chứng nó. Mỗi ngày tất cả mấy ông đều nói ngàn vạn 
thứ. Không có cái gì mà mấy ông không cố nói. Thế thì tại sao mấy 
ông không lãnh hội? Chỉ vì mấy ông không có đủ niềm tin. Nếu mấy 
ông có đủ niềm tin, thì mấy ông không cần phải nói gì hết. Nếu mấy 
ông không cho để cho tư tưởng chen vào cái được nói bởi chư Như Lai 
trong tam giới, thì rồi mấy ông có thể lãnh hội trong một khắc. Mọi 
người! Đã tới chỗ mà lão Tăng nói chưa? Cái cổng của lão Tăng chỉ để 
nói cho việc thực chứng, không cho việc hiểu biết. Nếu nó dành cho 
những ai kinh nghiệm sanh tử, thì nó phải được thực chứng một cách 
chân thật. Nếu mấy ông là người học cái tự ngã và cái ngã của người 
khác, thì rồi mấy ông không phải chịu sự chế diễu. Nhưng nếu mấy 
ông đang đi tìm một sự hiểu biết đặc biệt nào đó, tìm kiếm nó trong 
hình tướng hay ngôn ngữ, thì rồi mấy ông sẽ thay thế ấn chứng thật 
bằng hình tướng. Kết quả sẽ là: 'Nếu mấy ông cố khử trừ những bộ tộc, 
họ sẽ đứng lên làm loạn.' Nếu mấy ông dạy người khác chỉ là làm hại 
họ mà thôi! Dưới cổng của lão Tăng không có việc gì cả. Mấy ông có 
lãnh hội không? Khi một người điếc thổi sáo, không nghe gì tốt xấu!" 


1443 


975. Khi Vạn Sự Vô Ngã 

Trong Chánh Pháp Nhãn Tạng, thiện "Biện đạo thoại," Thiển sư 
Đạo Nguyên nói: “Khi tất cả mọi thứ đều là Phật pháp, có mê hoặc, có 
giác ngộ, có tu tập, có sanh, có tử, có Phật, có chúng sinh. Khi vạn sự 
không là cái ngã, không có mê hoặc, không có giác ngộ, không có chư 
Phật, không có chúng sinh, không sinh, không tử. Bởi vì Phật Đạo 
nguyên lai phát sinh từ sự phong phú và thiếu thốn, như thế mới có 
sinh và tử, mê hoặc và giác ngộ, chúng sinh và Phật. Hơn thế nữa, dầu 
là như vậy, hoa vẫn rụng khi chúng ta bám víu vào chúng, và cổ dại 
chỉ sinh sôi khi chúng ta ghét bỏ chúng.” 


976. Khiết Phạn Dã Vị? (Ông Đã Ăn Cơn Chưa?) 

Theo Truyền Đăng Lục, quyển XIV, một hôm Thiển Sư Đơn Hà 
Thiên Nhiên (739-824) hỏi một vị Tăng: "Từ đâu đến?" Vị Tăng thưa: 
"Dưới núi đến." Đơn Hà hỏi: "Ăn cơm rồi chưa?" Vị Tăng thưa: "Ăn 
cơm rồi." Đơn Hà hỏi: "Người đem cơm cho ông ăn có đủ mắt chăng?" 
Vị Tăng không đáp được. Trường Khánh hỏi Bảo Phước: "Đem cơm 
cho người ăn có phần đển ơn, vì sao lại chẳng đủ mắt?" Bảo Phước 
đáp: "Người thí kẻ thọ cả hai đều mù." Trường Khánh nói: "Tột cơ kia 
đến, lại thành mù chăng?" Bảo Phước nói: "Bảo ta mù được chăng?" 


977. Khóa Vàng Vô Tác 

Một hôm, Thiền Sư Từ Minh Sở Viện (986-1041) thượng đường 
dạy chúng: "Người vô tác không có chuyện gì để làm; họ vẫn còn bị 
trở ngại bởi một cái khóa bằng vàng." Nói xong Thạch Sương liền hét 
một tiếng rồi bước xuống tòa. 


978. Khoái Tiện Nan Phùng (Cơ Hội Tốt Ngàn Năm Khó Gặp) 
"Cơ hội tốt ngàn năm khó gặp" là công án nói về cơ duyên tiếp 
dẫn đệ tử của Thiển sư Vân Môn Văn Yến (864-949). Trong thí dụ thứ 
54 của Bích Nham Lục, Thiền sư Vân Môn hỏi một vị Tăng: "Vừa rời 
chỗ nào?" Vị Tăng thưa: "Tây Thiển." Vân Môn hỏi: "Gần đây Tây 
Thiển có ngôn cú gì?" Vị Tăng liền xòe ngửa hai bàn tay. Vân Môn 
đánh cho một tát tai. Vị Tăng thưa: "Thoại đầu của con còn." Vân Môn 
lại xòe ngửa hai bàn tay. Vị Tăng không nói được. Vân Môn liền đánh 


1444 


nữa. Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, Vân Môn hỏi một vị Tăng: 
"Vừa rời chỗ nào?" Vị Tăng thưa: "Tây Thiễển." Cái này là đương diện 
thoại, giống như điện chớp. Vân Môn lại hỏi: "Gần đây Tây Thiển có 
ngôn cú gì?" Đây cũng chỉ là thuyết thoại bình thường. Vị Tăng này 
quả thật là một bậc tác gia, lại lật ngược để nghiệm Vân Môn, liền 
xòc ngửa hai bàn tay. Nếu là người tầm thường gặp phải cái nghiệm 
này, liền thấy tay chân rối loạn. Vân Môn có cơ chọi đá nháng lửa, làn 
điện chớp, liền đánh một tát. Vị Tăng nói đánh tức là phải, làm gì được 
của con. Thấy cơ hội ngàn năm một thuở cho vị Tăng này có chỗ 
chuyển thân, nên Vân Môn buông ra xòe ngửa hai bàn tay. Vị Tăng 
không nói được. Vân Môn liền đánh nữa. Xem Vân Môn tự là tác gia, 
đi một bước biết chỗ rơi một bước, khéo xem trước lại giỏi ngó sau, 
chẳng mất đường lối. Vị Tăng này chỉ khéo xem trước, mà chẳng giỏi 
ngó sau. Về sau Thiển sư Tuyết Đậu có làm bài kệ: 
"Hổ đầu hổ vĩ nhất thời thâu 

Lẫm lẫm oai phong tứ bách châu 

Khước vấn bách tri hà thái hiểm 

Sư vân: phóng quá nhất trước." 

(Đầu cọp đuôi cọp một thời thâu. Lẫm lẫm oai phong châu bốn 
trăm. Lại hỏi tại sao mà quá hiểm. Sư rằng: phóng qua một nước). 
Thiên sư Tuyết Đậu tụng thoại này rất dễ hiểu đại ý, chỉ tụng cơ phong 
của Vân Môn. Vì thế nói: "Đầu cọp đuôi cọp một thời thâu." Cổ nhân 
nói: "Chận đầu cọp thâu đuôi cọp, câu thứ nhất rõ tông chỉ." Tuyết 
Đậu chỉ căn cứ theo những dữ kiện căn bản của công án. Sư thích cách 
mà Vân Môn chận đầu cọp lại khéo nắm đuôi cọp. Vị Tăng xòe ngửa 
hai tay, Vân Môn liền đánh là chận đầu cọp. Vân Môn xòe ngửa hai 
tay, vị Tăng không nói được, Vân Môn lại đánh, đó là nắm đuôi cọp. 
Đầu đuôi đồng thâu, mắt như sao băng, tự nhiên chọi đá nháng lửa, tợ 
làn điện xẹt. Liền được "Lẫm lẫm oai phong châu bốn trăm", khiến 
cho cả thế giới gió thổi vèo vèo. "Lại hỏi tại sao mà quá hiểm", quả là 
có chỗ nghiệm. Tuyết Đậu nói: "Phóng qua một nước." Hãy nói xem 
hiện nay khi chẳng phóng qua một nước lại là sao? Người cả thế giới 
đều phải ăn gậy. Hàng Thiển hòa tử ngày nay đều nói: "Khi Vân Môn 
xòe ngửa hai tay, cũng là trả lại cho kia bổn phận thảo liệu." Giống thì 
cũng giống, phải thì chưa phải. Vân Môn không thể chỉ thế ấy bảo ông 
dừng lai, vẫn còn có việc khác bên cạnh đó. 


1445 


979. Khoảnh Khắc Hiện Tại, Khoảnh Khắc Tuyệt Vời 

Thiển sư Thích Nhất Hạnh viết trong quyển 'Khoảnh Khắc Hiện 
Tại, Khoảnh Khắc Tuyệt Vời': "Nếu bạn xem xét kỹ lòng bàn tay của 
bạn, bạn sẽ thấy cha mẹ và tất cả những thế hệ của tổ tiên của bạn 
trong đó. Tất cả họ đang sống ngay trong khoảnh khắc này đây. Mỗi 
người đều hiện diện trong thân thể của bạn. Bạn là sự kế tục từng 
người họ. Sinh ra có nghĩa là một cái gì đó trước đây chưa hề hiện hữu, 
nay bước vào hiện hữu. Nhưng cái ngày mà chúng ta ra đời không phải 
là sự bắt đầu của chúng ta. Nó chính là ngày tiếp tục của chúng ta. 
Nhưng đừng để cho điều đó làm giảm vui thích khi chúng ta chào 
mừng "Ngày Tiếp Tục Hạnh Phúc." Vì chúng ta chưa bao giờ sanh ra 
đời, làm sao chúng ta có thể ngưng sống được? Đây là điều mà Tâm 
Kinh đã hiển lộ cho chúng ta. Khi chúng ta có được kinh nghiệm xác 
thực về vô sinh, vô diệt, chúng ta biết rằng chúng ta vượt lên trên tính 
nhị nguyên. Quán tưởng về "Cái ngã không tách rời" là cách để vượt 
qua cửa ải sanh tử. Lồng bàn tay của bạn là bằng chứng cho thấy bạn 
chưa bao giờ ra đời và sẽ không bao giờ chết. Dòng đời chưa hề gián 
đoạn kể từ thời vô thủy cho đến ngày nay. Tất cả những thế hệ trước 
đây, ngược lên cho đến những sinh vật đơn bào đầu tiên, cho đến bây 
giờ, tất cả đều hiện diện vào lúc này, trong lòng bàn tay của bạn. Bạn 
có thể quan sát và trải nghiệm điều này. Lòng bàn tay của bạn vẫn 
luôn sẵn sàng là một chủ để quán tưởng cho bạn." Ở một đoạn khác, 
Thiền sư Nhất Hạnh viết tiếp: "Khi lái xe, chúng ta có khuynh hướng 
chỉ nghĩ đến lúc đến và để đi đến đích, chúng ta hy sinh cả cuộc hành 
trình của mình. Nhưng cuộc sống nằm ở khoảnh khắc hiện tại, chứ 
không ở tương lai. Kỳ thật, chúng ta có thể đau khổ hơn ngay khi 
chúng ta đến đích. Nếu chúng ta phải nói về cái đích để đến, thì cái 
đích đến cuối cùng của chúng ta chẳng phải là nấm môỗ hay sao? 
Chúng ta không muốn đi theo hướng đưa đến cái chết, chúng ta muốn 
đi theo hướng của sự sống. Nhưng cuộc sống ở đâu? Cuộc sống chỉ 
được tìm thấy trong khoảnh khắc hiện tại mà thôi. Do đó, mỗi dặm 
đường chúng ta lái xe qua, mỗi bước chân chúng ta bước lên, phải 
nhằm đưa chúng ta đến khoảnh khắc hiện tại. Đây là sự tu tập chánh 
niệm. Khi chúng ta thấy đèn đồ hay bảng hiệu dừng lại, chúng ta có 
thể mỉm cười và cảm ơn nó vì nó là một vị Bồ Tát giúp chúng ta quay 
lại với khoảnh khắc hiện tại. Đèn đồ là tiếng chuông của chánh niệm. 
Có lẽ chúng ta đã từng nghĩ rằng nó là kẻ thù, vì nó cẩn trở chúng ta 


1446 


đạt được mục đích của mình (là đi đến đích). Nhưng bây giờ chúng ta 
biết rằng nó là người bạn giúp cho chúng ta chống lại sự vội vã và kêu 
gọi chúng ta trở về với khoảnh khắc hiện tại, nơi đó chúng ta có sự 
sống, niểm vui và sự an lạc." 


980. Khóm Trúc Nơi Tiền Đình, Xanh Mát Dù Sau Cơn Tuyết! 


À 


Một hôm, có một vị Tăng đến và hỏi thiển sư Đại Đồng Tế về ý 

chỉ Tây lai của Tổ Sư, Sư trả lời: 
"Khóm trúc nơi tiền đình 
Xanh mát thay, dù sau cơn tuyết." 

Khi được yêu cầu nói thêm để làm sáng tỏ ý nghĩa, Sư tiếp tục lối 
trả lời cũ: 

”“Fa nghe gió rì rào qua khóm trúc 
Biết bao ngàn ngọn trúc đong đưa." 

Đây là trường hợp các thiển sư miêu tả một cách thơ mộng các 
hoàn cảnh hiện tiền. Thông thường các thiền sư cũng là thi sĩ. Hơn ai 
hết, lối nhìn của họ về thế gian và sự sống có tính cách bao dung và 
giàu tưởng tượng. Họ không phê bình, mà là trân trọng; họ không tách 
mình ra khỏi thiên nhiên, mà trầm mình vào trong đó. Vì vậy khi họ ca 
hát, cái 'ngã' của họ không ngạo nghễ trỗi lên; kỳ thật, nó xuất hiện 
giữa cái ngã khác xem như là một trong số đó, theo thói thường nó 
cũng bình đẳng với chúng và cùng hợp tác với chúng để hành sự. Nói 
như vậy tức là cái ngã' với họ đã trở thành một cọng cỏ khi họ đi dạo 
trong cánh đồng; nó trỗi lên như một trong những đỉnh núi ngút mây 
trời khi thiển sư đang ở giữa rặng núi cao; nó thì thầm như một dòng 
suối; nó gào thét trong một đại dương; nó dong đưa theo khóm trúc; nó 
nhảy vào giếng cổ và kêu ọp oạp như một con ếch dưới ánh trăng. Khi 
các thiển sư nói về dòng biến tượng thiên nhiên trong thế giới, hồn thơ 
của họ tựa hồ như đang lang thang giữa đó một cách tự do, bình thản 
và thành kính. Nói tóm lại, dầu cho đạo Thiền bị che dấu ở đây là gì đi 
nữa, đây há chẳng phải là một trong những giai thoại Thiền lạ lùng 
nhất, nhưng phải chăng có thể là Thiển được truyền đạt một cách xảo 
diệu ngay trong tính chất tầm thường này. 


1447 


961. Khô Mộc Chúng 

Ám chỉ một số nhà tu khổ hạnh Phật giáo, chỉ ngôi thiển, chớ 
không bao giờ nằm, nên người ta gọi là “thạch sương khô mộc chúng”. 
Tại một số Thiển đường của một Thiền viện ở Nhật Bản, phòng thiển 
của những nhà sư chẳng bao giờ nằm. Từ nầy ám chỉ những đệ tử của 
thiển sư Thạch Sương Khánh Chư (806-888), một vị Thiển sư Trung 
Hoa vào thế kỷ thứ chín, đệ tử và pháp tử của Thiển sư Viên Trí Đạo 
Ngộ. Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về Thiển sư 
Thạch Sương Khánh Chư; tuy nhiên, có một vài chi tiết nhỏ về vị 
Thiên sư này trong Truyền Đăng Lục, quyển XV: Thiển sư Khánh Chư 
sanh năm 806 tại Tân Cam, Lô Lăng. Năm 13 tuổi sư xuất gia theo 
Thiển sư Thiệu Loan, năm 23 tuổi sư thọ cụ túc giới, sau đó sư học 
Luật Tạng. Thấy con đường Luật Tông quá chậm chạp, Thạch Sương 
hành cước du phương đến núi Qui, tại đây ông học Thiền với Thiển sư 
Qui Sơn Linh Hựu và làm việc chuẩn bị thức ăn cho chư Tăng trong 
nhà bếp của tự viện. Thạch Sương nổi tiếng vì tánh nghiêm khắc về kỷ 
luật thiển định. Người ta kể lại rằng các môn đồ của ông bao giờ cũng 
bị cấm nằm; bao giờ họ cũng phải ngồi, do đó mà cộng đồng của ông 
có biệt hiệu là 'chúng hội cây khô'. Tiếng tăm của ông đến tai hoàng 
đế Đường Hy Tông, nhà vua cho người đến trao áo đỏ "Quốc Sư" cho 
ông, nhưng ông một mực từ chối. 


982. Khổ! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XII, một hôm, có một vị 
Tăng hỏi: "Lỗ Tổ nhìn vách, là ý làm sao?" Từ Phước nói: "Ông ấy 
không có liên hệ gì hết." Vị Tăng lại hỏi: "Thế nào là chân nhãn siêu 
việt?" Từ Phước đấm ngực nói: "ối trời ơi! Ối trời ơi!” VỊ Tăng nói: 
"Có vấn đề với câu hỏi của con à?" Từ Phước nói: "Khổ!" 


983. Khổ Đau Và Nghịch Cảnh 

Các đức Như Lai đều lấy sự khổ làm thầy nên mới đạt được Vô 
Thượng Bồ Đề, chúng ta cũng phải lấy bệnh khổ làm phương thuốc để 
cầu thoát khỏi Luân hồi sanh tử. Chúng ta nên nhận ra rằng phàm phu 
có đủ thứ nghiệp hoặc ràng buộc, nếu không có những nỗi cơ khổ cùng 
tật bệnh tất sẽ đuổi theo sắc, thanh, danh, lợi, khó mà buông bỏ. Trong 
lúc đắc ý như thế, có ai chịu quay đầu nhìn lại, tưởng đến sự chìm đắm 
về sau này? Bậc Thánh Mạnh Tử đã nói: “Người nào sắp lãnh một 


1448 


trọng trách thiêng liêng, trước tiên phải nhọc nơi thân, phải khổ nơi trí, 
hoặc đói khát, khốn cùng, việc làm thất bại. Có như thế người ấy mới 
rèn luyện được ý chí nhẫn nại, vững bền, tài năng cao siêu xuất chúng. 
Như thế, con người được thành lập đa phần nhờ nghịch cảnh, và trong 
trường hợp ấy, chúng ta chỉ nên an lòng thuận chịu mà thôi. Nhưng 
trọng trách mà thầy Mạnh nói, chỉ là tước vị ở đời, mà còn phải khổ 
nhọc như thế mới làm nên; huống nữa là kể phàm phuthấp kém như 
chúng ta, muốn gánh vác công việc trên thành đạo Phật, dưới độ chúng 
sanh đó ư! Nếu như không bị một chút điên đảo vì nghèo bệnh, thì tình 
trần lừng lẫy, tịnh nghiệp khó thành, gương tâm sẽ bị tối mờ, nhiều 
kiếp lăn trôi trong ác đạo, sự giải thoát trong tương lai chưa biết đâu là 
kỳ hạn! Cổ đức đã bảo: 'Ví chẳng một phen sương thấm lạnh, hoa mai 
chi dễ thoảng mùi hương!' Lời này chính là ý đó vậy. Chúng ta nên 
bền chí niệm Phật để mau tiêu túc nghiệp, chớ sanh lòng phiển não rồi 
oán trời trách người, cho nhân quả là hoang đường, chê Phật pháp 
không linh nghiệm. Nên biết rằng từ vô thỉ đến nay, chúng ta đã gây 
tạo nghiệp ác vô lượng, vô biên như Kinh Hoa Nghiêm đã nói: Giả 
như ác nghiệp có hình tướng, mười phương hư không chẳng thể dung 
chứa hết.' Thế thì sự tu trì lơ là chút ít, đâu dễ dứt trừ hoặc chướng hết 
được.” 


984. Khổ Hạnh Và Tu Phước 

Trí Bảo (2-1190), tên của một vị Thiển sư Việt Nam, quê ở Ô 
Diên, Vĩnh Khương, Bắc Việt. Sư họ Nguyễn, là cậu ruột của Tô Hiến 
Thành, một công thần dưới triều vua Lý Anh Tông. Thiền Sư Trí Bảo 
xuất gia tại chùa Thanh Tước trên núi Du Hý ở Thường Lạc. Sư thường 
mặc áo vá bá nạp, ăn cơm hẩm. Trong mười năm trời, Sư chẳng bao 
giờ đổi một cái y khác, và thường thì ba ngày chẳng nấu cơm. Tay 
chân Sư chai cóp, toàn thân thể khô khan. Mỗi khi thấy có người đến 
thì khoanh tay đứng qua một bên nhường đường cho họ đi; gặp bậc Sa 
môn thì quì gối lễ bái. Sư chuyên tu như vậy đến sáu năm mới xuống 
núi. Sau khi xuống núi, Sư chuyên tu phước bằng cách bắc cầu bồi lộ ở 
những vùng thôn dã. Sư tùy duyên khuyến khích người, không vì lợi 
dưỡng. 


1449 


985. Không! 

Thiển Sư Đạo Tiềm sống vào khoảng cuối nhà Đường đầu nhà 
Tống (vào khoảng giữa thế kỷ thứ X). Lúc ban đầu Đạo Tiểm đến 
tham vấn với thiển sư Tịnh Huệ. Tịnh Huệ hỏi: "Ngoài việc học Thiền, 
con xem những kinh điển gì?" Đạo Tiểm đáp: "Con xem kinh Hoa 
Nghiêm." Tịnh Huệ nói: "Sáu tướng tổng, biệt, đồng, dị, thành, hoại, 
thuộc vào pháp môn nào?" Đạo Tiểm đáp: "Đoạn văn trong phẩm 
Thập Địa. Căn cứ vào lý thuyết này thì hết thảy các pháp thế gian và 
xuất thế gian đều đủ cả sáu tướng." Tịnh Huệ hỏi: "Vậy cái 'Không' có 
đủ cả sáu tướng hay không?" Đạo Tiềm như lạc mất phương hướng 
không biết trả lời thế nào. Tịnh Huệ nói: "Con hãy hỏi ta đi." Đạo 
Tiểm bèn hỏi: "Bạch thầy, vậy thì cái 'Không' có đủ cả sáu tướng hay 
không?" Tịnh Huệ nói: "Không!" Đạo Tiểm hoát nhiên đại ngộ; phấn 
khởi tinh thần làm lễ bổn sư. Tịnh Huệ hỏi: "Con hiểu như thế nào?" 
Đạo Tiểm đáp: "Không." 

Thiền Sư Vô Môn Huệ Khai (1183-1260) lui về một ngôi chùa nhỏ 
trên núi để sống tu những ngày cuối đời. Tuy được vinh quang và trọng 
vọng, đến khi thị tịch, ông vẫn là một bần tăng bình thường và hết sức 
khiêm nhường, luôn mặc một chiếc áo vải thô, và theo tinh thần của 
Bách Trượng, ông sẵn sàng làm những công việc tay chân trong chùa. 
Sau đây là bài thơ trước khi ông thị tịch: 

Không là không sinh 
Không là không thể qua đi 
Khi ngươi biết được không 
Là ngươi giống với nó. 


986. Không Bị Phân Tâm! 

Utame là tên của một vị Thiển sư Ni Nhật Bản thời cận đại. Vào 
năm mười lăm tuổi, Utame được một vị Thiền ni giác ngộ dạy pháp 
nhìn vào chỗ tâm sâu nhất của tâm. Từ đó, Utame chuyên cần hành trì 
thiển định ngày đêm mà không để ý đến bất cứ thứ gì khác. Ngay cả 
lúc khi ngồi trước gương trang điểm, bà chỉ nhìn vào bản tâm của 
mình. Nhiêu khi trở nên thâm nhập thiển định đến nỗi bà quên cả việc 
mình đang làm gì mà chỉ ngồi lặng lẽ trong cảnh giới thiển định. Lúc 
đó cha mẹ bà hoàn toàn không biết gì về thái độ lạ lùng của con gái 
mình, nên họ bắt đầu lo lắng rằng con gái đang bị chứng trầm cảm hay 
suy sụp thần kinh. Họ cố gắng thu xếp cho con gái mình đi ngoạn cảnh 


1450 


hoặc những nơi giải trí cho khuây khỏa. Nhưng Utame không có ý thích 
những nơi như vậy, mà chỉ tập trung hoàn toàn vào cảnh giới nội quán. 
Cuối cùng, một ngày nọ, những nỗ lực của bà đã có kết quả, Utame đã 
bừng mở đại giác. Về sau này Utame lập gia đình và hạ sanh hai trai 
hai gái. Đến khi chồng bà bị phá sản, bà phải nhận công việc đan móc 
tại nhà để giúp chồng lo cho gia đình. Bà sống đến hơn bẩy mươi tuổi, 
và thị tịch trong trạng thái an nhiên nhẹ nhàng. 


987. Không Biết Ánh Trăng Thu! 

Gesshũ Shũko là tên của một vị Thiển sư thuộc tông Tào Động 
dưới triều đại Đức Xuyên, người đã từng gây cảm hứng những phong 
trào cải cách bên trong tông Tào Động. Vào năm 1671, Sư trụ trì chùa 
Đại Thừa, ngôi chùa Tào Động của sư phụ Hakuhô của Sư. Tánh 
nghiêm khắc và mức sâu sắc của giáo pháp của Sư đã thu hút được 
nhiều môn đệ và làm cho tự viện có một tầm quan trọng mới cho dòng 
Thiển Tào Động. Ởtuu viện này còn lưu lại một số thư pháp của Sư, mà 
cũng không được xác nhận rõ, cũng như một chân dung của sư phụ 
Hakuhô do chính Sư chú thích. Phong cách viết thư pháp của Sư vừa tự 
nhiên vừa rõ ràng. Sự nhuần nhuyễn của Sư về thể thơ Trung Hoa 
chẳng thua kém gì bút vẽ của Sư như trong bức vẽ khổ lớn "Mặt 
Trăng" của Sư. Chữ này khi viết bình thường phải bằng bốn nét, còn ở 
đây chỉ viết bằng hai nét mạnh. Một là nét xổ bên trái, dầy khổ và hơi 
cong vào bên trong; nét kia, nhanh và nhẹ, đi từ phía trên xuống, dầy 
khổ, theo một nét xổ, rồi hất lên bằng một động tác quét, tại đó bút 
dường như rời khỏi giấy và kết thúc bằng hai nét chéo ngắn nối vào 
nhau theo hình chữ S. Nếu trăng thu là biểu tượng của vẻ lộng lẫy huy 
hoàng thì nó cũng có thể là nguyên nhân của ảo ảnh. Năm chữ nhỏ 
trong bản thư pháp này của Gesshô có nghĩa theo từng chữ một là 
"không biết ánh trăng thu". Nếu lấy chữ "nguyệt" lớn bên phải làm chữ 
đầu của bài thơ thì khi đó bản thư pháp có nghĩa là mặt trăng không 
cần biết nó đang chiếu sáng, ngay cả lúc trăng tròn mùa thu; nói rộng 
ra, sự soi sáng không cần phải ý thức về mình. Nhưng cứ cho là thư 
pháp Trung Hoa thường là những câu thơ năm chữ, thì chúng ta cũng 
có thể xem chữ lớn là nhan để, và trong trường hợp này chính chúng ta, 
những người đang xem, sẽ trở thành chủ thể: không biết tới mặt trăng 
thì chúng ta cũng như người khiếm thị đối với sự soi sáng. 


1451 


988. Không Biết Chuyển Thân Thông Khí Thì Hôm Nay Chẳng 
Được Uống Trà! 

Theo Truyền Đăng Lục, quyển XVII, một hôm, Thiển Sư Khâm 
Sơn Văn Thúy, Nham Đầu và Tuyết Phong qua Giang Tây, đến một 
tiệm trà. Sư nói: "Nếu không biết chuyển thân thông khí thì hôm nay 
chẳng được uống trà." Nham Đầu nói: "Nếu như thế, thì ta đây không 
được uống." Tuyết Phong nói: "Ta đây cũng như thế." Khâm Sơn nói: 
"Cả hai lão Hán đều không biết lời lẽ." Nham Đầu nói: "Lời lẽ ở 
đâu?" Khâm Sơn nói: "Con quạ trong bị vải tuy sống mà cũng như 
chết." Nham Đầu nói: "Rút lui thôi! Rút Iui thôi!" Khâm Sơn nói: 
"Huynh Toàn Khoát thì không nói tới, còn huynh Nghĩa Tôn thì thế 
nào?" Tuyết Phong lấy tay vẽ một vòng tròn. Khâm Sơn nói: "Không 
được, không hỏi." Nham Đầu cười và nói: "Xa quá thôi!" Khâm Sơn 
nói: "Người có miệng mà không thể uống được trà nhiều lắm đấy." Cả 
Nham Đầu lẫn Tuyết Phong đều im lặng. 


989. Không Cần Kiến Thức, Chỉ Cần Chú Tâm 

Thiền sư Sunlun Sayadaw (1878-?) đến từ làng Sunlun, miễn Trung 
Miến Điện. Sư sanh năm 1878 và được đặt tên là U Kyaw Din. Vào 
năm 1919 có một nạn dịch, U Kyaw Din quyết định hoàn thành một 
công tác từ thiện to tát. Sư dựng một cái rạp ngay trước nhà mình và 
mời mọi người đến ăn uống trong ba ngày. Vào ngày thứ ba có một vị 
du Tăng khất sĩ đến và nói chuyện với U Kyaw Din về việc tu tập 
Thiển minh sát, và khi nghe những lời này thì U Kyaw Din trở nên xúc 
động mãnh liệt. Từ đó, Sư muốn tu tập thiển quán. Sư hỏi vị du Tăng 
khất sĩ xem coi một người không am hiểu kinh điển có thể tu tập thiển 
quán hay không. Vị du Tăng khất sĩ trả lời rằng thực hành thiển quán 
không cần đòi hỏi kiến thức về giáo lý mà chỉ cần sự chuyên tâm và 
thích thú là đủ. Sau đó vị du Tăng khất sĩ dạy cho U Kyaw Din thực 
hành hơi thở vào và hơi thở ra. Thế là bắt đầu từ ngày hôm đó, bất cứ 
lúc nào có thời giờ, U Kyaw Din tức khắc niệm hơi thở. Một hôm, U 
Kyaw Din gặp một người bạn và người bạn ấy bảo rằng, trực tiếp thở 
vào và thở ra cũng chưa đủ, mà cần phải cảm nhận hơi thở nơi chót 
mũi. Sau khi nghe lời khuyên này, U Kyaw Din bắt đầu thực hành cảm 
nhận hơi thở. Thế rồi đến khi sự thực hành của mình trở nên mãnh liệt 
hơn, U Kyaw Din cố nhận biết không chỉ cảm nhận nơi hơi thở mà còn 
cảm nhận khi tay cầm dao cắt bắp, cảm nhận sợi dây thừng trên tay khi 


1452 


kéo nước lên từ giếng, cảm nhận bàn chân trên đất khi đi. Sư cố cảm 
nhận mọi thứ mình làm và Sư luôn cố gắng thực hành chánh niệm nơi 
hơi thở trong mọi lúc và ở mọi nơi. Thiển sư Sunlun là một vị thầy 
trung thực, lời nói nghiêm túc và súc tích. Sư có một sức mạnh lớn và 
rất cương quyết. Ngày nay có một số thiển sư đang giảng dạy phương 
pháp tu tập của Sư trên khắp đất nước Miến Điện, và nhiều trung tâm 
thiển Sunlun Sayadaw được tìm thấy ở Ngưỡng Quang. Tu tập theo 
phương pháp của Thiền sư Sunlun Sayadaw đặc biệt nhấn mạnh vào sự 
tinh tấn tích cực, tập trung trực tiếp vào cảm thọ, đặc biệt là thọ khổ, là 
chìa khóa trong tu tập. Hành giả tu thiển nhờ theo dõi hơi thở sâu nên 
lấy nỗ lực tinh tấn này làm trung tâm, khi ngồi trang nghiêm bất động, 
hoàn toàn kinh nghiệm những cảm thọ trong thân làm sâu sắc thêm sự 
tu tập tuệ giác. Sử dụng cảm thọ, đặc biệt là thọ khổ, là những gì hầu 
hết được trình bày trong phương pháp tu tập của Thiển sư Sunlun 
Sayadaw. Hoàn toàn tinh tấn khắc phục đau nhất và sự lơ đãng là 
phương pháp tu tập của Thiển sư Sunlun Sayadaw. Sức mạnh tập trung 
sâu vào hơi thở và sự đau nhức theo sau đó là thích hợp cho việc khắc 
phục nhiều triển cái gây nên sự lơ đãng cho hành giả. Dàu có buồn 
ngủ thế mấy, chỉ cần tập trung một hơi thở sâu trên cảm xúc ở chót 
mũi là bạn có thể tỉnh ngủ ngay tức khắc. Phương pháp này có giá trị 
làm dịu đi một cái tâm loạn động, vì khi đối mặt với sự tinh tấn tích 
cực sâu trong hơi thở, hầu hết mọi tư tưởng đều bị phá tan cũng giống 
như những đám mây trước một cơn gió vậy. Phương pháp tu tập của 
Thiền sư Sunlun Sayadaw là thanh lọc tâm hôn trầm và phóng dật, để 
lại cho hành giả sự trong sáng và tập trung. Sự tỉnh thức sâu xa hơn về 
khổ thọ và cảm xúc sẽ làm tăng sức mạnh cho chánh niệm. Trong một 
thời gian ngắn với sự thực hành này hành giả sẽ kinh qua được sức 
mạnh của một cái tâm tĩnh lặng và tập trung, mà khi áp dụng để quan 
sát tiến trình thân tâm, sẽ dẫn đến đến tuệ giác, trí tuệ và sự giải thoát. 


990. Không Cần Nói Œì Đến Đệ Nhị Nghĩa Đế! 

Theo Truyền Đăng Lục, quyển XVII, một hôm, Thiền Sư Kiển 
Phong Việt Châu thượng đường thị chúng: "Nếu mấy ông nỗ lực vào 
đệ nhất nghĩa đế, thì không cần nói gì đến đệ nhị đế. Nếu mấy ông đi 
lệch ngoài đệ nhất đế thì rơi vào đệ nhị đế." Vân Môn bước ra khỏi 
chúng hội và nói: "Ngày hôm qua có một người đến từ Thiên Thai Sơn. 
Hôm nay người ấy đã đi đến núi Cảnh." Kiền Phong nói: "Ngày mai, 


1453 


nhà bếp không cần phải nấu cho khách mời." Nói xong Kiển Phong 
bước xuống tòa. 


991. Không Cầu Sanh Về Tây Phương Cực Lạc! 

Thiền sư Đào Thủy đã từ bỏ hình thức chùa viện để sống dưới gầm 
cầu với những người ăn mày. Khi sư đã quá già yếu, một người bạn 
giúp cho sư cách kiếm sống mà không phải đi xin ăn. Ông ta chỉ cho 
Đào Thủy cách ủ gạo làm giấm, và Đào Thủy đã làm công việc này 
cho đến khi sư thị tịch. Khi Đào Thủy làm giấm, một người trong số 
những người ăn mày đã tặng cho sư một bức ảnh Phật. Đào Thủy treo 
bức ảnh Phật lên vách lều của mình và đặt một tấm bảng bên cạnh. 
Tấm bảng viết: “Ông A Di Đà Phật, căn phòng này nhỏ và chật hẹp. 
Nhất thời tôi chỉ có thể đặt ông ở đây. Nhưng đừng nghĩ rằng tôi đang 
cầu khẩn ông giúp tôi tái sanh ở cõi Cực Lạc của ông!” 


992. Không Có Cái Tâm Nào Để Đạt Cả! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XLcó một vị quan Thị 
Ngự họ Lưu hỏi Ngưỡng Sơn: "Con có thể nghe chỉ ý khiến đạt được 
tâm hay không?" Ngưỡng Sơn đáp: "Nếu ông muốn đạt được tâm, thì 
không có cái tâm nào để mà đạt cả. Cái tâm chẳng cần đạt được ấy 
được biết như là chân lý." 


993. Không Có Chỗ Cho Ông Dụng Cái Gọi Là Tâm 

Chúng ta không có những ghi chép chi tiết về Tổ Hạc Lặc Na, 
chúng ta chỉ biết Sư sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn trong xứ 
Nguyệt Chi và sống khoảng chín trăm năm sau khi đức Phật nhập Niết 
Bàn (Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Nguyệt Chi còn 
gọi là nước Đô Hóa La, gọi theo từ địa lý học thì đây là xứ sở của 
băng tuyết, vùng mà bây giờ gọi là Badakchan, và các nhà địa lý Ả 
Rập vẫn còn gọi là Tokharestan. Theo nhân chủng học thì đây vùng 
của dân tộc Tocharoi hay Indo-Scythians (người Trung Quốc gọi là 
Tocharoi Tartars), bị người Hung Nô đuổi chạy về phương nam, chiếm 
vùng Trans-oxania, tiêu diệt vương quốc Đại Hạ vào năm 126 trước 
Tây Lịch, và cuối cùng chiếm vùng Punjab, Cashmere, và phần lớn 
lãnh thổ Ấn Độ. Vị vua nổi tiếng của xứ nây là Kanichka). Theo Phật 
Tổ Truyền Thừa Ký, nơi ông ở dân chúng kinh sợ quỷ thần nên giết bò 


1454 


mua rượu tế lễ. Ông một mình đi vào ngôi miếu trong rừng sâu, phá 
đàn và thả bò đi, và quở trách mấy ông thần núi rừng rằng: "Mấy ông 
đừng hòng bày chuyện gạt gẫm dân nghèo, hàng năm việc vô lý này 
hao tốn tiên của người dân và tổn hại sinh mạng loài vật quá nhiều!" 
Ông đã truyền bá đạo Phật vào vùng Trung Ấn. Người ta kể lại rằng 
khi Tỳ Kheo Sư Tử gặp ông, Sư Tử hỏi: "Bạch Thầy! Con muốn dụng 
tâm cầu Đạo, Thầy có thể giúp con được không?" Ông đáp: "Không có 
chỗ dụng tâm." Sư Tử nói: "Nếu không có chỗ cho con dụng tâm, thì 
làm sao con làm Phật sự đây?" Ông nói: "Nếu mà ông cố dụng cái mà 
ông gọi là tâm, thì đó chẳng phải là công đức thật sự. Nếu ông không 
làm tức là Phật sự. Nên nhớ, chúng ta, những người Phật tử, ra sức làm 
Phật sự, nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến những cái mình làm." Lắng 
nghe những lời này, Sư Tử bỗng giác ngộ. Về sau này Tỳ Kheo Sư Tử 
trở thành đệ tử nối pháp của Tổ Hạc Lặc Na. 


994. Không Có Gì Để Bám Víu! 

Năm 1696, Chân Yết có bệnh và Mitsukuni đến thăm. Chân Yết 
xin Mitsukuni tiếp tục hộ trì Phật giáo, rồi làm một bài thơ thi tịch. 
Ngày thứ ba mươi của tháng thứ chín, Sư ngồi trên ghế trụ trì và bảo 
chúng đệ tử: 

"Ta đã sống trên năm mươi tuổi 
Bồng bênh trên biển đời sanh tử 
Có gì đâu để mà bám víu." 

Mặc dầu Sư qua đời lúc tuổi còn tương đối trẻ, ở tuổi năm mươi 
tám, song ảnh hưởng của Sư rất mạnh trong suốt thời Giang Hộ. Những 
bài thơ của Sư cùng những bài viết khác được xuất bản thành hai tập 
trong "Tôkô Zenshñ", trong đó có cả các mẫu những con dấu và những 
hình ảnh minh họa các họa phẩm của Sư. Sư còn soạn một tập các bài 
dành cho "chin", trước là để cho các đệ tử của mình sử dụng, và tiếp 
sau là nhiều thế hệ môn sinh khác cũng sử dụng. Ngẫm lại cho cùng 
thì những việc làm của Chân Yết nặng về văn hóa hơn là trong lãnh 
vực tôn giáo; trong khoảng hai thập niên ở Nhật, Sư đã làm cho tư 
tưởng của các học giả Trung Hoa du nhập thành công vào quê hương 
mới của mình. 


1455 


995. Không Có Œì Giải Thích Được Chân Như! 

Trong quyển Thiển Luận, Tập III, Thiền sư D. T. Suzuki viết: 
"Nhất thời, bạn có thể đọc sách, nhưng hãy cẩn thận dẹp sách đi, càng 
sớm càng tốt. Nếu bạn không rời bỏ sách, bạn sẽ mắc phải thói quen 
chỉ học các văn tự. Điều đó cũng giống như tìm băng giá bằng cách 
sưởi nóng dòng nước chảy, hoặc tìm tuyết bằng cách đun sôi nước 
nóng. Chính vì điều đó mà chư Phật đôi khi nói rằng chân lý tối thượng 
có thể giải thích được mà đôi khi không giải thích được. Thật ra, không 
có thứ gì gọi là giải thích hoặc không giải thích được nơi Chân Như, là 
cảnh giới của vạn hữu hiện tiền. Khi đã nắm được điều này, ngàn thứ 
khác cũng theo luôn." 


996. Không Có Lấy Một Chiếc Y! 

Thạch Y Tăng là danh hiệu của một thiển Tăng Nhật Bản vào thế 
kỷ thứ 18. Không ai biết được tên thật của Thạch Y Thiển Sư. Ông 
sống một mình gần đạo tràng của thiển sư Bạch Ấn Huệ Hạc và 
thường đến tham vấn với Bạch Ẩn. Ông là một con người cô độc, một 
vị Tăng nghèo đến nỗi không có lấy một chiếc y. Trong những đêm 
lạnh, ông thường đi bộ quanh lều mang đá trên hai tay cho đến khi 
người ông ấm lên. Vì vậy mà dân địa phương gọi ông là Thạch Y 
Tăng. Về sau này ông biến mất. Không ai biết nơi ông thị tịch, nhưng 
đá mà ông thường mang đi quanh khi trời lạnh về đêm vẫn còn nằm 
trước căn lều. 


997. Không Có Thứ Gì Hiển Hiện Trên Thế Giới Mà Không 
Hiển Lộ Phật Tánh 

Thiền sư Thiên Hải (1536-1643) thường dạy chúng: "Các ông phải 
thành tâm đối mặt với mọi thứ. Không có thứ gì hiển hiện trong thế 
giới này không biểu lộ Phật tánh; không có thứ gì ở ngoài Phật tánh lại 
hiển hiện trong thế giới này." Ngài lại nói: "Hãy nhìn bằng mắt, hãy 
nghe bằng tai. Không còn gì dấu diếm trên thế gian này cả. Các ông 
muốn ta nói cái gì đây?" 


998. Không Có Thứ Gì Hiện Hữu 
Khi còn là một thiển sinh trẻ, Sơn Cương Thiết Chu (1836-1888) 
liên tục tham bái hết vị thiển sư này đến vị thiển sư khác. Có lần Sơn 


1456 


Cương Thiết Chu đến gặp thiển sư Độc Viện Thừa Chu (1819-1895) ở 
chùa Shokoku. Muốn bày tổ sự chứng ngộ của mình, Sơn Cương Thiết 
Chu nói: “Tâm, Phật và tất cả chúng sanh rốt rồi đều không hiện hữu. 
Thực tánh của mọi hiện tượng đều là không. Không có chứng ngộ, 
không có mê lầm, không thánh, không phàm. Không có gì cho và 
không có gì để nhận.” Thiển sư Độc Viện Thừa Chu đang ngồi yên 
lặng hút thuốc lá, chẳng nói gì cả. Bất thình lình, Độc Viên dùng cái 
ống điếu tre đánh một cái thật mạnh vào Sơn Cương Thiết Chu, làm 
cho anh ta nổi giận. Thiền sư Độc Viện Thừa Chu chất vấn Sơn Cương 
Thiết Chu: “Nếu không có thứ gì hiện hữu, vậy cơn giận của anh từ 
đâu đến?” 


999, Không Có Thực Tướng Chủ Quan Lẫn Khách Quan 

Một hôm Thiển sư Bạt Đội Đắc Thắng (1327- 1387) thượng đường 
dạy chúng: "Ngày xưa, có một người được bạn mời đến nhà chơi. Lúc 
nâng ly rượu chủ nhà mời, anh ta tưởng như thấy một con rắn dưới đáy 
ly. Không muốn làm bạn sượng sùng nếu làm cho mọi người chú ý vấn 
để này, nên anh ta không nói gì và can đảm nuốt luôn. Về đến nhà, 
anh ta cảm thấy dạ dày bắt đầu đau đớn. Đã dùng nhiều thuốc, nhưng 
tất cả đều vô dụng, bây giờ anh ta càng cảm thấy đau trầm trọng như 
sắp chết đến nơi. Được tin báo về tình trạng của anh ta, người bạn lại 
mời anh ta tới nhà chơi lần nữa. Người bạn ấy mời anh ta ngồi vào 
đúng chỗ lần trước, lại mời anh ta uống một ly rượu và nói rằng đó là 
thuốc trị bệnh. Lúc nâng ly rượu lên, anh ta lại thấy con rắn con. Lần 
này, anh ta nói cho người bạn biết. Người bạn không nói gì và chỉ cho 
anh ta thấy một cái cung treo trên trần nhà. Thình lnh người bệnh 
nhận ra rằng 'con rắn con' chỉ là ảnh phản chiếu của cái cung bên trên. 
Hai người nhìn nhau rồi bật phá lên cười. Cơn đau của bệnh nhân tan 
biến ngay và anh ta khỏe mạnh trở lại. Tu thành Phật cũng giống như 
chuyện này. Tổ sư Vĩnh Gia Huyễn Giác nói: 'Khi bạn chứng được 
chân tánh của vũ trụ, bạn biết rằng không có thực tướng chủ quan mà 
cũng không có thực tướng khách quan. Ngay vào lúc đó, những tạo 
nghiệp kéo bạn xuống tận đáy địa ngục sẽ được quét sạch.' Chân tánh 
ấy là bản thể căn nguyên của mọi chúng sanh." Vào năm 13§7, vào 
tuổi sáu mươi mốt, Bạt Đội ngồi thiển với một nhóm đệ tử. Bỗng nhiên 
ông thét vào họ: “Hãy nhìn thẳng kìa! Cái gì đây? Hãy nhìn và mấy 


1457 


ông sẽ không bị lừa!” Ông lặp lại câu nói một lần nữa, rồi an nhiên thị 
tịch. 


1.000. Không Đem Theo Tiếng Hét Từ Dốc Thiên, Chẳng Phải 
Đến Từ Dốc Thiên! 

Tồn Tương Hưng Hóa (830-888) là tên của một vị Thiển sư Trung 
Hoa, tông Lâm Tế, vào thế kỷ thứ IX, thuộc thời nhà Đường (618-907). 
Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về Thiển sư Hưng 
Hóa Tổồn Tương; tuy nhiên, có một vài chi tiết lý thú về vị Thiển sư 
này trong Truyền Đăng Lục, quyển XII: Thiền sư Trung Hoa vào thế 
kỷ thứ IX, đệ tử và người nối pháp của Lâm Tế Nghĩa Huyễn, và là 
thầy của Nam Viện Huệ Ngung. Một hôm, Sư hỏi một vị Tăng: "Ông 
từ đâu đến?" Vị Tăng đáp: "Từ chỗ dốc Thiển đến." Sư hỏi: "Ông có 
đem theo tiếng hét của dốc Thiển đến hay không?" Vị Tăng đáp: 
"Không có đem đến." Sư nói: "Như vậy thì ông không phải từ chỗ dốc 
Thiền đến rồi." Vị Tăng hét lên. Sư liền đánh. 


1.001. Không Được Gọi Bằng Tổ Ong, Chỉ Còn Nước Lật Ngược 
Nó Lại Rồi Bỏ Đi! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển IX, một hôm, Tư Mã 
Đầu Đà từ Hồ Nam đến yết kiến Bách Trượng, nói: "Qui Sơn là thắng 
cảnh nên lập đại đạo tràng kết tập bạn pháp." Bách Trượng hỏi: "Lão 
Tăng muốn đến Qui Sơn có nên không?" Tư Mã nói: "Qui Sơn kỳ tuyệt 
có thể kết hợp một ngàn năm trăm Tăng chúng, nhưng không phải là 
chỗ cho Hòa Thượng đi." Bách Trượng hỏi: "Sao vậy?" Tư Mã đáp: 
"Hòa Thượng là thầy của xương sống, còn chỗ đó là thịt." Bách Trượng 
lại hỏi: "Vậy trong chúng của lão Tăng có người đến đó được không?" 
Tư Mã nói: "Đợi tôi xem qua mới biết." Bách Trượng nói: "Trong 
trường hợp đó, lão Tăng để nghị đệ nhất tòa Hoa Lâm." Tư Mã Đầu 
Đà yêu cầu Bách Trượng gọi Hoa Lâm vô phương trượng để ông ta có 
thể quan sát. Khi Hoa Lâm trình diện, Tư Mã kêu ông tầng hắng và đi 
qua đi lại trong phòng. Khi Hoa Lâm rời phương trượng, Tư Mã bảo 
Bách Trượng: "Người này vẫn chưa thích hợp cho núi Qui." Bách 
Trượng nói: "Còn một người nữa mà lão Tăng có thể để nghị." Nói 
xong, Bách Trượng cho gọi Linh Hựu Qui Sơn (771-853) vào phương 
trượng. Tư Mã Đầu Đà chỉ cần nhìn sơ qua là tuyên bố: "Chính người 


1458 


này cho núi Qui." Tuy nhiên, theo Vô Môn Quan, khi thầy Bách 
Trượng đi tìm một vị viện trưởng có thể đứng đầu một tu viện mới trên 
núi Qui Sơn, sự cố sau đây xẩy ra được ghi lại trong thí dụ thứ 40 của 
Vô Môn Quan. Một hôm Bách Trượng bày tổ với Tăng chúng rằng 
người giỏi nhất sẽ phải ra đi trụ tại núi Qui. Nói xong Bách Trượng giơ 
một tổ ong lên trước khi đặt nó xuống đất và hỏi: "Các con không được 
gọi nó là tổ ong. Vậy các con sẽ gọi nó là cái gì?" Vị Tăng niên trưởng 
nói: "Cũng không thể gọi đó là chiếc guốc gỗ." Bách Trượng bèn hỏi 
Linh Hựu Qui Sơn (771-853). Linh Hựu liền lộn ngược cái tổ ong và đi 
khỏi nơi đó. Bách Trượng vừa nói vừa cười: "Niên trưởng đã thua Linh 
Hựu rồi!" Và ngài ra lệnh cho Linh Hựu ra đi lập tu viện mới. 


1.002. Không Được Nói Dài Nói Ngắn! 

Hôm khác, có một vị Tăng vẽ bốn vạch dưới đất trước mặt Thiền 
sư Mã Tổ (709-788). Vạch thứ nhất dài, ba vạch sau ngắn, vị Tăng nói: 
"Không được nói một vạch dài ba vạch ngắn, ngoài bốn chữ này, thỉnh 
Hòa Thượng đáp." Mã Tổ bèn vẽ xuống đất một vạch nói: "Không nói 
được là dài hay ngắn, lão Tăng trả lời ông rồi đó." Về sau, khi Quốc 
Sư Nam Dương Huệ Trung nghe nói, than rằng: "Tại sao vị Tăng ấy 
không hỏi ta?" 


1.003. Không Được Sắp Xếp! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVII, một hôm, có một 
vị Tăng hỏi Thiển sư Thoại Nham Sư Ngạn: "Phải nói thế nào để 
không bị rơi vào những giai đoạn phát triển tâm linh (giai cấp đối đãi 
trong tâm)?" Thoại Nham đáp: "Không được sắp xếp." VỊ Tăng lại hỏi: 
"Vì sao không được sắp xếp?" Thoại Nham nói: "Bởi vì nguyên lai 
không có giai đoạn nào cả để mà sắp xếp hay đối đãi." Vị Tăng lại 
hỏi: "Con không biết nơi mình nên trụ?" Thoại Nham nói: "Không ngồi 
ở điện Phổ Quang." Vị Tăng nói: "Có che dấu hay không?" Thoại 
Nham nói: "Danh nghe khắp tam giới. Nơi đâu mà chẳng trở về triều?" 


1.004. Không Gì Có Thể Ngăn Cản Ông Tự Thấy Cho Chính 
Mình! 
Thiền Sư Khai Phúc Đạo Ninh (1053-1113), tên của một vị thiển sư 
Trung Hoa thuộc dòng Dương Kỳ của phái Thiển Lâm Tế, đệ tử và 


1459 


người nối pháp của Ngũ Tổ Pháp Diễn, và là thầy của Dược An Sơn 
Quốc Thiền Sư. Một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiển Sư Khai Phúc Đạo 
Ninh (1053-1113): "Hoa sen khi chưa ra khỏi nước thì thế nào?" Sư 
đáp: "Người trời cùng chắp tay." VỊ Tăng lại hỏi: "Sau khi ra khỏi nước 
thì thế nào?" Sư đáp: "Không ai có thể ngăn cẩn ông tự thấy cho chính 
mình." 


1.005. Không Giả Trung 

Không Giả Trung là ba đế mà tông Thiên Thai đã dựng lên Hệ 
thống “Tam Quán' nây dựa trên triết lý của ngài Long Thọ, người đã 
sống ở Đông Nam Ấn Độ vào thế kỷ thứ hai. Thứ nhất là Không. 
Không dĩ pháp nhất thiết pháp (không để phá cái hoặc kiến tư, nghĩa là 
phá tất cả các pháp quán sát cái tâm chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, 
chẳng ở giữa, tức là không có thật). 'Không' còn là sự phá bỏ ảo tưởng 
của cảm quan và sự kiến tạo tri thức tối thượng (prajna). Tùng giả nhập 
Không có nghĩa là ở mức độ quán chiếu thứ nhất này, "giả hữu" chỉ 
cho tri kiến sai lầm về thế giới hiện tượng như thực hữu của phàm 
nhân, và "nhập không" có nghĩa là phủ nhận một chủ tể độc lập trong 
hiện tượng. Vì vậy, Trí Khải nói: "Khi hành giả thấy được Không, hành 
giả không những chỉ nhận biết Không mà còn biết được thực tánh của 
giả hữu nữa." Thứ nhì là Giả. Giả dĩ lập nhất thiết pháp (Giả dùng để 
phá các hoặc trần sa và để lập tất cả các pháp quán sát thấy cái tâm 
đó có đủ các pháp, các pháp đều do tâm mà có, tức là giả tạm, không 
bền, vô thường). “Giả' là sự chấm dứt những lậu hoặc của trần thế và 
giải thoát khỏi các điều xấu. Tùng không nhập Giả, ở mức độ quán 
chiếu thứ nhì này, "giả hữu" chỉ cho một lối hiểu đúng và sự chấp nhận 
hiện tượng khách quan từ nhân duyên tương nhập sinh khởi. Không ở 
đây chỉ cho một sự trói buộc sai lầm vào chính khái niệm về Không, 
hoặc hiểu lầm Không là cái không của chủ nghĩa đoạn diệt. Trí Khải 
nói: "Nếu hành giả hiểu vào Không, hành giả hiểu rằng chẳng có 
'không'. Vì vậy nên hành giả phải nhập vào' trong giả hữu. Hành giả 
nên biết rằng đường lối quán chiếu này được thuyết ra là để cứu chúng 
sinh, và nên biết rằng chân không phải chỉ là chân, mà là một phương 
tiện xuất hiện một cách giả tạm. Vì vậy mà nói là 'từ không'. Hành giả 
phân biệt thuốc tùy theo bệnh, không có sự phân biệt thuộc khái niệm. 
Vì vậy mà gọi là 'vào giả'." Thứ ba là Trung. Trung dĩ diệu nhất thiết 
pháp (Trung để phá cái hoặc vô minh và thấy được sự huyền diệu tất 


1460 


cả các pháp, quán sát thấy cái tâm chẳng phải không không, cũng 
chẳng phải giả tạm, vừa là không vừa là giả, tức là trung Đạo). “Trung' 
là sự phá bỏ ảo giác do vô minh mà ra và có được một đầu óc giác 
ngộ. Trung Đạo Đệ Nhất Nghĩa Quán, đây là mức độ quán chiếu cao 
nhất mà hành giả có thể tiếp nhận một cách đúng đắn và đồng thời giá 
trị của cả hai Không và Giả. Trí Khải Đại Sư nói: "Trước hết, quán 
chiếu và đạt trí huệ liên quan đến Không và Giả là không luân hồi tự 
tánh. Kế tiếp, quán chiếu và đạt trí huệ liên quan đến không không là 
không cả Niết Bàn. Như vậy, cả hai cực đoan đều phủ nhận. Đây gọi 
là quán hai mặt Không như phương tiện nhằm mục đích thấy được 
Trung Đạo... Pháp quán thứ nhất dùng Không, và pháp quán thứ hai 
dùng Giả. Đây là phương tiện tiếp nhận chân lý trong cả hai cực đoan, 
nhưng khi hành giả vào được Trung Đạo, cả hai chân lý soi sáng cùng 
lúc giống nhau." Tưởng cũng nên ghi nhận rằng hệ thống “Tam Quánˆ 
nầy dựa trên triết lý của ngài Long Thọ, người đã sống ở Đông Nam 
Ấn Độ vào thế kỷ thứ hai. Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương 
Yếu Triết Học Phật Giáo, nếu bạn giả thuyết thật thể là một bản thể 
trường tồn là bạn hoàn toàn mê hoặc, thế nên tông Thiên Thai để ra ba 
chân lý hay tam đế. Theo tông nây thì cả ba chân lý ấy là ba trong 
một, một trong ba. Nguyên lý thì là một, nhưng phương pháp diễn nhập 
lại là ba. Mỗi một trong ba đều có giá trị toàn diện. 


1.006. Không Hiểu Là Được 

Một hôm, có một vị Tăng đến và hỏi thiển sư Nguyệt Đỉnh Đạo 
Luân về ý chỉ Tây lai của Tổ Sư, Sư trả lời: "Mát lạnh thay! Cơn gió 
hiu hiu đã tống khứ hơi nóng ra khỏi ngõ." Khi vị Tăng làm lễ, có lẽ để 
bái tạ cái cách dạy không xây dựng của Sư, Sư bèn hỏi: "Ông có hiểu 
không?" Vị Tăng đáp: "Bẩm không." Sư bảo: "Không hiểu là được." 
Đây là trường hợp các thiển sư trả lời câu hỏi bằng cách nêu lên một 
vài sáo ngữ vốn hoàn toàn không thể hiểu được bằng những lý lẽ 
đương nhiên. Trong khi hầu hết những phát biểu rõ ràng là vô nghĩa và 
không thể nào vói tới được, những câu trả lời ở đây không có quan hệ, 
dầu là quan hệ rất xa vời, đối với ý nghĩa của vấn đề được nêu lên ở 
đây. Nhưng quả tình các thiển sư hết sức tận tâm và những người nhiệt 
tâm cầu đạo thường được khơi dậy ý chỉ nội tại của những nhận định 
thoát ra từ đôi môi của các thiển sư tùy theo hoàn cảnh. Vì vậy hành 


14ó1 


giả chúng ta phải cố gắng nhìn sâu vào phía dưới những sáo ngữ vô 
nghĩa này. 


1.007. Không Hiểu Là Được, Ai Giải Thích Thì Mất Mạng 

Một hôm, có một vị Tăng đến và hỏi thiển sư Vân Môn Đạo Tín 
về ý chỉ Tây lai của Tổ Sư, Sư trả lời: "Rắn cổ mộ ngàn năm, ngày nay 
đầu mọc sừng." Khi vị Tăng làm lễ, có lẽ để bái tạ cái cách dạy không 
xây dựng của Sư, Sư bèn hỏi: "Ông có hiểu không?" Vị Tăng đáp: 
"Bẩm không." Sư bảo: "Không hiểu là được." Vị Tăng lại hỏi: "Đây có 
phải là thói nhà của Hòa Thượng không?" Sư đáp: "Ai giải thích thì 
mất mạng." Đây là trường hợp trong đó các thiển sư nói ra những lời 
vô nghĩa, mà tâm ưa suy lý hoàn toàn không hiểu nổi. Thật vậy, phần 
lớn những phát biểu của Thiển có vẻ vô nghĩa và khó hiểu vì những 
câu trả lời chẳng có chút quan hệ nào đối với vấn đề cốt yếu làm cho 
kẻ sơ cơ vì thế lại càng bối rối hơn. Hành giả tu Thiền, chúng ta có nên 
cân nhắc điều này không? Con rắn hiểu Thiền có cắn một vị Tăng tự 
mãn như vị Tăng này chăng? Thật khó mà rút ra ý chỉ từ nhận định đó 
nếu chúng ta chỉ là những người chỉ lấy danh tự văn chương để lý giải. 
Thật vậy, cái gọi là kinh nghiệm Thiền phải tiêu giải hết mọi quan hệ 
thời gian và không gian mà chúng ta đang sống, đang làm việc, và 
đang suy lý ở trong đó. Chỉ khi nào chúng ta một lần vượt qua được cái 
loại lý luận như thế này, bấy giờ một biến cố của ngàn năm về trước 
mới trổ thành một kinh nghiệm sống động ngay trong giây phút này. 
Dầu cho đạo Thiền bị che dấu ở đây là gì đi nữa, đây há chẳng phải là 
một trong những giai thoại Thiền lạ lùng nhất, nhưng phải chăng có thể 
là Thiển được truyền đạt một cách xảo diệu ngay trong tính chất tầm 
thường này. 


1.008. Không, Không Lời Nào Nữa, Tôi Không Muốn Nhờ Vả 
Ai Hết! 

Lúc còn sa di sư đến tham vấn Qui Sơn Linh Hựu. Qui Sơn hỏi: 
“Ngươi là Sa Di có chủ hay Sa Di không chủ?” Sư thưa: “Có chủ.” Qui 
Sơn hỏi: “Chủ ở chỗ nào?” Sư từ bên Đông sang bên Tây đứng. Qui 
Sơn biết con người kỳ lạ nên cố tâm chỉ dạy. Một hôm, Qui Sơn thấy 
Ngưỡng Sơn đang ngồi dưới một gốc cây, ngài đến gần, đụng cây gậy 
vào lưng sư. Ngưỡng Sơn quay lại, Qui Sơn nói: “Này Tịch, giờ ông có 
thể nói một lời hay không?” Ngưỡng Sơn đáp: “Không, không lời nào 


1462 


nữa, tôi không muốn nhờ vả ai hết.” Qui Sơn bảo: “Này Tịch, ông hiểu 
rồi đó.” Ngưỡng Sơn lại hỏi Qui Sơn: “Thế nào là chỗ ở của chơn 
Phật?” Qui Sơn đáp: “Dùng cái diệu tư (nghĩ nhớ) mà không tư (không 
nghĩ nhớ) xoay cái suy nghĩ tĩnh anh vô cùng, suy nghĩ hết trở về 
nguồn, tánh tướng thường trụ, sự lý không hai, chơn Phật như như.” 
Ngay câu nói ấy, Ngưỡng Sơn đại ngộ. 


1.009. Không Kiếp 

Theo Truyền Đăng Lục, quyển XVIH, một hôm, Động Sơn hỏi 
Khuông Nhân Sơ Sơn: "Trong không kiếp không có người. Vậy thì ai ở 
trong đó?” Sơ Sơn nói: "Con không lãnh hội." Động Sơn nói: "Người đó 
có tâm suy nghĩ hay không?” Sơ Sơn nói: “Tại sao Hòa Thượng không 
đi hỏi người đó?" Động Sơn nói: "Lão Tăng đang hỏi người đó ngay 
bây giờ đây." Sơ Sơn nói: "Cái gì là tâm?" Động Sơn không trả lời. Lại 
có một câu chuyện khác về Không Kiếp. Một hôm, Thiền Sư Thiên 
Đồng Tông Giác thượng đường thị chúng: "Xuyên qua không kiếp, chỉ 
một thân trải rộng khắp thế giới. Người ta tìm thấy nó trong sự tĩnh 
lặng trống không và không hễ bị khuấy động; mây trắng xuyên qua núi 
lạnh; ánh sáng thanh khiết xuyên thấu bóng tối; ánh trăng rực rỡ khi 
đêm về. Khi nó là như vậy, làm sao người ta đi trên đường? Thị phi 
chưa từng tách khỏi quan điểm cơ bản. Xuyên qua tung hoành của vũ 
trụ, tại sao cần ai nói đến nhân duyên?" 


1.010. Không Kinh Điển Hay Ngữ Lục Nào Chữa Lành Tâm 

Bệnh, Mà Chỉ Có Đời Sống Nội Tâm Mới Làm Được Mà 

Thôi 

Vô Chuẩn Sư Phạm (1178-1249), tên của một thiển sư Trung Hoa 

vào thế kỷ thứ XII, tông Lâm Tế. Sư nhận pháp y từ Phá Am Tổ Tiên 
Thiên Sư. Về sau, Sư là thầy thiển của thiển sư Vô Học Tổ Nguyên và 
Tuyết Nham Tổ Khâm. Ông cũng dạy cho sư Biện Viên, người góp 
phần mạnh mẽ vào việc du nhập thiển vào Nhật Bản. Vô Chuẩn là 
một trong những thiển sư xuất sắc nhất trong thời của ông. Ông từng 
làm viện trưởng nhiều tu viện Trung Hoa, trong số đó có chùa Vạn 
Thọ trên núi Kính trong tỉnh Triết Giang, một trong Ngũ Đại Sơn của 
Trung Hoa. Trong Tuyết Nham Tự Truyện, Thiển sư Tuyết Nham đã 
nói về những kinh nghiệm của mình: "Qua nhiều năm theo hầu ngài 


1463 


Vô Chuẩn, nghe ngài thuyết pháp và xin hỏi lời khuyên bảo, nhưng 
không có lời nào mang lại một giải pháp chung quyết cho mối bất an 
trong lòng tôi. Trong các kinh điển, trong các ngữ lục của các bậc tôn 
túc, tôi không đọc thấy điều gì có thể chữa trị cái tâm bệnh này. Mười 
năm trôi qua như thế mà không thể xóa được cái tâm chướng nặng nề. 
Một hôm, đang đi kinh hành trong Phật điện ở Thiên mục, mắt chợt 
nhìn thấy một cội bách già ngoài điện. Vừa thấy cội cây già này thì 
một tâm cảnh mới mẻ bày ra và cái khối cứng chướng ngại bỗng tiêu 
tan. Tôi như vừa từ trong bóng tối bước vào ánh sáng mặt trời rực rỡ. 
Từ đấy, tôi không còn ấp ủ nghỉ ngờ với sự sống, sự chết, Phật hay Tổ 
gì nữa. Bấy giờ lần đầu tiên tôi trực nhận cái cốt yếu trong đời sống 
nội tâm của ngài Vô Chuẩn, ngài thật đáng lãnh đủ 30 hèo đích đáng." 


1.011. Không Lấy Làm Lạ Khi Ông Bướng Bỉnh! 

Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về Thiển sư 
Viên Thông Pháp Tú; tuy nhiên, có một vài chi tiết nhỏ về vị Thiển sư 
này trong Tự Truyện của Thiển sư Đầu Tử Nghĩa Thanh: Tên của một 
vị Thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ XI: Khi Đầu Tử Nghĩa Thanh 
đến thiển viện dưới quyển quản hạt của Thiền sư Viên Thông Pháp 
Tú, Đầu Tử không thưa hỏi gì, chỉ ăn cơm xong rồi ngủ. Tri sự thấy 
thế, bạch với Viên Thông Pháp Tú: “Trong Tăng đường có vị Tăng cả 
ngày lo ngủ, xin thực hành theo qui chế.” Viên Thông Pháp Tú bảo: 
“Khoan! Đợi ta xét qua.” Viên Thông cầm gậy đi vào Tăng đường, 
thấy sư đang nằm ngủ, Viên Thông Pháp Tú gõ vào giường, quở: 
“Trong đây tôi không có cơm dư cho Thượng Tọa ăn xong rồi ngủ.” Sư 
thưa: “Hòa Thượng dạy tôi làm gì?” Viên Thông Pháp Tú bảo: “Sao 
chẳng tham thiển?” Sư thưa: “Món ăn ngon không cần đối với người 
bụng no.” Viên Thông Tú bảo: “Tại sao có nhiều người không chấp 
nhận Thượng Tọa?” Sư thưa: “Đợi họ chấp nhận để làm gì? Viên 
Thông Tú hỏi: “Thượng Tọa đã gặp ai rồi trước khi đến đây?” Sư thưa: 
“Phúc Sơn.” Viên Thông Pháp Tú bảo: “Lão Tăng cứ thắc mắc, không 
biết ông được cái gì mà lười biếng.” Nói xong, Viên Thông Pháp Tú 
bèn nắm tay Đầu Tử, hai người cười rồi trở về phương trượng.” Hành 
giả tu thiển phải nên luôn cẩn trọng, không phải ai cũng có thể đạt 
được trình độ của Đầu Tử. Để đạt được trình độ lãnh hội này không 
phải là chuyện dễ dàng và nó sẽ đòi hỏi rất nhiều năng lực trong tu tập 
thực tiễn. 


1464 


1.012. Không Luận 

Bất Chân Không Luận, bài luận về Không của Sư Tăng Triệu 
(374-414), một trong những tác phẩm chính liên quan đến nhị đế của 
Sư Tăng Triệu là bài luận về Không, một bài chú giải ngắn khoảng 
trên một trang. Bài viết này dùng khái niệm về nhị đế để luận về ý 
nghĩa của Không. Sau phần giới thiệu ngắn Sư Tăng Triệu chỉ thẳng 
vào những chú giải về Không mà Sư chia làm ba khuynh hướng. Thứ 
nhất là Tâm Không. Tâm không là tâm rộng lớn như hư không chứa 
đựng chư pháp. Một trong những khuynh hướng trong Phật giáo giải 
thích thuật ngữ "Sunyata" là "Tâm Không." "Sunyata" chỉ cho cái 
"không" của tâm khi nó không khái niệm hóa hoặc phản ảnh về sự vật, 
nhưng không có nghĩa rằng sự vật tự nó không hiện hữu. Sư Tăng 
Triệu chỉ trích quan điểm này và nói rằng mặc dầu sự tĩnh lặng của 
tâm là quan trọng, nhưng không đúng khi rơi vào sự chấp không, hoặc 
chấp vào sự vắng mặt của sự tướng. Thứ nhì là Tức Sắc hay Đồng với 
sắc. Theo Sư Tăng Triệu, sắc hoặc hiện tượng là không vì chính nó 
không có hình tướng. Tăng Triệu nói rằng quan điểm này đúng nếu 
hình tướng không hiện hữu độc lập, nhưng tùy thuộc vào những yếu tố 
khác để có mặt. Sau đó Sư phê bình quan điểm này không bước một 
bước xa hơn để nói rằng "tướng là vô tướng," và "không" cũng không 
có mặt một cách độc lập. Thứ ba là Bổn Vô. Vạn pháp có sự hiện hữu 
từ hư vô. Quan điểm này giống như truyền thống Lão giáo về sự thành 
hình của thế giới từ chỗ vô cực, nhưng Sư Tăng Triệu nói rằng khi kinh 
Phật thuyết về vạn pháp không, với ý nghĩa rằng vạn pháp không có 
một định tánh và thiếu chủ tể. Kinh Phật không phủ nhận toàn triệt tất 
cả hiện hữu, cũng không xác định về hư vô. Cách trình bày này của Sư 
Tăng Triệu về cách giải thích về "Sunyata" quá mơ hồ nên hành giả tu 
Phật về sau này khó biết được nội dung của nó. Chúng ta có thể kết 
luận bằng cách đưa ra những sự nhận xét đối với sự hiểu biết của Sư 
Tăng Triệu về nhị đế. Thứ nhất, chân đế vượt trên ngôn ngữ thông 
thường và không thể được diễn tả một cách đầy đủ bằng lời. Thứ hai, 
nội dung của chân đế, tuy nhiên, có thể được diễn tả một cách phủ 
định rằng không có một chủ tể, nhưng cũng chẳng phải là không có gì, 
vì tất cả các pháp là sự tập hợp của nhiều nhân duyên phức tạp. Sau 
cùng, Sư Tăng Triệu được cho là người đã đưa ra sự đồng nhất của nhị 
đế, và làm sáng tỏ sự khác biệt của truyền thống Trung Hoa trong lối 


1465 


giải thích về chữ "Vô" như hư vô, và chữ "Không" trong truyền thống 
Bát Nhã. 


1.013. Không Luận Thiền Định Tình Tấn, Chỉ Đạt Tri Kiến 
Phật! 

Một hôm, Thiển Sư Thạch Đầu (700-790) thượng đường dạy 
chúng: "Pháp môn của ta do Phật trước truyền trao, không luận thiển 
định tinh tấn, chỉ đạt tri kiến Phật. 'Tức tâm tức Phật. Tâm, Phật, 
chúng sanh, Bồ Đề, phiền não tên tuy khác mà thể vẫn đồng. Các ông 
nên biết, thể tâm linh của mình lìa tánh đoạn và thường, không phải dơ 
sạch, lặng lẽ tròn đầy, phàm thánh ngang bằng nhau, ứng dụng không 
lường, lìa tâm ý thức, ba cõi sáu đường chỉ do tâm mình hiện, như trăng 
đáy nước, như bóng trong gương, đâu có sanh diệt. Các ông khéo biết 
nó thì không gì mà chẳng đủ." 


1.014. Không Môn Bất Khẳng Xuất? 

Một hôm, thầy bổn sư đang ngồi xem kinh bên khung cửa, vì trời 
lạnh nên ông lấy giấy dán kín cửa lại. Thần Tán đi ngang thấy một con 
ong cứ bay đập vào tờ giấy để tìm lối ra, nhưng chui ra không được. 
Thần Tán đứng ngoài cửa sổ ngâm một bài kệ: 

“Không môn bất khẳng xuất 
Đầu song dã thái sỉ 
Bách niên táng cố chỉ 
Hà nhật xuất đầu thì?” 

(Cửa không chẳng chịu ra. Lại mê muội vùi đầu vào song cửa. 
Trăm năm vùi đầu vào tờ giấy cũ ấy. Cũng không có ngày nào ra 
được?). Nghe bài kệ này thầy của ông đặt kinh xuống, hỏi Sư: "Ông đi 
hành cước gặp người thế nào, mà trước sau ta thấy ông nói những lời dị 
thường?" Thần Tán đáp: "Con may nhờ được Hòa Thượng Bách 
Trượng chỉ chỗ bình yên. Nay muốn báo đáp từ đức của Thầy." Thầy 
nghe vậy, bèn bảo chúng thiết trai, mời Sư thuyết pháp. Sư lên bụt 
giảng, cử xướng Bách Trượng môn phong, giảng rằng: 

"Linh quang độc diệu 
Thoát xa căn cảnh 
Thể lộ chân thường 
Chẳng vướng chữ nghĩa 
Tâm tính không nhiễm 


1466 


Vốn tự viên thành 
Chỉ lìa vọng duyên 
Tức như như Phật." 

Thây của Sư nghe xong lời đó liễn hoát nhiên cẩm ngộ. Ở đây 
Thần Tán chỉ muốn diễn tả một hành động mù quáng và ngu sĩ của con 
ong, tìm đường ra ngoài qua cửa sổ mà không nghĩ rằng nó có thể ra 
bằng cửa chánh đang mở rộng một cách đơn giản vậy thôi. Với một 
con người, cứ tiếp tục chôn vùi mình trong chồng giấy cũ hàng trăm 
năm, thì biết tới bao giờ mới có thể tìm được đường ra thế giới của trí 
tuệ? Hành giả tu Thiển nên nhìn thấy rõ ý nghĩa của hai chữ "Không 
Môn." Không môn trong nhà Thiền là pháp môn lìa tướng mà tu, hay 
là chế phục được sáu căn Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, ý và không còn 
bị sáu trần là Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp sai xử nữa. Thiền tông 
từ nơi “Không Môn” đi vào, khi phát tâm tu liền quét sạch tất cả tướng, 
cho đến tướng Phật, tướng pháp đều bị phá trừ. 


1.015. Không Một Lời Nào Xứng Với Đạo Này! 

Lúc Thiển Sư Nguyện Học (2-1174) viện cớ già yếu để rút lui về 
trụ trì tại chùa Quảng Báo trong làng Chân Hộ, thuộc vùng Như 
Nguyệt. Tăng chúng luôn qui tụ quanh Sư tu tập không dưới một trăm 
vị. Sư thường nhấn mạnh: “Hành giả nên luôn nhớ rằng không có một 
lời nào có thể xứng đáng để được dùng cho đạo nầy. Đó là lý do tại 
sao nhiều Thiền sư không dùng văn tự hay ngôn ngữ. Hành giả không 
bao giờ nên chú trọng vào ngôn ngữ văn tự, vì tâm mình không có hình 
tướng thì làm sao có thể dùng lời nói để diễn đạt cái không hình tướng 
ấy được. Chính vì vậy mà nhà Thiền dựa vào thực tập và trực giác hơn 
là văn tự sách vở hay sự trợ giúp bên ngoài. Vậy thì hãy cứ để tâm 
mình hiển lộng trong cái mà mình thấy. Hóa thân ứng hiện không tính 
được, đầy dẫy trong hư không, nhưng trên thực tế, rốt lại không có cái 
nào có hình tướng cả.” 


1.016. Không Một Pháp Có Thể Đạt Được! 

Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên, một hôm, Thiển Sư Hoàng Long 
Huệ Nam (1002-1069) thượng đường dạy chúng, nói rằng: "Sơn Tăng 
này tài hèn đức mọn, tuy vậy lão Tăng được sanh ra để làm một vị 
thây. Vì thế, không nên mù quáng với bổn tâm, không nên lừa dối các 
bậc tiên sư, cũng không nên tránh đường sanh tử, thế mà ngay bây giờ 


1467 


đây lão Tăng lại tránh đường sanh tử. Vì không nên rời vòng luân 
chuyển, thì bây giờ lão Tăng lại rời bỏ vòng luân chuyển. Cái không từ 
bỏ nay được từ bỏ. Cái không thực chứng nay đã hoàn toàn thực chứng. 
Vì thế mà ánh sáng Phật giáo được truyền xuống từ đức Thế Tôn là 
cái mà không một pháp có thể đạt được. Vậy thì cái gì được truyền thụ 
cho Lục Tổ trong cái đêm chết tiệt ấy ở Hoàng Mai?" Nói xong Hoàng 
Long bèn đọc một bài kệ: 
"Đạt không đạt, 

Truyền không truyền 

Làm sao nói được 

Chuyện trở về nguồn cội 

Và đạt được cốt lõi 

Để nhớ lại những rỉ dột trong nhà 

Nàng dâu mới biết đi về nhà nào đây!" 

Buổi trưa hôm sau, Sư ngồi kiết già và thị tịch năm (1069). Sau khi 

thị tịch, Sư được sắc thụy "Phổ Giác Thiền Sư." 


1.017. Không Một Tiếng Chuông Hay Tiếng Trống Nào Lọt Vào 
Tai Tôi 

Hòa Thượng Song Lâm Viễn, tên của một vị Thiển sư Trung Hoa 
vào thế kỷ thứ 13. Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chỉ tiết 
về Hòa Thượng Song Lâm Viễn; tuy nhiên, có một chi tiết nhỏ về vị 
Thiển sư này trong Tuyết Nham Tự Truyện. Thiển sư Tuyết Nham đã 
nói về những kinh nghiệm của mình: "Lúc đến trú ngụ tại chỗ của Hòa 
Thượng Song Lâm Viễn, từ sáng đến tối tôi luôn bận rộn làm các việc 
trong chùa, và không bao giờ tôi ra khỏi lãnh địa nhà chùa. Ngay khi 
trong liêu chúng hay lúc đang làm công việc của mình, tôi luôn khoanh 
tay trước ngực, và mắt ngó xuống đất không xa hơn ba bước. Công án 
đầu tiên của tôi là 'Vô'. Hễ khi nào tâm niệm khuấy động là tôi dần nó 
xuống ngay lập tức, và lúc đó tâm ý tôi như một miếng băng lạnh, 
thanh sạch, êm dịu, tỉnh lặng, và không dao động. Một ngày trôi qua 
nhanh như cái khẩy móng tay. Không một tiếng chuông hay tiếng trống 
nào lọt vào tai tôi." 


1.016. Không Một Vật Hiện Hữu Nào Không Phải Là Pháp! 
Achaan Chaa (1918- 1992) Tên của một vị Thầy dạy Thiền người 
Thái, thuộc truyền thống sơn Tăng. Ông sanh ra trong một ngôi làng ở 


1468 


vùng quê thuộc miễn Đông Bắc Thái Lan, thọ cụ túc giới ở tuổi 20 sau 
khi học Thiền với một số vị thầy. Trong mấy năm trời ông theo đuổi 
cuộc sống của một du Tăng khổ hạnh, ngủ trong rừng, trong hang và 
nghĩa địa. Cuối cùng ông trụ lại trong một ngôi ẩn thất gần nơi ông 
sanh ra, và một tự viện lớn tên là Wat Pah Pong được dựng lên tại đó 
vì ông đã thu hút rất nhiều đệ tử. Vào năm 1975, tự viện này được chỉ 
định là trung tâm huấn luyện Thiền cho người Tây phương và được đặt 
tên là Wat Pah Nanachat, và từ lúc đó có một số thầy có ảnh hưởng 
đến Phật giáo Tây phương đã theo học Thiền tại đây. Năm 1979, chi 
nhánh đầu tiên trong số những chi nhánh ở Âu Châu được một đại đệ 
tử người Tây phương của ông thiết lập tại Sussex, Anh Cát Lợi, trong 
số các vị này có Ajahn Sumedho, người trở thành vị trưởng lão tại tự 
viện Amaravati ở Anh. Ngày nay có nhiều chỉ nhánh ở các xứ Âu 
Châu khác, cũng như ở Úc Châu và Tân Tây Lan. Thiển sư Ajahn 
Chah không có nhấn mạnh đến bất cứ kỹ thuật thiển tập nào đặc biệt 
mà cũng không động viên tu tập tích cực để đạt được tuệ giác và giác 
ngộ một cách nhanh chóng. Theo Thiền sư Ajahn Chah, dầu là một cội 
cây, một trái núi, một con người, hay một con thú, tất cả đều là Pháp, 
mọi sự mọi vật đều là Pháp. Pháp ở cùng khắp mọi nơi. Nói một cách 
đơn giản, không có thứ hiện hữu nào mà chẳng phải là Pháp. Pháp là 
Thiên Nhiên, là Chân Pháp hay Giáo Pháp của chân lý, Giáo Pháp 
đúng với chân lý. Nếu người ta thấy Thiên Nhiên tức là thấy Giáo 
Pháp. Nếu người ta thấy Giáo Pháp tức là thấy Thiên Nhiên. Khi thấy 
Thiên Nhiên người ta thấu hiểu Giáo Pháp. Và như vậy, học hỏi cho 
thật nhiều có lợi ích gì, khi mà chân lý tối thượng của đời sống nằm 
trong mỗi khoảnh khắc, trong mỗi hành động, chỉ là một vòng sanh và 
tử, lẩn quẩn loanh quanh vô cùng vô tận? Nếu chúng ta giữ chánh 
niệm, ghi nhận và tỉnh giác trong khi ngôi, đứng, đi, nằm, thì sự hiểu 
biết của chính mình đã sẵn sàng để phát khởi. Đó là thấu hiểu chân lý 
của Giáo Pháp, đã có hiện hữu nơi đây và trong hiện tại. Trong hiện 
tại, Đức Phật, vị Phật thật sự, vẫn đang sống bởi vì Ngài chính là Giáo 
Pháp. Và chính Giáo Pháp của chân lý đã làm cho người ta có thể trở 
thành vị Phật vẫn còn hiện hữu. Giáo Pháp chẳng bao giờ lẩn trốn nơi 
nào cả. Cũng theo Thiển sư Ajahn Chah, trong hình thức ngồi, người ta 
có thể theo dõi hơi thở cho đến khi nào tâm tĩnh lặng, và sau đó tiếp 
tục thực hành bằng cách quan sát tiến trình thân tâm. Sống đơn giản, 
hãy để tự nhiên, và hãy theo dõi tâm là cơ bản cho sự thực hành cửa 


1469 


chính mình. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng tất cả sự thực hành 
chỉ là phát huy tâm quân bình và không vướng mắc, khọng ích kỷ. 
Ngồi thiển hay làm việc trong những sinh hoạt hàng ngày của chúng ta 
là một phần của việc tu tập và theo dõi một cách miên mật và kiên 
nhẫn để trí tuệ mở mang và an lạc một cách tự nhiên. Đây chính là con 
đường chân chánh của bất cứ hành giả tu thiển nào. 


1.019. Không Nằm Cho Đến Khi Nào Đạt Được Chân Lý 

Hiếp Tôn Giả là một cư dân vùng Trung Ấn. Ông là người chủ tọa 
Đại hội kiết tập kinh điển lần thứ tư. Theo Giáo Sư Soothill trong 
Trung Anh Phật Học Từ Điển, Hiếp Tôn Giả (thời Đường bên Trung 
Quốc gọi Ngài Parsva là Hiếp Tôn Giả) là vị Tổ thứ mười của Ấn Độ, 
là thầy của Tổ Mã Minh, người đã thệ nguyện không nằm cho đến khi 
nào thấu triệt chơn lý trong Tam Tạng Kinh Điển. Trong ba năm, Ngài 
đã cắt đứt mọi dục vọng trong Dục giới, sắc giới, và Vô sắc giới, đạt 
được lục thông và Bát Ba La Mật. Ngài thị tịch khoảng năm 36 trước 
Tây Lịch. 


1.020. Không Nên Hướng Ngoại Cầu Phật! 

Thiển sư Đông Lãnh (1721-1792) và Thầy mình là Thiển sư Bạch 
Ấn Huệ Hạc đã tuyển chọn và sắp xếp lại từ các pho ngữ lục cổ ghi lại 
ngôn ngữ, hành trạng cũng như thoại ngữ của những vị Tổ sư, thiển giả 
đắc pháp ở Ấn Độ và Trung Hoa ngày xưa. Hệ thống này phân các 
công án làm thành những nhóm căn bản. Sự liên hệ giữa Bạch Ẩn và 
Đông Lãnh vượt xa hơn tình thầy trò và trở thành thứ tình bạn thâm 
sâu. Nơi Đông Lãnh, Bạch Ấn tìm thấy một người nối pháp có thế ủy 
thác, và khi sức lực của Bạch Ẩn về chiều, Đông Lãnh đã nhận lãnh 
trách nhiệm dạy dỗ thế hệ kế tiếp tại chùa Shoin-ji. Trong số những 
người đến nghe thuyết pháp lần đó có một đệ tử của phong trào tu tập 
pháp môn Quán Tâm, đó là một người đàn ông tên Nakazawa Domi, 
người mà về sau này đã thành lập một phong trào tu tập pháp môn 
Quán Tâm tại miễn đông nước Nhật. Khi nghe những lời giảng của 
thiển sư Đông Lãnh Viên Từ (1721-1792), Nakazawa Doni chợt tỉnh 
ngộ. "Ý chỉ lời dạy của sư là không nên hướng tâm cầu Phật bên 
ngoài." Về sau, Nakazawa Doni giải thích thêm "Đó là con đường 
thành Phật ngay trong thân xác này và ngay trong kiếp này." 


1470 


1.021. Không Nghĩ 'Có' Cùng 'Không', Ai Thấy Ai Nghe? 

Thiển sư Đông Lãnh (1721-1792) thách thức người đệ tử: “Không 
nghĩ 'có' cùng 'không', nói cho lão Tăng biết: Ai thấy? Ai nghe? Nếu 
hành giả kiên trì trong phong cách này, câu trả lời sẽ tự nó khởi lên 
vào một thời điểm thích hợp mà không cần đến phân biệt nhị nguyên.” 
Thiển sư Đông Lãnh tiếp tục cảnh báo người đệ tử không nên cho là 
nỗ lực của mình hoàn tất sau lần đầu kiến tánh. Từ kinh nghiệm của 
chính ông, cũng như của thầy ông là Thiền sư Bạch Ẩn, ông hiểu sự 
quan trọng của “Tiến trình tiến tới Giác Ngộ,” và ông đưa ra những thí 
dụ của các vị thầy trong quá khứ, những vị mà sự giác ngộ ban đầu 
được làm cho thâm sâu hơn bằng cách tiếp tục tu tập sau khi kiến tánh. 
Ngay cả khi hành giả đạt được trí huệ tương đương với Văn Thù Sư Lợi 
Bồ Tát, vị Bồ Tát của Trí Tuệ, hành giả vẫn được kêu gọi tiếp tục sự 
tu tập của mình để đưa sự giác ngộ vào tất cả những khía cạnh của đời 
sống. Thiền sư Đông Lãnh cung cấp thêm những thí dụ về các vị thây, 
những người sau khi nhận được ấn chứng giác ngộ, trì hoản việc thu 
nhận đệ tử để có thì giờ làm cho sự giác ngộ của họ thuần thục. Ngay 
cả lúc đó, họ vẫn duy trì sự chọn lựa về việc nhận đệ tử, chỉ chọn 
những người tỏ ra là có sự quyết tâm thật sự trong việc nỗ lực cho giác 
ngộ. 


1.022. Không Ngoại Vật Dị, Không Tự Tâm Nan 

Trong một bức thư gửi cho Hoàng Bá Thành, Thiển sư Tông Cảo 
Đại Huệ viết: "Người học Thiển làm không ngoại cảnh thì dễ, nhưng 
làm không cái tâm của mình lại khó. Thấy cảnh không mà không thấy 
tâm không, như thế là tâm bị cảnh lướt thắng. Nhưng nếu làm không 
được cái tâm thì cảnh liền tự không. Nếu cho là tâm đã không mà còn 
móng khởi một niệm thứ hai muốn làm không các ngoại cảnh của tâm, 
ắt là tâm ấy chưa đắc không, vẫn còn bị ngoại cảnh đoạt mất. Nếu tâm 
này đã không rồi, ngoài tâm còn có cảnh gì để không nữa?" Trong một 
bức thư khác gửi cho Từ Đôn Tế, Thiển sư Tông Cảo Đại Huệ viết: 
"Chỉ khi nào tham thấu triệt rồi, mới có thể nói 'Phiển não tức Bồ Đề, 
vô minh tức Đại Trí. Trong cái tâm bổn lai quảng đại, tịch diệt, huyển 
diệu, vốn thanh tịnh viên minh, không một vật nào chướng ngại được 
nó; nó tự tại như thái hư. Ngay một chữ Phật cũng không thể bao lấy 
nó (chữ Phật đối với cái tâm ấy cũng là ngoại vật), làm sao tìm được 
trần lao phiên não để đối đãi với ý tưởng của chữ Phật hay sao? Điều 


1471 


này cũng giống như thể là mặt trời chiếu sáng trong bầu trời xanh trong 
sáng, chẳng biến chẳng động, không giảm không tăng. Trong sinh hoạt 
thường nhật, nó chiếu khắp nơi nơi, vật vật đều sáng tổ. Nếu ông muốn 
nắm bắt nó, nó vuột mất khỏi tay ông; nhưng nếu ông buông bỏ nó, nó 
vẫn thường tổn." 


1.023. Không Nhàn Đàm, Nếu Mấy Ông Hỏi, Lão Tăng Đáp 
Thẳng! 

Một hôm Thiển Sư Đầu Tử Đại Đồng thượng đường bảo chúng: 
“Các ngươi đến đây tìm ngôn ngữ hay đẹp, góp lời văn vẻ, trong miệng 
quý có nói ra, lão già nầy khí lực yếu kém, môi lưỡi chậm lụt. Nếu các 
ngươi hỏi ta, ta tùy câu hỏi mà đáp. Đối đáp không có gì huyền diệu 
có thể kịp được ngươi, cũng không dính gì đến tai ngươi. Trọn không 
nói hướng thượng hướng hạ, có Phật có Pháp, có phàm có Thánh. 
Trong chỗ các ngươi sanh hiểu rồi tự mang gánh lấy, sau nầy tự làm tự 
chịu. Trong ấy không có gì cho các ngươi, chẳng dám lừa dối các 
ngươi, không ngoài không trong, có thể nói được na ná. Các ngươi lại 
biết chăng?” 


1.024. Không Phải Ông Hỏi Lão Tăng Giáo Lý Siêu Phật Vượt 
Tổ Hay Sao? 

Theo Cảnh Đức Truyễền Đăng Lục, quyển XII, ngày nọ, một vị 
Tăng hỏi Thiển Sư Mục Châu Đạo Minh (780-877): "Thầy của chư 
Phật là ai?" Mục Châu khẽ hát: “Tình tính tang! Tang tính tình!" Một vị 
Tăng khác hỏi: "Thế nào là Thiển?" Mục Châu đáp: "Nam Mô Tam 
Bảo!" Vị Tăng thú nhận là không hiểu. Sư thét lên: "Đồ cóc nhái, sao 
mà nặng nghiệp thế!" Vào một ngày khác, một vị Tăng khác cũng hỏi: 
"Thiền là gì?" Mục Châu đáp: "Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa!" Trong 
khi vị Tăng không hiểu yếu nghĩa của cụm từ này, Mục Châu ngâm 
thơ: 

"Áo thây rách đã bao năm 
Gió tung từng mảnh bay vòng lên mây." 

Có lẽ cuối cùng thì Thiển chả có gì huyền bí. Mọi thứ đều mở ra 
trong toàn cảnh mà bạn thấy. Nếu bạn ăn mặc gọn gàng và làm việc 
trong nông trại, trồng lúa trồng rau, bạn đang làm tất cả những gì được 
kỳ vọng nơi bạn trên cõi đời này, và cái vô lượng sẽ được chứng 


1472 


nghiệm nơi bạn. Đây là sự hài lòng thật sự của bạn. Tuy nhiên, theo 
thiển sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập I, sự hài lòng vì biếng 
nhác hoặc vì không muốn bận tâm là thái độ đáng ghê tởm nhất. 
Không có chút gì gọi là Thiển trong đó cả, mà chỉ là sự uể oải và vô tri 
giác thôi. Sự chiến đấu phải được dấy lên với tất cả sự tinh tấn và 
hùng lực. Nếu không như vậy, bất cứ thứ yên tịnh nào có được cũng 
đều là giả tạo, và không có cơ sở sâu sắc; chỉ cần gặp phải một cơn 
bão đầu tiên là nó đã nghiền nát. Thiển nhấn mạnh ở chỗ này. Chắc 
chắn đảm lực tinh thần được tìm thấy trong Thiền, ngoài phần hưng 
khởi thần bí, vốn được rèn luyện từ sự chiến đấu trong đời với tất cả ý 
chí bình sanh và tinh thần vô úy. Vì vậy, Thiển có thể được xem như là 
một kỹ luật nhằm xây dựng lại tánh khí. Cuộc sống đời thường của 
chúng ta chỉ chạm ngoài rìa của cá thể, chứ không gây được một sức 
chấn động nào đến những phần sâu thẳm trong tâm. Ngay cả lúc đạo 
tâm được đánh thức đi nữa thì hầu hết chúng ta vẫn chỉ đi lướt qua như 
thể để khỏi lưu lại một dấu tích nào về một cuộc chiến đấu khốc liệt 
trong tâm. Vì thế mà chúng ta được tạo nên để sống trên sự giả dối của 
sự vật. Chúng ta có thể thông minh, sáng sủa, và tất cả những thứ đó, 
nhưng tất cả những gì chúng ta tạo ra đều thiếu sự thâm sâu, chân thật, 
và không kêu gọi đến chút thâm tình nào cả. Có nhiều người lại hoàn 
toàn bất lực, không làm ra được gì hết, ngoại trừ những mánh khóe vụn 
vặt, hoặc sự bắt chuớc tố giác cá tính nông nổi và thiếu sự chứng 
nghiệm tâm linh. Trong khi trước hết Thiển là một tôn giáo, nhưng 
cũng là một nghệ thuật rèn luyện tánh khí. Nói đúng ra, chính sự 
chứng nghiệm sâu sắc phát khởi một sự chuyển hóa trong cơ cấu tâm 
linh của một cá thể. 


1.025. Không Pháp Là Đạo! 

Một hôm Thiển sư Giáp Sơn Thiện Hội (805-881) thượng đường 
dạy chúng: “Từ có Tổ đến đây người ta hiểu lầm, nối nhau đến nay 
đều lấy lời Phật, Tổ làm mô phạm dạy người. Như thế, trở thành kẻ 
cuồng hay người vô trí rỗi còn gì. Kia chỉ bày tổ cho các ngươi 'Không 
pháp vốn là đạo, đạo không một pháp; không Phật có thể thành, không 
đạo có thể đắc, không pháp có thể xả." Cho nên nói “Trước mắt không 
pháp. ý tại trước mắt.' (mục tiền vô pháp, ý tại mục tiền). Kia chẳng 
phải là pháp trước mắt. Nếu nhằm bên Phật, Tổ mà học, người nầy 
chưa có mắt tự tại, vẫn là thức tánh sanh tử mênh mang không có phần 


1473 


tự do. Ngàn muôn dậm tìm thiện tri thức, cốt có cái thấy chơn chánh 
hằng thoát khỏi hư dối, định lấy cái sanh tử trước mắt xem là thật có 
hay thật không? Nếu có người định được lẽ này, hứa nhận ông sẽ giải 
thoát. Người thượng căn ngay lời nói liền rõ đạo; kẻ căn khí bậc trung, 
bậc hạ chạy lăng xăng như sóng bủa. Sao chẳng nhằm trong sanh tử 
mà an định? Sẽ nhận lấy chỗ nào? Lại nghi Phật nghi Tổ thế cái sanh 
tử cho ông được sao? Người trí sẽ cười ông. Nghe kệ đây: 
“Lao trì sanh tử pháp 

Duy hướng Phật biên cầu. 

Mục tiền mê chánh lý 

Bác hỏa mích phù âu.” 

(Nhọc gìn pháp sanh tử. Chỉ nhằm bên Phật cầu. Trước mắt lầm lý 
chánh. Trong lửa bọt có đâu). Trước khi thị tịch, sư gọi Tăng chúng lại 
bảo: “Ta đã nói pháp trong nhiều năm. Mỗi người các ngươi phải nên 
tự biết mình. Bây giờ ta không còn gì nữa, đã đến lúc ta đi đây. Giữ 
lấy pháp như lúc ta còn vậy.” Nói xong sư thị tịch. 


1.026. Không Sanh Không Tử 

Từ này có nghĩa là “không sanh cũng không tử,” hoặc “không đi 
không đến.” Từ “đi” diễn tả ý niệm về các sự vật biến mất đi trong khi 
“đến” chỉ ý niệm về các sự vật xuất hiện. Toàn thể từ ngữ này có 
nghĩa là "Tất cả các sự vật có vẻ như đang thay đổi, nhưng chúng xuất 
hiện dễ mang vẻ như thế theo quan điểm hiện tượng và tương đối." 
Theo Thiển sư Đạo Nguyên trong quyển Chánh Pháp Nhãn Tạng, 
chương "Hiện Thành Công Án", củi cháy thành tro sẽ không trở lại 
thành củi lần nữa. Nhưng đừng cho là tro có sau và củi có trước. Chúng 
ta phải biết rằng củi ở trong trạng thái của củi, dầu nói củi có trước và 
tro có sau thì ranh giới của trạng thái giữa củi và tro độc lập với nhau. 
Tro ở trong trạng thái của tro và dầu nói tro có sau và củi có trước thì 
ranh giới của trạng thái giữa tro và củi độc lập với nhau. Cũng giống 
như củi không trở lại thành củi nữa sau khi đã cháy thành tro, con 
người sau khi chết sẽ không sống lại nữa. Mặc dầu vậy, đừng nghĩ 
rằng tro là tương lai và củi là quá khứ. Phải hiểu rằng khúc củi trụ 
trong biểu thị có tính hiện tượng của khúc củi bao gồm toàn bộ quá 
khứ và tương lai, và độc lập với quá khứ và tương lai. Tro tỔn tại trong 
trong biểu thị có tính hiện tượng của tro, bao gồm toàn bộ tương lai và 
quá khứ. Giống như khúc củi không trở lại thành khúc củi một khi đã 


1474 


biến thành tro, bạn không trở lại cuộc sống sau khi đã chết. Như thế, 
có một cách minh định trong Phật pháp để phủ nhận rằng cuộc sống trở 
thành cái chết. Trong nhãn quan đó, sinh được hiểu như vô sinh. Chính 
đó là một lời giáo huấn không lay chuyển trong bài giảng của đức Phật 
khẳng định rằng cái chết không trở thành cuộc sống. Như thế, tử được 
hiểu như là vô tử. Sanh tự nó là một biểu thị đây đủ. Tử tự nó cũng là 
một biểu thị đầy đủ. Sanh và tử cũng giống như mùa đông và mùa 
xuân. Bạn không gọi mùa đông là khởi đầu của mùa xuân, và cũng 
không gọi mùa hè là kết thúc của mùa xuân." Như vậy, Phật pháp 
khẳng định sống không chuyển thành chết; vì lý do này, sinh được gọi 
là bất sinh. Phật pháp cũng khẳng định chết không trở thành sống; do 
vậy, tử được gọi là bất tử. Sinh là giai đoạn của chính nó (tạm thời). Tử 
cũng là giai đoạn của chính nó, cũng tạm thời. Thí dụ như mùa xuân và 
mùa đông. Chúng ta không nên nghĩ rằng mùa đông chuyển thành mùa 
xuân, cũng không cho rằng mùa xuân chuyển thành mùa hạ. Vậy thì ai 
đang chết đây? Chúng ta đang nói về loại chết nào? Củi khô một khi 
cùng cháy thì sẽ biến thành tro. Ở đây Thiền sư Đạo Nguyên không 
nói là không có chết, cũng không nói là cái chết không tổn tại. Ngài 
chỉ nói sinh không thể biến thành tử. Tử có sinh mệnh của tử, sinh có 
sinh mệnh của sinh, có trước có sau. Chúng ta sinh ra, sống còn thì hiển 
nhiên là có trước có sau; tuy nhiên sinh thì không thể biến thành tử, tử 
cũng không thể biến thành sinh, giống như tro không thể biến thành 
củi. Bạn có thể tự hỏi về thuyết tái sinh. Chúng ta không chối bỏ 
thuyết tái sinh. Theo luật nhân quả nghiệp báo, bất cứ thứ gì sẽ xảy ra, 
đang xảy ra đều theo qui luật này. Thế nhưng, dầu sinh thế nào cũng 
không trở thành tử, tử không trở thành sinh. Không sinh không tử. 
Chúng ta phải hiểu như thế nào về sinh tử như vậy? Cũng theo Thiền 
sư Đạo Nguyên trong quyển Chánh Pháp Nhãn Tạng, chương Sanh Tử, 
có ba loại hiểu biết khác nhau về sinh tử: một là sinh tử phân chia, hai 
là sinh tử biến đối, và ba là sinh tử trong từng sát na. Thông thường 
chúng đều cho rằng sinh và tử tách rời nhau. Chúng ta có mười, hai 
mươi, bốn mươi, năm mươi, hoặc sáu mươi năm, có người sống thọ, có 
người chết non, nhưng cuối cùng đều chết. Có người cho rằng sinh tử là 
một loại biến đổi, vì có thực chứng một sự giác ngộ nào đó, cho nên 
sinh mệnh sống lại. Nhưng cuộc sống thực tế nhất là loại sinh tử trong 
từng sát na. Chúng ta sinh ra và chết đi đến sáu tỷ năm trăm triệu lần 
trong hai mươi bốn giờ. Càng sáng tổ điều này chừng nào thì cuộc sống 


1475 


của chúng ta càng trổ nên chân thật chừng ấy. Chúng ta rất hạnh phúc 
để có được cuộc sống mới trong từng sát na! Cái sinh tử mà chúng ta 
đang đối mặt mọi lúc là sinh mệnh Phật. Sinh tử mà chúng ta đang đối 
mặt mọi lúc không chỉ là sinh tử của chúng ta, mà còn là sinh tử của 
những người thân, bằng hữu, và ngay cả người lạ. Hành giả tu Thiển 
chúng ta nên tu tập cái sinh mệnh từng sát na cho thật giống với sinh 
mệnh mà đức Phật đã từng tu tập! 


1.027. Không Sanh Tử Quanh Quan Sơn! 

Công án mà Quan Sơn giao cho đệ tử thường là: “Không sanh tử 
quanh Quan Sơn.” Một hôm, Quan Sơn thấy một vị Tăng đi đến liền 
mắng. Vị Tăng nói: “Con đi cả một đoạn đường dài tới đây gặp thầy vì 
Đại Sự Sanh Tử. Tại sao thầy lại mắng con?” Thiển sư Quan Sơn Huệ 
Huyền vừa hét vừa đánh vị Tăng: “Đi mau, chẳng có sanh tử gì ở chỗ 
của lão Tăng!” Phong cách giảng dạy của ông cũng giống với phong 
cách của các Thiền sư Trung Hoa đời nhà Đường; ông xử dụng gậy và 
tiếng hét một cách tự tại. Không có nhiều đệ tử kham nổi những 
nghiêm khắc trong sự giáo huấn của ông, và thường có nhiều người bỏ 
đi. Nhưng những ai ở lại đều trở thành nền tẳng của một trong những 
dòng mạnh mẽ nhất trong Thiển Lâm Tế Nhật Bản. Và trong số những 
người ở lại với Quan Sơn là vị hoàng đế sống đời khép kín Hanazono. 


1.028. Không Sát Sanh 

Không sát sanh là không giết hại vì lòng từ bi mẫn chúng. Đây là 
giới luật đầu tiên dành cho cả xuất gia lẫn tại gia, không sát sanh bao 
gồm không giết, không bảo người giết, không hoan hỷ khi thấy giết, 
không nghĩ đến giết hại bất cứ lúc nào, không tự vận, không tán thán 
sự giết hay sự chết. Không sát sanh cũng bao gồm không giết hại thú 
vật. Không sát sanh cũng bao gồm không giết thú làm thịt, vì làm như 
vậy, chúng ta chẳng những cắt ngắn đời sống mà còn gây đau đớn và 
khổ sở cho chúng nữa. Một hôm, thiển sư Nga Sơn Thiểu Thạc dạy các 
đệ tử: “Không sát sanh là không giết hại vì lòng từ bi mẫn chúng. Đây 
là giới luật đầu tiên dành cho cả xuất gia lẫn tại gia, không sát sanh 
bao gồm không giết, không bảo người giết, không hoan hỷ khi thấy 
giết, không nghĩ đến giết hại bất cứ lúc nào, không tự vận, không tán 
thán sự giết hay sự chết. Không sát sanh cũng bao gồm không giết hại 
thú vật. Không sát sanh cũng bao gồm không giết thú làm thịt, vì làm 


1476 


như vậy, chúng ta chẳng những cắt ngắn đời sống mà còn gây đau đớn 
và khổ sở cho chúng nữa. Mấy ông nên luôn nhớ rằng những ai phản 
đối sự giết hại và mong muốn bảo vệ sự sống cho tất cả những sinh 
linh đều là đúng đắn. Những ai biết bảo vệ ngay cả động vật và côn 
trùng là điều rất tốt. Nhưng còn những người hoang phí thời gian, 
nhưng người phá hoại tài sản và những kẻ phá hoại kinh tế chính trị thì 
sao? Chúng ta không nên bổ qua những kẻ này! Hơn thế nữa, còn kẻ 
thuyết giảng giáo pháp mà không có sự giác ngộ thì sao? Hắn là kẻ 
đang giết hại Đạo Phật!” 

Theo Thiển sư Philip Kapleau trong Giác Ngộ Thiển: "Thỉnh 
thoảng bạn thấy có người đập nát con muỗi vừa mới chích họ. Điều 
này nhắc cho tôi nhớ lại câu nói cỗ võ trong Thánh Kinh: 'Mắt đổi mắt, 
răng đổi răng.' Những người đó vẫn cho rằng đạo đức của kinh Cựu 
Ước là lỗi thời vì khắt khe quá, không ngần ngại giết chết con muỗi chỉ 
vì cái tội đã chích họ. Như thế chắc chắn là một sự trao đối bất công 
đến dường nào! Lời cỗ võ của Thánh Kinh có lẽ có cùng quan điểm 
với giới luật thứ nhất của Phật giáo, nhiều hơn chúng ta suy nghĩ. Điều 
này có nghĩa là dầu đau buồn hay nóng giận, người ta cần phải thận 
trọng và đúng mực, đừng vượt quá mức mắt đối mắt, răng đổi răng. 
Đó là một cách kểm chế bạo lực, không phải cổ súy bạo lực. Vậy mà 
ngày nay, chúng ta thản nhiên giết các loài côn trùng, hoặc các con vật 
nhỏ bé khác, như con sóc, đơn giản chỉ vì chúng quấy rây chúng ta! 
Như chúng ta biết, cuộc sống không phải là bất khả xâm phạm. Một 
thứ gì đó thường chết đi để cho một thứ khác sống. Nhưng trong trường 
hợp cần phải lấy đi một mạng sống vì lý do cao cả và biết ăn năn, 
nghiệp báo có thể nhẹ bớt đi. Càng tu tập Thiển uyên thâm, bạn càng 
cảm thấy gần gủi với mọi hình thức của cuộc sống: khi một con muỗi 
đậu lên bàn tay bạn, hãy nhẹ nhàng thổi nó bay đi, và bạn cũng làm 
như thế đối với con kiến hay những loại côn trùng khác. Bạn sẽ không 
giết chúng nữa." Helen Tworkov viết trong quyển 'Thiển Trên Đất 
Mỹ': "Viết về giới răn thứ nhất: 'Không sát sanh' Robert Aitken kể 
rằng 'Có người hỏi Alan Watts tại sao ông ta ăn chay? Ông ta nói: vì lũ 
bò kêu to hơn củ cà rốt. Câu trả lời này có thể dùng như một câu chỉ 
đạo. Nhiều người không ăn thịt đỏ, nhiều người không uống sữa. Nhiều 
người khác ăn những gì người ta dọn lên bàn, nhưng hạn chế mua 
những thực phẩm động vật... Một cách tổng quát, Robert Aitken giữ 


1477 


một chế độ ăn chay nhưng nói rằng nếu được mời dự một bữa ăn tối có 
thịt, ông vẫn ăn vì 'con bò đã chết còn bà chủ nhà thì vẫn còn sống." 


1.029. Không Tâm Chấp 

Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo, để chứng ngộ Nhất Thiết Không, người ta phải lìa bỏ ba sự chấp 
thủ. Một trong ba loại chấp thủ này là Chấp thủ vào Không Tâm. Khi 
chúng ta chứng ngộ không tánh của Ngã và Pháp, chúng ta tưởng 
chừng đã có thể đạt được Nhất Thiết Không; kỳ thật, chúng ta vẫn còn 
có ý thức về Không chẳng khác gì như có một sự thể nào đó đang hiện 
hữu. Không tâm nầy có thể xóa bỏ khi người ta đi vào Diệt Tận Định 
(Nirodha-samapatti) hay vào Niết Bàn viên mãn. Diệt tận Định, như ở 
nơi vị A La Hán, là một trạng thái trong đó tất cả những tham dục đều 
bị xả ly; và Niết Bàn viên mãn, như ở trường hợp của Đức Phật, là 
trạng thái trong đó tất cả những điều kiện của sự sống, tâm và vật, đều 
bị diệt tận bằng sự giác ngộ, giống như bóng tối bị tiêu diệt bởi ánh 
sáng; bởi vì Đức Phật đã đạt đến trạng thái Niết Bàn viên mãn, nơi 
đây không còn những phẩm tánh phân biệt, và siêu viêu việt cả “Tứ 
Cú.” 


1.030. Không Tận Hữu Vì Không Trụ Vô Vĩ 

Theo Kinh Duy Ma Cật, phẩm mười một, Bồ Tát Hạnh, Phật bảo 
các Bồ Tát rằng: “Có pháp môn “Tận, Vô Tận Giải Thoát các ông nên 
học. Sao gọi là Tận? Nghĩa là pháp hữu vi. Sao gọi là Vô Tận? Nghĩa 
là pháp vô vi. Như Bồ Tát thời không tận hữu vi, cũng không trụ vô 
vi.” Lại vì đủ các phước đức mà không trụ vô vi; vì đủ cả trí tuệ mà 
không tận hữu vi; vĩ đại từ bi mà không trụ vô vi; vì mãn bốn nguyện 
mà không tận hữu vi; vì nhóm thuốc pháp mà không tận hữu vi; vì tùy 
bệnh cho thuốc mà không tận hữu vi; vì biết bệnh chúng sanh mà 
không trụ vô vi; vì dứt trừ bệnh chúng sanh mà không tận hữu vị. Các 
Bồ Tát chánh sĩ tu tập pháp nầy thời không tận hữu vi, không trụ vô vi, 
đó gọi là pháp môn Tận, Vô Tận Giải Thoát mà các ông cần phải học. 
Sao gọi là Không Tận Hữu Vi? Nghĩa là không lhìa đại từ, không bỏ đại 
bi, sâu phát tâm câu nhứt thiết trí mà không khinh bỏ, giáo hóa chúng 
sanh quyết không nhàm chán; đối pháp tứ nhiếp thường nghĩ làm theo , 
giữ gìn chánh pháp không tiếc thân mạng, làm các việc lành không hề 
nhàm mỏi, chí thường để nơi phương tiện hồi hướng, cầu pháp không 


1478 


biếng trễ, nói pháp không lẫn tiếc, siêng cúng dường chư Phật, cố vào 
trong sanh tử mà không sợ sệt, đối việc vinh nhục lòng không lo không 
mừng, không khinh người chưa học, kỉnh người học như Phật, người bị 
phiền não làm cho phát niệm chánh, cái vui xa lìa không cho là quý, 
không đắm việc vui của mình mà mừng việc vui của người, Ở trong 
thiển định tưởng như địa ngục, ở trong sanh tử tưởng như vườn nhà, 
thấy người đến cầu pháp tưởng như thầy lành, bỏ tất cả vật sở hữu 
tưởng đủ nhứt thiết trí, thấy người phá giới tâm nghĩ cứu giúp, các pháp 
Ba La Mật tưởng là cha mẹ, các pháp đạo phẩm tưởng là quyến thuộc, 
làm việc lành không có hạn lượng, đem các việc nghiêm sức ở các cõi 
Tịnh Độ trau dồi cõi Phật của mình, thực hành bố thí vô hạn, đầy đủ 
tướng tốt, trừ tất cả điều xấu, trong sạch thân khẩu ý, nhiều số kiếp 
sanh tử mà lòng vẫn mạnh mẽ, nghe các Đức Phật quyết chí không 
mỗi, dùng gươm trí tuệ phá giặc phiển não, ra khỏi ấm giới nhập, gánh 
vác chúng sanh để được hoàn toàn giải thoát, dùng sức đại tinh tấn phá 
dẹp ma quân, thường cầu vô niệm, thực tướng trí huệ, thực hành ít 
muốn biết đủ mà chẳng bỏ việc đời, không sái oai nghi mà thuận theo 
thế tục, khởi tuệ thần thông dẫn dắt chúng sanh, đặng niệm tổng trì đã 
nghe thời không quên, khéo biết căn cơ dứt lòng nghi của chúng sanh, 
dùng nhạo thuyết biện tài diễn nói pháp vô ngại, thanh tịnh mười 
nghiệp lành hưởng thọ phước trời người, tu bốn món vô lượng mở 
đường Phạm Thiên, khuyến thỉnh nói pháp, tùy hỷ ngợi khen điều 
lành, đặng tiếng tốt của Phật, thân khẩu ý trọn lành, đặng oai nghi của 
Phật, công phu tu tập pháp lành sâu dầy càng tiến nhiều lên, đem 
pháp Đại thừa giáo hóa thành tựu Bồ Tát Tăng, lòng không buông 
lung, không mất các điều lành. Làm các pháp như thế gọi là Bồ Tát 
không tận hữu vi. Sao gọi là không trụ vô vi? Nghĩa là tu học môn 
Không; không lấy không làm chỗ tu chứng; tu học môn vô tướng, vô 
tác, không lấy vô tướng, vô tác làm chỗ tu chứng; tu học pháp Vô Sanh 
không lấy Vô Sanh làm chỗ tu chứng; quán Vô Thường mà không 
nhàm việc lành (lợi hành); quán Thế Gian Khổ mà không ghét sanh tử; 
quán Vô Ngã mà dạy dỗ người không nhàm mỏi; quán Tịch Diệt mà 
không tịch diệt hẳn; quán xa lìa (buông bỏ) mà thân tâm tu các pháp 
lành; quán Không Chỗ Về (không quy túc) mà vẫn về theo pháp lành; 
quán Vô Sanh mà dùng pháp sanh (nương theo hữu sanh) để gánh vác 
tất cả; quán Vô Lậu mà không đoạn các lậu; quán không chỗ làm (vô 
hành) mà dùng việc làm (hành động) để giáo hóa chúng sanh; quán 


1479 


Không Vô mà không bỏ đại bi; quán Chánh Pháp VỊ (chỗ chứng) mà 
không theo Tiểu thừa; quán các pháp hư vọng, không bền chắc, không 
nhân, không chủ, không tướng, bổn nguyện chưa mãn mà không bỏ 
phước đức thiền định trí tuệ. Tu các pháp như thế gọi là Bồ Tát không 
trụ vô vi. Lại vì đủ các phước đức mà không trụ vô vi; vì đủ cả trí tuệ 
mà không tận hữu vi; vĩ đại từ bi mà không trụ vô vi; vì mãn bổn 
nguyện mà không tận hữu vi; vì nhóm thuốc pháp mà không tận hữu 
vi; vì tùy bệnh cho thuốc mà không tận hữu vi; vì biết bệnh chúng sanh 
mà không trụ vô vi; vì dứt trừ bệnh chúng sanh mà không tận hữu vi. 
Các Bồ Tát chánh sĩ tu tập pháp nầy thời không tận hữu vi, không trụ 
vô vi, đó gọi là pháp môn Tận, Vô Tận Giải Thoát mà các ông cần 
phải học.” 


1.031. Không Thấy Cả Trước Lẫn Sau Sắc! 

Theo Truyền Đăng Lục, quyển XVII, Khâm Sơn Văn Thúy đến 
học với Động Sơn và đạt ngộ. Ông trở thành pháp tự của Động Sơn. 
Vào năm 27 tuổi Sư đến trụ ở núi Khâm, trước hội chúng, Sư đạt đại 
ngộ. Đoạn Sư thuật lại cho chúng hội nghe lúc ban sơ tham yết Động 
Sơn: "Động Sơn hỏi: 'Từ đâu tới? Lão Tăng đáp: 'Ở núi Đại Từ đến. 
Động Sơn hỏi: 'Có thấy Đại Từ chăng?' Lão Tăng đáp: 'Thấy.' Động 
Sơn hỏi: 'Thấy trước sắc hay thấy sau sắc?' Lão Tăng nói: 'Không thấy 
trước sau. Động Sơn 1m lặng." Đoạn Khâm Sơn nói với chúng hội: 
"Lão Tăng rời Động Sơn quá sớm nên không hiểu hết ý của ngài." 


1.032. Không Thấy Trái Phải 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển IX, Thường Quan Ngũ 
Phong là tên của một vị thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ VI và thứ 
IX; đệ tử và người nối pháp của Bách Trượng Hoài Hải. Một hôm, 
Thường Quan hỏi một vị Tăng: "Ông từ đâu tới?" Vị Tăng đáp: "Từ 
trong làng tới." Thường Quan hỏi một vị Tăng khác: "Ông có thấy bò 
không?" Vị Tăng đáp: "Thấy." Thường Quan nói: "Ông thấy sừng trái 
hay sừng phải?" Vị Tăng không lời đối đáp. Thường Quan nói dùm cho 
vị Tăng: "Không thấy trái phải." (Về sau này Ngưỡng Sơn nói: "Ông 
có còn thấy trái phải không?"). 


1480 


1.033. Không Thiên Đường Không Địa Ngục 

Cảnh Sơn Quốc Nhất, tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào thế 
kỷ thứ IX. Một hôm, có một cư sĩ hỏi Thiền sư Quốc Nhất Cảnh Sơn: 
"Bạch Hòa Thượng, có thiên đường không?" Quốc Nhất đáp: "Không." 
Cư sĩ lại hồi: "Bạch Hòa Thượng, có địa ngục không?" Quốc Nhất đáp: 
"Không." Cư sĩ lại hỏi: "Bạch Hòa Thượng, có tội không?" Quốc Nhất 
đáp: "Không." Cư sĩ lại hỏi: "Bạch Hòa Thượng, có phước không?" 
Quốc Nhất đáp: "Không." Với câu hỏi nào Quốc Nhất cũng trả lời 
"Không". Sau này vị cư sĩ tìm đến Thiền sư Trí Tạng Tây Đường, đệ tử 
của Mã Tổ Đạo Nhất, và cũng hỏi bao nhiêu câu hỏi đó. Cư sĩ hỏi 
Thiển sư Trí Tạng Tây Đường: "Bạch Hòa Thượng, có thiên đường 
không?" Trí Tạng đáp: "Có." Cư sĩ lại hỏi: "Bạch Hòa Thượng, có địa 
ngục không?" Trí Tạng đáp: "Có." Cư sĩ lại hỏi: "Bạch Hòa Thượng, có 
phước không?" Trí Tạng đáp: "Có." Trí Tạng đáp: "Có." Với bao nhiêu 
câu hỏi đó, hai vị Thiển sư nổi tiếng, một vị bảo không, một vị bảo có, 
vị cư sĩ hoang mang nên hỏi tiếp ngài Trí Tạng: "Bạch Hòa Thượng, 
Hòa Thượng nói như vậy có đúng chưa?" Trí Tạng hỏi: "Trước khi ông 
đến đây ông đã hỏi ai rồi?" Cư sĩ đáp: "Dạ, con đã hỏi Hòa Thượng 
Cảnh Sơn." Trí Tạng hỏi: "Thế Hòa Thượng Cảnh Sơn nói với ông thế 
nào?" Cư sĩ đáp: "Con hỏi câu nào Hòa Thượng Cảnh Sơn cũng nói 
không. Tại sao con hỏi ngài câu nào ngài cũng trả lời có hết?" Trí 
Tạng hỏi lại: "Hòa Thượng Cảnh Sơn có vợ không?" Cư sĩ đáp: "Dạ 
không." Trí Tạng hỏi lại: "Ông có vợ không?" Cư sĩ đáp: "Dạ có." Trí 
Tạng nói: "Hòa Thượng Cảnh Sơn không có vợ nên cái gì ngài cũng 
nói không. Ông có vợ nên ta nói cái gì cũng có." Qua câu chuyện trên, 
chúng ta thấy câu trả lời có hay không là tùy người hỏi. Nếu một bể 
nói không, đó là chấp không. Còn nếu biết tùy người nói có, tuỳ người 
nói không, thì không phải là chấp không. Hòa Thượng Cảnh Sơn liễu 
tri nên ngài nói tất cả là không, ông cư sĩ chưa liễu tri nên ngài Trí 
Tạng phải nói với ông là có. Như vậy, sở dĩ chúng ta thấy các Thiền sư 
nói chuyện khó hiểu là vì tùy nơi người chấp mà trả lời. 


1.034. Không Thiện Không Ác, Dút Thấy Nghe, Tâm Không 
Dính Mắc 
Trước khi thị tịch, Lục Tổ Huệ Năng triệu tập tứ chúng lại rồi bảo 
rằng: “Các ông ở lại an vui, sau khi tôi diệt độ, chớ làm theo thế gian 
khóc lóc như mưa, nhận lễ vật điếu tang, thân mặc hiếu phục, chẳng 


1481 


phải là đệ tử của tôi, cũng không phải là chánh pháp. Chỉ biết tự bổn 
tâm, thấy tự bổn tánh, không động không tịnh, không sanh không diệt, 
không đi không lại, không phải không quấy, không trụ không vãng, e 
các ông trong tâm mê, không hiểu ý tôi, nay lại dặn dò các ông khiến 
các ông thấy tánh. Sau khi tôi diệt độ, y theo đây tu hành, như ngày tôi 
còn sống, nếu trái lời tôi dạy, giả sử tôi còn ở đời, cũng không có lợi 
ích gì. Tổ lại nói kệ rằng: 
“Ngơ ngơ không tu thiện, 
Ngáo ngáo không làm ác, 
Lặng lẽ dứt thấy nghe, 
Thênh thang tâm không dính.” 


1.035. Không 'Tôi,' Không Thế Giới, Không Tâm, Không Thân! 

Trong quyển Thiền Tâm, Sơ Tâm, Thiển sư Linh Mộc Tuấn Long 
nói rằng: "Khi chúng ta tọa thiển, cái tâm luôn đi theo hơi thở của 
chúng ta. Khi chúng ta hít vào, không khí thâm nhập vào thế giới bên 
trong. Khi chúng ta thở ra, không khí thoát ra thế giới bên ngoài. Thế 
giới bên trong vốn vô hạn, và thế giới bên ngoài cũng vô hạn. Chúng 
ta nói thế giới bên trong' hoặc thế giới bên ngoài,' nhưng thật ra, chỉ 
có một thế giới trọn vẹn. Trong cái thế giới vô hạn ấy, cuống họng 
chúng ta vận hành như một cánh cửa mở ra được cả hai phía. Không 
khí lọt vào và thoát ra giống như ai đó bước vào, bước ra, qua một 
cánh cửa tự động đó. Nếu bạn nghĩ 'Tôi thở,' cái tôi' ấy là thừa. Không 
có 'bạn' để nói 'tôi' được. Cái mà chúng ta gọi là 'tôi' là một cái cửa tự 
động đang mở ra, khép lại theo nhịp hít vào hoặc thở ra. Nó mở ra, 
khép lại, thế thôi. Khi tâm thanh tịnh và bình yên đủ để theo dõi 
chuyển động đó, chẳng còn gì nữa: không ttôi,' không thế giới, không 
tâm, không thân, chỉ còn một cái cửa tự động." 


1.036. Không Xa Quả Vị Phật! 

Một hôm, vó một vị sinh viên đại học đến thăm viếng Thiển Sư 
Nga Sơn và hỏi: “Thầy đã bao giờ đọc kinh thánh của đạo Thiên Chúa 
chưa?” Thiển sư Nga Sơn đáp: “Chưa đọc, đọc cho ta nghe xem.” 
Người sinh viên mở quyển Thánh kinh ra và đọc một phần trong 
chương Matthew: “Và tại sao anh em phải lo lắng về áo mặc? Hãy suy 
xét việc như những hoa huệ ngài đồng cỏ mọc lên như thế nào. Chúng 
không làm lụng cực nhọc, cũng không kéo sợi. Tuy là như vậy, thầy 


1482 


báo cho các anh em biết rằng ngay cả vua Solomon dầu vinh hoa tột 
bậc cũng không ăn mặc đẹp được cũng không ăn mặc đẹp được như 
một trong các bông hoa ấy... Vậy nên đừng lo lắng về ngày mai, vì 
ngày mai hãy để ngày mai hãy để ngày mai lo..” Thiền Sư Nga Sơn 
nói: “Ai nói ra được những lời ấy, lão Tăng cho đó là một người giác 
ngộ.” Người sinh viên đọc tiếp: “...Anh em cứ xin thì sẽ được cho, cứ 
tìm sẽ thấy, cứ gõ cửa thì cửa sẽ mở ra cho...” Thiến Sư Nga San nhận 
xét tiếp: “Tuyệt lắm! Ai đã nói ra được điều này thật không còn xa 
Phật quả.” 


1.037. Không Xử Dụng Những Luận Chứng Thuần Lý Của 
Triết Gia 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển IX, có những trường hợp 
Qui Sơn lấy một vật gần đó để trả lời câu hỏi vì khi được hỏi thì có thể 
ngài đang làm một công việc, hay đang nhìn ra cửa sổ, hay đang lặng 
lẽ ngồi tư duy, và rồi giải đáp của ngài có thể nhắc đến những vật như 
thế có liên hệ đến việc làm của ngài lúc bấy giờ. Vì vậy, ngài có thể 
nói bất cứ điều gì, bằng những cơ duyên như thế, cái đó không phải là 
một lối đoán ngôn trừu tượng đặt vào một vật được lựa chọn tùy ý để 
thuyết minh quan điểm của mình. Thí dụ như Ngưỡng Sơn hỏi, và Qui 
Sơn đáp: "Cái lỗổng đèn đẹp quá ha!" Có lẽ lúc bấy giờ ngài đang nhìn 
cái lồng đèn, hay lỗng đèn ở gần họ nhất nên ngài coi là ứng cơ nhất 
đáng được dùng cho mục đích trước mắt. Trường hợp khác, cùng câu 
hỏi nhưng không cùng câu trả lời, tất nhiên ngài thấy nên khai thị 
Thiền theo cách khác thích hợp hơn. Đây là chỗ Thiển khác với những 
luận chứng thuần lý của triết gia. 


1.038. Khổng Tử Muốn Nói Gì Qua Cái “Minh Đức ”? 

Khi Bàn Khuê (1622-1693) lên mười tuổi, ông bị đánh động bởi 
một đoạn văn trong sách Đại Học của Khổng giáo, đoạn văn nói: “Đại 
Trí chiếu sáng minh đức.” Bàn Khuê hỏi thầy mình là Khổng Tử muốn 
nói øì qua cái “minh đức.” Vị thầy viện dẫn chú giải truyền thống trong 
đoạn văn, trả lời rằng “minh đức” ám chỉ “bẩm tánh thiện nơi con 
người.” Bàn Khuê vẫn khăng khăng hỏi: “Bẩm tánh là cái gì?” Vị thầy 
nói: “Nó là cái tánh căn bản của con.” Bàn Khuê tiếp tục hỏi: “Nhưng 
mà nó có nghĩa gì? Nó chỉ cái gì? Lầm sao con có thể biết được cái 
tánh căn bản của mình?” Vị thầy thừa nhận là mình không có câu trả 


1483 


lời cho câu hỏi này. Câu hỏi ở trong Bàn Khuê, và với ông, nó trở 
thành một thứ “đại nghi” có thể đưa hành giả tới chỗ giác ngộ. Nhân 
cơ hội những vị du Tăng đi ngang qua làng, cậu bé Bàn Khuê bèn hỏi 
họ xem nếu họ có thể làm rõ được vấn đề “minh đức” và cái tánh căn 
bản của con người hay không. Những vị Tăng bảo Bàn Khuê rằng nếu 
cậu thành khẩn, cậu có thể tìm một vị thây và vị ấy có thể hướng dẫn 
cậu về Phật Pháp. Bàn Khuê mất quá nhiều thì giờ cho sự tìm kiếm 
này nên cậu bỏ bê việc học. Cuối cùng anh cậu là Masaysu cảm thấy 
phải dùng biện pháp thật mạnh là đẩy cậu bé ra khỏi nhà, mặc dầu lúc 
đó cậu mới có mười một tuổi. 


1.039. Khuếch Nhiên Vô Thánh 

Câu chuyện về công Án Rỗng thênh không Thánh của Tổ Bồ Để 
Đạt Ma. Tổ Bồ Để Đạt Ma xuất hiện trong thí dụ thứ nhất của Bích 
Nham Lục. Chúng ta có thể biết thêm về tâm của ngài và về đệ nhất 
nghĩa đế qua thí dụ nầy của ngài. Theo John Snelling trong quyển Phật 
Giáo Chỉ Nam, trong những bức tranh Thiển, người ta thường vẽ Bồ Đề 
Đạt Ma, Sơ Tổ Thiển Tông Trung Hoa với khuôn mặt u ám và dữ dần 
và đôi mắt ốc nhổi to tướng. Truyền thuyết kể rằng Sơ Tổ đã cắt ha 
đôi mí mắt để luôn luôn tỉnh và thức. Theo Bích Nham Lục, tắc l1, 
theo Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Thánh Đế Đệ Nhứt Nghĩa có nghĩa là chân đế 
và tục đế không hai. Qua chân đế chúng ta hiểu được cái phi hữu; và 
qua tục đế chúng ta hiểu được cái phi vô. Đây chính là chỗ cực diệu 
cùng huyền của giáo lý nhà Phật. Bên cạnh đó, qua cuộc đối thoại với 
Võ Đế, ta thấy rõ rằng cốt lõi chủ thuyết của Tổ Bồ Đề Đạt Ma là triết 
lý “Không Tánh” (sunyata), mà cái không thì không thể nào chứng 
minh được. Do đó, Bồ Đề Đạt Ma cũng đã đối đáp dưới hình thức phủ 
định. Khi nói về ảnh hưởng của đạo Phật trên đời sống và nền văn hóa 
của người Trung Hoa, chúng ta không thể không nói đến khuynh hướng 
bí hiểm nầy của triết lý Bồ Đề Đạt Ma, vì rõ ràng là khuynh hướng 
nầy đã tác động nhiều trên sự hình thành tính thần Phật giáo Trung 
Hoa, và từ đó xuất hiện Phật giáo Thiền tông. Theo Cảnh Đức Truyền 
Đăng Lục, quyển II, Vua Lương Võ Đế vời Tổ đến Nam Kinh để triểu 
kiến. Vua hỏi: “Từ khi tức vị đến nay, trẫm đã cho tạo chùa, sao chép 
kinh điển và độ Tăng rất nhiều. Công đức như vậy lớn như thế nào?” 
“Không có công đức gì cả,” là câu trả lời. Tổ lại nói tiếp: “Tất cả 
những công việc ấy chỉ là những quả báo nhỏ của một cái thân hữu 


1484 


lậu, như bóng theo hình, tuy có mà không phải thật.” Võ Đế hỏi: “Vậy 
đúng nghĩa thế nào là công đức?” Bồ Đề Đạt Ma đáp: “Đó là sự thanh 
tịnh, giác ngộ, sự hoàn mãn, và thâm thúy. Công đức như thế không 
xây dựng bằng phương tiện thế gian.” Võ Đế lại hỏi: “Thế nào là 
Thánh Đế đệ nhất nghĩa? “Tổ trả lời: “Rỗng tuếch, không có Thánh 
Đế gì hết.” Vua lại hỏi tiếp: “Vậy ai đang diện kiến trẫm đây?” Tổ 
nói: “Không biết.” Lương Võ Đế làm điều lành với hy vọng tích tụ 
được công đức. Bồ Đề Đạt Ma gạt bỏ ý tưởng đó của nhà vua và đưa 
nhà vua đến trọng tâm giáo huấn của mình: 'Việc tu tập của Bệ hạ vẫn 
còn chưa tách khỏi con người Bệ hạ. Khi tâm thức của Bệ hạ thanh 
tịnh, Bệ hạ sống trong một thế giới thanh tịnh. Khi bệ hạ còn chấp 
những điểu được và mất, Bệ hạ sống trong thế giới mê hoặc." Vị 
Hoàng đế cố hỏi thêm: "Thế nào là Thánh đế đệ nhất nghĩa?' Câu đáp 
của Bồ Đề Đạt Ma như đập vào tai: 'Hoàn toàn rỗng không, không có 
sì là thánh.' Không chấp trước bất cứ điều gì. 'Thánh' chỉ là một từ ngữ. 
Vũ trụ bao la năng động của thực tướng tuyệt đối nở rộ và đó là điều 
bình thường. Lương Võ Đế hỏi: "Đối diện với trầm là ai?" Tổ đáp: 
"Chẳng biết." Rõ ràng là cả vị thầy và nhà vua không có ấn tượng tốt 
đẹp về nhau. Nhà vua không hiểu những gì Bồ Đề Đạt Ma nói và 
Thiển sư sau đó cũng sớm rời khỏi vương quốc nhà Lương." Võ Đế 
không hiểu Tổ muốn nói gì. Sau cuộc nói chuyện nổi tiếng với vua 
Hán Vũ Đế, Tổ đã vượt dòng Dương Tử và đến Lạc Dương, kinh đô 
của Bắc Ngụy. Sau một thời gian ở đây, Tổ đến Ngũ Đài Sơn và trú tại 
Thiếu Lâm Tự, nơi đây ngài diện bích (ngồi xoay mặt vào tường) trong 
9 năm trường. Qua thí dụ nầy, chúng ta thấy vào thế kỷ thứ sáu, tổ Bồ 
Đề Đạt Ma thấy cần phải đến Trung Hoa để truyền tâm ấn cho những 
người có căn cơ Đại Thừa. Chủ đích của chuyến đi truyền giáo của 
ngài là vạch bày những lớp mê, chẳng lập ngôn ngữ văn tự, chỉ thẳng 
tâm người để thấy tánh thành Phật. Theo Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Thánh Đế 
Đệ Nhứt Nghĩa có nghĩa là chân đế và tục đế không hai. Qua chân đế 
chúng ta hiểu được cái phi hữu; và qua tục đế chúng ta hiểu được cái 
phi vô. Đây chính là chỗ cực diệu cùng huyền của giáo lý nhà Phật. 


1.040. Khuyến Giáo Ta Bà Khổ 

Theo kinh Duy Ma Cật, chương mười, Duy Ma Cật hỏi các vị Bồ 
Tát ở nươc Chúng Hương rằng: “Phật Hương Tích lấy chi để nói 
pháp?” Các vị Bồ Tát kia đáp: “Phật cõi tôi không dùng văn tự để nói, 


1485 


chỉ dùng các mùi hương làm cho các trời, người được luật hạnh. Các 
Bồ Tát đều ngồi dưới cây hương, nghe mùi hương mầu nhiệm ấy đều 
được tam muội Nhứt Thiết đức tạng. Được tam muội ấy đều được đầy 
đủ tất cả công đức của Bồ Tát.” Các Bồ Tát kia hỏi ông Duy Ma Cật 
rằng: “Còn Phật Thích Ca Mâu Ni lấy gì để nói pháp?” Ông Duy Ma 
Cật nói: “Chúng sanh cõi Ta Bà nầy cang cường khó giáo hóa, cho nên 
Phật nói những lời cang cường để điều phục họ. Nói đó là địa ngục; đó 
là súc sanh; đó là ngạ quỷ; đó là chỗ nạn; đó là chỗ người ngu sanh; đó 
là thân làm việc tà, đó là quả báo của thân làm việc tà; đó là miệng 
làm việc tà, đó là quả báo của miệng làm việc tà; đó là ý làm việc tà, 
đó là quả báo của ý làm việc tà; đó là sát sanh, đó là quả báo của sát 
sanh; đó là không cho mà lấy, đó là quả báo của không cho mà lấy; đó 
là tà dâm, đó là quả báo của tà dâm; đó là vọng ngữ, đó là quả báo 
của vọng ngữ; đó là hai lưỡi, đó là quả báo của hai lưỡi; đó là lời nói 
ác độc, đó là quả báo của lời nói ác độc; đó là lời nói vô nghĩa, đó là 
quả báo của lời nói vô nghĩa; đó là tham lam, ganh ghét, đó là quả báo 
của tham lam ganh ghét; đó là tức giận, đó là quả báo của tức giận; đó 
là tà kiến, đó là quả báo của tà kiến; đó là bổn xẻn, đó là quả báo của 
bón xẻn; đó là phá giới, đó là quả báo của phá giới; đó là giận hờn, đó 
là quả báo của giận hờn; đó là lười biếng, đó là quả báo của lười 
biếng; đó là ý tán loạn, đó là quả báo của ý tán loạn; đó là ngu sĩ, đó 
là quả báo của ngu sĩ; đó là kiết giới; đó là giữ giới; đó là phạm giới; 
đó là nên làm; đó là không nên làm; đó là chướng ngại; đó là không 
chướng nøại; đó là mắc tội; đó là khỏi tội; đó là tịnh; đó là dơ; đó là 
hữu lậu; đó là vô lậu; đó là tà đạo; đó là chánh đạo; đó là hữu vi; đó là 
vô vi; đó là thế gian; đó là Niết Bàn, vì những người khó giáo hóa 
lòng như khỉ vượn, nên dùng bao nhiêu pháp để chế ngự lòng họ, mới 
có thể điều phục được. Ví như voi, như ngựa, ngang trái không điều 
được, phải thêm đánh đập dữ tợn cho đến thấu xương rồi mới điều 
phục được. Chúng sanh cang cường, khó giáo hóa cũng thế, nên phải 
dùng tất cả những lời khổ thiết mới có thể đưa họ vào khuôn khổ luật 
hạnh được.” Các Bổ Tát nước Chúng Hương kia nghe rồi nói rằng: 
“Thật chưa từng có! Như Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ẩn cái sức tự 
tại vô lượng của Ngài mà dùng những phương pháp sở thích của người 
nghèo hèn để độ thoát chúng sanh. Các Bồ Tát đây cũng chịu khổ sở, 
nhún nhường, dùng lòng đại bi vô lượng để sanh vào cõi Phật nầy.” 


1486 


1.041. Kiếm Đạo và Thiền 

Kiếm đạo Nhật Bản và Thiền có nhiều điểm tương đông. Trong 
một văn bản của thiền sư Trạch Am Tông Bành, so sánh thái độ tỉnh 
thần của người thực hành thiển với thái độ tinh thần của một kiếm sĩ 
có thể thấy: "Theo quan điểm kiếm đạo được hiểu đúng, tất cả là kiếm 
đạo, dù đó là thiển hay là luật lớn của Trời, Đất và tất cả các luật của 
vũ trụ. Và ngược lại, theo quan điểm của Thiển, tất cả đều là những 
ngọn sóng trên bể mặt đại dương Thiển, kiếm đạo và tất cả mọi sự vật 
trong vũ trụ đều cũng vậy. Nói một cách chính xác hơn, sự thống nhất 
của kiếm đạo và Thiển có nghĩa là không có thứ gì trong vũ trụ là 
kiếm đạo hay thiển; tuy nhiên chúng ta sẽ không tìm thấy không có thứ 
øì trong vũ trụ nầy mà không phải là kiếm đạo hay không phải là 
thiển." 


1.042. Kiếm Đạo và Trí Bất Động 

Thiển sư Trạch Am Tông Bành (1573-1645), tên của một thiền sư 
Nhật Bản, môn đồ thuộc phái thiển Lâm Tế, một trong những thiển sư 
quan trọng hồi thế kỷ thứ XVII. Ông xuất gia hổi còn rất trẻ, và tu tập 
thiển theo sư Diêm Quan và Hổ Khâu. Thiền sư Hổ Khâu đã trao ấn 
xác nhận cho ông. Vào năm 1609, ông trở thành viện trưởng tu viện 
Đại Đức ở cố đô Kyoto, và theo lời yêu cầu của tướng quân Đức 
Xuyên (Tokugawa), ông đi đến Shinagawa, gần với Edo (nơi mà sau 
nầy trở thành Đông Kinh). Trong một văn bản của thiển sư Trạch Am 
Tông Bành, so sánh thái độ tinh thần của người thực hành thiển với 
thái độ tinh thần của một kiếm sĩ có thể thấy: "Theo quan điểm kiếm 
đạo được hiểu đúng, tất cả là kiếm đạo, dù đó là thiển hay là luật lớn 
của Trời, Đất và tất cả các luật của vũ trụ. Và ngược lại, theo quan 
điểm của Thiển, tất cả đều là những ngọn sóng trên bể mặt đại dương. 
Thiền, kiếm đạo và tất cả mọi sự vật trong vũ trụ đều cũng vậy. Nói 
một cách chính xác hơn, sự thống nhất của kiếm đạo và Thiền có nghĩa 
là không có thứ gì trong vũ trụ là kiếm đạo hay thiển; tuy nhiên chúng 
ta sẽ không tìm thấy không có thứ gì trong vũ trụ nầy mà không phải là 
kiếm đạo hay không phải là thiền." Ngày nọ, Trạch Am bảo đồ chúng: 
"Điều hệ trọng nhất trong nghệ thuật đấu kiếm là phải có một thái độ 
tâm lý mà người ta gọi là trí bất động'. Trí đó được thành tựu bằng trực 
giác sau nhiều lần luyện tập thực sự. 'Bất động' không có nghĩa là cứng 
đơ, nặng trịch và vô hồn như gỗ đá. 'Bất động' là trình độ cao nhất của 


1487 


động với một tâm điểm không hề dao động. Rồi sau đó tâm mới đạt tới 
cao điểm mẫn tiệp tuyệt đối sẵn sàng hướng sự chú tâm của nó vào 
bất cứ nơi nào cần thiết, hướng sang trái, sang phải, hướng tới mọi 
chiều hướng tùy sở thích. Khi sự chú tâm của các con bị lôi cuốn và bị 
điều động bởi ngọn kiếm tấn công của địch thủ, các con mất cơ hội 
đầu tiên để tạo ra vận động kế tiếp do chính mình. Các con lưỡng lự, 
suy nghĩ, và một phút đắn đo đó diễn ra, địch thủ đã sẵn sàng đánh các 
con gục ngã. Đừng để địch thủ có dịp may nào như thế. Các con phải 
theo dõi sự vận động của ngọn kiếm trong tay địch thủ, phải giữ tâm 
thong dong theo sự phản kích của chính nó, đừng để tâm niệm đắn đo 
chen vào. Các con chuyển động khi đối phương chuyển động, và do 
thế mà khuất phục được đối thủ." Kỳ thật, đây có thể gọi là tâm trạng 
không tạp niệm, chẳng những là yếu tố sanh tử trong nghệ thuật đấu 
kiếm, mà còn trong Thiển định nữa. Nếu còn một chút gián đoạn và 
tạp niệm giữa hai hành vi dù chỉ cách nhau bằng một mẩy lông, đấy là 
tạp niệm. Khi hai bàn tay cùng vỗ, tiếng trỗi lên ngay không chút 
lưỡng lự. Tiếng không đợi chúng ta suy nghĩ rồi mới phát ra. Ở đây 
không có trung gian, vận động này tiếp vận động khác không bị gián 
đoạn bởi tâm niệm cố ý. Qua thông điệp này, thiển sư Trạch Am muốn 
nhấn mạnh rằng trong Thiền, cũng như trong thuật đấu kiếm, tâm 
không được do dự, không được gián đoạn, không được gián tạp, được 
đánh giá rất cao. 


1.043. Kiếm Thổi Lông 

Theo thí dụ thứ 100 của Bích Nham Lục, một ông Tăng hỏi Thiển 
Sư Ba Lăng Hạo Giám Nhạc Châu: "Thế nào là kiếm thổi lông?" Ba 
Lăng đáp: "Cành cành san hô chỏi đến trăng." Theo Viên Ngộ trong 
Bích Nham Lục, Ba Lăng khởi chiến tranh, bốn biển năm hồ bao nhiêu 
người nói thoại đầu đều rơi xuống đất. Vân Môn tiếp người đúng như 
thế. Ba Lăng là đích tử của Vân Môn nên mỗi cái đều có đủ tác lược. 
Thế nên nói: "Tôi mến Thiểều Dương máy định mới, một đời vì người 
nhổ đỉnh tháo chốt." Lời thoại nây chính là chỗ thế ấy. Ở trong một 
câu tự nhiên đủ ba câu: Che đậy càn khôn, cắt đứt các dòng, theo mòi 
đuổi sóng. Lời đáp quả thực phi thường. Viễn Lục Công ở Phù Sơn nói: 
"Người chưa thấu tham câu chẳng bằng tham ý, người thấu được tham 
ý chẳng bằng tham câu." Dưới Vân Môn có ba vị tôn túc, câu hỏi 
"Kiếm thổi lông" đều đáp bằng chữ "Liễu". Chỉ riêng Ba Lăng đáp hơn 


1485 


một chữ "Liễu", đây là được câu vậy. Hãy nói chữ "Liễu" cùng "Cành 
cành san hô chỏi đến trăng" là đồng hay là khác? Trước nói ba câu có 
thể biện một mũi tên thấu trên không. Cần hiểu thoại nây, phải là tình 
trần ý tưởng hết sạch mới thấy. Khi Ba Lăng nói "Cành cành san hô 
chỏi đến trăng", nếu chúng ta khởi đạo lý càng thấy dò tìm chẳng đến. 
Câu nầy là trích trong thơ Thiển Nguyệt Nhớ Bạn: Dày như sắt trên 
núi Thiết Vi, mỏng như viền tiên thể Song Thành, máy Thục Phụng Sổ 
kiễng chân dẫm, cành cành san hô chỏi đến trăng... Ba Lăng ở trong 
đó rút ra một câu để đáp "Kiếm thổi lông" thật là thích. Trên lưỡi kiếm 
bén lấy lông thổi qua để thử nó, sợi lông tự đứt là kiếm bén, gọi là 
kiếm thổi lông. Ba Lăng chỉ đến chỗ vị Tăng kia hỏi, liền đáp. Nên vị 
Tăng đó đầu rơi cũng chẳng biết. Hành giả tu thiển nên luôn nhớ ý của 
cổ nhân: "Tất cả chỗ thảy là kiếm thổi lông. Ba cấp sóng cao cá hóa 
long, nhưng người sĩ vẫn đêm đêm múc nước giếng." 


1.044. Kiểm Soát Tâm 

Tự kiểm soát mình là yếu tố chính dẫn đến hạnh phúc. Đó chính là 
năng lực nằm sau tất cả mọi thành tựu chân chính. Nhất cử nhất động 
mà thiếu sự tự kiểm soát mình sẽ không đưa mình đến mục đích nào 
cả. Chỉ vì không tự kiểm được mình mà bao nhiêu xung đột xảy ra 
trong tâm. Và nếu những xung đột phải được kiểm soát, nếu không nói 
là phải loại trừ, người ta phải kểm chế những tham vọng và sở thích 
của mình, và cố gắng sống đời tự chế và thanh tịnh. Ai trong chúng ta 
cũng đều biết sự lợi ích của việc luyện tập thân thể. Tuy nhiên, chúng 
ta phải luôn nhớ rằng chúng ta không chỉ có một phần thân thể mà 
thôi, chúng ta còn có cái tâm, và tâm cũng cần phải được rèn luyện. 
Rèn luyện tâm hay thiển tập là yếu tố chánh đưa đến sự tự chủ lấy 
mình, cũng như sự thoải mái và cuối cùng mang lại hạnh phúc. Đức 
Phật dạy: “Dầu chúng ta có chinh phục cả ngàn lần, cả ngàn người ở 
chiến trường, tuy vậy người chinh phục vĩ đại nhất là người tự chinh 
phục được lấy mình.” Chinh phục chính mình không gì khác hơn là tự 
chủ, tự làm chủ lấy mình hay tự kiểm soát tâm mình. Nói cách khác, 
chinh phục lấy mình có nghĩa là nắm vững phần tâm linh của mình, 
làm chủ những kích động, những tình cảm, những ưa thích và ghét bỏ, 
vân vân, của chính mình. Vì vậy, tự điều khiển mình là một Vương 
quốc mà ai cũng ao ước đi tới, và tệ hại nhất là tự biến mình thành nô 
lệ của dục vọng. Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường 


1489 


Cổ Xưa,” kiểm soát tâm là mấu chốt đưa đến hạnh phúc. Nó là vua 
của mọi giới hạnh và là sức mạnh đằng sau mọi sự thành tựu chân 
chánh. Chính do thiếu kiểm soát tâm mà các xung đột khác nhau đã 
dấy lên trong tâm chúng ta. Nếu chúng ta muốn kiểm soát tâm, chúng 
ta phải học cách buông xả những khát vọng và khuynh hướng của mình 
và phải cố gắng sống biết tự chế, khắc kỷ, trong sạch và điểm tĩnh. Chỉ 
khi nào tâm chúng ta được chế ngự và hướng vào con đường tiến hóa 
chân chánh, lúc đó tâm của chúng ta mới trở nên hữu dụng cho người 
sở hữu nó và cho xã hội. Một cái tâm loạn động, phóng đãng là gánh 
nặng cho cả chủ nhân lẫn mọi người. Tất cả những sự tàn phá trên thế 
gian nầy đều tạo nên bởi những con người không biết chế ngự tâm 
mình. 


1.045. Kiểm Soát Và Tịnh Tâm 

Bạn nên kiểm soát thân tâm mọi lúc, chứ không chỉ lúc ngồi thiển. 
Lúc nào thân tâm chúng ta cũng phải thanh tịnh và tỉnh thức. Thiền là 
chấm dứt vọng niệm; tuy nhiên, nếu bạn không có khả năng chấm dứt 
vọng niệm thì bạn nên cố gắng tập trung tâm của bạn vào một tư tưởng 
hay một đối tượng quán tưởng mà thôi. Điều này có nghĩa là bạn nên 
biết bạn đang nghĩ gì hay đang làm gì trong những giây phút hiện tại 
này. Trong thiển không có lòng ham muốn, dù chỉ là ham muốn cái 
“định”, vì một khi đã có ham muốn thì sẽ có sự phấn đấu hay sự thôi 
thúc để thành đạt, và đây chính là ý niệm về một cái tâm bị điều kiện 
hóa. Khi bạn có khả năng quan sát và biết rõ chính bạn, ấy là bạn đang 
thực tập thiển quán. Khi bạn biết con đường bạn đổi, bạn ăn cái gì và ăn 
như thế nào, bạn nói cái gì và nói như thế nào... ấy là bạn đang thực 
tập thiển quán vậy. Khi tâm bạn chứa đựng chuyện tào lao, hận thù 
hay ganh ghét, bạn biết tâm bạn đang dung chứa những thứ ấy, đó là 
bạn đang thực tập thiền vậy. Thiển không là cái gì khác với sinh hoạt 
hằng ngày của bạn. Nếu mỗi ngày bạn bỏ ra một hay hai tiếng để vào 
phòng ngồi thiền rồi sau đó bạn quay ngay về làm một kẻ lường gạt, 
thì bạn và kẻ suốt ngày lường gạt có gì khác nhau đâu? Như vậy chân 
thiển phải là một loại thiển mà bạn có thể thiền bất cứ lúc nào trong 
cuộc sinh hoạt hằng ngày của bạn. Và như vậy thiển không có bắt đầu 
lại cũng không có chấm dứt. Theo Thiền sư Độc Thể trong Tỳ Ni Nhật 
Dụng Thiết Yếu: “Vừa mới thức dậy vào ban sáng, tôi mong cho mọi 
người chóng đạt được trạng thái tỉnh thức lớn, hiểu biết thông suốt 


1490 


mười phương. Khi múc nước rửa tay, tôi mong cho mọi người có những 
bàn tay trong sạch để đón nhận chân lý. Mỗi khi mặc áo, rửa chân, đi 
cầu, trải chiếu, gánh nước, hay súc miệng... Tôi đều mong cho ai nấy 
đều có được thân tâm tỉnh thức và thanh tịnh.” Tuy nhiên, để thực hiện 
được tâm tỉnh thức và thân thanh tịnh, chúng ta nên thực hành tọa thiển 
mỗi ngày. Khi ngồi thiển nên ngồi thẳng thớm và luôn nghĩ rằng mìng 
đang ngồi trên pháp tọa Bồ Đề vậy. Trong lúc tọa thiển, những cảm 
thọ và ý tưởng có thể khởi dậy trong ta. Nếu chúng ta không dùng 
những phương pháp quán niệm hơi thở hay niệm Phật thì chúng sẽ kéo 
chúng ta ra khỏi sự tỉnh thức. Nhưng theo dõi hay đếm hơi thở hay 
niệm Phật không chỉ là cách nhằm xua đuổi tư tưởng và cảm thọ tạp 
nhạp, mà chúng còn là cách nối thân và tâm và là cửa đi vào trí tuệ. 
Khi có tạp niệm khởi lên, chúng ta chỉ cần tiếp tục theo dõi, hay đếm 
hơi thở, hay niệm Phật, chứ đừng có ý xua đuổi, ghét bỏ hay e sợ 
những tạp niệm này. Chúng ta chỉ cần nhận diện là có tạp niệm hay có 
cảm thọ đau nhức đang phát hiện nơi ta. Nếu tạp niệm còn tổn tại, ta 
tiếp tục nhận biết là tạp niệm tiếp tục tổn tại. Nếu cảm thọ đau nhức 
khởi lên, chúng ta nhận biết có đau nhức. Nếu cảm thọ đau nhức tiếp 
tục tổn tại, thì ta nhận diện nó còn tôn tại. Điều thiết yếu là đừng để 
cho bất cứ cảm thọ hay tạp niệm nào khởi lên mà mình không nhận 
biết. Như vậy Thiển là sự tỉnh thức về mọi việc xảy ra. Thiển là thức 
ăn cho thân tâm, đặc biệt là Thiển tọa. Thân thể cũng nhờ thiển tọa 
mà nhẹ nhàng và an lạc hơn. Từ sự quán tâm đi đến thấy tánh sẽ 
không gian nan vất vả. Thiển đòi hỏi một hình thức kỷ luật cao tột, 
không phải là sự gò ép hay sự bắt chước, mà là sự thường xuyên thấy 
biết về chính bạn và những gì quanh bạn. Nếu bạn dùng phương cách 
gò ép hay bắt chước trong cuộc hành thiền của bạn, bạn chỉ là người 
nấu cát mà muốn thành cơm mà thôi vì lúc đó chính sự gò ép hay sự 
bắt chước trở thành một gánh nặng khác cho tâm bạn. Nên nhớ rằng 
một cái tâm hành thiển là một cái tâm thường xuyên tự biết chính 
mình, nghĩa là cái tâm tỉnh thức, sáng suốt và vô ngại. Như vậy những 
ai mong có được chứng nghiệm sâu hơn, lớn hơn hay siêu việt hơn, chỉ 
là những con người không biết tí gì về chân thiền, vì một cái tâm tỉnh 
thức, sáng suốt và vô ngại thì tại sao lại cần đến chứng nghiệm? Phật 
tử chân thuần nên luôn nhớ rằng nếu bạn khởi tâm hành thiển, bạn sẽ 
không bao giờ có được một cuộc thiển chân chính, vì chính cái tâm 
muốn thiển ấy nó có khả năng phá nát cuộc thiển thật sự của bạn. 


1491 


Thiển không phải là một cái gì cách biệt với những sinh hoạt hằng 
ngày của bạn, mà nó chính là tinh hoa của những sinh hoạt ấy. 


1.046. Kiến Ảnh Trung Thủy 
Câu chuyện một công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiển sư 
Vân Nham Đàm Thạnh và Động Sơn Lương Giới. Theo Cảnh Đức 
Truyền Đăng Lục, quyển XV, khi Động Sơn từ biệt Vân Nham để đi 
nơi khác. Vân Nham hỏi: “Đi nơi nào?” Sư thưa: “Tuy la Hòa Thượng 
mà chưa định chỗ ở?” Vân Nham hỏi: “Phải đi Hồ Nam chăng?” Sư 
thưa: “Không.” Vân Nham hỏi: “Phải đi về quê chăng?” Sư thưa: 
“Không.” Vân Nham hỏi: “Bao lâu trở lại?” Sư thưa: “Đợi Hòa Thượng 
có chỗ thì trở lại.” Vân Nham bảo: “Từ đây một phen đi khó được thấy 
nhau.” Sư thưa: “Khó được chẳng thấy nhau.” Sắp đi, sư lại thưa: “Sau 
khi Hòa Thượng trăm tuổi, chợt có người hỏi “Tả được hình dáng của 
thầy chăng? Con phải đáp làm sao?” Vân Nham lặng thinh hồi lâu, 
bảo: “Chỉ cái ấy.” Sư trầm ngâm giây lâu. Vân Nham bảo: “Xà lê 
Lương Giới thừa đương việc lớn phải xét kỹ.” Sư vẫn còn hồ nghi. Sau 
sư nhơn qua suối nhìn thấy bóng, đại ngộ ý chỉ trước, liền làm một bài 
kệ: 
“Thiết ky tùng tha mích, điều điều dữ ngã sơ 

Ngã kim độc tự vãng, xứ xứ đắc phùng cừ. 

Cừ kim chánh thị ngã, ngã kim bất thị cừ 

Ưng tu nhậm ma hội, phương đắc khế như như.” 

(Rất ky tìm nơi khác, xa xôi bỏ lắng ta. Ta nay riêng tự đến, chỗ 

chỗ đều gặp gã. Gã nay chính là ta, ta nay chẳng phải gã. Phải nên 
biết như thế, mới mong hợp như như). 


1.047. Kiến Chân Tánh 

Thấy được chân tánh tuyệt đối của vạn hữu. Theo Thiển Sư Linh 
Mộc Đại Chuyết Trinh Thái Lang trong bộ Thiển Phật Giáo, theo bản 
thể, Thiển là nghệ thuật thấy được chân tánh của từng người và chỉ cho 
chúng ta con đường thoát vòng trói buộc để đến với tự do. Chúng ta có 
thể nói Thiển giải phóng tất cả các năng lượng tồn trữ một cách hòa 
hợp và tự nhiên trong mỗi người chúng ta, những năng lượng đó, trong 
những trường hợp bình thường, bị nén chặt và biến dạng, đến mức 
không tìm ra được con đường thích hợp để phát tiết ra thành hoạt động. 
Thân vật lý của chúng ta có thể được xem như một máy phát điện 


1492 


trong đó tàng ẩn một sức mạnh huyền bí. Khi sức mạnh ấy không được 
đưa vào hoạt động một cách hợp lý, nó sẽ tàn lụi hoặc sẽ bị băng hoại 
và tự biểu lộ ra một cách bất bình thường. Vì thế, mục tiêu của Thiển 
là cứu chúng ta khỏi bị điên dại và tàn phế. Đó là tự do cái mà tôi 
hiểu, giải phóng tất cả những xung lực có tính sáng tạo và từ bicố hữu 
trong tim mình. Nói chung, chúng ta mù quáng với sự kiện là chúng ta 
vốn sở hữu tất cả những khả năng cần thiết giúp chúng ta hạnh phúc 
và yêu thương nhau. Những cuộc tranh đấu mà chúng ta thấy quanh 
mình đều xuất phát từ cái vô minh này. Do đó, Thiển muốn chúng ta 
mở một "con mắt thứ ba," theo cách nói của những Phật tử, để từ đó 
thấy được vùng cả một vùng mà chúng không hể mơ ước, đã bị đóng 
kín vì sự vô minh của chúng ta. Khi những mây mù vô minh ấy biến đi, 
cái vô tận của các tầng trời mở ra và chính ở nơi đó, lần đầu tiên 
chúng ta thấy được bản tánh của chính mình. 


1.048. Kiến Đào 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XI, Linh Vân Chí Cần là 
tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ chín. Thiển sư Linh 
Vân Chí Cần đạt ngộ nhân khi nhìn hoa đào nở. Ông đã làm bài kệ 
rằng: 
"Tam thập niên lai tầm kiếm khách 
Kỷ hồi lạc diệp hựu trừu chỉ 
Tự tùng nhất kiến đào hoa hậu 
Trực chí như kim cánh bất nghĩ." 
(Ba mươi năm qua tìm kiếm khách 
Bao lần lá rụng cành trơ trọi 
Từ khi vừa thấy hoa đào nở 
Cho đến hôm nay hết nghi thôi). 
Khi Thiền sư Qui Sơn Linh Hựu xem kệ thấy chỗ ngộ của Thiền sư 
Chí Cần Linh Vân khế hợp liền nói: "Từ duyên mà đạt ngộ, không bao 
giờ lui sụt, hãy khéo giữ gìn!" 


1.049. Kiến Giải Chân Chính 

Sự hiểu biết chân chánh hay sự hiểu biết đúng về Phật pháp. Một 
hôm, thiển sư Lâm Tế thượng đường dạy chúng: "Điều cốt yếu trong 
việc học hỏi Phật pháp bây giờ là phải có kiến giải chân chánh. Nếu 
có được kiến giải chân chánh, người ta không bị nhiễm sanh tử; đi 


1493 


đứng được tự do. Khỏi cần tìm cầu cái thù thắng, mà thù thắng tự nó 
đến. Quý đạo lưu! Nếu đời nay mà không gặp gỡ kiến giải chân chánh, 
muôn kiếp ngàn đời sẽ lăn trôi trong ba cõi sáu đường. Nếu quý vị đua 
đòi và ôm ấp những điều vui thú, rồi sẽ phải tái sanh vào bụng dạ của 
trâu bò. Hãy cẩn trọng!" 


1.050. Kiến Giải Đại Thừa 

Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, chương chín, Tiết Giản thưa với Lục Tổ: 
“Thế nào là kiến giải Đại thừa?” Tổ đáp: “Minh cùng với vô minh, 
phàm phu thấy hai, người trí rõ suốt tánh nó không hai, tánh không hai 
tức là thật tánh; thật tánh ở phàm phu mà chẳng giảm, ở Hiển Thánh 
mà chẳng tăng, trụ trong phiền não mà không loạn, ở trong thiển định 
mà chẳng lặng lẽ, chẳng đoạn chẳng thường, chẳng đến chẳng đi, 
chẳng ở khoảng giữa và trong ngoài, không sanh không diệt, tánh 
tướng như như, thường trụ chẳng đổi gọi là đạo.” Tiết Giản thưa: “Thầy 
nói chẳng sanh chẳng diệt đâu khác với ngoại đạo?” Tổ bảo: “Ngoại 
đạo nói chẳng sanh chẳng diệt là đem cái diệt để dừng cái sanh, lấy 
cái sanh để bày cái diệt, diệt vẫn chẳng diệt, sanh nói không sanh. Ta 
nói chẳng sanh chẳng diệt là vốn tự không sanh. Ta nói chẳng sanh 
chẳng diệt là vốn tự không sanh, nay cũng chẳng diệt, cho nên không 
đồng với ngoại đạo. Nếu ông muốn biết tâm yếu, chỉ tất cả thiện ác 
trọn chớ suy nghĩ, tự nhiên được vào tâm thể thanh tịnh, lặng lẽ thường 
tịch, diệu dụng hằng sa.” Tiết Giản nhờ chỉ dạy, hoát nhiên đại ngộ, lễ 
từ trở về cung dâng biểu tâu lên những lời của Tổ. Ngày mông ba 
tháng chín năm ấy nhà Vua có chiếu tưởng dụ sư rằng: “Thầy từ vì già 
bệnh, vì trẩm mà tu hành, làm phước điền cho đất nước, Thầy cũng 
như Ngài Tịnh Danh giả bệnh nơi thành Tỳ Da để xiển dương Đại 
Thừa, truyền tâm chư Phật, nói pháp bất nhị. Tiết Giản truyền lại lời 
Thầy chỉ dạy tri kiến Như Lai, trẩm chưa được nhiều công đức lành, 
gieo được hạt giống lành đời trước, mới gặp Thầy ra đời, đốn ngộ pháp 
thượng thừa, cảm ân đức Thầy, đầu đội không thôi, cùng dâng chiếc 
Ma Nạp Ca Sa và bát thủy tinh, sắc cho Thứ Sử Thiểu Châu sửa sang 
lại chùa và ban hiệu chùa cũ Thầy ở là chùa Quốc Ân. 


1.051. Kiến và Hành 
Thiền là một pháp môn tu tập rất thực tiễn, nên hành giả tu Thiển 
phải nên luôn nhớ phương cách tu tập 'Kiến Hành' của chư Tổ ngày 


1494 


trước. Kiến có nghĩa là thấy hay quan sát; và hành có nghĩa là thực 
hành hay công phu. Trong Phật giáo, 'kkiến' ngụ ý sự hiểu biết toàn 
diện và triệt để giáo lý của đức Phật; tuy nhiên, trong Thiền, kiến 
không những biểu thị sự hiểu biết các nguyên tắc và chân lý Thiển, mà 
nó còn ngụ ý cả cái nhìn tỉnh thức phát xuất từ kinh nghiệm giác ngộ. 
'Kiến' theo nghĩa này có thể được hiểu là 'thấy thực tại' hoặc 'một cái 
nhìn về thực tại'. Nhưng trong khi 'kiến' có nghĩa là nhìn thấy thực tại, 
nó không hàm ý 'sở hữu', hay 'khắc phục' thực tại. Một châm ngôn 
Thiển nói: "Lý tuy đốn ngộ, sự phải tiệm tu." Nói cách khác, sau khi 
đã đạt ngộ hành giả vẫn phải tu tập cho đến khi nào cái ngộ đó chín 
muổi, cho đến khi nào hành giả đạt được đại cơ đại dụng. Những nỗ 
lực tìm kiếm phương cách tu tập trước khi đạt ngộ cùng với sự tu tập 
sau khi ngộ này là cái mà nhà Thiền gọi là 'hành' hay 'công phu'. Như 
vậy, tham Thiển gồm hai phương diện. 'Kiến và 'Hành, và cả hai 
phương diện này đều cần thiết. Cổ đức dạy: "Để thấy được tánh, người 
ta phải leo lên tận đỉnh núi và nhìn từ đó; để bắt đầu cuộc hành trình 
Thiên để đi đến giác ngộ, hành giả phải xuống tận đáy biển, và bắt 
đầu đi từ đó." Mặc dầu toà nhà Thiển được chống đỡ bởi hai trụ cột 
chính là 'Kiến' và 'Hành', nhưng giáo lý Thiển phần lớn nhấn mạnh vào 
'Kiến' hơn. Điều này đã được chứng thực bởi đại thiển sư Qui Sơn, sư 
dạy: "Cái kiến của ông chứ không phải cái hành, chính là điều mà ta 
quan tâm." Đó cũng là lý do tại sao các thiển sư chỉ toàn nhấn mạnh 
vào 'ngộ' và dồn hết nỗ lực để đem đệ tử của họ trực tiếp đến 'ngộ'. 
Như trên đã nói, Thiển là một giáo lý thực tiễn và trực chỉ nhất, Thiển 
tìm cách gạt qua một bên tất cả những vấn đề và những thảo luận thứ 
yếu mà chỉ thẳng vào 'Kiến', tức là cái thấy hay cái nhìn thực tại. Điều 
này được biểu thị trong toàn bộ truyền thống nhà Thiền. Cuối cùng, sự 
nhấn mạnh vào 'Kiến' được thị chứng bởi vô số công án Thiển hay 
ngôn cú Thiền. Trong số này có lẽ lời của thiển sư Bách Trượng là đầy 
ý vị nhất: "Nếu một đệ tử có thị kiến ngang với thầy mình, y chỉ có 
thể, nhiều nhất là, thành tựu được có một nửa những gì mà ông thầy đã 
thành tựu. Chỉ khi nào một đệ tử có thị kiến vượt trội hơn thầy, người 
ấy mới xứng đáng được thầy truyền thụ." 


1.052. Kiến Lập Trí 
Cái trí nhờ đó một mệnh đề được thiết lập. Đây là một trong hai 
loại trí được nói đến trong Kinh Lăng Già. Tức là cái trí kiến lập tất cả 


1495 


các loại phân biệt về một thế giới của các hình tướng, buộc cái tâm 
vào các hình tướng mà cho chúng là thực. Do đó, trí nầy thiết lập 
những nguyên tắc lý luận từ đó mà đưa ra các phán đoán về một thế 
giới của các đặc thù. Nó là một cái trí lý luận, nó là cái điều động 
cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Nhưng ngay khi một cái gì đó được 
xác lập để chứng tổ nó, tức là ngay khi một mệnh để được tạo thành, 
đồng thời nó lại kiến lập một cái gì khác nữa và tiếp tục tự chứng tổ nó 
trái với cái gì khác ấy. Ở đây không có gì tuyệt đối cả. Sự kiến lập hay 
xác lập nầy được định nghĩa ở một chỗ khác là kiến lập. Kỳ thật ở mọi 
nơi không có cái gì là thực cả, do bởi mệnh để nầy được chấp chặt làm 
thực mà những mệnh đề đối lập chắc chắn sẽ sinh khởi và ở đấy sẽ 
xảy ra sự tranh cãi hay bài báng giữa các phe đối nghịch. Vì thế mà 
Đức Phật khuyên các vị Bồ Tát phải tránh các biên kiến nầy để đạt tới 
một trạng thái chứng ngộ vượt khỏi lối nhìn xác định cũng như phủ 
định về thế giới. 


1.053. Kiến Tánh 

Thiển sư Chân Nguyên (1647-1726), một nhà sư nổi tiếng Việt 
Nam, quê ở Hải Dương. Thuở nhỏ ngài rất thông minh. Ngài xuất gia 
năm I6 tuổi. Năm 19 tuổi ngài đến chùa Hoa Yên và trở thành đệ tử 
của Thiển sư Tuệ Nguyệt với pháp hiệu là Tuệ Đăng. Khi thầy thị tịch, 
ngài trở thành du Tăng khất sĩ, thực hành hạnh tu khổ hạnh. Sau đó 
ngài trụ lại tại chùa Cô Tiên để hoằng dương Phật pháp. Ngày nọ, ngài 
viếng chùa Vĩnh Phúc gặp và trở thành đệ tử của Thiển sư Minh 
Lương. Ngài thị tịch năm 1726. Ngài thường nhắc nhở hành giả: “Kiến 
Tánh Thành Phật hay là nhìn thấy được Phật tánh hay nhìn thấy bản 
tánh thật của chính mình. Cái tánh ấy ở Thánh hay ở phàm đều giống 
nhau, nhưng vì bị vô minh che lấp nên mới có đây phàm kia Thánh. 
Một khi bức màn vô minh bị triệt tiêu thì muôn điều tạo hóa đều đồng 
nhau với cái tánh ấy. Cũng như vậy, các ông không thể thấy mặt trăng 
dưới mặt sông vì mặt nước bị khuấy động; tuy nhiên, một khi sông 
nước lắng trong thì ánh trăng ấy sẽ hiện hiện ra ngay nơi mặt nước. Về 
mặt từ nghĩa, 'kiến tánh" và “ngộ” có cùng một ý nghĩa và chúng 
thường được dùng lẫn lộn với nhau. Tuy nhiên khi nói về sự giác ngộ 
của Phật và chư tổ, người ta thường dùng chữ “ngộ hơn là “kiến tánh” 
vì ngộ ám chỉ một kinh nghiệm sâu hơn. Đây là một câu nói thông 
dụng trong nhà Thiển. Đây là một trong tám nguyên tắc căn bản, của 


1496 


trực giác hay liên hệ trực tiếp với tâm linh của trường phái Thiền 
Tông. Hành giả nên nhớ, đừng cầu Phật bằng sắc tướng hay âm thanh, 
vì những thứ nầy không phải là Phật. Những ai mong cầu Phật bằng 
sắc tướng âm thanh là đang theo tà đạo. Phật chính là sự giác ngộ Bồ 
Đề và con đường tầm Phật phải là sự chứng ngộ đạo quả Bồ Đề. Với 
nhà Thiền, có tám nguyên tắc căn bản, của trực giác hay liên hệ trực 
tiếp với tâm linh của hành giả. Thứ nhất là Chánh Pháp Nhãn Tạng. 
Thứ nhì là Niết Bàn Diệu Tâm. Đây là cái tâm vi diệu và thâm sâu 
không thể nghĩ bàn, nó vượt ra ngoài sự suy nghĩ của con người. Cái 
tâm nầy không còn vướng mắc bởi có không, trong đó tất cả những ảo 
tưởng tà vạy đều bị loại bỏ. Theo Thiên Thai Biệt Giáo, thì đây chỉ 
giới hạn vào tâm Phật, trong khi Thiên Thai Viên Giáo lại cho rằng 
đây là tâm của ngay cả những người chưa giác ngộ. Thứ ba là Thực 
Tướng Vô Tướng. Thứ tư là Vi Diệu Pháp Môn. Thứ năm là Bất Lập 
Văn Tự. Thứ sáu là Giáo Ngoại Biệt Truyền. Thứ bẩy là Trực Chỉ 
Nhân Tâm. Thứ tám là Kiến Tánh Thành Phật.” Dưới đây là một trong 
những bài kệ thiển nổi tiếng về “Kiến Tánh' của ngài: 
“Nhất điểm hư vô thể bổn không, 

Vạn ban tạo hóa giá cơ đồng. 

Bao la thế giới càn khôn ngoại, 

Trạm tịch hàn quang sát hải trung. 

Tại Thánh bất tăng phàm mạc giảm, 

Phương viên tùy khí nhậm dung thông. 

Thủy trừng nguyệt hiện thiên giang án, 

Sắc ánh hoa khai đại địa đồng.” 

(Một điểm rỗng rang thể vốn không, 

Muôn điều tạo hóa ấy cơ đồng. 

Bao la thế giới ngoài trời đất, 

Lặng ánh hàn quang cõi cõi trong. 

Ở Thánh chẳng thêm phàm chẳng bớt, 

Vuông tròn tùy món mặc dung thông. 

Nghìn sông nước lắng trăng in bóng, 

Hoa nở khắp nơi rực sắc hồng). 

Thiền sư Philip Kapleau viết trong quyển 'Ba Trụ Thiển', kiến tánh 
không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên. Giống như một mầm cây 
nhô lên khỏi mảnh đất đã được gieo hạt, bón phân, và dẹp cỏ sạch sẽ, 
chứng ngộ đến với cái tâm đã nghe thấy và tin vào chân lý của Phật và 


1497 


đã đoạn diệt từ trong cội rễ khái niệm nặng nề về sự phân biệt ta và 
người. Và cũng giống như phải nuôi dưỡng mầm cây mới nhô lên cho 
đến khi lớn, việc rèn luyện hành Thiền nhấn mạnh đến sự cần thiết 
của tu tập sao cho giác ngộ sơ khởi đạt đến độ chín mùi qua việc tham 
công án hoặc chỉ quán đả tọa cho đến khi nó khơi động mạnh mẽ cuộc 
sống của từng người. Nói cách khác, để vận hành trên nền ý thức được 
nâng cao hơn nhờ kiến tánh, phải ra sức rèn luyện, để hành động phù 
hợp với nhận thức chân lý này. Một dụ ngôn từ trong một bộ kinh vạch 
cho chúng ta thấy mối tương quan giữa giác ngộ và tọa thiển hậu giác 
ngộ. Trong câu chuyện, giác ngộ được ví như một thanh niên sau nhiều 
năm lưu lạc, nghèo đói nơi xứ người, bỗng được tin người cha giàu có 
đã từ khá lâu để lại tài sản cho mình. Việc thực sự sở hữu kho báu ấy 
từ thừa kế hợp pháp và trở nên đủ năng lực để quản lý một cách khôn 
ngoan, được ví với tọa thiển hậu kiến tánh, tức là với mở rộng và đào 
sâu giác ngộ sơ khởi. 


1.054. Kiến Tánh Là Cứu Cánh 

Ma Ha Diễn là tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào thời nhà 
Đường (618-907). Từ năm 780 đến 805, Sư du hành đến Tây Vực 
hoằng pháp. Sư thường nhấn mạnh với hàng đệ tử: "Mục đích của tu 
hành trong Phật giáo là kiến Tánh hay là nhìn thấy được Phật tánh hay 
nhìn thấy bản tánh thật của chính mình. Như vậy, mục đích rất đơn 
giản của hành giả trong tu tập là kiến Tánh Thành Phật hay nhìn thấy 
cho được Phật tánh hay nhìn thấy bản tánh thật của chính mình." 


1.055. Kiến Tánh Thành Phật 

Kiến Tánh là nhìn thấy được Phật tánh hay nhìn thấy bản tánh thật 
của chính mình. Kiến Tánh Thành Phật có nghĩa là nhìn thấy được 
Phật tánh hay nhìn thấy bản tánh thật của chính mình. Về mặt từ nghĩa, 
“kiến tánh” và “ngộ” có cùng một ý nghĩa và chúng thường được dùng 
lẫn lộn với nhau. Tuy nhiên khi nói về sự giác ngộ của Phật và chư tổ, 
người ta thường dùng chữ “ngộ” hơn là “kiến tánh” vì ngộ ám chỉ một 
kinh nghiệm sâu hơn. Đây là một câu nói thông dụng trong nhà Thiền. 
Đây là một trong tám nguyên tắc căn bản, của trực giác hay liên hệ 
trực tiếp với tâm linh của trường phái Thiền Tông. Lục Tổ rất dứt 
khoát về chuyện thấy tánh khi người ta hỏi ngài: "Tổ Hoàng Mai khi 
phó chúc truyền thọ gì?" Tổ đáp: "Không truyễn thọ gì hết, chỉ luận 


1498 


môn thấy tánh', chẳng đá động gì đến phép 'giải thoát hoặc tọa thiền 
nhập định'." Lục Tổ gọi tu theo cách này là "tà mê", không đáng đến 
học hỏi, những người đầu óc trống rỗng, suốt ngày ngồi im thin thít 
không nghĩ tưởng gì hết trong khi "cả đến người ngu, nếu bỗng chốc 
ngộ chân lý, mở con mắt huệ vẫn thành bậc trí, chứng vào Phật Đạo." 
Khi Lục Tổ nghe thuật lại phép dạy của Bắc Tông cốt chận đứng tất cả 
tư tưởng, lặng im ngồi kiết già quán tưởng mãi không nằm, Tổ tuyên 
bố những phép hành đạo ấy hoàn toàn vô ích, xa với Thiễn lý, và sau 
đó Tổ đã đọc bài kệ: 
"Khi sống, ngôi chẳng nằm 

Chết rồi nằm chẳng ngồi 

Một bộ xương mục thúi 

Có gì gọi công phu?” 

Có một vị Tăng hỏi: “Kiến tánh thành Phật, nghĩa ấy thế nào?” VỊ 
thầy đáp: “Xuân đến cây khô hoa đua nở, gió đưa ngàn dặm nức 
hương thần (Khô mộc phùng xuân hoa cạnh phát, phong suy thiên lý 
phức thần hương).” Vị Tăng thưa: “Học nhân không hiểu, xin thầy dạy 
lại.” Vị thầy lại đáp: “Muôn năm cây cà ấy, xanh ngát tận chân mây 
(Vạn niên già tử thụ, thương thúy tủng vân đoan).” 


1.056. Kiến Thức Huyền Triết 

Kiến thức huyền ảo là sự gán ghép sai lầm một ý tưởng không có 
thực cho một đối tượng do nhân duyên tạo ra. Đối tượng nầy chỉ hiện 
hữu trong trí tưởng tượng và không tương ứng với thực tại. Triết lý 
thâm huyễn là loại triết lý không cần thiết trong nhà Thiên. Sau khi 
đạt ngộ với Hòa Thượng Long Đàm, Đức Sơn đã gom tất cả những bài 
luận giải kinh Kim Cang do ông soạn ra, thứ mà ông đã từng yêu quí, 
đi đâu cũng mang theo, sau đó ông nổi lửa lên đốt không chừa lại thứ 
gì hết. Ông nói: "Huyền triết dầu luận điệu cho đến đâu cũng chẳng 
khác gì đặt một sợi lông vào hư không vô tận; còn về kinh nghiệm vạn 
sự trên thế gian này hay cùng kiếp tận số tìm kiếm then chốt máy 
huyễn vi cũng giống như đổ một giọt nước xuống vực sâu không đáy, 
chẳng thấm vào đâu. Học với chẳng học, chỉ một mình ta biết." Qua 
những lời dạy của chư Phật và chư Tổ, chúng thấy Thiên không giúp 
cho chúng ta một kiến thức nào, mà cũng không lãng phí thì giờ tranh 
biện kiến thức với chúng ta. Thiền chỉ gợi ý hoặc chỉ thẳng, không phải 
vì Thiển muốn làm cho sự việc thêm mờ mờ ảo ảo, mà chính vì Thiền 


1499 


không thể làm gì khác hơn được cho chúng ta, bằng không Thiển 
không nề hà đưa chúng ta đến chỗ thông đạt. Nói tóm lại, trong Thiền, 
không có cái gì phải cắt nghĩa, không có cái gì cần dạy để thêm vào 
kiến thức của mình. Trừ phi sự hiểu biết bừng lên tự trong mình, ngoài 
ra không có kiến thức nào có giá trị hết, vì lông chim kết lên đầu có 
mọc được bao g1ờ? 


1.057. Kiến Thức Và Suy Diễn 

Trong Hoàng Bá Ngữ Lục, đại sư Hoàng Bá dạy: "Thời buổi bây 
giờ, người ta chỉ tìm cách nhồi nhét những kiến thức và suy diễn, hoặc 
truy tìm những hiểu biết có tính sách vở và gọi đó là 'tu tập Phật pháp.' 
Họ không biết rằng tích lũy những kiến thức và suy diễn như thế sẽ có 
tác dụng ngược lại, chẳng khác nào dựng lên những chướng ngại vật. 
Chỉ chăm chăm trau dồi kiến thức làm cho bạn giống như một đứa trẻ 
tự gây cho mình chứng ăn không tiêu vì nuốt lấy nuốt để quá nhiều 
sữa. Những người học Đạo theo Tam Thừa (Thiển, Đại Thừa, và 
Nguyên Thủy) là những người như vậy. Bạn có thể gọi họ là những 
người khổ sở vì chứng ăn không tiêu. Khi những gì được cho là kiến 
thức và suy diễn đó không tiêu hóa được, chúng biến thành độc dược 
vì chúng nằm trên cảnh giới luân hồi. Trong tâm Bồ Đề tuyệt đối 
không có dạng kiến thức đó." 


1.058. Kiến Văn Tri Giác 
Hiện chúng ta không có nhiều chỉ tiết về cuộc đời, hành trạng và 
truyền thống của Trưỡng Lão Bình Thiên, dưới đây chúng ta chỉ có 
một bài giảng ngắn của ngài về “Kiến, văn và tri giác”. Một thuở nọ, 
Trưởng lão Bình Thiên (2) nói: “Điều cốt yếu là khép chặt các giác 
quan, và biến tâm thức giống như một khúc cây. Khi khúc cây này đột 
nhiên trở dậy và khua vang, lúc ấy mấy ông cảm thấy như một con sư 
tử đang rống một cách tự do, không ai ngăn cản được, hay giống như 
một con voi vượt qua suối mà chẳng ngại gì dòng suối chảy xiết. Lúc 
đó không còn dao động, không còn tạo tác, không còn gì hết.” Đoạn 
Trưởng lão Bình Thiên làm một bài kệ như sau: 
“Trời chiếu rọi không bị che mờ, 

Đạo trường tổn mãi mãi; 

Người bước vào cửa này, 

Chẳng biện, cũng chẳng học.” 


1500 


Trưởng lão Bình Thiên nói thêm: “Mấy ông phải biết rằng do kiến 
văn tri giác mà bước vào đạo, và cũng do kiến văn tri giác cẩn ngăn 
không cho mấy ông bước vào đạo. Tại sao vậy? Mấy ông hãy cầm lấy 
con dao hai lưỡi, nó giết chết và cứu sống, nơi này là chỗ kiến văn tri 
giác của mấy ông, và mấy ông có thể sử dụng được cái kiến văn tri 
giác ấy. Nhưng nếu mấy ông thiếu mất con dao hai lưỡi vừa giết chết 
vừa cứu sống này, thì kiến văn tri giác của mấy ông chỉ là một khối trở 
ngại lớn lao, nó sẽ khiến mấy ông hết lần này tới lần khác té sấp dưới 
đất. Đạo nhãn của mấy ông sẽ hoàn toàn bị mù; mấy ông sẽ đi trong 
bóng tối hoàn toàn, không biết làm sao để được tự do tự tại. Tuy nhiên, 
nếu mấy ông muốn tự mình làm chủ tự tại lấy mình bằng cách dứt bỏ 
kiến văn tri giác, hãy ngừng lại cái tâm như vượn đang làm chuyện bậy 
bạ; hãy lặng lẽ kểm giữ nó; hãy cương quyết chú tâm vào bất cứ việc 
sì mà mấy ông đang làm: ngồi nằm, đứng đi, im lặng hay nói năng; 
hãy giữ cho tâm của mấy ông như một sợi dây căng thẳng; đừng để nó 
vuột khỏi tay mình. Ngay khi nó vuột khỏi tay của mấy ông, mấy ông 
sẽ thấy nó phục vụ ngay cho kiến văn tri giác. Trong trường hợp như 
thế, có cách nào đối trị hay không? Phải đối trị bằng cách nào? Đây là 
cách đối trị: dầu là đi, đứng, ngồi hay nằm, hãy mãi mãi để tâm mấy 
ông trên công án mà mấy ông đang tham cứu. Nên nhớ dầu cho mấy 
ông có nhiệt tâm cố gắng làm cho yên cái tâm lộn xộn của mình thế 
nào đi nữa, kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại với sự mong đợi chừng nào 
mà thói quen lý luận của mấy ông vẫn còn tiếp tục.” 


1.059. Kiếp Con Người Chợt Đến Chợt Đi! 

Thiên Hải (1536-1643), tên của một vị Thiền sư Nhật Bản. Lúc 
sinh thời, thiển sư Thiên Hải được xem như là một trong tám vị thiển 
sư lỗi lạc và lào thông Phật pháp nhất nước Nhật. Thiền sư Thiên Hải 
thấu suốt tông chỉ của mọi pháp môn và ông đã góp phần không nhỏ 
trong việc chấn hưng Thiền tông Nhật Bản vào đầu thế kỷ thứ 1§ với 
sự nghiệp hoằng pháp vĩ đại của mình. Ông đã giáo hóa và đào tạo ra 
nhiều bậc cao Tăng xuất chúng cũng như để lại cho đời sau nhiều 
trước tác luận giải về giáo lý thiển tông từ trước đến nay. Có một lần 
Sư trích dẫn bài kệ nổi tiếng của Quốc sư Đại Đăng và ứng tác một bài 
họa theo: 

"Khi hành giả nhập định 
Thấy kiếp người phù sinh 


1501 


Chợt đến rồi chợt đi 
Qua chiếc cầu thế thái 
Như bản thân họ vậy!" 


1.060. Kiếp Nhân Sinh Đích Thị Thiền 

Thiền chính là cuộc đời và không có bất cứ thứ gì khác. Thiển sư Philip 
Kapleau viết trong quyển 'Giác Ngộ Thiển: "Một Thiển sư đã nói: 
"Thiền giống như một người bị treo trên một cành cây cao bằng một sợi 
dây ngậm trong miệng. Tay anh ta không vói được vào một nhành cây 
nào, chân anh ta cũng vậy.' Dưới gốc cây, có một người hỏi anh ta: 
'Chân lý uyên thâm nhất của lời Phật dạy là gì?' Nếu anh ta không trả 
lời, tức là không làm tròn nhiệm vụ của một Phật tử. Vậy anh ta phải 
làm sao đây? Chúng ta phaÏ nhớ Thiển không phải là một trò chơi triết 
lý hay một áng văn chương tô vẽ, nhưng chính là cuộc đời, tuyệt đối là 
cuộc đời. Vấn để công án này đặt ra là vấn đề trọng tâm của tất cả 
cuộc sống con người, cụ thể là khi nào nói, và khi nào nên im lặng... 
Im lặng, dâu người ta vẫn thường nói là vàng, cũng chỉ có thể có màu 
vàng thôi. Tính kín đáo được xem là đáng trân quí, nhưng không chịu 
nói gì khi lời nói của mình được xem là có lợi cho tha nhân là hèn. Có 
nhiều hoàn cảnh khác buộc phải liên hệ đến cả lời nói và sự im lặng. 
Chúng ta phải làm gì khi bị kết tội oan ức hay bị lạm dụng? Chúng ta 
sẽ khư khư giữ im lặng hay là chống trả lại để gây thêm những tranh 
cãi và lạm dụng khác? Hoặc giả có một con đường trung đạo? Sự im 
lặng sáng tạo nhất vượt lên trên lời nói và sự cứng nhắc, và đó chính là 
sự im lặng mà công án này hướng chúng ta đến." 


1.061. Kừn Ngan 
Thiển Sư Phật Quả Viên Ngộ Khắc Cần (1063-1135) là một trong 

những thiền sư xuất sắc nhất trong thời của ngài. Nhờ có ngài và em 
trai của ngài (kém hơn ngài 20 tuổi) là Vô Môn Khai Tuệ, cũng là môn 
môn đồ của dòng Thiển Lâm Tế, mà Thiển Tông Trung Quốc đã trải 
qua một thời phổn thịnh, trước khi các tổ truyền từ “tâm truyền tâm.” 
Thơ của ông tình ý khác hẳn với sư phụ Pháp Diễn, người đọc khó 
nhận ra chất Thiền bàng bạc trong bài thơ hào hoa bay bướm sau đây 

"Hương Ngỗng vàng thôi ướp gấm thêu 

Ca xang giữa cuộc bỏ về theo 

Tuổi xanh một dứt lời phong nhã 


1502 


Chỉ hứa giai nhân tự biết nhiều." 

(Kim áp hương tiêu cẩm tú vi, sênh ca tòng lý túy phò qui. Thiếu 
niên nhất đoạn phong lưu sự, chỉ hứa giai nhân độc tự tri). Thiền sư 
Pháp Diễn nói thêm: “Đại sự một đời đã khiến chư Phật và chư Tổ 
hiện ra trong số chúng ta chẳng phải là chuyện cho những pháp khí căn 
nhỏ chất kém. Lão Tăng vui vì đã giúp cho ông đạt ngộ.” 


1.062. Kinh Có Khác Đâu? 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển VII, một lần, Mã Tổ hỏi 
Tây Đường Trí Tạng (735-814): “Sao con chẳng xem kinh?” Sư thưa: 
“Kinh đâu có khác.” Mã Tổ nói: “Tuy nhiên như thế, con về sau vì 
người cần phải xem.” Sư thưa: “Con bệnh cần phải trị dưỡng, đâu dám 
nói vì người.” Mã Tổ bảo: “Con lúc lớn tuổi sẽ làm Phật pháp hưng 
thạnh ở đời.” 


1.063. Kinh Điển 

Có một vị Tăng bước tới trước Thiển sư Thiên Cái U và hỏi: "Con 
muốn đọc kinh, thầy có gì khuyên bảo về vấn để này hay không?" 
Thiển sư Thiên Cái U nói: "Ông có nghĩ rằng một đại thương gia còn 
phải bận tâm đi kiếm vài đồng xu lẻ hay không?" Theo Thiền sư D.T. 
Suzuki trong quyển "Sự Huấn Luyện của một Thiền Tăng Phật Giáo," 
các thiển sinh không được mang kinh điển hay bất cứ sách vở nào vào 
trong thiển đường ngoại trừ trường hợp tuyệt đối cần thiết, chẳng hạn 
như khi các thiển Tăng phải tìm một đoạn văn biểu lộ về sự lãnh hội 
của họ về một công án. Điều này là do vị thiển sư đòi hỏi khi họ đã 
giải đáp một cách thành công một công án. Một quyển sách được gọi 
là "Thiển Lâm Cú Tập" ghi lại những đoạn liên hệ đến thiển. Đó là 
một trong những cẩm nang mà người học thiền, thiển sư và cư sĩ tại 
Nhật Bản luôn luôn đem theo bên mình. Lối tu tập này là thường 
xuyên dò tìm những trích đoạn từ văn điển xưa giúp các thiển sinh rất 
nhiều trong việc trở nên quen thuộc với giai đoạn văn chương và văn 
hóa của đời sống thiển. Theo Thiển sư Linh Mộc Đại Chuyết Trinh 
Thái Lang trong bộ Thiển Luận Tập II, các kinh Phật, đặc biệt là các 
kinh Đại Thừa, là những diễn đạt trực tiếp của những kinh nghiệm tâm 
linh; chúng hàm chứa những trực giác, đắc thủ nhờ đào sâu trong thâm 
cung của Vô thức, và kinh không có kỳ vọng trình bày những trực giác 
này qua trung gian của trí năng. Nếu thỉnh thoảng kinh có vẻ được 


1503 


trình bày một cách lý luận theo duy lý và luận chứng, điều này chỉ là 
ngẫu nhiên. Tất cả những kinh điển Phật đều cố đưa ra những trực giác 
thâm sâu nhất của Phật trí đúng như chúng đã tự trình bày cho những 
đệ tử đầu tiên của Phật giáo Đại Thừa ở Ấn Độ. Do đó, khi các kinh 
kệ cho rằng tất cả vạn pháp đều trống không, bất sanh và vượt ra ngoài 
nhân duyên, lời tuyên bố này không phải là kết quả của lối lý luận 
siêu hình, mà nó là một kinh nghiệm sâu sắc nhất của Phật trí. Đó là lý 
do tại sao nhiều học giả và triết gia Phật giáo cố gắng lãnh hội hay 
diễn giải những trực giác này theo những qui tắc lý luận lại bị thất bại 
trong nỗ lực của họ; họ là những người ngoại giáo, có thể nói như vậy, 
trong kinh nghiệm Phật tánh và qua đó, họ không đi vào được trọng 
điểm. 


1.064. Kinh-Luận Và Thực Tại 

Lex Hixon viết trong quyển Sinh Phật Thiền: "Phật pháp thể hiện 
qua ba hình thức bằng lời: các kinh điển liễu nghĩa, các lời bình về 
kinh, lời giải đáp trực tiếp trước thực tại. Ba hình thức đó phải được 
người tu tập nhai kỹ, chắc lọc thành tinh túy, nuốt đi và tiêu hóa. Đó là 
thức ăn hài hòa hằng ngày. Khi được đồng hóa trọn vẹn, ba hình thức 
thể hiện đó sẽ phát tiến, như bản thể của bậc trí giả, hoặc như bản 
tuyên ngôn đầy tự tin của một đấng quân vương tại vị. Cách tiếp cận 
như vậy không khuyên chúng ta nên giữ im lặng hay nên nói. Ý nghĩa 
đích thực của im lặng nằm nơi những biểu hiện không nói nên lời. 
Hoàn thiện tâm linh là tự chứng minh lấy mình, không nhất thiết phải 
nhờ cậy đến thầy hay tông phái." 


1.065. Kinh Nghiệm Đại Giác Của Trường Sa (Nhật Bản) 
Trường Sa là tên của một vị thiển sư Nhật Bản, đệ tử của thiền sư 
Bạch Ấn Huệ Hạc. Hàng năm Trường Sa đều đến tham dự các khóa 
tham thiển được tổ chức tại đạo tràng của thiển sư Bạch Ấn Huệ Hạc, 
nhưng chưa bao giờ thức ngộ được điều gì cả. Cuối cùng vào một năm 
nọ, khi kết thúc một khóa thiển, Bạch Ấn đã gọi Trường Sa đến và 
bảo: "Hàng năm ông đều tìm đến đây, lóng ngóng như một chú vịt 
nhảy vào nước khi trời lạnh. Ông làm cuộc hành trình dài vô nghĩa, 
không đạt được một chút thành quả nào. Ta không thể tưởng tượng ông 
đã đi mòn bao nhiêu đôi giày cỏ trong những năm tháng vừa qua. Ta 
không giúp ích gì được cho hạng người nhàn rỗi như ông, thôi ông đừng 


1504 


đến đây nữa!" Những lời này đã làm chấn động sâu xa trong lòng 
Trường Sa. Ông đã tự mình phản tỉnh: "Ta có còn là một con người hay 
không? Nếu ta không nhập thâm định đến chỗ thực chứng giác ngộ, ta 
sẽ chẳng bao giờ đáng sống để trở về nhà nữa. Ta quyết định sẽ dốc 
toàn lực tập trung vào thiển định cho đến khi ta chết." Ông đi đến một 
bờ biển và tọa thiển trên một tấm lưới cá. Nhưng sau bẩy ngày đêm 
liên tục thiển định, Trường Sa vẫn không giác ngộ được. Không còn gì 
để làm khác hơn là tự trầm mình xuống lòng đại dương. Tiến hành 
đúng nghi thức tự sát của Nhật Bản, ông cởi giày rồi bước vào những 
lọn sóng. Ngay trong khoảnh khắc đó, ông đưa mắt nhìn xuống mặt 
biển lấp lánh ánh bình minh, ngay tức khắc ông hoàn toàn trống rỗng 
và đạt được đại giác. 


1.066. Kinh Bát 

Khi Tuyết Phong ở chùa Quốc Thanh, một hôm, Sư giơ bình bát 
lên và nói với một vị học giả Phật giáo: “Khi nào ông hiểu được Chân 
Lý thì vật này là của ông.” Vị học giả nói: “Giao dịch như vậy là của 
một vị Hóa Phật.” Tuyết Phong nói: “Ông không xứng làm đây tớ cho 
một học giả.” Vị học giả nói: “Tôi không hiểu.” Tuyết Phong nói: 
“Ông hỏi lão Tăng đi rồi lão Tăng sẽ trả lời ông.” Khi học giả vừa 
định cúi đầu lễ bái thì Tuyết Phong đá cho ông ta ngã xuống đất. Sau 
đó, vị học giả đến chỗ Vân Môn và nói: “Phải mất bẩy năm tôi mới 
hiểu được ý nghĩa của vấn để.” Vân Môn hỏi: “Thật vậy à?” Học giả 
đáp: “Vâng, thật đúng là như vậy.” Vân Môn nói: “Cần phải mất bẩy 
năm nữa thì cái ấy mới thật sự là của ông.” Hành giả tu Thiển nên 
luôn nhớ rằng thấy được ý nghĩa của Thiển không thôi chưa đủ; cần 
phải cho ý nghĩa đó hoàn toàn hòa nhập vào từng tế bào trong đời sống 
cá nhân; và để làm như vậy thì mười bốn năm tu trì không phải là 
chuyện quá gian khổ. 


1.067. Kỳ Diệu Thay Vô Tình Thuyết Pháp! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XV, khi Lương Giới 
Động Sơn (807-869) đến tham vấn với thiển sư Qui Sơn. Sư thưa: 
“Được nghe Quốc Sư Huệ Trung nói “vô tình thuyết pháp” con chưa 
thấu hiểu chỗ vi diệu ấy?” Qui Sơn bảo: “Có nhớ những gì Quốc Sư 
nói chăng?” Sư thưa: “Con nhớ.” Qui Sơn nói: “Vậy thì lập lại xem 
sao!” Lương Giới nói: “Có một vị Tăng hỏi Quốc Sư, “Thế nào là tâm 


1505 


của chư Phật? Quốc Sư trả lời, 'Một miếng ngói tường.' Sư hỏi, 'Một 
miếng ngói tường? Có phải miếng ngói tường là vô tình hay không?” 
Qui Sơn đáp, “Đúng vậy.` Vị Tăng hỏi tiếp, “Như vậy nó có thể thuyết 
pháp không? Quốc Sư đáp, 'Miếng ngói ấy thuyết pháp một cách rõ 
ràng không vấp váp.` Vị Tăng hỏi, “Tại sao con lại không nghe được?” 
Quốc sư bảo, “Tự ngươi không nghe được, nhưng không có nghĩa là 
người khác không nghe được.` Vị Tăng lại hỏi, “Như vậy ai nghe 
được?” Quốc Sư đáp, “Các bậc Thánh nhân nghe được.` Vị Tăng lại 
nói, “Vậy Thầy có nghe được không?? Quốc Sư đáp, “Ta không nghe 
được. Nếu ta nghe được thì ta đã đồng là Thánh rồi còn gì! Lầm gì 
ngươi có thể nghe ta thuyết pháp." Vị Tăng hỏi, “Như vậy tất cả chúng 
sanh không thể hiểu được những lời thuyết nây.` Quốc Sư nói, “Ta vì 
phàm phu mà thuyết pháp, chớ không vì Thánh mà thuyết.` Vị Tăng 
nói, “Như vậy sau khi nghe được rồi thì sao?* Quốc Sư đáp, “Sau khi 
chúng sanh đã nghe hiểu rồi thì họ đâu còn là phàm phu nữa."” Lương 
Giới tiếp tục, vậy thì theo Quốc Sư Huệ Trung, vô tình như vách tường, 
ngói và đá luôn đang tiếp tục thuyết pháp. Đoạn, Lương Giới hỏi Qui 
Sơn: “Ai có thể nghe những lời dạy này?” Qui Sơn nói: “Có những bài 
thuyết pháp bởi vô tình chúng sanh, nhưng chỉ vài người có thể nghe 
được chúng mà thôi.” Lương Giới thừa nhận: “Con không hội, xin Thầy 
chỉ dạy.” Thay vì nói thì Qui Sơn lại đưa cây phất tử lên. Lương Giới 
nói: “Con vẫn chưa hội.” Qui Sơn nói: “Miệng do cha mẹ sanh, trọn 
không thể vì ông nói.” Cũng theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển 
XV, theo lời để nghị của Qui Sơn, Lương Giới Động Sơn (807-869) đi 
đến chỗ của Vân Nham và hỏi Vân Nham về câu chuyện của Quốc 
Sư: "Vô tình thuyết pháp, người nào được nghe?" Vân Nham hỏi lại: 
"Vô tình nghe cái gì vô tình có thể nghe được?" Sư lại hỏi: "Hòa 
Thượng có nghe được chăng?" Vân Nham nói: "Nếu ta nghe, ông đâu 
thể được nghe ta thuyết pháp." Sư thưa: "Con vì sao chẳng nghe được?" 
Vân Nham dựng cây phất tử nói: "Ông có còn nghe ta chăng?" Sư thưa: 
"Chẳng nghe." Vân Nham bảo: "Ta thuyết pháp mà ông còn chẳng 
nghe, huống là vô tình thuyết pháp?" Sư hỏi: "Vô tình thuyết pháp gồm 
những kinh điển gì?" Vân Nham bảo: "Đâu không thấy kinh Di Đà nói 
"Nước, chim, cây rừng thảy đều niệm Phật, nệm Pháp?" Ngay câu này 
sư bỗng nhiên đại ngộ. Sư bàn viết bài kệ: 
"Kỳ diệu thay! Kỳ diệu thay! 
Vô tình thuyết pháp chẳng nghĩ bàn 


1506 


Nếu lấy tai nghe trọn khó hiểu 
Phải đem mắt thấy mới hiễu rõ. " 

(Dã đại kỳ! Dã đại kỳ! 

Vô tình thuyết pháp bất tư nghì 

Nhược tương nhĩ thính chung nan hội 

Nhãn xứ văn thinh phương đắc tri). 
Sau đó sư làm thêm bài kệ thứ nhì: 

“Không môn hữu lộ nhân giai đáo, 
Đao giả phương tri chỉ thú trường. 
Tâm địa nhược vô nhàn thảo mộc, 
Tự nhiên thân thượng phóng hào quang.” 


1.068. Kỹ Thuật Thiền 

Theo Christmas Humphreys trong quyển 'Phật Giáo': “Tất cả công 
án đều phi lý, nghĩa là vô lý, và Thiển cũng vậy. Vì ý nghĩa là sản 
phẩm của lý luận và biện chứng, và của những qui luật của tư tưởng. 
Thiền rống lên cười với tất cả những thứ đó. Thiền là một trò đùa trong 
trò đùa, và giống như một trò đùa, Thiển không thể nào được giải 
thích. Đó là cuộc sống giữa lòng hình tướng; cuộc sống mà lý luận cố 
làm cho thiêng liêng và thường làm cho trở nên ngột ngạt. Thiển là 
dòng sông của cuộc sống không quan tâm gì đến những lâu đài của tư 
tưởng, các từ điển và định nghĩa, cũng như sự hiểu biết hay quyết định 
của những người ở hai bên bờ. Vì vậy, kỹ thuật của Thiển giống như 
thuốc nổ được dùng trong việc vận chuyển gỗ súc, để phá những 
chướng ngại trên sông và để cho nước và tất cả những gì trôi nổi trên 
sông được tự do trôi xuôi đi.” Christmas Humphreys lại viết trong 
quyển 'Sự Tiếp Cận Thiển Của Tây Phương': "Ngày nay ở phương Tây, 
năng lực tối thượng là trí năng. Đối với phần lớn chúng ta, trí năng là 
phương tiện giao tiếp với thế giới chung quanh, và cũng là phương tiện 
để khám phá ra chân lý. Nhưng những người tự hào nhất về công cụ 
tuyệt mỹ này lại là những người ít chịu thừa nhận những giới hạn của 
trí năng. Họ không chịu hiểu rằng cũng giống như khả năng của các 
giác quan của chúng ta rất là hạn chế, và cảm xúc có thể tách biệt với 
tư tưởng, trong sự suy nghĩ như vậy, cũng chỉ gò bó trong phạm vi của 
mình, trong đó trí năng tìm hiểu càng ngày càng nhiều về những hiện 
tượng. Nhưng tư tưởng không bao giờ có thể biết theo nghĩa ý thức tức 
thời và trực tiếp. Ý nghĩ phải đạt đến tận cùng của tư tưởng trước khi 


1507 


năng lực kế tiếp chiếm lấy nó. Trong thiên nhiên, không có đường 
vòng và đường tắt." 


1.069. La Hán Chủng Điền 

Công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiển sư Quế Sâm Địa 
Tạng và một vị đệ tử nối pháp của mình là Thiệu Tu Long Tế về làm 
ruộng và ăn cơm. Theo Truyền Đăng Lục, quyển XXI, một hôm Thiền 
Sư La Hán Quế Sâm (867/869-928) hỏi đệ tử của mình là Thiệu Tu: 
"Ông từ đâu tới?" Thiệu Tu nói: "Từ phương Nam." Quế Sâm hỏi: 
"Phật pháp phương Nam thế nào?" Thiệu Tu nói: "Bàn luận rộng rãi." 
Quế Sâm nói: "Đâu bằng chúng ta ở đây cày ruộng và ăn cơm!" Thiệu 
Tu lại hỏi: "Còn tam giới thì sao?" Quế Sâm hỏi lại: "Ông gọi cái gì là 
tam giới?" Qua câu nói này, Thiệu Tu liền tỉnh ngộ. 


1.070. Là Ông Thành Phật 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một hôm, có một vị 
Tăng hỏi Thiển sư Cảnh Sầm: "Căn bản mà nói, con người có thể 
thành Phật hay không?" Trường Sa nói: "Ông có nghĩ rằng vua Đại 
Đường tự làm ruộng rồi tự gặt hái lúa gạo hay không?" VỊ Tăng nói: 
"Con vẫn chưa lãnh hội ai trở thành Phật?" Trường Sa nói: "Là ông 
thành Phật." Vị Tăng im lặng. Trường Sa nói: "Ông có lãnh hội không 
vậy?” VỊ Tăng đáp: "Con không lãnh hội." Trường Sa nói: "Như một 
người té xuống đất, và rồi nhờ đất mà đứng dậy; đất có nói gì không?" 


1.071. Lạc Pháp 

Niềm vui tôn giáo hay sự an lạc của Phật pháp hay niềm vui với 
pháp. Vui khi nghe hay nếm đươc hương vị của pháp, khi thờ kính Phật 
tổ, khi tạo lập công đức, cúng dường hay tụng niệm (dùng mùi vị của 
pháp để làm cho tâm thần vui thú). Theo kinh Duy Ma Cật, lúc ma Ba 
Tuần đem một muôn hai ngàn Thiên nữ cho ông Duy Ma Cật. Khi ấy 
ông Duy Ma Cật bảo các Thiên nữ rằng: “Ma đã đem các ngươi cho ta 
rồi, nay các ngươi đều phải phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác. Rồi ông theo căn cơ của Thiên nữ mà nói Pháp để cho phát ý 
đạo, và bảo rằng “các ngươi đã phát ý đạo, có Pháp vui để tự vui chớ 
nên vui theo ngũ dục nữa.” Thiên nữ hỏi: “Thế nào là Pháp vui?” Ông 
đáp: “Vui thường tin Phật; vui muốn nghe pháp; vui cúng dường Tăng; 


1508 


vui lìa ngũ dục; vui quán ngũ ấm như oán tặc; vui quán thân tứ đại như 
rắn độc; vui quán nội nhập (sáu căn) như không; vui gìn giữ đạo ý; vui 
lợi ích chúng sanh; vui cung kính cúng dường bực sư trưởng; vui nhẫn 
nhục nhu hòa; vui siêng nhóm căn lành; vui thiển định chẳng loạn; vui 
rời cấu nhiễm đặng trí tuệ sáng suốt; vui mở rộng tâm Bồ Đề; vui hàng 
phục các ma; vui đoạn phiền não; vui thanh tịnh cõi nước Phật; vui 
thành tựu các tướng tốt mà tu các công đức; vui trang nghiêm đạo 
tràng; vui nghe pháp thâm diệu mà không sợ; vui ba môn giải thoát mà 
không vui phi thời; vui gần bạn đồng học; vui ở chung với người không 
phải đồng học mà lòng thương không chướng ngại; vui giúp đỡ ác tri 
thức; vui gần thiện tri thức; vui tâm hoan hỷ thanh tịnh; vui tu vô lượng 
Pháp đạo phẩm. Đó là Pháp vui của Bồ Tát. 


1.072. Lạc Phổ Đầu Sư 

Công án nói về cơ duyên Lạc Phổ Nguyên An chấp nhận ở lại tu 
tập với Thiển Sư Giáp Sơn Thiện Hội. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng 
Lục, quyển XVII, sau khi Thiền Sư Lạc Phổ Nguyên An (834-898) rời 
chỗ của Lâm Tế, Sư đi hành cước ròng rã năm trời, đến Giáp Sơn, ông 
đã dựng lễu và lưu lại nơi đó. Ông ở đó một năm mà không hể đến 
viếng tự viện của Thiền sư Giáp Sơn, cũng ở cùng trên ngọn núi này, 
Giáp Sơn viết cho ông một bức thư và sai một vị Tăng mang đến. Lạc 
Phổ nhận thư, rồi trở về chỗ ngôi xuống mà không hề mở thư ra đọc. 
Đoạn Lạc Phổ đưa tay đến chỗ vị Tăng làm như muốn nói: "Ông còn 
cái gì khác nữa không?" Khi vị Tăng không trả lời, liền bị Lạc Phổ 
dùng gậy đánh và nói: "Hãy về và nói với thầy của ông chuyện này." 
Vị Tăng trở về và kể lại cho Giáp Sơn chuyện xảy ra. Giáp Sơn nói: 
"Nếu gã mở thư, thì trong ba ngày gã sẽ đến đây. Còn nếu như gã 
không mở thư, thì không ai có thể cứu gã được." Ba hôm sau, Lạc Phổ 
đến. Khi Lạc Phổ đến trước mặt Giáp Sơn, ông ta không lễ bái, mà chỉ 
đứng khoanh tay trước ngực. Giáp Sơn nói: "Gà mà ở ổ phụng, không 
thể nói là cùng loại được. Hãy đi đi!” Lạc Phổ nói: "Con đến từ xa, 
mong tầm học giáo pháp của thầy. Mong thầy tiếp nhận!" Giáp Sơn 
nói: "Trước mắt không có xà lê. Trong đây không có lão Tăng." Lạc 
Phổ hét lên. Giáp Sơn nói: "Dừng lại! Dừng Lại! Xà lê đừng có thô lỗ 
như vậy. Nguyệt diện, dầu bị mây che khuất, vẫn giống vậy. Nhưng 
thung lũng và đỉnh núi lại khác nhau. Không phải là chuyện xà lê của 
thiên hạ, mà là chuyện làm sao sao xà lê có thể làm cho người không 


1509 


có lưỡi nói được kìa?" Lạc Phổ ngơ ngác không biết đối đáp thế nào. 
Giáp Sơn liền đánh. Nhơn đó Lạc Phổ chấp nhận ở lại tu tập với Giáp 
Sơn. 


1.073. Lạc Phổ Hoàn Hương 
Công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiền Sư Lạc Phổ Nguyên 
An (834-898) và một vị Tăng. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, 
quyển XVII, một vị Tăng hỏi Lạc Phổ: "Nếu con muốn quay về cố 
hương thì thế nào?" Lạc Phổ nói: "Nhà đã bị phá sập rồi và người cũng 
đã chết hết rồi. Vậy thì ông đi về chỗ nào?" Vị Tăng nói: "Trong 
trường hợp đó, con sẽ không quay về." Lạc Phổ nói: "Ánh mặt trời làm 
tan chảy tuyết trước sân, nhưng ai sẽ quét sạch đất chảy vào trong 
phòng đây?" Rồi Lạc Phổ tụng bài kệ: 
"Nhược nguyện qui cố hương, 
Thượng thuyền vượt ngũ hồ. 
Đưa sào lên, trăng sao đều trốn mất. 
Dừng tay chèo, mặt trời đơn lẽ. 
Rời cột chèo và bỏ bãi hoang tàn. 
Thượng buồm mà rảo bước trên chân đạo." 


1.074. Lạc Phổ Lâm Chung 

Công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiền Sư Lạc Phổ Nguyên 
An (834-898) và thị giả Ngạn Tùng. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, 
quyển XVII, khi Thiển sư Lạc Phổ có bệnh, ngài nói với chúng Tăng: 
"Nếu lão Tăng không thị tịch ngày mai thì cũng chỉ vài ngày sau mà 
thôi. Hôm nay lão Tăng có một việc muốn hỏi mấy ông. Nếu cho rằng 
đúng thì trên đầu lại gắn thêm đầu. Nếu nói rằng sai thì phải chém đứt 
đầu để cầu sống." Tăng chúng nói: "Núi xanh không cất bước. Không 
cần mang đèn dưới ánh sáng ban ngày." Lạc Phổ nói: "Lúc này là tiết 
gì mà ăn nói kiểu đó?" Lúc đó có Sư Ngạn Tùng nói với Lạc Phổ rằng: 
"Rời hai con đường ấy, thỉnh Hòa Thượng đừng hỏi." Lạc Phổ nói: 
"Không đúng vậy. Hãy nói lại lần nữa xem." Ngạn Tùng nói: "Con nói 
chưa trọn vẹn." Lạc Phổ nói: "Lão Tăng không cần biết nếu ông nói 
trọn hay không trọn." Ngạn Tùng nói: "Con đáp Hòa Thượng một cách 
bất kính." Lạc Phổ im lặng. Buổi tối hôm đó, Lạc Phổ bảo thị giả gọi 
Ngạn Tùng vào phương trượng, nói: "Xà lê ngày nay đối đáp với lão 
Tăng rất có ý nghĩa. Cái hội của xà lê ứng hợp với cái hội của tiên sư. 


1510 


Tiên sư đã dạy: 'Trước mắt không phải pháp. Ý tại trước mắt. Không 
phải Pháp trước mắt, chẳng phải chỗ mắt tai đến được.' Hãy nói xem 
cái nào là câu chủ yếu? Nếu nói được, lão Tăng sẽ trao y bát cho ông." 
Ngạn Tùng nói: "Ngạn Tùng không hội." Lạc Phổ nói: "Ông nên lãnh 
hội, hãy nói đi!" Ngạn Tùng nói: "Ngạn Tùng thật là không biết." Lạc 
Phổ nạt đuổi ra, rồi nói: "Khổ thật! Khổ Thật!" Về sau này Huyền 
Giác bình về việc này, nói: "Nếu Sư Ngạn Tùng nói ông không lãnh 
hội, thì Lạc Phổ sợ rằng y bát sẽ bị kẹt lại với mình." Ngày hôm sau 
trong buổi tham vấn ban trưa, một vị Tăng khác hỏi Lạc Phổ về cuộc 
đàm thoại ngày hôm trước. Lạc Phổ nói: "Thuyễn tư không chèo trên 
sóng trong. Eo biển hẹp đổ đệ thả ngỗng gỗ một cách vô dụng." Sau 
khi nói xong những lời này thì Sư thị tịch. 


1.075. Lạc Thiên Vấn Pháp 

Bạch Lạc Thiên, tên của một nhà thơ lớn đời nhà Đường. Khi làm 
quan, trong huyện có một thiển sư nổi tiếng với biệt danh là Ô Sào 
Thiển Sư, vì sư thường hay tọa thiển trên các cành cây chi chít. Thấy 
vậy Bạch Lạc Thiên bèn bảo vị thiền sư: “Chỗ thầy ngồi trên cây thật 
là nguy hiểm.” Sư đáp: “Chỗ của ông còn nguy hiểm hơn nhiều.” Bạch 
Lạc Thiên đáp lại: “Tôi là quan tri huyện, tôi thấy chỗ ấy có gì là nguy 
hiểm?” Sư đáp: Vậy là tại ông không biết đó thôi. Khi lòng dục ông 
bừng lên và tâm ông không vững, thì còn gì nguy hiểm hơn?” Thế rồi 
Bạch Lạc Thiên lại hỏi tiếp: Phật giáo dạy điều gì?” Sư tụng bốn câu 
kệ nổi tiếng: 

“Không làm các điều ác, 
Lầm các điều lành, 
Giữ tâm ý trong sạch, 
Ấy lời chư Phật dạy.” 

Tuy nhiên, Bạch Lạc Thiên phản đối nói rằng: “Cái đó đứa trẻ lên 
ba cũng biết và nói được.” Thiển sư ngồi trên cây bèn đáp lại: “Ờ thì 
đứa trẻ lên ba cũng biết và nói được, nhưng ông lão tám mươi vẫn 
chưa làm được.” 


1.076. Lại Từng Xuất Gia Chưa? 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển IX, một hôm, Thiền Sư 
Vô Ngôn Thông (2-826) đang lễ bái Phật, có một vị Thiền khách đến 
hỏi: "Tọa chủ đang lễ cái gì đó?" Sư đáp: "Lễ Phật." Vị Thiển khách 


1511 


chỉ vào tượng Phật hỏi: "Cái này là cái gì?" Sư không đáp được. Đêm 
hôm đó, với y phục chỉnh tế, Sư đi gặp vị Thiển khách, lễ bái xong Sư 
bèn hỏi: "Điều ngài hỏi ban sáng chưa biết ý chỉ như thế nào?" Thiển 
khách hỏi: "Tọa chủ từ khi xuất gia đến nay được mấy hạ?" Sư thưa: 
"Mười hạ." Thiền khách hỏi: "Lại từng xuất gia chưa?" Sư trở nên 
hoang mang hơn. Thiển khách bảo: "Nếu ngay cả việc này mà ông 
cũng không hiểu, thì dù có trăm hạ cũng chẳng lợi ích gì?" Sau đó vị 
Thiển khách này khuyên sư nên đến tìm gặp Mã Tổ, nhưng khi đến 
Giang Tây thì Mã Tổ đã viên tịch. Sư tìm gặp Bách Trượng Hoài Hải 
xin làm đệ tử. Bấy giờ có một vị Tăng hỏi Thiển sư Bách Trượng: 
"Thế nào là pháp môn đốn ngộ của Đại Thừa?" Bách Trượng đáp: 
"Đất tâm trống không, trời tuệ tự chiếu." Ngay những lời này Vô Ngôn 
Thông tỉnh ngộ. 


1.077. Làm Cho Bột Mì Thành Bánh Mì Hoàn Hảo 

Theo Thiển sư Linh Mộc Tuấn Long trong quyển Thiển Tâm, Sơ 
Tâm, “Đức Phật không quan tâm đến những yếu tố tạo nên con người 
cũng như những lý thuyết siêu hình về sự hiện hữu. Ngài chỉ quan tâm 
đến chuyện tự mình hiện hữu trong ngay giây phút này như thế nào. 
Đó là quan điểm của Ngài. Bánh mì được làm ra từ bộ mì. Làm thế 
nào để cho bột mì trở thành bánh mì khi được đưa vào lò nướng là việc 
quan trọng nhất đối với đức Phật. Mối quan tâm chính của Ngài là làm 
thế nào để đạt đến giác ngộ. Một con người giác ngộ là một con người 
hoàn hảo, có đặc tính đáng được ưa thích cho mình và cho tha nhân. 
Đức Phật muốn tìm ra cách làm sao cho con người phát triển được đặc 
tính lý tưởng này, làm sao các bậc hiển thánh xưa trở thành hiển thánh. 
Để tìm ra cách làm sao cho bột bánh trở thành bánh mì hoàn hảo, Ngài 
làm đi làm lại bánh mì cho đến khi hoàn toàn thành công. Đó là cách 
tu tập của đức Phật.” 


1.078. Làm Chủ Lấy Mình Giữa Muôn Sai Ngàn Khác 

Viên Nhĩ Biện Viên (1202-1280), tên của một trong những thiển sư 
nổi tiếng của Nhật Bản vào thế kỷ thứ 13. Viên Nhĩ Biện Viên, còn 
được gọi là Thiền sư Thánh Nhất, vị khai sáng ra Thiển phái Đông 
Phước Tự, một trong những nhánh thiển quan trọng nhất trong trường 
phái Lâm Tế ở Nhật Bản. Hiện nay phái này có khoảng 365 ngôi tự 
viện trên khắp Nhật Bản. Khi Thánh Nhất (1202-1280) diện kiến Nhật 


1512 


Hoàng lần đầu tiên vào năm 1245, sư trình lên vua một bản sao chép 
của bộ "Tông Cảnh Lục," một bộ sách lớn về Thiển pháp được soạn 
bởi một thiển sư nổi tiếng Trung Hoa vào thế kỷ thứ mười (Diên Thọ 
Vĩnh Minh). Nhật Hoàng thường đọc bộ sách này mỗi khi rảnh rỗi. Khi 
đọc xong, ngài viết ở mặt sau dòng chữ: "Nhận được bộ sách này từ 
tay thiển sư Thánh Nhất, ta nay đã thấy được bản tâm vốn là Phật." 
Khi quan đại thần Fujiwara Michiie hỏi sư về Thiển pháp, sư đáp: "Đó 
chính là vấn đề của ý chí quyết liệt, nhờ đó hành giả có thể làm chủ 
lấy mình giữa muôn ngàn sai khác và phân biệt." 


1.079. Làm Con Trâu Nhà Họ Lý Ở Dưới Chân Núi 

Xử Chơn Lộc Môn, tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ 
thứ chín và thứ mười. Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chi 
tiết về Thiền Sư Xử Chơn Lộc Môn. Chúng ta chỉ biết Sư đã cùng thầy 
mình là Tào Sơn Bổn Tịch từ Phúc Châu, đã phát huy phái Tào Động, 
là một trong hai phái Thiển hiện vẫn còn ở Nhật Bản. Sau khi từ biệt 
Tào Sơn, Sư đi khắc cả nước, tùy theo hoàn cảnh mà thuyết giảng Phật 
pháp. Một hôm có một vị Tăng hỏi Thiển Sư Xử Chơn Lộc Môn: "Thế 
nào là gia phong của Hòa Thượng?" Sư đáp: "Muối không giấm." Vị 
Tăng lại hỏi Thiển Sư Xử Chơn Lộc Môn: "Thế nào là đạo nhơn?" Sư 
đáp: "Miệng giống hệt lổ mũi." Vị Tăng lại hỏi Thiển Sư Xử Chơn Lộc 
Môn: "Chợt gặp khách đến đem cái gì đối đáp?" Sư đáp: "Cổng gỗ cửa 
lá cảm ơn ông đi qua." Vị Tăng lại hỏi Thiển Sư Xử Chơn Lộc Môn: 
"Hòa Thượng trăm tuổi sẽ đi về đâu?" Sư đáp: "Lầm con trâu nhà họ 
Lý ở dưới núi." Theo truyền thống Thiển tông, giáo pháp nhà Thiền 
được truyền trực tiếp từ tâm của vị Thầy đến tâm của đệ tử mà không 
phải dùng đến ngôn từ hay khái niệm. Chính vì vậy mà khi trả lời vị 
Tăng, Thiển sư Xử Chơn chỉ nói những gì không dính dáng gì đến câu 
hỏi của người đệ tử. Và việc này đòi hỏi người đệ tử phải chứng tỏ cho 
thầy mình thấy sự chứng nghiệm chân lý trực tiếp của mình. 


1.080. Làm Sao Chuyển Cái Tự Kỷ Thành Non Sông Đất Nước? 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một hôm, có một vị 
Tăng đến hỏi thiển sư Trường Sa Cảnh Sầm: "Làm sao chuyển non 
sông đất nước trở về cái tự kỷ?" Trường Sa Cảnh Sầm đáp: "Làm sao 
chuyển cái tự kỷ thành non sông đất nước?" Vị Tăng thú thật không 


1513 


hiểu gì cả. Sư giảng: "Chợ búa Hồ Nam dân giã tốt. Củi nhiều gạo rẻ 
xóm làng đông." Vị Tăng trầm ngâm. Sư cho thêm bài kệ: 
"Sao hỏi non sông chuyển 
Non sông chuyển đến gì? 
Viên thông không hai phía 
Pháp tánh chẳng về đâu." 


1.081. Làm Sao Kiểm Soát Tư Tưởng Đây? 

Thiền sư Thiên Đồng Như Tịnh thượng đường dạy chúng, nói rằng: 
"Tư tưởng trong tâm lộn xộn và tắn mát. Làm sao kiểm soát chúng 
được đây? Trong một câu chuyện Triệu Châu và con chó có Phật tánh 
hay không, có một cây chổi sắt tên 'Vô.' Nếu mấy ông sử dụng nó để 
quét tư tưởng, thì tư tưởng càng nhiều vô số. Thế thì thật tình mấy ông 
phải quét khó hơn, phải cố gắng từ bổ nhiều tư tưởng hơn. Suốt ngày 
đêm hết sức hết lực mà quét, mãnh liệt đẩy chúng đi. Bất thình lình, 
cây chối bị bể tan vào hư không bao la, và ngay tức khắc mấy ông 
xuyên thấu vô số khác và ngàn vạn sai biệt trong vũ trụ." 


1.082. Làm Thế Nào Nói Được Mà Không Cần Đến Cổ Họng- 
Môi-Lưỡi (Tính Khước Yết Hầu Thần Vẫn, Tác Ma Sinh 
Đạo?) 

Công án "Làm thế nào nói được mà không cần đến cổ họng, môi 
và lưỡi." Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển IX, một hôm Qui 
Sơn (771-853), Ngũ Phong, Vân Nham cùng đứng hầu Bách Trượng. 
Bách Trượng hỏi Qui Sơn: "Làm thế nào nói được mà không cần đến 
cổ họng, môi và lưỡi?" Qui Sơn nói: "Trong trường hợp đó, mời thầy 
nói cho." Bách Trượng đáp: "Ta không ngại nói cho các ông, nhưng ta 
không muốn giết bọn hậu sinh." Đây là loại công án "mặc nhiên phủ 
nhận", nghĩa là, loại công án giải minh chân lý Thiền bằng lối phát 
biểu hư hóa hoặc phế bỏ. Với loại công án này, chúng ta thường cáo 
buộc các Thiền sư là phủ nhận. Nhưng kỳ thật họ chẳng phủ nhận gì 
cả, những gì họ đã làm chỉ nhằm để vạch rõ ra các ảo tưởng của chúng 
ta cho vô hữu là hữu, hữu là vô hữu, vân vân. Theo Viên Ngộ trong 
Bích Nham Lục, trong thí dụ thứ 70 của Bích Nham Lục, Bách Trượng 
tuy là hành sử như thế, cái nồi của ông đã bị người khác cướp mất rồi, 
ông xoay qua hỏi Ngũ Phong. Ngũ Phong thưa: "Hòa Thượng cũng 


1514 


phải nín luôn." Bách Trượng nói: "Chỗ không người vạch trán nhìn 
ông." Bách Trượng lại hỏi Vân Nham. Vân Nham thưa: "Hòa Thượng 
có hay chưa?" Bách Trượng nói: "Mất hết con cháu của ta. Ba người 
mỗi vị một nhà." Cổ nhân nói: "Trên đất bằng người chết vô số, qua 
được rừng gai góc là người tay khéo." Vì thế hàng tông sư đem rừng 
gai góc nhiệm người. Vì sao? Bởi vì nếu ở dưới câu thường tình 
nghiệm người chẳng được. Hàng Thiển khách cần phải trong câu trình 
cơ, trong lời biện mục đích. Nếu là kẻ gánh bản, phần đông nhằm 
trong câu mà chết, nghe nói dẹp hết cổ họng môi lưỡi thì không có chỗ 
mở miệng. Nếu là người biến thông, có lối sống ngược nước, chỉ nhằm 
trên câu hỏi có lối đi, tay chẳng bị thương tích. Qui Sơn thưa: "Trong 
trường hợp đó, thỉnh Hòa Thượng nói." Hãy nói ý nghĩa thế nào? Trong 
đây như chọi đá nháng lửa, tợ làn điện chớp, nhân chỗ hỏi kia liền đáp, 
tự có con đường xuất thân, chẳng tốn mắy may khí lực. Vì thế mới nói, 
kia tham câu sống chẳng tham câu chết. Bách Trượng chẳng biện kia, 
chỉ nói không ngại nói với ông, chỉ e về sau này mất hết con cháu của 
ta. Khi các bậc tông sư vì người phải nhổ đinh tháo chốt. Như người 
nay nói: "Đáp này chẳng thừa nhận, kia không lãnh thoại. Đâu chẳng 
biết trong đây, một đường sanh cơ, vách đứng ngàn nhẫn, khách chủ 
lẫn kéo, sống linh động." 


1.083. Lãng Nhân Lục 

Joso là học trò của thi hào nổi tiếng về thi cú Ba Tiêu Tùng Vĩ. 
Joso xuất thân từ một dòng tộc võ sĩ đạo, ông đã từng nối nghiệp cha 
mình phục vụ đưới trướng của một lãnh chúa quý tộc. Ông đã từ chối 
quyền thừa kế và quyết định trao quyền này lại cho bà mẹ kế và người 
em cùng cha khác mẹ với mình. Quyết định này đi ngược lại những qui 
định trong chế độ phong kiến Nhật Bản. Để thực hiện được mục đích 
này, Joso đã làm cho mình bị thương tật trên bàn tay phải đến độ suốt 
đời không thể sử dụng được kiếm nữa và không thể là người gia chủ 
của gia đình võ sĩ đạo. Đó là cách mà Joso đã giải thoát mình khỏi 
những sự việc trần thế để trở thành một thiển Tăng. Sự chứng ngộ của 
Joso luôn được giữ bí mật và ít người biết được ông là một thiển gia, 
ngược lại người ta chỉ biết ông là một nhà thơ. Sau khi thi sĩ Ba Tiêu 
Tùng Vĩ qua đời, Joso lui về ở ẩn trong một hang động trong suốt ba 
năm trời, nơi ông đã thực hiện bộ kinh Phật được viết bằng Hán tự trên 
đá cụi; mỗi chữ nằm trên một viên đá, và những viên đá này được xếp 


1515 


lại thành đống theo thứ tự để tạo thành một bộ kinh hoàn chỉnh. Ông 
còn viết một quyển sách hướng dẫn Tăng tục trong việc tu hành với 
nhan đề là "Lãng Nhân Lục." 


1.084. Lãng Thượng Tọa Lật Ngược Ấm Trà Chiêu Khánh 

Trong thí dụ thứ 48 của Bích Nham Lục khi Vương Thái Truyền 
vào chùa Chiêu Khánh uống trà. Khi ấy Thượng Tọa Lãng cùng Minh 
Chiêu đang soạn ấm trà. Thượng Tọa Lãng lật ngược ấm trà lại. Thái 
Truyền thấy vậy, bèn hỏi: "Dưới lò trà là cái gì?" Thượng Tọa Lãng 
nói: "Thần bưng lò." Thái Truyền hỏi: "Đã là thần bưng lò vì sao lại lật 
ngược ấm trà?" Thượng Tọa Lãng đáp: "Sĩ quan ngàn ngày mất ở một 
buổi." Thái Truyền phủi áo đi ra. Minh Chiêu nói: "Thượng Tọa Lãng 
ăn cơm Chiêu Khánh xong, lại đi ngoài sông đánh gốc cây cháy." 
Thượng Tọa Lãng hỏi: "Hòa Thượng thì sao?" Minh Chiêu bảo: "Phi 
nhơn được cơ hội thuận tiện." (Tuyết Đậu nói: "Khi ấy chỉ đạp nhào lò 
trà."). Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, muốn biết nghĩa Phật 
tánh phải quán thời tiết nhân duyên. Vương Thái Truyền coi Tuyển 
Châu, tham vấn Chiêu Khánh đã lâu. Một hôm nhơn vào chùa, Thượng 
Tọa Lãng nấu trà, lật úp ấm trà. Thái Truyền cũng là hàng tác gia, vừa 
thấy lật úp ấm trà liền hỏi: "Dưới lò trà là gì?" Thượng Tọa Lãng đáp: 
"Thần bưng lò." Quả là trong lời có tiếng vang, song đầu đuôi trái 
nhau, mất đi tông chỉ, chạm bén đứt tay, chẳng những cô phụ chính 
mình mà cũng xúc phạm đến kẻ khác. Cái này tuy không có việc được 
mất, song nêu lên như trước có thân sơ, có đen trắng. Nếu luận việc 
này chẳng ở trên ngôn cú, lại cũng nhằm trên ngôn cú biện chỗ sống. 
Vì thế nói kia tham câu sống chẳng tham câu chết. Cứ theo Thượng 
Tọa Lãng nói thế ấy như chó điên đuổi bóng. Thái Truyễển phủi áo ra 
đi, dường như không chấp nhận kia. Minh Chiêu nói: "Thượng Tọa 
Lãng ăn cơm Chiêu Khánh xong, lại đi ngoài sông đánh gốc cây cháy 
(đả dã trai)." Gốc cây cháy tức là gốc cây ở trong đồng hoang bị lửa 
cháy, gọi là gốc cây cháy. Dùng câu này để chỉ Thượng Tọa Lãng 
chẳắng nhằm chỗ chánh mà đi, lại nhằm bên ngoài mà chạy. Thượng 
Tọa Lãng đẩy lại hỏi: "Hòa Thượng thì sao?" Minh Chiêu đáp: "Phi 
nhơn được cơ hội thuận tiện." Minh Chiêu tự nhiên có chỗ xuất thân, 
cũng chẳng cô phụ câu hỏi kia. Cho nên nói chó dữ cắn người chẳng 
nhe răng. Hòa Thượng Triết ở Qui Sơn nói: "Vương Thái Truyền giống 
như cướp ngọc mà được bông tua chiếc mũ." Minh Chiêu không cam 


1516 


chịu đựng, khó gặp cơ hội tốt. Đại Qui nếu làm Thượng Tọa Lãng thấy 
Thái Truyền phủi áo ra đi, liền buông ấm trà xuống cười ha hả! Tại 
sao? Thấy đó mà chẳng chụp lấy thì ngàn năm khó gặp. Như Bảo Thọ 
hỏi Hồ Đình Giao: "Đã lâu nghe danh Hồ Đình Giao, có phải đây 
chăng?" Hồ Đình Giao thưa: "Phải." Bảo Thọ hỏi: "Lại đóng được hư 
không chăng?" Hồ Đình Giao thưa: "Mời thầy đập phá." Bảo Thọ liền 
đánh. Hồ Đình Giao chẳng nhận. Bảo Thọ bảo: "Ngày khác sẽ có ông 
thây lanh mồm vì ông điểm phá." Về sau Hồ Đình Giao gặp Triệu 
Châu và thuật lại câu nói trước. Triệu Châu hỏi: "Ông vì sao bị Bảo 
Thọ đánh?" Hồ Đình Giao thưa: "Chẳng biết lỗi tại chỗ nào?" Triệu 
Châu bảo: "Chỉ một đường tơ này còn không thể được, lại bảo đập phá 
hư không." Hồ Đình Giao liền thôi. Triệu Châu nói thế: "Hãy đóng 
một đường tơ này." Khi đó Hồ Đình Giao tỉnh ngộ. Thầy Mễ Thất ở 
Kinh Triệu đi hành cước về, có vị lão tôn túc hỏi: "Sợi dây kéo nước 
đứt bỏ ngoài đường, ban đêm người ta cho là rắn, chưa biết thầy Mễ 
Thất khi ấy thấy Phật gọi là gì?" Mễ Thất đáp: "Nếu có cái để thấy tức 
đồng chúng sanh." Lão tôn túc nói: "Cũng là hạt đào ngàn năm." Trung 
Quốc Sư hỏi Lân Cung Phụng: "Nghe nói Cung Phụng chú giải kinh Tư 
Ích phải chăng?" Cung Phụng đáp: "Phải." Quốc Sư bảo: "Phàm chú 
kinh phải hiểu ý Phật mới được." Cung Phụng đáp: "Nếu chẳng hiểu 
dám đâu nói chú kinh." Quốc Sư sai thị giả đem một chén nước, bảy 
hột gạo, một chiếc đũa để trên cái chén, trao cho Cung Phụng, hồi: 
"Ấy là nghĩa gì?" Cung Phụng đáp: "Chẳng hiểu." Quốc Sư bảo: "Ý 
của Lão sư còn chẳng hiểu, lai nói gì ý Phật?" Vương Thái Truyền với 
Thượng Tọa Lãng nói như thế, người hiểu không phải một. Rốt sau 
Tuyết Đậu lại nói: "Khi ấy chỉ đạp nhào lò trà." Minh Chiêu tuy như 
thế, trọn chẳng bằng Tuyết Đậu. Tuyết Phong ở trong hội Động Sơn 
làm trưởng phòng trai, một hôm đãi gạo, Động Sơn hỏi: "Làm gì?" 
Tuyết Phong thưa: "Đãi gạo." Động Sơn hỏi: "Đãi gạo bỏ cát hay đãi 
cát bổ gạo?" Tuyết Phong thưa: "Gạo cát đồng thời bỏ." Động Sơn hỏi: 
"Đại chúng lấy gì ăn?" Tuyết Phong liền úp chậu lại. Động Sơn bảo: 
"Nhơn duyên của ông không phải ở đây." Hành giả tu Thiền phải thấy 
dầu Tuyết Phong hành động như vậy đâu giống Tuyết Đậu nói: "Khi 
ấy chỉ đạp nhào lò trà." Bậc nhất đẳng là thời tiết gì? Đến chỗ dụng 
kia vượt nay suốt xưa, có chỗ sống linh hoạt. 
"Lai vấn nhược thành phong 
Ứng cơ phi thiện xảo 


1517 


Kham bị độc nhãn long 

Tằng vị trình nha trảo 

Nha trảo khai, sanh vân lôi 
Nghịch thủy chi ba kinh kỷ hồi." 

(Đến hỏi nếu thành gió. Ứng cơ chẳng khéo léo. Đáng buồn một 
mắt rồng. Chưa từng trình nanh vuốt. Nanh vuốt bày, mây sấm dậy. 
Sóng vỗ ngược dòng bao giờ về). Xem xét kỹ lưỡng hành giả tu Thiển 
sẽ thấy rằng lời nói của Minh Chiêu rất kỳ đặc. Tuy nhiên chưa gặp 
hội dồn mây dậy mưa để múa nanh vuốt. Tuyết Đậu là người ngoại 
cuộc lại chẳng khứng chịu như vậy, liền nói dùm Minh Chiêu. Tuyết 
Đậu thầm nhập vào nghĩa của Thứ sử Vương. Tụng ra bài kệ đạp đổ lò 
trà: "Nanh vuốt bày ra, mây sấm dậy." Về sau Vân Môn nói: "Chẳng 
mong ông có tài sóng ngược nước, chỉ có ý thuận dòng cũng được." Vì 
thế nói: "Dưới câu sống tiến được muôn kiếp chẳng quên." Thượng 
Tọa Lãng cùng Hòa Thượng Minh Chiêu ngữ cú tợ chết. Nếu cần thấy 
chỗ sống, chỉ xem Tuyết Đậu đạp nhào lò trà. 


1.085. Lãng Tử Hồi Đầu 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, Thiền sư Vân Môn 
Văn Yển (864-949) bắt đầu nghiên cứu Khổng học và kinh điển Phật 
giáo vào năm 14 hay 15 tuổi. Tuy nhiên, vào tuổi 22, ông có quyết 
định thay đổi cả cuộc đời. "Cho dầu ta có đọc hết hiển kinh và mật 
kinh trên đời," Vân Môn nhớ lại "điều này giúp ích gì cho ta khi đứng 
trước lần ranh sanh tử?" Sau đó, ông như một lãng tử hồi đầu, ông từ 
bỏ hết sách vở và buông bỏ lối học từ chương. Tiếp theo sau đó, ông 
tìm đến một thiển sư, người đã dạy cho ông cách tu tham công án. Vân 
Môn từ chối: "Tôi không muốn tham công án. Tôi tự biết lòng mình đã 
nguội lạnh như một đống tro tàn, Tôi không còn chút hoài nghi nào cả. 
Trong cuộc sống thường ngày, cái gì đang hiện hữu? Nó thật là có hay 
là không? Chỉ cần kiên trì tự hỏi lòng mình như vậy, thế là đủ." Vị 
thiển sư nói: "Nếu hành trì như thế, ông phải cẩn thận, vì không sớm 
thì muộn ông sẽ trở thành kẻ ngoại giáo!" Vân Môn nói lại: "Dầu có 
trở thành một kẻ ngoại giáo, tôi cũng sẽ đạt được an lạc và tự tại!" Thế 
rồi Vân Môn tiếp tục thiển định nhất tâm trong hai năm. Một ngày khi 
đang nhặt củi khô trong rừng, ông chợt cảm thấy cả thế gian kể cả 
chính mình đều cùng sụp đổ. Ngay lúc đó, ông đạt được niềm an lạc vô 
biên trong lòng. Sau đó, Vân Môn nhớ lại: "Dầu ta đã đạt được an lạc 


1518 


và hạnh phúc đúng theo những gì đã nói trong kinh điển. Còn cái gì là 
'giáo ngoại biệt truyễển, bất lập văn tự' mà chư Phật và chư Tổ đã ấn 
tâm cho nhau từ nhiều đời nay?" Thế là Vân Môn lại nỗ lực tham thiền 
thêm hai năm nữa cho đến khi chứng ngộ được ý chỉ Thiền tông, đạt 
đến tâm giải thoát viên mãn. Khi Vân Môn sắp thị tịch, ông đã từ biệt 
chúng đệ tử bằng những lời này: "Ta có bốn điều truyền lại cho các 
con. Thứ nhất, hãy vượt lên trên mọi vướng mắc tâm linh, và dựa vào 
chân như Phật tánh nơi mình. Thứ nhì, hãy xả bỏ thân tâm đi để tâm 
lực thoát ly sanh tử. Thứ ba, hãy thực hiện tâm chứng của mình trong 
cuộc sống cá nhân. Thứ tư, hãy trui rèn trí tuệ của mình trong khói bụi 
trần lao." Vân Môn đã để lại bài kệ phó chúc như sau: 
"Lời cuối trong cuộc đời 
Sáng rực cả bầu trời 
Chói ngời cả mặt đất. " 


1.086. Lãnh Hội Giáo Pháp Của Chư Phật! 

Trong buổi gặp gỡ đầu tiên với Thiền Sư Đơn Hà, Thúy Vi hỏi: 
“Thế nào là thấy chư Phật?” Đơn Hà quở: “Thật tự đáng thương, cần 
thiết cầm khăn lau làm gì?” Sư lùi ba bước. Đơn Hà bảo: “Lầm!” Sư 
tiến tới ba bước. Đơn Hà lại bảo: “Lầm! Lầm!” Sư giở một chân lên, 
xoay thân một vòng, đi ra. Đơn Hà bảo: “Được tức được, cô phụ chư 
Phật khác.” Sư do đây lãnh hội ý chỉ, về trụ núi Thúy Vi tại Chung 
Nam Sơn. 


1.087. Lãnh Hội Tự Nó Là Chướng Ngại, Nhưng Không Lãnh 
Hội Thì Không Thể Tự Tại! 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XXIV, một hôm, Thiển 
Sư Long Tế Thiệu Tu thượng đường dạy chúng: “Cuốn rèm trừ chắn 
che, đóng cửa sanh trở ngại. Chỉ là hai việc mở và đóng này mà từ xưa 
đến nay người ta không lãnh hội được. Lãnh hội tự nó là chướng ngại, 
nhưng nếu không lãnh hội thì không thể tự tại được!” 


1.088. Lãnh Hội Tức Không Lãnh Hội! 

Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về Thiển sư 
Sùng Thọ Khế Trù; tuy nhiên, có một vài chi tiết lý thú về vị Thiển sư 
này trong Truyền Đăng Lục, quyển XXV: Thiền sư là môn đồ và 


1519 


truyền nhân nối pháp của Pháp Nhãn Văn Ích. Ông sống và dạy Thiển 
tại Tuyển Châu. Có một vị Tăng hỏi Thiển sư Sùng Thọ Khế Trù: 
"Thế nào là Phật?" Sùng Thọ nói: "Thế nào là Phật?" Vị Tăng nói: 
"Hội là cái gì?" Sùng Thọ nói: "Lãnh hội tức không lãnh hội." 


1.089. Lãnh Ngộ Yếu Nghĩa Thiền 

Lúc bấy giờ vua Lý Thái Tông (1000-1054) thường đến tham vấn 
học thiển với Thiển sư Thiển Lão trên núi Thiên Phúc. Chỉ sau một 
câu nói mà đầu óc của vua liền lãnh ngộ yếu nghĩa Thiền. Những lúc 
rảnh rỗi, nhà vua thường lấy thiển duyệt làm vui. Nhân tiện, vua cùng 
các bậc kỳ túc khắp nơi giảng cứu chỗ dị đồng. Vua bảo trước: “Trẫm 
nghĩ đến nguồn tâm của Phật Tổ, từ xưa thánh hiển chưa khỏi bị chê 
bai. Hàng hậu bối chúng ta làm sao tránh được tiếng cười chê? Nay, 
Trẫm chỉ muốn cùng với tất cả các đại đức ở đây, sơ tổ ý mình, và mỗi 
vị thuật một bài kệ, để xem chỗ dụng tâm ra làm sao.” Tất cả đều bái 
tạ nhận lệnh. Trong lúc mọi người còn đang tìm ý, vua đã làm xong bài 
kệ, nói rằng: 

“Bát Nhã thật không tông, 
Nhân không, ngã cũng không. 
Quá, hiện vị lai Phật, 

Pháp tính bản lai đồng.” 

Mọi người đều thán phục sự nhanh trí của nhà vua. Vào năm 1054, 
nhà vua an nhiên thị tịch. Lý Thái Tông chẳng những là một vì vua 
giỏi việc trị quốc an dân, mà ông còn là một hành giả nhiệt tâm tu 
Thiển. Nhờ tài năng quân sự của mình mà vua Lý Thái Tông đã có 
được sự kính nễ của vua nhà Tống. Vua Lý Thái Tông đã mang lại cho 
đất nước Việt Nam một thời kỳ tương đối hưng thịnh trong lịch sử. 


1.090. Lạnh Thì Sưởi Ấm, Mậệt Thì Đi Nghỉ! 

Thiển Sư Chân Tịnh Khắc Vân (1025-1102) thượng đường thị 
chúng, nói rằng: "Quả là một cảnh tuyết rơi tuyệt đẹp! Nó giống như 
bột gạo trắng phủ đây vạn hữu! Trong mấy ông ai bị lạnh, đến tụ hội 
quanh lò sưởi để được ấm. Những ai mệt mỏi, kéo tấm trải giường ra 
mà phủ tới đầu và ngủ đi. Chư thiện hữu huynh đệ! Những ai vừa đến 
đây từ Tăng đường, hãy quay trở về đó!" Nói xong Khắc Vân bèn hét 
lên một tiếng, bước xuống tòa, và rời khỏi sảnh đường. 


1520 


1.091. Lao Tác Mệt! 

Thần Sơn Mật, tên của một vị Thiền sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ 
IX. Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về Thiển sư 
Thần Sơn Mật; tuy nhiên, có một cuộc đối thoại giữa Sư và Thiển sư 
Động Sơn Lương Giới trong quyển Truyền Đăng Lục, quyển XV: Một 
hôm, khi Thần Sơn Mật đang làm việc ngoài vườn trà với Động Sơn. 
Động Sơn đặt cuốc xuống đất, nói: "Lão Tăng mệt quá, không còn 
chút sức lực nào trong người cả." Thần Sơn Mật nói: "Nếu như không 
còn chút sức lực nào thì tại sao thầy còn có thể nói được như thế?" 
Động Sơn nói: "Có phải ông nghĩ là có người không có sức lực không?" 
Thần Sơn Mật không hỏi thêm gì nữa. 


1.092. Lao Tác Thiền 

Tất cả các Thiển Tăng đều chấp tác, ngay cả vị Thiển Sư. Thường 
thì các Thiển viện đều có đất riêng, đủ để tự lực cánh sinh, qua việc 
trồng trọt của các Thiển Tăng. Những thứ cần dùng nhưng không gặt 
hái qua trồng trọt thì Thiền viện nhận cúng dường từ các Thiền sinh tại 
gia. Dù bận làm vườn, trồng trọt và đốn củi, các Thiển Tăng luôn giữ 
cho Thiền viện được sạch sẽ. Vào mùa đông khi không còn công việc 
đồng áng thì họ nhận thực phẩm cúng dường của người tại gia. Ngoài 
những công việc này, hàng ngày Thiển Tăng còn phải thực hành Thiền 
với một chương trình cố định. Ngoài ra, mọi lao động thể chất nói 
chung, đó là một phần của đời sống hằng ngày ở các thiển viện, đặc 
biệt trong những 'thời kỳ lao động phục vụ' trong các thời thiển Tiếp 
Tâm. Phục vụ ở đây phải được hiểu là phục vụ Tam Bảo. Nếu lao 
động được thực hiện cẩn thận, với tinh thần hăng hái và tập trung thì 
nó là sự nối tiếp dưới một hình thức khác, việc tập luyện thiển định; 
nhà sư học cách giữ gìn định tâm ngay cả trong những công việc thông 
thường nhất. Lao tác là một phần quan trọng của sự đào tạo thiển theo 
những quy tắc do Bách trượng Hoài Hải lập ra ở Trung Hoa vào thế kỷ 
thứ VIII. Câu châm ngôn nổi tiếng của Nhật Bản chính là khái niệm 
dựa vào lao tác này: "Ngày nào không lao động, ngày đó không ăn." 
Chính Bách Trượng đã tuân theo nguyên tắc nầy. Một hôm các nhà sư 
trong thiển viện cất giấu những dụng cụ làm vườn của ông đi, nhằm 
làm cho người thầy già của mình khỏi bệnh; ngày hôm đó ông không 
ăn øì cả. Thế là các dụng cụ lại xuất hiện trở lại. Bách trượng lại lao 
động và lại ăn. Lịch sử Thiền có kể lại rất nhiều chuyện khi một thiển 


1521 


sư đang tham gia lao tác thì có một thiển sinh đến hỏi về vấn đề nào 
đó. Vị Thiền sư sẽ nhân cơ hội đó mà dạy dỗ môn sinh của mình. Một 
hôm, Huyền Sa Sư Bị nói với các đổ đệ của ông khi họ đang cùng 
khiêng củi với ông: "Tất cả các ông đều chia sẻ sức mạnh của lão 
Tăng." Một vị Tăng nói: "Nếu như tất cả chúng con đều chia sẻ sức 
mạnh của thầy, thì làm sao chúng con lại làm cái việc chung này?" 
Huyền Sa mắng vị Tăng, nói: "Nếu không có việc chung này thì làm 
sao mà chúng ta có thể mang đây củi về nhà được?" Một hôm, Vân 
Nham Đàm Thạnh đang cuốc rẫy gừng thì Thiển sư Đạo Ngộ bước đến 
hỏi: "Ông chỉ cuốc cái này, thế ông có cuốc cái kia được không?" Vân 
Nham trả lời: "Huynh hãy đem cái kia lại đây cho tôi cuốc." Trong 
nhiều thiển viện bên Trung Hoa thời đó, không chỉ chư Tăng làm việc 
thôi, mà bản thân các vị Hòa Thượng cũng dự phần vào lao tác. Cũng 
như nhiều vị Hòa Thượng khác, Bách Trượng đã lợi dụng những cơ hội 
thuận tiện ấy, để ra những bài học thực tiễn về pháp Thiển, và môn 
nhân cũng biết ơn ngài khi lãnh hội những bài học thực tiễn này. Như 
chúng ta có thể thấy, qua những đối thoại Thiền này, các thiển sư cũng 
như các môn đồ của họ đều phải cùng làm những việc lao động tay 
chân cần thiết cho đời sống trong thiển viện của họ. Không có thứ gì bị 
xem là hèn kém trong mắt của họ cả. Bởi vì họ ý thức được cái ý nghĩa 
thâm sâu trong tất cả những việc làm của họ, bằng tay chân hay bằng 
tâm thức. Không hề có sự phân biệt nhị nguyên trong lối suy nghĩ hay 
cảm giác của họ. Nếu không, hẳn những đối thoại này đã không thể 
xẩy ra khi họ đang làm việc ngoài đồng hay trong khuôn viên thiển 
viện. Các đối thoại hay thảo luận hầu hết đều có liên quan mật thiết 
với chính đời sống. Mỗi nhịp đập của trái tim, mỗi cái vung tay hay 
vung chân, tất cả đều gợi lên những suy nghĩ của một các tính nghiêm 
túc nhất. Bởi vì đây là môi trường duy nhất để học và sống thiển. 
Chúng ta không thể thực sự học được một cái gì trứ phi nó tác động 
qua các cân não và bắp thịt của mình. Và Bách Trượng là một bậc thầy 
vĩ đại người có sự biết tuyệt vời về những tác động tâm lý đối với con 
người. Nếu không nhờ ông, có thể chúng ta không bao giờ có được 
hình thức thiển như chúng ta hiện có. Về phương diện này chúng ta nợ 
rất nhiều nơi những bậc thiền sư ngày trước. 


1522 


1.093. Lão Bà Trình Thần Thông! 

Ma Cốc cùng Nam Tuyền và Qui Tông đến yết kiến Cảnh Sơn, đi 
đường gặp một bà già, sư hỏi: “Cảnh Sơn đi đường nào bà?” Bà già 
đáp: “Đi thẳng.” Sư hỏi: “Đầu trước nước sâu qua được chăng?” Bà già 
nói: “Chẳng ướt gót chân.” Sư nói: “Bờ trên lúa trúng tươi tốt, bờ dưới 
lúa thất ruộng khô.” Bà già nói: “Thấy bị cua ăn hết.” Sư nói: “Nếp 
thơm ngon.” Bà già nói: “Hết mùi hơi.” Sư hỏi: “Bà ở chỗ nào?” Bà 
già nói: “Ngay trong đây.” Ba người đồng vào quán ngồi. Bà già nấu 
một bình trà, bưng ba chén chung đến hỏi: “Hòa Thượng có thần thông 
thì uống trà?” Ba người nhìn nhau chưa nói câu nào. Bà già liễn bảo: 
“Xem kẻ già nầy trình thần thông đây.” Nói xong bà cầm chung 
nghiêng bình rót trà, rồi đi. 


1.094. Lão Hòa Thượng Gót Chân Chưa Chạm Đất! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVII, ngày nọ, Tuyết 
Phong thượng đường nói: "Cần hỏi được việc này, ví như gương xưa 
hiện ở trên đài. Hồ đến hiện Hồ, Hán đến hiện Hán." Huyền Sa Sư Bị 
(835-908) thưa: "Chợt gặp gương sáng đến thì thế nào?" Tuyết Phong 
bảo: "Hồ Hán đều ẩn." Huyền Sa thưa: "Lão Hòa Thượng gót chân 
chưa chạm đất!" 


1.095. Lão Hòa Thượng Này Câu Thoại Đầu Cũng Chẳng 
Thấy! 

Theo Truyền Đăng Lục, quyển XII, khi Tam Thánh Huệ Nhiên ở 
hội Tuyết Phong, Tuyết Phong nói: "Mỗi người tự có tấm gương xưa 
một mặt, con khỉ cũng có tấm gương xưa một mặt." Sư bước ra hỏi: 
"Bao nhiêu kiếp không tên. Tại sao Hòa Thượng lập tên gương xưa?" 
Tuyết Phong nói: "Bởi vì bị vết tích." Tam Thánh quở: "Theo tôi thì 
lão Hòa Thượng này câu thoại đầu cũng chẳng thấy." Tuyết Phong 
nói: "Là lỗi ở ta! Bởi trụ trì nhiều việc." 


1.096. Lão Ngung Bảo Ứng Không Có Ở Đây! 

Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên XI, và Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, 
quyển, XII, một hôm, Thiền Sư Huệ Ngung Nam Viện (860-930) hỏi 
một vị Tăng: "Vừa từ nơi nào đến?" Vị Tăng đáp: "Vừa từ Hán Thành 


^ 


đến." Sư bảo: "Ông cũng lầm như tôi" Đây là lối chào hỏi khách trở 


1523 


thành cách chào hỏi hầu như là ngón sở trường của các thiển sư. Sư hỏi 
vị Tăng: "Vừa từ nơi nào đến?" Vị Tăng đáp: "Vừa rời Trường Thủy." 
Sư bảo: "Trường Thủy chảy dòng đông hay dòng tây?" Vị Tăng thưa: 
"Không đông không tây." Sư hỏi: "Rồi ông làm sao?" Vị Tăng lễ bái 
rồi lui ra. Sư liền đánh. Sư hỏi vị Tăng: "Vừa từ nơi nào đến?" Vị Tăng 
đáp: "Vừa rời Nhượng Châu." Sư hỏi: "Đến làm gì?" VỊ Tăng đáp: 
"Đặc biệt đến lễ bái Hòa Thượng." Sư bảo: "Ông đến đây nhằm lúc 
lão Ngung Bảo Ứng chẳng ở đây." Vị Tăng liền hét! Sư bảo: "Đã nói 
với ông chẳng có ở đây mà hét cái gì?" Vị Tăng lại hét! Sư liền đánh. 
VỊ Tăng lễ bái. Sư bảo: "Sự thật là ngươi đã đánh ta, nên ta đánh lại. 
Ông muốn mọi người đều biết chuyện này hở gã mù! Hãy lên Pháp 
đường đi!" 


1.097. Lão Ngưu (Trâu Cái Già) 

Lưu Thiết Ma là một Ni Thiền sư, thể nghiệm sâu sắc về thiền, đệ 
tử của ngài Qui Sơn Linh Hựu vào thế kỷ thứ IX. Họ của bà là Lưu, 
người ta đặt cho bà biệt hiệu là "Thiết Ma" có nghĩa là cối xay sắt, vì 
trong giới thiển thời đó, bà khét tiếng đáng sợ là có thể 'nghiển' bất cứ 
ai dám sánh với mình trong pháp luận (pháp chiến) về mặt học thuyết. 
Bà xuất hiện trong thí dụ thứ 24 của Bích Nham Lục, trong một cuộc 
pháp chiến với thầy mình là Quy Sơn: "Lưu Thiết Ma đến thăm Quy 
Sơn. Quy Sơn nói: 'Này, con bò cái kia, đã đến đấy à?”' Thiết Ma nói: 
"Ngày mai có lễ lớn trên núi Thái. Thầy viện trưởng có đến đó không?" 
Quy Sơn bèn nằm dài ra. Thiết Ma liền đi ra và rời khỏi đó." Theo 
Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, bà Ni Lưu Thiết Ma như chọi đá 
nháng lửa, tợ làn điển chớp, nghĩ nghị thì tan thân mất mạng. Thiền 
đạo nếu đến chỗ khẩn yếu, trong ấy đâu có nhiều việc. Cả Qui Sơn và 
Lưu Thiết Ma đều là hàng tác gia gặp nhau, như cách tường thấy sừng 
liền biết là trâu, cách núi thấy khói liền biết là lửa, đẩy đến liền động, 
kéo lại liền xoay. Qui Sơn nói: "Lão Tăng trăm tuổi đến nhà thí chủ ở 
dưới núi làm một con trâu, bên hông trái, có viết năm chữ 'Qui Sơn 
Tăng Linh Hựu.' Chính khi ấy gọi Qui Sơn Tăng là phải hay gọi con 
trâu là phải?" Như hiện nay bị người hỏi đến cam chịu bối rối. Lưu 
Thiết Ma là bậc tham thiển đã lâu, cơ phong cao vót, thời nhân gọi là 
Lưu Thiết Ma (Lưu mài sắt), cất am cách Qui Sơn độ mười dặm. Một 
hôm đến phỏng vấn Qui Sơn, Qui Sơn thấy đến liền nói: "Trâu cái già, 
ngươi mới đến." Lưu Thiết Ma thưa: "Ngày mai ở Đài Sơn có đại hội 


1524 


trai, Hòa Thượng có đi dự chăng?" Qui Sơn buông thân nằm xuống. 
Lưu Thiết Ma liền đi ra. Ông xem kia dường như thuyết thoại một cách 
nhất như. Vả chăng phải thiển cũng chẳng phải đạo, gọi là vô sự hiểu 
được không? Qui Sơn cách Đài Sơn đến mấy ngàn dặm, tại sao Lưu 
Thiết Ma lại hỏi Qui Sơn đi thọ trai? Hãy nói ý chỉ như thế nào? Bởi 
bà lão nầy hiểu được lời nói của Qui Sơn, nên tơ đến thì chỉ đi, một 
buông một bắt, đối đáp lẫn nhau như hai gương soi nhau, không có ảnh 
tượng nào khá thấy, cơ cơ xứng nhau, cú cú hợp nhau. Như người đời 
nay ba phen kéo chẳng xoay đầu, còn bà lão nầy một điểm để lừa gạt 
bà cũng chẳng được. Chỗ nầy chẳng phải là thế đế tình kiến, gương 
sáng trên đài, minh châu trong tay, Hồ đến hiện Hồ, Hán đến hiện 
Hán. Do kia biết có việc hướng thượng, cho nên như thế. Hiện nay chỉ 
chú trọng hiểu là vô sự. Hòa Thượng Diễn nói: "Chớ đem hữu sự làm 
vô sự, hữu sự thường từ vô sự sanh." Nếu ông tham được thấu, kia nói 
thế ấy, giống như người bình thường thuyết thoại, phần nhiều bị ngôn 
ngữ cách ngại, cho nên không hiểu, chỉ là tri âm mới hôi được kia. Như 
Càn Phong dạy chúng: "Cử một chẳng được cử hai, bổ qua một bậc rơi 
tại thứ hai." Vân Môn đứng dậy thưa: "Hôm qua có Tăng từ Thiên Thai 
đến, lại sang Nam Nhạc." Càn Phong nói: "Điển Tọa! Ngày nay chẳng 
được phổ thỉnh." Xem hai vị nầy buông thì cả hai đều buông, thâu thì 
cả hai đều thâu. Dưới tông Qui Ngưỡng gọi đó là cảnh trí gió thổi bụi 
dấy cỏ lay, tham cứu đến tận đầu mối, cũng gọi là cách thân cú, ý 
thông mà ngữ cách. Đến trong đó phải là vạch trái xoay phải mới là 
tác gia. 


1.098. Lão Tăng Bảo Ông Mời Thiên Sư Pháp Không Chứ 
Không Phải Người Giữ Nhà ! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển VII, một hôm, Thiền sư 
Pháp Không đến thưa hỏi những nghĩa lý trong kinh, mỗi mỗi Thiển sư 
Diêm Quan Tế An (750-842) đều đáp xong. Sư bèn bảo: “Từ Thiền Sư 
lại đến giờ, bần đạo thảy đều không được làm chủ nhơn.” Pháp Không 
thưa: “Thỉnh Hòa Thượng làm chủ nhơn lại.” Sư bảo: “Ngày nay tối rồi 
hãy về chỗ cũ nghỉ ngơi, đợi sáng mai sẽ đến.” Sáng sớm hôm sau, sư 
sai sa di đi mời Thiền sư Pháp Không. Pháp Không đến, sư nhìn Sa Di 
bảo: “Bậy! Ông sa di nây không hiểu việc, dạy mời Thiển sư Pháp 
Không, lại mời cái người giữ nhà đến.” Pháp Không chẳng đáp được. 


1525 


1.099. Lão Tăng Bốn Mươi Năm Mới Dập Thành Một Mảnh 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XXI, năm 987, Trừng 
Viễn Hương Lâm đã mất mười tám năm thiền quán trên câu hỏi “Ấy 
là gì? Cuối cùng Sư đến gặp Vân Môn và tuyên bố: “Bây giờ thì con 
hiểu.” Vân Môn nói: “Được lắm. Đừng nói với lão Tăng, chỉ cần diễn 
tả ra sự hiểu biết của ông là đủ.” Hương Lâm im lặng và một thoáng 
suy nghĩ. Vân yêu cầu Hương Lâm tọa thiển thêm ba năm nữa và cuối 
cùng đạt được đại giác. Khi sư sắp thị tịch, đến từ biệt Tri Phủ Tống 
Công Đang, nói: “Lão Tăng đi hành khất.” Nhưng một viên quan khác 
nói: “Tăng nây bị cuồng phong tám mươi tám năm đi hành khất trong 
ấy.” Đang thưa: “Đại thiện tri thức đi ở tự do.” Trở về, sư bảo chúng: 
“Lão Tăng 40 năm mới dập thành một mảnh.” Nói xong sư thị tịch. 


1.100. Lão Tăng Chẳng Bao Giờ Hiệp Đạo! 

Một vị Tăng hỏi Thiền sư Mã Tổ (709-788): "Thế nào được hiệp 
đạo?" Mã Tổ đáp: "Ta chẳng bao giờ hiệp được đạo." Vị Tăng lại hỏi: 
"Thế nào là yếu chỉ Thiền?" Mã Tổ đập vị Tăng và nói: "Nếu ta không 
đập ông, các nơi sẽ chê cười ta." Trường hợp ở đây là vị thầy viện lối 
“đốn hành”. Trường hợp này không thường xảy ra đối với câu hỏi hiện 
tại, dầu vậy, viện tới hành động trực tiếp hay đốn hành là một phương 
cách trong sự biểu lộ giáo pháp Thiền kể từ thời Mã Tổ. Thiền sư Mã 
Tổ là một trong những vị đại thiển sư trong lịch sử Thiển tông, và thực 
sự do phương cách có tính chế ngự trong hành sử Thiển của ngài đã 
được xem như là một sức mạnh tâm linh lớn nhất ở Trung Hoa thời của 
ngài. 


1.101. Lão Tăng Chẳng Có Gì Để Cho Cả, Hãy Cút Đi! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XV, mặc dầu hay có lẽ 
chuyên môn của chính Sư là một nhà lý thuyết, Thiền Sư Đức Sơn 
Tuyên Giám (780-865) lại có rất ít kiên nhẫn với những đệ tử đến với 
Sư để tìm câu hiểu biết về Phật giáo. Ngày nọ, một vị Tăng hỏi: “Phật 
là ai?” Đức Sơn bảo: “Phật là một lão Tỳ Kheo bên trời Tây.” Vị Tăng 
lại hỏi: “Giác là thế nào?” Đức Sơn bèn đập cho người hỏi một gậy và 
bảo: “Đi ra khỏi đây; đừng có tung bụi quanh ta.” Một vị Tăng khác 
hỏi Sư về trí tuệ, Đức Sơn nói: “Không có cứt gì ở đây!” Một thầy 
Tăng khác nữa muốn biết đôi điều về Thiển, nhưng Đức Sơn nạt nộ: 
“Ta chẳng có gì mà cho, hãy xéo đi.” 


1526 


1.102. Lão Tăng Chẳng Lạy Phật Tổ Gì Cả! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XII, một hôm, Thiển Sư 
Lâm Tế Nghĩa Huyền (?-§66) đi thăm tháp thờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Ông 
từ hỏi: "Thầy lạy Phật trước hay lạy Tổ trước?" Lâm Tế nói: "Lão 
Tăng chẳng lạy Phật Tổ gì cả." Ông từ nói: "Tổ với Phật làm gì thầy 
mà thầy không lạy?" Lâm Tế phất tay áo rồi bỏ đi. 


1.103. Lão Tăng Chỉ Sợ Sau Này Chẳng Ai Đối Phó Nổi Ông! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển IX, một hôm, Thiển Sư 
Linh Hựu Qui Sơn (771-853) hỏi Ngưỡng Sơn: "Kinh Niết Bàn 40 
quyển, bao nhiêu phần Phật nói, bao nhiêu phần ma nói?" Ngưỡng Sơn 
đáp: "Tất cả đều là ma nói." Qui Sơn cho rằng đúng, nhưng nói: "Chỉ 
sợ về sau này chẳng có ai đối phó nổi với ông." 


1.104. Lão Tăng Cho Gọi Đệ Nhất Tòa, Ông Làm Gì Ở Đây? 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển IX, một hôm, Thiển Sư 
Linh Hựu Qui Sơn (771-853) cho gọi viện chủ. Sau khi viện chủ đến, 
Qui Sơn lại hỏi: "Lão Tăng cho gọi viện chủ, ông làm gì ở đây?" Viện 
chủ cảm thấy không có lời nào để gọi điều kỳ diệu ấy. Về sau này, 
Tào Sơn nói thay cho viện chủ: "Con biết Thầy không thể gọi được 
con." Qui Sơn lại bảo thị giả gọi đệ nhất tòa. Sau khi đệ nhất tòa đến, 
Qui Sơn cũng nói: "Lão Tăng cho gọi đệ nhất tòa, ông làm gì ở đây?" 
Đệ nhất tòa cũng không biết phải đối đáp thế nào. Tào Sơn đáp thay 
cho đệ nhất tòa: "Nếu Thầy cho thị giả gọi hắn, con sợ là hắn không 
tới đâu." 


1.105. Lão Tăng Đã Ban Phát Hết Cho Con Dân Của Bệ Hạ 
Rồi! 

Thiển sư Sơn Cương Thiết Chu là thầy dạy của hoàng đế Nhật 
Bản. Ngài cũng là một bậc thầy về kiếm thuật và rất uyên thâm về 
Thiển. Trú xứ của ngài cũng là nơi trú ngụ của những kẻ lang bạc 
không nhà. Lúc nào ngài cũng chỉ có duy nhất một bộ đồ cũ, vì những 
kẻ lang bạc không nhà này khiến cho ngài lúc nào cũng nghèo nàn. Vị 
hoàng đế nhận thấy quần áo của ngài đã quá cũ và rách bươm, nên 
đưa cho Sơn Cương Thiết Chu một số tiền để ngài mua quân áo mới. 


1527 


Lần kế tiếp hoàng đế cũng gặp Sơn Cương Thiết Chu xuất hiện trong 
cùng một bộ đồ cũ rách trước đó. Hoàng đế liền hỏi: “Chuyện gì đã 
xẩy ra với những quần áo mới của ngài?” Sơn Cương Thiết Chu giải 
thích: “À, lão Tăng đã ban phát hết cho con dân của hoàng đế rồi!” 


1.106. Lão Tăng Đang Gieo Phước Cho Ông. Cớ Sao Lại Phải 
Cám Ơn Ông 

Khi Thành Chuyết Đông Trư (1745-1820) có duyên tham học với 
thiển sư Nguyên Tín và Nga Sơn Thiều Thạc, và đã trở thành một 
trong những vị thiển sư lỗi lạc nhất của xứ Phù Tang thời ấy. Một lần 
khi thiển sư Thành Chuyết đang trông coi việc trùng tu một phần của 
ngôi chùa nơi ông đang giảng dạy giáo pháp, có một vị thương gia giầu 
có mang đến 100 lượng vàng, nói rằng ông muốn cúng dường cho kế 
hoạch trùng tu này. Sư Thành Chuyết nhận số vàng mà không nói một 
lời nào. Hôm sau vị thương gia ấy trở lại thăm sư. Ông ta nhắc lại: 
"Tuy số vàng cúng dường ấy không phải là số lượng lớn lắm, nhưng 
cũng là một đóng góp tốn kém vượt bực của tôi. Sao sư lại có thể tiếp 
nhận mà không nói một lời cám ơn, tại sao vậy chứ?” Sư Thành 
Chuyết quát: "Ta đang giúp ông gieo trồng ruộng phước; cớ sao ta lại 
phải cám ơn ông?" Vị thương gia cảm thấy vô cùng bối rối. Ông mở lời 
xin lỗi và cảm ơn sư. Qua những lời của Thiển Sư Thành Chuyết, Phật 
tử chân thuần nên luôn nhớ rằng: “Nay ta vừa phát tâm muốn thực 
hành hạnh bố thí thì liền có người đến xin thí. Quả là điều may mắn 
cho ta lắm. Vì nhờ có người nầy mà: Chúng ta mới bỏ được lòng tham 
lam keo kiết đã theo ta từ quá khứ kiếp cho đến hôm nay. Chúng ta 
mới thành tựu được tâm “Xả Bỏ” và hạnh “Bố Thí” của Thánh nhân. 
Chúng ta sẽ thành tựu được các quả vị giải thoát xuất thế trong tương 
lai. Người đến xin thí nầy đích thực là thiện tri thức của ta, là ân nhân 
của ta, và cũng là nhơn giải thoát cho ta vậy.” 


1.107. Lão Tăng Đang Ngồi, Còn Ông Đang Đứng 

Trường Sa Cảnh Sầm là tên của một vị thiển sư Trung Hoa vào thế 
thứ IX, đệ tử và truyền nhân nối pháp của thiển sư Nam Tuyển Phổ 
Nguyện. Sau khi nhận từ Nam Tuyển dấu ấn xác nhận, Trường Sa đi 
lang thang không nơi ở cố định Ông đi khắp Trung Hoa và thuyết pháp 
tùy cơ duyên và ngẫu nhiên chứ không có sắp đặt trước. Ông có hai đệ 
tử nối pháp. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một hôm, 


1528 


một vị Tăng hỏi: "Chư sư trong giáo của chúng ta có nói thường ngồi 
nơi tòa Bồ đề.' Thế nào là tòa?" Trường Sa Cảnh Sầm nói: "Lão Tăng 
đang ngồi. Còn ông đang đứng." Một vị Tăng khác hỏi: "Thế nào là 
đại đạo?" Trường Sa nói: "Không loại trừ ông." Vị Tăng hỏi: "Thây 
của chư Phật là ai?" Trường Sa Cảnh Sầm nói: "Từ vô thỉ đến nay, 
chưa từng có ai che đậy chuyện này." Vị Tăng tiếp tục hỏi: "Từ lúc 
chưa có chư Phật trở về trước thì sao?" Trường Sa Cảnh Sầm nói: "Lỗ 
Tổ khai đường cũng cùng chư sư và đệ tử nói chuyện không ăn nhập 
vào đâu." 


1.106. Lão Tăng Đi Trước Đây! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XII, Y Lý Hầu ở phủ 
Long Đức cùng Sư có tình quen biết khi xưa. Vì chức vụ trụ trì chùa 
Thừa Thiên đang bỏ trống nên có ý thỉnh Thiển Sư Phần Dương Thiện 
Chiêu (947-1024) về đó, sai sứ đi ba lần mà Sư vẫn từ chối. Sứ giả bị 
dọa phạt nếu không thỉnh được Sư về một phen nữa. Sứ giả đến thưa: 
"Lần này quyết thỉnh thầy đồng đi, nếu thầy không đi tôi liều chết mà 
thôi." Sư nói: "Tôi không rời núi vì đang có bệnh. Nếu phải đi thì 
chúng ta sẽ cùng đi." Sứ giả bèn nói: "Miễn thầy chịu đi là được, đi 
trước hay sau không thành vấn đề." Sư bảo chúng dọn bữa ăn và sửa 
soạn hành lý, rồi Sư bảo: "Lão Tăng đi trước đây!" Nói xong, sư an 
nhiên thị tịch. 


1.109. Lão Tăng Giác Ngộ, Nhưng Không Phải Là Người Chết! 

Ngu Đường Đông Thật (1579-1661), tên của một vị Thiền Tăng 
Nhật Bản trong buổi sơ kỳ của triều đại Đức Xuyên, thuộc tông Lâm 
Tế vào thế kỷ thứ XVI. Ngu Đường bước vào đời sống tôn giáo lúc 
mới tám tuổi, khi còn là một người trẻ, ông ta đã du hành khắp xứ 
Nhật Bản, thăm viếng một số tự viện Lâm Tế. Ông đạt ngộ vào năm 
1628 và sự hiểu biết về Thiển của ông ta rất được mọi người kính 
ngưỡng đến độ ông đã trở thành vị thầy riêng cho hoàng đế Go-Yozei, 
và kết quả là ông được ban danh hiệu là “Quốc Sư.” Ngu Đường Đông 
Thật là nhân vật hàng đầu trong dòng truyền thừa Diệu Tâm Tự, nơi 
Sư dẫn đầu một phong trào cải cách làm sống lại cách tu tập của tông 
Lâm Tế. Sư phục vụ ba nhiệm kỳ trụ trì Diệu Tâm Tự và giáo huấn rất 
nhiều đệ tử. Trong số những đệ tử hàng đầu của Sư có Vô Nan Thiển 
Sư, từ dòng truyền thừa của Thiển sư Vô Nan này sản sanh ra một nhà 


1529 


cải cách vĩ đại của tông Lâm Tế, Bạch Ấn Huệ Hạc. Sư không để lại 
tác phẩm nào sau khi thị tịch. Cuộc đối thoại nổi tiếng nhất còn giữ lại 
giữa hoàng đế và vị Thiền sư có lẽ sự phối hợp của năm bẩy cuộc nói 
chuyện. Bắt đầu hoàng đế Go-Yozei nói: “Như trẫm hiểu theo giáo 
pháp nhà Thiền, tâm này, chỉ tâm này, là Phật. Có đúng vậy không?” 
Ngu Đường Đông Thật đáp: “Nếu lão Tăng đồng ý với điều mà hoàng 
thượng nói, hoàng thượng sẽ tin mình hiểu mà thực ra không cần phải 
làm gì cả. Tuy nhiên, nếu lão Tăng chối bổ những điều hoàng thượng 
nói, tức là lão Tăng chối bỏ cái gì đó rất nổi tiếng đối với tất cả mọi 
người.” Hoàng đế Go-Yozei nói: “Vậy thì hãy nói cho trẫm nghe, một 
người giác ngộ; cái gì xảy ra sau khi anh ta chết đi?” Ngu Đường Đông 
Thật thừa nhận: “Lão Tăng không biết.” Hoàng đế Go-Yozei nói: 
“Thầy không biết? Không phải thầy giác ngộ hay sao?” Ngu Đường 
Đông Thật chỉ ra: “Lão Tăng giác ngộ. Nhưng chẳng phải là người 
chết.” Hoàng đế Go-Yozei bị đặt vào thế khó một lúc, không biết phải 
tiến hành thế nào. Ngay trước lúc hoàng đế bắt đầu nói lần nữa, Gudo 
đấm tay mạnh xuống sàng nhà và âm thanh này đã mang vị hoàng đế 
tới chỗ đạt ngộ. Từ sau khi giác ngộ, hoàng đế Goyozei càng thêm 
kính trọng thiền học và vị lão sư Ngu Đường hơn nữa. Hoàng đế thậm 
chí còn cho phép thầy mính đội nón khi triều kiến vào mùa đông. Khi 
đã hơn 80 tuổi, Thiển Sư Ngu Đường thường ngủ gật trong lúc đang 
giảng dạy. Những lúc ấy, hoàng đế thường lặng lẽ đi sang một phòng 
khác để vị thầy kính yêu của mình được nghỉ ngơi theo sự đòi hỏi của 
tấm thân già nua. 


1.110. Lão Tăng Không Biết! 

Không lâu sau khi đến Trung Hoa (khoảng năm 520 sau Tây lịch), 
ngài bệ kiến vua Lương Võ Đế. Lương Võ Đế hỏi: "Thế nào là Thánh 
đế đệ nhất nghĩa?" Tổ đáp: "Rỗng thênh không Thánh." Lương Võ Đế 
hỏi: "Đối diện với trẫm là ai?" Tổ đáp: "Chẳng biết." Rõ ràng là cả vị 
thầy và nhà vua không có ấn tượng tốt đẹp về nhau. Cuộc bệ kiến 
chấm dứt và Bồ Đề Đạt Ma sang nước Nguy, ở đó, theo truyền thuyết, 
ngài ngồi diện bích chín năm ở chùa Thiếu Lâm. Qua thí dụ nầy, 
chúng ta thấy vào thế kỷ thứ sáu, tổ Bồ Đề Đạt Ma thấy cần phải đến 
Trung Hoa để truyền tâm ấn cho những người có căn cơ Đại Thừa. Chủ 
đích của chuyến đi truyền giáo của ngài là vạch bày những lớp mê, 


1530 


chẳng lập ngôn ngữ văn tự, chỉ thẳng tâm người để thấy tánh thành 
Phật. 


1.111. Lão Tăng Không Biết Ai Là Dược Sơn! 

Mọi người đều biết thiển sư Đạo Ngô Viên Trí thừa tiếp Dược Sơn 
Duy Nghiễm làm thiền sư, nhưng ngày kia khi Ngũ Phong hỏi ông có 
biết lão túc Dược Sơn hay không thì ông chối phăng, nói là: "Không, 
tôi không biết." Ngũ Phong cương quyết hỏi nữa: "Tại sao ông không 
biết?" Đạo Ngô vẫn quyết liệt từ chối một sự việc quá hiển nhiên đối 
với người thế tục chúng ta mà không đưa ra lý do nào hết. Thói thường 
hẳn là chúng ta không thể tin nổi lời nói chối bỏ của các thiển sư, 
nhưng các ngài nghĩ rằng Thiển lý cần phải có những mâu thuẫn và 
đính chánh như vậy, vì Thiền có đường lối phê phán riêng; đường lối 
ấy chối bỏ tất cả những gì thói thường chúng ta có lý do nhận là đúng, 
là dĩ nhiên, là thật. Dầu bể ngoài điên đảo là vậy, bên trong vẫn một 
nguyên lý như nhau quán xuyến toàn thể đạo Thiển; hễ nắm được đầu 
mối ấy là mọi sự đảo lộn cần khôn trở thành cái thực đơn giản nhất. 


1.112. Lão Tăng Không Có Chân Như Bát Nhã ! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIV, một hôm, quan 
Tỉnh trưởng Lý Tường hỏi Thiển Sư Long Đàm Sùng Tín: "Thế nào là 
chân như Bát Nhã?" Sư nói: "Tôi không có chân như Bát Nhã." Lý 
Tường nói: "Hân hạnh được gặp Hòa Thượng." Sư nói: ""Đây vẫn là 
lời nói nằm ngoài đại sự." 


1.113. Lão Tăng Không Giống Ông! 

Một hôm, chú tiểu trẻ Đam Nguyên hành cước trở về, vẽ một vòng 
tròn trước mặt Thiền sư Mã Tổ (709-788), lễ bài, rỗi bước vào đứng 
trong đó. Mã Tổ nói: "Ông há không muốn làm Phật sao?" Đam 
Nguyên nói: "Con không thể gạt được Hòa Thượng." Mã Tổ nói: "Lão 
Tăng không giống như ông." Đam Nguyên không nói thêm nữa. 


1.114. Lão Tăng Không Giúp Gì Được Cho Hạng Người Nhàn 
Rỗi Như Ông! 
Trường Sa là tên của một vị thiển sư Nhật Bản, đệ tử của thiền sư 
Bạch Ấn Huệ Hạc. Hàng năm Trường Sa đều đến tham dự các khóa 


1531 


tham thiển được tổ chức tại đạo tràng của thiển sư Bạch Ấn Huệ Hạc, 
nhưng chưa bao giờ thức ngộ được điều gì cả. Cuối cùng vào một năm 
nọ, khi kết thúc một khóa thiển, Bạch Ấn đã gọi Trường Sa đến và 
bảo: "Hàng năm ông đều tìm đến đây, lóng ngóng như một chú vịt 
nhảy vào nước khi trời lạnh. Ông làm cuộc hành trình dài vô nghĩa, 
không đạt được một chút thành quả nào. Ta không thể tưởng tượng ông 
đã đi mòn bao nhiêu đôi giày cỏ trong những năm tháng vừa qua. Ta 
không giúp ích gì được cho hạng người nhàn rỗi như ông, thôi ông đừng 
đến đây nữa!" Những lời này đã làm chấn động sâu xa trong lòng 
Trường Sa. Ông đã tự mình phản tỉnh: "Ta có còn là một con người hay 
không? Nếu ta không nhập thâm định đến chỗ thực chứng giác ngộ, ta 
sẽ chẳng bao giờ đáng sống để trở về nhà nữa. Ta quyết định sẽ dốc 
toàn lực tập trung vào thiển định cho đến khi ta chết." Ông đi đến một 
bờ biển và tọa thiển trên một tấm lưới cá. Nhưng sau bẩy ngày đêm 
liên tục thiển định, Trường Sa vẫn không giác ngộ được. Không còn gì 
để làm khác hơn là tự trầm mình xuống lòng đại dương. Tiến hành 
đúng nghi thức tự sát của Nhật Bản, ông cởi giày rồi bước vào những 
lọn sóng. Ngay trong khoảnh khắc đó, ông đưa mắt nhìn xuống mặt 
biển lấp lánh ánh bình minh, ngay tức khắc ông hoàn toàn trống rỗng 
và đạt được đại giác. 


1.115. Lão Tăng Luôn Hiển Thị Năng Lực Tâm Linh! 

Trong một dịp, một đệ tử hỏi Đông Lãnh (1721-1792): “Bạch thầy, 
thấy Chân Tánh cũng giống như đạt được Phật tính, có đúng vậy 
không?” Đông Lãnh nói: “Đúng vậy.” Người đệ tử hỏi: “Vậy thì, bạch 
thầy, thầy là Phật.” Đông Lãnh gật đầu. Người đệ tử nói: “Nhưng 
chúng ta đã được dạy là chư Phật có năng lực tâm linh đặc biệt. Nếu 
thầy là Phật, tại sao thầy lại không có những năng lực tâm linh đặc 
biệt?” Đông Lãnh đáp: “Lão Tăng chắc chắn có hầu hết những năng 
lực tâm linh.” Người đệ tử hỏi: “Vậy thì tại sao thầy không hiển thị 
chúng để người khác có thể thấy và biết chúng?” Đông Lãnh nói: “Lão 
Tăng luôn hiển thị chúng. Tuy nhiên, ông không nhận ra chúng. Không 
phải là lỗi của nhật nguyệt nếu một người mù không thấy được chúng. 
Mặt khác, nếu những thứ mà ông nói là những phép lạ hay những hiệu 
quả có tính ảo thuật, thì cho dầu có đạt được những khả năng, một vị 
thầy chân chánh sẽ không sử dụng chúng. Bởi vì nếu ông ta làm như 
vậy, người ta sẽ đi đến chỗ tin 'Đây là người có phẩm chất phi thường; 


1532 


mình không hy vọng gì đạt được những thứ mà ông ấy đạt được đâu. 
Suy nghĩ như vậy khiến họ thất bại trong khám phá ra những năng lực 
tâm linh của chính họ.” 


1.116. Lão Tăng Nghĩ Cái Không Suy Nghĩ 

Hầu hết những hành giả tu Thiển đều tiếp tục ngồi Thiền sau khi 
đạt ngộ và ngay cả sau khi đã trở thành Thầy Thiên. Vì vậy chính tọa 
thiển tiếp tục là một phần quan trọng trong tu tập cá nhân của Thiền sư 
Duy Nghiễm (745-828 hay 750-834). Một hôm sau khi Sư đã tọa thiển 
một thời đài, có một vị Tăng hỏi Sư đã làm gì trong lúc tọa thiển: "Sư 
nghĩ cái gì trong khi tọa thiển tĩnh lặng như một quả núi?" Dược Sơn 
trả lời: "Lão Tăng nghĩ cái không suy nghĩ." Vị Tăng bối rối hỏi tiếp: 
"Lầm sao mà Thầy nghĩ cái không suy nghĩ được?" Dược Sơn nói: "Cái 
không được suy tưởng." Thông thường mà nói, thiển định có nghĩa là 
giữ cái tâm bình tĩnh và không dao động trong mọi hoàn cảnh. Nhưng 
thiển định cũng có nghĩa là sự thực hành cần thiết để đạt được mục 
đích ấy. Nếu không làm được như Dược Sơn là “nghĩ cái không suy 
nghĩ” thì ít ra hành giả tu Thiển cũng nên quan sát hay tập trung tâm 
vào một đối tượng độc nhất khi ngồi yên lặng một mình. 


1.117. Lão Tăng Nghĩ Về Phật Cũng Giống Hệt Như Cái Lổ 
Trong Nhà Xí Vậy Thôi! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XII, vào một dịp, Thiển 
Sư Lâm Tế Nghĩa Huyền (?-866) quả quyết: “Cái mà lão Tăng thấy 
được, sự giác ngộ và sự hiểu biết chân lý của lão Tăng cùng Phật 
không khác.” Trong một dịp khác, Sư cảnh báo đệ tử của mình không 
nên quá trọng vọng Phật: “Lão Tăng nghĩ về Phật cũng giống hệt như 
cái lổ trong nhà xí vậy thôi.” 


1.118. Lão Tăng Sẽ Cùng Đại Chúng Nhắc Một Phương Tiện 
Của Người Xươ! 

Theo Văn Ích Thiển Sư Ngữ Lục, khi Thiền Sư Văn Ích Pháp Nhãn 
(885-958) đang trụ trì chùa Sùng Thọ, một hôm, vị Tăng đến bạch sư: 
“Cái gì là giáo thuyết chính của đức Phật?” Sư đáp: “Ông cũng có nó 
vậy!” Một vị Tăng khác hỏi về con đường tốt nhất cho những ai tầm 
cầu hiểu biết Phật giáo, và Pháp Nhãn bảo ông ta: “Con đường ấy 


1533 


chẳng đi ngang qua đây.” Hôm khác, vị Tăng đến bạch sư: “Bốn chúng 
đã vây quanh dưới pháp tòa của Hòa Thượng.” Sư nói: “Chúng nhơn 
đến tham chơn thiện tri thức.” Lát sau, sư lên tòa, chúng đảnh lễ xong, 
sư bảo: “Chúng nhơn trọn đã đến đây, sơn Tăng chẳng lẽ không nói, 
cùng đại chúng nhắc một phương tiện của người xưa!” Trân trọng! 
Liền xuống tòa. 


1.119. Lão Tăng Sẽ Đến Ngôi Làng Dưới Chân Núi Tái Sanh 
Làm Trâu! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển IX, trong khi họp chúng, 
Thiển Sư Linh Hựu Qui Sơn (771-853) bảo đô chúng: “Khi lão Tăng 
trăm tuổi sẽ đến ngôi làng dưới chân núi làm con trâu. Bên hông trái 
có viết năm chữ: Qui Sơn Tăng Linh Hựu. Nếu mấy ông gọi là Qui Sơn 
Tăng, nó lại thật sự là con trâu. Nếu mấy ông gọi nó là con trâu, thì nó 
lại thật sự là Qui Sơn Linh Hựu. Vậy thì, mấy ông gọi nó là gì?” Một 
số để nghị được đưa ra nhưng đều bị Qui Sơn bác bỏ. Ngưỡng Sơn bước 
tới, lễ bái, rồi lui ra. 


1.120. Lão Tăng Sẽ Giải Thích Một Khi Mấy ông Đã Ngộ Rồi! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XXYV, khi Thiền sư Qui 
Tông Sách Chân nhậm chức trụ trì, ông đã thị chúng rằng: "Này chư 
Thiển đức! Kiến văn giác tri, chỉ khá một lần. Nhưng nếu mấy ông 
thực chứng nó cách này thì nó có còn là kiến văn giác tri hay không 
phải là kiến văn giác tri? Mấy ông có lãnh hội hay không? Lão Tăng 
sẽ giải thích một khi mấy ông đã ngộ rồi. Còn bây giờ thì đứng đã lâu 
rồi! Xin tạm biệt! Mấy ông hãy cẩn trọng!" 


1.121. Lão Tăng Sẽ Thị Tịch Khi Nào Mấy Ông Đã Cúng 
Dường Cho Lão Tăng Rồi! 

Thường thường các thiển sư đều biết trước ngày giờ thị tịch, nên họ 
thường bình thản lúc sắp lâm chung và rồi thị tịch một cách bình thản. 
Tuy nhiên, không phải tất cả các thiển sư luôn luôn thị tịch một cách 
bình thần; đôi khi có một số vị phải phấn đấu vất vả để buông bỏ cái 
"túi ăn mày" này. Chúng ta thử xem họ nói gì lúc họ sắp ra đi về chính 
nơi của họ. Hay, khi chúng ta quan sát thái độ của họ khi họ rời bỏ đời 
sống thế gian, có lẽ chúng ta có thể nhìn thấy phần nào về các nơi 


1534 


chốn của những người đã khuất. Thiền sư Hòa Sơn Phổ, tên của một vị 
Thiền sư Trung Hoa. Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chỉ tiết 
về Thiển sư Hòa Sơn Phổ; tuy nhiên, có một cuộc đối thoại giữa Sư và 
người đệ tử của mình trong quyển Ngũ Đăng Hội Nguyên. Vào ngày 
25 tháng 12, Hòa Sơn Phổ nói với các thị giả: "Khi một thiển sư thị 
tịch, thông thường các đồ đệ trong thiển đường sẽ làm một bữa ăn đặc 
biệt cho ông; nhưng theo ý của lão Tăng thì điều ấy hoàn toàn không 
cần thiết. Khi lão Tăng phải thị tịch, lão Tăng muốn các ông cúng 
dường trước chứ không phải sau khi thị tịch." Tăng chúng nghĩ là thiển 
sư không bỏ thói nói bông đùa ngay cả khi tuổi già. Họ hỏi: "Khi nào 
thì Hòa Thượng thị tịch?" Hòa Sơn Phổ nói: "Lão Tăng sẽ thị tịch khi 
nào mấy ông đã cúng dường cho lão Tăng rồi." Một cái màn được đặt 
trong phòng ngủ của Sư, Sư ngồi phía sau màn; tất cả các dụng cụ làm 
lễ đều được đặt trước Sư, những bài tán được đọc và thức ăn được cúng 
dường lên Sư với đầy đủ tôn kính. Thiền sư Hòa Sơn Phổ ăn rất được 
và dùng trọn thức ăn cúng dường, chẳng có dấu hiệu gì của một người 
sắp qua đời. Nghi lễ tiếp tục trong mấy ngày cho đến khi tất cả mọi 
người trong tự viện, kể cả các đệ tử thân cận cho đến những người 
phục dịch trong chùa, đều đảnh lễ lên thiển sư được xem như là đã mất 
thật sự. Vào ngày Tết, tất cả các nghi lễ liên quan đến sự chết chấm 
dứt. Thiển sư Hòa Sơn Phổ nói với chúng Tăng: "Giờ đã đến, ngày mai 
khi tuyết ngừng rơi ta sẽ đi." Hôm sau, thời tiết rất tốt, nhưng trời bỗng 
đổ tuyết, và khi tuyết ngừng rơi thì Thiền sư ngôi lặng yên với nén 
hương vẫn còn cháy mà thị tịch. Còn rất nhiều câu chuyện về thị tịch 
tương tự như vậy của các vị Thiển sư. Khi Trác Châu Tú sắp mất, Sư 
tắm, và sau đó Sư bảo thị giả đem lên cho mình một tách trà. Sau khi 
uống trà xong, thị giả bắt đầu dọn mâm trà đi; nhưng Sư giật mâm lại 
và nói: "Ông có biết ta đi về đâu không?" Thị giả thưa: "Bạch thầy, 
con không biết." Nghe vậy Sư đưa mâm trà cho thị giả và nói: "Đi đi, 
ông chẳng biết ta sẽ đi về đâu." Khi vị Tăng trở lại sau khi đã dẹp 
mâm trà đi, vị Tăng thấy Sư đã thị tịch rồi. Khi được hỏi là sẽ đi về 
đâu sau khi thị tịch, Thiển sư Sơ Sơn Quang Nhân nói: "Nằm ngữa 
trong bụi cây, tứ chi chống lên trời." Ngũ Tiết Mặc, trước khi thị tịch, 
đi tắm và thắp hương. Ngồi lặng lẽ trên tọa cụ, Sư nói với Tăng chúng: 
"Pháp thân mãi mãi thanh tịnh, thế nhưng biểu thị rằng có đến có đi; 
tất cả thánh nhân trong quá khứ đều đến từ một nguồn, và tất cả những 
linh hồn của thế gian trở về cùng cái Một. Con người của lão Tăng 


1535 


giống như bọt nước giờ đây tan vỡ, các ông không có lý do gì để đau 
buồn cả. Đừng gắng sức vô ích, nhưng hãy tiếp tục giữ cho mình tĩnh 
lặng. Nếu mấy ông tuân thủ lời dạy này của lão Tăng, là các ông trả 
ơn tất cả những gì lão Tăng đã làm cho mấy ông; nhưng nếu mấy ông 
cãi lời lão Tăng, mấy ông không xứng làm đồ đệ của lão Tăng." Một 
vị Tăng bước ra hỏi: "Hòa Thượng sẽ đi về đâu?" Ngũ Tiết Mặc nói: 
"Không chỗ nào cả." Vị Tăng nói: "Tại làm sao mà con không thấy cái 
chổ không chỗ nào cả này được?" Ngũ Tiết Mặc nói: "Nó ở bên ngoài 
các cảm quan của ông." Nói xong thiền sư thị tịch một cách bình thản. 
Khi Thúy Nham Chân sắp thị tịch, Sư hết sức đau đớn và lăn lộn trên 
chiếc chiếu cỏ trải trên mặt đất. Vị thị giả Cát chứng kiến cảnh đau 
lòng này, rớt nước mắt nói với Sư: "Trong khi còn mạnh khỏe, Hòa 
Thượng nói đủ thứ xúc phạm đến Phật, đến Tổ; và bây giờ chúng ta 
thấy gì đây?" Thúy Nham Chân đăm đăm nhìn vị thị giả một hồi rồi 
mắng: "Ông cũng ăn nói như thế à?" Thiển sư bèn ngôi dậy, lấy lại tư 
thế kiết già, và, ra lệnh cho thị giả thắp hương, lặng lẽ thị tịch. 


1.122. Lão Tăng Vừa Nói Với Ông Cái Gì? 

Thiển sư Thanh Tích Vân Cư là một trong những đồ đệ của thiền 
sư Pháp Nhãn vào thế kỷ thứ X. Một hôm, có một vị Tăng hỏi: "Phong 
cảnh của tự viện Vân Cư thế nào?" Sư có vẻ không muốn trả lời thực 
thụ về phong cảnh của Tăng viện mình, nên Sư hỏi ngược lại: "Ông nói 
cảnh có nghĩa là gì?" Vị Tăng hỏi lại: "Ai là người ở đây?" Sư chẳng 
nói gì rõ rệt, mà chỉ nói vỏn vẹn: "Tôi vừa nói với ông cái gì?" Trong 
trường hợp này, vị Tăng muốn biết đâu là những đặc sắc của Tăng 
viện. Trong Phật giáo nó có ý nghĩa là một thái độ tâm linh hay tâm 
thần đặc sắc mà người ta dùng để đối trị tất cả những kích thích. 
Nhưng nói một cách nghiêm khắc, hành giả tu Thiền không coi nó chỉ 
như là một thái độ hay một xu hướng của tâm, mà là thành phần cốt 
yếu hơn để thiết lập căn cơ đích thực cho thể tánh của mình, nghĩa là 
một môi trường mà trong đó người ta sống và vận động và có lý do 
hiện hữu của mình. Theo thiền sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập 
II, môi trường đó, chính yếu được xác định bởi chiều sâu và độ sáng 
của những trực giác tâm linh của người đó. "Cảnh Tăng viện của bạn 
ra sao?", do đó có nghĩa là "Sở ngộ của bạn về chân lý cứu cánh Phật 
pháp là gì?" Trong khi những câu hỏi "Từ đâu?", "Ở đâu?" hay "Về 
đâu" được đặt ra cho một vị Tăng tầm sư học đạo, thì những câu hỏi 


1536 


nhắc đến chỗ trú ngụ, chỗ ở, khía cạnh hay phong cảnh, được đặt ra 
cho một bậc thầy không thấy cần vân du tìm nơi an nghỉ cuối cùng nữa. 
Do đó, cả hai loại câu hỏi này, trên thực tế đều giống nhau. 


1.123. Lâm Tế Cô Phong 

Lâm Tế là tên của một vị Thiền sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ chín. 
Ngoài việc chúng ta gặp tên của Thiển sư Lâm Tế Nghĩa Huyền trong 
các thí dụ thứ 20 và 22 của Bích Nham Lục, còn có một vài chi tiết lý 
thú về vị Thiển sư này trong Truyền Đăng Lục, quyển XII. Một hôm, 
Thiển sư Lâm Tế thượng đường, vào ngồi cao tòa và nói: “Một người 
trên đỉnh cô phong không có chỗ nào để đi tới. Một người ở ngả ba 
đường bận rộn, không phân biệt được trước sau. Ai trước ai sau? Đừng 
cho rằng một người là Duy Ma Cật, còn người kia là Phó Đại Sĩ. Bảo 
trọng!” Thiển sư Lâm Tế muốn nhắn nhủ với các hành giả tu thiển 
rằng đừng im lặng giống như Duy Ma Cật mà cũng đừng cố giải thích 
sự việc như Phó Đại Sĩ. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng khi nào 
cần nói thì nói; khi nào cần im lặng thì im lặng; khi nào đói thì ăn, khát 
thì uống, buồn ngủ thì ngủ nghỉ... Đó là tất cả những gì mà mình cần 
làm! 


1.124. Lâm Tế Đạt Ngộ 

Khi đã ở trong chúng hội Hoàng Bá được ba năm, Lâm Tế không 
học được gì hết vì mỗi lần mở miệng hỏi về đại nghĩa pháp Phật là 
mỗi lần bị Hoàng Bá đánh. Sư đi đến chỗ Đại Ngu. Khi đến nơi, Đại 
Ngu hỏi: “Ở chỗ nào đến?” Sư thưa: “Ở Hoàng Bá đến.” Đại Ngu hỏi: 
“Hoàng Bá có dạy gì không?” Sư thưa: “Con ba phen hỏi đại ý Phật 
pháp. ba lần bị đánh. Chẳng biết con có lỗi hay không lỗi?” Đại Ngu 
nói: “Bà già Hoàng Bá đã vì ngươi chỉ chỗ tột khổ, lại đến trong ấy hỏi 
có lỗi không lỗi?” Ngay câu nói ấy, sư đại ngộ, thưa: “Xưa nay Phật 
pháp của Hoàng Bá không nhiều.” Đại Ngu nắm đứng lại, bảo: “Con 
quỷ đái dưới sàng, vừa nói có lỗi không lỗi, giờ lại nói Phật pháp của 
Hoàng Bá không nhiều. Ngươi thấy đạo lý gì, nói mau! Nói mau!” Sư 
liền cho vào hông Đại Ngu ba thoi. Đại Ngu buông ra, nói: “Thầy của 
ngươi là Hoàng Bá, chẳng can hệ gì việc của ta.” Sư từ tạ Đại Ngu trở 
về Hoàng Bá. Hoàng Bá thấy sư về, liền bảo: “Kẻ nầy đến đến đi đi, 
biết bao giờ liễu ngộ.” Sư thưa: “Chỉ vì tâm lão bà quá thiết tha, nên 
nhơn sự đã xong, đứng hầu.” Hoàng Bá hỏi: “Đến đâu về?” Sư thưa: 


1537 


“Hôm trước vâng lời dạy của Hòa Thượng đến tham vấn Đại Ngu trở 
về.” Hoàng Bá hỏi: “Đại Ngu có lời dạy gì?” Sư liễn thuật lại việc 
trước. Hoàng Bá bảo: “Lão Đại Ngu nầy đã buông lời, đợi đến đây ta 
cho ăn đòn.” Sư tiếp: “Nói gì đợi đến, ngay bây giờ cho ăn.” Sư liền 
bước tới sau lưng Hoàng Bá tát một tát. Hoàng Bá bảo: “Gã phong 
điên nầy lại đến trong ấy nhổ râu cọp.” Sư liền hét. Hoàng Bá gọi: 
“Thị giả! Dẫn gã phong điên nầy lại nhà Thiển.” Hành giả tu Thiển 
nên luôn nhớ rằng nếu những phương thức như vậy nhằm ngăn người 
đệ tử mơ mộng hay tìm lời giải thích mà cơ bản chỉ là những so sánh 
không hơn không kém và đưa đệ tử trở về với kinh nghiệm trực tiếp, 
chứ không phải là ngôn từ, thiệt tốt nếu vị thầy biết cách áp dụng giáo 
pháp của mình đúng lúc. Kỳ thật, phương cách này có hiệu quả đối với 
Lâm Tế. Chính những trận đòn ấy, khi thời cơ đến, đã mở mắt Lâm Tế 
trên diệu lý Thiển, và khiến sư reo lớn rằng: "Thì ra Thiển Hoàng Bá 
chả có gì lắm đó!" 


1.125. Lâm Tế Hát Đức Sơn Bổng 

Tiếng hét thường được dùng bởi các thiển sư để làm giựt mình 
thiển sinh và đưa họ thẳng tới chỗ đại ngộ. Đây là từ vô nghĩa mà các 
thiển sư thường dùng để giúp đệ tử vượt qua tri thức nhị nguyên và ngã 
kiến để đi thẳng vào bản tâm. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng 
nguyên lý cơ bản của mọi phương pháp dạy Thiên là cốt đánh thức ở 
nội tâm người cầu đạo một năng khiếu nào đó để tự chính họ trực giác 
lấy chân lý Thiển. Vì thế, các thiển sư thường dùng lối "tác động 
thẳng" và không phí thì giờ giảng giải dài dòng. Các cuộc đối thoại 
giữa thầy trò thường rất cô đọng và không tuân theo khuôn phép lý 
luận nào cả. Các thiển sư thường dùng những phương pháp không 
nhắm giải thích, mà cốt chỉ thẳng con đường trực ngộ Thiển. Theo 
Thiền, chúng ta hoàn toàn sống ngay trong chân lý, sống bằng chân lý; 
khi sống với Thiển chúng ta không thể nào tách rời với chân lý được. 
Theo truyền thống, tiếng hét được Mã Tổ Đạo Nhất dùng trước tiên. 
Tiếng hét xãy ra khi Mã Tổ “ngộ” thiển. Tiếng hét chủ yếu chỉ liên hệ 
với tông Lâm Tế, một tông phái nổi tiếng về phương pháp trực diện và 
đốn ngộ, gồm những cú đập bằng tích trượng. Người ta tin rằng một 
thiền sư đã chứng ngộ có thể nhận biết học trò của mình có đến gần 
với “ngộ” và việc vén lên bức màn vô minh có thể quét đi một cách 
nhanh chóng bằng phương cách khéo léo này. Còn về Đức Sơn, vị 


1538 


Thiên sư này nổi tiếng về lối vung gậy của mình. Khi Đức Sơn đã trở 
thành một bậc thầy, ngài thường nói với kẻ hỏi đạo: “Dù nói được hay 
nói không được, nhà ngươi cũng lãnh ba chục hèo.” Đây là một trong 
những công án thuộc loại giải minh chân lý Thiển bằng những lập 
trường phủ nhận, hư hóa hay phế bỏ. Với loại công án này, chúng ta 
thường cáo buộc các Thiển sư là phủ nhận. Nhưng kỳ thật họ chẳng 
phủ nhận gì cả, những gì họ đã làm chỉ nhằm để vạch rõ ra các ảo 
tưởng của chúng ta cho vô hữu là hữu, hữu là vô hữu, vân vân. Ý tưởng 
của Đức Sơn cốt giữ cho đầu óc chúng ta thoát ngoài những ràng buộc 
nhị nguyên và triết lý hư tưởng. Lúc đó nếu có một vị Tăng bước đến, 
nắm cây gậy trong tay Đức Sơn và ném xuống đất. Đó có phải là câu 
trả lời chăng? Đó có phải là thủ đoạn đáp lại lời hăm dọa "ba chục 
hèo" của Đức Sơn chăng? Đó có phải là con đường thoát ngoài bốn 
mệnh đề của "tứ cú", siêu lên nếp tư tưởng luận lý chăng? Tóm lại, 
con đường tự do giải thoát là như vậy chăng? Trong Thiển không có 
cái gì là khuôn phép hết, mỗi người tùy tiện giải quyết nỗi khó khăn 
riêng theo mỗi cách khác nhau. Đó là chỗ bắt nguồn độc đáo của 
Thiền, đầy sinh khí và sáng tạo. Đây cũng là loại công án "mặc nhiên 
phủ nhận", nghĩa là, loại công án giải minh chân lý Thiền bằng lối 
phát biểu hư hóa hoặc phế bỏ. 


1.126. Lâm Tế Hạt Lư 

Công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiển sư Lâm Tế Nghĩa 
Huyền và Tam Thánh Huệ Nhiên khi Lâm Tế sắp thị tịch. Theo Cảnh 
Đức Truyền Đăng Lục, quyển XII, vào năm 867 khi sắp mất, Lâm Tế 
ngồi ngay thẳng, nói: “Sau khi ta tịch chẳng được diệt mất Chánh Pháp 
Nhãn Tạng của ta.” Tam Thánh thưa: Đâu dám diệt mất Chánh Pháp 
Nhãn Tạng của Hòa Thượng.” Lâm Tế bảo: “Về sau có người hỏi, 
ngươi đáp thế nào?” Tam Thánh liền hét! Sư bảo: “Ai biết Chánh Pháp 
Nhãn Tạng của ta đến bên con lừa mù diệt mất.” Nói xong sư ngồi 
thẳng thị tịch. 


1.127. Lâm Tế Khất Thực 

Một hôm, Thiên sư Vận Am Phổ Nham thăng tòa và nói: “Tâm Tế 
đi vào kinh đô trên chuyến khất thực của mình. Ngài đi đến cửa của 
một ngôi nhà và nói: 'Chỉ cần để vào bát của lão Tăng những gì mà 
thường ngài bà hay để.” Người nữ thí chủ nói: “Một gã ham ăn!” 


1539 


Thiển sư Vận Am đưa ra lời bình: “Khi mà bà già kia qua đời, Lão 
Tăng sẽ không làm đám ma cho bà ấy.” “Những chuyến khất thực” có 
nghĩa là “giáo hóa trong Pháp, hướng dẫn đi đến chân lý”, nhưng trong 
nhà Thiển cũng dùng với nghĩa khất thực. Khất thực được xem như là 


phương tiện để giáo hóa công đức bố thí của đàn na tín thí. 


1.128. Lâm Tế Tài Tùng 

Công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Lâm Tế Nghĩa Huyễn và 
thầy mình là Thiển sư Hoàng Bá Hy Vận. Theo Cảnh Đức Truyền 
Đăng Lục, quyển XII, ngày nọ, Lâm Tế đang trồng tùng, Hòa Thượng 
Hoàng Bá hỏi: "Trong chốn núi sâu trồng nhiều tùng để làm gì?" Lâm 
Tế đáp: "Thứ nhất là để tạo cảnh trí, và thứ nhì là làm vật tiêu biểu 
cho đời sau." Nói xong, Lâm Tế dộng cán cuốc xuống đất ba cái. 
Hoàng Bá nói: "Tuy được như thế nhưng ông đã ăn 30 gậy của ta rồi." 
Lâm Tế lại dộng thêm 3 cái nữa, rồi phát lên một tiếng "Hư, hư." 
Hoàng Bá nói: "Tông ta đến đời ông được hưng thịnh đấy!" 


1.129. Lâm Tế Tam Cú 

Lâm Tế Tam Cú hay ba câu yếu chỉ của Thiển sư Lâm Tế, cách 
thức diễn tả được khai triển bởi Thiển sư Lâm Tế Nghĩa Huyễn, vị 
sáng lập ra tông Lâm Tế, như là một phương sách để giáo huấn đệ tử. 
Nó được căn cứ trên ngữ lục của Thiền sư Lâm Tế: "Một hôm, một vị 
Tăng đến và hỏi: 'Cái gì là đệ nhất cú?' Lâm Tế nói: 'Khi mà tam yếu 
ấn khai chu, điểm trách, chưa cho nghĩ ngợi sự phân biệt chủ khách.' Vị 
Tăng lại hỏi: 'Thế còn Đệ nhị cú là gì?' Lâm Tế nói: 'Bài trừ câu hỏi 
vô vị, ngăn chặn cơ duyên bên ngoài (làm sao mà kỷ xảo dùng trong 
phương tiện lại chống trái với sức mạnh vẹt xuyên qua trăm ngàn dòng 
chảy cho được?)' Vị Tăng lại hỏi: 'Thế nào là đệ tam cú?' Lâm Tế nói: 
"Nhìn xem trên rạp diễn trò rối, giật dây sau màn. Làm sao lý hội 
đây?" Vị thầy nói thêm: “Mỗi cú đều phải chứa đựng tam Diệu Môn; 
mỗi Diệu Môn phaỉ chứa đựng ba thứ Thiết Yếu. Có phương tiện thiện 
xảo và có dụng. Làm sao mấy ông hiểu được điều này?” Nói xong 
thiển sư Lâm Tế bước xuống tòa. Những câu như thế này trở nên nổi 
tiếng ở Trung Hoa và Nhật Bản. Truyền thống Lâm Tế về sau này 
dùng công thức này như một công án. Tuy nhiên, truyền thống không 
có sự hiểu biết thống nhất về ý nghĩa của ba câu này. 


1540 


1.130. Lâm Tế Tứ Liệu Giản 

Một hôm, có một vị Tăng thỉnh Thiền sư Đại Huệ nói về Lâm Tế 
Tứ Liệu Giản. Thiển sư Đại Huệ Tông Cảo hỏi: “Ông hiểu thế nào về 
Lâm Tế Tứ Liệu Giản?” Vị Tăng nói: “Khi con hiểu được cả Chủ 
Quan lẫn Khách Quan hay đoạt cả nhân lẫn cảnh, con cảm thấy một 
niềm vui bất ngờ.” Đại Huệ đáp: “Đó không phải là cách lão Tăng 
thấy.” Vị Tăng hỏi: “Vậy thầy thấy thế nào?” Đại Huệ nói: “Những 
bức tường ở Cái Châu bị phá sập, Ngô Nguyên Tề bị giết (theo Thiền 
sư Vô Trước Đạo Trung, những bức tường ở Cái Châu bị phá sập' chỉ 
cho 'đoạt cảnh;' và Ngô Nguyên Tể' bị giết chỉ cho 'đoạt nhân.)” Tứ 
Liệu Giản Thiển sư Lâm Tế đã để ra cho các đệ tử của mình khi Sư 
nói. Thứ nhất là Chủ Quan hay đoạt nhân chẳng đoạt cảnh. Thứ nhì là 
Khách Quan hay đoạt cảnh chẳng đoạt nhân. Thứ ba là cả Chủ Quan 
lẫn Khách Quan hay đoạt cả nhân lẫn cảnh. Thứ tư là chẳng Chủ Quan 
chẳng Khách Quan hay chẳng đoạt nhân chẳng đoạt cảnh. 


1.131. Lầu Quỳnh Điện Ngọc 

Một hôm Thiền sư Bạch Vân Thủ Đoan (1025-1072) thượng đường 
thuyết pháp: “Nếu quả thực được một phen xuất hạn, liền nhằm trên 
một cọng cỏ hiện lầu quỳnh điện ngọc; nếu chưa quả thực được một 
phen xuất hạn, dù có lầu quỳnh điện ngọc lại bị một cọng cỏ che lấp 
mất, thế nào xuất hạn? Tự có một đôi tay khéo ấy, đâu từng xem nhẹ 
vũ tam đài.” 


1.132. Lấy Bò Dân Cày, Đoạt Cơm Kẻ Đói! 

Một hôm, Thiển Sư Viên Ngộ Khắc Cần Phật Quả (1063-1135) 
thượng đường dạy chúng: "Nếu là người thấu đạt nên bắt lấy bò của 
dân cày, đoạt lấy cơm của kẻ đói." Dầu câu nói của Viên Ngộ Khắc 
Cần có cao kiến thế nào, những nghịch lý ấy vẫn khiến chúng ta sững 
sốt, vì nó làm xáo trộn hết những nếp tư tưởng hợp lý quen thuộc của 
chúng ta. Nhưng đây lại là một loại "khẩu đầu ngữ" quen thuộc của 
các thiển sư, các ngài nghĩ rằng có như vậy chúng ta mới có thể cày 
sâu cuốc bẫm hơn miếng ruộng tâm nơi chính mình, và lấp đầy linh 
hồn đói khát của mình với chân lý Thiền. 


1541 


1.133. Lấy Tạp Làm Thuần 

Một lần, thiền sư Sở Thạch nhắc tới Triệu Châu: "Một có bà lão 
sai người mang phẩm vật đến cúng dường Triệu Châu và yêu cầu ngài 
chuyển Đại Tạng Kinh. Triệu Châu rời khỏi chỗ ngôi, đi quanh ghế 
một vòng rồi nói, "Ta đã chuyển xong Đại Tạng Kinh rôi.' Khi bà lão 
được nghe kể lại câu chuyện, bà nói, 'Ta yêu cầu Sư chuyển trọn cả 
Đại Tạng Kinh, thế mà Sư chỉ chuyển có một nửa." Sau đó thiển sư Sở 
Thạch cho ý kiến riêng của mình như sau: "Nói về bà lão, không chỉ bà 
than phiển là Triệu Châu chỉ chuyển có một nửa Đại Tạng Kinh, mà 
cho đến các đại thiển sư khắp trong thiên hạ đi quanh núi qua hằng 
trăm ngàn triệu kiếp, theo quan điểm của bà lão cũng chỉ là một nửa 
Đại Tạng Kinh mà thôi. Bà già ấy đã lấy cái tạp mà cho là thuần. Lúc 
đó chỉ cần nói thế này, "Tại sao không nắm lấy nội tình trước khi Triệu 
Châu bắt đầu đi vòng quanh ghế?" 


1.134. Lấy Tâm Truyền Tâm, Không Truyền Y Bát 

Vô Ngôn Thông là một trong những thiển sư người Trung Hoa, 
nhưng nổi tiếng tại Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ tám. Sư là sơ tổ của 
phái thiển Vô Ngôn Thông ở Việt Nam. Trước khi đến Việt Nam, có 
người khuyên sư nên đến tìm gặp Mã Tổ, nhưng khi đến nơi thì Mã Tổ 
đã viên tịch. Sư tìm gặp Bách Trượng Hoài Hải xin làm đệ tử. Sau sư 
về trụ trì chùa Hòa An. Sau đó sư sang Việt Nam vào khoảng năm 820, 
trụ tại chùa Kiến Sơ, làng Phù Đổng, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây sư diện 
bích suốt mấy năm mà không ai hay biết, duy chỉ có Thiển sư Cảm 
Thành, vị trụ trì của chùa Kiến Sơ biết được nên rất cảm phục và tôn 
thờ làm Thầy. Trước khi thị tịch, ngài gọi Cảm Thành lại căn dặn: 
“Xưa Đức Phật xuất hiện vì một đại sự nhân duyên là khai thị cho 
chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật. Trước khi nhập Niết Bàn, Ngài đã 
đem Chánh Pháp Nhãn truyền trao lại cho một trong những đại đệ tử 
của ngài là Tôn giả Ma Ha Ca Diếp. Tổ tổ truyền nhau từ đời nầy sang 
đời khác. Đến Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa truyền tâm ấn cho 
Tổ Huệ Khả, rồi Tổ Huệ Khả truyền cho Tổ Tăng Xán, Tổ Tăng Xán 
truyền cho Tổ Đạo Tín, Tổ Đạo Tín truyền cho Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, 
rồi Lục Tổ Huệ Năng, Tổ Nam Nhạc Hoài Nhượng, Mã Tổ, Bách 
Trượng. Tổ Bách Trượng đã truyền tâm ấn cho ta. Nay ông phải vì đời 
sau mà hoằng dương Chánh Pháp cho thế hệ nối tiếp.” Khi Sơ Tổ Đạt 
Ma mới đến, vì người đời chưa biết tin, nên lấy sự truyền y bát để làm 


1542 


rõ việc đắc pháp. Nay đức tin đã chín muỗi, thì y bát chỉ là đầu mối 
của tranh chấp, phải dừng lại ở nơi ông, không nên truyền nữa. Từ đó, 
lấy tâm truyền tâm, không truyền y bát. Bấy giờ Nam Nhạc Hoài 
Nhượng đầu tiên được tâm truyền, rồi Hoài Nhượng trao lại cho Mã 
Tổ, Mã Tổ lại trao cho Bách Trượng Hoài Hải. Lão Tăng nhờ ở Bách 
Trượng mà được tâm pháp đó. Lâu nghe phương này hâm mộ Đại 
Thừa cũng nhiễu, nên lão Tăng xuôi Nam để tìm thiện tri thức. Nay 
gặp được ngươi, ấy bởi duyên xưa." Hãy lắng nghe ta nói kệ: 
“Chư phương hạo hạo 

Vọng tự huyên truyền 

Vị ngô thủy tổ 

Thân tự Tây thiên 

Truyền pháp nhãn tạng 

Mục vi chi thiển 

Nhất hoa ngũ diệp 

Chúng tử miên miên. 

Tiềm phù mật ngữ 

Thiên vạn hữu duyên 

Hàm vị tâm tông 

Thanh tịnh bản nhiên. 

Tây thiên thử độ 

Thử độ Tây thiên 

Cổ kim nhật nguyệt 

Cổ kim sơn xuyên. 

Xúc đồ thành trệ 

Phật tổ thành oan 

Sai chi hào ly 

Thất chi bách thiên. 

Nhữ thiện quán sát 

Mạc trám nhi tôn 

Trực nhiêu vấn ngã 

Ngã bổn vô ngôn.” 

(Các nơi đôn đại, dối tự huyên truyền, rằng Thủy Tổ ta, gốc từ Tây 
thiên. Truyền pháp Nhãn tạng, gọi đó là Thiển, một hoa năm cánh, hạt 
giống liên miên. Thầm hợp lời mật, muôn ngàn có duyên, đều gọi tâm 
tông, thanh tịnh bản nhiên. Tây thiên cõi này, cõi này Tây thiên, xưa 
nay nhật nguyệt, xưa nay núi sông. Chạm đến thành trệ, Phật tổ thành 


1543 


oan, sai đó hào ly, mất đó trăm ngàn. Ngươi khéo quán sát, chớ lừa 
cháu con, ngay như hỏi ta, ta vốn không lời). Trong Thiển, tâm truyền 
tâm từ một vị Thầy Thiền qua sự tiếp xúc cá nhân, chứ không qua văn 
tự, như cách truyền Phật Tâm trong nhà Thiền. Kỳ thật, không có sự 
thật về chuyện truyền thừa nầy; tuy nhiên, một vị thầy có thể ấn chứng 
về sự thành tựu giác ngộ bằng chứng nghiệm khả năng của đệ tử mình. 
Truyền tâm ấn là điều hằng có trong mọi lúc. Nếu một vị đệ tử quan 
sát sâu sắc vào cách đi, cách ăn, cách nói, và những hành hoạt trong 
từng cử chỉ của vị thầy trong cuộc sống hằng ngày, sự trao truyền tâm 
ấn có thể xảy ra một cách liên tục. Tâm ấn thật sự trong từng khoảnh 
khắc đều sẵn dành cho từng đệ tử. Đây mới chính là Thiền chân chính, 
không phải Thiển trong sách vở, nhưng mà là một thực tế sống động 
của sự tương quan giữa thầy trò và trong cuộc sống hằng ngày. Vị thầy 
không trao truyển sự giác ngộ của chính mình cho đệ tử theo kiểu này. 
Ông ta chỉ giúp cho đệ tử chứng nghiệm được giác ngộ vốn dĩ đã có 
mặt trong người đệ tử. Cụm từ "truyền tâm ấn" chủ yếu chỉ là tượng 
trưng. Tâm ấn, như một thực thể tự tại hay chân như biểu lộ bản tánh 
giác ngộ hay Phật tánh. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng mọi 
chúng sanh đều có tánh giác ngộ. Do đó, tâm ấn vốn dĩ đã có trong 
từng người và không cần phải được ai trao truyền. Tỳ Ñ¡ Đa Lưu Chỉ, 
người sáng lập ra một dòng Thiển mang tên mình ở Việt Nam, đã dạy 
đệ tử Pháp Hiển: "Tâm ấn của Phật là một thực thể tự tại. Không có 
cái gì có thể được thêm vào, không có cái gì có thể tổn tại bên ngoài. 
Không ai chiếm được, mà cũng không ai đánh mất. Tâm ấn vốn không 
thường hằng mà cũng không vô thường, không được tạo dựng mà cũng 
không bị hủy diệt, không giống mà cũng không khác. Nó được gọi là 
"Tâm ấn' như một phương tiện thiện xảo mà thôi." Trong Thiển, Dĩ 
Tâm Truyền Tâm là truyền thẳng từ tâm qua tâm bằng trực giác, đối 
lại với lấy văn tự mà truyền pháp. Thiển pháp nhấn mạnh tầm quan 
trọng của việc tiếp xúc cá nhân trong quá trình truyền dạy giữa thiển 
sư và môn đệ hơn là việc nghiên cứu kinh văn. Chính vì vậy mà các 
thiển giả Nhật Bản ở thời kỳ đầu có khuynh hướng học tiếng Trung 
Hoa hay ít nhất học viết được Hán tự với mức độ thông thạo đủ để 
thực hiện bút đàm với các vị sư Trung Hoa. Trong khi đó, Truyền Y 
Bát chỉ một Thiển sư đã thừa nhận một đệ tử là người thừa kế Pháp 
hay Pháp tử. Sự truyền thừa y áo từ một vị thầy tiêu biểu rằng người 
đệ tử đã nắm bắt được giáo pháp và có đủ phẩm chất để giảng dạy 


1544 


giáo pháp đó. Thật vậy, trong câu truyện này, tự cái tên của Thiển sư 
Vô Ngôn Thông cũng đã mang ý nghĩa “hiểu biết không qua lời nói”. 
Hành giả chân thuần đừng nói, đừng rằng, mà hãy tự tu và tự chứng, 
thế thôi! 


1.135. Lấy Thân Mình Làm Ghế Đẩu Để Dạy Dỗ Đồ Đệ! 

Nhiều thiển sinh đang học thiển với Thiển sư Tiên Nhai Nghĩa 
Phạm. Có một người trong bọn họ thường thức dậy trong đêm, trèo qua 
bức tường của chùa và đi xuống phố chơi. Một đêm, Thiền sư Tiên 
Nhai đi xem xét các khu phòng ngủ, phát hiện thiển sinh này vắng mặt 
và ngài cũng tìm thấy chiếc ghế cao mà anh ta sử dụng để trèo qua 
tường. Thiền sư Tiên Nhai bèn lấy cái ghế đi và đứng thay vào chỗ đó. 
Khi gã đi chơi rong trở về, không biết là Thiển sư Tiên Nhai đang thế 
vào chỗ cái ghế, nên anh ta đặt chân mình lên đầu của thiển sư và 
nhảy xuống đất. Khi khám phá ra việc mình vừa mới làm, anh ta hoảng 
hồn. Thiển sư Tiên Nhai nói: “Trời sáng sớm lạnh lắm. Con nên cẩn 
thận đừng để bị cảm lạnh.” Từ đó anh thiển sinh này chẳng bao giờ lẻn 
ra ngoài vào ban đêm nữa. 


1.136. Lễ Bái Hay Không Lễ Bái Đều Bị Đánh! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XII, một hôm, Thiển Sư 
Lâm Tế Nghĩa Huyền (2-8§66) thấy một vị Tăng đến gần, Sư giơ cây 
phất trần lên. Vị Tăng lễ bái, nhưng Lâm Tế đánh vị Tăng. Một lúc 
sau, có một vị Tăng khác đến. Sư lại giơ cây phất trần lên. Vị Tăng 
không kính lễ Sư, Sư cũng đánh vị Tăng này. Lâm Tế. Lễ bái hay 
không lễ bái rõ ràng không phải là nguyên nhân của việc đánh. Sự 
kiện là ngay sau khi Lâm Tế thấy hai vị Tăng, Sư biết hai vị Tăng này 
thuộc loại người nào. Không kể là họ lễ bái hay không, Sư đều đánh 
cả hai. Điều này chứng tỏ một cách rõ ràng cái mà Thiển sư Lâm Tế 
quan tâm không phải là hành động bên ngoài mà là sự thực chứng bên 
trong của người ấy. 


1.137. Lễ Bái Phật 

Câu chuyện một công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiền Sư 
Hoàng Bá Hy Vận (2-850) và một vị Tăng về chuyện lễ Phật. Tại Ấn 
Độ, sau khi Đức Phật nhập diệt, các tín đổ dành cho Đức Phật tất cả 


1545 


những tôn vinh của một vị thần hiện thân trong Ấn Độ giáo. Họ 
chuyển qua thờ cúng tượng Phật, bởi những lý do giống như tín đồ Ấn 
Độ giáo, đó là để kích thích cảm nghĩ và thiển định. Ngày nay ai cũng 
biết sự thờ cúng thần tượng trong Ấn Độ giáo đã có từ khoảng từ năm 
500 đến 450 trước Tây Lịch. Ngày nay ở các nước Tích Lan, Miến 
Điện, Trung Hoa, Việt Nam, và các nước Phật giáo khác, người ta 
cũng thờ tượng Đức Phật theo kiểu người Ấn Độ giáo thờ thần, bằng 
cách dâng cúng hoa quả, thức ăn, vải vóc, nhang đèn và sự cầu khẩn. 
Thậm chí, họ còn điểm nhãn bức tượng mới làm ra. Đây là một nghi 
thức thần bí của Ấn Độ. Họ tin tưởng rằng làm như vậy thì bức tượng 
sẽ trở nên linh thiêng hơn. Tuy nhiên, Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ 
rằng Đức Phật chẳng bao giờ chấp nhận việc dựng tượng Ngài để thờ 
cúng trong tháp như vậy. Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển IV, một 
hôm, Thiển sư Hoàng Bá đang lễ Phật trong điện Diêm Cung, một 
trong những đệ tử của ngài đến gần và nói: "Khi Thiển nói không cầu 
Phật, không cầu Pháp, không cầu Tăng, hành động cung kính lễ bái 
Phật của Hòa Thượng là để cầu cái gì?" Hoàng Bá nói: "Lão Tăng 
không cầu Phật, không cầu Pháp, không cầu Tăng, lão Tăng chỉ đang 
làm cái việc kính lễ Phật." VỊ đệ tử lầm bằm: "Vậy thì làm như tin vào 
thần thánh để làm gì?" Hoàng Bá vả vào mặt vị đệ tử một cái, vị đệ tử 
nói: "Hòa Thượng thô lỗ làm sao ấy!" Hoàng Bá nói: "Đây là đâu mà 
nói thô với tế?" Nói xong Hoàng Bá lại vả vào mặt vị đệ tử một cái 
nữa. Theo vẻ bề ngoài, chúng ta thấy trong thái độ này của Hoàng Bá 
dẫu bể ngoài có thô lỗ, nhưng Hoàng Bá có vẻ lo lắng muốn truyền 
đạt một cái gì đó cho đệ tử của mình. Hành giả tu Thiền muốn hiểu 
chiều sâu của Thiền phải nên luôn nhớ điều này. 


1.138. Lễ Bái và Thoại Đầu 

Một hôm, một vị Tăng bước tới phía trước và lễ bái. Thiển Sư 
Tuyết Đậu Trùng Hiển (980-1052) bèn hỏi: "Chư Tăng trong chúng! 
Hãy nhớ lấy thoại đầu của ông Tăng này!" Nói xong Tuyết Đậu bèn 
rời khỏi pháp đường. 


1.139. Lệ Chỉ 

Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về Thiền sư Đâu 
Suất Tùng Duyệt; tuy nhiên, có một vài chi tiết lý thú về vị Thiển sư 
này trong Ngũ Đăng Hội Nguyên: Thiền sư Tùng Duyệt Đẩu Suất sanh 


1546 


năm 1044 tại Cám Châu, bây giờ là tỉnh Giang Tây. Thiền sư Trung 
Hoa thuộc dòng Hoàng Lâm của Thiển Lâm Tế, môn đồ và người nối 
pháp của Đâu Phong Khắc Văn. Khi Đâu Suất còn trong chúng Từ 
Minh, một hôm, lúc đang ở trong phòng gần phòng của thị giả tên là 
Thượng Tọa Thanh. Có một vị khách đưa cho Sư vài trái vải tươi. Sư 
gọi cho Thượng Tọa Thanh, nói: “Lão huynh, tôi có vài trái vải từ quê 
của ông đay, hãy cùng ăn!” Thượng Tọa Thanh nói: “Từ ngày tiên sư 
thị tịch đến giờ ta chưa từng thấy lệ chi.” Đâu Suất hỏi: “À, vậy ai là 
thầy của lão huynh?” “Từ Minh Sở Viện,” Thượng Tọa Thanh đáp. 
Đâu Suất đưa cho thị giả Thanh số lệ chi còn lại. Thượng Tọa Thanh 
lại hỏi: “Đâu Suất đã từng học với ai?” Đâu Suất đáp: “Bảo Phong 
Khắc Vân.” Thượng Tọa hỏi tiếp: “Vậy chứ Bảo Phong Khắc Vân học 
với ai?” Đâu Suất đáp: “Hoàng Long Huệ Nam.” Thượng Tọa Thanh 
nói: “Lão già đầu trẹt Huệ Nam đã từng học dưới sự hướng dẫn của Từ 
Minh trong một thời gian không lâu lắm! Dòng truyền thừa của ông ta 
đã thịnh như thế này chưa?” Đâu Suất lại càng cảm kích hơn, lấy 
hương trong tay áo ra cúng dường. Thượng Tọa Thanh nói: “Lão Tăng 
thiểu đức vô tài để giáo dẫn. Làm sao có thể hướng dẫn được cho ai? 
Dầu gì thì ông cũng nên trình hết sự hiểu biết của mình xem sao.” Đâu 
Suất tiến hành giải thích vài chi tiết. Thượng Tọa Thanh đưa ra lời 
bình: “Với sự hiểu biết này thí ông có thể nhập được Phật cảnh, nhưng 
không vào Ma cảnh được. Nên nhớ là các bậc cổ đức nói rằng chỉ với 
một lời cứu cánh hành giả đạt đến 'bất khả vượt môn.” Khi Đâu Suất 
cố đáp lại thì Thượng Tọa Thanh bất thình lình hỏi tiếp: “Làm thế nào 
ông có thể giải thích được cái vô tác?” Khi Đâu Suất cố đáp lần nữa, 
Thượng Tọa Thanh lại lên cười ngất. Đâu Suất đột ngộ. Về sau này 
Đâu Suất đem chuyện này nói với Cư Sĩ Ngộ Tân (?). Năm 1104, khi 
Huệ Hồng (2) đang tham bái Cư Sĩ Ngộ Tân ở Sơn Tây Hạ Châu, Ngộ 
Tân nói: “Những năm về trước, tôi có gặp ngài Chân Tịnh tại chùa Qui 
Tông và, trong cuộc đàm thoại với ngài, tôi đã để cập đến tất cánh tự 
(chữ cuối cùng)' mà đệ tử của ngài là Đâu Suất đã từng nói đến. Trước 
khi tôi chấm dứt, thì ngài Chân Tịnh đã thình lình hét lên giận dữ.” 
“Gã đầu hói mửa máu đó, hoàn toàn không có trí huệ! Nói lên cái thứ 
phi lý 'tất cánh tự (chữ cuối cùng); ông ta hoàn toàn không đánh tin 
cậy!” Thấy ông ta giận dữ, tôi không giải thích gì thêm nữa. Tôi vẫn 
tiếc là ngài Chân Tịnh chưa bao giờ hiểu được sự việc của 'tất cánh tự.' 
Huệ Hồng nói: “Thưa ngài, ngài có khả năng hiểu được sự diễn tả của 


1547 


Đâu Suất về tất cánh tự (chữ cuối cùng); tại sao, khi Chân Tịnh đưa 
cho chân dược, ngài có khả năng nhận ra nó hay không?” Kinh ngạc, 
Ngộ Tân hỏi: “Có phải đó là chân ý của ngài Chân Tịnh hay không?” 
Huệ Hồng đáp lại một cách bình tỉnh: “Nếu ngài vẫn không hiểu, vậy 
thì hãy cùng với tôi lấy lời giáo huấn.” Qua những lời này Ngộ Tân 
thình lình nhận biết được hồi đó Chân Tịnh đã đang làm gì. 


1.140. Lìa Năm Uẩn, Thân Xưa Nay Là Gì? 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển IX, một hôm, có vị du 
Tăng đến hỏi Thiển sư Đại An Phúc Châu (793-883): “Tất cả hành vi 
đều là dụng của pháp thân, thế nào là pháp thân?” Sư đáp: “Tất cả thi 
vi là dụng của pháp thân.” Vị Tăng hỏi: “Lầa năm uẩn, thế nào là thân 
xưa nay?” Sư đáp: “Đất, nước, lửa, gió, thọ, tưởng, hành, thức.” VỊ 
Tăng hỏi: “Cái ấy là năm uẩn chứ gì?” Đại An đáp: “Chúng không là 
năm uẩn.” 


1.141. Liên Hát (Hét Liên Tục) 

Một hôm, Dương Kỳ Phương Hội hỏi Thiền Sư Từ Minh Sở Viện 
(986-1041): “Còn về một con chim mình không thấy nó, đang ríu rít 
kêu, rời những cụm mây và đi vào những đỉnh đổi lởm chởm thì sao?” 
Từ Minh đáp: “Lão Tăng sẽ hướng về cánh đồng cổ hoang dại chưa có 
ai cắt. Còn ông thì đi về ngôi làng ẩn cư.” Dương Kỳ nói: “Theo đúng 
luật thì một cây kim cũng không được phép, nhưng Hòa Thượng có cho 
phép con đặt một câu hỏi hay không?” Ngay lời này, Từ Minh thét lên 
một tiếng. Dương Kỳ nói: “Một tiếng thét tuyệt vời!” Từ Minh lại thét. 
Dương Kỳ cũng thét. Từ Minh thết lien6 tiếp hai lần. Dương Kỳ cúi 
đầu lễ bái. Từ Minh nói: “Vì ông là đáng được ký thác Đại Sự.” Dương 
Kỳ phủi tay áo rồi bỏ đi. 


1.142. Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa 

Pháp Hoa Huyền Nghĩa, tên một bộ luận sớ do ngài Thiên Thai Trí 
Khải Đại Sư đời Tùy giải thích về chính văn của Kinh Liên Hoa. Trong 
bộ luận này, ngài Trí Khải đã đưa ra sự tương hợp của Trung Luận với 
vô số đặc tình của chúng sinh trong các cảnh giới khác nhau. Đại sư Trí 
Khải chia ra làm mười cõi tương hội: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu 
la, người, trời, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Đây không 


1548 


phải là mười cảnh giới riêng biệt, nhưng là những tình huống trực 
nghiệm đối với một chân lý. Có thể được chính xác hơn khi nói về 
mười cõi như mười trạng huống thực nghiệm: Thuộc về địa ngục thì 
luôn khao khát; thuộc về cầm thú thì luôn tranh đoạt; người, trời, 
Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và như Phật. Khi phải gánh chịu hậu 
quả không thể tránh được từ những ác nghiệp đã gay tạo, người này 
liền cảm nhận cõi địa ngục. Khi mù quáng chạy theo những sự hưởng 
thụ từ xương thịt máu huyết, người này đang thực nghiệm cõi của ngạ 
quỷ. Khi mù quáng bắt đuổi dục vọng, người này đang kinh nghiệm cõi 
cầm thú. Khi tranh danh đoạt lợi với đồng chủng, người này đang trải 
nghiệm cõi a tu la. Khi an hòa lắng nghe những nhạc khúc du dương, 
người này đang kinh nghiệm cõi trời. Khi lắng nghe lời Phật dạy, người 
này đang kinh nghiệm cõi Thanh Văn. Khi gieo trồng những hạt giống 
chân thật, người này đang kinh nghiệm cõi Bồ Tát. Khi trí huệ đi vào 
thể tánh của thực tại, người này đang thực chứng cõi Phật. Ngài Trí 
Khải khẳng định rằng các cảnh giới “đan bện vào nhau” và “có trong 
nhau” với nghĩa mỗi chúng sanh chứng nghiệm các cảnh giới này trong 
từng hành động. 


1.143. Liên Hoa Phong Trụ Trượng 

Theo thí dụ thứ 25 của Bích Nham Lục, lúc sắp thị tịch, Liên Hoa 
cầm gậy bảo chúng: "Cổ nhân đến trong ấy vì sao chẳng chịu trụ?" 
Tăng chúng không đáp được. Sư nói tiếp: "Bởi vì đường này chẳng đạt 
được quyển lực gì cả." Rồi Sư nói tiếp: "Cuối cùng, đó là cái gì?" Sư 
cầm gậy để trên vai rồi nói: "Vai vác cây gậy, chẳng để tâm đến ai, đi 
thẳng vào ngàn đỉnh núi, muôn đỉnh núi." Nói xong những lời này, Sư 
liền thị tịch. Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, các ông lại biện 
biệt được am chủ Liên Hoa Phong chăng? Gót chân cũng chưa chấm 
đất. Thời quốc sơ, Sư cất am trên chót đỉnh Liên Hoa ở núi Thiên Thai, 
sau khi đắc đạo ở trong nhà tranh thất đá, bể chiếc khóa chân, nấu rễ 
rau rừng ăn qua ngày, chẳng cầu danh lợi, phóng khoáng tùy duyên, 
buông một chuyển ngữ cốt đển ân Phật Tổ, truyền tâm ấn của Phật. 
Vừa thấy Tăng đến, Sư cầm gậy lên nói: "Cổ nhân đến trong đây vì 
sao không chịu trụ?” Trước sau hơn hai mươi năm mà không có người 
đáp được. Chỉ một câu hỏi nầy có quyển có thật, có chiếu có dụng. 
Nếu người biết được cái chuồng của Sư thì chẳng tiêu một cái ấn tay. 
Ông hãy nói vì sao hai mươi năm chỉ hỏi như thế? Đã là tông sư cớ sao 


1549 


chỉ giữ một cái cọc? Nếu nhằm trong đây thấy được, tự nhiên chẳng 
chạ y trên tình trần. Trong hai mươi năm có nhiều người cùng Sư phê 
phán đối đáp, trình kiến giải, làm hết sạch mọi cách. Dù có người nói 
được cũng chẳng đến chỗ cực tắc của Sư. Huống là việc nây chẳng ở 
trong ngôn cú thì không thể biện luận. Đâu chẳng nghe nói "Đạo vốn 
không lời, nhơn lời hiển đạo." Vì thế, nghiệm người đến chỗ cùng tột, 
mở miệng bèn là tri âm. Cổ nhân buông một lời nửa câu cũng không 
có gì khác, cốt thấy ông "Tri hữu" hay "Chẳng tri hữu." Sư thấy người 
không hội nên đáp thay: "Vì kia đường sá chẳng đắc lực." Xem Sư nói 
tự nhiên khế lý khế cơ, chưa từng mất tông chỉ. Cổ nhân nói: "Nương 
lời cần hiểu tông, chớ tự lập qui củ." Người nay chỉ quản lôi được đi là 
xong, được thì được vẫn là hỗn độn tạp nhạp. Nếu trước bậc tác gia 
đem ba yếu ngữ "Ấn không, ấn nê, ấn thủy" mà nghiệm, liền thấy cây 
vuông ráp lỗ tròn, không có chỗ nào vậy. Đến trong đây thảo luận một 
lối đồng hành, đồng chứng, khi ấy căn cứ vào đâu mà tìm? Nếu người 
"Tri hữu" mở lòng thông tin tức thì có gì là khó. Nếu chẳng gặp tri âm 
nên cuộn lại để trong lòng. Thử hỏi các ông, cây gậy là đổ dùng tùy 
thân của Thiển Tăng, tại sao nói đường sá chẳng đắc lực, cổ nhân đến 
trong đây chẳng chịu trụ? Kỳ thật mạt vàng tuy quí, rơi vào mắt cũng 
thành bệnh. Hòa Thượng Thiện Đạo ở Thạch Thất đương thời bị sa 
thải, thường lấy cây gậy chỉ chúng nói: "Chư Phật quá khứ cũng thế 
ấy, chư Phật vị lai cũng thế ấy, chư Phật hiện tại cũng thế ấy." Tuyết 
Phong một hôm ở trước Tăng đường cầm cây gậy chỉ chúng nói: "Cái 
nầy chỉ vì người trung, hạ căn." Có vị Tăng hỏi: "Chợt gặp người 
thượng thượng căn đến thì sao?" Tuyết Phong cầm gậy lên rồi đi. Vân 
Môn nói: "Tôi chẳng giống Tuyết Phong đập phá tan hoang." Vị Tăng 
hỏi: "Chưa biết Hòa Thượng thế nào?" Vân Môn liễn đánh. Phàm tham 
vấn không có nhiều việc, vì ông ngoài thấy có núi sông đất liền, trong 
thấy có thấy nghe hiểu biết, trên thấy có chư Phật để cầu, dưới thấy có 
chúng sanh để độ, cần phải một lúc mửa hết, nhiên hậu trong mười hai 
giờ đi đứng nằm ngồi làm thành một mảnh. Tuy ở trên đầu sợi lông mà 
rộng như đại thiên sa giới; tuy ở trong vạc dầu lò lửa mà như ở cõi 
nước an lạc; tuy ở trong bảy trân tám bảo mà như ở dưới nhà tranh 
vách lá. Nếu là hàng thông phương tác gia đến chỗ thật của cổ nhân, 
tự nhiên chẳng phí lực. Sư thấy không có người hiểu được ý mình, nên 
tự gạn lại: "Cứu cánh thế nào?" Lại không ai làm được, Sư tự nói: 
"Cây gậy tức lật nằm ngang chẳng đoái đến người, đi thẳng vào ngàn 


1550 


ngọn muôn ngọn. Ý nây lại thế nào?" Hãy nói ở nơi nào làm địa đầu? 
Quả là trong câu có mắt, ngoài lời có ý, tự đứng tự ngã, tự buông tự 
thâu. Há chẳng thấy Tôn giả Nghiêm Dương đi đường gặp một vị 
Tăng, liền đưa cây gậy lên hỏi: "Là cái gì?" Vị Tăng thưa: "Chẳng 
biết!" Tôn giả nói: "Một cây gậy cũng chẳng biết." Tôn giả lại lấy cây 
gậy khươi một lỗ dưới đất và hỏi: "Lại biết chăng?" VỊ Tăng thưa: 
"Chẳng biết!" Tôn giả lấy cây gậy để trên vai nói: "Hội chăng?" Vị 
Tăng thưa: "Chẳng hội!" Tôn giả nói: "Cây gậy tức lật nằm ngang 
chẳng đoái đến người, đi thẳng vào ngàn ngọn muôn ngọn." Cổ nhân 
đến trong đó vì sao không chịu trụ? Tuyết Đậu có tụng: "Ai đương cơ, 
nêu chẳng lầm lại ít có. Phá hoại cao vót, nung chẩy huyền vi. Nhiều 
lớp cổng to từng mở rộng. Tác gia chưa đồng về. Thỏ ngọc chợt tròn 
chợt khuyết, quạ vàng tợ bay chẳng bay. Lão Lô chẳng biết đi đâu tá? 
Mây trắng nước trôi thảy nương nhau." Bởi cớ sao? Sơn Tăng nói: 
"Dưới đầu thấy má, chớ cùng lại qua, vừa khởi so sánh, liền là núi đen, 
trong hang quỉ làm kế sống." Nếu thấy được triệt, tin được đến, ngàn 
người muôn người bủa vây, tự nhiên không thể chận đứng được. Chẳng 
được động đến, động đến tự nhiên có chết có sống. Tuyết Đậu hiểu 
được ý kia nói thẳng vào ngàn ngọn muôn ngọn mới tụng như vậy. 


1.144. Liễu Liễu Thường Tri 

Trong Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng tuyên bố rằng những ai hằng 
thấy bản tâm vô tướng, tức là Bồ đề. Như vậy, Bồ đề là tánh giác, tâm 
là cái liễu liễu thường tri của chính mình. Cái ấy không có tướng mạo. 
Khi Nhị Tổ Huệ Khả tìm tâm không thấy hình ảnh, thì Sơ Tổ Bồ Để 
Đạt Ma bảo rằng là tâm của Huệ Khả đã được an. Lục Tổ cũng thấy 
tất cả vọng tưởng đều ảo ảnh và không thật. Chúng không có tướng 
mạo, và thể của nó là không. Vì thế hành giả tu Thiền không nên bị 
dính mắc, hay nhiễm trước. Nếu được thể tánh không thì được vào cửa 
Thiên. Như vậy, vào cửa Thiển tức là vào cửa Không. Từ Tổ Huệ Khả 
đến Tổ Huệ Năng, tất cả các Tổ cũng do nơi nhận được lý Không đó 
mà vào cửa Thiền. Khi chúng ta tu tập Thiển quán, chúng ta phải hoàn 
toàn thông hiểu chân lý tối thượng để đạt được lý Không. 


1.145. Liễu Nhiên Thị Tịch Kệ 
Vào cuối mùa thu năm 1711, Liễu Nhiên cảm thấy cái chết cận kể, 
bà đã làm một bài thơ thị tịch: 


1551 


"Vào mùa thu năm thứ sáu mươi sáu. 
Một đời đầy đủ ta đã sống 
Diện mạo chói ngời đầy ánh nguyệt. 
Cần chi bàn luận án với công; 
Chỉ cần nghe tiếng thùy dương rì rào." 


1.146. Liễu Rũ Hoa Reo! 

John Steven, một học giả về nghệ thuật Thiền Nhật Bản, đã đưa ra 
các giải thích sau đây về bức họa Bồ Đề Đạt Ma của Gako như sau: 
"Lời để cho bức họa này có một lối chơi chữ táo bạo. 'Liễu rũ, hoa reo' 
vốn là một ẩn dụ Thiển về bản chất Phật giáo, nhưng đã nhanh chóng 
bị nói trại đi chỉ những khu vực ăn chơi đàng điếm. Tiếng lóng gọi các 
kỹ nữ là Đạt Ma,' bởi vì họ cũng giống như những con búp bê lật đật 
không chân, khi đặt ngữa là luôn bật dậy và sẵn sàng tiếp tục mãi. Nói 
tóm lại, Gako muốn nói với người xem là có thể gặp Đạt Ma ngay 
trong nhà thổ cũng như trong một tự viện, chứ không nhất thiết chỉ tìm 
được ngài ở các nơi tôn nghiêm mà thôi. Giữ đúng với nội dung của để 
tài này, Bồ Đề Đạt Ma của Gako trông có nét của người đa nghỉ; đôi 
mắt mở to, cảnh giác, khó có ai có thể qua mặt được ngài. Tuy nhiên, 
ngài cũng trông có vẻ khoan dung và hiểu biết hơn đối với sự yếu ớt 
của con người so với các vị tổ sư trong nét vẻ của Bạch Ấn Huệ Hạc." 


1.147. Linh Âm Điểu Hát 

Công án nói về cơ duyên thuyết pháp của Thiển sư Phần Dương 
nhằm khai ngộ đại chúng. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển 
XI, một hôm, Phần Dương thị chúng, nói: "Tiếng chuông ngân. Tiếng 
sẽ kêu. Chỉ qua những thứ này là đã khế ngộ nguyên bổn chân lý. 
Hướng bên ngoài những thứ ấy mà truy tìm đều là uổng công hư vọng 
mà thôi. Nếu mấy ông nắm lấy chỗ này mà vững tin thì như thuận gió 
thối lửa. Nếu không tin thì giống như đào hố trên đất bằng cho mệt 
sức. Việc việc đè lên chúng ta không bao giờ dứt, làm nổi lên hình này 
tướng nọ. Do đó mới có đàm luận trăng sáng tại Linh Sơn. Và tại Tào 
Khê Lục Tổ chỉ điểm trăng Trăng ở đâu? Hãy chỉ cho lão Tăng xem 
thử? Chỉ thẳng cho lão Tăng chứ đừng ngó lên trời mà tìm kiếm!" 


1552 


1.148. Linh Vân Và Cây Phất Tử 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XI, một hôm, có một vị 
Tăng hồi Linh Vân: "Muôn vật là thế nào trước khi Phật xuất thế?" 
Linh Vân đưa cây phất tử lên. VỊ Tăng lại hồi: "Muôn vật là thế nào 
sau khi Phật xuất thế?" Linh Vân lại đưa cây phất tử lên. Đưa phất tử 
lên hay hạ phất tử xuống là phương tiện khai thị rất thông thường của 
nhiều thiển sư, vì phất tử và trụ trượng là tượng trưng của giáo quyền 
nên lẽ tự nhiên các thiển sư thường dùng đến khi có người đến tham 
vấn. Thiền sư Linh Vân đã xử dụng một phương pháp trực tiếp hơn lời 
nói. Thật vậy, chân lý Thiền là chân lý của sinh hoạt, mà sinh hoạt có 
nghĩa là sống động, là hoạt động, là hành động chứ không phải là suy 
lường suông. Như vậy, lẽ dĩ nhiên Thiển sống trong chiều hướng hành 
động, hay nói đúng hơn, Thiền là vận dụng cái thực, là sống cái thực, 
thay vì chứng minh hoặc biểu thị cái thực bằng ngôn từ, nghĩa là bằng 
khái niệm. Theo thiển sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập I, phương 
pháp trực tiếp có công dụng nắm ngay lấy cuộc sống uyển chuyển 
trong khi nó đang trôi chảy, chứ không phải sau khi nó đã trôi qua. 
Trong khi dòng đời đang trôi chảy, không ai đủ thời giờ nhớ đến ký ức, 
hoặc xây dựng ý tưởng. Nghĩa là không có lý luận nào có giá trị trong 
lúc này. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng ngôn ngữ có thể dùng 
được, nhưng ngôn ngữ từ muôn thuở vốn kết hợp chặt chẽ với nét tâm 
tưởng suy lượng nên mất hết nội lực, không trực tiếp truyền cảm được. 
Nếu dùng đến ngôn ngữ chỉ diễn tả được một ý nghĩa, một luận giải, 
chỉ biểu lộ một cái ngoại thuộc, nên không trực tiếp liên hệ gì đến 
cuộc sống. Đây chính là lý do tại sao nhiều khi các thiển sư tránh 
chuyện nói năng, tránh xác định, dầu là đối với những việc quá tổ rõ, 
quá hiển nhiên cũng vậy. Hy vọng của các ngài là để cho đồ đệ tự tập 
trung tất cả tâm lực nắm lấy những gì người ấy mong ước, thay vì ghì 
bắt lấy những mối liên lạc xa xôi vòng ngoài khiến cho người đệ tử bị 
phân tâm. 


1.149. Loan Phụng Bay Giữa Hư Không Chẳng Để Dấu Vết! 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XV, ban đầu Thiển Sư 
Đầu Tử Nghĩa Thanh (1032-1083) trụ trì tại Bạch Vân. Sau sư dời đến 
Đầu Tử. Một hôm, Sư thượng đường dạy chúng: “Nếu luận việc nầy 
như loan phụng bay giữa hư không chẳng để dấu vết, như con linh 
dương mọc sừng ai tìm được dấu chơn, rồng vàng chẳng giữ đầm lạnh, 


1553 


thỏ ngọc đâu gá bóng cóc. Nếu lập chủ khách thì phải ngoài cõi Oai 
Âm lay đâu, hỏi đáp nói bày vẫn còn ở giữa đường. Nếu đứng tròng 
chẳng nhọc thấy nhau. 


1.150. Long Sinh Long Tử, Phượng Sinh Phượng Nhỉ 

Một hôm Thiển Sư Đơn Hà Thiên Nhiên (739-824) đến thăm Quốc 
Sư Huệ Trung. Đơn Hà hỏi vị thị giả: "Quốc Sư có ở nhà không?" VỊ 
thị giả bảo: "Quốc Sư ở nhà nhưng không tiếp khách." Đơn Hà bảo: 
"Cái này sâu xa thiệt!" Thị giả bảo: "Ngay cả mắt Phật cũng nhìn 
chẳng thấy Quốc Sư." Đơn Hà nói: "Rồng sanh rồng con, phụng sanh 
phụng con." Khi Quốc Sư thức dậy, thị giả thuật lại. Quốc Sư bèn đánh 
thị giả ba chục hèo rồi đuổi đi. Đơn Hà nghe việc ấy bèn nói: "Đừng 
nói những điều trật với Quốc Sư." Ngày hôm sau, Đơn Hà lại đến tham 
vấn Quốc Sư. Khi gặp Quốc Sư, Đơn Hà bèn trải tọa cụ. Quốc Sư bảo: 
"Đừng! Đừng!" Khi Đơn Hà bước lui lại, Quốc Sư bèn nói: "Như thế! 
Như thế!" Đơn Hà lại bước tới. Quốc Sư bảo: "Không phải thế! Không 
phải thế!" Đơn Hà đi nhiễu một vòng rồi lui ra. Quốc Sư nói: "Cách 
Phật đã xa, nhiều người lười biếng. Ba mươi năm sau khó tìm được một 
người như thế này!" Đây là loại công án ở mức độ nào đó khó hiểu và 
khó giải thích. Những Thiền Tăng mô tả loại công án này như là loại 
"bất khả thể nhập," giống như "những rặng núi bạc và những bức tường 
sắt." Nói đúng ra, loại này chỉ có thể được hiểu bởi những hành giả có 
trình độ cao mà trực giác sâu xa của họ tương xứng với trực giác của 
những người để ra công án, như thế họ mới có thể nhận thức được trực 
tiếp và rõ ràng ý nghĩa của công án mà không cần phải nhờ đến phỏng 
đoán hay phân tích. Nếu hành giả sẵn sàng không sợ hiểu lầm thì 
những công án loại này có thể không phải là tuyệt đối không thể hiểu 
hoặc không thể giải thích được, nhưng đây không phải là điều mong 
muốn của nhiều hành giả tu Thiền. 


1.151. Lòng Bi Mẫn Của Bồ Tát 

Lòng bi mẫn là tâm se lại trước sự đau khổ của chúng sinh khác. 
Lòng mong muốn loại bỏ những đau khổ của chúng sinh khác. Tiếng 
Phạn là Phả L¡i Nê Phược, cũng có nghĩa là cái tâm hay tấm lòng bi 
mẫn thương xót cứu vớt người khác thoát khỏi khổ đau phiền não. 
Lồng bi là lòng vị tha, không vì bản ngã, mà dựa trên nguyên tắc bình 
đẳng. Khi thấy ai đau khổ bèn thương xót, ấy là bi tâm. Tâm bi là tâm 


1554 


thiện với những tư tưởng tư tưởng thiện lành, mong cho người khác 
thoát khỏi khổ đau phiền não. Tâm bi chẳng những mang lại hạnh phúc 
và an tịnh cho người khác mà còn mang lại cho mình nữa. Tâm bị giúp 
ta loại bổ những tư tưởng bất thiện như giận hờn, ganh ghét và đố ky. 
Bi tâm mở rộng không phân biệt chúng sanh mọi loài. Tuy nhiên, bi 
tâm phải đi kèm với trí tuệ, để có được kết quả đúng đắn. Lòng “Bi” 
chính là một trong những cửa ngỏ quan trọng đi đến đại giác, vì nhờ đó 
mà chúng ta không giết hại chúng sanh. Theo Kinh Duy Ma Cật, Phẩm 
thứ bẩy, Quán Chúng Sanh, Bồ Tát Văn Thù khi đến thăm bệnh cư sĩ 
Duy Ma Cật có hỏi về lòng “bi” như sau: Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi 
Duy Ma Cật: “Sao gọi là lòng bi của một vị Bồ Tát?” Duy Ma Cật đáp: 
“Bồ Tát làm công đức gì cốt để chia xẻ cho tất cả chúng sanh.” Lòng 
bi mẫn của chư vị Bồ Tát là không thể nghĩ bàn. Chư Bồ Tát là những 
bậc đã giác ngộ, những vị Phật tương lai, tuy nhiên, các Ngài nguyện 
sẽ tiếp tục trụ thế. trong một thời gian thật dài. Tại sao vậy? Vì lợi ích 
cho tha nhân, vì các ngài muốn cứu vớt chúng sanh ra khỏi cơn đại 
hồng thủy của khổ đau phiền não. Nhưng còn lợi ích của chính các 
ngài ở đâu? Với các ngài, lợi ích của chúng sanh chính là lợi ích của 
các ngài, bởi vì các ngài muốn như vậy. Tuy nhiên, nói như vậy thì ai 
có thể tin được? Thật là đúng với những người khô cạn tình thương, chỉ 
nghĩ đến riêng mình thì thấy khó tin được lòng vị tha của vị Bồ Tát. 
Nhưng những người có từ tâm thì hiểu nó dễ dàng. Chúng ta chẳng 
thấy đó sao, một số người nguội lạnh tình thương thấy thích thú trước 
niềm đau nỗi khổ của người khác, dù cho niềm đau nỗi khổ chẳng 
mang lại lợi ích chi cho họ? Và chúng ta cũng phải thừa nhận rằng chư 
Bồ tát, cương quyết trong tình thương, thấy hoan hỷ giúp ích cho kẻ 
khác không chút lo âu vị kỷ. Chúng ta chẳng thấy sao, những kẻ u 
minh trước bản chất thật sự của vạn hữu nên coi cái “Ngã” là thật nên 
trói buộc vào nó và hậu quả là khổ đau phiền não. Trong khi chư Bồ 
Tát đã xóa bỏ được cái “Ngã” nên ngừng xem những cái “Ta” và “của 
ta” là thật. Chính vì thế mà chư vị Bồ Tát luôn ân cần từ bi đối với tha 
nhân và sẵn sàng chịu muôn ngàn khổ đau phiền não vì sự ân cần từ bi 
này. 


1555 


1.152. Lòng Háo Hức Trong Tu Tập Chỉ Dẫn Đến Đau Khổ Và 
Áp Lực 

Thiên sư Philip Kapleau viết trong quyển 'Giác Ngộ Thiễển': Có thể 
một số trong các bạn biết chuyện một vị Thiển sư được một đệ tử hỏi 
cần bao nhiêu thời gian để đạt đến giác ngộ. Thiển sư trả lời: "Chừng 
mười lăm năm." "Đến những mười lăm năm?" người học trò kêu lên. 
Thiển sư nói thêm: "Vậy thì với ông, có lẽ cần hai mươi lăm năm." 
"Với đệ tử, phải đến hai mươi lăm năm!" Thiển sư nói tiếp: "Ta vừa 
nghĩ lại, đúng hơn, cần năm mươi năm." Một cách sống động làm sao 
để minh chứng một điều cơ bản! Đau khổ và áp lực thường đến từ lòng 
háo hức quá độ trong tu tập. Đừng quá hăng hái đạt được cái gì đó 
trong Phật pháp, nhưng hãy hăng hái đạt được cái gì đó trong Thiền. 
Hãy đạt cho nhanh. Nói cách khác, đạt lấy nó và chạy đi. 


1.153. Lòng Ta 
Còn được biết dưới tên Tengen Chiben, Gako (1737-1805) là môn 
đồ hàng cháu của Thiển sư Bạch Ấn Huệ Hạc, có nghĩa Sư là Tăng sĩ 
thế hệ thứ hai trong truyền thống của Bạch Ẩn. Mặc dầu nổi tiếng 
trong giáo pháp, Sư còn nổi tiếng hơn trong hội họa, theo phong cách 
Túy Ông Nguyện Lư, nhưng với một nét mạnh mẽ và giản dị mà năng 
động của riêng mình. Dường như chủ đề Sư ưa thích hơn cả là hai nhân 
vật người Trung Hoa không bình thường, đó là Hàn Sơn và Jittoku. Đôi 
khi Sư vẽ họ riêng ra trên một cặp hai cuộc tranh, nhưng cũng có khi 
vẽ chung trên một tờ giấy; trong tranh này lưng của họ dính liền nhau 
bằng hai nét bút. Jittoku đứng, tay cầm chổi, các ngón tay cụp xuống 
đất, trong khi Hàn Sơn thì cúi về phía trước trước, trổ một ngón tay lên 
mặt trăng. Lời ghi chú của Gako là hai câu thơ đầu trong một bài tứ 
tuyệt nổi tiếng của Hàn Sơn: 
"Lòng ta tựa ánh trăng thu 
Trên hồ thanh thủy 
Chẳng nhơ bụi trần." 
Hai câu sau lại phủ nhận ẩn dụ này, với gợi ý rằng chỉ ngôn từ 
không thôi thì không đủ: 
"Không, điều đó không bao giờ đúng 
Vậy có khi nào 
Tôi lý giải được đâu?" 


1556 


1.154. Lời Cầu Nguyện Của Đại Huệ 

Lời cầu nguyện của Thiển sư Đại Huệ vẫn còn được các Thiền 
viện sử dụng cho đến hôm nay có thể được tóm tắc như sau: “Lời cầu 
nguyện duy nhất của tôi là kiên tâm học chân lý để tôi không cảm 
thấy mỏi mệt cho dù tôi có phẩi nỗ lực bao lâu đi nữa; được nhẹ nhàng 
và thanh thản trong tứ đại của thân này; được mạnh khỏe và không sợ 
hãi nơi thân và tâm; không bị ốm đau và diệt trừ được những cảm giác 
buồn chán cũng như sự nhẹ dạ; thoát được mọi tai họa, bất hạnh, 
những ảnh hưởng xấu và những chướng ngại để tôi có thể vào ngay 
chánh đạo và không bị lạc vào ác đạo; xóa bỏ được tất cả mọi ham 
muốn tà ác, khiến Bát Nhã tăng trưởng, đạt được giác ngộ ngay lập tức 
về vấn đề trọng yếu nhất, và do đó tiếp tục cuộc sống tâm linh của chư 
Phật, và hơn nữa giúp đỡ tất nhất thiết chúng sinh vượt qua biển sinh 
tử, nhờ vào đó mà tôi có thể đển đáp tất cả những gì tôi đã nợ nơi 
những tư tưởng từ bi của chư Phật và chư Tổ. Lời cầu nguyện nữa của 
tôi là đừng bị bệnh quá nặng hay phải chịu quá nhiều khổ đau vào lúc 
lâm chung, được biết trước ngày ra đi, như nói bảy ngày chẳng hạn, để 
cho tư tưởng của tôi được tập trung một cách thanh thản và thích đáng 
vào Chân Lý; xả bỏ thân này không bám víu vào bất cứ thứ gì vào 
phút cuối, tái sinh tức thời nơi Phật quốc, để được đối diện với chư 
Phật và nhận ấn chứng tối hậu về sự giác ngộ viên mãn nơi các ngài, 
và từ đó có thể tự phân thân vô cùng tận trong Pháp giới để giúp đỡ 
chúng sinh vượt qua biển sinh tử. Những lời cầu nguyện này xin dâng 
lên chư Phật và chư Bồ Tát Ma Ha Tát của quá khứ, hiện tại và vị lai 
trong khắp mười phương, cũng như dâng lên Đại Bát Nhã Ba La Mật 
Đa.” 


1.155. Lời Dạy Của Người Xưa 

Một vị Tăng hỏi Thiền Sư Dương Kỳ Phương Hội (992-1054): "Để 
thoát khỏi sự phiền phức của tâm, người ta phải thấy lời dạy của người 
xưa. Cái gì là lời dạy của người xưa?" Dương Kỳ nói: "Trăng tỏ trong 
vũ trụ. Sóng lặng trên biển xanh." Vị Tăng lại hỏi: "Nếu có người 
không lãnh hội điều này, thì người ấy có thể làm gì?" Dương Kỳ nói: 
"Bên dưới gót chân." 


1557 


1.156. Lời Huyền Ký Của Tam Tổ Tăng Xán 

Pháp Hiền (?-626) họ Đỗ, quê ở Chu Diên tỉnh Sơn Tây. Khi mới 
xuất gia, sư theo học thiển và thọ giới với Đại Sư Quán Duyên ở chùa 
Pháp Vân. Đến lúc Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi sang Việt Nam, sư theo Tổ 
học thiền và tôn Tổ làm Thầy. Sau khi ngộ được yếu nghĩa Thiền, Sư 
được Thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi truyền tâm ấn và trở thành pháp tử 
đời thứ hai của dòng Thiển Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Một hôm, Thiền Sư Tỳ 
Ni Đa Lưu Chi gọi vị đệ tử lớn của mình là Pháp Hiển lại nhắc nhở: 
“Tâm ấn của chư Phật, không có lừa dối, tròn đồng thái hư, không 
thiếu không dư, không đi không lại, không được không mất, chẳng một 
chẳng khác, chẳng thường chẳng đoạn; vốn không có chỗ sanh, cũng 
không có chỗ diệt, chẳng phải xa la mà chẳng phải chẳng xa ha. Vì 
đối với vọng duyên mà giả lập tên ấy thôi. Bởi vậy, chư Phật trong ba 
đời cũng như thế, nhiều đời Tổ sư cũng do như thế mà được, ta cũng do 
như thế được, ông cũng do như thế được, cho đến hữu tình vô tình cũng 
do như thế đuợc. Vả lại, Tổ Tăng Xán khi ấn chứng tâm này cho ta, 
bảo ta mau về phương Nam giáo hóa, không nên ở lại đó lâu. Đã trải 
qua nhiều nơi, nay đến đây gặp được ông quả là phù hợp với lời huyền 
ký. Vậy ông nên khéo giữ gìn, giờ đi của ta đã đến.” Nói xong, Thiển 
Sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi chấp tay, ngồi kiết già, an nhiên thị tịch. Pháp 
Hiển làm lễ trà tỳ, thâu góp xá lợi năm sắc, xây tháp cúng dường. 
Năm ấy nhằm niên hiệu Khai Hoàng thứ mười bốn nhà Tùy (594). 


1.157. Lời Khuyên Đồ Chúng 

Một hôm, thiển sư Lâm Tế Nghĩa Huyễn thượng đường dạy chúng: 
“Này, mấy ông tìm câu chân lý! Muốn ngộ vào Thiền, chớ để thiên hạ 
phỉnh mình. Trong cũng như ngoài, gặp chướng ngại nào, cứ đạp ngã 
ngay; gặp Phật giết Phật, gặp Tổ giết Tổ, gặp La Hán hoặc cha mẹ 
hay họ hàng thân thiết, giết hết, chớ ngần ngại, vì đó chính là con 
đường độc nhất để giải thoát. Đừng để bất cứ ngoại vật nào trói buộc 
mình; hãy vượt lên, hãy bước qua, hãy tự do. Tôi thấy suốt trong thiên 
hạ những vị gọi là cầu đạo không ông nào đến với tôi tự do độc lập 
hết. Hễ gặp việc, tôi đạp nhào hết, không cần biết họ đến với tôi bằng 
cách nào. Họ Ở mạnh tay, tôi chặt đứt tay; họ ỷ giỏi nói, tôi bóp câm 
miệng: họ ỷ tinh mắt, tôi đập đui mắt. Quả thật bao năm rồi chưa một 
ông nào đơn độc đối diện với tôi, mà hoàn toàn tự do, hoàn toàn độc 
lập. Ông nào cũng mắc phải như nhau những trò lừa dối không đâu của 


1558 


hàng cổ đức. Tôi không có gì để cho mấy ông. Tất cả những gì tôi có 
thể làm được là tùy bịnh mà cho thuốc, là giải phóng cho mấy ông 
thoát khỏi tất cả mọi triển phược. Này, mấy ông ầm cầu chân lý, hãy 
tỏ ra độc lập với trần cảnh. Lão Tăng muốn đặt vấn đề này lên bàn 
cân với mấy ông. Trong khoảng từ năm tới mười năm nay lão Tăng đã 
chờ đợi trong vô vọng mà chẳng thấy øì hết. Tất cả những người đến 
đây đều là những tổn hữu ma quỷ, những loài súc sinh cổ quái đang 
vất vưởng trong rừng rậm hay bờ tre, chúng chỉ là những bóng ma trong 
vùng hoang dã. Chúng cắn xé một cách khùng điên những đống thối 
tha dơ dái. Này, mấy ông, loài ở hang động sao lại dám hoang phí của 
cải cúng dường của đàn na tín thí! Mấy ông có nghĩ là mấy ông đáng 
mang danh của một vị Tăng khi mấy ông vẫn còn thích thú với thứ ý 
tưởng sai lầm về Thiển như vậy? Lão Tăng nói cho mấy ông biết là 
không có Phật, không có thánh giáo không trì giới, không chứng ngộ! 
Mấy ông đi tìm cái gì trong nhà người láng giềng? Này, mấy ông, loài 
ở hang động! Mấy ông đang thêm đầu vào cái đầu của chính mình! 
Mấy ông thiếu thứ gì? Này, mấy ông tìm cầu chân lý, những thứ mà 
mấy ông đang thọ dụng bây giờ có khác gì với chư Tổ và chư Phật 
ngày trước đâu. Nhưng mấy ông không tin lão Tăng, mà chỉ lo đi tìm 
bên ngoài. Đừng tự tự ủy thác mình cho một thứ lầm lỗi. Chẳng có 
hiện thực từ bên ngoài, cũng không có gì bên trong để cho mấy ông vịn 
tay vào. Mấy ông có thể vin vào lời nói của lão Tăng, nhưng tốt hơn là 
mấy ông nên dứt hết những tham cầu khao khát, và đừng làm øì hết.” 


1.158. Lời Khuyên Lơn Và Khuyến Tấn Của Mẹ 

Từ Vân (1718-1804) là tên của một học giả Tăng sĩ Phật giáo 
người Nhật Bản nổi tiếng vào thế kỷ thứ 18. Mặc dầu Từ Vân là một 
vị Tăng của trường phái Chân Ngôn, nhưng tác phẩm của Sư luôn được 
xem là thuộc họa phẩm Thiên. Điều này là do hầu hết thư pháp của Sư 
có nội dung Thiền với nét bản chất tự nhiên và mạnh mẽ. Sư sinh ra ở 
Ôsaka, người thứ bảy trong tám người con trong một gia đình rônin (gia 
đình chiến sĩ samurai không có lãnh chúa). Cha của Sư là một người 
làm mướn cho một kho ngũ cốc, rất quan tâm tới Phật giáo, Thần giáo 
và Khổng giáo; mẹ Sư là một Phật tử sùng đạo. Lúc nhỏ, Từ Vân được 
theo học Tứ Thư Ngũ Kinh Khổng học và những môn võ thuật theo 
đúng quy định dành cho những thanh niên thuộc giai cấp chiến sĩ. 
Được nghe những chỉ trích Phật giáo từ vị gia sư, nên lúc đầu Sư không 


1559 


thích các vị Tăng và nghĩ rằng đức Phật lịch sử chỉ là một lãnh tụ lừa 
dối. Tuy nhiên, chỉ ngay trước khi cha của Sư qua đời, nguyện vọng 
cuối cùng của ông ấy là muốn con mình làm Tăng sĩ, nên ở tuổi mười 
ba Sư đã gia nhập Tăng đoàn, chắc hẳn là để giúp giảm nhẹ gánh nặng 
cho mẹ Sư khi bà này phải nuôi dạy đến tám đứa con. Ngay từ ban 
đầu, Từ Vân được giao cho một vị thầy của trường phái Chân Ngôn tên 
là Ninkô Teiki tại chùa Hôraku, thuộc vùng đông nam Ôsaka. Lúc đầu 
vị Tăng trẻ này thù ghét cuộc sống trong tự viện của chính mình: 
"Nguyện vọng cuối cùng của cha tôi là tôi được nương nhờ nơi cửa 
Phật, bà con họ hàng đều khuyến khích tôi như vậy. Vì không thể làm 
gì khác hơn được, nên tôi đành phải nhận lấy lễ thí phát, nhưng trong 
thâm tâm tôi nghĩ 'Phật pháp là dối trá. Sau mười năm khi học xong, 
tôi sẽ trở lại cuộc sống thế tục, bỏ Phật pháp và đi theo con đường của 
sư phụ Khổng giáo (Chu Hi)." Riêng đối với mẹ Sư, lúc nào bà cũng 
khuyên và khuyến tấn con mình trở thành một Phật tử chân chính, tu 
hành giải thoát thật sự. Khi còn trẻ, Từ Vân thường có những buổi 
giảng pháp cho các huynh đệ đồng tu. Mẹ ngài nghe biết việc này liền 
viết cho ngài một bức thư như sau: “Này con, mẹ không nghĩ rằng con 
hiến thân vào cửa Phật chỉ vì mong muốn được trở thành một cuốn tự 
điển sống cho người khác. tri thức và sự giảng giải là không cùng, cũng 
giống như những vinh hoa tôn quí. mẹ muốn con hãy ngưng ngay việc 
thuyết giảng. Hãy tự giam mình trong một ngôi chùa nhỏ ở một vùng 
xa xôi hẻo lánh. Hãy dành trọn thời gian cho việc tu thiển và qua đó 
đạt đến sự giác ngộ chân chính.” Vào năm mười lăm tuổi, một kinh 
nghiệm bất ngờ đã đến với Từ Vân khi đang thực hiện hàng loạt những 
nhập định bí truyền và phải dùng tay bắt một số ấn giúp cho việc cầu 
khẩn một vị thần nào đó: "Với những nghi lễ và việc lễ lạy, thì tôi chỉ 
đơn giản làm theo thói quen. Tôi chẳng tin vào những gì mình đang 
làm. Nhưng đến lúc thiển định về Quán Thế Âm, cần tới mười tám 
động tác bắt ấn, thì tôi cảm thấy có một cảm giác khá lạ lùng, và khi 
tôi đã thực hiện xong nghi lễ thì tôi thấy vô cùng xúc động." Ngay sau 
trải qua kinh nghiệm này, Từ Vân đã viết một bức thư gửi cho mẹ mình 
để cảm ơn bà đã thúc ép mình sống đời Tăng sĩ. Sau đó Sư lao mình 
vào nghiên cứu Phật giáo với lòng nhiệt tình mới. Tuy nhiên, sư phụ 
của Sư lại để nghị Sư có được kiến thức càng rộng càng tốt, nên năm 
sau Sư đã ghi tên vào trường Khổng học của Itô Jinsai để học "Cổ 
Học," tại đó Sư cùng học với con trai của Jinsai là lô Tôgai. VỊ Tăng 


1560 


sĩ trẻ Từ Vân đã làu thông Tứ Thư Ngũ Kinh Khổng giáo cũng như văn 
xuôi và văn vần khác của Trung Hoa. Ba năm sau khi Từ Vân vào học 
trường của Itô thì Teiki lâm bệnh và Từ Vân phải trở về chùa Hôraku. 
Mặc dầu vị thầy Teiki nhanh chóng bình phục sau đó nhưng Từ Vân 
không trở lại trường Khổng học nữa; thay vào đó Từ Vân được trao cho 
toàn bộ giới luật dành cho Tăng sĩ, và ở tuổi hai mươi mốt Sư đã thọ cụ 
túc giới, tức là tất cả những giới luật dành cho đời sống một Tăng sĩ. 
Mặc dầu có thái độ tiêu cực, song lúc nào Sư cũng nhớ đến lời khuyên 
lơn và khuyến tấn của mẹ. Bên cạnh đó, Từ Vân lại rất cảm kích sự 
thông minh, tính chân thành và lòng tốt của thầy mình là Teiki. Sư 
được học những giáo lý của Phật giáo Mật tông và bắt đầu tập đánh 
vần chữ Phạn trong sách có tên gọi là "Sự Thành Tựu," chủ yếu được 
sử dụng ở Nhật Bản để viết tên các vị Thần được thờ trong Phật giáo. 
Teiki là một trong những Tăng sĩ hiếm hoi biết chữ Phạn nhiều hơn cái 
vốn thuần túy chỉ để đọc, viết và tụng các tên Thần trong những nghi 
lễ Chân Ngôn. Từ Vân bị cuốn hút bởi chữ viết Ấn Độ nên đã quyết 
định học một cách toàn diện. Tưởng cũng nên nhắc lại là Sư tự học 
tiếng Phạn dưới thời tiền Minh Trị Thiên Hoàng, không phải do ảnh 
hưởng của các học giả Tây phương hay học giả Ấn Độ đương thời. Sư 
đặt tên cho bộ sưu tập các bài viết của ông về việc học tiếng Phạn là 
“Sách Hướng Dẫn Học Tiếng Phạn.” Một số nội dung quan trọng của 
bộ sưu tập này đã được mm lại vào năm 1953 để kỷ niệm lần thứ 150 
ngày giỗ của Sư. 


1.159. Lời Kinh Chấn Động Mạnh Đến Tìm 

Một trong các nhà sư xuất chúng đời nhà Đường, sanh năm 638 sau 
Tây Lịch, tổ thứ sáu của Thiển Tông Trung Hoa. Huệ Năng là người 
huyện Tân Châu xứ Lãnh Nam, mồ côi cha từ thuở nhỏ. Người ta nói 
ngài rất nghèo nên phải bán củi nuôi mẹ già góa bụa; rằng ông mù 
chữ; rằng ông đại ngộ vì vào lúc thiếu thời nghe được một đoạn trong 
Kinh Kim Cang. Ngày kia, sau khi gánh củi bán tại một tiệm khách, 
ngài ra về thì nghe có người tụng kinh Phật. Lời kinh chấn động mạnh 
tỉnh thần của ngài. Ngài bèn hỏi khách tụng kinh øì và thỉnh ở đâu. 
Khách nói từ Ngũ Tổ ở Hoàng Mai. Sau khi biết rõ ngài đem lòng 
khao khát muốn học kinh ấy với vị thầy nầy. Huệ Năng bèn lo liệu 
tiễn bạc để lại cho mẹ già và lên đường câu pháp. Về sau ngài được 
chọn làm vị tổ thứ sáu qua bài kệ chứng tỏ nội kiến thâm hậu mà ông 


151 


đã nhờ người khác viết dùm để đáp lại với bài kệ của Thần Tú. Như 
một vị lãnh đạo Thiền Tông phương Nam, ông dạy thiển đốn ngộ, qua 
thiển định mà những tư tưởng khách quan và vọng chấp đều tan biến. 
Lục Tổ Huệ Năng không bao giờ chính thức trao ngôi tổ cho người đắc 
pháp của ông, do vậy mà có khoảng trống; tuy nhiên, những vị sư xuất 
chúng của các thế hệ kế tiếp, ở Trung Hoa, Việt Nam (đặc biệt là 
dòng Lâm Tế), và Nhật Bổn, đều được kính trọng vì thành quả sáng 
chói của họ. Lịch sử Thiển tông Trung Hoa cho chúng ta thấy sự giảng 
giải giáo lý của các vị tổ sư nhiều đời trước đã đưa đến sự phân chẻ 
Thiển tông Trung Hoa ra làm hai nhánh, một nhánh ở miền Bác, đứng 
đầu là ngài Thần Tú, và một nhánh ở miền Nam, đứng đầu là ngài 
Huệ Năng. Điểm chính yếu trong sự tranh luận giữa hai nhánh nầy là 
“tiệm ngộ” và “đốn ngộ” Lục Tổ Huệ Năng người đứng đầu trong 
Thiển phái Nam truyền. Môn đồ phía Nam chủ trương theo đốn ngộ, 
cho rằng giác ngộ phải tức thì, chứ không phải do loại bổ dần những 
điều bất tịnh của chúng ta, cũng không phải nhờ vào nỗ lực công phu 
chuyên cần. 


1.160. Lô Lăng Mễ Giá? 

Công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiển sư Thanh Nguyên 
Hành Tư với một vị Tăng. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển V, 
có vị Tăng đến hỏi Thiển sư Thanh Nguyên: “Thế nào là đại ý Phật 
pháp?” Sư đáp: “Gạo ở Lô Lăng giá bao nhiêu?” 


1.161. Lô Sơn Yên Tỏa Triết Giang Triều 

Tô Đông Pha, một nhà thơ và một viên quan nổi tiếng dưới thời 
nhà Tống đã diễn tả ý tưởng về sự phân biệt của con người qua một 
bài thơ dưới đây: 

“Lô sơn yên tỏa Triết Giang triều 
Vị đáo sanh bình hận bất tiêu 
Đáo đắc hoàn lai vô biệt sự 
Lô sơn yên tỏa Triết Giang triều.” 

(Khói ngút núi Lô sóng Triết Giang. Khi chưa đến đó thấy mơ 
màng. Đến rồi thì ra không gì khác. Khói ngút núi Lô sóng Triết 
Giang). Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng từ vô thủy, chúng ta đã bị 
vô mình dẫn dắt sai lạc đi phân biệt sự vật trong khi trên thực tế không 
cần thiết phải có việc này. 


1562 


1.162. Lộ Phùng Tử Xà 
Thiển Sư Giáp Sơn Thiện Hội (805-881) nói: “Nếu tìm gặp một 
con rắn chết trên đường, đừng giết nó. Đem nó về nhà bằng cái giỏ 
không đáy.” Về sau này Thiển sư Hư Đường Trí Ngu đưa ra lời bình 
trong một bài kệ: 
“Đảm bản hán không bị hạn chế. 
Dầu có chết đói trên đỉnh Thủ Dương, 
Thể quyết chẳng ăn hạt gạo Châu” 
Đảm Bản Hán là người vác bảng gỗ trên lưng. Trong Thiền, thuật 
ngữ này ám chỉ người có nhận thức phiến diện. 


1.163. Lộc và Phước 

Liêm Sứ Hồng Châu hỏi Thiển sư Mã Tổ (709-788) rằng: "Một 
người dùng thịt và rượu hay không dùng thịt rượu là đúng?" Sư nói: 
"Nếu dùng thịt rượu là lộc của ông. Nếu ông không dùng thịt rượu là 
phúc của ông." 


1.164. Lông Mày Của Lão Tăng Rụng Hết Lần Nữa! 

Một hôm, Thiền sư Thiện Quả Nguyệt Am (1079-1152) thượng 
đường thị chúng rằng: "Một con hỗ hoang sút chuồng có một cái 
chuông trên cổ. Nó kêu lên làm mọi người sợ hãi, chạy trốn trong 
hoảng loạn. Chụp lấy một viên ngọc sáng rỡ từ trong hang rồng xanh! 
Thắp sáng cùng trời và chiếu sáng cuối đất! Lão Tăng này nói trước 
mấy ông hôm nay, nhưng nó vượt ra ngoài những lời tán tụng của lão 
Tăng. Hết thẩy mấy ông! Mấy ông đang làm cái gì ở đây?" Thiện Quả 
Nguyệt Am đưa cây phất tử lên và nói: "Lông mày của lão Tăng! 
Chúng rụng hết lần nữa!" Nói xong Sư ném cây phất tử xuống và rời 
sảnh đường. 


1.165. Lộng Quang Ảnh Hán 

Người đùa giởn với cái bóng lắc lư của mình. Trong thiển, từ nầy 
để chỉ kẻ ngu chỉ thấy bên ngoài chứ không thấy được bản thể thật sự 
của muôn sự muôn vật. Thí dụ thứ 93 của Bích Nham Lục. Một ông 
Tăng hỏi Đại Quang: "Trường Khánh nói nhơn trai khánh tán, ý chỉ thế 
nào?" Đại Quang liền múa. Vị Tăng lễ bái. Đại Quang bảo: "Thấy cái 


1563 


gì mà lễ bái?" Vị Tăng liền múa. Đại Quang lại nói: "Đây là dã hồ 
tinh." 


1.166. Luận Tam Bổng 

Khi Thiên sư Hiễn tịch, Quận thú mời Từ Minh (986-1041) đến trụ 
trì chùa Phước Nghiêm. Được tin nầy, sư rất hoan hỷ có cơ hội để 
nghiệm xét lời Văn Duyệt nói. Từ Minh đến, sư trông thấy thân tâm 
đều cung kính. Nghe Từ Minh luận nói phần nhiều chê các nơi mỗi 
đều thuộc tà giải. Chính chỗ Sư được mật chỉ nơi Phần Đàm cũng bị 
bác bổ. Sư nhớ lại lời nói của Văn Duyệt lúc bình nhật rất đúng. Sư 
liền thay đổi quan niệm nói: “Đại trượng phu trong thâm tâm cứ nghi 
ngại hoài sao?” Hoàng Long liền vào thất Từ Minh, thưa: “Huệ Nam 
do tối dốt trông đạo mà chưa thấy, giờ tham thiển khi hôm, nghe thầy 
dạy như người đi lạc đường được xe chỉ nam. Cúi xin Hòa Thượng đại 
từ bố thí pháp khiến cho con dứt hết nghi ngờ.” Từ Minh cười bảo: 
“Thơ ký đã lãnh đổ chúng và du phương nổi tiếng khắp tùng lâm, nếu 
còn có nghi ngờ chẳng cần khổ cầu như vậy, hãy ngồi mà thương 
lượng.” Từ Minh liền gọi thị giả đem ghế mời sư ngồi. Sư vẫn từ chối 
và thành khẩn tha thiết cầu chỉ dạy. Từ Minh bảo: “Thơ ký học thiền 
Vân Môn ắt không được yếu chỉ ấy. Như nói: “Tha Động Sơn ba gậy.” 
Động Sơn khi ấy nên đánh hay chẳng nên đánh?” Sư thưa: “Nên 
đánh.” Từ Minh nghiêm nghị bảo: “Nghe tiếng ba gậy liền cho là nên 
ăn gậy, vậy ông từ sáng đến chiều nghe chim kêu trống đánh, tiếng 
chuông tiếng bảng, cũng nên ăn ba gậy. Ăn gậy đến lúc nào mới thôi.” 
Sư chỉ nhìn sửng mà thôi. Từ Minh bảo: “Tôi lúc đầu nghi không thể 
làm thầy ông. Giờ đây đã đủ tư cách làm thầy ông. Ông hãy lễ bái đi. 
Sư lễ bái xong, đứng dậy. Từ Minh nhắc lời trước: “Nếu ông biết được 
ý chỉ Vân Môn thì, Triệu Châu thường nói: “Bà già ở Đài Sơn bị ta 
khám phá,` thử chỉ ra chỗ khám phá xem?” Sư mặt nóng hực, mồ hôi 
xuất hạn, không biết đáp thế nào. 


1.167. Luận Vô Tận Đăng Thiền 

Chỉ trong vòng vài năm, sư đã lãnh hội được toàn bộ yếu chỉ thiển 
pháp của thiển sư Bạch Ẩn. Từ những nỗ lực này Đông Lãnh (1721- 
1792) đã đến với một kinh nghiệm thâm sâu, nhưng một trong những lý 
do khiến cho quần áo của ông ướt đẫm mồ hôi ngay trong “những ngày 
đêm lạnh cóng” đã làm cho ông không chống nổi bệnh lao phổi. Quá 


1564 


trình nỗ lực tu tập đã khiến cho thân thể của ông bệnh hoạn đến thập 
tử nhất sanh. Không tìm ra thuốc chữa. Vào lúc ấy, ông chỉ mới ba 
mươi tuổi, nhưng bị suy yếu bởi cả hai thứ là bệnh hoạn và những phép 
khổ hạnh mà ông đã tự đặt lên mình, ông không. chắc là ông có thể 
sống còn với cơn bệnh. Tuy nhiên, ông không muốn chết khi chưa đáp 
đền được công ơn của Bạch Ấn đã truyền trao lại những gì mà ông đã 
học được. Sư Đông Lãnh đã tự nghĩ rằng: "Mặc dầu ta đã ngộ được 
bản tâm và yếu chỉ thiển pháp, nhưng tất cả những thứ này có ích gì 
cho chúng sanh nếu ta bất thình lình chết ngay lúc này?" Nghĩ vậy, sư 
bèn viết một quyển sách để lại cho đời với nhan để "Thiền Đăng Bất 
Tận" (Thiền Đăng Thường Chiếu). Đây là một tập sách chỉ nam cho 
người mới tu tập Thiển, cung cấp sự hiểu biết thâm sâu vào nội dung 
của giáo pháp của trường phái Bạch Ẩn. Vào lúc ô ông hoàn thành văn 
bản này, sức khỏe của Đông Lãnh có những dấu hiệu phục hồi, làm 
cho ông không biết phải làm gì với văn bản. Cuối cùng . Sư quyết định 
trình sách lên thiển sư Bạch Ấn và thưa rằng: "Nếu quyển sách này có 
đôi chút lợi lạc, con xin để lại cho hậu thế. Tuy nhiên, nếu nó chỉ là 
một mớ giấy lộn, con sẽ cho nó ngay vào lò lửa." Sau khi xem xong, 
thiển sư Bạch Ẩn nói: "Đây là phương thuốc giải bệnh mở mắt tâm cho 
người đời sau." Sau đó sư từ giã thầy đi ẩn cư ở Kyoto, từ bỏ hết thầy 
mọi thứ, sống chết không màng. Một ngày kia, sư nhập định trong 
trạng thái vô niệm, hoát nhiên liễu ngộ được tri kiến và tâm chứng tất 
cả những gì mà lão sư Bạch Ấn đã từng kinh qua trong đời. Ngay sau 
khoảnh khắc đó, bao nhiêu bệnh tật của ông đều tan biến. Lòng ngập 
tràn niềm vui, sư viết một lá thư cho Bạch Ấn, tường trình hết mọi 
việc. Khi đọc được thư, thiển sư Bạch Ẩn cho gọi thiển sư Đông Lãnh 
trở về làm người kế thừa. Sau khi lành bệnh, Sư Đông Lãnh hết lòng 
trợ giúp thiển sư Bạch Ấn trong việc thiết lập chương trình dạy thiển 
cho trường phái. Hầu hết công việc chỉ tiết về tham vấn cho Tăng sinh 
rõ ràng sinh đều được Đông Lãnh đảm nhận. Luận Vô Tận Đăng 
Thiền, văn bản gồm hai phần được Thiển sư Đông Lãnh Viên Từ biên 
soạn dưới bút hiệu Fufuan. Lời tựa để ngày vào năm 1751 bởi tác giả, 
nhưng văn bản được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1800. Thiển sư 
Đông Lãnh (1721-1792) viết tập sách này khi ngài đang sống tại 
Kyoto, nơi ngài trải qua giai đoạn ẩn cư thiển tập quyết liệt sau lần 
giác ngộ đầu tiên của mình. Kết quả là ngài lâm trọng bệnh vì nhiễm 
phải bệnh lao phổi. Người ta nói rằng tình trạng sức khỏe của ngài lúc 


1565 


đó đang trong giai đoạn cuối và ngài sẽ không sống được bao lâu nữa. 
Thiển sư Đông Lãnh viết trong lời tựa rằng ngài lấy làm tiếc là không 
thể hướng dẫn người khác tu tập giác ngộ được. Vì thế ngài quyết định 
ghi lại những giáo thuyết căn bản của Phật giáo Thiển đã được thầy 
Bạch Ấn Huệ Hạc dạy cho mình. Văn bản được chia làm mười phần 
diễn tả hệ thống lũy tiến của Thiễển tập được Thiền sư Bạch Ấn Huệ 
Hạc đề ra. Văn bản trổ nên rất có ảnh hưởng trong Lâm Tế tông, tông 
phái vẫn tiếp tục sử dụng bộ sách như sự giới thiệu vào Thiển Pháp 
Bạch Ẩn. 


1.168. Lục Bất Thâu (Lục Căn Bất Thâu Lục Trần Lục Thức) 
Theo thí dụ thứ 47 của Bích Nham Lục, một vị Tăng hỏi Thiển Sư 
Vân Môn Văn Yển (864-949): "Thế nào là Pháp thân?" Vân Môn đáp: 
"Sáu chẳng thâu." Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, Vân Môn nói 
sáu chẳng thâu hẳn là khó nắm. Nếu nhằm khi điềm ứng chưa phân 
nắm được, đã là đầu thứ hai. Nếu nhằm khi điềm ứng đã sanh tiến 
được, lại rơi vào đầu thứ ba. Nếu nhằm trên ngôn cú biện minh, chợt 
dò tìm chẳng được. Cứu cánh cái gì là Pháp thân? Nếu là hàng tác gia 
vừa nghe cử lên liền đứng dậy đi ra. Nếu chờ suy đợi cơ, hãy lắng 
nghe xử phân. Thượng Tọa Phù ở Thái Nguyên trước là giảng sư, một 
hôm lên tòa giảng về Pháp thân, nói: "Dọc cùng tam tế, ngang khắp 
mười phương." Có một thiển khách ở dưới tòa nghe liền bật cười. Phù 
xuống tòa, hỏi: "Vừa rổi tôi có chỗ nào dở, mong thiển giả vì tôi mà 
chỉ cho." Thiển khách nói: "Tọa Chủ chỉ giảng được bên lượng của 
Pháp thân, mà chẳng thấy Pháp thân." Thượng Tọa Phù hỏi: "Cứu cánh 
thế nào mới phải?" Thiển khách bảo: "Hãy tạm bãi giảng, ngồi trong 
thất, ắt được tự thấy." Thượng Tọa Phù làm như lời thiến khách. Một 
đêm ngồi yên lặng bỗng nghe đánh chuông canh năm, hốt nhiên đại 
ngộ, liền chạy gõ cửa thiển khách, nói: "Tôi ngộ rồi." Thiển khách hỏi: 
"Ông thử nói xem?" Thượng Tọa Phù nói: "Kể từ ngày nay tôi chẳng 
nắm cái lỗ mũi của cha mẹ sanh ra." Trong kinh nói: "Chơn Pháp thân 
Phật ví như hư không, ứng vật hiện hình như trăng trong nước." Lại vị 
Tăng hỏi Giáp Sơn: "Thế nào là Pháp thân?" Giáp Sơn đáp: "Pháp thân 
không tướng." Vị Tăng lai hỏi: "Thế nào là Pháp Nhãn?" Giáp Sơn 
đáp: "Pháp Nhãn không tỳ." Vân Môn nói: "Sáu chẳng thâu." Công án 
này có người nói: "Chỉ là sáu căn sáu trần sáu thức, sáu cái này từ 
Pháp thân sanh, nên sáu căn thâu nó không được." Nếu tình giải như 


1566 


thế ấy, quả thực chẳng dính dáng, lại làm đới lụy Vân Môn. Cần thấy 
liền thấy, không có chỗ cho ông đục đẽo. Trong kinh nói: "Pháp ấy 
chẳng phải chỗ suy nghĩ phân biệt hay hiểu." Vân Môn đáp câu hỏi 
phần nhiều gợi lên tình giải của người. Vì thế, trong một câu phaỉ đủ 
ba câu, lại chẳng cô phụ lời hỏi của ông, hợp thời hợp tiết, một lời một 
câu, vẽ một chấm cũng có chỗ xuất thân. Cho nên nói: "Một câu thấu, 
ngàn câu muôn câu đồng thời thấu." Hãy nói là Pháp thân, là Tổ Sư? 
Tha ngươi ba mươi gậy. 


1.169. Lục Căn Đối Tượng Của Thiền Tập 

Theo Tỳ Kheo Piyananda trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật 
Giáo, bạn phải luôn tỉnh thức về những cơ quan của giác quan như mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân và sự tiếp xúc của chúng với thế giới bên ngoài. 
Bạn phải tỉnh thức về những cảm nghĩ phát sinh do kết quả của những 
sự tiếp xúc ấy: mắt đang tiếp xúc với sắc, tai đang tiếp xúc với âm 
thanh, mũi đang tiếp xúc với mùi, lưỡi đang tiếp xúc với vị, thân đang 
tiếp xúc với sự xúc chạm, và ý đang tiếp xúc với những vạn pháp. 


1.170. Lục Căn Đồng Thời Hợp Ứng 

Trung Ấp Hồng Ân là tên của một đệ tử và truyển nhân nối pháp 
của ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Có rất ít chi tiết về cuộc đời của Thiển sư 
Trung Ấp Hồng Ân; tuy nhiên, có một vài chỉ tiết nhỏ về vị Thiển sư 
này trong Ngũ Đăng Hội nguyên và trong bộ Truyền Đăng Lục, quyển 
VỊ. Thiền sư Trung Ấp Hồng Ân trụ và dạy Thiển tại chùa Trung Ấp ở 
Lãng Châu, bây giờ là thành phố Nam Xương trong tỉnh Giang. Tây. 
Ngũ Đăng Hội Nguyên kể một câu chuyện giữa Thiên sư Trung Ấp và 
đồ đệ của mình là Ngưỡng Sơn Huệ Tịch ngay sau khi Ngưỡng Sơn thọ 
cụ túc giới: Một hôm, Ngưỡng Sơn đến tạ ơn vì Thiền sư Trung Ấp đã 
làm lễ thọ cụ túc giới cho mình. Lúc đó Trung Ấp đang ngồi trên sàng 
thiển, thấy Ngưỡng Sơn đến, Sư bèn lấy tay vỗ nhẹ lên miệng thành 
tiếng kêu "vu vu." Ngưỡng Sơn bèn đi qua đứng bên phía đông. Đoạn 
Ngưỡng Sơn lại đi qua đứng bên phía tây. Sau đó lại đi đến đứng ở 
khoảng giữa. Rồi lễ bái tạ giới với Trung Ấp. Cuối cùng, Ngưỡng Sơn 
bước lui ra đứng ở phía sau. Trung Ấp hỏi: "Ông từ nơi đâu mà được 
tam muội đó?” Ngưỡng Sơn nói: "Ở Tào Khê Thoát Ấn Tử." Trung Ấp 
nói: "Ông nói là Tào Khê dùng Tam muội này để tiếp dẫn người à?" 
Ngưỡng Sơn nói: "Để tiếp dẫn ông 'Khách Qua Đêm,' dùng Tam muội 


1567 


này." Ngưỡng Sơn lại hỏi: "Còn Hòa Thượng được Tam muội này ở 
đâu?” Trung Ấp nói: "Lão Tăng ở nơi Mã Tổ đại sư học được Tam 
muội này." NÑgưỡng Sơn hỏi: "Làm thế nào để thấy Phật tánh?" Trung 
Ấp nói: "Tỷ như có một căn phòng. Căn phòng này có sáu cửa sổ. Bên 
trong căn phòng có một con khỉ. Từ phía đông có một con khỉ khác bên 
ngoài kêu rít lên 'chóe chóc'. Con khỉ bên trong cũng kêu đáp lại như 
thế. Sáu cửa số đều kêu, đều ứng như thế." Ngưỡng Sơn lễ tạ rồi đứng 
dậy, nói: "Bạch Hòa Thượng, con hiểu mọi chuyện trong ẩn dụ mà 
ngài vừa mới kể, nhưng còn có một chuyện. Nếu như con khỉ bên trong 
đang ngủ và con khỉ bên ngoài muốn nhìn thấy nó thì sao?" Trung Ấp 
bước xuống thiển sàng, nắm tay Ngưỡng Sơn múa nói: "Chóc chóe, 
cùng ông nhìn thấy nhau rồi. Giống như con mạt nhỏ xíu làm ổ trên 
lông mi con muỗi, đi ra phía ngã tư đường cái kêu rằng đất rộng, người 
thưa, gặp nhau hiếm lắm!" 


1.171. Lục Căn-Lục Cảnh-Lục Thức 

Sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Hành giả tu thiển nên luôn 
nhớ rằng lục căn hay lục chúng sanh giống như những con thú hoang bị 
nhốt và lúc nào cũng muốn thoát ra. Chỉ khi nào chúng được thuần hóa 
thì chúng mới được hạnh phúc. Cũng như thế chỉ khi nào sáu căn được 
thuần lương bởi chân lý Phật, thì chừng đó con người mới thật sự có 
hạnh phúc. Theo Tỳ Kheo PIiyananda trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ 
Phật Giáo, bạn phải luôn tỉnh thức về những cơ quan của giác quan như 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và sự tiếp xúc của chúng với thế giới bên 
ngoài. Bạn phải tỉnh thức về những cảm nghĩ phát sinh do kết quả của 
những sự tiếp xúc ấy: mắt đang tiếp xúc với sắc, tai đang tiếp xúc với 
âm thanh, mũi đang tiếp xúc với mùi, lưỡi đang tiếp xúc với vị, thân 
đang tiếp xúc với sự xúc chạm, và ý đang tiếp xúc với những vạn 
pháp. Sáu cảnh đối lại với lục căn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là cảnh 
trí, âm thanh, vị, xúc, ý tưởng cũng như thị giác, thính giác, khứu giác, 
vị giác, xúc giác và tâm phân biệt. Sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ 
thức, thiệt thức, thân thức, và ý thức. 


1.172. Lục Diệu Môn 

Sáu phương cách hay cửa ngõ kỳ diệu cho người tu Phật. Thứ nhất 
là Số Tức Môn: Phương pháp đếm hơi thở điều hòa thân tâm. Bạn có 
thể đếm từ một đến mười hay ngược lại (đây là một trong những 


1568 


phương pháp trọng yếu giúp ta định tĩnh). Thứ nhì là Tùy Tức Môn: 
Phương pháp theo dõi hay nương theo hơi thở (lắng tâm theo hơi thở, 
biết mình đang thở vào, biết mình đang thở ra). Thứ ba là Chỉ Môn hay 
Tập Trung Tâm Ý: Tập trung vào chỉ quán để lắng tâm tĩnh lặng (đã 
quán sổ tức và tùy tức, hành giả phải cố gắng tu tập chỉ quán). Thứ tư 
là Quán Tưởng Môn: Quán tưởng vào một để mục để trí tuệ sáng suốt 
và dứt trừ điên đảo mộng tưởng. Thứ năm là Hoàn Môn: Quay về 
chiếu rọi vào trong cái tâm năng quán của chính mình. Thứ sáu là Tịnh 
Môn: Tâm thanh tịnh hay không dính mắc vào đâu, nghĩa là vọng động 
không sanh khởi (biết rõ mình chẳng trụ, chẳng đắm, nhờ đó sự sáng 
suốt chân thực khai phát và cắt đứt mọi phiển não). 


1.173. Lục Đạo Tứ Sanh 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển VIII, một hôm, Thiền Sư 
Nam Tuyền Phổ Nguyện (748-834 or 749-835) lên Pháp tòa trong sảnh 
đường, Liêm sứ thành Tuyển Châu là Lục Hoàn nói: "Chúng con thỉnh 
Thầy vì lợi ích của chúng sanh mà thuyết pháp." Nam Tuyển nói: 
"Mấy ông muốn lão Tăng nói cái gì đây?" Lục Hoàn nói: "Xin Hòa 
Thượng có thể đừng dùng phương tiện thiện xảo để nhập Đạo chăng?" 
Nam Tuyển nói: "Mấy ông nói xem thiếu cái gì?" Lục Hoàn nói: "Vì 
sao lại có lục đạo tứ sanh?" Nam Tuyển nói: "Lão Tăng không dạy cái 
đó hay nói cách khác lão Tăng không bận tâm với tất cả những thứ 
đó." 


1.174. Lục Sư Ngoạt Đạo 

Theo truyền thuyết Phật giáo, có sáu loại sư ngoại đạo chỉ sáu vị 
sư ngoại đạo Ở Ấn Độ vào thời Đức Phật còn tại thế. Sáu vị nầy luôn 
tìm cách kình chống với Đức Phật. Thứ nhất là Phú Lan Na Ca Diếp. 
Người cho rằng không có tính không, phủ nhận hậu quả của hành động 
tốt xấu (không có đạo nghĩa vua tôi hay cha con). Thứ nhì là Mạt Già 
lê Câu Xa Lê. Người phủ nhận luật nhân quả, cho rằng sướng khổ là tự 
nhiên chứ không do nhân duyên. Thứ ba là San Xà Da Tì La Hiển Tử. 
Người cho rằng chẳng cần tu hành, cứ trải qua số kiếp hết khổ thì đến 
sướng. Thứ tư là A Kỳ Đa Xí Xá Khâm Bà La. Người chủ trương mọi 
thứ đều đoạn diệt, cuối cùng chỉ còn lại tứ đại, nên tu hành khổ hạnh, 
để cho mọi thứ nóng bức thiêu đốt thân thể mà giải thoát. Thứ năm là 
Ca La Cưu Đà Ca Chiên Diên. Người chủ trương theo vật chất, không 


1569 


có người giết, cũng không có kẻ bị giết, mà chỉ có sự chuyển hóa của 
những yếu tố vật chất mà thôi (cho rằng pháp vừa hữu tướng vừa vô 
tướng. Nếu ai hỏi hữu thì đáp vô, mà ai hỏi vô thì đáp hữu). Thứ sáu là 
Ni Kiện Đà Nhã Đề Tử. Người cho rằng sướng, khổ, phúc, tội “có lẽ” 
đều do đời trước, ắt phải đền bồi, chứ chẳng phải do tu hành đời nay 
mà quyết định được. Một hôm, có một vị giảng sư Kinh Duy Ma Cật 
chất vấn Thiền sư Đại Châu Huệ Hải, nói: “Trong kinh, có viết như 
vầy: Lục sư ngoại đạo là thầy của mấy ông. Theo họ mà từ bỏ gia 
đình, và khi mà họ sa vào tội lỗi, thì mấy ông cũng theo họ mà sa vào 
tội lỗi. Những ai cúng dường cho mấy ông đều không nhận được công 
đức; những ai đóng góp cho mấy ông đều bị rơi vào tam ác đạo. Phỉ 
báng Phật, Pháp, không gia nhập Tăng Già, và cuối cùng không đạt 
được Niết Bàn. Nếu đây là cách của mấy ông thì mấy ông chỉ nhận 
được thực phẩm mà thôi. Xin Thiển sư hãy nói rõ ý nghĩa của đoạn 
này dùm tôi.” Thiển sư Đại Châu Huệ Hải đáp: “Những ai mê mờ 
chạy theo lục căn được gọi là lục sư; những ai tìm Phật ngoài tâm được 
gọi là không phải là Phật tử. Những ai vì thừa thải mà cúng dường, 
không nhận được công đức; nếu người nhận cúng dường với dụng ý 
trong tâm, phải rơi vào tam ác đạo. Nếu phỉ báng Phật thì không tìm 
được gì nơi Phật; nếu khinh chê Pháp thì không tìm được gì từ Pháp; 
nếu không gia nhập Tăng Già thì không tìm được gì nơi Tăng Già; nếu 
cuối cùng không đạt được cảnh giới giải thoát cho dầu trí tuệ có hiển 
hiện ngay trước mắt. Nếu ông hiểu đoạn kinh văn bằng cách này, thì 
ông đạt được duyệt thực trong Pháp và hoan hỷ trong tam muội.” 


1.175. Lục Tổ Giáo Huấn Tăng Pháp Đạt 
(Lục Tổ Dạy Tỳ Kheo Pháp Đạt) 

Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, chương bảy, có vị Tăng tên là Pháp 
Đạt, người ở Hồng Châu, xuất gia lúc bảy tuổi, thường tụng kinh Pháp 
Hoa, đến lễ Lục Tổ mà đầu không sát đất. Tổ mới quở rằng: “Lễ mà 
đầu không sát đất, chi bằng đừng Iễ, trong tâm ông ắt có một vật, vậy 
ông chứa chất sự nghiệp gì?” Pháp Đạt thưa: “Tôi tụng kinh Pháp Hoa 
đã đến ba ngàn bộ.” Tổ bảo: “Nếu ông tụng đến muôn bộ, được cái ý 
kinh mà chẳng cho là hơn, ắt cùng với ta sánh vai, nay ông mang sự 
nghiệp này, trọn không biết lỗi, nghe ta nói kệ: 

“Lễ cốt chặt cờ mạn, 
Sao đầu không sát đất, 


1570 


Có ngã tội liền sanh, 
Quên công phước vô tỷ.” 
Tổ lại hỏi rằng: “Ông tên gì?” Pháp Đạt thưa: “Tên Pháp Đạt.” Tổ 
bảo: “Ông tên Pháp Đạt mà đâu từng đạt pháp.” Lại nói bài kệ: 
“Nay ông tên Pháp Đạt, 
Chuyên tụng chưa từng thôi, 
Tụng rỗng chỉ theo tiếng, 
Sáng tâm hiệu Bồ Tát, 
Nay ông vì có duyên, 
Nay tôi vì ông nói, 
Chỉ tin Phật không lời, 
Hoa sen từ miệng Phật.” 

Tăng Pháp Đạt nghe qua bài kệ liền hối hận, tạ lỗi thưa rằng: “Từ 
nay về sau con sẽ khiêm cung đối với tất cả. Đệ tử tụng kinh Pháp Hoa 
mà chưa hiểu được nghĩa kinh, tâm thường có nghi, Hòa Thượng là 
bậc trí tuệ rộng lớn, cúi mong lược nói nghĩa lý trong kinh.” Tổ bảo: 
“Pháp Đạt, pháp tức rất thâm đạt mà tâm ông chẳng đạt, kinh vốn 
không nghi mà tâm ông khởi nghi. Ông tụng kinh nây, lấy cái gì làm 
tông?” Pháp Đạt thưa: “Học nhơn căn tánh ám độn, từ trước đến nay 
chỉ y văn mà tụng niệm, đâu có biết tông thú.” Tổ bảo: “Tôi không 
biết chữ, ông thử lấy kinh tụng một biến, tôi sẽ vì ông giải nói.” Pháp 
Đạt liền to tiếng tụng kinh, đến phẩm Thí Dụ, Tổ bảo: “Dừng! Kinh 
nầy nguyên lai lấy nhơn duyên ra đời làm tông, dù nói nhiều thứ thí dụ 
cũng không vượt qua chỗ này. Sao là nhơn duyên? Kinh nói chư Phật 
Thế Tôn chỉ có một đại sự nhơn duyên mà xuất hiện ở đời, một đại sự 
đó là Tri Kiến Phật. Người đời do mê bên ngoài nên chấp tướng, mê 
bên trong nên chấp không. Lục Tổ lại bảo: “Nếu hay nơi tướng mà lìa 
tướng, nơi không mà lìa không thì trong ngoài chẳng mê. Nếu ngộ 
được pháp nầy, một niệm tâm khai, ấy là khai Tri Kiến Phật. Phật tức 
là giác, phân làm bốn môn: Khai giác tri kiến, thị giác tri kiến, ngộ 
giác tri kiến, nhập giác tri kiến. Nếu nghe khai thị liền hay ngộ nhập 
tức là giác tri kiến, chơn chánh xưa nay mà được xuất hiện. Ông dè dặt 
chớ hiểu lầm ý kinh, nghe trong kinh nói khai thị ngộ nhập rồi tự cho là 
Tri Kiến của Phật, chúng ta thì vô phần. Nếu khởi cái hiểu nầy tức là 
chê bai kinh, hủy báng Phật vậy. Phật kia đã là Phật rồi, đã đầy đủ tri 
kiến, cần gì phải khai nữa. Nay ông phải tin Phật tri kiến đó chỉ là tự 
tâm của ông, lại không có Phật nào khác; vì tất cả chúng sanh tự che 


1571 


phủ cái quang minh, tham ái trần cảnh, ngoài thì duyên với ngoại cảnh, 
trong tâm thì lăng xăng, cam chịu lôi cuốn, liền nhọc Đức Thế Tôn kia 
từ trong tam muội mà dậy, dùng bao nhiêu phương tiện nói đến đắng 
miệng, khuyên bảo khiến các ông buông dứt chớ hướng ra ngoài tìm 
cầu thì cùng Phật không hai, nên nói khai Phật tri kiến. Tôi cũng 
khuyên tất cả các người nên thường khai tri kiến Phật ở trong tâm của 
mình. Người đời do tâm tà, ngu mê tạo tội, miệng thì lành tâm thì ác, 
tham sân tật đố, siểm nịnh, ngã mạn, xâm phạm người hại vật, tự khai 
tri kiến chúng sanh. Nếu ngay chánh tâm, thường sanh trí huệ, quán 
chiếu tâm mình, dừng ác làm lành, ấy là tự khai tri kiến Phật. Ông phải 
mỗi niệm khai tri kiến Phật, chớ khai tri kiến chúng sanh. Khai tri kiến 
Phật tức là xuất thế, khai tri kiến chúng sanh tức là thế gian. Nếu ông 
chỉ nhọc nhằn chấp việc tụng niệm làm công khóa thì nào khác con 
trâu ly mến cái đuôi của nó!” Pháp Đạt thưa: “Nếu vậy thì chỉ được 
hiểu nghĩa, chẳng cần tụng kinh chăng?” Tổ bảo: Kinh có lỗi gì? Đâu 
có chướng ngại ông tụng, chỉ vì mê ngộ là tại người, tổn giảm hay lợi 
ích là do mình, miệng tụng tâm hành tức là chuyển được kinh, còn 
miệng tụng mà tâm không hành tức là bị kinh chuyển.” Hãy nghe ta 
nói kệ đây: 
“Tâm mê Pháp Hoa chuyển, 

Tâm ngộ chuyển Pháp Hoa, 

Tụng lâu không rõ nghĩa, 

Cùng nghĩa trở thành thù. 

Không niệm niệm là chánh, 

Có niệm niệm là tà, 

Có không đều chẳng chấp, 

Hằng ngồi xe Bạch Ngưu.” 

Pháp Đạt nghe kệ rỗi bất giác rơi lệ dầm đề, ngay lời nói liền đại 
ngộ và thưa với Tổ rằng: “Pháp Đạt từ xưa đến nay thật chưa từng 
chuyển Pháp Hoa, mà bị Pháp Hoa chuyển.” Lại thưa rằng: “Kinh nói 
“các vị Đại Thanh Văn cho đến Bồ Tát đều đem hết khả năng suy nghĩ 
cùng chung nghĩ lường cũng không thể nào đo được trí của Phật, ngày 
nay khiến kẻ phàm phu chỉ ngộ được tự tâm liền gọi là tri kiến Phật, tự 
chẳng phải là hàng thượng căn nên chưa khỏi nghi báng.` Lại kinh nói 
ba xe “xe dê, xe nai, xe trâu cùng với xe trâu trắng khác nhau như thế 
nào? Cúi xin Hòa Thượng rũ lòng từ bi khai thị cho?” Tổ bảo: “Ý kinh 
rõ ràng, ông tự mê trái. Các hạng người tam thừa không thể đo lường 


1572 


được trí tuệ Phật, đó là lỗi tại chỗ đo lường. Dù ông đem tất cả sự suy 
nghĩ mà suy xét lại càng thêm xa vời. Phật vốn vì phàm phu mà nói, 
chẳng phải vì Phật mà nói, lý nầy nếu chẳng tin chắc thì sẽ như những 
vị Thanh Văn trong hội Pháp Hoa thối tịch vậy, đâu chẳng biết đã ngồi 
trên bạch ngưu lại tìm ba xe ngoài cửa; huống là kinh văn rõ ràng 
nhằm ông mà nói, chỉ một Phật thừa, không có thừa nào khác; hoặc là 
hai, hoặc là ba cho đến vô số phương tiện, bao nhiêu nhơn duyên thí 
dụ, ngôn từ nói về pháp ấy đều vì một Phật thừa. Ông sao chẳng tỉnh, 
ba xe là giả, là việc thuở xưa, một xe là thật, là việc hiện nay, chỉ dạy 
ông đẹp giả trở về thật, sau khi trở về thật, thật cũng không tên; nên 
biết có những của báu trọn thuộc về ông, do ông thọ dụng, lại không 
khởi tưởng của cha, cũng không khởi tưởng của con, cũng không khởi 
tưởng dùng, ấy gọi là trì kinh Pháp Hoa, từ kiếp này đến kiếp khác, tay 
không rời quyển kinh, từ sáng đến tối không lúc nào chẳng tụng kinh.” 
Pháp Đạt nhờ chỉ dạy, vui mừng nhảy nhót, liền nói kệ tán thán: 
“Kinh tụng ba ngàn bộ, 

Tào Khê một câu quên, 

Chưa rõ ý xuất thế, 

Đâu hết cuồng nhiều đời. 

Dê, nai, trâu quyển lập, 

Trước, giữa, sau khéo bày, 

Ai biết trong nhà lửa, 

Nguyên là vị vua Pháp.” 

Tổ bảo rằng: “Từ nay về sau ông mới đáng gọi là Tăng tụng kinh.” 

Pháp Đạt từ đây lãnh hội huyền chỉ, cũng không ngừng tụng kinh. 


1.176. Lục Tổ Huệ Năng Dạy Trí Đạo Quảng Châu 

Trí Đạo Quảng Châu là tên của một vị Thiển sư Trung Hoa. Hiện 
nay chúng ta có nhiều tài liệu chi tiết về Thiền Sư Trí Đạo như trong 
Truyền Đăng Lục, quyển V, và Kinh Pháp Bảo Đàn; tuy nhiên, có một 
số chi tiết lý thú về vị Thiển sư này trong Kinh Pháp Bảo Đàn. Theo 
Kinh Pháp Bảo Đàn, chương bảy, Tăng Trí Đạo, người quê ở Nam Hải 
Quảng Châu, đến tham vấn Tổ: “Học nhơn từ xuất gia, xem Kinh Niết 
Bàn hơn mười năm chưa rõ được đại ý, cúi mong Hòa Thượng xót 
thương chỉ dạy.” Tổ bảo: “Chỗ nào ông chưa rõ?” Trí Đạo thưa: “Tất 
cả chúng sanh đều có hai thân gọi là sắc thân và pháp thân. Sắc thân 
vô thường có sanh có diệt, pháp thân có thường không tri giác không 


1573 


giác. Kinh nói “Sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui, chẳng biết thân nào 
tịch diệt, thân nào thọ vui? Nếu là sắc thân, khi sắc thân tịch diệt, bốn 
đại phân tán, toàn là khổ, khổ không thể nói vui; nếu pháp thân tịch 
diệt tức đồng cỏ cây gạch đá, ai sẽ thọ vui? Lại pháp tánh là thể của 
sanh diệt, năm uẩn là dụng của sanh diệt, một thể năm dụng, sanh diệt 
là thường, sanh thì từ thể khởi dụng, diệt thì từ dụng nhiếp về thể, nếu 
cho lại sanh tức là loài hữu tình không đoạn không diệt, nếu chẳng cho 
lại sanh tức là hằng trở về tịch diệt thì đồng với vật vô tình, như thế ắt 
tất cả pháp bị sự ngăn cấm của Niết Bàn, còn chẳng được sanh, có gì 
là vui? Tổ quở: “Ông là Thích tử sao lại tập theo ngoại đạo về đoạn 
kiến và thường kiến mà luận nghị về Tối thượng thừa. Cứ theo lời ông 
nói, tức là ngoài sắc thân riêng có pháp thân, lìa sanh diệt để cầu tịch 
diệt, lại suy luận Niết Bàn thường lạc nói có thân thọ dụng, đây là 
chấp lẫn về sanh tử, đắm mê cái vui thế gian; nay ông nên biết, Phật vì 
tất cả người mê mà nhận thân năm uẩn hòa hợp làm thể tướng của 
mình, phân biệt tất cả pháp cho là tướng ngoại trần, ưa sanh, ghét chết, 
niệm niệm đổi dời, không biết là mộng huyễn hư giả, luống luân hồi, 
lấy thường lạc Niết Bàn đổi thành tướng khổ, trọn ngày tìm cầu. Phật 
vì thương những người nầy, mới chỉ dạy Niết Bàn chơn lạc, trong sát na 
không có tướng sanh, trong sát na không có tướng diệt, lại không có 
sanh diệt có thể diệt, ấy là tịch diệt hiện tiền. Chính ngay khi hiện tiền 
cũng không có cái lượng hiện tiền, mới gọi là thường lạc. Vui nầy 
không có người thọ, cũng không có người chẳng thọ, há có tên một thể 
năm dụng, huống là nói Niết Bàn ngăn cấm các pháp khiến hằng 
chẳng sanh. Đây là ông chê Phật hủy pháp. Hãy nghe tôi nói kệ: 
“Đại Niết Bàn vô thượng, 

Tròn sáng thường lặng soI, 

Phàm phu gọi là chết, 

Ngoại đạo chấp là đoạn, 

Những người cầu nhị thừa, 

Cho đó là vô tác, 

Trọn thuộc chỗ tình chấp, 

Gốc sáu mươi hai chấp. 

Dối lập tên hư giả, 

Sao đạt nghĩa chơn thật, 

Chỉ có người vượt qua, 

Thông suốt không thủ xả, 


1574 


Do biết pháp năm uẩn, 
Vô ngã ở trong uẩn, 
Ngoài hiện các sắc tượng, 
Mỗi mỗi tướng âm thanh, 
Bình đẳng như mộng huyễn, 
Không khởi chấp phàm Thánh, 
Không khởi hiểu Niết Bàn, 
Hai bên ba mé dứt. 
Thường hiện dụng các căn, 
Mà chẳng khởi tưởng dụng, 
Phân biệt tất cả pháp, 
Không khởi tưởng phân biệt. 
Kiếp hỏa đốt biển cả, 
Gió thổi núi chạm nhau. 
Chơn thường tịch diệt vui, 
Tướng Niết Bàn như thế. 
Nay tôi gắng gượng nói, 
Khiến ông bỏ tà kiến, 
Ông chớ theo lời hiểu, 
Nhận ông biết ít phần.” 

Trí Đạo nghe kệ đại ngộ, vui mừng nhảy nhót, làm lễ rồi lui. 


1.177. Lục Trần Là Thiền, Dục Vọng Là Đạo 

Có một lần thiển sư Vạn An, một Thiển sư Nhật Bản vào thế kỷ 
thứ mười bẩy, đã viết cho một thiền sinh tại gia: "Nếu ông muốn nhanh 
chóng liễu ngộ được chân lý và giải thoát khỏi mọi phiền não trên đời, 
không có thứ gì hơn việc tập trung vào việc quán sát trong mọi hành 
động. Chính vì vậy mà thiển sinh thâm nhập vào đạo từ giữa thế giới 
trần tục. Tam Tổ Tăng Xán nói, 'Nếu muốn tiến thẳng đến Đạo Nhất 
Thừa, không thể nào bỏ qua lục trần.' Điều này không có nghĩa là 
chúng ta phải bám víu vào trần cảnh và đắm chìm với ngoại vật; mà 
khuyên chúng ta nên luôn liên tục giữ chánh niệm; không bám víu 
cũng không chối bỏ lục trần, trong sinh hoạt hằng ngày, tựa như thiên 
nga bơi lội trong nước mà lông của nó chẳng hề thấm ướt. Trái lại, nếu 
cố tránh lục trần, hành giả sẽ rơi vào khuynh hướng trốn tránh và 
chẳng bao giờ hoàn thành được Phật quả. Nếu hành giả thấy rõ được 
bản chất của vạn pháp, thì lục trần tự chúng là thiển, dục vọng tự 


1575 


chúng là Đạo Nhất Thừa, và vạn vật là bóng dáng hiển hiện của chân 
như. Làm được như vậy, hành giả sẽ thâm nhập vào cảnh giới Thiền 
đại định không bị phân chia bởi động và tịnh, cả thân và tâm đều được 
giải thoát, an lạc và tự tại." 


1.176. Lục Tức Phật 

Sáu giai đoạn phát triển của Bồ Tát được nói rõ trong Thiên Thai 
Viên Giáo, đối lại với sáu giai đoạn phát triển hay Lục VỊ của Biệt 
Giáo. Ngoại Phàm gồm Lý Tức Phật và Danh Tự Tức Phật. Thứ nhất 
là Lý Tức Phật, nghĩa là mỗi chúng sanh đều sẵn có Phật tánh. Phật ở 
ngôi Lý Tức hay chỉ vào Đức Phật đã sẵn có đủ Phật tính thiên nhiên 
mà không cần giải hành gì cả (ngay kẻ phàm phu xấu xa, nhưng nói về 
lý tính thì so với Phật chẳng phải là hai). Thứ nhì là Danh Tự Tức Phật, 
nghĩa là từ trong danh tự mà lý giải thông suốt, tất cả những ai nghe và 
tín thọ phụng hành đều có thể thành Phật. Nội Phàm bao gồm Quán 
hạnh Tức Phật, Tương Tự Tức Phật, Phần Chơn Tức Phật, và Cứu Cánh 
Tức Phật. Thứ ba là Quán hạnh Tức Phật, nghĩa là chẳng những lý giải 
mà còn thiển quán và y giáo phụng hành. Thứ tư là Tương Tự Tức 
Phật, nghĩa là đem thực chứng đến gần chân lý tương tự như ở giai 
đoạn vô lậu thực sự (dựa vào quán lực tương tự mà phát chân trí và 
thấy tánh Phật. Thứ năm là Phần Chơn Tức Phật, cái chơn trí lần hồi 
mở ra, vén từng bức màn vô minh, tâm trí càng sáng tổ thêm, lần lần đi 
đến chỗ sáng suốt hoàn toàn, được phần nào tốt phần đó. Thứ sáu là 
Cứu Cánh Tức Phật. Hành giả phá trừ tất cả vô minh và phiền não để 
đạt tới toàn giác. 


1.179. Lư Bất Kham Tượng Sự 

Công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Huệ Trung Quốc Sư và đại 
chúng. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển V, một hôm, Quốc Sư 
thượng đường dạy chúng, “Người học thiền tông nên theo lời Phật, lấy 
nhất thừa liễu nghĩa khế hợp với nguồn tâm của mình, kinh không liễu 
nghĩa chẳng nên phối hợp. Như bọn trùng trong thân sư tử, khi vì người 
làm thầy, nếu dính mắc danh lợi bèn bày điều dị đoan, thế là mình và 
người có lợi ích gì? Như người thợ mộc giỏi, búa rìu không đứt tay họ. 
Sức con voi lớn chở, con lừa không thể kham được” 


1576 


1.180. Lưỡi Kiếm Triệu Châu 

Một hôm, Thiền sư Pháp Diễn thượng đường và làm một bài thơ về 
Lưỡi Kiếm Triệu Châu' như sau: 

“Lưỡi kiếm Triệu Châu ra khỏi vỏ, 
Lạnh như sương mai, nóng như lửa! 
Nếu có người hỏi 'Sao lại thế? 
Tức thì thân đứt đây và đó.” 

Ngay vào giây phút tối thượng này của kinh nghiệm Thiển, Niết 
Bàn và Luân Hồi đều giống như giấc mộng của hôm qua, và đại dương 
thế giới trong tam thiên đại thiên thế giới xuất hiện như bọt nước, và 
ngay cả chư Thánh trong quá khứ, hiện tại và vị lai đều giống như 
những tia của ánh chớp lớn. Đây là phút giây lớn lao của giác ngộ! 
Kinh nghiệm này vượt ra ngoài sự diễn tả, và không bao giờ có thể 
được truyền cho người khác. Chỉ những ai thực sự uống nước mới biết 
nước lạnh hay ấm. Mười phương thế giới tan chảy vào một điểm ngay 
trước mặt mình: quá khứ, hiện tại, và vị lai đều hội tụ vào lúc này 
trong tâm thức của mình. Ngay cả giữa thiên chúng cũng không có 
niềm vu nào sánh được, huống là ở loài người 


1.181. Lương Giới Phất Tụ Xuất Khứ 

Công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiển sư Bách Nhan Minh 
Triết với Động Sơn Lương Giới và Mật Sư Bá. Theo Cảnh Đức Truyền 
Đăng Lục, quyển XIV, một hôm, Mật Sư Bá và Động Sơn đến thăm 
Minh Triết, Minh Triết hỏi: "Trước đây ông ở đâu?" Động Sơn đáp: "Ở 
Hồ Nam." Minh Triết hỏi: "Vị Quan Sát Sứ ở đó họ gì?" Động Sơn 
đáp: "Tôi không biết." Minh Triết hỏi: "Thế tên ông là gì?" Động Sơn 
đáp: "Tôi cũng chẳng biết luôn." Minh Triết lại hỏi: "Thế vị quan đó 
có trông nom công việc của mình không?" Động Sơn đáp: "Ông ta có 
nhiều viên chức thuộc hạ làm việc cho ông ta." Minh Triết hỏi: "Thế 
ông ta không hể ra vào quan sở hay sao?" Động Sơn bèn rũ áo bỏ đi. 
Hôm sau Minh Triết nói: "Lời hôm qua của thầy, tôi chưa được hiểu rõ 
lắm. Hôm nay mời thầy nói lại, nếu nói được, xin thỉnh thầy cùng thọ 
trai quá hạ." Động Sơn nói: "Quá tôn quí vậy!" Minh Triết bèn cho 
thiết trai đãi Động Sơn. Bề ngoài mà nói, thì cuộc đàm thoại giữa 
Động Sơn và Minh Triết có vẻ giản dị và minh bạch. Câu chuyện có 
vẻ chẳng có nghĩa lý gì cả. Nhưng thật ra, mỗi lời nói của họ đều có 
hai nghĩa, ám chỉ chân lý của Thiền. Câu chuyện này chỉ ra cách mà 


1577 


các Thiển sư quen thử thách nhau hằng ngày trong những câu chuyện 
giản dị. Họ vốn là những người thành thạo điêu luyện về cái nghệ 
thuật tranh biện theo kiểu Thiền này. Bất cứ lúc nào có dịp là họ bắt 
đầu trò chơi liền. Dĩ nhiên là người tham dự vào trò chơi để tranh 
Thiên này phải biết trước trò chơi để tương xứng với đối thủ của mình. 
Một người ngoại cuộc hẳn sẽ đáp sai, hoặc chưng hửng không hiểu 
chuyện øì đang xảy ra Hành giả tu Thiển nên luôn xem Thiền như là 
một nghệ thuật trong cái ý nghĩa để tự diễn tả, nó chỉ tuân theo những 
trực giác và nguồn cảm hứng của riêng nó, chứ không phải là những 
giáo điều và quy luật. Đôi khi nó cũng có vẻ nghiêm trọng và trang 
nghiêm, đôi khi lại tầm thường và vui vẻ, giản dị và xác thực, hoặc bí 
ẩn và quanh co. Khi những Thiên sư thuyết giảng không phải các ngài 
chỉ luôn luôn dạy bằng miệng, mà cả bằng tay chân, bằng những dấu 
hiệu biểu trưng, hay những hành động cụ thể. Các ngài đánh, hét, đẩy, 
và khi bị cật vấn các ngài bổ chạy, hoặc chỉ ngậm miệng giả câm. 
Những trò khôi hài này không có chỗ đứng trong tu từ học, triết học 
hay tôn giáo, và chỉ có thể được diễn tả đúng nhất là "nghệ thuật 
Thiển". Câu chuyện trên đây là một trong những phong cách của nghệ 
thuật Thiền mà Thiển sư dùng để thử thách sự thâm sâu và tính xác 
thực của sự lãnh hội và thực chứng của đệ tử hay của những thiền sư 
khác. 


1.182. Lương Khoan Dường Ngu! 

Thiển sư Lương Khoan được phong chức sư lúc 18 tuổi sau bốn 
năm đào tạo ở một ngôi chùa nhỏ tại thành phố quê hương, ông tới 
Tamashima, nơi có Viên Thông Tự làm đệ tử thiển sư Đại Nhẫn Quốc 
Tiên và tu tập với Thiển sư Quốc Tiên trong mười hai năm, học Thiển 
cũng như thư pháp và thi kệ. Trong khoảng thời gian này Lương Khoan 
nhận cái tên “Daigu,” có nghĩa là “Đại Ngu.” Ông thường tự ám chỉ 
mình với cái tên này. Vào năm 1790, Thiển sư Quốc Tiên trao cho 
Lương Khoan tờ chứng nhận giác ngộ, trong đó nói: 

“Lương Khoan dường ngu, 
Nhưng rộng đường vào Đạo 
Thong dong tự tại, ai đủ sức suy lường. 
Nay ban ấn khả cùng sơn trượng 
An lạc theo chân khắp nẻo đường!” 


1578 


(Lương dã như ngu đạo chuyển khoan. Đằng đằng nhậm vận đắc 
thùy khan. Vi phụ Sơn Hình lạn đằng trượng. Đáo xứ bích gian ngọ 
thùy nhàn). 


1.183. Lương Sơn Ngô Xử Sĩ Họa 
Công án nói về cơ duyên vấn đáp về việc Thiển sư Lương Sơn 
khai ngộ cho Đại Dương Kỉnh Huyền. Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên, 
quyển XIV, lần đầu tiên gặp gỡ Lương Sơn, Đại Dương hỏi: “Thế nào 
là đạo tràng vô tướng?” Lương Sơn chỉ Bồ Tát Quan Âm, nói: “Cái nầy 
là do Ngô Xứ Sĩ vẽ.” Đại Dương suy nghĩ để tiến ngữ. Lương Sơn 
nhanh nhẩu nói: “Cái nây có tướng, cái kia không tướng.” Đại Dương 
nhơn đó tỉnh ngộ, liền lễ bái. Lương Sơn hỏi: “Sao không nói lấy một 
câu?” Đại Dương thưa: “Nói thì chẳng từ, sợ e trên giấy mực.” Lương 
Sơn cười, bảo: “Lời nầy vẫn còn ghi trên bia.” Đại Dương dâng kệ 
rằng: 
“Ngã tích sơ cơ học đạo mê 

Vạn thủ y thiên sơn mích kiến tri 
Minh kiêm biện cổ chung nan hội 
Trực thuyết vô tâm chuyển cánh nghi. 
Mong sư điểm xuất Tần thời cảnh 
Chiếu kiến phụ mẫu vị sanh thì 
Như kim giác liễu hà sở đắc 

Dạ phóng ô kê đới tuyết phi.” 

(Con xưa học đạo cứ sai lầm 

Muôn núi ngàn sông kiếm thấy nghe 

Luận cổ bàn kim càng khó hội 

Nói thẳng vô tâm lại sanh nghi. 

Nhờ thầy chỉ rõ thời Tần kính 

Soi thấy cha mẹ lúc chưa sanh 

Hiện nay giác ngộ đâu còn đắc 

Đêm thả gà đen trong tuyết bay). 
Lương Sơn bảo: “Có thể làm hưng thịnh tông Tào Động.” 


1.184. Lương Tâm 

Lương tâm bên trong không cho phép chúng ta làm những điều có 
thể làm tổn hại đến lòng tự trọng của mình. Trong khi 'ottappa' có 
nghĩa là sợ phạm phải những điều có thể mang lại tổn thương cho mình 


1579 


hay cho người khác. Robert Aitken viết trong quyển 'Những Lời Khích 
Lệ': "Lương tâm là trạng thái ý thức mà bạn và mọi chúng sanh đều 
có. Lương tâm chỉ rõ cho bạn biết điều øì tốt, điều gì xấu, điều gì thích 
hợp, điều gì không thích hợp. Tuy nhiên, có một số người lớn lên mà 
không ý thức chuyện mình là thành viên của một đại gia đình. Họ tạo 
ra đủ thứ rắc rối cho chính họ và cho người khác. Bạn hãy hãnh diện vì 
bạn có lương tâm! Tuy vậy, có khi lương tâm kiểm soát quá đáng, như 
một bậc làm cha mẹ đối với một đứa con nhỏ. Hãy cho phép lương tâm 
của bạn đóng một vai trò thích hợp, nó sẽ trở thành một vị thầy xứng 
đáng của bạn." 


1.185. Lương Võ Đế và Bồ Đề Đạt Ma 

Vua Lương Võ Đế vời Tổ đến Nam Kinh để triều kiến. Vua hỏi: 
“Từ khi tức vị đến nay, trẫm đã cho tạo chùa, sao chép kinh điển và độ 
Tăng rất nhiều. Công đức như vậy lớn như thế nào?” “Không có công 
đức gì cả,” là câu trả lời. Tổ lại nói tiếp: “Tất cả những công việc ấy 
chỉ là những quả báo nhỏ của một cái thân hữu lậu, như bóng theo 
hình, tuy có mà không phải thật.” Võ Đế hỏi: “Vậy đúng nghĩa thế nào 
là công đức?” Bồ Đề Đạt Ma đáp: “Đó là sự thanh tịnh, giác ngộ, sự 
hoàn mãn, và thâm thúy. Công đức như thế không xây dựng bằng 
phương tiện thế gian.” Võ Đế lại hỏi: “Thế nào là Thánh Đế đệ nhất 
nghĩa? “Tổ trả lời: “Rỗng tuếch, không có Thánh Đế gì hết.” Vua lại 
hỏi tiếp: “Vậy ai đang diện kiến trẫm đây?” Tổ nói: “Không biết.” Võ 
Đế không hiểu Tổ muốn nói gì. Sau cuộc nói chuyện nổi tiếng với vua 
Hán Vũ Đế, Tổ đã vượt dòng Dương Tử và đến Lạc Dương, kinh đô 
của Bắc Ngụy. Người ta nói Tổ đã dùng “Lư Diệp”, tức là chiếc 
thuyền bằng lá cây lau để vượt sông Dương Tử. Sau một thời gian ở 
đây, Tổ đến Ngũ Đài Sơn và trú tại Thiếu Lâm Tự, nơi đây ngài diện 
bích (ngồi xoay mặt vào tường) trong 9 năm trường. Qua cuộc đối thoại 
với Võ Đế, ta thấy rõ rằng cốt lõi chủ thuyết của Tổ Bồ Đề Đạt Ma là 
triết lý “Không Tánh” (sunyata), mà cái không thì không thể nào 
chứng minh được. Do đó, Bồ Đề Đạt Ma cũng đã đối đáp dưới hình 
thức phủ định. Về sau này, Võ Đế hỏi Chí Công về cuộc đối thoại với 
Bồ Đề Đạt Ma, Chí Công nói: "Bệ Hạ có biết người ấy hay không?" 
Võ Đế thú nhận: "Trẫm thật sự không biết người ấy." Chí Công nói: 
"Người ấy là Quan Âm Bồ Tát muốn truyền tâm ấn của Phật." Võ Đế 
buồn bã và cố gởi một sứ đoàn đuổi theo Bồ Đề Đạt Ma. Song Chí 


1580 


Công nói: "Bệ Hạ cố tìm người ấy cũng vô ích mà thôi. Dầu cho dân 
cả xứ này có đuổi theo ông ta, ông ta cũng không bao giờ quay trở lại 
đâu." Khi nói về ảnh hưởng của đạo Phật trên đời sống và nền văn hóa 
của người Trung Hoa, chúng ta không thể không nói đến khuynh hướng 
bí hiểm nầy của triết lý Bồ Đề Đạt Ma, vì rõ ràng là khuynh hướng 
nầy đã tác động nhiều trên sự hình thành tỉnh thần Phật giáo Trung 
Hoa, và từ đó xuất hiện Phật giáo Thiền tông. Thiền giả khắp nơi nhảy 
không qua khỏi chỗ này. Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho họ một nhác đao đứt 
sạch mọi thứ. Ngày nay có một số người lâm hiểu! Trở lại đùa với tinh 
thần của chính mình, trợn mắt nói: "Rỗng thênh không Thánh." Thật 
may, chỗ này không dính dáng øì với nó. Thiển sư Ngũ Tổ Pháp Diễn 
có lần nói: "Chỉ câu 'Rỗng thênh không Thánh' nếu người thấu được về 
nhà ngồi an ổn (qui gia ổn tọa)." Tất cả những thứ này đang tạo ra 
nhiều phức tạp, nhưng cũng không ngừng được Tổ Bồ Đề Đạt Ma vì 
người mà đập nát thùng sơn. Trong tất cả thì Tổ Bô Đề Đạt Ma thật là 
kỳ đặc nhất. Chân lý linh thánh chính là Tánh Không Vô Biên, ở đâu 
mà người ta có thể vạch ra các tướng của của nó được? Thật vậy, khi 
Võ Đế hỏi: “Vậy ai đang diện kiến tẫm đây?” Bồ Để Đạt Ma nói: 
“Không biết.” Võ Đế không hiểu Tổ muốn nói gì. Sau cuộc nói chuyện 
nổi tiếng với vua Hán Vũ Đế, Tổ đã vượt dòng Dương Tử và đến Lạc 
Dương, kinh đô của Bắc Ngụy. Nhưng mà hãy còn lắm gai góc phía 
sau ông! Dâu cho tất cả mọi người trong xứ này có đuổi theo ông ta thì 
cũng chỉ là vô ích mà thôi vì ông không trở lại đâu. Chúng ta đừng 
uống công nghĩ về ông nữa. Vì vậy nên người ta nói: "Nếu hành giả 
tham thấu một câu thì cùng lúc ngàn câu muôn câu đồng thấu." Rồi thị 
tự nhiên nằm ngồi đều yên định. Người xưa nói: "Tan xương nát thịt 
chưa đủ đển; khi một câu rõ suốt, vượt qua trăm ức." Tổ Bồ Đề Đạt 
Ma đối đầu thẳng với Vua Lương Vũ Đế, một phen muốn chìu cho vua 
thấy! Vua chẳng ngộ lại đem cái chấp nhân ngã mà hỏi lại: "Đối diện 
trầm là ai?" Lòng từ bi của Tổ Bồ Đề Đạt Ma quá lắm; nên lần nữa lại 
nói với nhà vua: "Chẳng biết." Ngay lúc đó Vũ Đế sửng sốt, không 
hiểu ý của Tổ. Khi hành giả đến được chỗ này, có việc hay không việc 
lại đều không kham được. Qua thí dụ nầy, chúng ta thấy vào thế kỷ thứ 
sáu, tổ Bồ Đề Đạt Ma thấy cần phải đến Trung Hoa để truyền tâm ấn 
cho những người có căn cơ Đại Thừa. Chủ đích của chuyến đi truyền 
giáo của ngài là vạch bày những lớp mê, chẳng lập ngôn ngữ văn tự, 
chỉ thẳng tâm người để thấy tánh thành Phật. 


1581 


1.186. Lưỡng Bệnh Hành Giả 

Công án nói về cơ duyên tiếp hóa người học của Thiển sư Vân 
Môn Văn Yến. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, một 
hôm Thiển sư Vân Môn thượng đường dạy chúng: "Ánh sáng không 
thấu thoát có hai thứ bệnh: Một là không rõ tất cả chỗ trước mắt còn 
có vật; hai là thấu được tất cả pháp là không, chỗ mờ mờ dường như 
còn có vật, cũng là ánh sáng không thấu thoát. Cũng như vậy, Pháp 
thân cũng có hai thứ bệnh: một là vì pháp chấp chưa quên, vẫn còn 
kiến giải, rơi ở bên mé Pháp thân; hai là dầu cho thấu qua được mà 
không thể buông hết, xét kỹ lại vẫn còn một chút hơi hám cũng là 
bệnh." Chúng ta có thể nói đa số các công án trong nhà Thiển đều dựa 
trên lập trường chân lý cứu cánh được biểu thị qua 'phủ nhận tuyệt đối' 
hay là 'minh giải bằng phủ nhận', một phương pháp được các thiển sư 
ưa chuộng nhất. Các thiển sư linh mẫn đã dùng những từ ngữ và các lối 
biểu hiện sinh động để giải minh chân lý Bát Nhã. Cách duy nhất để 
đạt ngộ mà các ngài đã dùng là phương cách đi xuyên qua bức tường 
chấp trước để cởi bỏ các khái niệm nhị nguyên. Trong Thiển, mục đích 
của việc thuyết giảng kinh điển chỉ là để giúp hành giả Thấu Thoát và 
đi đến giải thoát cuối cùng mà thôi. 


1.167. Lưỡng Diện Trí Năng Và Ngũ Quan 

Hai mặt trí năng và ngũ quan đánh lừa và đưa chúng ta vào nhị 
nguyên 'Ta và người.' Thiển sư Philip Kapleau viết trong quyển 'Giác 
Ngộ Thiển, tại sao chúng ta đau khổ? Tại sao trên thế gian này vẫn 
còn bao nhiêu là tham lam, điên rồ và bạo lực? Thiễn trả lời rằng ấy là 
vì hai mặt của trí năng và ngũ quan, đánh lừa để đưa chúng ta vào định 
để nhị nguyên giữa ta và người, đưa chúng ta đến chỗ suy nghĩ và hành 
động như thể mỗi người chúng ta là một thực thể riêng biệt, đối đầu 
với thế giới quanh ta. Như thế, trong vô thức của chúng ta, ý tưởng về 
cái "ngã" hoặc "tự ngã" trở nên cố định, và từ đây khởi lên các tiêu 
chuẩn "Tôi ghét cái này," "Tôi thích cái kia." "Cái này là của tôi." 
"Cái kia là của bạn." Cái ngã này được chăm chút nuôi dưỡng bởi loại 
có dại này, và đây không phải là cái ngã tâm lý với những sinh hoạt 
lành mạnh cần thiết; mà là cảm giác mê hoặc về tự ngã, tách rời với 
người khác, tách rời khỏi toàn bộ vũ trụ, chế ngự nhân cách, tấn công 
những gì đe dọa sự thống trị của nó và nắm chặt vào bất cứ thứ gì sẽ 


1582 


làm lớn thêm quyền lực của nó. Đối kháng, ham muốn, và ghét bỏ, nói 
tóm lại, khổ đau, là hậu quả không thể tránh khỏi của cái vòng lẩn 
quẩn này. Nhìn xuyên suốt qua cái ảo ảnh này và nắm bắt được cái bất 
khả đắc là chứng ngộ rằng "Trời, đất và Tôi" đều cùng một cội nguồn, 
nói theo ngôn ngữ nhà Thiền. 


1.188. Lưỡng Khẩu Nhất Vô Thiệt, Thử Thị Ngô Tông Chủ! 
Những lời Thiền Sư Ngưỡng Sơn chỉ dạy Tăng chúng làm tiêu 
chuẩn cho Thiền Tông. Sư có làm bài kệ: 
“Một hai hai ba con 
Mắt thường lại ngước xem 
Hai miệng một không lưỡi 
Đây là tông chỉ ta. 
(Nhất nhị nhị tam tử. Bình mục phục ngưỡng thị. Lưỡng khẩu nhất 
vô thiệt. Thử thị ngô tông chỉ). 


1.189. Lưỡng Nhận Tương Thương 

Hai thanh kiếm nhọn khi va chạm thường bị hư hao. Trong thiền, từ 
nầy chỉ cho hai nhóm đồ đệ cùng đưa ra một phương án chung để giải 
quyết vấn để cơ phong nhà thiển (khía cạnh vi diệu thâm áo của 
thiển). Đây là ngôi vị Thiên Trung Chí của tông Tào Động, với ngôi vị 
nầy, tính duy nhất của mỗi sự vật được nhận thức ở mức độ độc nhất, 
không còn sự phân biệt nữa. Bây giờ núi là núi, sông là sông; chứ 
không còn núi đẹp sông buồn nữa. Đây là năm cấp bậc chứng ngộ do 
Động Sơn Lương Giới thiết lập. Giống như 10 bài kệ chăn trâu, đây là 
các mức độ khác nhau về sự thành tựu trong nhà Thiền. 


1.190. Lưỡng Tao 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XI, một hôm, có một đệ 
tử của Thiền sư Hưng Hóa Tổn Tương (830-888) đến và bước vào Pháp 
Đường. Hưng Hóa liền hét. Vị Tăng cũng hét và tiến tới hai ba bước 
dài. Ngay lúc đó Hưng Hóa liền hét nữa. Vị Tăng cũng hét nữa, và sau 
một lúc liền bước tới. Hưng Hóa đưa tích trượng lên. Vị Tăng lại hét. 
Hưng Hóa chỉ trích: “Mấy ông thấy đó! Kẻ ngu ngơ này vẫn còn cố 
đóng vai ông chủ!” Vị Tăng ngập ngừng. Hưng Hóa liền đánh và đuổi 
ra khỏi Pháp Đường, rồi Sư trở về phương trượng. Có người hỏi: “VỊ 


1583 


Tăng vừa mới ở đây đã nói gì đáng cho thầy giận?” Hưng Hóa đáp: 
“VỊ Tăng ấy có cách, có cốt, có chiếu, có dụng. Nhưng mà khi lão 
Tăng vẫy tay trước mặt y hai lần thì y không thể đáp trả. Nếu ông 
không đập cho gã khờ mù một trận như vậy thì gã sẽ chẳng bao giờ đi 
tới đâu cả.” 


1.191. Lưỡng Tự 

Một hôm, Thiển sư Hư Đường Trí Ngu thăng tòa và nói: Huyền Sa 
Sư BỊ hỏi Cảnh Thanh: “Không nhận biết một pháp, đây là một sai lầm 
nghiêm trọng. Vậy ông thử nói cho ta biết cái gì là một pháp không 
nhận biết?” Cảnh Thanh chỉ cây cột cái và đáp: “Đây là một pháp 
không nhận biết,' có phải vậy không?” Huyễn Sa nói: “Ông có thể 
thưởng thức tịnh thủy và bạch mễ ở Chiết Giang, nhưng về Phật pháp 
thì chưa được!” Hư Đường đã đưa ra lời bình: ““Dầu vậy, những lời nói 
của Cảnh Thanh chẳng phải là thật xuất sắc lắm sao?' Mấy ông có 
hiểu không?” Rồi ông lại thêm vào một bài kệ ngắn: 

“Hàn vân bão ẩn thạch 
Vụ nguyệt chiếu thanh đầm.” 


1.192. Lưu Thiết Ma Và Lão Sư Quy Sơn 

Lưu Thiết Ma là tên của một Ni Thiền sư, thể nghiệm sâu sắc về 
thiển, đệ tử của ngài Qui Sơn Linh Hựu vào thế kỷ thứ IX. Họ của bà 
là Lưu, người ta đặt cho bà biệt hiệu là "Thiết Ma" có nghĩa là cối xay 
sắt, vì trong giới thiển thời đó, bà khét tiếng đáng sợ là có thể 'nghiễn' 
bất cứ ai dám sánh với mình trong pháp luận (pháp chiến) về mặt học 
thuyết. Bà xuất hiện trong thí dụ thứ 24 của Bích Nham Lục, trong một 
cuộc pháp chiến với thầy mình là Quy Sơn: "Lưu Thiết Ma đến thăm 
Quy Sơn. Quy Sơn nói: Này, con bò cái kia, đã đến đấy à?' Thiết Ma 
nói: Ngày mai có lễ lớn trên núi Thái. Thầy viện trưởng có đến đó 
không?' Quy Sơn bèn nằm dài ra. Thiết Ma liền đi ra và rời khỏi đó." 


1.193. Lưu Thông 

Theo Thiền tông, tâm không trụ nơi pháp, đạo tức là thông lưu. 
Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, phẩm thứ tư, Lục Tổ dạy: “Nây thiện tri 
thức! Đạo phải thông lưu, do đâu trở lại ngưng trệ, tâm không trụ nơi 
pháp, đạo tức là thông lưu. Tâm nếu trụ pháp gọi là tự phược, nếu nói 


1584 


thường ngồi không động, ấy chỉ như Ngài Xá Lợi Phất ngồi yên trong 
rừng lại bị Ngài Duy Ma Cật quở trách. Nây thiện tri thức! Lại có 
người dạy ngồi khán tâm quán tịnh, không động không khởi, từ đây mà 
lập công khóa, người mê không hiểu liền chấp thành ra điên cuồng, 
những người như thế nầy thật là đông, dạy nhau như thế, nên biết đó là 
lầm lớn.” 


1.194. Ly Khước Ngữ Ngôn (Lìa Khỏi Nói Năng) 

Theo thí dụ thứ 24 của Vô Môn Quan, một hôm, một ông Tăng hỏi 
Thiên Sư Phong Huyệt Diên Chiểu (896-973): "Nói hay im lặng đều là 
vặt vãnh, làm sao khỏi vướng mắc?" Phong Huyệt đáp: "Giang Nam 
nhớ mãi ngày xuân ấm; hoa lừng trong chốn chá cô kêu" (chá cô là 
loài di điểu, rất sợ hơi sương lạnh, nên thường bay về phương Nam để 
tìm hơi ấm). Theo Vô Môn Huệ Khai trong Vô Môn Quan, thiển cơ 
của Phong Huyệt như ánh chớp, gặp đường là đi, ngặt lại không phá 
được khuôn sáo của người xưa. Nếu chỗ nầy mà thấy cho xác thiết thì 
vạch được lối đi cho mình. Bây giờ thử rời bỏ ngôn ngữ tam muội, hãy 
đáp một câu xem! 


1.195. Ly Sinh Diệt Cầu Tịch Diệt 

Thiền sư Hư Vân (1840-1959) là một danh Tăng nổi tiếng của Phật 
Giáo Trung Hoa thời cận đại. Thiển sư Hư Vân sanh quán tại tỉnh Phúc 
Kiến, Trung Quốc, xuất gia năm 19 tuổi. Vào năm 20 tuổi, ngài thọ cụ 
túc giới với Thầy Diệu Liên và có Pháp danh là Ku-Yen. Năm 56 tuổi, 
ngài thành tựu giác ngộ tại Dương Châu. Từ đó về sau ngài bắt đầu 
công việc hoằng hóa, và được mời về đảm nhận chùa Lục Tổ ở Tào 
Khê đang hồi xuống dốc. Ngài đã trùng tu chùa Lục Tổ và nhiều chùa 
viện khác. Bên cạnh đó, ngài đã sáng lập ra nhiều trường học và bệnh 
viện cho dân nghèo. Sau đó ngài du hành sang Mã Lai và Thái Lan. 
Ngài đã dạy pháp cho Vua và hoàng gia Thái Lan. Ngài trở về Trung 
Quốc và thị tịch năm 120 tuổi. Cuộc đời hoằng pháp của ngài được 
giáo sư Charles Luk dịch sang Anh ngữ với nhan để “Hư Vân.” Trong 
một bức thơ trả lời của Thiển Sư Hư Vân (1840-1959) gửi cho Tăng 
Thiên Du, ngài đã nói: "Từ bức thư của ông lão Tăng mới biết trong 
mọi sinh hoạt hằng ngày và công việc, ông chẳng lúc nào gián đoạn tu 
tập. Ngay cả lúc ông đắm chìm trong dòng thác lũ của thế sự, lúc nào 
ông cũng tự cảnh tỉnh mình. Điều này thật phi thường. Lão Tăng rất 


1585 


hài lòng với nỗ lực mạnh mẽ và tâm đạo ngày càng tăng tiến của ông. 
Tuy nhiên, ông phải biết rằng các trần lao của cõi ta bà này giống như 
một quả câu lửa vĩ đại; chẳng có hồi kết thúc. Vì vậy, khi bận bịu với 
sinh hoạt náo động, ông cũng không được quên những chiếc bổ đoàn 
bằng rơm hay những chiếc ghế trúc cho thiển tập. Công phu xuất sắc 
xưa nay mà ông đã cần cù tu tập nơi yên tĩnh ông nên đem ra áp dụng 
với sinh hoạt náo động trong cuộc sống hằng ngày của mình. Nếu ông 
thấy khó làm, thì gần như là ông chưa đạt được gì nhiều trong việc 
công phu trong tĩnh lặng. Nếu ông cho rằng thiền tập trong tĩnh lặng tốt 
hơn trong sinh hoạt náo động, là ông rơi vào cái bẫy của việc tìm cầu 
thực tướng qua việc hủy hoại thế gian tướng, hay ly sinh diệt mà cầu 
tịch diệt. Trong lúc thích tịnh ghét náo là lúc tốt nhất để ra sức công 
phu. Sự giác ngộ mà ông tìm kiếm khó khăn trong tĩnh lặng hốt nhiên 
đến với ông ngay trong náo động. Cái lực đạt được này lướt thắng gấp 
ngàn triệu lần cái lực mà ông đạt được trên bồ đoàn hay ghế trúc!" 


1.196. Ly Tâm Thúc Cảm Thọ, Lìa Học Đạo Của Cả Thánh 
Lẫn Phàm 

Khi gặp Thiền sư Pháp Quang (tên của một vị Thiển sư Trung Hoa 
vào thế kỷ thứ 16), người mà bấy lâu nay Hám Sơn (1545-?) rất 
ngưỡng mộ, đến thăm tự viện. Hám Sơn rất hoan hỷ có dịp này để gặp 
và học hỏi với ngài. Sau vài câu trao đổi, Hám Sơn rất cảm kích và xin 
ngài Pháp Quang chỉ giáo. Thiển sư Pháp Quang bảo: "Ông nên tham 
thiển bằng cách ly tâm, thức, cảm thọ, và ông cũng nên xa rời hai con 
đường học của cả Thánh lẫn phàm." Về sau này, Hám Sơn viết trong 
tự tuyện của mình: "Tôi được lợi lạc rất nhiều nhờ những lời dạy dỗ 
của ngài Pháp Quang. Khi ngài nói, tiếng sang sảng như trống trời. Lúc 
ấy tôi nhận ra rằng lời nói và cách cư xử của bậc đã thực sự ngộ Chân 
Tâm hoàn toàn khác với lời nói và cách cư xử của người bình thường." 
Một hôm, sau khi đọc một vài bài thơ của Hám Sơn, Thiền sư Pháp 
Quang thở dài, "Đây thật là thơ hay. Biết tìm đâu ra những áng thơ 
tuyệt diệu như vây? Vâng, những bài thơ này hay, nhưng vẫn còn một 
lổ hổng chưa được khai mở." Hám Sơn hỏi: "Thầy có khai mở cái lổ 
hổng ấy chưa?" Pháp Quang đáp: "Ba mươi năm nay tôi bẫy cọp và bắt 
rồng, nhưng hôm nay một con thỏ ra khỏi bụi cỏ lại làm tôi sợ muốn 
chết!" Hám Sơn nói: "Thầy đâu có phải là người bẫy được cọp bắt 
được rồng!" Pháp Quang giơ phất trần lên định đánh Hám Sơn, Hám 


1586 


Sơn liền giựt lấy phất trần và nắm râu dài của Thầy, và nói: "Thầy bảo 
là một con thỏ, nhưng thật ra, đó là một con ếch!" Pháp Quang cười và 
để cho Hám Sơn đi. 


1.197. Ly Tịch Phương Ngôn Tịch Diệt Khứ! 

Niên hiệu Thiên Tư Gia Thụy năm thứ năm, ngày 15 tháng 2, năm 
1190, Thiền Sư Quảng Nghiêm (1121-1190) biết mình sắp thị tịch nên 
triệu tập hội chúng lại và nói cho họ nghe bài kệ: 

“Lìa tịch mới bàn câu tịch diệt, 
Được vô sanh, sau nói vô sanh. 
Lầm trai có chí xông trời thẳm, 
Chớ dẫm Như Lai vết đã qua.” 

(Ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ. Sanh vô sanh hậu thuyết vô 
sanh. Nam nhi tự hữu xung thiên chí. Hưu hướng Như Lai hành xứ 
hành). Nói xong kệ, Sư chắp tay an nhiên thị tịch, thọ 69 tuổi. 


1.198. Lý Bột Hoài Nghỉ 

Công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiền sư Quy Tông Trí 
Thường và một cư sĩ tại gia tên là Lý Bột. Lý Bột (773-831) là tên của 
một vị cư sĩ Phật giáo Trung Hoa vào thời nhà Đường (618-907). Vào 
năm 785, ông thành lập động Bạch Lộc. Năm 825, ông làm Thứ Sử 
Giang Châu. Sau khi về hưu, ông giúp Thiển sư Quy Tông Trí Thường 
truyền bá Thiền pháp trong tỉnh Hồ Bắc. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng 
Lục, quyển VII, Thích sử Giang Châu là Lý Bột đến hỏi Thiển sư Quy 
Tông Trí Thường: “Trong kinh nói: “Hạt cải để trong núi Tu Di,` Bột 
không nghi. Lại nói: “Núi Tu Di để trong hạt cải,` phải là dối chăng?” 
Sư gạn lại: “Người ta đồn Sử quân đọc hết muôn quyển sách phải 
chăng?” Thích Sử đáp: “Đúng vậy.” Sư nói: “Rờ từ đầu đến chân bằng 
cây dừa lớn, muôn quyển sách để chỗ nào?” Lý Bột cúi đầu lặng thinh. 


1.199. Lý Cao Vấn Đạo 

Công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiển sư Dược Sơn Duy 
Nghiễm và một cư sĩ tại gia tên là Lý Cao. Lý Cao là tên của một vị cư 
sĩ Phật giáo Trung Hoa vào thời nhà Đường (618-907). Ông là một 
trong những đệ tử tại gia xuất sắc nhất của Thiển sư Dược Sơn Duy 
Nghiễm. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIV, Thích sử Sơn 


1587 


Nam là Lý Cao đến hỏi Thiển sư Dược Sơn Duy Nghiễm: “Thế nào là 
đạo?” Duy Nghiễm đáp: “Mây ở trên trời xanh, nước ở trong bình” 
Nghe những lời này Lý Cao hốt nhiên đại ngộ. 


1.200. Lý Chướng 

Những chướng ngại cản trở hành giả đi vào Niết Bàn như tà giáo, 
vân vân. Chướng ngại gây nên bởi căn bản vô minh hay có tà kiến về 
chân lý làm trở ngại cho chánh tri kiến, ngược lại với sự chướng. Theo 
Bác Sơn Thiển Sư Ngữ Lục, có nhiều loại Thiển Bệnh, mà "Lý 
Chướng" là một trong những loại bệnh nặng nhất trong nhà Thiền. 
Hành giả tham Thiển mà khởi được nghi tình, tương ứng với Pháp 
Thân, bèn trích lời trong kinh giáo nói: "Nhất trần trung hàm vô biên 
pháp giới chân lý" (trong một hạt bụi hàm chứa chân lý của vô biên 
pháp giới). Với những lời dạy như vậy, hành giả cố khái niệm hóa 
chân lý, và không chịu nỗ lực hơn nữa để tiến bộ. Kỳ thật, người ấy bị 
mắc bẫy trong một trường hợp muốn sống cũng không được mà muốn 
chết cũng không xong. Dầu người ấy đem sự hiểu biết theo lý luận của 
mình mà cho là mình giác ngộ, thực ra toàn thân người ấy bệnh, chứ 
nào phải là Thiền. Kiến giải của hành giả dầu có tương ứng với chân 
lý, nhưng nếu thoát khỏi được cái kiến giải ấy, thì nó chỉ được gọi là 
"chướng ngại chân lý" (lý chướng). Kẻ ấy đã rơi vào một mé bờ của 
Pháp Thân. Hơn nữa, vì người ấy bị cái tâm kiến giải lôi kéo, nên 
không bao giờ có thể nhập được chỗ thâm áo của chân lý. Không thể 
bóp chết được vô dụng được này, thì làm sao mà chết đi sống lại được 
đây? Hành già tu Thiển nên biết rằng ngay khi mới phát khởi nghi tình, 
cần khiến nó tương ứng với lý. Một khi đã tương ứng với lý, cần phải 
cố gắng thâm nhập. Một khi đã thâm nhập rồi, phải lên đỉnh vách đá 
cao tám ngàn bộ mà nhào lộn, nhẩy xuống, rồi buông thõng tay mà 
nhảy vọt khỏi sông Chương. Đó mới là cách dụng tâm của bậc đại 
nhân nên làm trong tu tập Thiền. 


1.201. Lý Khởi Lê Một 

Dưới thời vua Lê Long Đỉnh, nhân dân vô cùng oán hận vị bạo 
chúa nầy, nên sư cùng sư Đào Cam Mộc tính toán việc nuôi dạy Lý 
Công Uẩn cho việc lên ngôi về sau nây. Trong khoảng thời gian này, 
những điểm tốt xấu xuất hiện lẫn lộn nhau. Như viện Hàm Toại chùa 
Ứng Thiên Tâm, châu Cổ Pháp, có con chó trắng, lông trên lưng kết 


1588 


thành chữ “Thiên tử.” Sét đánh vào cây bông gạo để lại chữ. ngôi mộ 
Hiển Khánh đại vương, bốn bể đêm nghe có tiếng đọc tụng. Cây đa 
chùa Song Lâm sâu ăn vỏ, thành nét chữ “Quốc.” Đại khái những việc 
như vậy, tùy theo chỗ tai nghe mắt thấy Sư đã xét bàn thì mỗi mỗi phù 
hợp với điểm Lê diệt Lý hưng. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sau 
khi Lê Đại Hành mất, con là Long Việt lên ngôi mới được ba ngày thì 
bị em là Long Đỉnh giết, quan Thân Vệ là Lý Công Uẩn đã ôm xác 
Long Việt mà khóc. Biết trước Long Đỉnh sẽ rất tàn bạo, Vạn Hạnh 
cũng thấy rõ nguy cơ ấy nên bắt đầu tính toán đưa Lý Công Uẩn lên 
ngôi. Sau khi bạo chúa Lê Long Đỉnh băng hà, sư đã viết những vần 
thơ dưới đây nhằm khuyến khích dân chúng ủng hộ cho việc Lý Công 
Uẩn lên ngôi: 
“Vua Lê chìm biển Bắc 

Nhà Lý trị trời Nam 

Bốn phương dứt chinh chiến 

Tám hướng hưởng bình an.” 

(Tật Lê trầm bắc thủy. Lý tử thọ nam thiên. Tứ phương qua can 

tịnh. Bát biểu hạ bình an). 


1.202. Lý Luận Và Thiền 

"Lý luận" bao gồm luận bàn sự bình đẳng của lý tính hay căn bản 
chân lý (luận về lý); và bàn về sự sai biệt của sự tướng (hiện tượng 
hay sự thực hành) thì gọi là “Sự Luận,” đối lại với “Lý Luận” hay bàn 
về chân lý tuyệt đối. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng Thiền phản 
đối lý luận, cả về chính thức lẫn không chính thức. Tuy nhiên, không 
phải mục tiêu của Thiển là làm cho chính nó không hợp với lý luận, 
nhưng mà làm cho con người biết rằng tính như nhất của lý luận không 
phải là cứu cánh, và rằng có một sự xác quyết siêu việt nào đó không 
thể nào đạt được chỉ bằng với sự thông minh của trí tuệ. Khuôn sáo trí 
tuệ "đúng" và "sai" được hoàn toàn tùy cơ ứng biến khi sự việc đi đúng 
theo quỹ đạo của nó; thế nhưng ngay khi vấn để của cuộc sống sắp 
đến hồi chung cuộc, thì trí tuệ không trả lời được nó một cách thỏa 
đáng. Theo Thiền sư D.T. Suzuki trong quyển "Thiển Học Nhập Môn," 
khi chúng ta nói "đúng" tức là chúng ta đang khẳng định, và như thế, 
chúng ta đã hạn chế chính mình; khi chúng ta nói "không đúng" tức là 
chúng ta đang phủ định, mà phủ định tức là một kiểu loại trừ. Loại trừ 
và hạn chế thì cuối cùng cũng đều như nhau, đều giết chết tâm hồn; 


1589 


mà đời sống tâm linh không phải là cần được hoàn toàn tự do và hài 
hòa hay sao? Mà trong sự loại trừ và giới hạn thì chẳng bao giờ có tự 
do và hài hòa. Thiền rất rõ ràng về điểm này. Do đó, theo nhu cầu của 
cuộc sống nội tại của chúng ta, Thiền đưa chúng ta đến một cảnh giới 
tuyệt đối trong đó không có bất kỳ sự đối lập nào. 


1.203. Lý Tắc Duyên Khởi 

Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo, pháp giới duyên khởi là cực điểm của tất cả những thuyết nhân 
quả; thục sự đó là kết luận của thuyết duyên khởi bởi vì nó là lý tắc 
nhân quả phổ biến và đã nằm trong lý bản hữu, thông huyễn của vũ 
trụ, hay nói thế nào cũng được. Lý tắc duyên khởi được giải thích trước 
tiên bằng nghiệp cảm duyên khởi, nhưng vì nghiệp phát khởi trong 
tạng thức, nên thứ đến chúng ta có A Lại Da duyên khởi. Vì A Lại Da, 
hay tạng thức, là kho tàng của chúng tử, sanh khởi từ một cái khác nên 
chúng ta có Như Lai Tạng duyên khởi, hay chân như. Từ ngữ kỳ lạ nầy 
chỉ cho cái làm khuất lấp Phật tánh. Do sự che khuất nầy mà có phần 
bất tịnh, nhưng vì có Phật tánh nên có cả phần tịnh nữa. Nó đồng nghĩa 
với Chân Như (Tathata: Không phải như thế nầy hay như thế kia) mà 
theo nghĩa rộng nhất thì có đủ cả bản chất tịnh và bất tịnh. Do công 
năng của những căn nhân tịnh và bất tịnh, nó biểu lộ sai biệt tướng 
của hữu tình như sống và chết, thiện và ác. Chân như bảo trì vạn hữu, 
hay nói đúng hơn, tất cả vạn hữu đều ở trong Chân như. Nơi đây, giai 
đoạn thứ tư, Pháp giới Duyên khởi được nêu lên. Đó là lý tắc tự khởi 
và tự tạo của hữu tình và vũ trụ, hoặc giả chúng ta có thể gọi nó là 
duyên khởi nghiệp cảm chung của tất cà mọi loài. Nói hẹp thì vũ trụ 
sẽ là một sự biểu hiện của Chân như hay Như Lai Tạng. Nhưng nói 
rộng thì đó là duyên khởi của vũ trụ do chính vũ trụ, chứ không gì 
khác. 


1.204. Lý Thiền Tự Khơi Mở Y Như Đào Sâu Xuống Tảng Đá 
Của Tâm Thúc ! 

Khi Pháp Diễn rời khỏi Thái Bình, Thanh Viễn từ giả ngài, và trải 
qua mùa kiết hạ ở Tương Sơn, ở đây sư kết bạn thâm giao với Linh 
Nguyên Thiền Sư. Bấy giờ Thanh Viễn xin chỉ giáo rằng: “Gần đây, 
tôi có biết một vị tôn túc ở đô thành, những lời của ngài hình như hợp 
với tri thức của tôi rất nhiều.” Nhưng Linh Nguyên khuyên sư hãy đến 


1590 


với Pháp Diễn, ngài vốn là vị tôn sư bậc nhất trong thiên hạ, và nói 
thêm rằng những ai mà lời nói nghe ra như dễ hiểu, họ chỉ là ông thầy 
tri giải chớ không phải là những Thiền sư thật sự. Thanh Viễn theo lời 
khuyên của bạn, trở về với thầy cũ. Vào một đêm lạnh, sư ngồi một 
mình và cố khêu sáng đống tro trong lò lửa thử xem có còn lại một 
chút than đỏ nào không, sư thấy tận dưới đống tro có một cục than nhỏ 
xíu bằng hạt đậu. Sư tự nhủ rằng lý của Thiền cũng tự khơi mở y như 
đào sâu xuống tảng đá của tâm thức. Sư đặt quyển sử Thiển gọi là 
Truyền Đăng Lục trên bàn, mở mắt nhìn vào tiểu sử của Phá Táo Đọa, 
bỗng dưng tâm trí khai thông mà được chứng ngộ. 


1.205. Ma Cốc Trụ Trượng 
(Bảo Triệt Ma Cốc Cầm Gậy Nhiễu Giường) 

Theo thí dụ thứ 31 của Bích Nham Lục, Ma Cốc chống gậy đến 
Chương Kỉnh, đi nhiễu giường thiển ba vòng, dộng tích trượng một cái, 
đứng nghiễm nhiên. Chương Kỉnh nói: "Phải! Phải!" (Tuyết Đậu trước 
ngữ: "Lầm!"). Ma Cốc lại đến Nam Tuyển, đi nhiễu giường thiền ba 
vòng, dộng tích trượng một cái, đứng nghiễm nhiên. Nam Tuyển nói: 
"Chẳng phải! Chẳng phải!" (Tuyết Đậu trước ngữ: "Lầm!"). Ma Cốc 
nói: "Chương Kỉnh nói phải, tại sao Hòa Thượng nói chẳng phải?" Nam 
Tuyển nói: "Chương Kỉnh tức phải phải, ông chẳng phải, đây là bị 
phong lực chuyển, như vậy cuối cùng là hỏng hết." Theo Viên Ngộ 
trong Bích Nham Lục, cổ nhân đi hành cước trải khắp tùng lâm, hẳn 
đem việc nầy làm niệm, cần biện rõ các vị lão Hòa Thượng ngồi trên 
giường gỗ là đủ mắt sáng hay không đủ mắt sáng. Cổ nhân một lời nói 
khế hợp liền ở, một lời không khế hợp liền đi. Xem Ma Cốc đến 
Chương Kỉnh, đi nhiễu giường thiển ba vòng, dộng tích trượng một cái, 
đứng nghiễm nhiên. Chương Kỉnh nói: "Phải! Phải!" Đao sát nhân, 
kiếm sống người, phải là bổn phận của hàng tác gia. Tuyết Đậu nói: 
"Lầm! Rơi tại hai bên. Nếu ông đến hai bên hội là chẳng thấy ý Tuyết 
Đậu. Ma Cốc đứng nghiễm nhiên là vì việc gì? Tuyết Đậu tại sao lại 
nói: "Lầm"? Chỗ nào là chỗ lầm của Ma Cốc? Chương Kỉnh nói phải, 
chỗ nào là chỗ phải phải? Tuyết Đậu như ngồi đọc lời phán. Ma Cốc 
mang hai chữ "Phải! Phải!" đến yết kiến Nam Tuyền. Như trước cũng 
đi nhiễu giường thiển ba vòng, dộng tích trượng một cái, đứng nghiễm 
nhiên. Nam Tuyển nói: "Chẳng phải! Chẳng phải!" Đao sát nhân, kiếm 
sống người, phải là bổn phận của tông Sư. Tuyết Đậu nói lầm! Chương 


1591 


Kỉnh nói phải, phải. Nam Tuyển nói chẳng phải, chẳng phải, lại là 
đồng hay là khác? Phần sau nói phải chẳng phải, tại sao cũng lầm? 
Nếu nhằm dưới câu nói của Chương Kỉnh tiến được, tự cứu cũng chưa 
xong. Nếu nhằm dưới câu nói của Nam Tuyển tiến được, đáng cùng 
Phật Tổ làm thầy. Tuy nhiên, hàng Thiển Tăng phải tự nhận ra mới 
được, chớ nên nhằm miệng người biện biệt. Ma Cốc hỏi một loại, tại 
sao người nói phải, người nói chẳng phải? Nếu là người thông phương 
tác gia được đại giải thoát, ắt phải riêng có sanh nhai. Nếu là kẻ cơ 
cảnh chưa quên, chắc chắn phải mắc kẹt ở hai đầu nầy. Nếu cần biện 
rành cổ kim, ngôi cắt đầu lưỡi người trong thiên hạ, phải rõ hai cái lầm 
nầy mới được. Đến đoạn sau, Tuyết Đậu tụng cũng chỉ tụng hai cái 
lầm nầy. Tuyết Đậu cần nêu lên chỗ sống linh động, cho nên nói như 
thế. Nếu là kẻ trong da có máu, tự nhiên chẳng nhằm trong ngôn cú 
khởi giải hội, chẳng nhằm trên cọc cột lừa khởi đạo lý. Có người nói: 
"Tuyết Đậu thay Ma Cốc hạ hai chữ lầm." Như thế có gì giao thiệp. 
Đâu chẳng biết người xưa trước ngữ là khóa chặt cửa trọng yếu, bên 
nầy cũng phải, bên kia cũng phải, cứu cánh chẳng ở hai bên. Tạng Chủ 
Khánh nói: "Chống tích trượng, nhiễu giường thiển, phải cùng chẳng 
phải đều lâm, kỳ thật cũng chẳng tại đây." Ông đâu chẳng thấy Vĩnh 
Gia đến Tào Khê yết kiến Lục Tổ, đi nhiễu giường thiền ba vòng, 
dộng tích trượng một cái, đứng nghiễm nhiên. Lục Tổ quở: "Phàm 
người Sa Môn phải đủ ba ngàn oai nghi tám muôn tế hạnh, Đại Đức từ 
phương nào đến mà sanh đại ngã mạn?" Tại sao Lục Tổ lại nói kia 
sanh đại ngã mạn? Cái nầy chẳng nói phải, cũng chẳng nói không 
phải; phải cùng không phải đều là cọc cột lừa. Chỉ có Tuyết Đậu hạ 
hai chữ lầm, còn gần được đôi chút. Ma Cốc nói: "Chương Kỉnh nói 
phải, tại sao Hòa Thượng nói chẳng phải?" Lão nầy chẳng tiếc lông 
mày, ló đuôi chẳng ít. Nam Tuyển nói: "Chương Kỉnh thì phải phải, 
ông chẳng phải." Nam Tuyển đáng gọi thấy thỏ thả chim ưng. Tạng 
Chủ Khánh nói: "Nam Tuyển khóa kín quá mức. Chẳng phải thế thôi, 
lại cho kia vượt qua nói 'Đây là bị phong lực chuyển, cuối cùng thì hư 
mất hết." Kinh Viên Giác nói: "Thân ta đây do tứ đại hòa hợp, nên nói 
tóc, lông, móng, răng, da thịt, gân xương, tủy não, bụi nhơ đều thuộc 
về đất; nước miếng máu mủ đều thuộc về nước; hơi ấm thuộc lửa; 
động chuyển thuộc gió. Tứ đại mỗi cái rời ra, thân vọng nầy ở chỗ 
nào?" Ma Cốc cầm tích trượng đi nhiễu giường thiển đã bị phong lực 
chuyển trọn thành bại hoại. Hãy nói cứu cánh phát minh việc tâm tông 


1592 


tại chỗ nào? Đến trong ấy phải là kẻ sắt thép đúc thành mới được. Đâu 
chẳng thấy tú tài Trương Chuyết tham vấn Thiển sư Trí Tạng ở Tây 
Đường, hỏi: "Sơn hà đại địa là có hay không? Chư Phật ba đời là có 
hay không?" Trí Tạng đáp: "Có." Trương Chuyết nói: "Lâm!" Trí Tạng 
hỏi: "Ông từng tham kiến vị nào đến?" Trương Chuyết nói: "Tham kiến 
Hòa Thượng Cảnh Sơn đến. Tôi có hỏi lời gì, Cảnh Sơn đều nói 
không." Trí Tạng bảo: "Ông có quyến thuộc gì?" Trương Chuyết đáp: 
"Có một hòn núi, hai cô vợ ngu ngốc." Trí Tạng lại hỏi: "Cảnh Sơn có 
quyến thuộc gì?" Trương Chuyết đáp: "Hòa Thượng Cảnh Sơn là cổ 
Phật, chớ phỉ báng ngài." Trí Tạng bảo: "Đợi khi ông giống Cảnh Sơn 
sẽ nói tất cả không." Trương Chuyết cúi đầu lặng thinh. Phàm là bậc 
tông sư tác gia cần vì người mở niêm cởi trói, nhổ đỉnh tháo chốt, 
không thể chỉ giữ một bên, đẩy bên trái liền xoay bên phải, đẩy bên 
phải liên xoay bên trái. Xem Ngưỡng Sơn đến chỗ Trung Ấp tạ lễ thọ 
giới. Trung Ấp thấy đến, ở trên giường thiền vỗ tay nói: "Hòa Thượng! 
Ngưỡng Sơn liền sang đứng bên Đông, lại sang đứng bên Tây, lại sang 
đứng ở giữa, sau khi tạ giới xong, lại lùi ra đứng phía sau." Trung Ấp 
hỏi: "Chỗ nào được tam muội nầy?" Ngưỡng Sơn thưa: "Ở trên cái ấn 
Tào Khê gỡ được đem đến." Trung Ấp hỏi: "Ông nói Tào Khê dùng 
tam muội nầy tiếp người nào?" Ngưỡng Sơn thưa: "Tiếp Nhất Túc 
Giác." Ngưỡng Sơn lại hỏi Trung Ấp: "Hòa Thượng ở chỗ nào được 
tam muội nầy?" Trung Ấp nói: "Ta ở chỗ Mã Tổ được tam muội nầy." 
Nói thoại như vậy há chẳng phải là kẻ cử một rõ ba, thấy gốc biết 
ngọn. Long Nha dạy chúng nói: "Phàm người tham học phải thấu qua 
Phật Tổ mới được." Hòa Thượng Tân Phong nói: "Thấy ngôn giáo của 
Phật Tổ như sanh oan gia, mới có phần tham học. Nếu thấu chẳng được 
bị Phật Tổ lừa." Có vị Tăng ra hỏi: "Tổ Phật lại có tâm lừa người hay 
sao?" Long Nha đáp: "Ngươi nói sông hỗ có tâm ngại người chăng?" 
Long Nha nói tiếp: "Sông hồ tuy không có tâm ngại người, chính vì 
thời nhân qua chẳng được, cho nên sông hồ trở thành ngại người. Phật 
Tổ tuy không có tâm lừa người, chính vì thời nhân thấu chẳng được, Tổ 
Phật trở thành lừa người, cũng chẳng được nói Tổ Phật không lừa 
người. Nếu thấu qua được Tổ Phật, phải là thể nhận được ý Tổ Phật, 
mới cùng hàng cổ nhân hướng thượng đồng. Như chưa thấu được, dù 
học Phật Tổ đến muôn kiếp, cũng không có ngày đạt được." Vị Tăng 
hỏi: "Làm sao khỏi bị Phật Tổ lừa?" Long Nha đáp: "Phải tự ngộ đi! 
Đến trong đây phải như thế mới được. Vì sao? Vì người phải vì cho tột, 


1593 


giết người phải thấy máu. Nam Tuyển, Tuyết Đậu là loại người nầy 
mới dám niêm lộng." 


1.206. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa 

Đại tuệ đáo bỉ ngạn hay trí tuệ lớn đưa chúng sanh sang bờ giác 
ngộ bên kia. Theo kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm thứ nhì, ngày nọ, Huệ 
Năng đăng tòa bảo đại chúng rằng: “Tất cả nên tịnh tâm niệm Ma Ha 
Bát Nhã Ba La Mật Đa.” Ngài lại bảo: “Nầy thiện tri thức, trí Bát Nhã 
Bồ Đề, người đời vốn tự có, chỉ nhân vì tâm mê không thể tự ngộ, phải 
nhờ đến đại thiện tri thức chỉ đường mới thấy được tánh. Phải biết 
người ngu người trí, Phật tánh vốn không khác, chỉ duyên mê ngộ 
không đồng, do đó nên có ngu trí. Nay tôi vì nói pháp Ma Ha Bát Nhã 
Ba La Mật, khiến cho các ông, mỗi người được trí tuệ, nên chí tâm 
lắng nghe, tôi vì các ông mà nói. Này thiện tri thức, có người trọn ngày 
miệng tụng Bát Nhã nhưng không biết tự tánh Bát Nhã, ví như nói ăn 
mà không no, miệng chỉ nói không, muôn kiếp chẳng được thấy tánh, 
trọn không có ích gì. Này thiện tri thức, “Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật 
là tiếng Phạn, dịch là đại trí tuệ đến bờ kia, nó phải là hành nơi tâm, 
không phải tụng ở miệng. Miệng tụng mà tâm chẳng hành như huyễn 
như hóa, như sương, như điển. Miệng niệm mà tâm hành ắt tâm và 
miệng hợp nhau, bản tánh là Phật, ha tánh không riêng có Phật. Sao 
gọi là Ma Ha? Ma Ha là lớn, tâm lượng rộng lớn ví như hư không, 
không có bờ mé, cũng không có vuông tròn, lớn nhỏ, cũng không phải 
xanh, vàng, đỏ, trắng, cũng không có trên dưới, dài ngắn, cũng không 
sân, không hỷ, không phải, không quấy, không thiện không ác, không 
có đầu, không có đuôi, cõi nước chư Phật, trọn đồng với hư không, 
diệu tánh của người đời vốn không, không có một pháp có thể được, tự 
tánh chơn không cũng lại như thế. Này thiện tri thức, chớ nghe tôi nói 
'không' liền chấp không, thứ nhất là không nên chấp “không, nếu để 
tâm “không” mà ngồi tịnh tọa, đó tức là chấp “vô ký không.' Này thiện 
tri thức, thế giới hư không hay bao hàm vạn vật sắc tượng, mặt trời, 
mặt trăng, sao, núi, sông, đất liền, khe suối, cỏ cây, rừng rậm, người 
lành người dữ, pháp lành pháp dữ, thiên đường địa ngục, tất cả biển 
lớn, các núi Tu Di, thảy ở trong hư không. Tánh của người đời lại cũng 
như thế. Này thiện tri thức, tự tánh hay bao hàm muôn pháp ấy là đại. 
Muôn pháp ở trong tự tánh của mọi người, nếu thấy tất cả người ác 
cùng với lành, trọn đều không có chấp, không có bỏ, cũng không 


1594 


nhiễm trước, tâm cũng như hư không, gọi đó là đại, nên gọi là Ma Ha. 
Này thiện tri thức, người mê miệng nói, người trí tâm hành. Lại có 
người mê, để tâm rỗng không, ngồi tịnh tọa, trăm việc không cho nghĩ 
tự gọi là đại, bọn người nầy không nên cùng họ nói chuyện, vì họ là tà 
kiến. Này thiện tri thức, tâm lượng rộng lớn khắp giáp cả pháp giới, 
dụng tức rõ ràng phân minh, ứng dụng liên biết tất cả, tất cả tức một, 
một tức tất cả, đi lại tự do, tâm thể không bị ngăn ngại tức là Bát Nhã. 
Này thiện tri thức, tất cả trí Bát Nhã đều từ tự tánh sanh, chẳng từ bên 
ngoài vào, chớ lầm dụng ý nên gọi là chơn chánh tự dụng. Một chơn 
thì tất cả chơn, tâm lượng rộng lớn không đi theo con đường nhỏ, 
miệng chớ trọn ngày nói không mà trong tâm chẳng tu hạnh nây, giống 
như người phàm tự xưng là quốc vương trọn không thể được, không 
phải là đệ tử của ta. Này thiện tri thức, sao gọi là Bát Nhã? Bát Nhã 
nghĩa là “trí tuệ. Tất cả chỗ, tất cả thời, mỗi niệm không ngu, thường 
hành trí huệ tức là Bát Nhã hạnh. Một niệm ngu khởi lên, tức là Bát 
Nhã bặt. Một niệm trí khởi lên, tức là Bát Nhã sanh. Người đời ngu mê 
không thấy Bát Nhã, miệng nói Bát Nhã mà trong tâm thường ngu, 
thường tự nói ta tu Bát Nhã, niệm niệm nói không nhưng không biết 
được chơn không. Bát Nhã không có hình tướng, tâm trí tuệ ấy vậy. 
Nếu khởi hiểu như thế tức gọi là Bát Nhã trí. Sao gọi là Ba La Mật? 
Đây là tiếng Phạn, có nghĩa là “đến bờ kia,` giải nghĩa là “ha sanh 
diệt. Chấp cảnh thì sanh diệt khởi như nước có sóng mỗi, tức là bờ 
bên nây, la cảnh thì không sanh diệt như nước thường thông lưu, ấy 
gọi là bờ kia, nên gọi là Ba La Mật. Này thiện tri thức, người mê 
miệng tụng, chính khi đang tụng mà có vọng, có quấy; niệm niệm nếu 
hành Bát Nhã, ấy gọi là chơn tánh. Người ngộ được pháp nầy, ấy là 
pháp Bát Nhã, người tu hạnh nầy, ấy là hạnh Bát Nhã. Không tu tức là 
phàm, một niệm tu hành, tự thân đồng với Phật. Này thiện tri thức, 
phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Đề. Niệm trước mê tức phàm 
phu, niệm sau ngộ tức Phật; niệm trước chấp cảnh tức phiển não, niệm 
sau la cảnh tức Bồ Đề. Này thiện tri thức, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật 
tối tôn, tối thượng, tối đệ nhất, không trụ, không qua cũng không lại, 
chư Phật ba đời thảy đều từ trong đó mà ra. Phải dùng đại trí huệ này 
đập phá ngũ uẩn, phiển não, trần lao, tu hành như đây quyết định 
thành Phật đạo, biến tam độc thành giới định huệ. Này thiện tri thức, 
pháp môn của tôi đây từ một Bát Nhã phát sanh ra tám muôn bốn ngàn 
trí tuệ. Vì cớ sao? Vì người đời có tám muôn bốn ngàn trần lao, nếu 


1595 


không có trần lao thì trí huệ thường hiện, chẳng lìa tự tánh. Người ngộ 
pháp nầy tức là vô niệm, vô ức, vô trước, chẳng khởi cuống vọng, dùng 
tánh chơn như của mình, lấy trí huệ quán chiếu, đối với tất cả pháp 
không thủ không xả, tức là thấy tánh thành Phật đạo. Này thiện tri 
thức, nếu muốn vào pháp giới thậm thâm và Bát Nhã Tam Muội thì 
phải tu Bát Nhã hạnh, phải trì tụng Kinh Kim Cang Bát Nhã, tức được 
thấy tánh. Nên biết kinh nầy công đức vô lượng vô biên, trong kinh đã 
khen ngợi rõ ràng, không thể nói đầy đủ được. Pháp môn nầy là tối 
thượng thừa, vì những người đại trí mà nói, vì những người thượng căn 
mà nói. Những người tiểu căn tiểu trí nghe pháp nầy, tâm sanh ra 
không tin. Vì cớ sao? Ví như có một trận mưa lớn, cả cõi nước, thành 
ấp, chợ búa đều bị trôi giạt cũng như trôi giạt những lá táo. Nếu trận 
mưa lớn đó mưa nơi biển cả thì không tăng không giảm. Như người đại 
thừa, hoặc người tối thượng thừa nghe Kinh Kim Cang thì khai ngộ, thế 
nên biết bản tánh họ tự có trí Bát Nhã, tự dùng trí huệ thường quán 
chiếu, nên không nhờ văn tự, thí dụ như nước mưa không phải từ trời 
mà có, nguyên là từ rồng mà dấy lên, khiến cho tất cả chúng sanh, tất 
cả cỏ cây, hữu tình vô tình thảy đều được đượm nhuần. Trăm sông các 
dòng đều chảy vào biển cả, hợp thành một thể, trí huệ Bát Nhã nơi 
bản tánh chúng sanh lại cũng như thế. Này thiện tri thức, người tiểu 
căn nghe pháp môn đốn giáo nầy ví như là cỏ cây, cội gốc của nó vốn 
nhỏ, nếu bị mưa to thì đều ngã nghiêng không thể nào tăng trưởng 
được, người tiểu căn lại cũng như vậy, vốn không có trí huệ Bát Nhã 
cùng với người đại trí không sai biệt, nhơn sao nghe pháp họ không thể 
khai ngộ? Vì do tà kiến chướng nặng, cội gốc phiền não sâu, ví như 
đám mây lớn che kín mặt trời, nếu không có gió thổi mạnh thì ánh 
sáng mặt trời không hiện. Trí Bát Nhã cũng không có lớn nhỏ, vì tất cả 
chúng sanh tự tâm mê ngộ không đồng, tâm thể bên ngoài thấy có tu 
hành tìm Phật, chưa ngộ được tự tánh tức là tiểu căn. Nếu khai ngộ đốn 
giáo không thể tu ở bên ngoài, chỉ nơi tâm mình thường khởi chánh 
kiến, phiển não trần lao thường không bị nhiễm tức là thấy tánh. Này 
thiện tri thức, trong ngoài không trụ, đi lại tự do, hay trừ tâm chấp, 
thông đạt không ngại, hay tu hạnh nầy cùng kinh Bát Nhã vốn không 
sai biệt. Nầy thiện tri thức, tất cả kinh điển và các văn tự, đại thừa, 
tiểu thừa, 12 bộ kinh đều nhơn người mà an trí, nhơn tánh trí tuệ mới 
hay dựng lập. Nếu không có người đời thì tất cả muôn pháp vốn tự 
chẳng có, thế nên biết muôn pháp vốn tự nhơn nơi người mà dựng lập, 


1596 


tất cả kinh điển nhơn người mà nói có, nhơn vì trong người kia có ngu 
và có trí, người ngu là tiểu nhơn, người trí là đại nhơn, người ngu hỏi 
nơi người trí, người trí vì người ngu mà nói pháp, người ngu bỗng nhiên 
ngộ hiểu, tâm được khai tức cùng với người trí không sai khác.” 


1.207. Ma Ha Chỉ Quán 

Chỉ Quán Huyền Văn hay Chỉ Quán Luận, bộ sách căn bản của 
tông Thiên Thai dạy về cách an dưỡng thân để tâm được trong sáng. 
Cũng được gọi là viên đốn chỉ quán, nghĩa là nhờ vào sự tập trung tinh 
thần mà ngưng bặt vọng niệm và đạt được chân trí tức thì (đây là 
phương pháp của tông Thiên Thai trong Kinh Pháp Hoa). Đây là một 
trong ba bộ sách lớn của Thiên Thai do đại sư Thiên Thai thuyết giảng 
và được đệ tử của ngài là Chương An ghi chép lại thành bộ. 


1.208. Ma Tam Cân 

Theo thí dụ thứ 18 của Vô Môn Quan và thí dụ thứ 12 của Bích 
Nham Lục, ngày nọ, có một ông Tăng đến hỏi Động Sơn: "Phật là gì?" 
Động Sơn đáp: "Ba cân mè." Qua thí dụ nầy chúng ta nhớ lại chuyện 
có một vị Tăng hỏi Huệ Trung Quốc Sư, “Thế nào là tâm của chư 
Phật?' Quốc Sư trả lời, “Một miếng ngói tường.” Nghĩ rằng miếng ngói 
tường là một vật vô tình vị Tăng hỏi tiếp, 'Như vậy nó có thể thuyết 
pháp không? Quốc Sư đáp, “Miếng ngói ấy thuyết pháp một cách rõ 
ràng không vấp váp.` VỊ Tăng hỏi, “Tại sao con lại không nghe được?” 
Quốc sư bảo, “Tự ngươi không nghe được, nhưng không có nghĩa là 
người khác không nghe được.` Vị Tăng lại hỏi, “Như vậy ai nghe 
được?” Quốc Sư đáp, 'Các bậc Thánh nhân nghe được.” Vị Tăng lại 
nói, “Vậy Thầy có nghe được không?' Quốc Sư đáp, “Ta không nghe 
được. Nếu ta nghe được thì ta đã đồng là Thánh rồi còn gì! Lầm gì 
ngươi có thể nghe ta thuyết pháp." Vị Tăng hỏi, 'Như vậy tất cả chúng 
sanh không thể hiểu được những lời thuyết nầy." Quốc Sư nói, “Ta vì 
phàm phu mà thuyết pháp, chớ không vì Thánh mà thuyết.` Vị Tăng 
nói, “Như vậy sau khi nghe được rồi thì sao?' Quốc Sư đáp, “Sau khi 
chúng sanh đã nghe hiểu rồi thì họ đâu còn là phàm phu nữa.` Theo 
Vô Môn Huệ Khai trong Vô Môn Quan, lão Động Sơn tham được đôi 
chút Thiển sò trai, mở miệng là để lộ cả gan ruột. Tuy như vậy, thử hỏi 
thấy Động Sơn ở đâu? Hành giả tu thiển nên luôn nhớ rằng nếu dưới 
câu nói của Động Sơn hiểu như thế, tham vấn đến Phật Di Lặc ra đời 


1597 


cũng chưa mộng thấy, vì ngôn ngữ chỉ là món đồ chở đạo. Nếu chẳng 
biết ý của cổ nhân, chỉ chăm vào trong câu tìm cầu có gì chân thật. Cổ 
nhân nói: "Đạo vốn không lời, nhơn lời hiểu đạo, thấy đạo phải quên 
lời." 


1.209. Mà Vật Gì Đến? 

Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, chương bẩy, và Cảnh Đức Truyền Đăng 
Lục, quyển V, Sư đến Tào Khê tham vấn Lục Tổ Huệ Năng. Tổ hỏi: 
“Ở đâu đến?” Sư thưa: “Ở Tung Sơn đến.” Tổ hỏi: “Mà vật gì đến?” 
Nam Nhạc không trả lời được, và phải mất đến tám năm Sư mới giải 
quyết xong vấn để này, và khi mà Sư đã giải quyết xong, Sư bạch với 
Lục Tổ: “Nói in tuông một vật tức không trúng!” 


1.210. Mã Đại Sư Có Giống Cái Đống Củi Này Không? 

Thiển Sư Thạch Đầu (700-790) hỏi vị Tăng mới đến: "Từ đâu 
đến?" Vị Tăng thưa: "Từ Giang Tây đến." Thạch Đầu hỏi: "Thấy Mã 
Đại Sư chăng?" Vị Tăng đáp: "Dạ thấy." Thạch Đầu bèn chỉ đống củi 
và bảo: "Mã Đại Sư có giống cái đống này không?" Vị Tăng không 
đáp được, trở về thuật lại cho Mã Tổ. Mã Tổ hỏi: "Ông thấy đống củi 
ấy bao lớn?" Vị Tăng nói: "Đống củi lớn hết kể." Mã Tổ nói: "Ông 
mạnh thiệt!" Vị Tăng hỏi: "Sao thầy nói vậy?" Mã Tổ đáp: "Ông mang 
một đống bây lớn đó từ núi Nam Nhạc tới chỗ Thạch Đầu. Có phải là 
cần nhiều sức mạnh lắm không?" 


1.211. Mạ Tăng 

Một hôm, Thiển sư Quan Sơn nhìn thấy một vị Tăng đang đi đến, 
Sư liền mắng vị Tăng. Vị Tăng nói: “Tôi từ xa đến đây gặp ngài về 
Đại Sư sanh tử. Tại sao ngài lại mắng tôi?” Thiển sư Quan Sơn trả lời: 
“Ở chỗ của lão Tăng không có sanh tử!” Nói xong, Sư bèn đánh và 
đuổi vị Tăng đi. 


1.212. Mạc Gia Kiếm 

Tên của một thanh kiếm nổi tiếng thời cổ đại bên Trung Hoa. 
Thiển tông dùng từ nầy để chỉ trí huệ sẵn có của mỗi người hay tri 
kiến Bát Nhã. Theo Bích Nham Lục, tắc 9, gương sáng hiện trên đài, 
đẹp xấu tự phân, kiếm Mạt Gia trong tay, sống chết tùy thời. Hồ đi 


1598 


Hán lại, Hồ lại Hán đi, trong chết được sống, trong sống được chết. 
Nhưng đến trong ấy để làm gì? Nếu không có con mắt thấu qua làm 
chỗ chuyển thân, đến trong ấy hẳn là không làm gì được. Nhưng thế 
nào là con mắt thấu qua làm chỗ chuyển thân? Một ông Tăng hỏi 
Thiển Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897): "Thế nào là Triệu Châu?" 
Triệu Châu đáp: "Cửa Đông, cửa Tây, cửa Nam, cửa Bắc." Theo Viên 
Ngộ trong Bích Nham Lục, phàm kẻ tham thiển hỏi đạo xét rõ chính 
mình, tối ky giản trạch ngôn cú. Thật vậy, hành giả tu thiển phải thấy 
cho thật rõ rằng sự nhấn mạnh chính trong nhà Thiền là không dựa vào 
văn tự. Theo lời Phật dạy trong Kinh Lăng Già, nhà Thiển dựa vào 
thực tập hơn là văn tự sách vở. Người thực tập thiển thường khuyên 
“bất lập văn tự.” Đây không nhất thiết là để phủ nhận khả năng diễn 
đạt của văn tự mà chỉ để tránh sự nguy hiểm của sự mắc kẹt vào ngôn 
ngữ mà thôi. Người ta khuyên chúng ta nên dùng văn tự một cách khéo 
léo vì lợi ích của người nghe. 


1.213. Mạc Vọng Tưởng (Đừng Có Vọng Tưởng) 

Trong Thiển, thuật ngữ này ám chỉ hành giả tu Thiền không bao 
giờ để cho vọng tưởng làm bận tâm mình. Đây là lời khuyên nghiêm 
khắc giúp ngăn chặn sự chấp trước của ý thứ phân biệt. Vô Nghiệp 
Phần Châu là tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào cuối thế kỷ thứ 
VIII. Ông là một nhà sư có thân hình tráng kiện. Bất cứ khi nào ông 
được người ta hỏi, ông sẽ nói: “Hãy buông bỏ vọng tưởng đi!” Theo 
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một hôm, khi đang làm việc 
ngoài đồng, một vị Tăng cuốc chặt nhằm một con trùn đứt làm đôi, đến 
hỏi Hòa Thượng Trường Sa Cảnh Sầm: "Con trùn bị đứt làm hai khúc, 
đầu nào cũng động, vậy tánh Phật nằm ở đầu nào?" Sư nói: "Đừng 
nghĩ nhắm! Động với chẳng động là cảnh giới nào?" Vị Tăng nài nỉ. Sư 
nói: "Đại đức há chẳng thấy kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rằng mười 
phương là hư không bất động, chỉ là lục đại dấy lên, còn bổn tánh vốn 
viên dung, vốn là Như Lai Tạng, vốn không sanh không diệt vậy." 


1.214. Mai Trắng Một, Hai, Ba, Ngàn, Vạn Đóa! 

Tần Huệ Ngọc là tên của một vị Thiền Tăng tông Tào Động Nhật 
Bản vào thế kỷ thứ XX. Sư là một trong những trụ trì nổi tiếng của 
Vĩnh Bình Tự vào thế kỷ thứ hai mươi. Sau đây là một trong những bào 
thơ nổi bật của Sư về hoa mai: 


1599 


"Mai trắng, một đóa, 
Hai đóa, ba đóa, 
Ngàn đóa, vạn đóa." 

Theo Thiển sư Taizan Maezumi trong quyển "Chỉ Quán Đả Tọa", 
hoa mai có năm cánh, có người nói nó tượng trưng cho năm tông phái 
Thiển ở Trung Hoa. Năm tông nầy gồm Vân Môn, Pháp Nhãn, Tào 
Động, Quy Ngưỡng, và Lâm Tế. Nhưng theo nhiều người, nếu so sánh 
năm tông phái Thiển này với hoa sinh mệnh đã nở rộ hoàn toàn thì 
thực sự rất nhỏ bé. 


1.215. Mai Tử Thục Dã 

Câu chuyện một công án nói về cơ duyên vấn đáp về việc Thiền 
sư Mã Tổ khai ngộ cho Đại Mai. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, 
quyển VII, khi Mã Tổ nghe Đại Mai ở núi bèn sai một vị Tăng đến 
thăm dò. Tăng đến hỏi sư: “Hòa Thượng gặp Mã Tổ đã được cái gì, về 
ở núi nầy?” Sư đáp: “Mã Tổ nói với tôi “Tức tâm là Phật,` tôi bèn đến 
ở núi nây.” Vị Tăng bèn nói: “Gần đây giáo pháp Mã Tổ đã thay đổi.” 
Đại Mai hỏi: “Đổi ra làm sao?” Vị Tăng đáp: “Phi tâm phi Phật.” Đại 
Mai nói: “Ông già mê hoặc người chưa có ngày xong, mặc ông “Phi 
tâm phi Phật,` tôi chỉ biết “Tức tâm tức Phật.'” Vị Tăng trở về thưa với 
Mã Tổ những lời sư nói. Mã Tổ nói với đại chúng: “Đại chúng! Trái 
Mai đã chín.” Từ đây nhiều vị thiển khách tìm đến tham vấn sư. 


1.216. Mãi Mãi Là Ruộng Phước Cho Hàng Trời Và Người 
Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, chương bảy, một hôm Lục Tổ Huệ 
Năng muốn giặt lá y đã được truyền trao, nhưng không có suối tốt để 
giặt, nhơn Ngài đến sau chùa khoảng năm dặm, thấy trên núi cây cối 
um tùm, khí tốt xoay quanh, Ngài liền cắm cây tích trượng sâu xuống 
đất, nước liền phún lên theo tay Ngài, chứa lại thành cái ao, Ngài liền 
quỳ gối giặt y trên đá. Chợt có một vị Tăng đến lễ bái, thưa rằng: 
“Phương Biện là người Tây Thục, vừa rồi ở nước Nam Thiên Trúc, 
thấy Ngài Đạt Ma Đại Sư dạy Phương Biện phải chóng đến nước 
Đường là nơi tôi truyễền chánh pháp nhãn tạng của Tổ Ca Diếp và y 
Tăng Già Lê, thấy truyền đến đời thứ sáu nơi Thiểu Châu ở Tào Khê, 
ông nên đến đó chiêm lễ, Phương Biện từ xa đến, cúi mong được thấy 
y bát đã được truyền.” Tổ bèn đưa ra cho ông xem, liễn hỏi: “Thượng 
nhơn làm nghề gì?” Phương Biện đáp: “Chuyên nghề đắp tượng.” Tổ 


1600 


nghiêm sắc mặt lại bảo: “Ông thử đắp xem.” Phương Biện mờ mịt 
không biết. Qua mấy ngày ông đắp được tượng Tổ, cao bảy tất, rất đẹp 
đẽ. Tổ cười bảo: “Ông chỉ giỏi tánh đắp mà chẳng giỏi tánh Phật. Tổ 
đưa tay xoa đâu Phương Biện nói rằng: “Ông hằng vì người, Trời làm 
phước điển.” Tổ liền lấy y đền công, Phương Biện lấy y chia làm ba 
phần, một phần đắp vào tượng, một phần thì ông lưu lại, còn một phần 
thì gói chôn xuống đất, thể rằng: “Sau nầy người nào đào được y nầy 
là tôi tái sanh để trụ trì nơi đây dựng lập lại chùa chiển.” Đến đời 
Tống, niên hiệu Gia Hựu năm thứ tám, có vị Tăng tên là Duy Tiên, khi 
sửa chùa, đào đất được y như còn mới, còn tượng của Phương Biện đắp 
thì để ở chùa Cao Tuyển, cúng kính cầu nguyện đều được như ý. 


1.217. Mãn Nguyện! 

Thiền sư Kansan xuất gia từ năm lên chín tuổi, Kansan rất sáng dạ 
và ham học, ông chuyên cần nghiên cứu cả Phật pháp lẫn Nho học. 
Lúc đầu Kansan dành trọn thì giờ nghiên cứu và thực hành Mật giáo ở 
miền Tây nước Nhật. Sau đó ông chuyển đến kinh đô Edo, nơi ông đã 
nghiên cứu Đại Tạng Kinh. Sau gần hai thập niên tu học, cuối cùng 
Kansan gặp được một thiển sư. Vốn đã làu thông Phật pháp, Kansan 
nhanh chóng nắm bắt lý thiển sau hai năm quyết liệt công phu tu tập. 
Về sau ông được bổ nhiệm về làm trụ trì ở một ngôi tự viện trong miền 
Nam nước Nhật. Khi đến nơi, sư mới biết rằng tự viện ấy nằm trong 
vùng mà tệ nạn rượu chè say sưa đã trở thành thói quen đến độ khách 
hành hương khi đến chùa cũng được tiếp đãi bằng rượu, như là họ đến 
một tửu quán vậy. Ngày đầu tiên chính thức nhận chức trụ trì, sư đã 
cho đập nát hết tất cả các vật dụng chứa rượu, kể cả các loại bình, tách 
và bàn ghế được dùng để phục vụ rượu cho khách. Sau đó thì khách 
đến chùa chỉ được tiếp đãi bằng một tách trà mà thôi. Ba năm sau sư 
lặng lẽ từ nhiệm và biến mất vào núi để ẩn cư, sư treo trước liều của 
mình một tấm bảng, trên đó chỉ có hai chữ "Mãn Nguyện." 


1.218. Manh Manh Tương Dẫn 

Người mù dẫn đường cho kẻ đui. Trong thiền, từ nầy có nghĩa là 
những người chưa thấu rõ thiển pháp mà lại đi dạy đạo, hậu quả sẽ cực 
kỳ tai hại cho mọi người. Theo Lâm Tế Ngữ Lục, một hôm, thiển sư 
Lâm Tế thượng đường dạy chúng: "Chư Đại đức, hãy biết tiếc cái thời 
gian. Đừng như những người mù sờ voi, hay đui tu mù luyện. Đừng có 


1601 


làm thói lần mò lê lết mà học Thiền học Đạo, tìm chữ tìm câu, cầu 
Phật, cầu Tổ, cầu thiện tri thức. Chỉ có một thứ cha mẹ, ngoài thứ này 
ra các ngài tìm cầu cái gì nữa? Các ngài hãy tự mình soi rọi lại chính 
mình. Đức Phật có nói cho chúng ta một câu chuyện về Diễn Nhã nghĩ 
rằng mình mất đầu, chạy cùng nơi khắp chốn tìm kiếm; nhưng khi biết 
ra đầu mình chưa hề mất, thành ra một người an bình vô sự. Chư Đại 
đức, hãy là chính mình, chứ đừng bắt chước trò hể. Có một bọn trọc 
điên khùng, chẳng biết tốt xấu gì hết, nhìn đâu cũng thấy toàn là quỷ, 
là thần, chỉ cái này trỏ cái kia. Cầu trời tốt trời mưa. Cái bọn đó, chắc 
chắn có ngày mang nợ đến trước mặt Diêm Vương, nuốt hòn sắt nóng 
đỏ mà đền trả. Con trái con gái những gia đình đàng hoàng bị một bọn 
chồn hoang yêu quái ám làm bại hoại mất tinh khí. Thật là lũ mù khốn 
khổ! Có ngày chúng phải đến trả đủ hết tiền cơm gạo của đàn na tín 
thí!" 


1.219. Manh Qui Xuyên Thạch Bích, Bì Miết Thướng Cao Sơn 

Vị Tăng lại hỏi Thiền Sư Viên Chiếu (999-1090): “Thiếu Thất, Ma 
Kiệt rất huyền diệu, đến nay ai kẻ đáng đứng đầu (Thiếu Thất, Ma 
Kiệt huyền tự cổ, Vu kim thùy kế tương vi chủ).” Sư đáp: “Sáng tối 
tượng trời do quạ thỏ, lõm lỗi hình đất nọ núi sông (U minh kiển tượng 
nhân ô thố, khuất khúc khôn duy vị Nhạc Hoài).” Vị Tăng lại hỏi: 
“Thế nào là Đại Đạo và con đường dẫn thẳng đến nguồn gốc của Đạo 
(Như hà thị đại đạo căn nguyên nhất lộ hành)?” Sư đáp: “Gió dữ bờ 
cao hay cổ cứng, nước nhà trị loạn biết trung lương (Cao ngạn tật 
phong tri kính thảo, bang gia bản đãng thức trung lương).” VỊ Tăng lại 
hỏi: “Hết thấy chúng sanh từ đâu tới, sau khi chết đi về đâu?” Sư đáp: 
“Rùa mù chui vách núi, trạch què trèo núi cao (Manh qui xuyên thạch 
bích, bì miết thướng cao sơn).” 


1.220. Mạt Hậu Bình Tụng 

Liên hệ đến công án “Đức Sơn Thác Bát”, Thiền sư Nham Đầu đã 
bình luận: “Nếu mấy ông muốn biết lời sau cùng, chỉ là đây! chỉ là 
đây!” Về sau này Thiển sư Vân Môn Huệ Khai đã bình luận về công 
án “Đức Sơn Thác Bát” như sau: Nói về lời sau cùng, cả Nham Đầu và 
Đức Sơn đều chưa từng mơ tới nó. Nếu mấy ông nhìn cho kỹ, nó giống 
như một trò chơi của con bù nhìn. Nói rồi Vô Môn làm một bài kệ: 

“Nếu mấy ông biết lời đầu, 


1602 


Mấy ông biết luôn lời cuối. 
Nhưng, đầu cuối không giống nhau!” 


1.221. Mặc Áo Ăn Cơm! 

Một hôm, có một vị Tăng đến hỏi Thiền sư Mục Châu: “Suốt ngày 
mặc áo ăn cơm, làm sao chúng ta có thể thoát khỏi mặc áo ăn cơm?” 
Mục Châu đáp: “Mặc áo, ăn cơm.” VỊ Tăng nói: “Con không hội.” 
Mục Châu nói: “Không hội thì mặc áo vào và ăn cơm đi!” Thiển sư 
Mục Châu muốn để nghị gì với hành giả tu Thiển? Ngài muốn nói: 
“Giải thoát phải được tìm ngay tự trong cái thế giới hữu hạn này, 
không có cái vô hạn ngoài những sự vật hữu hạn của thế gian.” Điều 
này có nghĩa là nếu các bạn đi tìm thứ gì đó siêu việt, nó sẽ cắt đứt 
các bạn với thế giới tương đối này, đồng nghĩa với tự hủy diệt mình. 
Các bạn không muốn trả giá cho sự giải thoát bằng sự sinh tồn của 
mình, có phải vậy không? Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng Thiền 
là cái gì cụ thể, chứ không phải là những tranh luận mơ hồ. Chúng ta 
hãy cứ ăn cứ uống như thường lệ, và tìm thấy giải thoát ngay trong 
những hoàn cảnh bình thường này. 


1.222. Mặc Chiếu 
Thiển tập của tông Tào Động có thể tóm gọn trong phương cách 
“Mặc Chiếu”. Điều này được trình bày rõ rệt trong bài thơ trích từ tập 
"Ghi chú về Mặc Chiếu" của thiển sư danh tiếng Hoằng Trí, thuộc tông 
Tào Động, như sau: 
“JIm lặng và bình tịnh quên hết ngữ ngôn; 

Cái ấy trong sáng sống động hiện tiền. 

Khi người ta nhận ra nó, 

Nó bao la không ngằn mé; 

Trong thể của nó, 

người ta nhận thức rõ ràng. 

Sự tỉnh thức trong sáng phản chiếu lạ thường, 

Sự phản chiếu thanh tịnh đầy kỳ diệu, 

Sương và trăng, 

Sao và suối, 

Tuyết trên rặng thông 

Và mây trên đỉnh núi. 

Từ tăm tối, chúng chiếu sáng rực rỡ; 


1603 


Từ u ám, chúng trở thành ánh sáng xán lạn. 
Vô lượng huyền diệu thấm nhập bình tịnh này. 
Trong cái mặc chiếu này, 

Tất cả nỗ lực có chủ tâm đều biến mất. 
Mặc là chữ cứu cánh của tất cả giáo pháp; 
Chiếu là câu đáp của tất cả tướng hiển hiện. 
Không có nỗ lực gì. 

Câu đáp này tự nhiên và đột phát 

Sự khởi lên của không hòa hợp. 

Nếu trong chiếu không có mặc; 

Tất cả sẽ trở thành thứ yếu và lãng phí. 

Nếu trong mặc không có chiếu 

Chân lý của mặc chiếu 

Viên mãn và hoàn hảo 

Hãy nhìn trăm sông chảy 

Thành những dòng thác cuộn 

Tràn cả về đại dương!” 

Qua bài thơ này, chúng ta thấy rõ mặc chiếu là ý thức sáng tổ 
trong sự tnh lặng vô niệm. Đây là điều mà kinh Kim Cang đã nói 
"Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm (không trụ vào đâu mà móng khởi cái 
tâm)." Vấn để lớn ở đây là làm sao đặt được tâm mình vào một trạng 
thái như vậy? Muốn làm được như vậy đòi hỏi hành giả cần sự chỉ dạy 
và tu tập trực tiếp với một vị thầy. trước tiên phải khai mở con mắt huệ 
của người đệ tử, nếu không người đệ tử không bao giờ biết cách đem 
tâm mình vào trạng thái mặc chiếu. Nếu hành giả biết cách tu tập mặc 
chiếu, tức là hành giả đã thực hiện được một cái gì đó trong Thiển. 
Người không được truyền thụ sẽ không bao giờ biết công phu theo 
phương cách này. Do đó, phương cách mặc chiếu Thiền của phái Tào 
Động, không phải chỉ đơn thuần là lối tu tập lặng hay tĩnh thông 
thường. Đó thật sự chính là lối định của Thiễn, của kinh Kim Cang, của 
Bát Nhã Ba La Mật. Qua bài thơ này, chúng ta cũng thấy rõ trong đó 
các yếu tố trực giác và siêu việt của Thiền. Cách hay nhất để tu tập lối 
Thiền này là tu tập với một thiển sư có thẩm quyền. 


1.223. Mặc Như Lôi (Sự Im Lặng Sấm Sét) 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, một vị Tăng hỏi 
Thiên Sư Bảo Phước Tòng Triển (2-92§): "Tôi nghe nói muốn biết con 


1604 


đường vô sanh phải rõ ngọn nguồn. Bạch Hòa Thượng, thế nào là ngọn 
nguồn (như muốn đạt đến cảnh giới vô sanh thì phải nhận thức bổn 
nguyên, vậy thế nào là bổn nguyên)?" Sư im lặng hồi lâu rồi quay sang 
hỏi vị thị giả của mình: "Vị Tăng vừa hỏi ta cái øì?" Vị Tăng lặp lại 
câu hỏi. Sư phát đuổi vị Tăng ra ngoài vừa hét lớn: "Bộ tôi điếc sao?" 
Cái "im lặng" của Bảo Phước là một trong những phương tiện thiện 
xảo khá thông dụng mà các thiển sư thường dùng để giúp đồ đệ của 
mình. Chắc hẳn chúng ta còn nhớ ngày trước khi Bồ Tát Văn Thù hỏi 
cư sĩ Duy Ma Cật về "pháp bất nhị", Duy Ma Cật im lặng không nói. 
Người đời sau ca tụng thái độ ấy của Duy Ma Cật là sự "im lặng sấm 
sét" (mặc như lôi). Dưới thời nhà Lương, vua Võ Đế thỉnh Phó Đại Sĩ 
vào triều thuyết pháp. Phó Đại Sĩ ngồi vào ghế một cách nghiêm trang 
nhưng không nói một lời. Võ Đế nói: "Trẫm thỉnh Đại Sĩ vào đây 
thuyết pháp, tại sao không bắt đầu thuyết đi?" Chí Công, một trong 
những quan cận thần của nhà vua nói: "Phó Đại Sĩ đã thuyết giảng 
xong rồi." Cuối cùng, bài thuyết giảng nào đã được rao giảng bởi nhà 
triết học Phật giáo ¡im lặng không nói? Về sau này, Thiền sư Thạch 
Sương Sở Viện (Từ Minh Sở Viện) bình: "Thật vậy, sự im lặng của 
Duy Ma Cật và Phó Đại Sĩ chính là mặc như lôi chấn động trời đất." 
Lặng lẽ không lời như vậy không phải là định tai nhức óc lắm sao? 
Nếu vậy thì bây giờ chúng ta cũng câm miệng cho xong, toàn bộ vũ trụ 
với những ầm ÿ của nó đều bị chìm lỉm trong sự vắng lặng tuyệt đối. 
Nhưng hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng sự bắt chước sẽ không 
biến được con ếch thành chiếc lá xanh được. Hễ không có tính sáng 
tạo là không có Thiển. Có người sẽ nói rằng: "Đã quá trễ rồi, mũi tên 
đã rời khỏi dây cung." Không, các hành giả tu Thiền, không có gì là 
quá trễ, hãy tự quay về với chính mình và tự mình tu tập và sáng tạo. 
Đó là tất cả những gì mà chúng ta cần phải làm. 


1.224. Mắt Ngang Mũi Dọc 

Khi Thiền sư Đạo nguyên Hy Huyễn từ Trung Hoa trở về Nhật 
Bản sau khi giác ngộ, ngài được hỏi: “Ngài đã mang gì về từ Trung 
Hoa?” Sư đáp: “Mắt ngang, mũi dọc.” Mà thật vậy, mọi vật đều tổn tại 
đúng với bản chất của chúng. Tương tự, một thiển giả cũng nói về sự 
giác ngộ của mình: “Tôi đi trên đôi chân và nhìn bằng đôi mắt của 
chính mình.” 

“Giống như nước với băng, 


1605 


Ngoài nước không có băng, 
Ngoài chúng ta không có Phật.” 

Hình ảnh nước-băng cũng giống như thí dụ về cái bình đất sét 
nung: chiếc bình cho hình thức bên ngoài và đất sét cho cái bản chất 
của nó. Ở đây chúng ta nói Phật tánh là bản thể. Mọi thứ từ tri giác và 
nhận thức, cũng như ý thức của chúng ta, tất cả những thứ chúng ta 
thấy, nghe, nếm, chạm, và cẩm xúc... đều là những hình thái mang cái 
bản thể Phật tánh ấy. 


1.225. Mầm Lau Xuyên Qua Đầu Gối Là Phật 

Pháp Hoa Sơn Cử Hòa Thượng, tên của một vị Thiển sư Trung 
Hoa. Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chỉ tiết về Pháp Hoa 
Sơn Cử Hòa Thượng: tuy nhiên, có một cuộc đối thoại giữa Sư và 
người đệ tử của mình trong Cổ Tôn Túc Ngữ Lục, quyển XXVI: Một 
hôm có một vị Tăng hỏi Pháp Hoa Sơn Cử Hòa Thượng: "Ai là Phật?" 
Sư đáp: "Mầm lau xuyên qua đầu gối." Những câu trả lời mà các vị 
Thiền sư đưa ra cho loại câu hỏi "Cái gì hoặc ai là Phật," mỗi vị mỗi 
khác. Tại sao lại như vậy? Ít nhất có một lý do là vì các ngài muốn 
chúng ta vứt bỏ tất cả những rối rắm và chấp trước từ bên ngoài trói 
buộc chúng ta như là ngôn tự, ý tưởng, hay dục vọng, vân vân. Đây là 
loại công án ở mức độ nào đó khó hiểu và khó giải thích. Những Thiền 
Tăng mô tả loại công án này như là loại "bất khả thể nhập," giống như 
"những rặng núi bạc và những bức tường sắt." Nói đúng ra, loại này chỉ 
có thể được hiểu bởi những hành giả có trình độ cao mà trực giác sâu 
xa của họ tương xứng với trực giác của những người đề ra công án, như 
thế họ mới có thể nhận thức được trực tiếp và rõ ràng ý nghĩa của công 
án mà không cần phải nhờ đến phỏng đoán hay phân tích. Nếu hành 
giả sẵn sàng không sợ hiểu lầm thì những công án loại này có thể 
không phải là tuyệt đối không thể hiểu hoặc không thể giải thích được, 
nhưng đây không phải là điều mong muốn của nhiều hành giả tu 
Thiền. 


1.226. Mầm Nẩy Trên Cây Khô; Hoa Héo Không Giữ Được! 

Một vị Tăng hỏi Thiển Sư Đơn Hà Tử Thuần (1064-1117): "Ngưu 
Đầu khi chưa gặp Tứ Tổ thế nào?" Sư đáp: "Cúc vàng vừa nở, ong đua 
nhau hút mật." Vị Tăng lại hỏi: "Vậy thì sau khi gặp thì thế nào?" Sư 
đáp: "Mầm nẩy trên cây khô. Hoa héo không giữ được!" 


1606 


1.227. Mầm Sanh Linh Có Chỗ, Đại Ngộ Không Có Sư! 

Theo Truyền Đăng Lục, quyển XVII, một hôm, Thiền Sư Sư Kiển 
Hậu Động Sơn thượng đường và nói với chúng rằng: "Yếu nghĩa giáo 
thuyết của tổ sư đang thi hành ngay đây. Pháp lệnh rõ ràng. Lại có 
việc gì hay sao?" Một vị Tăng hỏi: "Chánh pháp nhãn tạng, Tổ Tổ 
đồng ấn. Xin hỏi Hòa Thượng giao phó lại cho ai?" Sư Kiển nói: "Mầm 
sanh linh có chỗ. Đại ngộ không có sư." 


1.228. Mất Một Nơi Tìm Một Nẻo! 

Charlotte Joko Beck viết trong quyển 'Không Có Gì Đặc Biệt: “Có 
một câu chuyện xưa về một người đàn ông làm mất chùm chìa khóa 
bên phía tối của con đường, anh ta băng qua bên kia đường có trụ đèn 
và có ánh sáng để tìm chìa khóa. Khi một người bạn hỏi tại sao anh lại 
tìm chìa khóa quanh cột đèn mà không tìm ngay chỗ anh đánh rớt, anh 
ta đáp, 'Tôi tìm ở đây vì có nhiều ánh sáng.' Đó là cái mà chúng ta 
đang làm với cuộc sống của chúng ta: một khung cảnh quen thuộc là 
nơi mà chúng ta muốn tìm. Nếu có trở ngại chúng ta đi theo cái khung 
quen thuộc: suy nghĩ, buồn đau, phân tích, tiếp tục công việc điên rồ 
của cuộc sống bởi vì chúng ta đã quen làm như vậy. Không cần biết là 
làm như vậy không đem lại hiệu quả. Chúng ta lại quyết tâm hơn, và 
lại tiếp tục tìm kiếm quanh cột đèn. Chúng ta không có hứng thú với 
cuộc sống nằm ngoài thời gian và không gian vẫn liên tục tạo tác một 
thế giới thời gian và không gian; thật tình, nó làm cho chúng ta sợ hãi.” 


1.229. Mật Chỉ Thiền 

Một hôm, Thiển sư Tùng Nguyên Sùng Nhạc thượng đường thị 
chúng, nói: Thiển sư Lang Nha Huệ Giác, một vị Thiển sư Trung Hoa 
vào thế kỷ thứ X đã nói: “Nếu lão Tăng phải nói về vấn để này, lão 
Tăng sẽ nói nó giống như một cái đại hồng chung vang tiếng khắp vũ 
trụ ngay lúc mà người ta đánh vào nó. Nó giống như một tấm kính 
sáng phản chiếu mọi vật ngay lúc nó được đặt lên giá. Lần nữa, nếu 
lão Tăng phải nói về vấn để này, lão Tăng sẽ nói không một ai, dầu 
cho người đó là Long Thọ, Mã Minh, Ca Na Đề Bà, hay Xá Lợi Phất, 
có thể diễn tả được nó, dầu cho họ có khả năng biện tài như một dòng 
suối cuồn cuộn và trí tuệ như nước đang chảy. Nó không bị giới hạn 


1607 


bởi bầu trời bên trên hay đại địa bên dưới. Nó ôm trọn cả người khôn 
lẫn người ngu, và không thánh phàm nào có thể tách họ ra khỏi nó.” 
Đoạn, Thiển sư Tùng Nguyên đưa ra lời bình: “Thiền sư Lang Nha Huệ 
Giác đã tiết lộ ra vấn để bằng cách này, nhưng nó cũng giống như tư 
nhân bán muối trên công lộ vậ y (vào thế kỷ thứ X, thị trường muốn do 
chính phủ độc quyền, và việc tư nhân bán muối là một tội phạm).” 
Thiển sư Tùng Nguyên cho rằng Lang Nha Huệ Giác là một gã vô lại 
đã đưa những mật chỉ Thiển ra ngoài công lộ bởi vì, theo Tùng 
Nguyên, sự hòa hợp toàn hảo giữa một đệ tử đạt ngộ và của người 
thầy không thể nhận thức được bởi một người chưa giác ngộ từ bên 
ngoài. 


1.230. Mật Chỉ Từ Ấn Độ Qua 

Một hôm, sư đi trong pháp đường, Đại Đồng tiến đến mặt Thiền sư 
Thúy Vi Vô Học trước lễ, thưa: “Mật chỉ từ Ấn Độ qua, Hòa Thượng 
dạy người thế nào?” Sư dừng bước một chút. Đại Đồng lại thưa: “Xin 
thầy chỉ dạy.” Sư bảo: “Lại cần cái bầu nước nhỏ thứ hai sao?” Đại 
Đồng tạ lễ lui ra. Sư bảo: “Chớ lấp gốc.” Đại Đồng thưa: “Thời tiết 
đến, gốc mầm tự sanh.” 


1.231. Mật Khế 

Trạng thái đại giác vượt lên tất cả các tính nhị nguyên. Sự ngụ ý 
của chữ "khế" không những chỉ nói lên hai cái thực ra là một, mà còn 
chỉ cho chúng ta thấy sự hoạt động cả hai hợp thành một. Hợp nhất 
thành một loại mật khế. Tâm của bậc Đại Tiên Tây Trúc mật truyền 
Đông và Tây. Đức Phật đã chứng đắc cái "mật khế" này và truyển 
xuống nhiều đời, nhiều Tổ, cho đến chúng ta. "Mật khế" ngay trong 
sinh mệnh tràn trễ sức sống này và "mật khế" ngay với chính bạn. 
Trong "Tham Đồng Khế," Thiển sư Thạch Đầu khẳng định cuộc sống 
bình thường của chúng ta là phần hiện tượng, phần tương đối. Tuyệt 
đối là tính căn bản mà mắt thường không thể thấy. Ngài muốn nói khi 
tương đối tổn tại, thì cái hộp và nắp của nó khớp vào nhau. Tuyệt đối 
khớp với tương đối, giống như hai mũi tên gặp nhau trên không trung. 
Lầm sao hai mũi tên có thể gặp nhau trên không trung? Có lẽ ai trong 
chúng ta cũng đều nghĩ rằng điều này hầu như là không thể, nhưng đây 
là một thí dụ rất thực tiễn bởi vì nó cũng giống như chuyện chúng ta có 
thể tương ngộ với thế giới hiện tượng bên ngoài thành nhất thể ở đây 


1608 


và bây giờ. Thiển sư Thạch Đầu muốn nhắn nhủ với tất cả hành giả tu 
Thiển rằng mọi người phải sống như thế nào để có thể làm cho sinh 
mệnh này khế hợp với tất cả hiện tượng bên ngoài thành đời sống của 
chính mình. Chúng ta không thể dựa vào bất cứ ai khác, một khi đã 
biết phương pháp rồi thì hãy thực hành. Mật khế không đâu khác, đó là 
tự mình thể chứng sự hoàn chỉnh mà mình đã có; thể tính của bạn 
không đâu khác, đó là chính bạn. Trong đời sống của bạn hai mũi tên 
này đã gặp nhau trên không trung từ lâu rồi. Chính trong suy nghĩ của 
bạn không phải là bạn thực sự mà là sinh mệnh Pháp, sinh mệnh Phật 
mới là bạn. Truyền chính là thể chứng sự thật này. Truyền cái gì và ai 
truyền cho? Kỳ thật, không ai có thể truyền cái gì cho bạn cả, tự tính 
chân thật của bạn đương nhiên càng không thể được truyền từ bên 
ngoài. Đó chính là "mật khế." Hành giả tu Thiển nên luôn tin tưởng 
chính mình; chính mình là Phật đạo. Mình phải hợp nhất với Phật đạo. 
Đừng tách rời mình khỏi những ý kiến, sự phán đoán, và tư tưởng của 
mình, và cũng đừng cho rằng mình khác biệt với đời sống của mình. 
Nếu mình làm như vậy thì hai mũi tên không gặp nhau. Nếu nói có sự 
khó khăn, thì đó chỉ là làm thế nào mới có thể hợp thành một với chính 
mình. 


1.232. Mây Lên Nam Sơn; Mưa Xuống Bắc Sơn 

Thiên Y dạy chúng, nói rằng: "Dây bìm xanh leo đến tận đỉnh cây 
tùng. Những đám mây trắng xuất hiện giữa hư không. Nói như thế làm 
sao so với cái nói: 'Mây lên Nam Sơn. Mưa xuống Bắc Sơn”? Nếu mấy 
ông lãnh hội điều này, thì dưa ngọt ngọt tận vỏ. Nếu không lãnh hội, 
thì mướp đắng đắng tận rễ." 


1.233. Mấy Người Hát Sơn Đông Thích Người Cười, Còn Ngươi 
Lạt Sợ Người Cười! 

Một hôm Thiền Sư Dương Kỳ thình lình hỏi Thủ Đoan Bạch Vân: 
“Bổn sư ngươi là ai?? Sư thưa: “Hòa Thượng Úc ở Đồ Lăng.” Dương 
Kỳ bảo: “Ta nghe ông ấy qua cầu bị té có tỉnh, làm một bài kệ kỳ đặc, 
ngươi có nhớ không?” Sư bàn nói lại bài kệ 

“Ngã hữu minh châu nhất khỏa, 
Cửu bị trần lao quan tỏa, 
Kim triệu trần tận quang sanh, 
Chiếu phá sơn hà vạn đóa.” 


1609 


(Ta có một viên minh châu. Đã lâu vùi tại trần lao. Hôm nay trần 
sạch sáng chiếu. Soi tột núi sông muôn thú. Zen Master Thích Thanh 
Từ dịch). Bất chợt Dương Kỳ cười rồi nhẩy tửng lên. Sư Bạch Vân 
ngạc nhiên suốt đêm không ngủ. Hôm sau sư đến thưa hỏi, gặp ngày 
cuối năm, Dương Kỳ hỏi: “Ngươi thấy mấy người hát sơn đông đêm 
qua chăng?” Sư thưa: “Thấy.” Dương Kỳ bảo: “Ngươi còn thua y một 
bậc.” Sư lấy làm lạ thưa: “Ý chỉ thế nào?” Dương Kỳ bảo: “Y thích 
người cười, ngươi sợ người cười.” Sư liền đại ngộ. Sư hầu Dương Kỳ 
thời gian khá lâu mới giả từ đi Viên Thông. Sư được Thiền Sư Nột cử 
sư trụ trì chùa Thừa Thiên.Tại đây tiếng tăm của sư lừng lẫy. 


1.234. Mấy Ông Biết Chắc Được Điều Gì Ở Đây? 

Thiển Sư Hoằng Trí Chánh Giác (1091-1157) dạy chúng: "Nếu trên 
con đê xa nào đó mà thấy sừng, thì mấy ông biết chắc là có bò ở đó. 
Nếu trên núi xa mà thấy khói, thì biết chắc là có đám cháy ở đó. 
Nhưng ở đây thì mấy ông biết chắc được điều gì? Mấy ông có lãnh hội 
không? Khi chim kêu trên cành là trời sắp sáng. Khi nghe mùi thơm 
của hoa mơ là xuân đã đến rồi đấy." 


1.235. Mấy Ông Cần Có Một Thị Lực Bén Lắm Mới Nhìn 
Xuyên Qua Sách Được 

Thiền Sư Dược Sơn Duy Nghiễm (745-828 hay 750-834) thừa nhận 
rằng hành giả có thể làm cho giác ngộ được sâu sắc hơn bằng cách đọc 
thêm kinh điển, nhưng chỉ đọc kinh điển không thôi không mang hành 
giả đến chỗ giác ngộ. Rõ ràng người học thường bắt đầu bằng cách 
tầm cầu cái gì đó từ bên ngoài họ: hướng dẫn, chỉ giáo, phương thức. 
Dược Sơn liên tục nhấn mạnh rằng người học chỉ có thể tìm được cái 
mà họ đang tìm từ bên trong mà thôi. Và mặc dầu sự tu tập cho chính 
bản thân Dược Sơn bao gồm cả một sự nghiên cứu rộng rãi về kinh 
điển, nhưng Sư không ủng hộ con đường này cho đệ tử của mình. 
Trong một dịp, có một vị Tăng tìm thấy Sư đang đọc kinh điển nên 
phàn nàn: "Bạch Thây, Thầy cấm chỉ chúng con đọc kinh điển, tại sao 
Thầy lại đọc chúng?" Dược Sơn trả lời: "Lão Tăng chỉ để tài liệu trước 
mắt mình thôi." Vị Tăng nói: "Chúng con cũng làm được giống như 
Hòa Thượng được chứ?" Dược Sơn nói: "Lão Tăng e rằng mấy ông cần 
phảẩi có một thị lực sắc bén lắm mới nhìn xuyên qua được bìa sách." 


1610 


1.236. Mấy Ông Có Thể Quét Được Bao Nhiêu Lá Trong Số 
Những Lá Rụng Năm Này? 

Một hôm, Thiển Sư Khả Chân Thúy Nham thượng đường thị 
chúng, dẫn chứng một đoạn của Thiển Sư Long Nha: "'Học Đạo cũng 
giống như dùi gỗ lấy lửa. Mấy ông không thể nào dừng lại khi thấy 
khói. Mấy ông phải tiếp tục dùi cho đến khi lửa cháy lên. Đó là lúc 
mấy ông đạt được mục đích của mình." Sau đó Thiền sư Khả Chân lại 
dẫn chứng một đoạn của Thiền sư Thần Định (2), nói rằng: "Học Đạo 
dễ dàng hơn dùi gỗ lấy lửa, vì ngay khi thấy khói là mấy ông có thể 
dừng. Trước khi ngọn lửa phát lên là mấy ông đã bị nó đốt từ đầu đến 
chân rồi." Đoạn Thiển sư Khả Chân nói: "Từ quan điểm 'đốn ngộ', câu 
nói của Long Nha dừng lại nửa vời. Từ quan điểm 'iệm ngộ', thì câu 
nói của Thần Định vẫn còn thiếu sự chứng nghiệm. Vậy thì làm sao để 
giải quyết vấn để này đây? Này chư Tăng! Năm nay lá rụng nhiều. 
Mấy ông có thể quét được bao nhiêu lá trong số những lá rụng này?" 


1.237. Mấy Ông Có Thực Sự Biết Nó Là Cái Gì Hay Không? 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XXII, một hôm, Sư 
thượng đường dạy chúng: "Tất cả các ông mang túi bát hành cước đến 
đây, các ông có thấy được tự tánh hay chưa? Nếu đã thấy thì bước lên 
đây mà nói. Chúng ta sẽ kiểm xem mấy ông thế nào! Nếu chưa thấy, 
tức là mấy ông đã bị người lừa dối trong suốt cuộc hành trình vừa rồi 
của mấy ông. Vì vậy, ta hỏi tất cả mấy ông, đến bây giờ thì ai cũng đã 
tu tập một thời gian, đã tỉnh thức quét nhà và nấu trà, đã từng cắm trại 
trên núi và thưởng lãm sông hồ, mấy ông đã xác định đường tu tập rõ 
ràng, phải vậy không? Vậy thì mấy ông kêu tự tánh bằng gì? Tất cả 
mấy ông đều nói: 'Từ vô thỉ đến nay không có gì thay đổi, không lệch 
lạc, không cao không thấp, không tốt không xấu, không sanh không tử." 
Nhưng mấy ông có thật sự biết cái chỗ đó không? Mấy ông thật sự biết 
nó là cái gì không? Nếu ngay đây mà mấy ông biết chỗ đó, tức là giác 
ngộ được pháp môn của chư Phật. Đó chính là giác ngộ Đạo và thấy 
được tự tánh, từ đầu đến cuối không nghi ngờ. Và kể từ nay mấy ông 
lên đường hành cước, sẽ không ai hạch hỏi gì mấy ông nữa. Và rồi ngữ 
ngôn mà mấy ông phun ra sẽ có căn bản vững chắc trên cơ sở giác 
ngộ. Ta đương cử một thí dụ, nếu một người mua một thửa ruộng, thì 
người ấy phải lấy cho được giấy chủ quyển gốc của tài sản đó. Nếu 
người ấy không lấy được giấy chủ quyển gốc thì cả vấn để không có gì 


lóII 


chắc chắn. Nếu như có bất cứ viên quan nào đòi xem giấy chủ quyển, 
người ấy không có gì để trình báo. Nếu một người không có giấy chủ 
quyền gốc thì chắc chắn rằng một ai đó sẽ lấy tài sản đó đi. Hoàn cảnh 
của tất cả mấy ông ở đây đang tu tập Thiền và học Đạo lại cũng như 
vậy! Vậy thì ở đây ai có giấy chủ quyển gốc? Hãy mang nó ra xem! 
Cái gọi là giấy chủ quyển gốc là cái gì? Hãy để cho mọi người xem 
nó! Nếu là người lợi căn, khi nghe ta nói như vầy, mấy ông biết phải 
làm gì. Nếu mấy ông không biết phải làm øì cho dù có đi tới đâu và 
học được ngàn cách và nhớ hết các giải pháp cho tới miệng của mấy 
ông chảy tràn như nước sông, vẫn không có cái gì sẵn sàng cho mấy 
ông cả. Mấy ông vẫn còn cách xa chính mình như trời cách đất vậy. 
Hãy nhìn ngay dưới bát và quần áo ngay trên thân của mấy ông. Nếu 
thấy gì thì lên đây để nói, rồi ta sẽ xem xét cho. Ta sẽ xác nhận những 
gì mấy ông nói. Nếu mấy ông không tìm ra được gì thì các ông cũng 
luống qua thời gian như những người khác mà thôi." 


1.238. Mấy Ông Là Mấy Ông, Còn Đơn Hà Đã Luôn Mãi Mãi 
Là Đơn Hà! 

Thiển Sư Thủ Trác Trường Linh Thiên Ninh, tên của một vị Thiển 
sư Trung Hoa, thuộc phái Hoàng Long, tông Lâm Tế vào thời nhà 
Tống (960-1279). Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chỉ tiết về 
vị Thiền sư này; chúng ta chỉ biết Thiền sư Thủ Trác Trường Linh, đệ 
tử nối pháp của Thiển sư Duy Thanh. Sư xuất gia lúc còn trẻ tuổi. Theo 
Ngũ Đăng Hội Nguyên XIX, có một vị Tăng hỏi Thiển sư Thủ Trác 
Trường Linh: "Đơn Hà thiêu Phật gỗ, viện chủ vì sao lại rụng lông 
mày?" Sư đáp: "Con mèo biết trèo cây." Vị Tăng thưa: "Biết như thế 
trọn chẳng như thế." Sư bảo: "Tiếc lấy lông mày." Vị Tăng lại hỏi: 
"Thế nào là việc của kẻ áo nạp?" Sư đáp: "Trời hạn khô giếng dân 
sầu." Vị Tăng lại hỏi: "Khi Phật chưa xuất thế thì thế nào?" Sư đáp: 
"Tuyệt hào tuyệt ly." Vị Tăng lại hỏi: "Khi Phật xuất thế thì thế nào?" 
Sư đáp: "Lấp hồ bít khe." Vị Tăng lại hỏi: "Xuất thế cùng chưa xuất 
thế cách nhau bao nhiêu?" Sư đáp: "Người bình chẳng nói, nước bình 
tự nó chẳng chảy." Và rồi nhơn đó, Sư nhắc nhở cho đại chúng: "Khi 
Đơn Hà dừng bước vân du ở chùa Huệ Lâm tại Kinh Đô; gặp lúc tiết 
đại hàn giá buốt, Sư đem một trong những tượng Phật xuống đốt để 
sưởi ấm cho mình. VỊ sư giữ chùa kinh ngạc hỏi: 'Sao Hòa Thượng dám 
đốt tượng Phật của chùa?' Đơn Hà đưa gậy bới vào đống tro dáng như 


1612 


tìm kiếm vật gì, và trả lời vị Tăng trụ trì: 'Tôi đốt Phật để tìm xá lợi. 
VỊ sư trụ trì nói: 'Phật gỗ mà xá lợi ở đâu?' Đơn Hà bảo: 'Thế sao ông 
trách tôi? Ông cho tôi xin luôn hai pho tượng kia để sưởi cho đỡ lạnh. 
Câu chuyện trên đây mặc dầu đáng ngờ về phương diện lịch sử, nhưng 
nó được truyền tụng và các thiển sư đều đồng ý về sự triệt ngộ của 
thiển sư Đơn Hà đốt tượng Phật. Về sau này, có một vị Tăng hỏi một 
thiển sư về ý nghĩa Đơn Hà đốt tượng Phật. Vị thiển sư trả lời: Lạnh 
thì đến lò than bên lửa mà sưởi.' Vị Tăng lại hỏi: Như vậy thì Đơn Hà 
có tội không?' Vị thiển sư đáp: 'Nóng thì ra rừng trúc cạnh khe mà 
ngồi.' Dầu các thiển sư đều đồng ý về sự triệt ngộ của thiển sư Đơn Hà 
đốt tượng Phật. Và dầu đạo hạnh của Đơn Hà như thế nào trên phương 
diện thuần túy Thiền, chắc chắn những hành động như vậy phải được 
coi là tối ư phạm thánh đối với hàng Phật tử chúng ta, và hàng Phật tử 
mộ đạo nên tránh xa. Những người chưa thâm ngộ lý Thiển có thể 
nhân đây làm những chuyện tác tệ hơn, và nhân danh Thiển để phạm 
đủ thứ tội ác. Vì lý do đó, quy luật Thiển rất nghiêm ngặt để phòng 
tánh cao ngạo phải mãi mãi được xả trừ tận gốc, đồng thời tín thủ hạnh 
nhẫn nhục. 


1.239. Mấy Ông Nên Cẩn Trọng Với Thứ Gọi Là Danh Sư! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, ngày nọ, Thiền Sư 
Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897) thượng đường dạy chúng: "Đã chín 
mươi năm qua kể từ khi ta ở bên Mã Tổ đại sư. Mỗi đệ tử của ngài có 
đầy đủ căn khí của Tổ, quả là một chân sư. Nhưng bây giờ thì sao? 
Những người gọi là sư đó giống như những ngọn ngành, càng sinh 
trưởng càng bỏ xa gốc chính. Vì họ càng lúc càng rời xa các bậc đại 
hiển thánh, mỗi thế hệ trở thành tệ hơn thế hệ trước. Nam Tuyển 
thường nói, 'Hãy đi thẳng vào giữa những cái không giống nhau.' Này 
mấy ông, mấy ông hiểu thế nào? Hôm nay tôi quan sát thấy những kẻ 
xấu miệng, vô tri mà lại ngang nhiên xuất hiện và giảng đủ chuyện. 
Họ thọ nhận những cúng dường của môn đồ, nhiều khoảng đến ba hay 
năm trăm, họ tự cho là danh sư và gọi người khác là đồ đệ. Tất cả mấy 
ông phải cẩn trọng!" 


1613 


1.240. Mấy Ông Nên Giống Như Con Lừa Đần Độn Này! 

Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về Thiển sư 
Đồng An Quan Trí; tuy nhiên, có một vài chỉ tiết lý thú về vị Thiển sư 
này trong Truyền Đăng Lục: Thiển sư Đồng An Quan Trí là đệ tử của 
Thiền sư Đồng An Đạo Bị. Không có chỉ tiết nào về Thiển sư Quan Trí 
về cuộc đời trước khi xuất gia và sự nghiệp dạy Thiển của ông. Khi 
Thiển sư Đồng An Đạo Bị sắp thị tịch, Sư thượng đường dạy chúng 
rằng: "Đồ đệ trước tháp là những người tinh thông, nhưng còn về công 
việc trước Ngũ Phong thì sao?" Sư Đạo Bị hỏi câu này ba lần, nhưng 
không có một vị Tăng nào trả lời. Cuối cùng, Đồng An Quan Trí đứng 
thẳng dậy và nói: "Trước màn cửa số, đại thiên thế giới dàn ra trong 
đêm trời trong. Mọi nơi, một bài hát về đại an." Đồng An Đạo Bị nói 
tiếp: "Mấy ông nên giống như con lừa đần độn này!" 


1.241. Mấy Ông Phải Đạt Được Sự Tự Đoạn Diệt, Tự Chứng 
Ngộ và Tự Sáng Tỏ! 

Thiển Sư Hoằng Trí Chánh Giác (1091-1157) dạy chúng: "Khi chư 
Phật nói Pháp, các ngài chỉ dùng lá vàng để làm cho trẻ nít ngưng 
khóc. Khi chư Tổ truyền lại giáo pháp, mấy ngài chỉ dọa không vậy 
thôi. Khi mấy ông đạt đến điểm này, mấy ông phải đạt được sự tự 
đoạn diệt, tự chứng ngộ, và tự sáng tổ. Phật được chứng ngộ trong mỗi 
cá nhân, và Pháp không thể được truyền cho mấy ông từ ai khác. Nếu 
mấy ông lãnh hội được cách này, thì mấy ông không cần học nữa, mấy 
ông là nạp Tăng chân chính, và mấy ông đã hoàn toàn thành công đại 
sự. Này chư Tăng! Cuối cùng, thì làm cách nào mấy ông tìm được sự 
an bình? Chỉ đợi cho tuyết tan thì tự nhiên xuân sẽ đến." 


1.242. Mấy Ông Phải Thấy Có Một Người Không Nhờ Người 
Khác Mà Thực Chứng! 

Một hôm, Thiển Sư Phù Dung Đạo Giai (1043-1118) thượng đường 
dạy chúng. Sư đưa cây gậy lên và nói: "Đây mấy ông xem, công việc 
của chư Phật đấy. Ngay cả khi mấy ông có thể tự do 'khởi lên ở đông 
và lặn xuống ở tây,' thâu nó lại và trải nó ra,' về căn bản, mấy ông 
vẫn không hiểu công việc mà phán đoán thất Phật. Mấy ông phải hiểu 
thấu rằng có một người không không nhờ người khác mà thực chứng, 
không nhận giáo pháp từ người khác, và không rơi vào giai đoạn. Nếu 


1614 


mấy ông gặp người này, thì việc tu tập Thiền cả đời của mấy ông coi 
như đã hoàn tất." Rồi Phù Dung bỗng hét vào mặt chư Tăng: "Nếu 
mấy ông còn nghi, mấy ông không cần gặp lão Tăng về những chuyện 
này nữa đâu!" 


1.243. Mấy Ông Phải Tự Ngộ Cho Chính Mình! 

Theo Truyền Đăng Lục, quyển XVII, một hôm, Thiển Sư Long 
Nha Cư Độn (835-923 or 834-920?) thượng đường dạy chúng: "Phàm 
người tham thiền học đạo, phải nhìn thấu suốt chư Phật và chư Tổ mới 
được. Hòa Thượng Tân Phong nói: 'Phải xem Thiền chỉ và Giáo nghĩa 
như những tên trộm lừa gạt thì mới có đủ tư cách.' Nếu mấy ông có 
hiểu đôi chút, nhưng không thấu suốt chư Phật và chư Tổ, tức là bị chư 
Phật và chư Tổ gạt lừa." Lúc đó có một vị Tăng hỏi: "Chư Phật và chư 
Tổ có lòng lừa gạt người không?" Long Nha nói: "Ông thử tự hỏi xem 
sông hồ có làm ngăn trở tâm người hay không? Dầu sông hỗ không 
làm gì ngăn trở tâm người, nhưng con người không thể vượt qua, cho 
nên hóa ra sông hồ cẩn trở người. Vì thế mà không thể nói sông hồ 
không làm gì ngăn trở tâm người. Chư Phật và chư Tổ tuy không có 
lòng lừa gạt người, nhưng do người không nhìn thấu triệt chư Phật và 
chư Tổ, nên chư Phật và chư Tổ thành ra gạt gẫm người. Vì thế, nếu 
như ai đó có thể thấu suốt chư Phật và chư Tổ, người đó sẽ vượt khỏi 
chư Phật và chư Tổ, chừng đó mới thể hội được chỉ ý của chư Phật và 
chư Tổ, mới tương đồng với người xưa. Nếu như nhìn không thấu suốt, 
chỉ học Phật, học Tổ, thì trong vô số kiếp cũng chẳng bao giờ có phút 
giây thực chứng được." Vị Tăng lại hỏi: "Làm thế nào để không bị chư 
Phật và chư Tổ dối gạt?" Sư đáp: "Mấy ông phải tự ngộ cho chính 
mình!" 


1.244. Mấy Ông Tự Là Phật! 

Một hôm, Thiền Sư Đại An thượng đường dạy chúng: “Cả thấy các 
ngươi đến Đại An nầy tìm cầu cái gì? Nếu muốn làm Phật, các ngươi 
tự là Phật. Sao lại gánh Phật sang nhà bên cạnh tìm, luống tự nhọc 
nhằn? Ví như con nai khát nước mà chạy theo ánh nắng (ánh nắng 
giống như nước, con nai lầm tưởng là nước cắm đầu chạy tìm), biết bao 
giờ được khế hợp. Các ngươi muốn làm Phật, chỉ cần không có những 
tâm điên đảo, vin theo, vọng tưởng, nghĩ ác, cấu dục, chẳng sạch của 


1615 


chúng sanh, tức các ngươi là Phật chánh giác mới phát tâm, lại đến chỗ 
riêng nào luận bàn?” 


1.245. Mê Hoặc 

Mê hoặc hay hư vọng là bị lừa dối hoàn toàn. Mê hoặc còn ám chỉ 
một niềm tin vào một điều gì đó trái với thực tại. Mặt khác, mê hoặc 
gợi ý rằng điều được thấy có thực tại khách quan nhưng bị giải thích 
lầm hay thấy sai. Theo Phật Giáo, mê hoặc là vô minh, là không biết 
chân tánh của vạn hữu hay ý nghĩa thật sự của sự hiện hữu. Chúng ta 
bị các giác quan của mình (kể cả lý trí và tư tưởng phân biệt) làm cho 
lầm lạc đến khi nào chúng còn khiến chúng ta chấp nhận thế giới hiện 
tượng như là toàn thể thực tại, trong khi thật ra nó chỉ là một khía cạnh 
giới hạn và phù du của thực tại, và tác động tựa hồ như là ở bên ngoài 
đối với chúng ta, trong khi nó chính là phản ảnh của chính chúng ta. 
Điều nầy không có nghĩa là thế giới tương đối không có thực thể gì cả. 
Khi các vị thầy nói rằng tất cả mọi hiện tượng đều là hư vọng, các thầy 
muốn nói rằng so với tâm, thì thế giới do giác quan nhận biết chỉ là 
một khía cạnh giới hạn và phiến diện của chân lý, cũng giống như là 
mộng ảo mà thôi. Theo Jisho Warner trong quyển 'Thiển Đường Thạch 
Tuyển: "Bất cứ khi nào tôi trì tụng bốn Bồ Tát nguyện, tôi nói lớn lên 
rằng ham muốn vô tận thệ nguyện đoạn. Ham muốn trong tứ hoằng thệ 
nguyện là mê hoặc, và nguyện mê hoặc vô tận thệ nguyện đoạn cũng 
giống như vậy. Mê hoặc có hai mặt: những ý tưởng chúng ta đang có 
và sự chấp trước với những ý tưởng này. Chúng ta có thể học cách 
không quá xem trọng những tư niệm của mình vì biết rằng chúng vốn 
không có thật, không bển chắc và không chính xác. Nhưng thật khó 
cho chúng ta đối đầu với sự chấp trước vào những ý tưởng này. Sự 
chấp trước giống như như cầu bức bách của rễ cây phải ầm nguồn 
nước, và cành lá phải tìm hướng của ánh sáng, của các loài động vật 
nhỏ bé tìm đến với nhau để duy trì nói giống, bất chấp nguy cơ dễ 
dàng biến thành miếng môi ngon cho loài cú đói. Cốt lõi của sự ham 
muốn của chúng ta là lòng tham sống dưới ảnh hưởng của cái tâm dẫn 
đắt sai trái của mình. Lồng ham muốn là năng lực sống của tôi nén lại 
trong kênh gọi là tôi-cái của tôi trên hết. Sự chấp trước xuất hiện ngay 
khi cái tâm này nói tôi,' và lòng ham muốn sống của tôi tô màu cho ý 
niệm này, Vào lúc đó, cũng có nghĩa là vào mọi lúc, cuộc sống của tôi 
là cơn lốc xoáy cuốn tròn những khát vọng, nắm bắt, và chối bỏ. 


1616 


Nhưng những đam mê quay cuồng mà tôi bám víu vào tự chúng là 
những biểu hiện của sinh lực cuộc sống của tôi: Tất cả vạn pháp, theo 
thực chất, đều là thực tại tối hậu. Tôi ý thức được điều đó đến một 
mức độ nào đó, vì vậy, không phải tính tự kỷ của tôi nêu lên câu hỏi: 
'Có phải tất cả đam mê thật sự xấu hay không?' Đó cũng là sự ý thức 
nhạt nhòa về chân tánh của mình." 


1.246. Mê Lý Ma La (Lờ Mờ Không Rõ) 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVI, có một vị Tăng sau 
đến Nham Đầu, Nham Đâu hỏi: "Ở đâu đến?" Tăng thưa: "Lãnh Nam 
đến." Nham Đầu hỏi: "Từng đến Tuyết Phong chăng?" Tăng thưa: 
"Từng đến." Nham Đầu hỏi: "Có những ngôn cú gì?" Tăng thuật lại 
việc trước. Nham Đầu hỏi: "Ông ấy nói gì?" Tăng thưa: "Không nói, 
chỉ cúi đầu về am." Nham Đầu nói: "Ôi! Ta lấy làm tiếc vì buổi đầu 
chẳng nói với y câu rốt sau, nếu nói với y thì người trong thiên hạ làm 
gì được lão Tuyết." Tăng đến cuối hạ nhắc lại việc trước thưa hỏi. 
Nham Đầu hỏi: "Sao không hỏi sớm?" Tăng thưa: "Chưa dám khinh 
thường." Nham Đầu nói: " Tuyết Phong tuy cùng ta đồng điều sanh, 
chẳng cùng ta đồng điều tử, cần biết câu rốt sau chỉ là như thế." Theo 
Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, phàm là người phù trì tông giáo phải 
biện rõ đương cơ, biết tiến thối phải quấy, rành giết sống giữ tha. Nếu 
như con mắt mờ mờ mịt mịt đến nơi gặp hỏi thì hồi, gặp đáp thì đáp, 
không biết lỗ mũi ở trong tay người khác. Tuyết Phong, Nham Đầu 
đồng tham kiến Đức Sơn. Vị Tăng này tham vấn Tuyết Phong kiến giải 
chỉ đến thế ấy, cho đến yết kiến Nham Đầu cũng chẳng từng thành 
được một việc, luống phiền hai vị lão Tôn túc, một hỏi một đáp, một 
giữ một tha, thẳng đến ngày nay người trong thiên hạ thành âm thanh 
kỳ quái rối loạn. Hãy nói âm thanh kỳ quái ở tại chỗ nào? Tuyết 
Phong tuy trải khắp nơi, rốt sau ở quán trọ NÑgao Sơn nhờ Nham Đầu 
kích phát mới được dứt bặt đại triệt. Nham Đầu sau bị sa thải, ở bên hồ 
làm người đưa đò, hai bên bờ treo mỗi bên một cái bản, có người cần 
qua gõ một tiếng bản. Nham Đầu nói: "Ông qua bờ kia, liền trong làm 
lau múa chèo chui ra." Tuyết Phong về Lãnh Nam ở am, vị Tăng này 
cũng là người cửu tham, Tuyết Phong thấy đến lấy tay đóng cửa am 
phóng thân ra ngoài nói là cái gì? Như hiện nay có hỏi thế ấy, liền 
chụp lấy nghiễn ngẫm. Vị Tăng này cũng lạ, chỉ đáp lại là cái gì? 
Tuyết Phong cúi đầu về am. Thường thường bảo đây là vô ngữ hội 


1617 


vậy. Vị Tăng này dò tìm chẳng được. Có người nói Tuyết Phong bị một 
câu hỏi của vị Tăng này khiến phải lặng câm về am. Đâu chẳng biết ý 
Tuyết Phong có chỗ độc hại. Tuyết Phong tuy được tiện nghi sao lại 
giấu thân bày bóng? Sau vị Tăng mang công án này từ Tuyết Phong 
đến Nham Đầu nhờ phán xét. Đến nơi, Nham Đầu hỏi: "Ở đâu đến?" 
Tăng thưa: "Lãnh Nam đến." Nham Đầu lại hỏi: "Từng đến chỗ Tuyết 
Phong chăng?" Nếu cần thấy Tuyết Phong chỉ một câu hỏi này khéo 
để mắt xem thấy. Vị Tăng đáp: "Từng đến." Nham Đầu lại hỏi: "Có 
ngôn cú gì?" Lời này cũng chẳng phải qua suông. Vị Tăng chẳng hiểu, 
chỉ thiết chạy theo ngữ mạch kia chuyển. Nham Đầu hỏi: "Tuyết 
Phong nói gì?" Vị Tăng đáp: "Sư chỉ cúi đầu không nói mà đi về am." 
Vị Tăng này đâu phải không biết Nham Đầu mang giày cổ đi trong 
bụng ông mấy lượt rồi. Nham Đầu nói: "Ôi! Ta hối hận buổi đầu chẳng 
nói với y câu rốt sau, nếu nói với y thì người trong thiên hạ làm gì được 
lão Tuyết." Nham Đầu cũng là giúp mạnh chẳng giúp yếu. Vị Tăng 
như trước vẫn tối mịt chẳng phân trắng đen, ôm một bụng nghi, cho 
thực là Tuyết Phong chẳng hội, đến cuối hạ lại nhắc đến việc ấy để 
thưa thỉnh. Nham Đầu bảo: "Sao chẳng hỏi sớm?" Ông già này mưu 
mô làm sao? Vị Tăng thưa: "Chẳng dám khinh thường." Nham Đầu 
nói: "Tuyết Phong tuy cùng ta đồng điều sanh, chẳng cùng ta đồng 
điều tử, cần biết câu rốt sau chỉ là như thế." Nham Đầu quá mực chẳng 
tiếc lông mày, các ông cứu cánh làm sao hội? Tuyết Phong ở trong hội 
Đức Sơn làm trưởng trai phạn, một hôm trai trễ, Đức Sơn ôm bát đến 
pháp đường, Tuyết Phong nói: "Chuông chưa kêu, trống chưa đánh, 
ông già ôm bát đi đâu?" Đức Sơn không nói, cúi đầu đi về phương 
trượng. Tuyết Phong thuật lại với Nham Đầu. Nham Đầu nói: "Cả nhà 
Đức Sơn chẳng hội câu rốt sau." Đức Sơn nghe, bảo thị giả gọi đến 
phương trượng hỏi: "Ông chẳng nhận lão Tăng sao?" Nham Đầu thưa 
thâm ý này. Đến hôm sau, Đức Sơn thượng đường chẳng giống bình 
thường. Nham Đầu ở trước Tăng đường vỗ tay cười to, nói: "Đáng 
mừng ông già hiểu câu rốt sau, sau này trong thiên hạ không làm gì 
được ông; tuy vậy, chỉ được ba năm." Công án này như Tuyết Phong 
thấy Đức Sơn đều không nói. Sẽ bảo là được tiện nghi, đâu biết làm 
giặc rồi vậy. Bởi Sư từng làm giặc, sau này cũng khéo làm giặc. Vì thế 
cổ nhân nói: "Một câu rốt sau mới đến cửa lao quan." Có người nói 
Nham Đầu hơn Tuyết Phong. Hẳn là hiểu lầm rồi vậy. Nham Đầu 
thường dùng cơ này dạy chúng: "Kẻ mắt sáng không hang ổ, bỏ vật là 


1618 


thượng, theo vật là hạ, câu rốt sau giả sử thân thấy Tổ sư đến cũng lý 
hội chẳng được." Trai trễ, Đức Sơn ôm bát đến pháp đường. Nham Đầu 
nói cả nhà Đức Sơn chưa hội được câu rốt sau. Tuyết Đậu niệm: "Từng 
nghe nói độc nhãn long nguyên lai chỉ một con mắt." Đâu biết Đức 
Sơn là con cọp không răng, nếu chẳng phải Nham Đầu biết được, sao 
biết hôm qua cùng ngày nay chẳng đồng. Các ông cần hội câu rốt sau 
chăng? Chỉ cho lão Hồ biết, chẳng cho lão Hồ hiểu. Từ xưa đến nay, 
công án muôn sai ngàn khác như rừng gai góc, nếu ông thấu được thì 
người trong thiên hạ không làm gì được ông, chư Phật ba đời đứng ở 
dưới gió. Nếu ông thấu chẳng được thì tham: Nham Đầu nói "Tuyết 
Phong tuy cùng ta đồng điều sanh, chẳng cùng ta đồng điều tử," chỉ 
một câu này tự nhiên có chỗ xuất thân. 


1.247. Mi Mao Tương Kết 

Mi Mao giao kết cùng nhau. Theo Vô Môn Quan, tắc L, có một vị 
Tăng hỏi Triệu Châu: “Con chó có Phật tánh không?” Triệu Châu đáp: 
“Không.” Hành giả tu Thiền chớ nên cố cho “không” là “không” theo 
nghĩa “có” và “không có.” Hãy cố gắng buông bỏ hết cái biết và thái 
độ tệ hại trước kia để thấy rằng chỉ một chữ “Không” chính là cửa ấy, 
là Vô Môn Quan của Thiển tông vậy. Hành giả nào qua được cửa ấy, 
chẳng những thấy được Triệu Châu mà còn cùng chư Tổ nắm tay 
chung bước, thâm sâu giao kết, cùng một mắt mà thấy, cùng một tai 
mà nghe. Há chẳng thú vị lắm sao? Há chẳng ai muốn qua cửa ấy hay 
sao? 


1.248. Mi Mục Bất Thức 

Công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiển Sư Tào Sơn Bổn Tịch 
(840-901) và một vị Tăng. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển 
XVII, một hôm, một vị Tăng hỏi Tào Sơn: "Chân mày với mắt cùng 
biết nhau chăng?" Sư đáp: "Chẳng biết nhau." Vị Tăng hỏi: "Sao lại 
chẳng biết nhau?" Sư đáp: "Vì đồng tại một chỗ." Vị Tăng lại hỏi: 
"Thế ấy là chẳng thể phân biệt sao?" Sư đáp: "Cuối cùng thì chân mày 
chẳng phải là mắt, mắt chẳng phải là chân mày." Vị Tăng hỏi: "Thế 
nào là mắt?" Sư đáp: "Mắt quả nhiên đúng là mắt." Vị Tăng hỏi: "Thế 
nào là chân mày?" Sư đáp: "Ta không chắc." Vị Tăng hỏi: "Tại sao 
Hòa Thượng lại không chắc?" Sư đáp: "Nếu mình không nghi tức quả 
nhiên đúng." Vị Tăng lại hỏi: "Có chân lý nào trong hình tướng?" Sư 


1619 


đáp: "Hình tướng là chân lý." VỊ Tăng nói: "Làm sao Hòa Thượng có 
thể biểu tỏ việc này?" Sư cầm lấy cái dĩa để tách. Vị Tăng lại hỏi: 
"Làm thế nào huyễn (ảo tưởng) có thể là chơn (chân lý)?" Sư đáp: 
"Huyễn vốn nguyên chơn (ảo tưởng trên căn bản là chân lý)." Vị Tăng 
nói: "Khi đối diện với ảo tưởng, cái gì hiển bày?" Sư đáp: "Tức huyễn 
liền hiện (thì ảo tưởng liền hiện ra)." Vị Tăng thưa: "Trong trường hợp 
đó, từ đầu đến cuối, trước sau chẳng lìa huyễn (không ai có thể thoát 
khỏi huyễn)." Sư nói: "Nhưng nếu ông chạy theo huyễn tướng, ông 
không thể nào đạt được chúng." 


1.249. Mi Phân Bát Tự 

Lông mày hình chữ bát, chỉ cho lẽ đương nhiên. Theo Bích Nham 
Lục, tắc 30, một hôm có một vị Tăng hỏi Triệu Châu: "Được nghe Hòa 
Thượng thân kiến Nam Tuyển phải chăng?" Triệu Châu đáp: "Ở Trấn 
Châu phát xuất củ cải to." Đáng gọi là lời nói vô vị, bít lấp miệng 
người. Triệu Châu cũng giống như kẻ cướp ban ngày, ông Tăng vừa 
mở miệng liền móc tròng mắt của ông. Nếu là "tri hữu" nhai kỹ thì 
thấy thú vị. Nếu là người "chẳng tri hữu" giống như nuốt trộng trái chà 
là vậy. 


1.250. Miệng Hay Nói Thì Tai Không Lắng Nghe; Tai Lắng 
Nghe Thì Miệng Không Hay Nói! 

Thiển sư Thiện Quả Nguyệt Am (1079-1152) thường dạy chúng: 
"Khi các ông có cái miệng hay nói, các ông không có đôi tai biết lắng 
nghe. Khi các ông có đôi tai biết lắng nghe, thì lại không có cái miệng 
hay nói. Hãy suy nghĩ cho kỹ về điều này!" 


1.251. Miệng Tưởng Câm Tai Tưởng Điếc, Va Nhằm Sao Lửa 
Nổ Bùng Ra! 

Vô Học Tổ Nguyên (1226-1286), tên của một thiển sư Trung Hoa 
thuộc phái Lâm Tế. Vô Học Tổ Nguyên xuất gia năm mười bốn tuổi 
và tu tập với Thiển sư Vô Chuẩn Sư Phạm. Sư Phạm là một trong 
những vị thầy nổi bật nhất vào thời của ông, và là một trong số ít người 
chấp nhận đệ tử người Nhật Bản. Bên cạnh việc là một vị thây thuộc 
truyền thống Lâm Tế, Sư Phạm còn là một nghệ sĩ và một nhà thư 
pháp nổi tiếng, và các đệ tử của ngài nhận được những thứ này với 


1620 


lòng tri ân cũng giống như sự tu tập Thiển của họ. Vô Học Tổ Nguyên 
theo những thuyết giảng của Vô Chuẩn Sư Phạm và trở thành viện 
trưởng tu viện Chân Như ở Đài Châu. Sau đây là bài kệ ngộ đạo của 
thiển sư: 
"Một đao đập nát động tà ma 

Mặt sắt Na Tra hiện đó mà 

Miệng tưởng câm rồi tai tưởng điếc 

Va nhằm, sao lửa nổ bùng ra." 


1.252. Minh Bổn: Vô Thường Kệ 
Thiển sư Trung Phong Minh Bản (1263-1323) lập lại bài kệ 'Vô 
Thường' trong "Trung Phong Quốc Sư Tòa Hữu Minh': 
"Sanh tử đại sự, 
Phải quán sát trong từng 
giây phút của đời sống này, 
Vô thường chóng đến, 
Thời gian không chờ đợi một aI. 
Sanh ra làm người là cơ hội hiếm có, 
Nay được sanh làm người. 
Không dễ gì có thể nghe được Phật pháp, 
Và nay đang được nghe Phật pháp. 
Như thế, nếu chúng ta không 
đạt được giải thoát trong kiếp này, 
Thì đợi đến kiếp nào mới mong 
đạt được giải thoát đây?" 


1.253. Minh Đăng Chiếu Diệu 

Sonome là một nữ sĩ nổi tiếng và là một Phật tử uyên thâm giáo 
pháp. Có lần bà đã viết thư cho thiển sư Unko: "Không cầu chân cũng 
không lánh vọng là cội rễ của Đại Đạo. Ai cũng biết điều này, chính vì 
thế khi nói lên điều này tôi nghĩ rằng không có gì đặc biệt cả. Liễu 
xanh, hoa đỏ, mọi thứ đều hiển hiện trong tự tánh. Cũng như thế, ngâm 
kệ và làm thơ cho qua ngày tháng. Nếu tất cả những thứ này là tán gẫu 
vô dụng, thì toàn bộ kinh sách cũng chẳng khác gì. Tôi không thích 
những gì mang màu sắc tôn giáo. Phần công phu hằng ngày của tôi là 
cầu nguyện, làm thơ và ca hát. Nếu tôi được lên thiên đàng, điều này 
cũng tốt; nếu tôi bị đọa vào địa ngục, đó cũng là điều kiết tường." 


1621 


"Tự mình vốn biết 
Chẳng phải cầu tâm 
Tự tánh hằng sáng 
Một ngọn minh đăng. 
Dù động dù tịnh 
Lồng sẵn gương trong 
Chân tâm chiếu diệu 
Soi khắp chúng sinh. 
Chẳng thể kiếm tìm 
Vượt trên thấy biết 
Tự tánh minh đăng 
Thường hằng là vậy!" 
Khi Sonome sắp thị tịch, bà đã từ giã cõi đời với bài thơ sau: 
”“Irời đêm trăng thu 
Tiết xuân ấm áp 
Là thực? Là mộng? 
Nam Mô Vô Lượng Quang Như Lai." 


1.254. Minh Liễu Chân Tâm 
(Đại Điên Biết Chân Tâm Của Chính Mình) 

Theo Truyền Đăng Lục, quyển XVI, sau khi Thiển Sư Triều Châu 
Đại Điên (731-824) lui về ẩn cư ở Linh Sơn, Tăng đồ tụ tập đông. Một 
hôm, Thiển sư Đại Điên thượng đường thị chúng: "Người muốn học 
Đạo trước hết phải biết bản Tâm của chính mình. Đem tâm ra mà bày 
tỏ cho thấy, mới là thấy đạo. Nhưng nay lắm kẻ vì không thể thâm 
nhập tánh thể của vạn vật nên bị mê hoặc coi một cái nhướng mày, 
một cái chớp mắt, một nói, một lặng, là tâm yếu của Thiển. Kỳ thật, 
chưa phải là trọn vẹn. Ta nay vì mấy ông mà phân minh nói rõ ra. Ai 
nấy hãy lắng nghe. Chỉ cần trừ bổ những vọng tưởng, vọng niệm, kiến 
lượng, tức là Chân Tâm của mấy ông. Tâm ấy cùng với trần cảnh hoàn 
toàn không giao thiệp, khi mấy ông câm lặng, giữ gìn tịch tĩnh. Tức 
Tâm là Phật, không đợi tu tập đối trị. Cớ sao vậy? Ứng theo cơ, tùy vật 
chiếu, lạnh lùng hoạt dụng, tự khởi. Cội nguồn thăm thắm của tất cả 
những hoạt dụng này vượt ngoài khái niệm tìm thấy trong kinh luận. 
Cái diệu dụng ấy ta gọi là Bản Tâm. Này, hãy nên giữ gìn, đừng để 
dong ruổi." 


1622 


1.255. Minh Minh Bách Thảo Đầu, Minh Minh Tổ Sư Ý 

Bàng Bảo Linh Chiếu là tên của một vị Thiển sư Ni Trung Hoa 
vào thế kỷ thứ tám. Thiển sư Bàng Bảo Linh Chiếu, con gái của Cư Sĩ 
Bàng Long Uẩn. Hiện nay chúng ta có khá nhiễu tài liệu chỉ tiết về 
Thiển sư Bàng Linh Chiếu; tuy nhiên, có một vài chỉ tiết lý thú về vị 
Thiển sư này trong Truyền Đăng Lục, quyển VIIIL Một hôm, cư sĩ 
Bàng Long Uẩn hỏi con gái là Linh Chiếu: "Cổ nhơn nói 'Sáng sáng 
đầu trăm cỏ, sáng sáng ý Tổ Sư là sao?" Linh Chiếu nói: "Lớn lớn già 
già mà lại thốt ra lời nói ấy." Bàng Long Uẩn hỏi: "Vậy con nói thế 
nào?" Linh Chiếu nói: "Sáng sáng đầu trăm cỏ, sáng sáng ý Tổ Sư." 
Bàng Long Uẩn bèn cười. 


1.256. Minh Minh Lạc Tỉnh 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XXIH, có một vị Tăng 
hỏi Thiền sư Ba Lăng Hạo Giám: “Ba thừa giáo nghĩa, mười hai bộ 
kinh, đều không có gì nghi hoặc, nhưng thế nào là Thiển tông?” Ba 
Lăng đáp: “Đó chẳng phải là chuyện của Thiển Tăng.” Vị Tăng lại 
hỏi: “Thế thì chuyện của Thiển Tăng là chuyện gì?” Ba Lăng đáp: 
“Khi ăn mà ham dòm sóng trắng là mất cả đôi tay và đôi bàn tay.” 
(ham muốn tìm Phật bên ngoài sẽ làm mờ đi Phật tánh của chính 
mình). VỊ Tăng lại hỏi: “Thế nào là Đạo?” Ba Lăng nói: “Một người 
mắt sáng rơi xuống giếng.” 


1.257. Mọi Chuyện Không Ngẫu Nhiên 

Ngày nay chúng ta thấy nhiều người có niềm hạnh phúc và của cải 
lớn lao. Những thứ này từ đâu ra? Chúng không phải xảy đến do sự 
ngẫu nhiên hay may mắn mà chúng được tích lũy từ sự tu tập thiện 
nghiệp từ nhiều kiếp trước. Khi cơ duyên thích hợp khởi lên trong hiện 
kiếp, nhân có hiệu lực do đó sẽ tạo thành quả. Luật nhân quả hay sự 
tương quan giữa nguyên nhân và kết quả trong luật về “Nghiệp” của 
Phật giáo. Luật nhân quả hay sự tương quan giữa nguyên nhân và kết 
quả trong luật về “Nghiệp” của Phật giáo. Nhân là nguyên nhân, là 
năng lực phát động; quả là kết quả, là sự hình thành của năng lực phát 
động. Định luật nhân quả chi phối vạn sự vạn vật trong vũ trụ không 
có ngoại lệ Mọi hành động là nhân sẽ có kết quả hay hậu quả của nó. 
Giống như vậy, mọi hậu quả đều có nhân của nó. Luật nhân quả là 
luật căn bản trong Phật giáo chi phối mọi hoàn cảnh. Luật ấy dạy rằng 


1623 


người làm việc lành, dữ hoặc vô ký sẽ nhận lấy hậu quả tương đương. 
Người lành được phước, người dữ bị khổ. Nhưng thường thường người 
ta không hiểu chữ phước theo nghĩa tâm linh, mà hiểu theo nghĩa giàu 
có, địa vị xã hội, hoặc uy quyền chánh trị. Chẳng hạn như người ta bảo 
rằng được làm vua là do quả của mười nhân thiện đã gieo trước, còn 
người chết bất đắc kỳ tử là do trả quả xấu ở kiếp nào, dầu kiếp nây 
người ấy không làm gì đáng trách. Sự đáp trả lại cho các nhân nghiệp 
ác và thiện. Theo Phật giáo, những ai phủ nhận luật nhân quả luân hồi 
sẽ hủy hoại tất cả những trách nhiệm luân lý của chính mình. Theo Đại 
Sư Ấn Quang, mọi thứ có thể đạt được bằng sự thành thật vì thành thật 
sẽ mang lại lợi ích cho tự thân; và bằng sự tôn trọng người khác tức là 
làm lợi lạc cho người khác. Với sự thành thật và tôn trọng, chúng ta sẽ 
hòa hợp với mọi người. Để xã hội được hòa hợp, chúng ta cần phải 
hiểu nguyên lý nhân duyên và nghiệp quả. Để được người khác tôn 
trọng mình chúng ta cần phải tôn trọng người khác trước. Chúng ta cần 
phải sửa đổi tự thân để làm cho hoàn cảnh được tốt hơn. Nếu không 
làm như vậy thì chúng ta sẽ không tránh được những tai họa lớn trên 
thế giới, vốn dĩ là cộng nghiệp của chúng sanh. Suốt trong cuộc đời 
của Đại Sư Ấn Quang, ngài đã khuyến khích mọi người nghiên cứu về 
nhân duyên và nghiệp quả với sự hỗ trợ của Liễu Phàm Tứ Huấn. 
Ngài đã dành trọn đời mình cho việc giúp đỡ người khác. Nhưng đáng 
tiếc là nhiều người vì ham muốn lợi lộc thế gian thì nhiều, còn người 
tỉnh thức muốn sanh vào Tây Phương Tịnh Độ thì ít. Bằng việc phân 
phát những quyển cẩm nang như Kinh Thiện Ác Nhân Quả và Liễu 
Phàm Tứ Huấn. Đại Sư Ấn Quang đã cho thấy ngài là người có tâm 
đại từ bi và thành tâm giúp đỡ nhân loại. Ngài quả là một vị Bồ Tát, 
hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát, xuất hiện nơi đời để hóa độ chúng 
sanh. Hy vọng việc làm này sẽ giúp giảm thiểu hay giải trừ những tai 
họa trên thế giới, vốn là hậu quả của những ác nghiệp nơi thân khẩu ý 
mà con người đã tạo ra trong nhiều ngàn năm qua. Nếu làm được như 
vậy chúng ta sẽ lập được vô lượng công đức. 


1.258. Mọi Công Đúc Đều Xuất Phát Từ Thiền Định 

Trong suốt lịch sử lâu dài của Thiền, trải qua nhiều thế kỷ và 
nhiều nền văn hóa khác nhau, tất cả các Thiển sư đều đồng ý với nhau 
rằng tọa thiển là con đường trực tiếp và mầu nhiệm nhất hướng đến 
giải thoát. Thiển sư Bạch Ấn Huệ Hạc nói rằng tọa thiển là con đường 


1624 


quí giá đi đến giải thoát của tất cả nhân loại. Dầu có khác nhau với 
những thứ không rõ ràng trong nhiều truyền thống, Thiền sư Bạch Ấn 
nói rằng “Pháp môn giải thoát” vẫn là thiển định, tu tập tọa thiển cuối 
cùng dẫn đến tam muội. Sự ca ngợi về tọa thiển của Thiền sư Bạch Ấn 
tiếp tục với đoạn văn sau đây: “Mọi pháp hạnh lành, sám hối, và bố 
thí, mọi nỗ lực cứu độ chúng sanh, trì giới, và tất cả các cách sống 
đúng theo chánh pháp đều xuất phát từ Tọa Thiển.” Dĩ nhiên, Thiền sư 
Bạch Ấn không nói rằng thiển định có thể thay thế mọi pháp môn 
khác. Hành giả tu Thiển vẫn phải tu tập bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tỉnh 
tấn... cùng lúc với thiển định. Để cuối cùng chúng ta có thể đạt được 
đại trí tuệ. 


1.259. Mọi Khoảnh Khắc Đêu Phải Được Tu Tập 

Với mọi khoảnh khắc đều được tu tập trong đời sống, chúng ta sẽ 
có nhiều cơ hội hơn để thấy sự vật như chúng là. Theo Charlotte Joko 
Beck trong quyển 'Thiển Trong Đời Sống Hằng Ngày", việc tu tập 
thông minh chỉ dựa vào một điều duy nhất: cái sợ từ trong căn bản của 
sự hiện hữu của con người, nỗi lo sợ về việc "Tôi không tổn tại". Và 
tất nhiên là tôi không tổn tại, nhưng đó là điều sau cùng mà tôi muốn 
biết. Tôi vô thường trong hình hài của con người, bể ngoài có vẻ bền 
vững nhưng thật ra đang thay đổi một cách nhanh chóng. Tôi sợ phải 
thấy cái tôi đích thực: một trường năng lượng đang thay đổi một cách 
liên tục. Tôi không muốn như vậy. Vì vậy, tu tập chân chính là tập 
trung vào nỗi sợ hãi này. Cái sợ có nhiều dạng khác nhau như suy 
nghĩ, tự biện, phân tích, và tưởng tượng mộng mơ. Với tất cả những 
động thái đó chúng ta tạo ra một lớp mây phủ nhằm giữ cho chúng ta 
an toàn trong cái tu tập vờ vĩnh. Tu tập chân chính không là sự an toàn, 
nó là tất cả mọi thứ trừ sự an toàn. Nhưng chúng ta không thích điều 
đó, vì thế chúng ta bị ám ảnh với những nỗ lực nóng sốt nhằm đạt được 
phiên bản của giấc mơ riêng của chúng ta. Việc tu tập mê muội như 
vậy tự nó chỉ là một đám mây mù khác ngăn cách giữa chúng ta và 
thực tại. Điều quan trọng duy nhất là phải thấy sự vật không bằng quan 
điểm chủ quan: thấy sự vật như chúng là. Khi rào cẩn cá nhân được gỡ 
bỏ, tại sao chúng ta cần phải đặt cho nó cái tên gì nữa? Chỉ cần chúng 
ta sống cuộc sống của mình. Và khi chết đi, chỉ cần chết. Không có 
vấn đề gì nữa. Thật vậy, mỗi khoảnh khắc đều là cơ hội để cho chúng 
ta trải nghiệm cái gì đó. Khi việc tu tập Thiển chân chính vẫn được 


1625 


thực hiện trong sinh hoạt hằng ngày của chúng ta, mỗi khoảnh khắc 
đều là cơ hội để cho chúng ta trải nghiệm cái gì đó, để cho chúng ta 
mở đôi mắt ra để thấy rõ hơn. 


1.260. Mọi Người Đều Thấy Nó Cả Mà! 

Thiển Sư Phù Dung Đạo Giai (1043-1118) nói: "Khi không nghe 
được nghiệp thanh của tiếng chuông và trống, thì một âm thanh cô lẻ 
làm tỉnh thức người trong mộng. Sự tĩnh lặng vĩnh hằng và toàn hảo 
không có việc gì đặc biệt hơn nữa. A1 nói Quán Âm đưa ra cửa khác?" 
Sau một lúc lâu im lặng, Phù Dung nói: "Mấy ông có lãnh hội không? 
Đừng hỏi vị khách trên Phổ Đà Sơn. Khi chim ưng kêu thét lên, thì 
mây quanh đỉnh đảo tan biến hết!" Một hôm, Thiền Sư Phù Dung Đạo 
Giai thượng đường dạy chúng: "Núi xanh luôn đi. Người đàn bà đá 
sanh con về đêm." Một vị Tăng hỏi Thiển Sư Phù Dung Đạo Giai: 
"Thế nào là Đạo?" Phù Dung nói: "Khi đêm đến, một con bò không 
sừng đi vội vào chuồng." Một vị Tăng hỏi Thiển Sư Phù Dung Đạo 
Giai: "Thế nào là thói nhà của Hòa Thượng?" Phù Dung nói: "Mọi 
người đều thấy nó cả mà!" 


1.261. Mọi Người Tự Tu Tự Thấy, Chẳng Có Gì Để Truyền 
Thuyền Tử Đức Thành Thiền Sư (805-881). Hiện nay chúng ta 
không có nhiều tài liệu chỉ tiết về Thiền Sư Thuyền Tử; tuy nhiên, có 
một số chi tiết lý thú về vị Thiển sư này trong như trong Truyền Đăng 
Lục, quyển XIV. Khi Thuyền Tử ra đi đến sống ẩn cư ở Hoa Đình, dọc 
theo bờ sông Ngô mà bây giờ thuộc Thượng Hải, nơi ông thường dùng 
chiếc đò nhỏ đưa khách qua sông. Một lần nọ, thuyển đậu bên bờ, Sư 
ngồi rảnh rang, có vị quan đến hỏi: "Thế nào là việc hằng ngày của 
Hòa Thượng?" Sư dựng đứng mái chèo, bảo: "Ông có hội chăng?" Vị 
quan nói: "Không hội." Sư bảo: "Nếu chỉ chèo trong sóng xanh, ít gặp 
được cá vàng." Sư có kệ rằng: 
"Tam thập niên lai tọa điếu đài 
Câu đầu vãng vãng đắc hoàng năng 
Kim lân bất ngộ không lao lực 
Thâu thủ ty luân qui khứ lai." 
(Ba mươi năm bến câu ngồi 
Đầu lưỡi lâu lâu được ba ba 
Vảy vàng không gặp lao lực uổng 


1626 


Cuốn phăng dây nhợ quay về thôi). 
“Thiên xích ty luân trực hạ thùy 
Nhất ba tài động vạn ba tùy 
Dạ tịnh thủy hàn ngư bất thực 
Mãn thuyễn không tải nguyệt minh qui." 
(Ngàn thước nhợ dây buông thẳng câu 
Đợt sóng vừa nhô muôn sóng vờn 
Nước lạnh đêm khuya không cá đớp 
Đây thuyền chở rỗng ánh trăng thâu). 
"Tam thập niên lai hải thượng du 
Thủy thanh ngư hiện bất thôn câu 
Điếu can chước tận trùng tài trúc 
Bất kế công trình đắc tiện hưu." 
(Ba mươi năm qua trên biển đồi 
Nước trong cá hiện chẳng ăn mỗi 
Cần câu chặt sạch trồng lại trúc 
Chẳng kể công trình miễn tiện thôi). 
"Hữu nhất ngư hề vĩ mạc tài 
Hỗn dung bao nạp tín kỳ tai 
Năng biến hóa, thổ phong lôi 
Hạ tuyến hà tằng điếu đắc lai." 
(Có con cá kia lớn 'dễ tào' 
Hỗn dung bao nạp lạ làm sao 
Hay biến hóa, nhả gió sét 
Thả nhợ chưa từng câu được nào). 
"Biệt nhân chỉ khan thái phù dong 
Hương khí trường niêm nhiễu chỉ phong 
Lưỡng ngạn ánh, nhất thuyền hồng 
Hà tầng giải nhiễm đắc hư không." 
(Người ngoài chỉ thấy hái phù dong 
Hương khí dính mãi quanh chỉ phong 
Hai bờ sáng, một thuyền hồng 
Chưa từng giải nhiễm được hư không). 
"Vấn ngã sanh nhai chỉ thị thuyền 
Tử tôn các tự đổ cơ duyên 
Bất do địa, bất do thiên 
Trừ khước thoa y vô khả truyền." 


1627 


(Hỏi tớ sanh nhai chỉ nhờ thuyển 
Cháu con đều tự thấy cơ duyên 
Chẳng tại đất, chẳng tại trời 
Trừ áo tơi ra chẳng thể truyền). 
(Phần Việt dịch trích từ Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, Quyển XIV, 
của Lý Việt Dũng, NXB Hồng Đức, 2013). 


1.262. Mọi Sự Đều Bị Dẹp Bỏ 

Một hôm, Thiển sư Đơn Hà Tử Thuần thượng đường: “Dừng dừng 
đúng ngọ còn thiếu nửa, lặng lặng canh ba vẫn chửa tròn, sáu cửa 
chẳng từng biết hơi ấm, lại qua thường ở trước trăng trong.” Sư thượng 
đường thuyết: “Trăng sáng chiếu soi đầm trong bày bóng, nước không 
có ý thấm trăng, trăng không có tâm soi nước, trăng nước cả hai đều 
quên mới đáng gọi là đoạn. Vì thế nói: Việc lên trời cần phải thổi mất, 
việc thập thành cần phải dẹp mất, ném vàng vang tiếng chẳng cần 
xoay nhìn. Nếu hay như thế mới hiểu nhằm trong dị loại mà đi. Quý vị 
đến trong ấy lại thấu hiểu chăng? Sư im lặng một lúc lại nói: Thường 
đi chẳng cất nhân gian bước, mang lông đội sừng lẫn đất bùn.” 


1.263. Mọi Thực Thể Kể Cả Xiển Đề Đều Có Phật Tánh 

Đạo Sinh là nhà sư nổi tiếng của Trung Quốc (355-434), người 
sáng lập ra phái Niết Bàn. Ông đã cộng tác với Ngài Cưu Ma La Thập 
để dịch Kinh Liên Hoa. Ông không để lại tác phẩm nào; tuy nhiên, 
luận điểm của ông đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển Phật 
giáo Trung quốc. Ông cho rằng mọi thực thể, ngay cả những Xiển để, 
đều có bản tánh Phật và có thể hiểu được ngay bằng một đại giác bất 
thần. 


1.264. Mọi Việc Đều Là Dòng Suối Giải Thoát 

Lúc cao tuổi, Thiển Sư Y Sơn (?-1213) dời về làng Yên Lãng để 
tiếp tục hoằng hóa Phật giáo cho đến khi ngài thị tịch vào năm 1213. 
Ngài thường nhấn mạnh về việc “xa la hai bên để chỉ trụ vào trung 
đạo, vượt ngoài tất cả văn tự': “Đối với hành giả tu Thiển, mọi việc 
đều là Dòng suối Giải Thoát. Một khi chúng ta đã bước vào dòng suối 
nầy và nếm được hương vị giải thoát, chúng ta sẽ không còn phải trở 
lại nữa, không còn nhận thức và hành động sai lầm nữa. Tâm trí chúng 


1628 


ta sẽ biến đổi, chuyển hướng, nhập lưu. Chúng ta không còn rơi vào 
đau khổ nữa. Lúc bấy giờ bạn sẽ vứt bỏ mọi tác động sai lầm, bởi vì 
chúng ta thấy rõ mọi hiểm nguy trong các động tác sai lầm nầy. Chúng 
ta sẽ hoàn toàn đi vào đạo. Chúng ta hiểu rõ bổn phận, sự vận hành, 
lối đi, và bản chất tự nhiên của con đường nầy. Chúng ta sẽ buông xả 
mọi chuyện cần buông xả và tiếp tục buông xả mọi chuyện, không cần 
ưu tư thắc mắc. Nhưng tốt nhất, chẳng nên nói nhiều về những điều 
nầy, mà hãy bắt tay vào việc thực hành. Đừng chẩn chờ gì nữa, đừng 
do dự, hãy lên đường. Hành giả phải luôn nhớ rằng vì sao mình bị ma 
chướng. Vì tánh của mình chưa định. Nếu tánh định rồi thì lúc nào 
mình cũng minh mẫn sáng suốt và thấu triệt mọi sự. Lúc đó chúng ta 
luôn thấy “nội quán kỳ tâm, tâm vô kỳ tâm; ngoại quán kỳ hình, hình 
vô kỳ hình.” Nghĩa là chúng ta quán xét bên trong thì không thấy có 
tâm, và khi quán xét bên ngoài cũng không thấy có hình tướng hay 
thân thể. Lúc đó cả thân lẫn tâm đều là “không” và khi quán xét xa 
hơn bên ngoài thì cũng không bị ngoại vật chi phối. Lúc mà chúng ta 
thấy cả ba thứ thân, tâm và vật đều không làm mình chướng ngại là 
lúc mà chúng ta đang sống với lý “không” đúng nghĩa theo Phật giáo, 
có nghĩa là chúng ta đang đi đúng theo ““Irung Đạo” vì trung đạo phát 
khởi là do dựa vào lý “không” nầy. Trung đạo đúng nghĩa là không có 
vui, mừng, không có bực dọc, không có lo buồn, không có sợ hãi, 
không yêu thương, không thù ghét, không tham dục. Các ông nên biết, 
Như Lai thành Chánh Đẳng Chánh Giác, đối với tất cả nghĩa không 
còn chỗ nào quán sát, đối với pháp bình đẳng không có gì nghi hoặc, 
không tâm, không tướng, không đi, không dừng, không lường, không 
ngăn, xa lìa hai bên, trụ ở trung đạo, vượt ngoài tất cả văn tự. Vì vậy, 
khi chúng ta quán chiếu mọi vật phải luôn nhớ rằng bên trong không 
có vọng tưởng, mà bên ngoài cũng chẳng có tham cầu, nghĩa là nội 
ngoại thân tâm đều hoàn toàn thanh tịnh. Khi quán chiếu mọi sự mọi 
vật, nếu chúng ta thấy cảnh vui mà biết vui, thấy cảnh giận mà biết là 
giận, tức là chúng ta chưa đạt được tánh định. Khi cảnh tới mà mình 
bèn sanh lòng chấp trước, sanh lòng yêu thích hay chán ghét, tức là 
tánh mình cũng chưa định. Hành giả nên luôn nhớ rằng thuận cảnh đến 
mình cũng vui mà nghịch cảnh đến mình cũng hoan hỷ. Bất luận gặp 
phải cảnh ngộ thuận lợi hay trái ý mình cũng đều an lạc tự tại. Sự an 
lạc nầy là thứ an lạc chân chánh, là thứ hạnh phúc thật sự, chứ không 
phải là thứ an lạc hay hạnh phúc đến từ ngoại cảnh. Hương vị của sự 


1629 


an lạc bất tận nầy vốn xuất phát từ nội tâm nên lúc nào mình cũng an 
vui, lúc nào mình cũng thanh thản, mọi lo âu buồn phiền đều không 
còn nữa. Hành giả nên luôn nhớ về ba cái tâm không thể nắm bắt 
được: tâm quá khứ không thể nắm bắt, tâm hiện tại không thể nắm bắt, 
và tâm vị lai không thể nắm bắt. Vì vậy khi sự việc xãy ra thì mình đối 
phó, nhưng không khởi tâm phan duyên, được như vậy thì khi sự việc 
qua rồi thì tâm mình lại thanh tịnh, không lưu giữ dấu vết gì. Ngài 
thường nhắc nhở đệ tử: “Chân thân là thân chân thật của Phật. Khi đức 
Phật thành chánh đẳng chánh giác, chân thân của Ngài trở thành vạn 
tượng (mọi hiện tượng). Lúc đó chơn tâm của Ngài như một tấm gương 
có thể chiếu bất kỳ hướng nào, và nó luôn chiếu mọi thứ một cách 
bình đẳng như nhau.” Hành giả nên nhớ chân tâm là một thực thể 
chung gồm hai phần hữu vi và vô vi. Chân tâm có hai phần: tánh và 
tướng. Phần Tánh gọi là chân như môn, phần Tướng gọi là sanh diệt 
môn. Chân như không rời sanh diệt, sanh diệt tức là chân như. Bởi thế 
Mã Minh Bồ Tát gọi phần chân như là tạng Như thật không, phần sanh 
diệt là tạng như thật bất không. Cả hai đồng chung một thể tánh như 
thật. Ví như mặt biển to rộng, không thể chỉ chấp nhận phần nước mà 
bỏ đi phần sóng bọt; vì chấp như thế tức đã sai lạc với hiện tượng của 
biển, mà cũng chẳng biết biển là gì? Cho nên bỏ sự tức lý không 
thành, bác tướng thì tánh không đứng vững. Theo Kinh Kim Cang, Đức 
Phật bảo: “Kể nào dùng sắc tướng âm thanh thấy và tìm cầu ta, là kẻ 
hành tà đạo." Nhưng liễn theo đó Ngài lại bảo: “Tu Bồ Để! Ông đừng 
nghĩ rằng Như Lai không dùng tướng cụ túc đắc quả A Nậu Đa La Tam 
Miệu Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề! Nếu ông suy nghĩ phát tâm A Nậu Đa 
La Tam Miệu Tam Bồ Đề là nói các pháp đoạn diệt. Đừng nghĩ như 
thế! Tại sao? Vì phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đối 
với các pháp không nói tướng đoạn diệt. Trước tiên Đức Phật dạy 
đừng theo âm thanh sắc tướng mà tìm đạo, nhưng liền sau đó Ngài lại 
nhắc nhở “cũng đừng rời bỏ âm thanh sắc tướng hoặc diệt hết các pháp 
để phát tâm cầu đạo. Như thế ta thấy đạo chẳng thuộc về sắc, mà cũng 
chẳng thuộc về không. Tìm chấp một bên là sai lầm. Trong Phật giáo 
chánh niệm là luôn tỉnh thức về tất cả mọi sinh hoạt, từ vật chất đến 
tinh thần. Hành giả giữ tâm chánh niệm là vị ấy hiểu biết rõ ràng về 
những hoạt động của cơ thể mình và luôn tỉnh thức về những uy nghỉ: 
khi đi, đứng, ngôi hay nằm. Tất cả những hoạt động của cơ thể hành 
giả đều làm với cái tâm tỉnh thức. Khi đi tới đi lui, khi nhìn tới hoặc 


1630 


nhìn một bên, hành giả chú tâm hay biết rõ ràng; khi co tay co chân 
hay khi duỗi tay duỗi chân hành giả luôn làm trong chánh niệm; khi 
mặc quần áo, khi ăn, uống, nhai, vân vân, hành giả phải luôn chú tâm 
hay biết rõ ràng: khi đi, đứng, ngồi, nằm, hành giả phải luôn giữ chánh 
niệm; khi nói cũng như khi không nói hành giả phảẩi luôn hay biết rõ 
ràng. 


1.265. Mokurai Soen Và Người Thợ Làm Thùng Gỗ 

Các vị thiển sư đưa ra lời chỉ dẫn dành cho từng thiển sinh trong 
một phòng riêng. Không ai được phép vào đó khi vị thiển sư đang trao 
đổi với thiển sinh. Mokurai là vị thiền sư tại chùa Kiến Nhân Tự trong 
vùng Đông Đô, ngài thường thích nói chuyện với các thương nhân, 
những người thợ làm báo cũng như các đồ đệ của mình. Có một người 
thợ đóng thùng gỗ hầu như mù chữ. Anh ta thường đến gặp thiển sư và 
hỏi những câu ngớ ngẩn, uống vài tách trà rồi bỏ đi. Một hôm, trong 
lúc người thợ đóng thùng gỗ đang có mặt tại thiền viện, thiển sư Mặc 
Lôi Tông Uyên muốn chỉ dẫn riêng cho một đệ tử nên ngài bảo anh ta 
sang đợi mình ở một phòng khác. Người này phản đối: “Tôi biết ngài 
là một vị Phật sống, nhưng ngay cả tượng Phật đá trong chùa cũng 
không bao giờ từ chối việc có đông người đến trước ngài. Vậy có lẽ 
nào ngài lại từ chối tôi?” Nghe xong những lời này, Thiển sư Mặc Lôi 
Tông Uyên phải đi ra ngoài để gặp đệ tử của mình. 


1.266. Món Ấn Ngon Không Cần Đốt Với Người Bụng No! 

Khi đến gặp Viên Thông, Đầu Tử không thưa hỏi gì, chỉ ăn cơm 
xong rồi ngủ. Tri sự thấy thế, bạch với Viên Thông: “Trong Tăng 
đường có vị Tăng cả ngày lo ngủ, xin thực hành theo qui chế.” Viên 
Thông bảo: “Khoan! Đợi ta xét qua.” Viên Thông cầm gậy đi vào 
Tăng đường, thấy Đầu Tử đang nằm ngủ, Viên Thông gõ vào giường, 
quở: “Trong đây tôi không có cơm dư cho Thượng Tọa ăn xong rồi 
ngủ.” Đầu Tử thưa: “Hòa Thượng dạy tôi làm gì?” Viên Thông bảo: 
“Sao chẳng tham thiển?”? Đầu Tử thưa: “Món ăn ngon không cần đối 
với người bụng no.” Viên Thông bảo: “Tại sao có nhiều người không 
chấp nhận Thượng Tọa?” Đầu Tử thưa: “Đợi họ chấp nhận để làm øì? 
Viên Thông hỏi: “Thượng Tọa đã gặp ai rồi đến đây?” Đầu Tử thưa: 
“Phù Sơn.” Viên Thông bảo: “Lạ! Được cái gì mà lười biếng.” Viên 
Thông bèn nắm tay, hai người cười rồi trở về phương trượng.” 


1631 


1.267. Mơ Về Hình Ảnh Mẹ! 

Có rất ít chi tiết được biết về mẹ của Lương Khoan, chỉ biết bà 
sanh ra trên đảo Sadô, nhưng từ trong những bài thơ của Lương Khoan, 
hình ảnh người mẹ hiện ra rất dịu dàng và khả ái: 

“Trong những giấc mơ 
Hình ảnh mẹ hiện ra 
Cả sáng lẫn tối 
Trong màn sương xa quanh đây 
Bên bờ biển Sadô.” 


1.268. Mở Mắt Nhắm Mắt 

Thiển sư Huệ An, quốc sư Trung Hoa vào khoảng thế kỷ thứ VII. 
Theo Truyền Đăng Lục, một hôm thiển sư Đơn Hà Thiên Nhiên và 
Nam Nhạc Hoài Nhượng đến hỏi quốc sư Huệ An về ý chỉ của Đạt Ma 
Đông du. Huệ An đáp: "Sao mấy ông không tự hồi ý của mình là gì?" 
Thiên Nhiên và Hoài Nhượng thưa: "Ý của tự mình là gì?" Huệ An 
đáp: "Nên quán tác dụng mật." Thiên Nhiên và Hoài Nhượng thưa: 
"Tác dụng mật là gì?" Huệ An chỉ mở mắt và nhắm mắt, thay cho lời 
giảng giải. Thật vậy, thông điệp của Tổ Bê Đề Đạt Ma không phải là 
một thông điệp bình thường khả dĩ truyền trao bằng ngôn ngữ hay văn 
tự. Hành giả tu Thiền nên nhớ điều này: Trong Phật Giáo Thiển Tông 
có cái vốn không thể tổ bày và dẫn giải được trong Tam Tạng Kinh 
Điển. Có phải chăng đó là bức thông điệp của Tổ Bồ Đề Đạt Ma mà 
hành giả nên luôn suy ngẫm trên bước đường tu tập của chính mình? 
"Bất lập văn tự; giáo ngoại biệt truyền; trực chỉ nhân tâm; kiến tánh 
thành Phật." 


1.269. Mở Toát Vũ Trụ 

Một hôm sư Đơn Hà Tử Thuần thượng đường thuyết pháp: “Trong 
càn khôn giữa vũ trụ, ở trong có một hòn ngọc ẩn tại hình sơn. Triệu 
Pháp Sư nói vậy, chỉ có thể chỉ vào dấu và nói về vết, chứ không thể 
cầm lấy mà chỉ bày cho người. Ngày nay Đơn Hà mở toát vũ trụ đập 
nát hình núi, cầm lấy mà chỉ bày cho mọi người quan sát. Những người 
có tuệ nhãn có thể thấy được.” Đơn Hà cầm gậy dọng xuống sàn nói: 


1632 


“Có thấy không? Cò trắng trên tuyết sắc vẫn khác, Trăng sáng hoa lau 
chẳng giống nhau.” 


1.270. Mời Kiếm Khách Pháp Tạng Biểu Thị Cho Hội Chúng 

Một hôm, Thiển Sư Tuyết Đậu Trùng Hiển (980-1052) thượng 
đường thị chúng: "Nếu có mặt một tay kiếm khách Pháp Tạng, thì lão 
Tăng mời ông hãy biểu thị cái này cho chúng hội thấy." Một vị Tăng 
bước tới để hỏi. Trước khi ông ta có thể nói thì Tuyết Đậu đã nói: 
"Ông đi đâu?" Nói xong Tuyết Đậu rời sảnh đường. 


1.271. Mỗ Võ 

Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên XI, và Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, 
quyển, XII, một hôm, Thiển Sư Nam Viện Huệ Ngung thượng đường 
thị chúng, nói: “Mấy ông nắm được cái ý tưởng mổ vỗ đồng thời, 
nhưng lại thiếu cái dụng của nó.” Một vị Tăng bước tới hỏi: “Thế nào 
là cái dụng của mổ vỗ đồng thời?” Thiển sư Nam Viện nói: “Một chân 
pháp khí không cần đến chuyện mổ vỗ; ngay lúc có mổ vỗ thì đã mất 
đi cái dụng.” VỊ Tăng nói: “Con vẫn còn nghi.” Thiển sư Nam Viện 
nói: “Ông còn nghỉ cái gì? Vị Tăng nói: “Thầy đã mất nó rồi!” Liền 
sau đó Thiển sư Nam Viện dùng gậy của mình đánh vị Tăng. Vị Tăng 
không đồng ý, vì thế Nam Viện đuổi ông Tăng đi. Về sau này, vị Tăng 
đi đến chúng của Thiển sư Vân Môn, tại đây ông ta kể lại cuộc đối 
thoại với Thiển sư Nam Viện. Vị Tăng khác hỏi: “Và Nam Viện có 
làm gẩy gậy của ông ta hay không?” Ngay chỗ này vị Tăng đầu tiên 
có được một sự hiểu biết rõ ràng và sâu sắc. Vị Tăng bèn quay trở lại 
chỗ Nam Viện, nhưng Nam Viện đã thị tịch, và thay vào đó ông ta đã 
đến tham bái người kế vị Nam Viện, Thiển sư Phong Huyệt Diên 
Chiểu. Ngay sau khi vị Tăng lễ bái vừa xong, Phong Huyệt Diên Chiểu 
hỏi: “Ông có phải là ông Tăng đã hỏi tiên sư về chuyện mổ vỗ đông 
thời hay không?” Vị Tăng nói: “Dạ, phải.” Phong Huyệt Diên Chiểu 
hỏi: “Và lúc đó ông hiểu thế nào?” Vị Tăng đáp: “Lúc đó con dường 
như là đang đi dưới ánh đèn mờ.” Thiển sư Phong Huyệt Diên Chiểu 
nói: “Ông đã hiểu rồi đó!” 


1633 


1.272. Mỗi Chúng Sanh Là Tất Cả Tạo Vật Không Có Giới Hạn 
Helen Tworkov viết trong quyển 'Thiển Trên Xứ Mỹ': "Theo 
những giáo huấn của Thiền, mỗi cá nhân đều có khả năng thay đổi ý 
thức của chính mình, và vì mỗi chúng sanh là tất cả tạo vật không có 
giới hạn', theo đó thì thay đổi ý thức của mình cũng là thay đối cả tổng 
thể. Lối lập luận này được dùng để khuyến khích thiền định, xem đó 
như là cách khôn ngoan tối thượng. Nếu tọa thiền là hạt giống căn bản 
của sự thay đổi hiệu quả nhất, hiệu nghiệm nhất, thì tại sao người ta lại 
hỏi Robert Aitken về việc bỏ bổ đoàn đứng dậy. Aitken đã trả lời: 'Tại 
sao đức Phật rời gốc Bồ Đề? Để rồi sau đó cất bước đi theo dòng sông 
Hằng trọn cả cuộc đời mình. Chuyển Pháp Luân, không ngừng nghỉ." 


1.273. Mỗi Khoảnh Khắc Đều Là Cơ Hội Cho Chúng Ta Trải 
Nghiệm Cái Œì Đó 

Khi việc tu tập Thiền chân chính vẫn được thực hiện trong sinh 
hoạt hằng ngày của chúng ta, mỗi khoảnh khắc đều là cơ hội để cho 
chúng ta trải nghiệm cái gì đó, để cho chúng ta mở đôi mắt ra để thấy 
rõ hơn. Maurine Stuart viết trong quyển Âm Thanh Vi Tế: "Không có 
thứ gì thiêng liêng; mà cũng không có thứ gì không phải là sự tu tập 
tâm linh. Bạch Ấn Huệ Hạc, vị đại Thiển sư vào thế kỷ thứ XVIH ở 
Nhật Bản, người đã phục hồi sức sống cho Thiển Tông Nhật Bản, đã 
lên tiếng cảnh báo chống lại việc tin rằng Thiển tông đòi hỏi phải 
quyết liệt từ bổ mọi lo toan của thế gian. Việc tu tập Thiền chân chính 
vẫn được thực hiện trong sinh hoạt hằng ngày của chúng ta. Khi nấu 
ăn, chúng ta nhập sâu vào tam muội nấu ăn. Khi dọn đẹp sạch sẽ, 
chúng nhập sâu vào tam muội dọn dẹp sạch sẽ. Tình trạng tam muội 
này không phải là một sự trống rỗng, một trạng thái sững sờ, một trạng 
thái tâm hững hờ. Nó là trạng thái hiện tại sống động và tỉnh thức thâm 
sâu, và lẽ dĩ nhiên là nó có thể mang lại hổng phúc. Chúng ta có thể 
có được trạng thái tỉnh thức thâm sâu đến độ có thể nghe được tiếng 
tro tàn của cây nhang đang rơi. Mỗi một sinh hoạt của chúng ta, khi 
được toàn tâm toàn ý hoàn thành, không dẫn vặt hay so đo, đều là cơ 
hội để cho chúng ta trải nghiệm cái gì đó, để cho chúng ta mở đôi mắt 
ra để thấy rõ hơn. Khi chúng ta buông bỏ sự chấp ngã với vạn vật, 
chúng ta sẽ tìm thấy có điều gì đó tuyệt vời, điều gì đó luôn hiện diện, 
mà chúng ta chưa bao giờ không có nó.” 


1634 


1.274. Mỗi Người Đều Có Một Kho Tàng Vô Giá! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển IX, một hôm, Thiển Sư 
Đại An Phúc Châu (793-883) thượng đường dạy chúng, nói: "Cả thấy 
các ngươi, mỗi người có hòn ngọc lớn vô giá, từ cửa con mắt phóng 
quang soi sáng núi sông cây cỏ, từ cửa lỗ tai phóng quang nhận lãnh 
phân biệt tất cả âm thanh lành dữ, sáu cửa ngày đêm thường phóng 
quang, cũng gọi là phóng quang tam muội. Các ngươi tự chẳng biết, lại 
nhận bóng trong thân tứ đại. Nó là vật do trong ngoài giúp đỡ không 
dám chinh nghiêng, như người gánh nặng đi qua cây cầu khỉ, không 
dám để sẩy chân. Hãy nói vật gì có thể gìn giữ được? Như thế, không 
có một mảnh tơ, một sợi tóc có thể thấy. Đâu chẳng nghe Hòa Thượng 
Chí Công nói: “Trong ngoài tìm kiếm trọn không ra. Trên cảnh thi vi 
gôm tất cả.” Trân trọng! 


1.275. Mỗi Tấc Thời Gian Mỗi Tấc Vàng! 

Một hôm, có một vị lãnh chúa đến nhờ Thiển Sư Trạch Am Tông 
Bành Thiển Sư (1573-1645) chỉ dạy cho mình làm sao có thể tiêu 
khiển thời gian. Ông ta cảm thấy những ngày trôi qua của mình đều 
quá dài khi phải luôn tham dự vào những buổi triều kiến và ngồi yên 
một cách cứng nhắt để nhận sự kính lễ của người khác. Thiển Sư Trạch 
Am viết cho ông ta một bài kệ chữ Hán như sau: 

“Ngày đi không trở lại, 
Mỗi tất thời gian mỗi tấc vàng. 
Thời gian trôi đi mãi, 
Mỗi phút quý vô cùng!” 


1276. Mỗi Vị Đều Sở Hữu Trân Bảo Vô Giá 

Một hôm, Thiển sư Báo Ân nói với đại chúng: "Tất cả các vị 
Thượng Tọa ai cũng đều sở hữu một vầng nguyệt tròn đầy hằng hữu. 
Mỗi vị đều có trân bảo vô giá. Chỉ vì mặt trăng bị mây mù che khuất 
nên không chiếu sáng. Trí tuệ bị che khuất bởi mê vọng, cho nên dầu 
nó là chân lý đó mà không thể thực chứng được. Lão Tăng không có gì 
thêm để nói nữa. Mấy ông đã đứng lâu rồi!" 


1635 


1.277. Mông Đồng Tam Bách Đảm 

Lý sự không phân và phải trái tà chính không biết là gánh nặng 
của hành giả. Trong thiền, từ nầy có nghĩa là sự si độn thật sự. Trong 
thí dụ thứ 25 của Bích Nham Lục, một hôm, Am Chủ Liên Hoa Phong 
cầm cây gậy chỉ chúng bảo: "Cổ nhân đến đây vì sao không chịu trụ?" 
Không ai trong chúng chịu trả lời nên Sư tự đáp: "Vì kia đường sá 
chẳắng đắc lực." Sư lại nói: "Cứu cánh thế nào?" Và rồi Sư tự trả lời: 
"Cây gậy tức lật nằm ngang chẳng đoái người, đi thẳng vào ngàn ngọn 
muôn ngọn." Tuyết Đậu hiểu được ý kia nói thẳng vào ngàn ngọn 
muôn ngọn, mới tạo thành tụng. Hành giả tu Thiển nào muốn biết chỗ 
rơi, hãy xem tụng của Tuyết Đậu: 

"Nhãn lý trần sa nhĩ lý thổ 
Thiên phong vạn phong bất khẳng trụ 
Lạc hoa lưu thủy thái man man 
Dịch khởi mi mao hà xứ khứ?" 

(Bụi cát trong mắt, đất lỗ tai 
Ngàn ngọn muôn ngọn chẳng chịu dừng 
Hoa rơi nước chảy trôi bát ngát 
Vạch đứng lông mày xem nơi nào?). 

Tuyết Đậu tụng thật hay có chỗ chuyển thân, chẳng giữ một góc. 
Liên nói: "Bụi cát trong mắt, đất lỗ tai," câu tụng này ý nói Am chủ 
Liên Hoa Phong khi thiển khách đến thì trên không ngửa vin, dưới bặt 
chính mình, trong tất cả thời như khờ như dại. Nam Tuyển nói: "Người 
học đạo như kẻ si độn mà còn khó được." Thiền Nguyệt thơ: "Thường 
nhớ lời hay của Nam Tuyển, như kia si độn vẫn còn ít." Pháp Đăng 
nói: "Người nào biết ý này, khiến ta nhớ Nam Tuyển." Nam Tuyển la] 
nói: "Bảy trăm cao Tăng trọn là người hiểu Phật pháp, duy ông cư sĩ 
Lư chẳng hiểu Phật pháp, chỉ hiểu Đạo mà thôi, vì thế. được y bát của 
Ngũ Tổ." Hãy nói xem Phật pháp và Đạo cách nhau xa gần? Tuyết 
Đậu niệm "Trong mắt dính cát chẳng được, trong tai dính nước chẳng 
được. Nếu có kẻ tin được đến, nắm được đứng, chẳng bị người lừa thì 
lời dạy của Phật Tổ có khác gì tiếng khua bát chim kêu. Mời treo đấy 
bát trên cao, bẻ gậy bỏ, chỉ giữ một kẻ đạo nhân vô sự." Lại nói: 
"Trong mắt để được núi Tu Di, trong tai chứa được nước biển cả, bậc 
này chịu người thương lượng. Lời dạy của Phật Tổ như rồng gặp nước, 
như cọp tựa núi, lại nêu quải đấy bát, vác cây gậy, cũng là một kẻ đạo 
nhân vô sự." Lại nói: "Thế ấy cũng chẳng được, chẳng thế ấy cũng 


1636 


chẳng được, nhiên hậu không còn dính dáng gì." Trong ba vị đạo nhân 
vô sự, cốt chọn một người làm thầy, chính là người có khả năng đút sắt 
thành dụng cụ. Vì sao? Vì người này gặp cảnh giới ác, hoặc gặp cảnh 
giới kỳ đặc, đến trước mắt thảy đều giống như mộng, chẳng biết có sáu 
căn, cũng chẳng biết có sáng chiều. Dầu cho đến loại điển địa này, tối 
ky giữ tro lạnh nước chết, thẳng vào chỗ tối mờ mịt, phải có một con 
đường chuyển thân mới được. Cổ đức nói: "Chớ giữ núi lạnh cỏ xanh 
lạ, ngồi đợi mây bay trọn chẳng khéo. Vì thế Am Chủ Liên Hoa Phong 
nói 'Vì kia đường sá chẳng đắc lực,' phải là đạp trên ngàn ngọn muôn 
ngọn mới được. Hãy nói bảo cái gì là ngàn ngọn muôn ngọn?" Tuyết 
Đậu chỉ thích Sư nói: "Cây gậy tức lật nằm ngang chẳng đoái đến 
người, đi thẳng vào ngàn ngọn muôn ngọn," vì đó tụng ra. Hãy nói chỗ 
nào? Lại có biết được chỗ đi chăng? Câu "Hoa rơi nước chẩy trôi bát 
ngát," hoa rơi loạn xạ, nước chảy mênh mông. Người có cơ điển chớp, 
trước mắt là cái gì? Câu "Vạch đứng lông mày xem nơi nào", vì sao 
Tuyết Đậu cũng chẳng biết nơi nào? Như sơn Tăng nói: "Cây phất tử 
đưa khi nảy, thử nói hiện giờ ở chỗ nào?" Hành giả tu Thiển nếu thấy 
được cùng Am chủ Liên Hoa Phong đồng tham. nếu chưa thấy được thì 
dưới ba cây đòn tay, trước cái đơn bẩy tấc, thử tham cứu tường tận xem 
sao? 


1.278. Một Cây Không Bóng Không Chịu Khổ Được Trong Điền 
Của Chúng Ta! 

Uẩn ở Thạch Môn là tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào thế 
kỷ thứ chín. Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về 
Thiền sư Thạch Môn Uẩn; tuy nhiên, có một cuộc đàm thoại giữa Sư 
và Thiển sư Sư Kiền Hậu Động hay còn gọi là Thiền sư Thanh Lâm ở 
Hậu Động Sơn trong Truyền Đăng Lục, quyển XVII. Một hôm, Thạch 
Môn Uẩn đang làm vườn ở chỗ Thanh Lâm, Thiển sư Thanh Lâm hỏi: 
"Hôm nay ông làm gì?" Thiển sư Uẩn đáp: "Con sẽ trồng rau." Thiển 
sư Thanh Lâm nói: "Phật thân tràn đầy vũ trụ, ông tìm đâu ra mảnh đất 
để gieo hạt?" Thiên sư Uẩn nói: "Chiếc mai vàng vừa khởi động là các 
hạt linh thánh bắt đầu mọc khắp mọi nơi." Hôm sau Thiển sư Thanh 
Lâm đi ra ngoài đồng gọi Uẩn, Thiển sư Uẩn trả lời: "Vâng, bạch 
thầy." Thiền sư Thanh Lâm đề nghị: "Chúng ta hãy vì hậu thế mà hãy 
trồng một cây không bóng." Thiển sư Uẩn nói: "Nếu như là một cây 
không bóng, nó sẽ không bao giờ chịu khổ được ở chỗ đồn điển của 


1637 


chúng ta." Thiển sư Thanh Lâm nói: "Chúng ta không nói về việc nó 
chịu khổ hay không chịu khổ ở chỗ đồn điển của chúng ta; ông đã từng 
thấy cành lá của nó hay chưa?" Thiển sư Uẩn nói: "Chưa, con chưa bao 
giờ thấy!" Thiển sư Thanh Lâm nói: "Nếu như ông chưa từng bao giờ 
trông thấy nó thì làm sao ông biết được là nó sẽ không chịu được đồn 
điển của chúng ta?" Thiển sư Uẩn nói: "Chính bởi chỗ con chưa nhìn 
thấy được cành lá của nó nên con mới nói là nó sẽ không chịu được 
đồn điển của chúng ta." Thiển sư Thanh Lâm nói: "Phải, đúng như thế, 
đúng như thế." 


1.279. Một Chiếc Lá Có Thể Che Khuất Mặt Trăng 

Thiển Sư Thanh Sơn Tuấn Đồng viết: "Hideo Kobayashi, một nhà 
phê bình văn hóa, nói rằng một chiếc lá cũng có thể che khuất mặt 
trăng. Nếu chúng ta đặt một chiếc lá lên mắt, nó quá gần làm cho 
chúng ta không thấy rõ được nó. Một chiếc lá trên mắt chúng ta có thể 
bít kín mặt trăng và thế giới chung quanh chúng ta. Tuy nhiên, nếu 
chúng ta bỏ chiếc lá ra, chúng ta sẽ thấy rõ chiếc lá. Và các vật khác 
lại cũng như vậy. Núi non, sông ngòi, mặt trăng, mây, tất cả lại hiện ra 
khi chúng ta bổ chiếc lá khỏi mắt. Trong cuộc sống của chúng ta, khi 
những sự việc được nhìn quá gần, chúng ta không thể nào có bược một 
bối cảnh tốt. Chúng ta dễ dàng bị cuốn hút theo các hoàn cảnh, cuối 
cùng mất đi cái nhìn đúng đắn. Chúng ta có thể trở nên ngạo mạn về 
một điều phú phiếm, hay trở thành con mổi cho nỗi muộn phiền. 
Nhưng nếu chúng ta nhìn thấy sự vật đúng trong bối cảnh, chúng ta có 
thể cảm kích cảnh quang tuyệt vời quanh mình. 


1.280. Một Chiều Thu! 

Vào lúc Ba Tiêu hoàn tất cuộc du hành lần thứ nhì đến Đông Đô, 
thiển tập cũng như tài thi thơ của ông đã thuần thục, và bây giờ thì ông 
đã có cảm giác sâu sắc về chế ngự cái ngã đạt được cái cảm giác của 
sự tham dự vào trật tự tự nhiên của vạn hữu. Cảm giác này được diễn 
tả trong một trong những bài cú đẹp nhất của ông: 

“Một chiều thu 
Dọc đường 
Không một ai 
Rảo bước.” 


1638 


1.281. Một Chuyến Tiễn Đưa Làm Thay Đổi Cả Cuộc Đời! 

Thiển sư Vô Nan sanh ra trong một gia đình tâm thường ở vùng 
Sikigahara, tỉnh Mino, Nhật Bản, cha làm việc trong một quán trọ. Dầu 
Vô Nan làm quen với Thiển tập lúc còn nhỏ tuổi, nhưng ông không 
xuất gia cho đến năm 1654, khi ông đã 51 tuổi. Sư là môn đồ và Pháp 
tử của Thiển sư Gudo-Kokushi, và là thầy của các Thiển sư Đạo Cảnh 
và Bạch Ẩn Huệ Hạc. Khi lên mười bốn tuổi, Vô Nan theo cha đi đến 
cố đô Đông Đô. Trên đường đi, họ đi ngang qua những vùng bị tàn phá 
trong thời kỳ nội chiến. Những cảnh này đã để lại một ấn tượng lâu dài 
trên cậu bé, và khi cậu tới Đông Đô, cậu liên lạc với thầy Gudo để xin 
làm đệ tử Thiền tại gia. Trong hệ thống Lâm Tế, đầu tiên những đệ tử 
được dạy “Sổ tức quán.” Khi họ đã đạt được mức độ nào đó về sự tập 
trung, họ sẽ được dạy cách tập trung hơi thở mà không cần đếm. Và 
cuối cùng khi người đệ tử được cho là sẵn sàng, vị thầy sẽ giao cho anh 
ta một công án. Công án mà Thiền sư Ngu Đường giao cho người chủ 
quán trọ được lấy ra từ bài thơ của Lục Tổ Huệ Năng: “Từ vô thủy 
không có thứ gì hiện hữu.” Trước khi anh ta có thể hoàn tất việc tu tập 
Thiên, thì người trẻ này phải trở về Sekigahara để nhận lấy trách 
nhiệm tại một quán trọ của gia đình. Bất cứ khi nào Thiển sư Ngu 
Đường đi đến khu vực này ông đều hỏi thăm sự tiến bộ của cậu bé. 
Vài thập niên qua đi như vậy, cậu bé trưởng thành và kết hôn, và nối 
nghiệp cha mình làm chủ quán trọ. Nhiều lúc, anh ta cảm thấy mình xa 
rời việc tu tập Thiển của mình và nhiễm thói rượu chè bài bạc. Vào 
khoảng năm 1656, Thiển sư Ngu Đường lại ghé qua vùng này một lần 
nữa để coi người đệ tử trước đây của mình thế nào. Khi ông tới nơi, 
ông được vợ của người chủ quán trọ tiếp đón, bà ấy nói với Thiển sư 
Ngu Đường rằng chồng bà đi vắng. Bà mời Thiền sư Ngu Đường vào 
trong và đợi cho chồng bà về, và khi hai người cùng ngồi, dễ dàng cho 
họ bắt chuyện với nhau, trong cuộc nói chuyện người vợ tin rằng chồng 
bà đã nhiễm thói rượu chè trong những năm gần đây. Bà nói: “Khi ông 
ấy nhậu vào thì có thể trở nên lỗ mãng. Ông ấy cũng bài bạc khi uống 
nhiều, và luôn luôn bị thua. Thật tình, có nhiều lúc con nghĩ con và con 
cái mình sẽ tốt hơn nếu không có ông ấy. Nhưng ông ấy là chồng của 
con--Con có thể làm được gì đây? ”Thiển sư Ngu Đường đề nghị: “Để 
xem lão Tăng có thể làm được gì. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Bà nên 
lui về nghỉ và lão Tăng sẽ đợi chồng bà về. Nhưng trước khi đi, xin bà 
vui lòng mang cho lão Tăng một bầu rượu sa kê nào ngon nhất và hai 


1639 


cái tách.” Người vợ làm theo yêu cầu của Thiền sư NÑgu Đường. Rồi bà 
gom con cái và đi về phòng ngủ. Thiển sư Ngu Đường ngồi lại trong 
căn phòng chính của quán trọ trong tư thế thiển định. Vào khoảng nửa 
đêm, người chủ quán trọ trở về nhà trong trạng thái say khướt và cảm 
thấy lúng túng khi thấy thầy mình ở đây. Gudo không quở trách gì về 
cách hành xử của anh ta, kỳ thật, vị thầy chỉ chai rượu sa kê trên bàn. 
Gudo mời chủ quán trọ cùng uống với mình, người ấy đồng ý. Hai 
người đã uống được vài tách, nói chuyện một cách thư thả, và cuối 
cùng người chủ quán trọ lăn ra ngủ trên sàn nhà. Khi ông ta thức dậy 
vào buổi sáng, thấy Thiển sư Ngu Đường vẫn ngồi đó trong tư thế 
thiển định trước bàn thờ gia tiên của gia đình. Thiền sư ÑNgu Đường lên 
tiếng: “Ông thức giấc rồi à. Và đã đến lúc lão Tăng phải trở về kinh.” 
Người chủ quán trọ cảm thấy một chút khó chịu và nhục nhã vì thầy 
mình đã thấy mình trong hoàn cảnh tổi tàn này. Anh ta lầm bầm một 
câu trả lời. Khi Thiền sư Ngu Đường cột giày, ông ta lưu ý: “Ông biết 
đó, đời sống con người ngắn ngủi và mọi việc đều qua đi. Ông nên xử 
dụng thời giờ cho những việc có lẽ quan trọng hơn. Bên cạnh đó, có 
lúc ông mang tới sầu khổ cho những người tùy thuộc vào ông mà ông 
không biết.” Người chủ quán trọ oà lên khóc và nhận rằng từ lâu anh 
ta biết rằng mình cần phải thay đổi cách hành xử. Anh ta thể làm vậy, 
bắt đầu ngay ngày hôm nay, và như là một dấu hiệu biết ơn, anh ta xin 
thầy cho phép anh ta mang hành lý của của thầy đi một đoạn. Thiền sư 
Ngu Đường đồng ý và hai người cùng khởi hành. Khi họ đã đi được 
một đoạn khá xa, Thiển sư Ngu Đường bảo anh ta nên trở về nhà. 
Nhưng người đàn ông lại xin được phép tháp tùng vị Thiển sư thêm 
một đoạn nữa. Cuối cùng họ tới làng bên cạnh, và lần nữa Thiển sư 
Ngu Đường bảo anh ta đưa túi cho mình. Người đàn ông nói là anh ta 
sẵn sàng tháp tùng thầy một đoạn xa hơn nữa. Lần kế tiếp Thiển sư 
Ngu Đường lại bảo anh ta đưa túi cho mình, người đàn ông gật đầu: 
“Con sẽ đi với thầy tới tận Giang Hộ.” Một khi họ đến thành phố, 
người đàn ông xin được thí phát và bước vào đời sống tự viện ở tuổi 
năm mươi hai. Thiển sư Ngu Đường ban cho anh ta pháp danh là Chí 
Đạo Vô Nan, một thuật ngữ tìm thấy trong Tín Tâm Minh của Tam Tổ 
Tăng Xán. Dòng đầu tiên của bài thơ đọc là “Chí đạo vô nan.” 


1640 


1.282. Một Con Cá Chép Đuôi Đỏ Vẫy Đuôi Bơi Về Nam! 

Theo Truyền Đăng Lục, quyển XVII, khi Lạc Phổ Nguyên An 
(834-898) xử lý chức vụ thị giả cho Lâm Tế, một vị giáo điển sư đến 
gặp Lâm Tế. Lâm Tế hỏi vị sư: "Nếu có một người hiểu cả tam thừa 
thập nhị giáo, và một người khác không hiểu gì cả, ông nói xem hai 
người đó giống hay khác nhau?" Vị giáo điển sư nói: "Cái mà họ hiểu 
là giống. Cái mà họ không hiểu là khác." Lạc Phổ xen vào nói: "Làm 
sao mà sư có thể nói một việc như vậy? Nói làm chi chuyện 'đổng' và 
'dị!" Lâm Tế nhìn Lạc Phổ và nói: "Con làm gì vậy?” Lạc Phổ hét lên. 
Lâm Tế cho vị giáo điển sư về, rồi hỏi Lạc Phổ: "Con nghĩ chuyện hét 
lão Tăng có thích hợp không?" Lạc Phổ nói: "Hợp lý." Lâm Tế bèn 
dùng gậy đánh Lạc Phổ. Ít lâu sau đó, khi Lạc Phổ chuẩn bị rời chỗ 
Lâm Tế, Lâm Tế hỏi: "Ông đi đâu?" Lạc Phổ nói: "Con đi về hướng 
Nam." Lâm Tế dùng gậy vẽ một vòng tròn trên không, rồi nói: "Chung 
qua cái vòng tròn này rồi hẳn đi." Lạc Phổ lại hét. Lậm Tế dùng gậy 
đánh Lạc Phổ. Đoạn Lạc Phổ lễ bái và từ biệt ra đi. Ngày hôm sau, 
Lâm Tế thượng đường và nói: "Dưới cổng của Lâm Tế là một con cá 
chép đuôi đỏ. Lắc đầu và vẫy đuôi, rồi bơi về Nam. Lão Tăng không 
biết nó sẽ chết đuối trong bình cải chua của ai đây." 


1.283. Một Con Mắt 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIV, một dịp, Thiền Sư 
Vân Nham Đàm Thạnh (780-841) đang làm đôi giày cỏ, thì Động Sơn 
đến hỏi: "Muốn có một con mắt; nhờ thầy chỉ dạy, không biết có được 
không?" Vân Nham nói: "Để cho ai vậy?" Động Sơn nói: "Không có ai 
cả." Vân Nham nói: "nếu có thì ông để vào đâu?" Động Sơn không 
đáp, theo đó Vân Nham nói: "Người hỏi xin một con mắt, có phải y là 
con mắt không?" Động Sơn nói: "Không phải mắt." Vân Nham thét lên 
tiếng "Chu choa" nghe dễ sợ. 


1.284. Một Con Quạ Cười Như Một La Hán Chốn Trần Ai! 

Nhất Hưu (1394-1481) được giao cho công án thứ 15 trong Vô Môn 
Quan: Ba hèo của Động Sơn. Một hôm, nhân Động Sơn đến tham học, 
Vân Môn hỏi: "Mới từ đâu đến?" Động Sơn đáp: "Tra Độ." Vân Môn 
lại hỏi: "Hạ an cư ở đâu?" Động Sơn đáp: "Chùa Báo Từ ở Hồ Nam." 
Vân Môn hỏi tiếp: "Rời chùa hôm nào?" Động Sơn đáp: "Hôm hai 
mươi lăm tháng tám." Vân Môn nói: "Tha cho ông ba hèo." Nhất Hưu 


1641 


tu tập công án này trong ba năm liền. Bên cạnh việc tu tập chung với 
chư Tăng khác, Nhất Hưu dành những buổi tối tọa thiển trên một chiếc 
thuyển câu nhỏ trong hồ. Cuối cùng, khi Nhất Hưu nghe tiếng của 
những ca sĩ đang hát trong chùa, ông đạt được một kinh nghiệm giác 
ngộ tương đối còn cạn cợt. Thầy Kaso thừa nhận giá trị của kinh 
nghiệm này và ban cho ông Pháp danh nhân việc thừa nhận sự thành 
tựu này, nhưng vị thầy bảo Nhất Hưu rằng ông chỉ mới có “hương vị 
trên đầu lưỡi” của Thiển mà thôi, rồi thầy ông hướng dẫn ông tiếp tục 
trên công án này. Không chán nản, Nhất Hưu tiếp tục tu tập với công 
án này trong hai năm nữa. Cuối cùng, một đêm vào năm 1420, ông đạt 
được đại giác trên con thuyền khi nghe tiếng kêu của một con quạ giữa 
lúc đang thiển định sâu. Kaso lắng nghe Nhất Hưu, rồi ra dấu bác bỏ. 
Kaso so sánh Nhất Hưu với một trong những đệ tử của đức Phật, những 
vị A La Hán, những người nghĩ rằng họ đã giác ngộ nhưng chưa đạt 
được mức hiểu biết mà truyền thống Thiển mong đợi. Thầy Kaso nói: 
“Đây vẫn còn là mức hiểu biết của người sơ cơ. Ông chưa tới gần được 
chỗ của một vị thầy Thiền.” Nhất Hưu nói: “Vậy thì con đồng ý ở lại 
với mức độ của người sơ cơ.” Kaso nói: “À, vậy thì cuối cùng ông đã 
đạt tới chỗ của một Thiền sư.” Sau đó, Nhất Hưu được thầy xác nhận 
là người kế vị Pháp. Nhất Hưu đã làm một bài thơ kỷ niệm sự đạt ngộ 
của mình: 
“Sự phẫn nộ của bạo loạn và dục vọng trì hoẳn tâm ta 

Hai mươi năm là giây phút này đây. 

Một con quạ cười như một La Hán từ chốn trần ai, 

Khuôn mặt diễm kiều 

Ca hát dưới ánh nắng mặt trời là gì nhỉ?” 


1.285. Một Cơ Một Cảnh, Một Lời Một Câu, Tự Nhiên Sống 
Linh Động! 

Đồng Phong được nhắc tới trong ví dụ thứ 85 của Bích Nham Lục. 
Ngoài ra, có một vài chi tiết lý thú về vị Thiển sư này trong Truyền 
Đăng Lục, quyển XI: Thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ 9. Người ta 
không biết gốc gác ông từ đâu. Trong thời kỳ cuộc đời của Lâm Tế, sự 
bách hại các Phật tử đã làm mất đi nhiều sự ghi chép đương thời. 
Chúng ta chỉ biết rằng ông là đệ tử và Pháp tử của Thiền sư Lâm Tế 
Nghĩa Huyền. Cũng như những người kế vị Pháp khác trong tông Lâm 
Tế, Đồng Phong Am Chủ sống đời ẩn sĩ. Theo Viên Ngộ trong Bích 


1642 


Nham Lục, dưới tông phái Đại Hùng (Bách Trượng) xuất phát bốn vị 
Am Chủ: Đại Mai, Bạch Vân, Hổ Khê, và Đồng Phong. Xem hai vị 
này mắt tay lanh thế ấy. Hãy nói kỳ quái ở chỗ nào? Cổ nhân có một 
cơ một cảnh, một lời một câu, tuy nhiên xuất phát ở lâm thời. Nếu là 
nhãn mục toàn chánh tự nhiên sống linh động. Tuyết Đậu niêm khiến 
người biết tà chánh rành được mất. Tuy thế, ở trên phần của người đạt 
đạo, tuy ở chỗ được mất mà chẳng được mất. Nếu lấy được mất mà 
xem các ngài thì không dính dáng. Người ngày nay cần phải mỗi mỗi 
cùng tột chỗ được mất, nhiên hậu dùng được mất biện người. Nếu một 
bề lo giản trạch ngôn cú, dụng tâm biết khi nào được xong. Đại sư Vân 
Môn nói: "Kẻ đi hành cước chớ luống dạo châu chơi huyện, muốn 
được ngôn ngữ rỗng đưa lên đè xuống, đợi Hòa Thượng già mở miệng 
liền hỏi thiển hỏi đạo, hướng thượng hướng hạ, làm sao thế nào, rồi 
biên chép thành một quyển để trong đấy da, đến bên lò lửa ba người 
năm người họp đầu thuật lại lăng nhăng, cái này là lời công tài, cái kia 
là lợi tựu thân đả xuất, cái này là lời trên sự, cái kia là lời trong thể. 
Ông ở nhà cha mẹ ăn cơm xong chỉ nói mộng, nói ta hiểu Phật pháp. 
Nên biết đi hành cước thế ấy, đến năm lừa mới được thôi dứt." Cổ 
nhân trong lúc niêm lộng há có chấp hơn thua được mất phải quấy. 


1.286. Một Cú Đá 

Một hôm, có một vị Tăng đang tham gia vào việc tỉa cây tử đằng. 
Vị Tăng nhân cơ hội đặt câu hỏi với Thiền sư Mã Tổ (709-788): "Tại 
sao Sơ Tổ từ Tây đến?" Đây là một câu thỏi công thức có nghĩa là "ý 
nghĩa của giáo pháp của Tổ Bê Đề Đạt Ma là gì?" Vị Tăng mong được 
một câu trả lời bằng miệng đáp lại từ Mã Tổ, nhưng Mã Tổ đáp trả lại 
bằng cách tiến tới gần vị Tăng và nói thầm: "Ông tới gần một chút nữa 
rồi lão Tăng sẽ nói cho ông nghe." Khi vị Tăng đi gần tới Mã Tổ thì bị 
Sư đá cho một cái thật mạnh đến nỗi vị Tăng té nhào xuống đất. Khi 
chạm đất thì vị Tăng đạt ngộ, và ngồi dậy cười mãi không dứt. Mã Tổ 
hỏi: "Ông cười có ý gì?" Vị Tăng nói: "Thật lạ làm sao! Thật kỳ làm 
sao! Giáo pháp của Phật quả là mênh mông không kể xiết. Và tuy vậy 
ngay bây giờ đây ta thấy hết thảy đều hiển lộ trên đầu một sợi lông." 
Về sau này khi được hỏi về vụ việc này, thì vị Tăng nói là kể từ khi bị 
Mã Tổ đá cho đến nay ông ta không thể nào nhịn được cười. Tuy 
nhiên, phải nói một cách thực lòng, phương tiện thiện xảo, như cú đá 
này của Mã Tổ, được sử dụng trong trường hợp này vừa không có hiệu 


1643 


quả mà cũng vừa tàn bạo nếu như người học chưa đạt được mức độ sẵn 
sàng nào đó qua tu tập truyền thống hay nghi thức. 


1.287. Một Cuộc Sống Tốt Như Vậy! 

Hàn Sơn là một thi sĩ ẩn dật Trung Hoa, có lẽ sống vào cuối thế kỷ 
thứ tám đầu thế kỷ thứ chín. Hiển nhiên là ông có vợ và gia đình trước 
khi lui vào Hàn Sơn để sống như một ẩn sĩ. Mặc dầu Hàn Sơn được 
xem như là một Phật tử thấm nhuần căn bản giáo lý Phật giáo Đại 
Thừa, chúng ta không biết chắc là ông có quan hệ nào với một Thiển 
phái. Tuy vậy, các tác phẩm của ông được đánh giá rất cao trong cộng 
đồng Thiền tông Trung Hoa và Nhật Bản. Kỳ thật, chúng được xếp vào 
hàng những tuyệt tác văn chương giác ngộ Thiền. Tất cả những bài thơ 
được cho là của ông , có khoảng ba trăm bài, không có nhan đề. Hàn 
Sơn không ngần ngại thể hiện cảm xúc của mình qua thơ và thơ của 
ông bao gồm một số lượng đề tài rất lớn. Dưới đây là một bài nói về 
cuộc đời mà ông cho là tốt đẹp của mình: 

“Cha mẹ cho ta cuộc sống tốt, 
Cần chi ganh với ruộng người 
Lách cách, vợ dệt cửi quay tơ; 
Liến thoắng trẻ nô đùa; 

Vỗ tay thúc hoa rơi; 

Chống cằm nghe tiếng chim. 
Ai đến để khen chê? 

Tiểu phu thoảng bước ngang.” 


1.286. Một Đám Ngu Đang Tìm Cái Gì? 

Theo Cảnh Đức Truyễển Đăng Lục, quyển VII, một hôm, Thiển Sư 
Trí Thường thượng đường dạy chúng: “Nay tôi muốn nói thiển, các 
ngươi tất cả lại gần đây.” Đại chúng tiến đến gần. Sư bảo: “Các ngươi 
nghe, hạnh Quan Âm khéo hiện các nơi chốn.” Vị Tăng hỏi: “Thế nào 
là hạnh Quan Âm?” Sư khẩy móng tay, hỏi: “ “Các ngươi có nghe 
chăng?” Đại chúng đáp: “Nghe.” Sư nói: “Một bọn hướng trong ấy tìm 
cái gì?” Sư cầm gậy đuổi ra, rồi cười lớn, đoạn đi vào phương trượng. 
Thiển sư Quy Tông Trí Thường sống vào khoảng cuối nhà Đường đầu 
nhà Tống (vào khoảng giữa thế kỷ thứ X). Lúc đó thiên hướng phát 
triển của giáo pháp Thiển tông lần hồi thay thế các tông phái khác ở 
Trung Hoa. Nghĩa là thái độ Thiền đối với truyền thống, và triết lý đạo 


1644 


Phật, có khuynh hướng coi nhẹ việc học hỏi theo thứ lớp của nó, lơ là 
kinh điển và các thứ siêu hình trong kinh. 


1.289. Một Điều Như Thế! 

Trong thời gian mười ba năm làm trụ trì tự viện ZuIgan, một hôm, 
Thiển sư Ungo thượng đường thị chúng, nói: “Nếu mấy ông muốn đạt 
được điều như thế thì mấy ông phải là con người như thế. Vì mấy ông 
đã là con người như thế, thì tại sao lại phiển hà với một điều như thế?” 


1.290. Một Đóa Sen Nở Trong Lửa Nóng! 

Tài năng của Liễu Nhiên còn thể hiện trong hội họa; trong số 
những tác phẩm của bà có những bức chân dung của các vị tổ sư dòng 
Thiển Hoàng Bá, như bức tranh bộ ba Ấn Nguyên, Mộc Anh và 
Sokuhi, hiện nay còn trong bộ sưu tập của chùa Hôden. Những người 
ngưỡng mộ Liễu Nhiên xem bà như là một trong những người phụ nữ 
tài ba nhất trong giai đoạn đầu thời Giang Hộ. Dưới đây là nội một lá 
thư cậu em trai tên Umpô đã viết cho bà: 

"Em đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra 
Những ngọn thông và những bông hoa núi 
Những chú vàng anh cùng đàn 'chin' cất tiếng. 
Bỗng người ta mang đến bảo thư của chị 
Em nhảy nhỏm và đọc lên một cách trân trọng 
Em thiển nghĩ là Nhật Bản chúng ta 
Gần ba trăm năm nay 
Không hề có một nữ lưu trí huệ. 
Hiện giờ chị đến nơi cao ấy 
Như đóa sen nở hoa trong lửa nóng 
Hoặc giả lân phụng hiện ra trong cõi này." 


1.291. Một Đời Khổ Hạnh Tu Tập Thiền Định! 

Viên Thông là tên của một vị danh Tăng Nhật Bản thuộc tông Tào 
Động vào thế kỷ thứ XVII. Viên Thông Đại Ứng là một thiển sư rất 
lạ. Sư chẳng bao giờ lộ vẻ buồn giận và hiếm khi mở miệng nói điều 
gì. Sư cũng chẳng bao giờ đặt lưng xuống ngủ và hầu như chẳng ăn gì 
cả. Suốt đời Sư không hề nghĩ đến thú vui vật chất và xác thịt. Một 
ngày, Viên Thông Đại Ứng bị thây Vạn Sơn Đạo Bạch kêu lại và quở 


1645 


trách: "Nhịn ăn không ngủ đang làm cạn kiệt năng lực hành đạo của 
ông; nỗ lực tham thiển đang làm giảm dần huệ mạng của ông. Tại sao 
ông không thuận theo dòng chẩy tự nhiên mà sống một cách tự tại, 
thoát ly mọi thúc ép và cưỡng cầu." Viên Thông Đại Ứng lạy tạ thây 
rồi lui vềỀ phòng với gương mặt đây những giọt nước mắt nhớ ơn thầy. 
Sau đó, Sư càng nỗ lực chuyên tâm thiền định và khổ hạnh hơn nữa. 
Cho đến một hôm, tâm thức của Sư bừng sáng và Sư chứng được trạng 
thái không còn dấu vết nào của sự nghi hoặc nữa. Về sau, Sư trở về 
bản quán, dựng lên một túp lều và nguyện rằng sẽ không bao giờ bước 
ra khỏi cửa để trở về với nhân gian. Sư đoạn tuyệt hẳn với thế giới bên 
ngoài, ngay cả việc không hồi âm thư từ của những người bạn cũ. Khi 
những người cầu pháp đến gõ cửa, Sư cũng không mở cửa. Thiển sư 
Viên Thông Đại Ứng thị tịch vào năm 1715, vào lúc 76 tuổi. Một trong 
những đệ tử của Sư kể lại rằng: "Cả đời Sư nhịn ăn và tọa thiển liên 
tục, không hể ngả lưng xuống chiếu, và tu hành khổ hạnh đến lúc thị 
tịch. Trước khi thị tịch, Sư tự mình đắp y và ngồi ngay thẳng trên ghế. 
Ngay cả sau lúc thị tịch thân Sư vẫn thẳng và oai nghi trong tư thế 
thiển định" 


1.292. Một, Hai, Ba, Bốn, Năm, Đủ Cả Mà! 

Theo Truyền Đăng Lục, quyển XVIH, hôm khác, Vân Môn hỏi 
Thiển Sư Tào Sơn Bổn Tịch (840-901): "Người không thay đổi đến, Sư 
có tiếp không?" Tào Sơn nói: "Tào Sơn ta không rảnh cho loại đó." Có 
một vị Tăng hỏi: "Người xưa có nói: Người người đều có huynh đệ tại 
trần.' Thầy có thể trình bày cho con biết rõ hay không?" Tào Sơn nói: 
"Đưa bàn tay ông cho lão Tăng xem." Đoạn Tào Sơn chỉ vào những 
ngón tay và đếm: "Một, hai, ba, bốn, năm. Đủ cả mà." 


1.293. Một Họa Sĩ Tài Ba Và Một Thiền Tăng Nổi Tiếng 

Tuyết Châu Đẳng Dương (1421-1506) là tên của một vị Thiền 
Tăng tông Lâm Tế Nhật Bản vào thế kỷ thứ XV. Sư được coi như một 
trong những họa sĩ lớn của nước Nhật và chắc chắn là một trong những 
họa sĩ Thiển quan trọng. Năm Tuyết Châu lên hai mươi tuổi, ông đến 
Đông Đô học Thiển với Shunrin Suto tại Tướng Quốc Tự, một trong 
những tự viện thuộc hệ thống Ngũ Sơn. Tuổi trẻ chống đối kỹ luật tự 
viện của ông đã bị dẹp yên bởi thời gian này, và ông được kính trọng 
vì sự chân thật và chiểu sâu của sự tu tập Thiển của mình. Ông cũng 


1646 


học hội họa dưới sự dẫn dắt của Tensho Shubun, một họa sĩ được nể 
trọng nhất tại Nhật thời bấy giờ; mặc đầu tiếng tăm của Tensho bị các 
đệ tử của mình che khuất. Ở tuổi bốn mươi, Tuyết Châu được bổ 
nhiệm làm Thủ Tòa tại chùa Unkoku-ji ở Yamaguchi. Chính tại cảng 
Yamaguchi nhiều tàu đã nhỗ neo dong buôổm đi lục địa Trung Hoa, và 
vào năm 1468, Tuyết Châu bắt đầu một trong những chuyến viễn du 
này. Ông được ủy thác mua những tác phẩm nghệ thuật của Trung 
Hoa, nhưng cuộc hành trình cũng cho ông một cơ hội được học với 
những vị thầy Trung Hoa và mài đũa kỷ xảo của mình, mặc dầu người 
ta nói rằng khi ông đến lục địa Á Châu ông chỉ tìm thấy những nghệ sĩ 
đương thời nhà Minh, mà theo ý kiến của ông, kém cõi hơn những 
người đi trước họ. Dầu thế nào đi nữa, trong thời gian ông lưu lại Trung 
Hoa, tài nghệ và danh tiếng của ông đã lớn mạnh. Thiển sư Tuyết 
Châu Đẳng Dương đã du hành đến Trung Hoa với ý định nâng cao tài 
nghệ vẽ của mình hơn là nghiên cứu về Thiền; khi trở về Nhật Bản, Sư 
đã mở ra một phòng vẽ và trở thành một họa sĩ nổi tiếng thời đó. Chủ 
đề Sư ưa thích hơn cả là phong cảnh chứ không phải là chân dung của 
các vị Tổ trong giáo phái, mà cho đến thời đó vẫn còn được xem như 
là trung tâm của nền hội họa. Không có gì nghi ngờ về sự tu tập của 
một Tăng sĩ đã ảnh hưởng tới nghệ thuật như Thiền sư Tuyết Châu 
Đẳng Dương, nhưng ông là một trong những họa sĩ chuyên nghiệp hay 
bán chuyên nghiệp đã cống hiến cả đời mình cho hội họa hơn là cho 
thiển định và giáo pháp. Tác phẩm của ông được khen tụng khắp Nhật 
Bản, và ông được để nghị vài chức vụ và vinh danh nhưng ông đều từ 
chối. Sau khi thị tịch, những bức vẽ của ông được xem là của báu của 
quốc gia. Một câu chuyện có lẽ ngụy tác kể về một người đàn ông sở 
hữu một trong số những cuộn tranh của Tuyết Châu. Khi nhà ông ta 
cháy, vì cách cấu trúc nhà bằng giấy và cây của người Nhật không 
chịu nổi lửa, ông ta nhận thức rằng mình không thể thoát và tác phẩm 
mỹ thuật quí giá này cũng sẽ bị hủy hoại. Vì vậy mà ông tự mổ bụng 
mình ra và nhét cuộn tranh vào trong người mình, về sau người ta tìm 
thấy cuộn tranh không bị hư hại trong tử thi đã cháy thành than. 


1.294. Một Hội Linh Sơn Đâu Khác Hiện Giờ? 

Trí Tịch Ngộ Không là tên của một vị Thiền sư thuộc tông Tào 
Động Trung Hoa vào thời Ngũ Đại bên Trung Hoa (907-960). Sư xuất 
gia với Thiển sư Xử Chơn tại chùa Lộc Môn ở Nhượng Châu. Có một 


1647 


vị Tăng hỏi: "Thế nào là chỗ Hòa Thượng chuyển thân?" Sư đáp: "Một 
kẻ nằm riêng." VỊ Tăng hỏi: "Thế nào là Đạo?" Sư đáp: "Phụng lâm 
quan." Vị Tăng nói: "Con chẳng hội." Sư nói: "Đi thẳng đến Kinh 
Nam." Vị Tăng khác hỏi: "Thế nào là đường chỉ qui?" Sư đáp: "Chớ 
dụng y." Vị Tăng nói: "Lại cho con đến cùng chăng?" Sư nói: "Chỗ nào 
để được ngươi?" Vị Tăng hỏi: "Một hội Linh Sơn đâu khác hiện giờ?" 
Sư nói: "Chẳng khác hiện nay." Vị Tăng nói: "Việc chẳng khác là thế 
nào?" Sư nói: "Như Lai mật chỉ, Ca Diếp chẳng truyền." 


1.295. Một Khi Mắt Bệnh, Hoa Đốm Rơi Loạn Giữa Hư Không 

Thiển Sư Khánh Hỷ (1066-1142) thường cùng hai sư Tịnh Nhãn và 
Tịnh Như đứng hầu Thiền sư Bổn Tịch. Một hôm, Bổn Tịch bảo: “Ba 
ông theo học với lão Tăng kể cũng đã lâu, vậy mỗi người hãy trình 
bày sở đắc của mình để lão Tăng xem mỗi ông tiến Đạo như thế nào?” 
Tịnh Nhãn và Tịnh Như sắp sữa mở miệng thì Khánh Hỷ quát: “Một 
khi mắt bệnh, hoa đốm rơi loạn giữa hư không.” Bổn Tịch hỏi: “Xà lê 
Khánh Hỷ can cớ gì cái thuyền ấy, sao lại đập vỡ cái gàu múc nước?” 
Khánh Hỷ thưa: “Cần gì thuyền?” Bổn Tịch nói: “Thằng ranh mãnh đó, 
chớ có ổn ào. Ông chỉ giải thoát đến việc bên này thôi, còn việc bên 
kia cũng chưa mộng thấy được.” Khánh Hỷ đáp: “Tuy nhiên, chỉ là y 
thôi.” Thiển sư Bổn Tịch hỏi: “Buông thả sào trăm thước; lao đầu một 
mình đi.” Rồi hỏi Khánh Hỷ: “Ông hiểu sao?” Khánh Hỷ đưa hai tay 
lên đáp: “Không nguy hiểm, không nguy hiểm!” Bổn Tịch nói: “Tha 
ông một hèo!” Từ đó về sau, danh của Sư vang đi khắp chốn tòng lâm. 
Trong khoảng niên hiệu Thiên Chương Bảo Tự (1133-1137), Sư được 
vua Lý Thần Tông triệu thỉnh về Kinh, vua khen ngợi việc Sư trình bày 
đối đáp xuất sắc, phái Sư làm Tăng Lục, rồi sau thăng lên Tăng 
Thống. 


1.290. Một Lá Rau Xanh 

Khi Cảnh Sơn, Tuyết Phong, và Nham Đầu cùng đi hành cước học 
Thiền, họ bị lạc đường trong núi. Trời tối dần và không có tự viện nào 
xung quanh để xin ở lại qua đêm. Lúc ấy họ chợt thấy một lá rau xanh 
trôi theo dòng suối. Từ đó họ suy luận rằng tất nhiên có người sống 
bên trên triển núi. Nhưng Cảnh Sơn đã lý luận: "Điều này rất có thể, 
nhưng một người không màng chuyện bỏ đi một lá rau xanh quí báu 
không đáng cho chúng ta xét đến." Cảnh Sơn chưa kịp dứt lời thì thấy 


1648 


một người với một cái móc dài đang chạy đuổi theo lá rau kia. Hành 
giả tu Thiển nên luôn tâm niệm rằng dầu trường hợp này có lẽ là thái 
quá, nhưng câu chuyện này biểu thị một cách tuyệt đẹp sự kính trọng 
sâu xa của Thiển đối với những quà tặng của thiên nhiên cũng như 
những øì mà các tín đổ cúng dường cho họ. 


1.297. Một Lọn Tóc Của Người Mẹ Quá Cố! 

Dầu có được một căn lều trong khi Ba Tiêu đang học với Thiền sư 
Bu'cho, nhưng nhà thơ vẫn thấy tự nơi chính mình một sự vô gia cư. 
Điều này dẫn đến việc ông bắt đầu chuyến du hành đầu tiên trong 
nhiều chuyến về sau này vòng quanh đảo Honshu. Du hành là một loại 
sinh hoạt khó khăn về thể chất và hoàn cảnh xã hội vào thế kỷ thứ 
XVII ở Nhật Bản, và về thể chất Ba Tiêu đặc biệt không mấy gì mạnh 
khỏe cho lắm. Ông hiểu rằng mạng sống của mình có thể bị nguy hiểm 
trong chuyến du hành này. Ông cảnh báo các đệ tử là đừng lấy làm lạ 
nếu ông bị bọn thảo khấu sát hại hoặc giả chết vì kiệt sức ở một nơi 
nào đó trên đường đi. Bất kể nguy hiểm, ông hết sức cố gắng. Muốn 
thách thức với chính mình. Chuyến du hành đầu tiên là từ Giang Hộ đi 
Đông Đô và trở về Giang Hộ, bằng con đường đi ngang qua quê nhà, 
nơi mà người anh của ông đưa cho ông một lọn tóc của người mẹ quá 
cố của ông. Điều này khiến ông sáng tác bài cú sau đây: 

“Nếu con mà nắm nó trong tay mình 
Nó sẽ tan chảy với những dòng lệ-- 
Băng giá mùa thu.” 


1.298. Một Mũi Tên Của Tông Lâm Tế! 

Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về Thiển Sư Lạc 
Phổ Nguyên An (834-898); tuy nhiên, có một vài chỉ tiết lý thú về vị 
Thiển sư này trong Truyền Đăng Lục, quyển XVII: Thiển sư Lạc Phổ 
là đệ tử của Thiển Sư Giáp Sơn Thiện Hội. Ông người gốc ở Lân Du, 
bây giờ tọa lạc trong tỉnh Giang Tây ngày nay. Ông thọ cụ túc giới ở 
tuổi 20, làu thông kinh điển và giáo pháp. Ban đầu ông học Thiển và 
làm thị giả cho Thiển sư Lâm Tế Nghĩa Huyền. Về sau, đến tu tập ở 
chỗ Giáp Sơn Thiện Hội trong nhiều năm, trở thành người nối pháp 
cho Giáp Sơn. Sau khi rời chỗ Giáp Sơn, thoạt tiên ông đến sống tại Lễ 
Châu, bây giờ là Lễ Quận trong tỉnh Hỗ Nam, trên núi Lạc Phổ, nơi 
mà ông có được tên núi của mình. Rồi ông đến sống và dạy Thiền tại 


1649 


Tô Khê trong tỉnh Hồ Nam ngày nay. Lạc Phổ nổi tiếng là một Pháp 
Sư tài giỏi, học trò của ông đến từ khắp mọi miền của xứ Trung Hoa. 
Ban đầu Lạc Phổ Nguyên An (834-898) học Thiền với các Thiển sư 
Thúy Vi và Lâm Tế. Lâm Tế thường hay trước chúng khen Sư rằng: 
"Đây là một mũi tên của tông Lâm Tế. Ai dám ngăn trở mũi nhọn của 
nó?" Lâm Tế đã ban truyền Pháp cho Lạc Phổ với Pháp hiệu là Dĩ 
Viên. 


1.299. Một Ngàn Bảy Trăm Công Án Không Còn Giá Trị Gì 
Hết! 

Bạch Ẩn (1686-1769) bắt đầu một chuyến du hành đến các Thiền 
viện, tầm cầu giáo huấn từ nhiều vị thầy khác nhau mà ông gặp gỡ, và 
ông đã có sự giác ngộ đầu tiên theo kiểu nếm được trên đầu lưỡi khi 
nghe tiếng dế gáy; đó chỉ là kinh nghiệm cạn cợt, nhưng nó đã thúc 
đẩy ông vào những cố gắng lớn hơn. Vào tuổi hai mươi hai, cuộc du 
hành của ông tới Anh Nham Tự, nơi ông đã tham dự một loạt bài 
thuyết giảng bởi một vị Thiển sư tông Lâm Tế tên Shotetsu. Giữa 
những buổi thuyết giảng này, Bạch Ấn đã tập trung vào công án “Mu” 
của Triệu Châu. Ông chìm đắm trong công án đến nỗi ông cảm thấy 
như bị đông lạnh giữa khối băng tuyết. Không một tư tưởng nào còn 
lưu giữ lại trong tâm mà ông dành riêng cho sự lặp đi lặp lại liên tục 
của “Mu”...“Mu”...“Mu” với từng hơi thở của chính mình. Khi ông ngồi 
nghe thuyết giẳng, công án tiếp tục, và ông cảm thấy như đang bổng 
bềnh trong hư không. Tình trạng này kéo dài trong nhiều ngày, cho đến 
khi ông nghe tiếng chuông chùa. Ngay lúc đó ông cảm thấy dường như 
băng tan hay là cả một tòa tháp ngọc bích đổ vỡ. Không chỉ công án 
“Mu” được giải quyết, mà luôn cả vấn để cái chết của Nham Đầu cũng 
giải quyết xong luôn. Bạch Ấn tuyên bố: “Ta là Nham Đầu! Những kỳ 
diệu của những sự kỳ diệu, chẳng có sanh hay tử gì cả! Chẳng có giác 
ngộ để tầm cầu! 1.700 công án không còn giá trị gì hết!” 


1.300. Một Ngày Không Làm, Một Ngày Không Ăn 

Ảnh hưởng của Thiền tông từ thời Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến Lục 
Tổ Huệ Năng rất nhỏ đối với xã hội vì các vị tổ nây sống trong thanh 
bần, không có trụ xứ cố định, và thường theo một nguyên tắc là không 
ngủ lại bất cứ nơi nào quá một đêm. Chính ngài Bách Trượng Hoài 
Hải đã đưa ra một loạt những quy tắc mới đối với các Tăng sĩ Thiển 


1650 


tông, nhằm khôi phục lại những điều kiện sống khắc khổ và đơn giản 
của Tăng già thuở ban đầu. Ngày nay hầu hết thanh quy của các Thiền 
viện đều được rút ra từ các quy tắc của ngài Bách Trượng. Ngài đã áp 
dụng một sự cải cách rất hiệu quả nhằm bảo đảm sự sinh tổn và thành 
công trong xã hội của Thiền tông. Tăng sĩ trong các Thiền viện đi khất 
thực vào buổi sáng, nhưng ngoài ra còn phải làm việc trong Thiển viện 
vào buổi chiều nữa. Ngài Bách Trượng đã nổi tiếng với châm ngôn: 
“Một ngày không làm, một ngày không ăn”. Đây là một điều mà trước 
đó chưa từng nghe nói đến trong các tự viện Phật giáo. 


1.301. Một Nghệ Sĩ Kỳ Tài Cũng Vẽ Không Xong 

Thiển sư Hàng Châu Long Tỉnh Thông, tên của một vị Thiển sư 
Trung Hoa. Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chỉ tiết về Thiền 
sư Hàng Châu Long Tỉnh Thông; tuy nhiên, có một cuộc đối thoại giữa 
Sư và người đệ tử của mình trong Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển VII: 
Một hôm có một vị Tăng hỏi Thiền sư Hàng Châu Long Tỉnh Thông: 
"Ai là Phật?" Long Tỉnh Thông đáp: "Dầu cho một họa sĩ kỳ tài cũng 
vẽ không xong." Những câu trả lời mà các vị Thiền sư đưa ra cho loại 
câu hỏi "Cái gì hoặc ai là Phật," mỗi vị mỗi khác. Tại sao lại như vậy? 
Ít nhất có một lý do là vì các ngài muốn chúng ta vứt bỏ tất cả những 
rối rắm và chấp trước từ bên ngoài trói buộc chúng ta như là ngôn tự, ý 
tưởng, hay dục vọng, vân vân. Đây cũng là một trong những công án 
thuộc loại giải minh chân lý Thiển bằng những lập trường phủ nhận, hư 
hóa hay phế bỏ. Với loại công án này, chúng ta thường cáo buộc các 
Thiên sư là phủ nhận. Nhưng kỳ thật họ chẳng phủ nhận gì cả, những 
gì họ đã làm chỉ nhằm để vạch rõ ra các ảo tưởng của chúng ta cho vô 
hữu là hữu, hữu là vô hữu, vân vân. 


1.302. Một Ngụm Nước Thật Mới Có Thể Thỏa Mãn Cơn Khát! 

Khi nói về nước hay cảnh tượng một dòng suối không thể giải được 
cơn khát của chúng ta bằng một ngụm nước có thật. Trong bộ Thiển 
Luận, Sư viết: "Những gì mà chúng ta nghĩ hoặc đọc đều gắn liền với 
các giới từ "về" hoặc "về chủ để" và không chỉ cho chúng ta đúng sự 
vật. Không một bài nói nào về nước hay cảnh tượng một dòng suối có 
thể giải được cơn khát của chúng ta bằng một ngụm nước có thật. 
Thiển tông có một thí dụ được ưa thích: để chỉ mặt trăng, cần phải 
dùng đến ngón tay, nhưng khổ nỗi cho ai lầm tưởng ngón tay là mặt 


1651 


trăng. Để mang cá về nhà, phải dùng đến cái rỗ, nhưng một khi cá đã 
đọn lên bàn, hà cớ gì phải bận tâm đến cái rỗ? Sự việc là như thế và 
chúng ta hãy nắm vững nó, nếu không, chúng ta sẽ tuột mất nó: đó là 
điều Thiển tông khuyên chúng ta nên làm. 


1.303. Một Người Không Nhấc Nổi Hai Chân Và Không Nói 
Bằng Cái Lưỡi 

Sùng Nguyên Tùng Nhạc (1132-1202 or 1139-1209), một thiển sư 
Trung Hoa, thuộc dòng Dương Kỳ của Thiền Lâm Tế, cháu trong Pháp 
của thiển sư Thiệu Long, dòng Thiển đã sản sanh ra Bạch Ấn Huệ 
Hạc, một nhà cải cách vĩ đại của Thiển tông Lâm Tế Nhật Bản. Chúng 
ta gặp tên của ông trong thí dụ thứ 20 của Vô Môn Quan. Thiển sư 
Sùng Nguyên là vị thiển sư có niên đại sau cùng nhất được nhắc đến 
trong Vô Môn Quan. Văn bản của thí dụ thứ 20 như sau: "Thiền sư 
Sùng Nguyên nói: "Tại sao một con người rất mạnh lại không nhấc hai 
chân mình lên được?”' Rồi ông nói thêm: 'Chúng ta không phải nói bằng 
cái lưỡi." Theo Vô Môn Huệ Khai trong Vô Môn Quan, thiển sư Sùng 
Nguyên đã dốc hết ruột gan, chỉ hiểm không ai lãnh thọ. Hễ nghe mà 
lãnh thọ được ngay thì đáng được đến đây mà chịu đòn của Vô Môn. 
Vì sao? Vì muốn biết thực vàng thì phải dùng lửa. 


1.304. Một Người Thủ Đà La Trở Thành Tổ Thứ Tư Dòng 
Thiền Ân Độ 

Ưu Ba Cúc Đa, vị Tổ thứ tư của dòng Thiền Ấn Độ là một người 
sanh ra trong giai cấp Thủ Đà La (giai cấp hạ tiện nhất trong xã hội Ấn 
Độ), gia nhập Tăng đoàn lúc 17 tuổi. Ngài nổi tiếng như một vị Phật, 
dưới triều vua A Dục, và là thầy của vua A Dục, ngài đã trở thành vị 
tổ thứ tư của Ấn Độ, 100 năm sau ngày Phật nhập Niết Bàn. Theo bộ 
Đại Sử và bộ Văn Thù Căn Kiếp, ngài A Nan bảo đệ tử của mình là 
Thương Na Hòa Tu hãy bảo hộ Phật giáo và truyền pháp lại cho Ưu Ba 
Cúc Đa, ngươì xứ Ma Thâu La, làm tổ thứ tư của Thiển Tông Ấn Độ. 
Chính ngài A Nan đã nói lại theo lời thọ ký của Đức Phật thì Ưu Ba 
Cúc Đa sẽ trở thành một vị Phật, nhưng không phải là một vị Đẳng 
Giác Phật. Vì không thấy tên Ưu Ba Cúc Đa xuất hiện trong văn học 
Phật giáo Nguyên Thủy, nên người ta cho rằng ông là một vị Tăng 
thuộc phái Thuyết Nhất Thuyết Hữu Bộ (Thuyết Nhất Thuyết Hữu Bộ, 


1652 


gọi tắt là Hữu Bộ, một trong 20 bộ phái Tiểu Thừa, là trường phái dạy 
về sự hiện hữu hay thực hữu của chư pháp hữu vi và vô vi, trong quá 
khứ, hiện tại và vị lai. Trường phái nầy đã phát triển bên Ấn Độ trong 
nhiều thế kỷ, sau lan truyền rộng rãi qua Trung Hoa và Nhật Bản). 


1.305. Một Nơi Mà Mấy Ông Không Thể Lục Lạo Được! 

Thiển Sư Chơn Yết Thanh Liễu (1089-1151) thượng đường thị 
chúng: "Nhìn khắp mọi nơi không thể tìm được nó. Chỉ có một nơi mà 
mấy ông không thể lục lạo được, và đó là nơi mà mấy ông có được nó. 
Đó là nơi nào vậy?" Sau một lúc lâu im lặng, Sư nói: "Thân thể của 
tên trộm đã bị phơi bày." 


1.306. Một Nửa Môi Nơi Cha Lâm Tế, và Một Nửa Nơi Mẹ Mạt 
Sơn 

Thiền sư Quán Khê Nhàn ban đầu học thiển với Thiền sư Lâm Tế 
Nghĩa Huyền, nhưng rời nơi Lâm Tế đi hành cước, cuối cùng đến tự 
viện của Mạt Sơn ở Quân Châu, vùng mà bây giờ thuộc tỉnh Giang 
Tây. Mạt Sơn được các Thiền sư thời đó công nhận là một Thiền sư Ni 
thật sự. Quán Khê Nhàn trở thành đệ tử của bà và ở lại Mạt Sơn ba 
năm. Về sau này, Quán Khê Nhàn xem Liễu Nhiên Mạt Sơn tương 
đương với Lâm Tế, nói: "Lão Tăng nhận một nửa cái môi từ nơi Cha 
Lâm Tế và một nửa khác nơi Mẹ Mạt Sơn. Từ khi ta uống dòng nước 
đó, ta chưa từng thấy khát." 


1.307. Một Pháp Nếu Có, Pháp Thân Rơi Tại Phàm Phụ! Muôn 
Pháp Nếu Không, Phổ Hiền Mất Cảnh Giới Ây! 

Thiển sư Quang Tộ Trí Môn, quê ở Triết Giang, thiển sư của Thiển 
phái Vân Môn, là đệ tử và người nối Pháp của Hương Lâm Trừng 
Viễn, và là thầy của Tuyết Đậu Trùng Hiển. Ông là một trong những 
thiển sư đầu tiên dùng thơ ca ngợi những câu châm ngôn hay lời dạy 
của các thầy thời xưa, đây là một nghệ thuật mà sau nầy học trò của 
ông là Tuyết Đậu còn vượt trội hơn ông nữa. Tên tuổi của Trí Môn 
được nhắc đến trong những thí dụ 21 và 90 của Bích Nham Lục. Trí 
Môn có đến ba mươi đệ tử kế thừa Pháp. Ông thị tịch năm 1031. Một 
hôm, Thiển Sư Quang Tộ Trí Môn thượng đường dạy chúng: “Một 
pháp nếu có, pháp thân rơi tại phàm phu; muôn pháp nếu không, Phổ 


1653 


Hiền mất cảnh giới ấy! Chính khi ấy Văn Thù nhằm chỗ nào xuất đầu? 
Nếu đã xuất đầu chẳng được thì con sư tử lông vàng lưng bị gãy. Hân 
hạnh được một bàn cơm, chớ đợi gạo gừng tiêu.” 


1.308. Một Sợi Chỉ 

Một hôm, có một người đệ tử đến chào từ biệt Thiền sư Đạo Tín, 
nói: “Bạch thầy, con cám ơn thầy đã chỉ dạy. Bây giờ thì con đi đây.” 
Thiền sư Đạo Tín hỏi: “Ông định đi đâu?” Người đệ tử nói: “Con định 
hành cước khắp nơi để học tập Phật Pháp.” Thiền sư Đạo Tín nói: “Nói 
về Phật Pháp, lão Tăng cũng có một chút ở đây.” Người đệ tử liền hỏi: 
“Ở đâu?” Ngay đây, Thiền sư Đạo Tín rút ra một sợi chỉ từ trong tay 
áo và hỏi: “Cái này chẳng phải là Phật Pháp hay sao?” 


1.309. Một Sợi Tóc Xuyên Thủng Nhiều Lổ 

Vào thời điểm Thiền Sư Đạo Nguyên vẫn còn xử dụng công án 
như là phương tiện giáo huấn, và Đạo Nguyên đã giao cho Cô Vân 
công án “Một sợi tóc xuyên thủng nhiều lổ.” Cô Vân tập trung vào 
công án này trong một lúc. Ông luôn bị nó đeo đuổi cho tới một hôm, 
khi ông bắt đầu đi khất thực, thình lình giải quyết xong. Ông bèn chạy 
ngay tới phòng phương trượng gặp Đạo Nguyên và lễ bái đúng nghi 
thức. Đạo Nguyên hỏi: “Ông đã hiểu được cái gì rồi?” Cô Vân đáp: 
“Con không hỏi về một sợi tóc mà chỉ hỏi về nhiều cái lổ mà thôi?” 
Đạo Nguyên cười nói: “Xuyên thủng!” Lúc đó, Thiển Sư Đạo Nguyên 
đã hài lòng với trình độ hiểu biết của Cô Vân, Đạo Nguyên bổ nhiệm 
Cô Vân làm đệ nhất tòa trong cộng đồng Tăng già. Cô Vân cũng làm 
thị giả riêng cho thầy Đạo Nguyên, và, khi Đạo Nguyên thành lập 
Vĩnh Bình Tự, Cô Vân đã được đặt vào chức vụ tri sự. Trong giai đoạn 
cuối của bệnh trạng, trước khi đi Đông Đô để trị liệu, Đạo Nguyên đã 
bổ nhiệm Cô Vân làm người nối pháp của mình, chỉ ra rằng dầu Cô 
Vân lớn hơn mình, Cô Vân sẽ sống lâu hơn mình trong nhiều năm. 
Đồng thời Đạo Nguyên cũng đặt Triệt Thông Nghĩa Giới vào chức vụ 
tri sự. Cô Vân, với tư cách là người nối pháp sẽ chịu trách nhiệm trong 
việc thành hình và giáo huấn chư Tăng. Sau khi Đạo Nguyên thị tịch, 
Cô Vân chính thức được đặt vào vị trí người trụ trì thứ nhì của Vĩnh An 
Tự. Ông mang tro cốt của Đạo Nguyên về chùa Vĩnh An và an vị nơi 
tháp kỷ niệm. Mục đích của Cô Vân là duy trì tốt pháp Thiền của Đạo 
Nguyên như đã được trình bày trong bộ “Chánh Pháp Nhãn Tạng” 


1654 


cũng như những giáo pháp khác của Đạo Nguyên. Cô Vân có lẽ đã tốn 
rất nhiều thì giờ sưu tập những giáo pháp này của thầy mình. Kết quả 
là ông không biết rằng kỷ luật trong tự viện bắt đầu sa sút, cũng không 
để ý rằng sự chia rẽ đang phát triển trong chư Tăng ngày càng trầm 
trọng theo thời gian. Có lẽ mặc cảm thua kém cá nhân của ông đã trì 
giữ sự phát triển trong phong cách lãnh đạo mà cộng đồng tự viện cần. 


1.310. Một Tảng Đá Trơ Trọi Giữa Trời! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XV, một hôm, có một vị 
Tăng đến và hỏi Thiền Sư Thạch Sương Khánh Chư (806-888) về ý chỉ 
Tây lai của Tổ Sư, Sư trả lời: "Một tẳng đá trơ trọi giữa trời." Khi vị 
Tăng làm lễ, có lẽ để bái tạ cái cách dạy không xây dựng của Sư, Sư 
bèn hỏi: "Ông có hiểu không?" Vị Tăng đáp: "Bẩm không." Sư bảo: 
"May mà ông không hiểu; nếu mà ông hiểu thì đầu của ông chắc chắn 
sẽ bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ rồi." Đây là trường hợp trong đó các 
thiển sư nói ra những lời vô nghĩa, mà tâm ưa suy lý hoàn toàn không 
hiểu nổi. Thật vậy, phần lớn những phát biểu của Thiển có vẻ vô 
nghĩa và khó hiểu vì những câu trả lời chẳng có chút quan hệ nào đối 
với vấn để cốt yếu làm cho kẻ sơ cơ vì thế lại càng bối rối hơn. Hành 
giả tu Thiền, chúng ta có nên cân nhắc điểu này không? Có phải thật 
khó cho chúng ta rút ra ý chỉ từ nhận định đó nếu chúng ta chỉ là những 
người chỉ lấy danh tự văn chương để lý giải? Thật vậy, cái gọi là kinh 
nghiệm Thiền phải tiêu giải hết mọi quan hệ thời gian và không gian 
mà chúng ta đang sống, đang làm việc, và đang suy lý ở trong đó. Chỉ 
khi nào chúng ta một lần vượt qua được cái loại lý luận như thế này, 
bấy giờ một tẳng đá trơ trọi giữa trời mới trở thành một kinh nghiệm 
sống động ngay trong giây phút này. Dầu cho đạo Thiền bị che dấu ở 
đây là gì đi nữa, đây há chẳng phải là một trong những giai thoại 
Thiên lạ lùng nhất, nhưng phải chăng có thể là Thiền được truyền đạt 
một cách xảo diệu ngay trong tính chất tầm thường này. 


1.311. Một Tay Đở Lên Một Tay Đẩy Xuống! 

Theo Truyền Đăng Lục, quyển XVI, một hôm, Toàn Khoát Nham 
Đầu (828-887) đến tham vấn, sư vào cửa phương trượng đứng nghiêng 
mình hỏi: “Là phàm là Thánh?” Đức Sơn hét! Sư lễ bái. Có người đem 
việc ấy thuật lại cho Động Sơn nghe. Động Sơn nói: “Nếu chẳng phải 
Thượng Tọa Khoát rất khó thừa đương.” Sư nghe được lời nầy bèn nói: 


1655 


“Ông già Động Sơn chẳng biết tốt xấu lầm buông lời, ta đương thời 
một tay đưa lên một tay bắt.” 


1.312. Một Tăng Sĩ Chân Chánh 

Một hôm, Thiển sư Chí Đạo Vô Nan (1602-1676), tên của một 
Thiền Sư Nhật Bản, thượng đường dạy chúng, nói: “Cho dầu một người 
có rời bỏ gia đình và sống một cách đơn giản với ba tấm y và một cái 
bát trên một tẳng đá dưới cội cây, người ấy vẫn không thể được gọi là 
Tăng sĩ Phật giáo... Tuy vậy nếu người ấy nhiệt tâm muốn trở thành 
một Tăng sĩ chân chánh, người ấy sẽ nhận thức rằng mình có nhiều sự 
ham muốn và sở hữu một cái thân được phú cho tám mươi bốn ngàn 
thứ ác, trong đó năm thứ chủ yếu là sắc dục, lòng tham lam, sanh và 
tử, đố ky ganh ghét, và ham danh. Những cái ác này là thế gian đạo. 
Không dễ gì vượt qua chúng. Ngày đêm, bằng cách đạt ngộ, mấy ông 
nên tự mình loại bỏ chúng từng thứ một, do đó tự làm thanh tịnh được 
lấy mình.” Vô Nan (1602-1676) cho người ta một thí dụ về sự thay đổi 
trong cuộc sống mà ông mong đợi hành giả tu Thiển đạt được. Ông là 
bạn thân và là cố vấn kinh nghiệm cho Linh Mộc Chánh Tam, người 
đã chia xẻ ý kiến của mình trên nhiều để mục. Vô Nan sống một cách 
thanh đạm trong một lều ẩn cư chỉ với vài tiện nghi vật chất và qui tụ 
một nhóm nhỏ đệ tử quanh ông, những người có thể bắt chước cách 
sống khổ hạnh của ông. Trong số những người này, chỉ có một người 
được chỉ định làm người nối pháp của ông: Thiền Sư Chánh Thọ Lão 
Ông. Sau khi đạt ngộ, Thiền Sư Vô Nan đã trải qua một cuộc thay đổi 
tận gốc rễ về cách sống. Tuy nhiên, ông không trở thành người đương 
nhiệm trong hàng giáo phẩm của tông Lâm Tế. Cũng giống như thầy 
mình, Gudo, ông thừa nhận rằng truyền thống đang bị trầm trệ. Những 
mong muốn nghề nghiệp và chính trị của chư Tăng đã góp một phần 
lớn trong vấn để. Ngay cả chư Tăng đã đạt ngộ cũng còn vướng phải 
tham vọng. Hệ thống huấn luyện bằng công án đã bị liên lụy; câu trả 
lời đúng có thể được mua từ những lão sư; một vài vị Tăng khám phá 
họ có được câu trả lời thích đáng không cần thiết phải có trí tuệ. Thêm 
vào đó, các trường của tự viện thường lôi kéo người học vào chuyện 
thích phát triển kỷ xảo trong văn chương hay mỹ thuật hơn là trong 
Thiển tập. Theo truyền thống mà nói, sự nhấn mạnh trong sự huấn 
luyện trong tông Lâm Tế là sự đạt ngộ, nhưng Vô Nan thừa nhận rằng 
trong khi đạt ngộ là quan trọng, tự nó không phải là cứu cánh. Ông 


1656 


thích nhìn thấy nó như là sự trợ giúp một vị Tăng cải cách bản chất của 
mình. Ông khẳng quyết sự đạt ngộ là chuyện tương đối dễ làm. Trái 
lại, tu tập Phật Đạo mới là khó, đặc biệt cho hành giả chưa thấy được 
chân tánh của mình. 


1.313. Một Tăng Sĩ Chân Ngôn Thực Hành Nghiêm Túc Việc 
Thiền Định 

Năm hai mươi hai tuổi, Sư trở thành trụ trì chùa Hôraku của trường 
phái Chân Ngôn, kế tục Teiki nghỉ hưu. Tuy nhiên, không bằng lòng 
với những tiến bộ tâm linh đang có, nên hai năm sau đó Từ Vân đã từ 
bỏ chức vụ trụ trì để dốc sức tu tập Thiền dưới sự hướng dẫn của một 
vị Thiền sư Tào Động tông tên là Đại Mai tại chùa Shôan trong vùng 
Shinshu, nay thuộc quận hạt Nagano. Từ Vân nhận thấy việc học các 
văn bản Phật giáo chưa đủ để cho mình đạt được giải thoát khỏi vòng 
luân hồi sanh tử, vì thế Sư quyết định chú tâm vào cuộc sống thiển 
định. Dường như Sư cũng đã ít nhất một lần đạt ngộ ở tuổi hai mươi 
lăm dưới sự hướng dẫn của Đại Mai. Thay vì tiếp tục dốc tâm học 
thiển với phái Tào Động thì Sư lại quay về chùa Hôraku vào năm 
1743, và sống phần đời còn lại của mình như một Tăng sĩ phái Chân 
Ngôn và thực hành nghiêm túc việc thiển định. Ngoài sự phối hợp bất 
thường này, Sư còn nghiên cứu Khổng giáo và quan tâm sâu sắc tới 
Thần đạo. Năm 1749, Sư tổ chức một phong trào tôn giáo mới, nhưng 
chỉ được chính quyền công nhận vào năm 1786 mà thôi, phong trào 
này kết hợp các nét thuộc những trường phái và các hệ tư tưởng khác 
nhau. Vượt qua những khuôn khổ giáo phái, phong trào có tên là "Luật 
Tông Chánh Pháp" này nhanh chóng thu hút được nhiều nam nữ Tăng 
Ni trẻ đầy lòng nhiệt thành. Trong những lời truyền giảng, Từ Vân 
nhấn mạnh rằng giới luật nghiêm ngặt của Luật Tạng là cốt tủy của 
đời sống Phật giáo, và rằng thiển định là cội nguồn của sự quán triệt 
đích thực. 


1.314. Một Thân Một Sơ 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển VII, Giáp Sơn cùng Định 
Sơn đồng đi đường cùng nói chuyện với nhau. Định Sơn nói: “Trong 
sanh tử, không Phật tức phi sanh tử.” Giáp Sơn nói: “Trong sanh tử, có 
Phật tức chẳng mê sanh tử.” Hai người lên núi lễ vấn sư. Giáp Sơn 
đem câu nói của hai người thuật lại cho Đại Mai (752-839) nghe và hỏi 


1657 


sư: “Chưa biết chỗ thấy của hai người ai được thân? Đại Mai bảo: 
“Một thân một sơ.” Giáp Sơn hỏi: “Ai được thân?” Đại Mai nói: “Hãy 
đi sáng mai lại.” Sáng hôm sau Giáp Sơn lại đến hỏi Đại Mai. Sư bảo: 
“Người thân thì chẳng hỏi, người hỏi thì chẳng thân.” Nhiều năm về 
sau này, khi Giáp Sơn đã là trụ trì, ông nói: "Vào lúc đó, lão Tăng mất 
đi con mắt của mình. 


1.315. Một Tức Sáu, Sáu Tức Một! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIV, một hôm, Dược 
Sơn hỏi Vân Nham Đàm Thạnh (780-841): “Ta nghe ngươi biết làm sư 
tử múa phải chăng?” Sư thưa: “Phải.” Dược Sơn hỏi: “Múa được mấy 
suất?” Sư thưa: “Múa được sáu suất.” Dược Sơn nói: “Ta cũng múa 
được.” Sư hồi: “Hòa Thượng múa được mấy suất?” Dược Sơn đáp: “Ta 
múa được một suất.” Sư nói: “Một tức sáu, sáu tức một.” 


1.316. Một Vật Cũng Không, Ông Nắm Cái Gì Đây? 

Đại Điên nói: "Người xưa nói, Nói và không nói' đều đáng chê. 
Xin thầy giải thích." Thiển Sư Thạch Đầu (700-790) đáp: "Một vật 
cũng không, ông nắm cái gì đây?" Thạch Đầu lại nói: "Nếu dẹp bỏ cổ 
họng, miệng, môi, ông còn nói được không?” Đại Điện thưa: "Đâu còn 
gì nữa!" Thạch Đầu bảo: "Như thế là ông đã vào được cửa rồi đó!" 


1.317. Mùa Đông Trên Núi Kugarmi! 

Khu vực núi Kugami, phía bắc xứ Hida này là xứ tuyết, nơi mà vào 
mùa đông ngập tuyết, lúc ấy cư dân ra vào nhà từ tầng thứ nhì. Dưới 
đâ y là một bài thơ của Thiển sư về mùa đông trong xứ Hida: 

“Trên những con dốc 
Của núi Kugami 
Chìm đắm trong mùa đông 
Ngày này qua ngày kia 
Tuyết vẫn tiếp tục rơi 
Đường mòn không còn 
Dấu chân người qua lại 
Nhà không vọng tiếng người 
Ta khép cổng lại 
Trên thế giới bổng bểnh 


1658 


Một dòng nước trong từ khe 
Thẳng như dây mộc xứ Hida 
Ta giữ mình sinh tổn 

Qua thêm một năm khác 
Lại một ngày hôm nay 

Ta vẫn tiếp tục sinh tổn.” 


1.316. Mục Châu Lược Không Hán 

Câu chuyện một công án kẻ cướp rỗng của Mục Châu. Trong thí 
dụ thứ mười của Bích Nham Lục kể lại một cuộc vấn đáp giữa Mục 
Châu và một vị Tăng như sau: "Mục Châu hỏi một vị Tăng: "Từ đâu 
đến” Vị Tăng liền hét to: 'Ho!' Mục Châu liền nói: "Thế là lão sư nhận 
được một tiếng hét của ngươi.' Vị Tăng lại hét lên: 'Ho!' Mục Châu 
nói: 'Một tiếng hét thứ ba, một tiếng hét thứ tư và đến gì nữa?' Vị Tăng 
không nói gì nữa. Mục Châu liền đánh vị Tăng và nói: Đồ trộm cắp!" 
Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, phàm là người dựng lập tông 
giáo phải có bổn phận Tông sư nhãn mục, có bổn phận tông sư tác 
dụng. Mục Châu cơ phong dường như điện chớp, thích khám phá các 
tọa chủ. Bình thường Sư nói ra một lời, nửa câu giống như cả rừng gai 
góc, để chân tay đến không được. Sư vừa thấy vị Tăng đến liễn nói: 
Thấy thành công án, ta cho ông ba mươi gậy. Có khi thấy Tăng Sư gọi: 
Thượng Tọa! Tăng xoay đầu lại. Sư bảo: Kẻ gánh bản! Một hôm trong 
cuộc tham vấn buổi chiều, sư bảo chúng: “Các ngươi lại được chỗ bước 
vào chưa? Nếu chưa được chỗ bước vào, cần được chỗ bước vào, nếu 
đã được chỗ bước vào, về sau chớ cô phụ lão Tăng.” Có một vị Tăng 
bước ra lễ bái thưa: “Con trọn chẳng dám cô phụ Hòa Thượng.” Sư 
bảo: “Ngươi trước đã cô phụ ta rồi.” Hành giả tu thiển nên luôn nhớ 
rằng nếu không phải là hàng tác gia thì chỉ hét hỗ hét loạn thôi. Vì thế 
cổ nhân có nói: "Có khi một tiếng hét không có cái dụng của tiếng hét; 
có khi một tiếng hét có cái dụng của một tiếng hét; có khi một tiếng 
hét như sư tử ngồi xổm; có khi một tiếng hét như Bảo kiếm Kim Cang 
Vương." Một hôm thiền sư Hưng Hóa dạy chúng: "Ta thấy các ông ở 
bên đông lang hét, ở bên tây lang cũng hét, chớ có hét hồ hét loạn, dù 
cho hét đến Hưng Hóa bay bổng lên cõi trời ba mươi ba tầng, rớt lại 
xuống đất chết ngất, đợi khi tỉnh lại, ta sẽ nói với các ông là chưa phải. 
Vì sao? Vì Hưng Hóa chưa từng nhằm trong màn trướng tía ném chân 
châu cho các ông, các ông chỉ thích hét hồ hét loạn để làm gì?" 


1659 


1.319. Mục Đích Chính Của Độc Tham 

Thiên sư Philip Kapleau viết trong quyển 'Thiển: Truyền Thống & 
Sự Chuyển Tiếp': "Cuộc gặp gỡ riêng với Thiển sư là một trong ba trụ 
cột nền móng của giáo huấn Thiển. Hai trụ cột kia là tọa thiển và lời 
phê bình của thầy (để xướng). Không một từ Anh ngữ nào có thể diễn 
đạt hết ý nghĩa chính xác và tinh thần của 'Độc Tham' (một mình đến 
gặp riêng thây), chỉ vì cho đến gần đây, trong văn hóa phương Tây, 
chưa hề có một phương thức rèn luyện tâm linh nào đi theo hướng này. 
Diện kiến riêng không phải là một cuộc hội kiến để người được xem là 
đệ tử nêu những thắc mắc, hay trăn trở về chính mình, giải thích lý do 
tại sao muốn tu Thiển và đặt ra cả mớ câu hỏi không liên quan gì đến 
việc tu tập. Lại cũng không phải là một cuộc hội kiến thân ái, hoặc 
một cuộc tranh luận nặng về sách vở về các luận thuyết Phật giáo. Lại 
càng không phải là một cuộc tham vấn để người đệ tử xin thầy khuyên 
bảo để giải quyết những vấn để trong quan hệ riêng tư. Trong buổi độc 
tham, thầy tán thưởng sự quán thông, và có thể, sự chứng ngộ của đệ 
tử và chỉ dẫn thêm cho người đệ tử trong việc tu tập về sau này. Với 
một đệ tử có trình độ cao hơn, bài trắc nghiệm sẽ tích cực hơn, vì thầy 
sẽ thúc đẩy học trò chứng minh phần quán thông của mình, không khác 
øì cách gieo một vật kích thích vào trong thân con trai để bắt nó làm ra 
ngọc." 


1.320. Muốn Đi Phải Dùng Xe, Muốn Rửa Sạch Thân Tâm 
Phải Tu Hành Sám Hối 

Thái Tông (1218-1277) viết nên quyển “Nghi Thức Lục Thời Sám 
Hối” cho người tu tập. Đến năm 1258, ông nhường ngôi lại cho con là 
vua Thánh Tông với lời khuyên như sau: “Nhà chính trị phải luôn mang 
giáo lý đạo Phật vào xã hội.” Trong Khóa Hư Lục, vua Trần Thái 
Tông đã dạy rằng mọi người đều phải nên hành trì ngũ giới và sám hối 
tội chướng. Trong Khóa Hư Lục, ông đã viết: “Muốn di chuyển thoải 
mái trên đường bộ hay đường sông, người ta phải dùng toa xe hay 
thuyển đò. Muốn rửa sạch thân tâm, người ta phải luôn tu hành sám 
hối như Kinh đã dạy, dù mặc áo dơ đến cả trăm năm, mà chỉ cần giặt 
một ngày là áo sạch. Cũng như vậy, dù người ta chịu khổ vì ác nghiệp 
chồng chất hàng trăm ngàn kiếp, chỉ với một lần thực dạ sám hối, tội 
chướng có thể được rửa sạch trong một giờ hay một ngày.” 


1660 


1.321. Muốn Vượt Thoát Sanh Tử Trước Tiên Phải Khởi Đại 
Tín và Lập Đại Nguyện 

Độc Phong Bản Thiện, tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào hậu 
bán thế kỷ thứ 15, người bênh vực quyết liệt sự trỗi dậy của nghi tình. 
Ông thường dạy chúng: "Nếu các ông muốn thoát khỏi vòng sanh tử 
luân hồi, trước hết phải phát khởi cái tâm đại tín và thiết lập những đại 
nguyện. Hãy phát thệ như vầy: 'Bao lâu chưa giải quyết được công án 
hiện tiền này, bao lâu chưa thấy được bản lai diện mục này, bao lâu 
chưa đoạn trừ những vi tế hiện hành của vòng sống chết, tôi kiên quyết 
giữ vững tâm không la bỏ cái công án phải giải quyết này, không xa 
lánh các minh sư chân chính, và không làm kẻ mê theo danh vọng và 
tài lợi; nếu tôi tự ý phế bỏ những lời phát thệ này thì phải chịu rơi vào 
ác đạo.' Lập thệ rồi, hãy bền sức mà cảnh tỉnh tâm mình, nhiên hậu 
mới xứng đáng là một người lãnh thọ công án. Lúc các ông được dạy 
cho khán nghĩa của chữ 'Vô', việc làm cốt yếu ở đây là cứ để cho tâm 
mình tập trung trên cái tại làm sao' Phật tánh không có nơi con chó. 
Rồi khi công án bắt sang cái 'Một' của vạn pháp, hãy để cho tâm mình 
dính chặt trên cái nơi đâu' của cái 'Một này. Khi các ông được dạy 
cho đặt nghi tình vào nghĩa của niệm Phật, hãy cứ tự nhiên mà chú tâm 
ngay trên chỗ 'ai' nệm Phật. Thế rồi, do hổi quang phản chiếu, các ông 
cứ tận lực bước sâu vào nghi tình. Nếu như các ông cảm thấy mình 
chẳng còn hơi sức nào nữa để thực tập, hãy lấy lại công án suốt một 
mạch từ đầu đến cuối. Nhờ theo đuổi công án có trật tự như thế, các 
ông sẽ dựng được nghi tình của mình hướng đến chung cuộc của nó. 
Khi nghi tình ấy được giữ linh hoạt, không gián đoạn và trung thật 
nhất, sẽ đến lúc các ông cất một bước nhảy vào trời rộng mà không 
hay biết. Sau khi kinh nghiệm như thế, các ông hãy trở lại đây tìm tôi 
rồi sẽ thấy tôi phân phát mấy cái hèo ra sao?" 


1.322. Mừng Cho Anh Cần Việc Lớn Đã Xong! 

Khi Phật Quả và Huệ Cần Phật Giám nói chuyện về Thiển, có 
nhắc đến chuyện Đông Tự hỏi Ngưỡng Sơn về Trấn hải minh châu. 
Nói đến chỗ “không có lý để tỏ bày,` Phật Quả hỏi: “Đã bảo minh 
châu nằm sẵn trong tay, tại sao lại còn không lời đối đáp, không lý để 
tỏ bày?” Nhưng hôm sau sư bảo: “Đông Tự chỉ muốn có một hạt châu 
mà thôi, nhưng cái điều Ngưỡng Sơn đưa ra chỉ là cái giỏ tre cũ kỹ.” 


1661 


Phật Quả ấn chứng sở kiến nầy, nhưng khuyên sư hãy gặp riêng Hòa 
Thượng. Một hôm, bước vào phương trượng của Hòa Thượng, vừa sắp 
mở lời thì Hòa Thượng mắng chửi thậm tệ. Phật Giám khốn nạn phải 
lính quýnh rút lui. Trở về liêu, đóng cửa nằm mà lòng hận thầy không 
nguôi. Phật Quả âm thầm biết chuyện đó, đi đến liêu đồng bạn và gõ 
cửa. Phật Giám gọi ra: “Ai đó?” Khi biết đấy là ông bạn thân Phật 
Quả, sư bảo Phật Quả hãy vào. Phật Quả e dè hỏi: “Sư huynh có gặp 
lão Hòa Thượng không? Việc bái phỏng ra sao?” Sư phiễển trách bạn 
rằng: “Bởi nghe sư huynh khuyên nên tôi ồ lại đây; kết cục việc lừa 
phỉnh nầy là gì? Ôi đã bị lão Hòa Thượng mắng chửi thậm tệ.” Phật 
Quả bật cười ha hả và bảo: “Huynh có nhớ ngày kia huynh nói gì với 
tôi không?” Phật Giám ý hỏi: “Nghĩa là gì?” Phật Quả bèn thêm: “Há 
không phải sư huynh bảo rằng Đông Tự chỉ muốn hạt châu mà thôi, 
còn cái điều Ngưỡng Sơn đưa ra là cái giỏ tre cũ kỹ?” Khi nghe đồng 
bạn nhắc lại câu nói của mình, Phật Giám thấy ngay yếu điểm của 
mình. Rồi thì cả hai được Hòa Thượng gọi; vừa thấy hai người, Hòa 
Thượng nói ngay: “Mừng cho anh Cần, việc lớn đã xong!” 


1.323. Mừng Ông Từ Nay Đã Đủ Vốn Để Trụ Núi! 

Diệu Phong là tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ 
16. Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về Sư Diệu 
Phong; tuy nhiên, có một chỉ tiết nhỏ về vị Thiển sư này trong Hám 
Sơn Tự Truyện. Thiền sư Hám Sơn đã kể lại những kinh nghiệm Thiển 
của mình như sau: "Năm 1566, Hám Sơn tôi gặp một du Tăng tên Diệu 
Phong, có vẻ là một người lạ lùng và thành thật. Nhưng chỉ vài hôm 
sau đó thì Diệu Phong bỏ đi; có lẽ ông sợ thân thiện với tôi quá có thể 
cản trở sự tự do của ông. Vào năm 1574, Hám Sơn tôi gặp lại Diệu 
Phong ở kinh đô lần nữa. Sau đó, tôi cùng Diệu Phong đi đến Hà 
Đông. Vị Trưởng Quan ở đó là Trần tiên sinh trở thành thí chủ chân 
thành của chúng tôi. Trần công đã cúng một số tiền để làm khuôn ấn 
loát cho tập sách "Triệu Luận. Tôi trông coi việc kiểm soát và ấn loát 
cho Trần công. Ban đầu tôi gặp nhiều khó khăn vì không hiểu nổi luận 
'Vật Bất Thiên' của Triệu, nhất là về phần Toàn Lam và Yển Nhạc là 
tôi đã thắc mắc từ bấy lâu nay. Nhưng lần này khi xem đến chỗ vị 
Phạm Chí già trở về nhà sau khi làm Tăng sĩ cả đời và nghe hàng xóm 
kêu lên: 'Ô, xem kia cái người ngày xưa vẫn còn'!' và vị Phạm Chí trả 
lời: 'Không đâu, trông tôi có thể giống người ngày xưa ấy, nhưng thật 


1662 


ra tôi không phải là hắn.' Đọc qua những lời này, Hám Sơn tôi hoát 
nhiên ngộ. Sau đó, ông tự nhủ: 'Thật ra, vạn pháp nào có lai khứ! Ôi, 
chân lý này đúng biết dường nào!' Sáng hôm sau, sau kinh nghiệm 
này, Diệu Phong thấy tôi hoan hỷ bèn thốt lên: 'Ông đắc được gì vậy? 
Tôi đáp: Đêm qua thấy hai con trâu sắt húc nhau trên bờ sông cho đến 
khi cả hai đều nhào xuống sông. Đến nay chẳng còn nghe gì về chúng.' 
Diệu Phong nói: 'Mừng cho ông có đủ vốn để trụ trên núi rồi." 


1.324. Mười Ba Lời Khuyên Đồ Chúng 

Thiển sư Thiền Nguyệt (832-912) là một vị Thiển sư Trung Hoa 
sống vào thời nhà Đường đã viết ra những lời khuyên cho các đệ tử 
của ngài như sau: “Thứ nhất là sống giữa thế gian nhưng không để 
vướng mắc bụi trần mới là một thiển sinh chân chính. Thứ nhì là khi 
thấy người khác làm điều tốt, hãy tự khuyến khích mình noi gương; 
nghe biết lỗi lầm của người khác, hãy tự nhắc nhở mình chớ nên làm 
theo. Thứ ba là dù ở một mình trong phòng tối, hãy giữ mình như đang 
tiếp khách quý. Thứ tư là bày tổ cảm xúc, nhưng không vượt quá bản 
chất tự nhiên của mình. Thứ năm là sự nghèo khó là tài sản quý báu, 
đừng bao giờ đổi nó để lấy một cuộc sống dễ dàng. Thứ sáu là một 
người có thể tỏ ra ngốc nghếch nhưng không phải vậy. Có thể người ấy 
chỉ đang giữ gìn cẩn thận sự khôn ngoan của mình. Thứ bẩy, đức hạnh 
là thành quả của sự nghiêm trì giới luật chứ không phải tự nhiên từ 
trên trời rơi xuống như mưa hay tuyết rơi. Thứ tám, khiêm cung từ tốn 
là nên tẳng của tất cả đức hạnh. Hãy để những người chung quanh tự 
họ nhận biết được ta trước khi ta tự mình phô bày cho họ thấy. Thứ 
chín là một tâm hồn cao quý không bao giờ tự mình để cao mình. Mỗi 
lời nói xuất phát từ tâm hồn đó đều là châu ngọc quý hiếm, ít khi biểu 
lộ và luôn có giá trị lớn lao. Thứ mười, với một thiển sinh chân chính 
thì mỗi ngày đều là ngày may mắn. Thời gian trôi qua nhưng người ấy 
không bao giờ tuột lại phía sau. Không vinh không nhục nào có thể 
làm cho người ấy động lòng. Thứ mười một, hãy tự trách mình, đừng 
bao giờ chê trách người khác. Thứ mười hai, đừng bàn luận thị phi. Có 
những điều đúng nhưng vẫn bị coi là sai trong nhiều thế hệ. Vì giá trị 
của công chính có thể được nhận biết sau nhiều thế kỷ nên không cần 
thiết phải đòi hỏi sự chấp nhận ngay tức thì. Thứ mười ba, hãy sống với 
việc gieo nhân và hãy để mặc kết quả tự nhiên diễn ra theo quy luật 


1663 


của vũ trụ. Hãy để mỗi ngày trôi qua trong sự quán chiếu thật an 
bình.” 


1.325. Mười Cửa Huyền Diệu 

Để thuyết minh khả tính của thế giới “Sự Sự Vô Ngại Pháp Giới,” 
tông Hoa Nghiêm đã để ra mười Huyền Môn hay mười pháp môn 
huyền diệu, là mười nguyên tắc căn bản của Hoa Nghiêm, nhờ đó mà 
triết lý tổng thể của Hoa Nghiêm được giảng giải. Thứ nhất là Đông 
Thời Cụ Túc Tương Ưng Môn. Nói về sự cộng đồng liên hệ, trong đó 
vạn vật cộng đồng hiện hữu và đồng thời hiện khởi. Tất cả đều cộng 
đồng hiện hữu, không những chỉ quan hệ không gian mà cả trong quan 
hệ thời gian; không có sự phân biệt giữa quá khứ, hiện tại và vị lai, 
mỗi thời bao hàm các thời phần khác. Mặc dù chúng có vẻ sai biệt 
trong thời gian, nhưng tất cả đều được hợp nhất thành một thực thể, 
theo quan điểm viên dung. Thứ nhì là Quảng Hiệp Tự Tại Vô Ngại 
Môn. Nói về tự do toàn vẹn, trong đó mọi loài, thông minh hay ngu 
độn, đều tương giao với nhau không chướng ngại. Năng lực của tất cả 
nội hàm cũng như ngoại trương đều vô hạn như nhau. Một nghiệp, dù 
nhỏ bao nhiêu cũng bao hàm tất cả mọi nghiệp. Một và tất cả đều 
tương giao một cách tự do và bất tuyệt. Thứ ba là Nhất Đa Tương 
Dung Bất Đồng Môn. Nói về sự hỗ tương nhiếp nhập của những sự thể 
bất đồng. Tất cả những hiện hữu bất đồng đều có những điểm tương 
đồng. Nhiều ở trong một, một ở trong nhiều và tất cả ở trong nhất thể. 
Thứ tư là Chư Pháp Tương Tức Tự Tại Môn. Nói về tự do, nghĩa là 
vượt ngoài những sai biệt kỳ cùng, trong đó tất cả các pháp đều hỗ 
tương đồng nhất. Đây là sự đồng nhất phổ biến của vạn hữu. Thực ra, 
hỗ tương đồng nhất là tự tiêu hủy. Khi đồng nhất ta với kẻ khác, ta có 
thể hòa hợp với kẻ khác. Tự tiêu hủy và tự đồng hóa với cái khác tạo 
thành một đồng nhất hóa tổng hợp. Đây là lý thuyết hay thực hành đặc 
biệt của Đại Thừa, áp dụng cho bất cứ lý thuyết hay thực hành nào. 
Hai lý thuyết đối nghịch hay những sự kiện khó dung hợp thường được 
kết lại thành một. Thông thường do phương pháp này mà người ta đi 
đến một giải pháp êm đẹp cho một vấn để. Do kết quả của sự hỗ tương 
nhiếp nhập và hỗ tương hòa hợp, chúng ta có khái niệm “Một trong tất 
cả, tất cả trong một. Một ở đàng sau tất cả, tất cả ở đàng sau một. Lớn 
và nhỏ, cao hay thấp, cũng vận chuyển nhịp nhàng với nhau. Ngay cả 
những đóng góp khiêm nhường nhứt vào công cuộc hòa điệu, cũng 


1664 


+ 


không ai có thể tách khỏi hay biệt lập một mình được. Thứ năm là An 
Mật Hiển Liễu Câu Thành Môn. Nói về thuyết tựu thành, nhờ đó mà 
cái ẩn mật và cái biểu hiện cùng tạo thành một toàn thể bằng hỗ tương 
chi trì. Nếu cái nầy ở trong thì cái kia ở ngoài hay ngược lại. Cả hai hỗ 
trợ lẫn nhau tạo thành một nhất thể. Thứ sáu là Vi Tế Tương Dung An 
Lập Môn. Nói về sự thành lập bằng hỗ tương nhiếp nhập của những 
vật chất vi tiểu và ẩn áo. Nói một cách tổng quát, một sự thể càng vị 
tiểu và ẩn áo, người ta càng khó mà nhận ra nó. Những sự thể vi tế hay 
ẩn áo vượt ngoài lãnh hội của một người cũng phải thể hiện lý thuyết 
về “một trong nhiều và nhiều trong một.” Thứ bẩy là Nhân Đà La 
Võng Cảnh Giới Môn. Nói về sự phản chiếu nội tại, như trong lãnh vực 
được bao quanh bằng lưới của trời Đế Thích (mỗi mắt lưới là một viên 
ngọc thạch lấp lánh), ở đó những hạt ngọc phản chiếu rực rỡ lẫn nhau. 
Cũng vậy, những sự kiện thực tế của thế giới đều chen lẫn và chiếu rọi 
lẫn nhau. Thứ tám là Thác Sự Hiển Pháp Sinh Giải Môn. Nói về sự 
thuyết minh chân lý bằng những điển hình thật sự. Chân lý được biểu 
lộ trong sự vật và sự vật là nguồn gốc của giác ngộ. Thứ chín là Thập 
Thế Cách Pháp Dị Thành Môn. Nói về “sự thành tựu từ đa thù của 10 
thời gian tạo thành một thực thể.” Quá khứ, hiện tại, và vị lai, mỗi thời 
đều chứa đựng ba thời, như thế tạo thành chín thời, chúng hợp chung 
lại thành một thời duy nhất, chín và một là mười thời. Mười thời, tất cả 
đều khác biệt, nhưng nhiếp nhập lẫn nhau, hoàn thành cái lý tắc một- 
trong-tất-cả. Tất cả những lý thuyết khác, chính yếu liên hệ với sự hỗ 
tương nhiếp nhập nầy trong bình diện “hàng ngang,” nhưng lý thuyết 
nầy lại liên hệ với mọi “quan hệ hàng dọc” hay thời gian, nghĩa là mọi 
loài bị phân tách dọc theo chín thời, mỗi thời tự đầy đủ để cuối cùng 
tất cả đều tương quan tương liên trong một thời độc nhất; một thời độc 
nhất được hình thành bằng chín thời kia. Thứ mười là Duy Tâm Hồi 
Chuyển Thiện Thành Môn. Nói về sự thành tựu của những thiện đức 
mà nhờ đó, chủ và tớ cùng hoạt động một cách nhịp nhàng và xán lạn. 
Nếu cái nầy là chủ thì tất cả những cái khác sẽ hoạt động như là thần 
tử của nó, nghĩa là theo lý tắc “nhứt tức nhất thiết, và nhất thiết tức 
nhứt.” Chúng tạo thành một toàn thể viên toàn trên thực tế, cái nầy cái 
kia xen lẫn nhau. 


1665 


1.326. Mười Lăm Cách Quán Niệm 

Theo Kinh Duy Ma Cật, ngài Duy Ma Cật đã nói về mười lăm 
pháp quán niệm về không trụ vô vi. Thứ nhất là Tu học môn Không; 
không lấy không làm chỗ tu chứng. Thứ nhì là Tu học môn vô tướng, 
vô tác, không lấy vô tướng, vô tác làm chỗ tu chứng. Thứ ba là Tu học 
pháp Vô Sanh không lấy Vô Sanh làm chỗ tu chứng. Thứ tư là Quán 
Vô Thường mà không nhàm việc lành (lợi hành). Thứ năm là Quán 
Thế Gian Khổ mà không ghét sanh tử. Thứ sáu là Quán Vô Ngã mà 
dạy dỗ người không nhàm mỏi. Thứ bảy là Quán Tịch Diệt mà không 
tịch diệt hắn. Thứ tám là Quán xa lìa (buông bỏ) mà thân tâm tu các 
pháp lành. Thứ chín là Quán Không Chỗ Về (không quy túc) mà vẫn 
về theo pháp lành. Thứ mười là Quán Vô Sanh mà dùng pháp sanh 
(nương theo hữu sanh) để gánh vác tất cả. Thứ mười một là Quán Vô 
Lậu mà không đoạn các lậu. Thứ mười hai là Quán không chỗ làm (vô 
hành) mà dùng việc làm (hành động) để giáo hóa chúng sanh. Thứ 
mười ba là Quán Không Vô mà không bỏ đại bi. Thứ mười bốn là 
Quán Chánh Pháp Vị (chỗ chứng) mà không theo Tiểu thừa. Thứ mười 
lăm là Quán các pháp hư vọng, không bền chắc, không nhân, không 
chủ, không tướng, bổn nguyện chưa mãn mà không bỏ phước đức thiền 
định trí tuệ. Tu các pháp như thế gọi là Bồ Tát không trụ vô vi. 


1.327. Mười Lời Khuyên Về Công Án 

Thực tập công án lẩn lộn với Thiển định, nhưng theo tất cả những 
cảnh giác nầy do một vị tôn túc để ra về việc thực tập công án, thì rõ 
ràng Thiển không phải là thực tập Thiền định hay tư duy hay kham 
nhẫn thụ động. Nếu những người học Thiển đều hiểu đúng đắn, thì 
phải hiểu trọn vẹn nét đặc sắc nây. Thiền có một chủ đích rõ: “bừng 
tâm tỏ ngộ;” và để đi đến tâm trạng nây, phải nhìn thẳng công án bằng 
đôi mắt của tâm, không tư duy, không chấp trước, chỉ coi nó như một 
cây sào, nhờ đó mà nhảy khỏi dòng sông tương đối để qua bờ tuyệt đối 
bên kia. Cái đặc sắc của đạo Phật Thiền tông là mọi thành quả không 
qua trung gian của khái niệm tôn giáo như tội lỗi, đức tin, ân sủng, cứu 
chuộc, vân vân. Vì thế, mà Thiền sư Thối Ấn có mười lời khuyên về 
công án cho hành giả tu thiển như sau. Thứ nhất là không tính toán 
theo trí tưởng tượng. Thứ nhì là không phóng tâm xao lãng khi minh sư 
nhướng mày hay nhắm mắt. Thứ ba là không quy định công án để rút 
ra một ý nghĩa. Thứ tư là không bộc bạch bằng lời. Thứ năm là không 


1666 


đặt ý nghĩa công án làm đối tượng cho tư tưởng. Thứ sáu là đừng coi 
Thiển như một trạng thái chỉ thụ động. Thứ bẩy là không phán đoán 
công án theo tiêu chuẩn “Hữu và Vô”. Thứ tám là không coi công án 
như là chỉ điểm cho ngoan không (tuyệt đối trống rỗng). Thứ chín là 
không lẫm nhẫm công án. Thứ mười là đừng đem lòng chờ đợi chứng 
ngộ. 


1.328. Mười Lý Do Khiến Chúng Sanh Phát Tâm Bồ Đề 

Chúng ta là những phàm nhân, nếu chúng ta không phát Bồ Đề 
tâm một cách cao rộng, và không phát nguyện một cách kiên cố, 
chúng ta sẽ mãi mãi lăn trôi trong vòng luân hồi sanh tử trong vô lượng 
kiếp. Cho dù chúng ta có chịu tu hành đi nữa, cũng chỉ là phí công vô 
ích. Vì vậy chúng ta nên luôn nhận rõ rằng tu theo Phật, là phải rộng 
phát tâm Bồ Để ngay chứ không chẩn chừ. Theo Kinh A Di Đà, 
“Người thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, không thể sanh về cõi 
nước Cực Lạc được.” Muốn được nhiều căn lành không chỉ hơn là phát 
tâm Bồ Đề; muốn được nhiều phước đức không chỉ hơn là trì danh hiệu 
Phật. Nhiếp tâm niệm Phật giây phút hơn bố thí nhiều năm, chân thật 
phát lòng Bồ Để hơn tu hành nhiều kiếp. Giữ chắc hai nhân duyên 
nầy, quyết định được vãng sanh Cực Lạc. Đại Sư Thiệt Hiền Tỉnh Am 
luôn khuyên tứ chúng nên nghĩ đến mười nhân duyên khiến chúng 
sanh phát tâm Bồ Đề. 7 nhất là vì nghĩ đến ơn Phật: Đức Thích Tôn, 
khi mới phát tâm, vì độ chúng ta, tu Bồ Tát đạo trải qua vô lượng 
kiếp, chịu đủ các sự khổ. Lúc ta tạo nghiệp, Đức Phật xót thương dùng 
đủ mọi phương tiện giáo hóa, mà ta ngu sỉ không chịu tin theo. Ta đọa 
ác đạo, Phật lại càng thương, muốn thay ta chịu khổ, nhưng ta nghiệp 
nặng không thể nào cứu vớt được. Đến khi ta làm người, Phật dùng 
phương tiện khiến ta gieo căn lành, nhiều kiếp theo dõi, lòng không 
tạm bỏ. Chúng ta phước mỏng nghiệp dầy, sanh nhằm thời mạt pháp, 
khó lòng gia nhập giáo đoàn, khó lòng mà thấy được kim thân Đức 
Phật. May mà còn gặp được Thánh tượng. May mà đời trước có trồng 
căn lành, nên đời nầy nghe được Phật Pháp. Nếu như không nghe được 
chánh pháp, đâu biết mình đã thọ Phật Ân. Ân đức nây biển thẳm 
không cùng, non cao khó sánh. Nếu ta không phát tâm Bồ Đề, giữ 
vững chánh pháp, cứu độ chúng sanh, thì dù cho thịt nát xương tan 
cũng không đền đáp được. Thứ nhì là vì nhớ ân cha mẹ: Cha mẹ sanh 
ta khó nhọc! Chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm. Đến khi ta được 


1667 


nên người, chỉ mong sao cho ta nối dõi tông đường, thừa tự tổ tiên. Nào 
ngờ một số trong chúng ta lại xuất gia, lạm xưng Thích tử, không dâng 
cơm nước, chẳng đở tay chân. Cha mẹ còn ta không thể nuôi dưỡng 
thân già, đến khi cha mẹ qua đời, ta chưa thể dìu dắt thân thức của các 
người. Chừng hổi tưởng lại thì: “Nước trời đà cách biệt từ dung. Mộ 
biếc chỉ hắt hiu thu thảo.” Như thế. đối với đời là một lỗi lớn, đối với 
đạo lại chẳng ích chi. Hai đường đã lỗi, khó tránh tội khiên! Nghĩ như 
thế rồi, làm sao chuộc lỗi? Chỉ còn cách “Trăm kiếp, ngàn đời, tu Bồ 
tát hạnh. Mười phương ba cõi độ khắp chúng sanh.” Được như vậy 
chẳắng những cha mẹ một đời, mà cha mẹ nhiều đời cũng đều nhờ độ 
thoát. Được như thế chẳắng những cha mẹ một người, mà cha mẹ nhiều 
người, cũng đều được siêu thăng. 7 ba là vì tưởng nhớ đến ơn sư 
trưởng: Đành rằng cha mẹ sanh dục sắc thân, nhưng nếu không có thầy 
thế gian, ắt ta chẳng hiểu biết nghĩa nhân. Không biết lễ nghĩa, liêm sĩ, 
thì nào khác chi loài cầm thú? Không có thầy xuất thế, ắt ta chẳng am 
tường Phật pháp. Chẳng am tường Phật pháp, nào khác chi hạng ngu 
mông? Nay ta biết chút ít Phật pháp là nhờ ai? Huống nữa, thân giới 
phẩm đã nhuận phần đức hạnh, áo cà sa thêm rạng vẻ phước điền. 
Thực ra, tất cả đều nhờ ơn sư trưởng mà được. Đã hiểu như thế, nếu 
như ta cầu quả nhỏ, thì chỉ có thể lợi riêng mình. Nay phát đại tâm, 
mới mong độ các loài hàm thức. Được như vậy thì thầy thế gian mới dự 
hưởng phần lợi ích, mà thầy xuất thế cũng thỏa ý vui mừng. Thứ ? là 
vì nghĩ ân thí chủ: Kẻ xuất gia hôm nay, từ đồ mặc, thức ăn đến thuốc 
men giường chiếu đều nhờ đàn na tín thí. Đàn na tín thí làm việc vất 
vả mà vẫn không đủ sống, Tỳ Kheo sao đành ngồi không hưởng thụ? 
Người may dệt cực nhọc ngày đêm, mà Tỳ Kheo y phục dư thừa, sao 
lại không mang ơn đàn na tín thí cho đặng? Thí chủ có lắm người 
quanh năm nhà tranh, không giây phút nào được an nhàn, trong khi Tỳ 
Kheo ở nơi nền rộng chùa cao, thong thả quanh năm. Đàn na tín thí đã 
đem công cực nhọc cung cấp sự an nhàn, thì chư Tỳ Kheo lòng nào vui 
được? Đàn na tính thí phải nhín nhút tài lợi để cung cấp cho chư Tỳ 
Kheo được no đủ, có hợp lý không? Thế nên Tỳ Kheo phải luôn tự 
nghĩ: “Phải vận lòng bi trí, tu phước huệ trang nghiêm, để cho đàn na 
tín thí được phước duyên, và chúng sanh nhờ lợi ích.” Nếu chẳng vậy 
thời nợ nần hạt cơm tất vải đển đáp có phân, phải mang thân nô dịch 
súc sanh để đền trả nợ nần. 7 năm là vì biết ơn chúng sanh: Ta cùng 
chúng sanh từ vô thỉ đến nay, kiếp kiếp, đời đời , đổi thay nhau làm 


1668 


quyến thuộc nên kia đây đều có nghĩa với nhau. Vì thế trong một đời 
chúng ta là quyến thuộc, mà đời khác lại làm kẻ lạ người dưng, nhưng 
cuối cùng chúng ta vẫn liên hệ nhau trong vòng sanh tử luân hồi. Nay 
dù cách đời đổi thân, hôn mê không nhớ biết, song cứ lý mà suy ra, 
chẳng thể không đền đáp được? Vật loại mang lông, đội sừng ngày 
nay, biết đâu ta là con cái của chúng trong kiếp trước? Loài bướm, ong, 
trùng, dế hiện tại, biết đâu chúng là cha mẹ đời trước của mình? Đến 
như những tiếng rên siết trong thành ngạ quỷ, hay giọng kêu la nơi cõi 
âm ty; tuy ta không thấy, không nghe, song họ vẫn van cầu cứu với. 
Cho nên Bồ Tát xem ong, kiến là cha mẹ quá khứ. Nhìn cầm thú là 
chư Phật vị lai. Thương nẻo khổ lâu dài mà hằng lo cứu vớt. Nhớ 
nghĩa xưa sâu nặng, mà thường tưởng báo ân. 7h sáu là vì tưởng khổ 
sanh tử: Ta cùng chúng sanh nhiều kiếp đến nay, hằng ở trong vòng 
sanh tử, chưa từng được thoát ly, khi ở cõi nầy, lúc thế giới khác, khi 
sanh thiên cảnh, lúc sống nhơn gian. Siêu đọa trong phút giây, xuống 
lên ngàn muôn nẻo. Cửa quỷ sớm đi, rồi chiều trở lại. Âm ty nay thoát, 
bỗng mai vào. Lên non đao rừng kiếm, thân thể đứt ha. Nuốt sắt nóng 
dầu sôi, ruột gan rã cháy. Khóc than trong lửa, rên siết trong băng. 
Muôn lân sống chết nội trong một ngày đêm mà giây phút khổ đau 
bằng cả thế kỷ. Lúc dã bị đọa, dù biết tội khổ, nhưng ăn năn đâu còn 
kịp nữa. Đến khi ra khỏi, vội liền quên mất, vẫn gây tội tạo nghiệp như 
thường. Tâm như lữ khách ruỗi dong. Thân dời hết nhà nầy đến nhà 
khác, chứ chẳng bao giờ chịu ngừng lại. Cát bụi cõi đại Thiên, không 
tính nổi số thân luân chuyển. Nước đầy trong bốn biển, chẳng nhiều 
bằng giọt lệ biệt ly. Nếu không có lời Phật dạy, thì việc nầy ai thấy ai 
nghe? Nếu cứ luyến mê như trước, thì e rằng vẫn luân hổi nẻo cũ. 
Trăm ngàn kiếp tái sanh có tiếc cũng muộn màng. Mỗi kiếp cứ qua đi, 
không có giờ đâu mà nuối tiếc vì luôn muộn màng. Giờ tốt vội qua mà 
chẳng lại. Thân người dễ mất khó tìm. Âm cảnh mịt mù, xót nỗi biệt ly 
dày đặc. Tam đổ ác đạo, thương thay nỗi thống khổ có ai thay thế 
được. Vì vậy cho nên phải dứt nguồn sanh tử; phải tát cạn bể dục si; 
phải tự độ, độ tha, đồng lên giác ngạn. Muôn đời siêu hay đọa là do 
phút giây nầy quyết định, không thể nào bê trễ được. Thứ bảy là vì tôn 
trọng tánh linh: Tâm tánh của chúng ta cùng Đức Thích Ca Như Lai 
không hai, không khác. Tại sao Đức Thích Ca đã thành Chánh Giác, 
sáng suốt tự tại, mà chúng ta vẫn còn là phàm phu điên đảo hôn mê. 
Đức Thích Tôn có đủ vô lượng thần thông, trí huệ, công đức trang 


1669 


nghiêm, còn chúng ta thì đầy vô lượng phiền não, nghiệp duyên, lụy 
trần ràng buộc. Chúng ta và Phật, tâm tánh tuy vẫn đồng một, nhưng vì 
mê ngộ nên cách nhau một trời một vực. Chúng ta thì ví như hạt bảo 
châu vô giá bị vùi dưới bùn nhơ, bị người ta xem như cát đá. Phật đã 
dùng vô lượng pháp lành đối tri phiền não để tánh đức hiển bày. Ví 
như hạt bảo châu được rữa sạch, lau khô, treo để trên tràng cao, liền 
phóng quang rực rỡ. Chỉ có cách nầy mới không uống công Phật giáo 
hóa, chẳng phụ tánh linh của chính mình, và xứng đáng là bật đại 
trượng phu. Thứ ám là vì sám hối nghiệp chướng: Đức Phật dạy: “Dù 
phạm một giới nhỏ cũng phải đọa địa ngục bằng tuổi thọ của Tứ Thiên 
Vương.” Lỗi nhỏ còn phẩi như vậy, huống là lỗi nặng. Chúng ta mỗi 
ngày, một cử động thường sai giới luật. Lúc ăn uống thường phạm điều 
răn. Tính ra trong một ngày cũng đã nhiều tội, huống chi là trọn đời 
cho đến vô lượng kiếp về trước. Nay cứ lấy ngũ giới ra mà xét, thì 
mười người đã hết chín người phạm. Phạm ít thì còn phát lồ sám hối, 
chứ phạm nhiều thì che dấu. Tại gia năm giới còn như thế, huống chỉ là 
các giới Sa Di, Tỳ Kheo và Bồ Tát? Nay ta phải phát lòng thương 
mình, thương người. Lệ rơi theo tiếng, thân khẩu thiết tha, cùng với 
chúng sanh mà cầu sám hối. Nếu còn chẳng phát lỗ sám hối thì muôn 
kiếp ngàn đời, ác báo khó trừ, làm sao thoát khổ cho được. Thứ chín là 
vì cầu sanh Tịnh Độ: Ở cõi Ta Bà việc tu tập tiến đạo rất khó khăn. Vì 
khó khăn như vậy nên dù tu tập nhiều kiếp vẫn chưa thành. Về Tây 
Phương Cực Lạc hành trì thì sự thành Phật dễ dàng hơn. Vì dễ nên một 
đời liền đắc quả. Chính vì vậy mà sự tu hành trong thời mạt pháp nầy 
thật không gì hơn pháp môn Tình Độ. Đức Phật dạy trong Kinh A Di 
Đà: “Ít căn lành, khó được vãng sanh. Nhiều phước đức mới được về 
cõi Tịnh. Nhưng nhiều phước đức không gì bằng chấp trì danh hiệu; 
nhiều căn lành chẳng chi hơn phát tâm Bồ Đề. Cho nên, tạm trì danh 
hiệu Phật, thắng hơn bố thí trăm năm; một phát đại tâm, vượt quá tu 
hành nhiều kiếp. Bởi vì niệm Phật vẫn mong thành Phật, mà đại tâm 
không phát, thì niệm Phật làm chi? Còn phát tâm để tu hành, mà Tịnh 
Độ chẳng cầu về, thì dù cho có phát tâm rồi cũng dễ bề thối chuyển.” 
Vì thế gieo giống Bồ Để mà cày lưỡi niệm Phật thì đạo quả tự nhiên 
tăng tiến. Nương thuyển Đại Nguyện vào biển mâu Tịnh Độ, ắt Tây 
Phương quyết định được sanh về. Thứ mười là vì hộ trì Chánh Pháp: 
Như Đức Thế Tôn từ vô lượng kiếp đến nay, vì chúng sanh mà tu đạo 
Bồ Đề. Ngài đã làm việc khó làm, nhịn điều khó nhịn. Vì thế mà Ngài 


1670 


đã công viên quả mãn, thành đấng Như Lai. Sau khi thành Phật, nhơn 
duyên giáo hóa đã xong, liền vào Niết Bàn. Nay Chánh Pháp đã qua, 
Tượng Pháp lại hết, chỉ còn lại thời Mạt Pháp. Tuy có kinh giáo, mà 
không kẻ đắc thành vì những lý do sau đây: Thời này thì tà chánh 
chẳng phân, thị phi lẫn lộn, tranh đua nhân ngã, đeo đuổi lợi danh. Cho 
nên Tam Bảo chẳng còn thiệt nghĩa, suy tàn tôi tệ không thể thốt lời. 
Chúng ta là Phật tử, mà không báo được ân Phật, trong không ích cho 
mình, ngoài không ích cho người, sống không ích cho dương thế, chết 
không ích cho đời sau. Suy nghĩ như vậy nên cẩm thấy đau lòng xót dạ 
mà phát tâm Bồ Đề, nguyện nguyện độ sanh, tâm tâm cầu Phật, thể 
hết báo thân, sanh về Cực Lạc. Những mong sau khi chứng quả, trở lại 
Ta Bà khiến cho Phật nhựt rạng soi, Pháp môn mở rộng, Tăng đoàn 
làm thanh cõi trược, người người đều tu đức phương Đông, kiếp vận 
nhờ đó mà tiêu trừ, và Chánh pháp do đây được bền vững. 


1.329. Mười Lý Do Vạn Hữu Hòa Điệu Trong Pháp Giới Duyên 
Khởi 

Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo, có mười lý do khiến vạn hữu hòa điệu trong pháp giới duyên 
khởi: vì vạn vật đồng thời hiện khởi; vì vạn vật hỗ tương ảnh hưởng lẫn 
nhau; vì vạn vật thiết yếu hỗ tương đồng nhất (tương hủy và tương 
thành) để thể hiện sự hòa điệu; vì chủ và bạn thiết yếu là nhất thể, hay 
hòa điệu, để thành tựu mục đích; vì vạn vật khởi nguyên từ ý thể, do 
đó một ý niệm tương đồng phải được phản ảnh trong tất cả; vì vạn vật 
là kết quả của nhân duyên, do đó chúng hỗ tương phụ thuộc nhau; vì 
vạn vật không định tính nhưng cùng hỗ tương phụ trợ, do đó chúng tự 
do hiện hữu trong sự hòa điệu với tất cả; vì vạn vật đều có Phật tánh 
tiêm ẩn bên trong; vì vạn hữu, từ tối cao đến tối thấp, đều cùng chung 
trong một vòng tròn trọn vẹn (mandala); vì có sự hỗ tương phản chiếu 
tất cả mọi tác dụng, như trong một căn phòng dựng các mặt kính chung 
quanh, sự vận động của một ảnh tượng tạo ra sự vận động của hằng 
nghìn phản chiếu. 


1.330. Mười Pháp Duyên Khởi Huyền Diệu 

Theo tông Hoa Nghiêm, có mười pháp môn huyền diệu nương 
nhau tạo thành sự biểu lộ của thế giới lý tưởng và duyên khởi. Bốn 
pháp môn huyền diệu Lý Tắc “Một trong tất cả, tất cả trong một” hay 


1671 


“Tương nhập tương dung.” (một là tất cả, tất cả là một): Thứ nhất là vì 
mọi loài cũng như mọi vật đều được hiện khởi do nội thức, nên căn 
nguyên là một. Thứ nhì là vì mọi loài cũng như mọi vật đều không có 
bản tính quyết định hay vận hành tự tại, nên vô ngã là chân lý tối 
thượng. Thứ ba là vì lý duyên khởi chỉ cho sự tương y tương quan, nên 
tất cả đều cộng đồng liên hệ. Thứ tư là vì tất cả đều có chung pháp 
tánh hay Phật tánh, nên tất cả đều có khả năng chứng đắc như nhau. 
Sáu pháp môn huyền diệu linh tinh: Thứnăm là vì thế giới hiện 
tượng được cho là mộng huyễn, nên thế giới nhất chân có thể bàng bạc 
khắp mọi nơi không bị ước thúc. Thứ sáu là vì thế giới hiện tượng được 
coi là bóng mờ hay ảo ảnh, nên thế giới nhất chân bàng bạc khắp nơi. 
Thứ bảy là vì trong sự giác ngộ của Phật, những căn nhân của hiện 
khởi được coi như vô hạn, những cảm quả là vạn trạng vô biên, nhưng 
chúng không chướng ngại nhau mà lại còn cộng tác để hình thành một 
toàn thể nhịp nhàng. Thứ tám là vì sự giác ngộ của Phật là tối thượng 
và tuyệt đối, nên sự chuyển hóa của thế giới là theo ý chí của Ngài. 
Thứ chín là vì tác dụng thiền định thâm áo của Phật, sự chuyển hóa 
của thế giới là tùy theo ý của Ngài. Thứ mười là vì năng lực siêu nhiên 
khởi lên từ sự giải thoát, sự chuyển hóa thế giới là tự tại. 


1.331. Mười Pháp Tối Thượng 

Duy Ma Cật dạy cho hành giả tu thiển về "Độ Chúng Thập Pháp." 
Theo kinh Duy Ma Cật, chương mười, Duy Ma Cật nói: “Bồ Tát ở cõi 
nước Chúng Hương đối với chúng sanh, lòng đại bi bển chắc thật đúng 
như lời các ngài đã ngợi khen. Mà Bồ Tát ở cõi nầy lợi ích cho chúng 
sanh trong một đời còn hơn trăm ngàn kiếp tu hành ở cõi nước khác. Vì 
sao? Vì cõi Ta Bà nây có mười điều lành mà các Tịnh Độ khác không 
có. Thế nào là mười? Một là dùng bố thí để nhiếp độ kẻ nghèo nàn; 
hai là dùng tịnh giới để nhiếp độ người phá giới; ba là dùng nhẫn nhục 
để nhiếp độ kẻ giận dữ; bốn là dùng tinh tấn để nhiếp độ kẻ giải đãi; 
năm là dùng thiển định để nhiếp độ kẻ loạn ý; sáu là dùng trí tuệ để 
nhiếp độ kẻ ngu si; bẩy là nói pháp trừ nạn để độ kẻ bị tám nạn; tám 
là dùng pháp đại thừa để độ kẻ ưa pháp tiểu thừa; chín là dùng các 
pháp lành để cứu tế người không đức; và mười là thường dùng tứ nhiếp 
để thành tựu chúng sanh.” Các Bồ Tát kia hỏi: “Bồ Tát phải thành tựu 
mấy pháp ở nơi cõi nầy làm không lâm lỗi, được sanh về cõi Tịnh 
Độ?” Duy Ma Cật đáp: “Bồ Tát thành tựu tám pháp thời ở cõi nầy làm 


1672 


không lầm lỗi, được sanh về cõi Tịnh Độ. Tám pháp là gì? Một là lợi 
ích chúng sanh không mong báo đáp; hai là thay thế tất cả chúng sanh 
chịu mọi điều khổ não; ba là bao nhiêu công đức đều ban cho tất cả 
chúng sanh; bốn là lòng bình đẳng đối với chúng sanh khiêm nhường 
không ngại, đối với Bồ Tát xem như Phật; năm là những kinh chưa 
nghe, nghe không nghi; sáu là không chống trái với hàng Thanh Văn; 
bảy là thấy người được cúng dường cũng không tật đố, không khoe 
những lợi lộc của mình, ở nơi đó mà điều phục tâm mình; tám là 
thường xét lỗi mình, không nói đến lỗi người, hằng nhứt tâm cầu các 
công đức.” Sau khi ông Duy Ma Cật và ngài Văn Thù Sư Lợi nói pháp 
nầy rồi, ở trong đại chúng có cả trăm ngàn vị trời, người đều phát tâm 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, mười ngàn Bồ Tát chứng đặng Vô 
sanh Pháp nhẫn. 


1.332. Mười Phương Không Một Pháp Để Thấy Nghe Hiểu Biết 

Thiển sư Tuyên Pháp La Hán sống vào khoảng cuối nhà Đường 
đầu nhà Tống (vào khoảng giữa thế kỷ thứ X). Một hôm, Sư thượng 
đường dạy chúng: "Trọn cả mười phương thế giới, không mẩy may một 
pháp. dù chỉ bằng hạt bụi, để có chỗ mà thấy, nghe, hiểu, biết. Nhưng 
dầu như vậy, phải ngộ mới được, chứ đừng xem nhẹ. Há không nghe 
nói, 'Chỉ sáng với riêng mình mà không tỏ với cái trước mắt. Người ấy 
chỉ có một mắt.' Bây giờ hiểu chưa?" Một vị Tăng hỏi: "Một mắy trần 
cũng không lập, làm sao xấu tốt hiện tiền cả?" Sư đáp: "Ghi nhớ cho 
phân minh, rồi đi chỗ khác mà hỏi người ta." Vị Tăng lại hỏi: "Đại 
chúng vân tập ở đây, ai là kể được?" Sư hỏi ngược lại, "Có ai mất 
không?" Một vị Tăng khác lại hỏi: "Phật là ai?" Sư đáp: "Ông là một 
nhà sư hành cước." Trong Thiển có một phương pháp gọi là "Phản 
Vấn" hay trả lời theo kiểu thay vì trả lời, người bị hỏi lại hỏi ngược lại 
người hỏi. Nói chung, trong Thiển câu hỏi nào cũng thoát ngoài thói 
thường, nghĩa là phải hỏi để được chỉ bảo; nên tự nhiên lời đáp cũng 
chẳng đáp lại gì hết. Tuy nhiên, một câu phản vấn vẫn là một lời đáp 
chiếu sáng vậy. 


1.333. Mười Phương Tự Viện Duy Hữu Nhất Lộ Đáo Niết Bàn! 
Theo Truyền Đăng Lục, quyển XVII, một vị Tăng hỏi Thiển Sư 

Kiển Phong Việt Châu: "Có tự viện trong mười phương, mà chỉ có một 

con đường duy nhất để đến cổng Niết Bàn. Con đường đó bắt đầu từ 


1673 


đâu?" Kiển Phong đưa gậy lên vẽ một vòng tròn trong không trung, 
nói: "Ngay đây." VỀ sau này, một vị Tăng nhờ Vân Môn giải thích 
chuyện này. Vân Môn cầm lên một cây quạt và nói: "Cây quạt này 
nhảy vào thiên đàng làm nghẹt lổ mũi của Thiên vương. Chạm vào cá 
Đông Hải chỉ một lần, và mưa tuôn xối xả! Có hội không?" 


1.334. Mười Sinh Địa Đích Thực 

Theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận Tập HI, chư Bồ Tát 
có mười sinh địa đích thực. Thứ nhất là nơi nào có tâm Bồ Đề được 
phát khởi, nơi đó là quốc độ của Bồ Tát, vì tâm Bồ Đề là quyến thuộc 
của Bồ Tát. Thứ nhì là nơi nào có thâm tâm, nơi đó là quốc độ của Bồ 
tát, vì đó là nơi xuất sinh các thiện tri thức. Thứ ba là nơi nào có chứng 
nhập các trụ địa, nơi đó là quốc độ của Bồ Tát, vì đó là nơi sinh trưởng 
hết thẩy các Ba La Mật. Thứ tư là nơi nào có phát đại nguyện, nơi đó 
là quốc độ của Bồ Tát, vì đó là nơi thi hành công hạnh. Thứ năm là nơi 
nào có đại từ, nơi đó là quốc độ của Bồ Tát, vì đó là nơi phát triển Tứ 
Nhiếp Pháp. Thứ sáu là nơi nào có chánh kiến, nơi đó là quốc độ của 
Bồ Tát, vì là nơi trí tuệ siêu việt trổi dậy. Thứ bảy là nơi nào Đại Thừa 
quảng bá, nơi đó là quốc độ của Bồ Tát, vì là nơi hết thấy các phương 
tiện thiện xảo được vận dụng. Thứ tám là nơi nào có giáo hóa chúng 
sanh, nơi đó là quốc độ của Bồ tát, vì là nơi hết thảy chư Phật giáng 
sinh. Thứ chín là nơi nào có phương tiện trí, nơi đó là quốc độ của Bồ 
Tát, vì là nơi nhận biết rằng hết thảy các pháp đều không sinh. Thứ 
mười là nơi nào có tu tập hết thấy các giáo thuyết của Phật, nơi đó là 
quốc độ của Bồ Tát, vì là nơi mà hết thảy chư Phật trong quá khứ, hiện 
tại và vị lai giáng sanh. 


1.335. Mười Thân Điều Ngự 

Theo thí dụ thứ 99 của Bích Nham Lục, một hôm, vua Túc Tông 
hỏi Huệ Trung: "Thế nào là mười thân Điều Ngự?" Huệ Trung đáp: 
"Thí chủ đạp trên đầu Tỳ Lô mà đi." Vua nói: "Trẫm chẳng hội." Huệ 
Trung nói: "Chớ lầm Pháp thân thanh tịnh chính mình." Một lần khác, 
một vị sư lại hỏi, “Thiển sư thấy mười phương hư không là pháp thân 
chăng?” Quốc Sư đáp, “Lấy tâm tưởng nhận, đó là thấy điên đảo.” VỊ 
sư lại hỏi, “Tâm tức là Phật, lại cần tu vạn hạnh chăng?” Quốc Sư đáp, 
“Chư Thánh đều đủ hai thứ trang nghiêm (phước huệ), nhưng có tránh 
khỏi nhân quả đâu.” Đoạn Quốc Sư nói tiếp, “Nay tôi đáp những câu 


1674 


hỏi của ông cùng kiếp cũng không hết, nói càng nhiều càng xa đạo. 
Cho nên nói: Thuyết pháp có sở đắc, đây là dã can kêu; thuyết pháp 
không sở đắc, ấy gọi sư tử hống.” Quốc Sư Huệ Trung đã dùng phương 
tiện khéo léo tiếp vua Túc Tông, bởi vì Sư có thủ đoạn tám mặt thọ 
địch. Lại có câu chuyện khác về công án nói về cơ duyên vấn đáp 
giữa Đầu Tử Đại Đồng và một vị Tăng về Phật Thân. Theo Truyền 
Đăng Lục, quyển XV, một hôm có một vị Tăng hỏi Thiển Sư Đầu Tử 
Nghĩa Thanh (1032-1083): "Thế nào là Thập Thân Điều Ngự?" Đại 
Đồng xuống giường đứng. Vị Tăng lại hỏi: "Phàm Thánh cách nhau 
bao xa?" Sư cũng xuống giường đứng. Thiền sư Đầu Tử Đại Đồng 
muốn nhắc nhở chúng ta cái gì? Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng 
phàm thân và mười thân Phật từ thân Bồ đề, thân Nguyện, thân Hóa, 
thân Trụ trì, thân Tướng hảo Trang nghiêm, thân Thế lực, thân Như ý, 
thân Phước đức, thân Trí, đến thân Pháp, không cách xa lắm, khoảng 
cách chỉ như là từ trên giường bước xuống sàn. Mười thân Điều ngự là 
mười thứ thân tha thọ dụng. Ba thân: Pháp thân, Báo thân, Hóa thân 
tức là Pháp thân. Vì sao? Vì Báo thân và Hóa thân không phải là Phật 
thật, cũng chẳng nói pháp. Pháp thân là một mảnh rỗng lặng linh minh 
tịch chiếu. Hành giả tu thiển không nên chạy đông chạy tây mà hãy 
lặng lẽ ở trong thiển thất ngồi ngay lặng nghĩ, thâu tâm nhiếp niệm, 
các duyên thiện ác một lúc buông hết, phản quang tự kỷ chính mình 
đến cùng tột rồi sẽ thấy mọi việc rõ ràng hơn. Cổ đức nói: "Chẳng mảy 
may khởi tâm tu học, trong quang vô tướng thường tự tại." Chỉ biết cái 
thường tịch diệt, chớ nhận thanh sắc, chỉ biết cái linh tri, chớ nhận vọng 
tưởng. Hành giả khá cẩn trọng! 


1.336. Mười Thứ Dụ Cho Thân ( Tha Thập Dụ) 

Theo Kinh Duy Ma cật, sự không thực của pháp hữu vi được ví với 
tự thân biểu hiện trong mười thí dụ: Như bọt biển, như bong bóng 
nước, như ánh lửa lập lòe, như thân cây mã để, như ảo, như mộng, như 
bóng, như âm hưởng, như mây, như ánh điển chớp. 


1.337. Mương Rãnh Bị Ngăn Đắp và Con Người Thì Không 
Lãnh Hội! 
Một hôm, Thiển Sư Tuyết Đậu Trùng Hiển (980-1052) thượng 
đường thị chúng: "Bao la đến nỗi không có thứ gì nằm bên ngoài nó. 
Nhỏ đến nỗi không có thứ gì nằm bên trong nó. Cả hai đều mở và 


1675 


đóng; cả hai đều phân và hợp. Vì Hồ đã cắt đứt hình tướng, nên nhiều 
đệ tử của thế giới Thiển đã xoay đầu lại. Trong vô lượng kiếp, mương 
rãnh đã bị ngăn đắp còn con người thì không lãnh hội." Đoạn Tuyết 
Đậu dùng gậy nện xuống đất và nói: "Hãy đi về Tăng đường." 


1.338. Mỹ Thực Bất Trúng Bão Nhân Khiết 

Thức ăn không cần thiết đối với người no. Điều này cũng giống 
như sự kiện mạt vàng tuy quí, nhưng khi rơi trong con mắt cũng thành 
bệnh. Trong thiển, từ nầy chỉ cho cảnh giới giác ngộ. Trong tông Tào 
Động người ta gọi đó là điểm chuyển biến, không Phật, không chúng 
sanh, không phải, không quấy, không tốt, không xấu, bặt âm vang tung 
tích. Vì thế mà Thiền sư Phong Huyệt, một bậc cổ đức nói: “Mạt vàng 
tuy quý, rơi trong con mắt cũng thành bệnh; y châu trên áo làm ô 
nhiễm Pháp”. 


1.339. Na Biên Cú, Giá Biên Cú (Bên Kia Và Bên Này) 

Câu chuyện một công án nói về cơ duyên vấn đáp về việc Thiền 
sư Động Sơn (807-869) khai ngộ cho Sơ Sơn Quang Nhân. Theo Cảnh 
Đức Truyền Đăng Lục, quyển XV, vào một dịp Động Sơn thượng 
đường và nói: "Lão Tăng muốn mấy ông phải lãnh hội sự việc này. 
Mấy ông phải giống như một cái cây khô trổ hoa. Thế là mấy ông hòa 
nhập được với nó." Sơ Sơn hỏi: "Còn về các nơi đều bại hoại thì sao?" 
Động Sơn nói: "Đại Đức! Ông đang nói về tu tập hạnh. May mắn là có 
một cảnh giới tu tập vô hành hạnh. Tại sao ông không hỏi về cảnh giới 
đó?" Sơ Sơn nói: ”u tập vô hành hạnh? Có thể có một người như vậy 
không?" Động Sơn nói: "Nhiều người sẽ cười ông khi ông hỏi một câu 
như vậy." Sơ Sơn nói: ”Irong trường hợp đó, con đã đi lệch." Động Sơn 
nói: "Lệch là không lệch, cũng không không lệch." Sơ Sơn nói: "Thế 
nào là lệch?" Động Sơn nói: "Nếu ông nói một người như vậy,' là ông 
vẫn chưa lãnh hội." Sơ Sơn nói: "Cái gì là không lệch?" Động Sơn nói: 
"Một nơi không có sự khác biệt hay không có bên kia bên này." 


1.340. Nam Dương Tịnh Bình 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển V, một hôm, có vị Tăng 
đến hỏi Thiển sư Nam Dương Huệ Trung: “Thế nào là bổn thân Phật 
Tỳ Lô Giá Na?” Thiền sư Nam Dương bảo: “Đem cái bình đồng kia 


1676 


đến cho ta.” Vị Tăng liền lấy tịnh bình đem lại. Thiển sư Nam Dương 
bảo: “Đem để lại chỗ cũ.” Vị Tăng đem bình để lại chỗ cũ xong, bèn 
hỏi lại câu trước. Thiển sư Nam Dương bảo: Phật xưa đã quá khứ lâu 
rồi.” 


1.341. Nam Nhạc Ma Chuyên 

Công án nói về cơ duyên vấn đáp về việc Thiển sư Nam Nhạc 
Hoài Nhượng (677-744) khai ngộ cho Mã Tổ Đạo Nhất (709-788). 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển V, thời nhà Đường, niên 
hiệu Khai Nguyên, có vị Sa Môn ở huyện Truyền Pháp hiệu Đạo 
Nhất, bắt đầu học Thiển với một trong những đệ tử của của Ngũ Tổ 
Hoằng Nhẫn, người nầy có vẻ thích lối hành thiển của Bắc phái hơn là 
lối thiền của Nam phái. Vị thầy này đã dạy Mã Tổ hãy cố dụng công 
giữ cho tâm trống rỗng trong lúc tọa thiển. Khi Mã Tổ đến tự viện của 
Nam Nhạc, Sư vẫn tiếp tục hành trì như cách mà Sư đã được vị thầy 
trước kia chỉ bày. Hằng ngày Sư ngồi thiển với một cái tâm trống rỗng. 
Thiển sư Nam Nhạc Hoài Nhượng biết đó là pháp khí (người hữu ích 
trong Phật pháp) bèn đi đến hỏi: “Đại đức ngồi thiền để làm gì?” Đạo 
Nhất thưa: “Để làm Phật.” Sau đó sư lấy một cục gạch đến trên hòn đá 
ở trước am Đạo Nhất ngồi mài. Đạo Nhất thấy lạ hỏi: “Thầy mài gạch 
để làm gì?” Sư đáp: “Mài để làm gương.” Đạo Nhất nói: “Mài gạch 
đâu có thể thành gương được?” Sư hỏi lại: “Ngôi thiền đâu có thể 
thành Phật được?” Đạo Nhất hỏi: “Vậy làm thế nào mới phải?” Sư nói: 
“Như trâu kéo xe, nếu xe không đi, thì đánh xe là phải hay đánh trâu 
là phải?” Đạo Nhất lặng thinh, Nam Nhạc nói tiếp: “Ngươi học ngồi 
thiển hay học ngồi Phật? Nếu học ngôi thiển, thiển không phải ngồi 
nằm. Nếu học ngồi Phật, Phật không có tướng nhất định, đối pháp 
không trụ, chẳng nên thủ xả. Ngươi nếu ngồi Phật, tức là giết Phật, 
nếu chấp tướng ngôi, chẳng đạt ý kia.” Đạo Nhất nghe sư chỉ dạy như 
uống để hồ, lễ bái hỏi: “Dụng tâm thế nào mới hợp với vô tướng tam 
muội?” Sư bảo: “Ngươi học pháp môn tâm địa như gieo giống, ta nói 
pháp yếu như mưa móc, nếu duyên ngươi hợp sẽ thấy đạo nây.” Đạo 
Nhất lại hỏi: “Đạo không phải sắc tướng làm sao thấy được?” Sư nói: 
“Con mắt pháp tâm địa hay thấy được đạo. Vô tướng tam muội cũng 
lại như vậy.” Đạo Nhất hỏi: “Có thành hoại chăng?” Sư nói: “Nếu lấy 
cái thành hoại tụ tán, thiện ác mà thấy đạo, là không thể thấy đạo. 
Nehe ta nói kệ: 


1677 


Tâm địa hàm chư chủng, 
Ngộ trạch tức giai manh 
Tam muội hoa vô tướng 
Hà hoại phục hà thành? 
(Đất tâm chứa các giống 
Gặp ướt liên nẩy mầm 
Hoa tam muội không tướng 
Nào hoại lại nào thành?) 

Nhờ những lời nầy mà Đạo Nhất khai ngộ tâm ý siêu nhiên. Sau 
những lời giải thích quá rõ ràng của Nam Nhạc, chúng ta không còn 
nghi ngờ được về cứu cánh tối hậu của Thiền. Cứu cánh ấy đâu phải là 
hôn trầm trong cái ngồi mặc tĩnh như kiểu những thầy thiển Ấn Độ 
thuở xưa cố trừ bỏ tất cả tư tưởng, những tư tưởng không biết từ đâu 
đến rôi lát sau lại đi mất chẳng biết chúng đi về đâu. Cuộc đàm thoại 
chỉ ra cho chúng ta cái gì thật sự đang thử thách là kiểu ngôi thiền 
đang được hành trì. Không phải bằng cách "lau chùi tấm kiếng tâm" 
cho sáng rõ và ngồi một cách thụ động mà người ta đạt được giác ngộ, 
mà người ta phải nhìn thấy vào bên trong bản chất cũa Tâm, giống như 
thấy được Phật tánh hay thấy được Đạo vậy. Và, dĩ nhiên, hành động 
của Tâm không bị giới hạn vào một dáng vẻ như là ngôi chẳng hạn. 
Thật vậy, những lời giải thích của Nam Nhạc cốt dọn đường để những 
hành giả tu Thiển hậu thế như chúng ta có thể hiểu sâu hơn về Thiền. 
Thiền cốt ở khai ngộ và phóng một nhãn quang mới vào vũ trụ và nhân 
sinh. Như chúng ta thấy, các thiển sư luôn luôn nắm bắt lấy bất cứ sự 
việc rất tầm thường nào trong đời sống làm cơ duyên chuyển tâm 
người cầu đạo đi vào một thế giới mới lạ chưa bao giờ chứng thấy. Đối 
với các thiển sư, khai mở những chứng nghiệm mới cho đệ tử cũng như 
là mở lấy một ổ khóa bị dấu kín từ lâu lắm rồi, hay khai một mạch 
nước ngầm, vừa khai xong là ngọn nước phun trào ra bất tận. Lại cũng 
giống như chiếc đồng hồ điểm giờ, khi giờ đã điểm thì ngay lập tức 
toàn bộ then máy âm thanh chuyển động liền. Dường như tâm của 
chúng ta có cái gì thuộc về hệ thống ấy, đến phút giây nào đó, cái gọi 
là tấm màn bấy lâu che khuất được vén lên, một thế giới hoàn toàn 
mới hiện ra, và toàn thể cuộc sống của chúng ta chuyển sang một giai 
đoạn mới lạ hoàn toàn. Chính cái khai mở ấy các thiển sư gọi là "ngộ", 
và đặc biệt nêu lên làm mục tiêu hành Thiển. 


1678 


1.342. Nam Phố Thiệu Minh Đưa Thị Giả Soshin Đi Hoshu 

Trong một bài thơ có nhan để “Tiễn Thị Giả Shin Đến Hoshu”, 
Thiền sư Nam Phố Thiệu Minh, được biết nhiều với thụy hiệu Đại Ứng 
Quốc Sư, đã sáng tác đi kèm với một bức họa diễn tả cuộc tiễn đưa thị 
giả của mình là Soshi Sokuan đi đến chùa Văn Thù ở Bungo, thuộc 
tỉnh Hoshu. Trong bài thơ, Nam Phố đưa ra lời khuyên người đệ tử làm 
cách nào để tiến bước trên bước đường tầm cầu giác ngộ. 

“Lão già chẳng kham ba lần gọi. 
Đành để thu phong giúp đẩy đưa. 
Ông về bên suối Lâu Đài Bungo: 
Hãy hỏi vì ai lá vàng rơi?” 

Câu thứ nhất ngụ ý trong công án thứ mười bảy của Tập Vô Môn 
Quan, có nhan đề là “Quốc Sư Tam Hóan”, có nội dung như sau: 
“Quốc Sư Huệ Trung ba lần gọi thị giả. Thị giả đều ba lần đáp trả.” 
Quốc sư nói: “Tưởng đâu ta cô phụ ngươi, hóa ra là ngươi cô phụ ta.” 
Một số nhà phê bình theo sát nghĩa lời nói của Quốc sư thì cho rằng 
Quốc Sư hoàn toàn thất vọng vì người thị giả thiếu sự thiết yếu trong 
lời đáp, nghĩa là không nắm bắt được ý chỉ. Trong khi đó, một số khác 
lại cho rằng lời nói của Quốc Sư là ngầm ấn chứng cho thị giả. Câu thứ 
nhì ám chỉ đối với hành giả tu Thiền, những làn gió thu cũng là những 
phần trong bài thuyết Pháp trên bước đường đạt ngộ của họ. Câu thứ 
ba và thứ tư ám chỉ lời khuyên của vị thầy để nghị người đệ tử suy nghĩ 
về mối quan hệ giữa mình và phần còn lại của thế giới hiện tượng 
quan mình. Thiển sư Nam Phố Thiệu Minh cố ý đưa ra lời chỉ giáo cho 
người thị giả của mình và thúc đẩy anh ta đến chỗ thông triệt về giác 
ngộ. 


1.343. Nam Phố Thị Tịch Kệ 
Ngôi chùa cuối cùng của Thiển Sư Nam Phố là Kiến Trường Tự 
nằm trong vùng Thương Liêm. Trong buổi lễ bổ nhiệm, người ta nói 
ông đã tuyên bố: “Việc lão Tăng đến ngày hôm nay là chẳng từ nơi 
nào đến. Một năm tới đây, sự ra đi của lão Tăng cũng chẳng đi đến nơi 
nào.” Như ông tiên đoán, một năm sau ông thị tịch. Ông để lại bài kệ 
thị tịch đọc là: 
“Lão mắng gió và chưởi mưa, 
Lão chẳng màng Phật và Tổ; 
Công việc duy nhất của lão 


1679 


Là chuyển một cái nháy mắt, 
Nhanh hơn cả tia điển chớp.” 

Cũng giống như Thiền sư Vô Học Tổ Nguyên, Nam Phố được vua 
ban thụy hiệu là Đại Ứng, danh hiệu là Quốc Sư. Dòng Thiển Lâm Tế 
rực rỡ nhất của Nhật Bản theo sau con cháu nối pháp của Đại Ứng 
Quốc Sư. 


1.344. Nam Phương Nhất Bổng 

Trong chúng của Nam Viện, Phong Huyệt là vị Tăng làm vườn. 
Một hôm, Nam Viện vào trong vườn hỏi Phong Huyệt: "Phương Nam 
một gậy làm sao thương lượng?" Sư thưa: "Khởi kỳ đặc thương lượng." 
Sư hỏi lại Nam Viện: "Điều này Hòa Thượng làm sao thương lượng?" 
Nam Viện cầm gậy lên, nói: "Dưới gậy vô sanh nhẫn, lâm cơ chẳng 
nhượng thầy." Khi đó Sư hoát nhiên đại ngộ. 


1.345. Nam Tuyên Bạch Cổ 

Cạu chuyện một công án Nam Tuyền trâu trắng (L¡ Nô Bạch Cổ), 
công án nói về cơ duyên về những lời dạy của Thiển sư Nam Tuyền 
Phổ Nguyện. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển VII, một hôm 
Thiển sư Nam Tuyển thượng đường dạy chúng, nói: "Chư Phật ba đời 
không biết mà ly nô bạch cổ (mèo nhà trâu trắng) lại biết." 


1.346. Nam Tuyên Bái Trung Quốc Sư 

Theo thí dụ thứ 69 của Bích Nham Lục, một hôm, Nam Tuyển 
(748-834 or 749-835), Qui Tông, Ma Cốc đồng đi lễ bái Quốc Sư Huệ 
Trung. Đến giữa đường, Nam Tuyển vẽ một vòng tròn trên đất, nói: 
"Nói được thì đi." Qui Tông vào giữa vòng tròn ngồi. Ma Cốc giả làm 
người nữ lạy. Nam Tuyển nói: "Thế ấy thì chẳng đi." Qui Tông nói: 
"Là tâm hạnh gì?” Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, đương thời 
Mã Tổ giáo hóa hưng thạnh ở Giang Tây, Thạch Đầu hưng thạnh ở Hồ 
Tương, Quốc Sư Huệ Trung đạo hóa ở Trường An. Quốc Sư đích thân 
gặp Lục Tổ rồi về đây. Khi ấy phương Nam những người nâng đầu 
mọc sừng, không ai chẳng muốn đến nhà kia, vào thất kia. Nếu chẳng 
được vậy bị người chê cười. Ba lão này muốn đi lễ bái Quốc Sư, đến 
giữa đường tạo ra một trường bại quyết này. Nam Tuyền nói: "Thế ấy 
thì chẳng đi." Đã là mỗi người đều nói được, tại sao nói chẳng đi? Hãy 


1680 


nói ý cổ nhân thế nào? Đương thời đợi Sư nói thế ấy thì chẳng đi, 
nhằm lỗ tai liền tát, xem Sư suy tính thế nào? Vạn cổ chấn hưng cương 
tông chỉ là cơ yếu nhỏ bé này. Vì thế, Từ Minh nói: "Cần lôi chỉ ở tại 
đầu dây, vạch được nắm được liền xoay, như đẩy quả bầu trên mặt 
nước." Nhiều người bảo là lời không thừa nhận nhau. Đâu chẳng biết 
việc này đến chỗ tột cùng phải la bùn la nước, tháo chốt nhổ đinh. 
Nếu ông khởi hiểu tâm hạnh là không giao thiệp. Cổ nhân chuyển biến 
rất khéo, đến trong đây không được chẳng thế ấy, phải là có chết có 
sống. Xem kia một người vào trong vòng tròn ngồi, một người giả 
người nữ lễ bái, thật tài tình. Nam Tuyển bảo: "Thế ấy thì chẳng đi." 
Qui Tông bảo: "Là tâm hạnh gì?" Kẻ tâm thường lại thế ấy đi. Qui 
Tông nói thế ấy, cốt nghiệm Nam Tuyền. Nam Tuyển bình thường nói: 
"Gọi là như như, sớm đã biến rồi." Nam Tuyển, Qui Tông, Ma Cốc lại 
là người ở trong một nhà, một bắt một thả, một chết một sống, quả thật 
kỳ đặc. 


1.347. Nam Tuyên Và Địa Thần 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển VI, một câu chuyện 
dân gian kể vào lúc Nam Tuyền và thị giả của mình đang du hành xa 
khu tự viện. Vị chủ nhà trong vùng có một giấc mơ trong đó vị thần 
được dân địa phượng thờ phụng xuất hiện và nói với ông ta rằng một vị 
khách nổi tiếng sẽ đến đây ngày hôm sau. Chủ nhà rất tin vào giấc mơ 
này nên ra lệnh cho gia nhân chuẩn bị tươm tất. Khi Nam Tuyển đến 
nơi thì Sư rất ngạc nhiên vì chủ nhà và gia nhân đang trông đợi ông. 
Sư hỏi họ làm sao biết Sư đến. Chủ nhà giải thích: “Vị thần cai quản 
điển đất ở đây đã báo trước rằng Sư sẽ đến ngày hôm nay.” Nam 
Tuyển nói: “Tội nghiệp cho lão Vương (ám chỉ chính Nam Tuyển). 
Ông ta có ít sức mạnh đến thậm chí quỷ thần cũng có thể theo dõi ông 
ta được.” Vị thị giả chống chế nói: “Không đâu bạch Thầy. Thầy là 
một vị Thầy tốt thì tại sao quỷ thần ở đây không theo dõi ngài cho 
được?” Nam Tuyển phất tay bảo thị giả: “Trước khi mình đi, con nhớ 
để phần ra cúng dường cho địa thần.” 


1.348. Nam Tuyên Liêm Tử 

Câu chuyện một công án Cái Liễm Của Nam Tuyển, công án nói 
về cơ duyên vấn đáp giữa Thiển sư Nam Tuyển Phổ Nguyện (748-834 
or 749-835) và một vị Tăng. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển 


1681 


VII, một hôm, Thiển sư Nam Tuyển đang cắt cỏ trên núi, có một vị 
Tăng hành cước đến hỏi ngài rằng: "Hướng nào đi về con đường Nam 
Tuyển?" Thiển sư Nam Tuyền giơ cái lưỡi liềm lên nói: "Cái liềm cắt 
cỏ của lão Tăng mua 30 tiền." Vị Tăng thưa: "Không hỏi cái liễm cắt 
cỏ, chỉ hỏi con đường Nam Tuyển đi về hướng nào?" Thiền sư Nam 
Tuyền nói: "Lão Tăng sử dụng cái này rất tài tình." 


1.349. Nam Tuyên Trảm Miêu 

Nam Tuyển được nhắc tới trong các thí dụ 14, 19, 27 và 34 của Vô 
Môn Quan. Thí dụ 14 nói về Nam Tuyển chém mèo. Ngày nọ, Tăng 
chúng hai chái đông tây tranh nhau con mèo. Hòa Thượng Nam Tuyển 
g1ơ con mèo lên mà nói: "Các ông nói được thì tha, không nói được thì 
chém." Chẳng ai biết nói sao. Nam Tuyển bèn chém con mèo. Đến tối 
Triệu Châu về, Nam Tuyển kể chuyện lại cho nghe. Triệu Châu bèn 
cởi dép, để lên đầu mà đi ra. Nam Tuyển nói: "Nếu lúc ấy có ông thì 
cứu được con mèo rồi." Bây giờ hãy nói coi rốt cuộc thì ai là người đã 
chém con mèo? Đây là loại công án ở mức độ nào đó khó hiểu và khó 
giải thích. Những Thiền Tăng mô tả loại công án này như là loại "bất 
khả thể nhập," giống như "những rặng núi bạc và những bức tường 
sắt." Nói đúng ra, loại này chỉ có thể được hiểu bởi những hành giả có 
trình độ cao mà trực giác sâu xa của họ tương xứng với trực giác của 
những người để ra công án, như thế họ mới có thể nhận thức được trực 
tiếp và rõ ràng ý nghĩa của công án mà không cần phải nhờ đến phỏng 
đoán hay phân tích. Nếu hành giả sẵn sàng không sợ hiểu lâm thì 
những công án loại này có thể không phải là tuyệt đối không thể hiểu 
hoặc không thể giải thích được, nhưng đây không phải là điều mong 
muốn của nhiều hành giả tu Thiển. Theo Vô Môn Huệ Khai trong Vô 
Môn Quan, hành giả tu thiển thử nghĩ xem Triệu Châu đội dép cổ như 
vậy nhằm ý gì? Nếu ở đây mà hạ được một câu chuyển ngữ thì sự 
thách thức của Nam Tuyền quả không phải là vô trách nhiệm. Còn nếu 
chưa thì hãy cẩn trọng! Đây cũng là thí dụ thứ 63 của Bích Nham Lục. 
Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, hàng Tông sư một động một 
tịnh, một ra một vào, hãy nói ý chỉ thế nào? Câu chuyện chém mèo, 
trong tùng lâm khắp nơi bàn tán xôn xao. Có người nói: "Chỗ để khởi 
liền phải." Lại có người nói: "Ở chỗ chém." Hoàn toàn không dính 
dáng. Nam Tuyền nếu khi chẳng để khởi khắp nơi cũng tạo tác đạo lý. 
Đâu chẳng biết, cổ nhân có con mắt định càn khôn, có cây kiếm định 


1682 


càn khôn. Ông hãy nói cứu cánh là ai chém con mèo? Chỉ khi Nam 
Tuyển để khởi: "Nói được tức chẳng chém." Chính khi ấy bỗng có 
người nói được thì Nam Tuyển chém hay không chém? Vì thế nói: 
"Chánh lệnh đương hành, ngồi đoạn mười phương, thoát ra xem ngoài 
trời, ai là người trong ấy?" Kỳ thật đương thời vốn chẳng chém, thoại 
này cũng chẳng ở chỗ chém cùng chẳng chém. Việc này thật biết rõ 
ràng như thế, chẳng ở trên tình trần ý kiến thảo luận. Nếu nhằm trên 
tình trần ý kiến thảo luận thì cô phụ Nam Tuyền. Chỉ nhằm trên mũi 
nhọn kiếm bén xem thì có cũng được, không cũng được, chẳng có 
chẳng không cũng được. Vì thế cổ nhân nói: "Cùng tắc biến, biến tắc 
thông." Người đời nay chẳng hiểu biến thông, chỉ nhằm trên ngôn cú 
mà chạy. Nam Tuyền đề khởi thế ấy, không thể bảo người hạ được lời 
gì? Chỉ cần bảo người tự tiến, mỗi mỗi tự dụng tự biết. Nếu chẳng hiểu 
thế ấy, chợt dò tìm không đến. Hơn nữa, khi không ai đáp được, và 
Nam Tuyển liền giết chết con mèo vô phước. Nam Tuyển dường như 
là một kẻ quá nhẫn tâm, nhưng quan điểm của Sư có thể là như vây: 
"Nói 'có' là kẹt ở cái thế nhị nguyên. Nói 'không' cũng kẹt như nhau. 
Muốn đạt chân lý cần phải tránh thái độ nhị nguyên đối đãi ấy. Làm 
sao tránh? Nếu mấy ông (đệ tử của Nam Tuyển) không tránh khỏi ngõ 
cụt ấy thì không những con mèo mất mạng, mà cả chính mạng của 
mấy ông, và cả linh hồn nữa cũng mất luôn." Do đó, Nam Tuyển mới 
dùng đến một thủ đoạn hết sức cực đoan để nhằm cảnh tỉnh đệ tử của 
mình. 


1.350. Nam Tuyên Vấn Triệu Châu 

Theo thí dụ thứ 64 của Bích Nham Lục, ngày nọ, Tăng chúng hai 
chái đông tây tranh nhau con mèo. Hòa Thượng Nam Tuyển giơ con 
mèo lên mà nói: "Các ông nói được thì tha, không nói được thì chém." 
Chẳng ai biết nói sao. Nam Tuyển bèn chém con mèo. Đến tối Triệu 
Châu về, Nam Tuyền kể chuyện lại cho nghe. Triệu Châu bèn cởi dép, 
để lên đầu mà đi ra. Nam Tuyển nói: "Nếu lúc ấy có ông thì cứu được 
con mèo rồi." Theo Vô Môn Huệ Khai trong Vô Môn Quan, hành giả 
tu thiển thử nghĩ xem Triệu Châu đội dép cỏ như vậy nhằm ý gì? Nếu 
ở đây mà hạ được một câu chuyển ngữ thì sự thách thức của Nam 
Tuyển quả không phải là vô trách nhiệm. Còn nếu chưa thì hãy cẩn 
trọng! Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, Triệu Châu là đích tử của 
Nam Tuyền, nói đầu hiểu đuôi, cử đến là biết chỗ rơi. Nam Tuyền đến 


1683 


chiều thuật lại lời khi sáng hỏi Triệu Châu, Triệu Châu là lão tác gia, 
liền cởi giày cỏ đội lên đầu mà đi ra. Thử nói thật thế ấy, chẳng thật 
thế ấy? Nam Tuyển nói: "Nói được thì không chém," như chọi đá 
nháng lửa, tợ làn điển chớp. Triệu Châu liễn cởi giày cỏ đội lên đầu 
mà đi ra. Sư tham câu sống chẳng tham câu chết, ngày ngày mới, giờ 
giờ mới, ngàn Thánh dời đổi một mảy tơ cũng chẳng được. Phải là vận 
dụng được của báu nhà mình, mới thấy toàn cơ đại dụng của Sư. Sư nói 
ta là vua pháp, đối với pháp được tự tại. Nhiều người hiểu lầm nói 
Triệu Châu quyển biến đem giày cổ làm con mèo. Có người nói: "Đợi 
kia bảo nói được thì không chém, liền đội giày cỏ đi ra, tự là ông chém 
con mèo, chẳng can dự gì đến tôi." Vẫn không dính dáng, chỉ là đùa 
tỉnh hồn. Đâu chẳng biết cổ nhân như trời khắp che, như đất khắp chở. 
Thầy trò Sư hợp nhau, cơ phong khế nhau, bên này đưa đầu bên kia 
liền hiểu đuôi. Học giả thời nay chẳng biết chỗ cổ nhân chuyển, chạy 
rỗng trên đường ý suy tính. Nếu cần thấy, chỉ đến chỗ chuyển của 
Nam Tuyển, Triệu Châu liền thấy. 


1.351. Nan Ngộ 

Một bà lão dựng một túp lều, cung cấp vật thực cho một nhà Sư tu 
hành ròng rã suốt hai mươi năm. Thường thường bà cho một cô gái trẻ 
đến dâng thức ăn cho nhà sư. Một hôm, với mục đích trắc nghiệm mức 
độ nội chứng của nhà sư, bà lão bảo cô gái ấy ôm lấy rũ nhà sư và hỏi 
ông ta: "Bây giờ thì ông làm gì đây?” Nhà sư đáp: "Một thân cây khô 
mọc giữa vùng núi đá lạnh; không có chút hơi ấm sưởi qua ba tháng 
mùa đông." Cô gái bèn kể lại sự việc cho bà lão nghe, và bà lão nói: 
"Thế mà ta đã phí mất công của để chu cấp thực vật và chỗ ở cho một 
kẻ như thế suốt hai mươi năm trời!" Bà lão bèn đuổi vị sư ấy đi và đốt 
trụi túp lều. Thiền sư Bạch Ẩn và Đông Lãnh cũng xếp công án dưới 
đây vào nhóm nan ngộ. Sự khó đạt ngộ ở đây không phải là chuyện 
thấy được công án, mà là phối hợp được cái thấy mà hành giả đạt được 
trong cuộc sống hằng ngày. Như vậy phải nói nan ngộ ở đây là hành 
giả phải thẩm thấu những công án này vào tủy vào máu của chính 
mình. Tu tập Thiển là một tiến trình liên tục nhằm làm giảm thiểu tánh 
tự kỷ và phát triển lòng từ bi. Bản chất khó khăn và không bao giờ 
ngừng của công việc này được thấy trong lời tuyên bố của Thiển sư 
Bạch Ấn Huệ Hạc: "Lão Tăng mười tám lần đạt đại ngộ, còn những 
lần nhỏ nhặt thì lão Tăng không thể nhớ hết được." Dưới đây là một 


1684 


công án nan ngộ khác của Thiển sư Pháp Diễn. Một hôm, Thiển sư 
Ngũ Tổ Pháp Diễn nói: "Đưa ra một thí dụ cũng giống như là trâu đi 
qua cửa sổ. Đầu, sừng, tứ chỉ đều qua, mà tại sao cái đuôi lại không lọt 
qua được?" Ở đây hành giả phải nhận thức một cách toàn diện rằng 
đâu hay đuôi trâu không là những trở ngại. Kỳ thật, chẳng có trở ngại 
nào cả, và chẳng bao giờ có bất cứ trở ngại nào; từ khởi thủy cả đầu và 
đuôi trâu đều đã lọt qua, đang lọt qua và luôn đang lọt qua vào bất cứ 
thời khắc nào. 


1.352. Não Bộ Và Tổng Thể 

Nancy Wilson viết trong quyển Thế Giới Thiển: "Quá nhấn mạnh 
đến bộ não, trong lúc lại xem thường các bộ phận khác trong toàn bộ ý 
thức là điều các vị thầy châu Á lấy làm buồn cười và ngạc nhiên. Một 
hôm, một vị viện chủ một Thiển viện đặt trước mặt một thiển sinh 
người Mỹ hai bộ búp bê Nhật nhỏ xíu không chân. Một cặp được dần 
nặng ở phần dưới, cặp kia ở phần đầu. Khi cặp búp bê dần nặng ở 
phần trên bị lật ngữa, chúng ngã ra và nằm sóng sượt bên phía của 
mình. Trong khi đó, cặp búp bê được dăn ở phần dưới bật đứng lên tức 
thì. Thiển sư cười phá lên trước màn minh họa cho tình huống nan giải 
của người Tây phương, luôn cố để cao chức năng tư duy mà coi nhẹ 
tổng thể." 


1.353. Nay Mới Biết Mày Ngang Mũi Dọc! 

Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên, tập 4, Ấn Giản (1202-1257) là tên 
của một vị Thiển sư Trung Hoa thuộc tông Lâm Tế, sống vào thời nhà 
Nguyên. Sư đến từ tỉnh Sơn Tây. Năm 1212, Sư tham yết ngài Trung 
Quán Chiểu rồi xuất gia và thọ cụ túc giới. Thiển Sư Trung Quán 
Chiểu dạy Sư lấy cái "Trung" để phá cái hoặc vô minh và thấy được sự 
huyễn diệu tất cả các pháp, quán sát thấy cái tâm chẳng phải không 
không, cũng chẳng phải giả tạm, vừa là không vừa là giả, tức là trung 
Đạo. “Trung” là sự phá bỏ ảo giác do vô minh mà ra và có được một 
đầu óc giác ngộ. Sau khi ngài Trung Quán Chiểu thị tịch, Sư vâng lời 
di huấn của ngài đi đến Yên Kinh, dọc đường gặp cơn mưa lạnh, Sư 
bèn đánh đá lấy lửa, chợt thấy ánh sáng lóa lên Sư liền đại ngộ, và Sư 
tự nói: "Nay mới biết mày ngang mũi dọc." Sư đến chùa Đại Khánh 
Thọ ở Bắc Kinh, yết kiến ngài Trung Hòa Chương, không bao lâu sau 


1685 


được ấn khả và nối pháp. Từ đó tiếng tăm lừng lẫy. Sư thị tịch năm 
1257, được ban thụy hiệu "Phật Nhật Viên Minh Đại Sư." 


1.354. Nay Ông Có Thể Thấy Ta, Vậy Ta Có Sở Đắc Gì? 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIV, khi Thiển sư Đại 
Đông đến hỏi Thiền Sư Thúy Vi Vô Học: “Không biết Nhị Tổ mới 
thấy Tổ Đạt Ma có sở đắc gì? Sư bảo: “Nay ngươi thấy ta lại có sở 
đắc gì?” Đại Đồng đốn ngộ huyền chỉ. 


1.355. Năm Đặc Tính Căn Bản Của Định 

Trong thiển, định là sự hoàn toàn chú tâm vào một chủ để thiển 
quán. Tâm chuyên chú vào một cảnh mà không bị tán loạn. Tập trung 
tỉnh thần vào một đối tượng duy nhất do từ từ giảm bớt hoạt động tinh 
thần. Trong thiển, định là ý thức phi nhị nguyên, kết hợp được chủ thể 
và đối tượng của sự thể nghiệm; vì vậy chỉ còn có nội dung thể nghiệm 
mà thôi. Theo Thiên Thai Trí Giả Đại Sư trong "Chỉ Quán Đả Tọa", 
định có năm đặc tính căn bản. Đặc tính căn bản thứ nhất là trong 
"Định" tâm của hành giả chìm trong sự tập trung hoàn toàn vào đối 
tượng mà hành giả đang suy tưởng. Đó là một trạng thái dung hợp, hay 
hợp nhất giữa người suy tưởng và đối tượng được suy tưởng. Đặc tính 
căn bản thứ nhì là trong "Định" hành giả luôn luôn thể nghiệm một 
cảm giác an lạc mãnh liệt, vừa thể chất lẫn tinh thần. Sự an lạc này 
mạnh mẽ và sâu xa rất nhiều hơn bất cứ cẩm khoái mà một người 
trung bình từng thể nghiệm. Nói một cách quả quyết, sự cảm khoái này 
lớn hơn nhiều lần so với bất cứ cảm khoái nào trong tình dục. Đây là 
một trong những giai đoạn quan trọng nhất của "Định". Nó là giai đoạn 
an lạc, sáng tổ, và vô niệm. Nếu hành giả thiếu mất giai đoạn này, thì 
cái "Định" của hành giả là bất toàn. Đặc tính căn bản thứ ba là trong 
"Định" hành giả nhất định thể nghiệm sự hiện diện của sự tỏa sáng 
thật rộng lớn. Đây không phải là một ảo tưởng có tính chất sáng tỏ, 
nhưng là phương diện minh bạch và sáng tỏ của sự tỉnh thức trong 
chính tâm thức của hành giả, một kinh nghiệm hầu như không thể nào 
diễn tả được. Tất cả những gì mà mình có thể nói được là ngay chính 
vũ trụ hình như biến mất vào một khối lớn của sự trong suốt và sáng 
rỡ. Lần nữa, giai đoạn thứ ba là một trong những giai đoạn quan trọng 
nhất của "Định". Nó là giai đoạn an lạc, sáng tỏ, và vô niệm. Nếu 
hành giả thiếu mất giai đoạn này, thì cái "Định" của hành giả là bất 


1686 


toàn. Đặc tính căn bản thứ tư là trong một trạng thái "Định" không còn 
niệm tưởng nào khởi lên trong tâm thức của hành giả, ngay cả một 
niệm về đối tượng vốn được hành giả suy tưởng cũng không. Đây là do 
bởi mỗi tư tưởng vốn là một tiến trình toàn vẹn, bao hàm các trạng thái 
sinh, trụ, đị, diệt; và cái tiến trình "tiêu diệt" này chính là điều mà 
thiền định nhắm vào chế ngự để đem tâm thức vào một trạng thái "vô 
niệm". "Vô niệm" của "Định" không phải là hôn trầm hay vô cảm; đó 
là trạng thái ổn định, một sự tỉnh thức sáng tỏ, không có bất cứ sự lưu 
chuyển nào của tư tưởng. Nói tóm lại, tư tưởng của con người là ý thức 
chuyển động trong khi "Định" là ý thức nghỉ ngơi. Đây cũng là một 
trong những giai đoạn quan trọng nhất của "Định". Nó là giai đoạn an 
lạc, sáng tỏ, và vô niệm. Nếu hành giả thiếu mất giai đoạn này, thì cái 
"Định" của hành giả là bất toàn. Đặc tính căn bản thứ năm là trong 
"Định" là sự ngưng thở. Không có sự hoàn toàn đình chỉ của hơi thở, 
dòng chảy của tư tưởng sẽ chẳng bao giờ ngừng sự chuyển động bất 
tuyệt của nó. Một số thuật ngữ được dùng cho "Định", một trong những 
thuật ngữ này là "Chỉ Tức", chỉ ra một cách không sai lạc rằng "Định" 
là một trạng thái liên hệ với điều kiện này. Nguyên nhân của hiện 
tượng thông thường và tự nhiên của "Định" được giải thích một cách 
minh bạch bởi Mật Tông trong lý thuyết về "Nguyên Tắc Tâm Khí Bất 
Nhị", theo đó mỗi tư tưởng cá nhân trở nên bởi một sự chuyển động 
đặc biệt của hơi thở. Nếu hơi thở được trấn tĩnh hay ngưng nghỉ, thì 
tâm lại cũng như vậy, và ngược lại. 


1.356. Năm Đề Nghị Cho Hành Giả 

Thứ nhất là cố tạo những tư tưởng tốt, trái nghịch với loại tư tưởng 
trở ngại, như khi bị lòng sân hận làm trở ngại thì nên tạo tâm từ. Thứ 
nhì là suy niệm về những hậu quả xấu có thể xảy ra, như nghĩ rằng sân 
hận có thể đưa đến tội lỗi, sát nhân, vân vân... Thứ ba là không để ý, 
cố quên lãng những tư tưởng xấu xa ấy. Thứ tư là đi ngược dòng tư 
tưởng, phăng lần lên, tìm hiểu do đâu tư tưởng ô nhiễm ấy phát sanh, 
và như vậy, trong tiến trình ngược chiều ấy, hành giả quên dần điều 
xấu. Thứ năm là gián tiếp vận dụng năng lực vật chất. 


1.357. Năm Giai Đoạn Thiền Tập 
Theo Hòa Thượng Thích Giác Nhiên (1923-2015) trong Pháp Môn 
Tọa Thiển, lý thuyết và thực hành của Thiển Phật giáo quá mênh 


1687 


mông nên không cách gì thực tập hết được. Tuy nhiên, nói chung hành 
giả tọa thiển đều trải qua năm giai đoạn sau đây. Thứ nhất là đếm hơi 
thở, tập trung đếm hơi thở vào và thở ra từ 1 đến 10. Rồi tiếp tục đếm 
lại. Nếu bị đứt vì ngoại cảnh chi phối, đừng lo, cứ đếm trở lại từ 1 đến 
10. Cứ đếm hơi thở cho đến khi nào không còn nhu cầu đếm nữa. Lý 
do tại sao chúng ta cần nên đếm hơi thở vì sự hô hấp đã giúp rất nhiều 
trong việc làm giảm bớt gánh nặng cho hệ thần kinh giao cẩm của con 
người. Thường thì người ta hay lấy bộ ngực làm trọng tâm cho việc hô 
hấp, còn thiền giả thì tập thở sâu, nghĩa là dời cái trọng tâm này xuống 
tới phần bụng dưới. Tuy nhiên, việc dời trọng tâm hô hấp từ ngực 
xuống bụng không phải là việc của đôi ngày đôi bữa. Nếu không khéo, 
hành giả có thể mang bệnh về hô hấp. Nếu không dời được trọng tâm 
xuống phần bụng dưới, cách hay nhất là cứ thở tự nhiên và tiếp tục tập 
trung vào hơi thở. Hành giả không nên vì mong cầu có kết quả nhanh 
chóng mà tự ép mình quá đáng, ngược lại nên phải bảo trì hô hấp bình 
thường, nhưng cố gắng thực tập đều đặn là được. Sau một thời gian 
thực tập thường xuyên, tự nhiên hơi thở của bạn sẽ dài ra và chậm lại, 
nghĩa là bạn đã có khả năng thở thật sâu tới tận đan điền (bụng dưới). 
Thứ nhì là khi không còn nhu cầu đếm hơi thở nữa, có thể nói là tâm 
trí bạn đã hợp nhất với hơi thở. Lúc này bạn sẽ cảm thấy không khí mà 
bạn hít vào phổi như tràn lan khắp châu thân, ngay cả nơi cọng lông 
sợi tóc của bạn. Lúc này tâm trí bạn trở nên tĩnh lặng và thanh thoát. 
Thứ ba, ở giai đoạn này, bạn hoàn toàn quên hết viếc đếm hơi thở và 
đặt tâm ngay trên sóng mũi. Bạn sẽ cẩm thấy cực kỳ tịnh lặng và quân 
bình. Thân tâm bạn như giảm xuống mức không giống như một chiếc 
lá đang từ từ rơi xuống đất. Đây là trạng thái tam ma địa hay đại định 
trong Thiền Na. Tuy nhiên, bạn không nên bám víu vào trạng thái này 
đù nó tạo cho bạn một cảm giác thật là tuyệt vời, nhưng hãy coi chừng. 
Thứ tư, ở giai đọan thứ tư bạn nên cảnh giác quan sát hơi thở nhẹ 
nhàng của bạn và phân tích ngũ uẩn của thân này. Sự phân tích này 
giúp bạn giảm thiểu vọng niệm cho đến khi đạt được vô niệm. Sự phân 
tích này cũng khiến bạn nhận chân ra rằng tất cả những thứ đó (ngũ 
uẩn) đều là giả tạm và hư ảo chứ không có tự tánh. Cứ tiếp tục nhận 
chân như vậy, tâm trí sẽ thể nghiệm được sự hư ảo của tự ngã. Rồi thì 
tự nhiên bạn phát giác ra rằng sự tổn tại của mình từ trước đến giờ 
chẳắng qua chỉ là sự tích tụ của một chuỗi dài vọng niệm và phiển não, 
và những thứ này không phải là con người đích thực của bạn. Con 


1688 


người đích thực của bạn hay bản lai điện mục của bạn cùng với tất cả 
mọi sự vật khách quan không thể chia cắt được (nghĩa là không có một 
tự ngã độc lập và trường tổn). Thứ năm là sau khi trải qua bốn giai 
đoạn kể trên, tâm bạn lúc này tự nhiên được đưa trở về trạng thái vô 
nhiễm ban đầu hay bổn tâm thanh tịnh. Bạn sẽ cắm thấy rằng tất cả 
những gì bạn đã kinh qua đều có tính chất nhị nguyên vì hãy còn tâm 
này và vật này tương ứng nhau. Dứt bỏ được tánh lưỡng phân này bạn 
sẽ thể nghiệm được tánh “Không” ngay trên thân tâm của bạn. Tuy 
nhiên, để kết luận, tôi xin chân thành nhắc bạn về tính thực tiễn của 
Thiển Na: Những gì bạn vừa đọc được trong quyển “Pháp Môn Tọa 
Thiển” tự chúng không phải là Thiền. Thiển là những gì mà bạn phải 
học hỏi và kinh qua bằng chính kinh nghiệm của bạn. Nếu không thì 
quyển “Pháp Môn Tọa Thiển” này chỉ là những trang giấy lộn làm cho 
tâm thức vốn dĩ đã tạp nhạp của bạn thêm tạp nhạp hơn, chẳng những 
không giúp gì được cho bạn mà còn cô phụ tấm lòng nhiệt thành muốn 
đạt thành kết quả từ Thiền tập của bạn. 


1.358. Năm Loại Bảo Vệ 

Theo Thiền sư Sayadaw U. Pandita trong quyển “Ngay Trong Kiếp 
Sống Này,” giống như người làm vườn, hành giả phải xây dựng một 
hàng rào quanh miếng đất nhỏ của mình để ngăn chặn những loài thú 
như nai hay thỏ có thể phá hại những cây non khi chúng vừa mới đâm 
chổi. Có năm loại bảo vệ. Loại bảo vệ thứ nhất là “giới luật” nhằm 
giúp chúng ta chống lại cách hành sử buông thả làm tâm giao động và 
ngăn trở Định và Tuệ phát sinh. Loại bảo vệ thứ hai là phải nghe giảng 
kinh pháp, cũng giống như trồng cây phải tưới nước bón phân vậy. 
Nghĩa là nghe pháp và đọc kinh sách, rồi sau đó đem áp dụng những 
hiểu biết của mình vào cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, cố gắng đừng 
tưới quá lố vì làm như vậy sẽ làm hư mầm cây, mục đích của chúng ta 
là hiểu rõ ràng phương pháp tu tập. Đừng để mình lúng túng và lạc 
hướng trong những khái niệm là được. Loại bảo vệ thứ ba là tham vấn 
với thầy. Nghĩa là hành giả phải trình pháp với thiển sư cho vị ấy biết 
được kinh nghiệm kinh qua của mình để chỉ dạy thêm, cũng giống như 
trồng cây cần phải có đất xốp quanh gốc, nhưng không nên quá xốp 
làm cho cây không bắt rễ vào đất được. Lá cành phải được chăm sóc 
cắt tỉa cẩn thận. Những cây làm che khuất cây mình trồng phải được 
cắt xuống. Cũng như vậy, vị thiển sư sẽ tùy theo kinh nghiệm của từng 


1689 


người mà có những điều chỉ dẫn thích hợp để giúp cho hành giả vững 
tiến trên đường tu tập. Loại bảo vệ thứ tư là “tập trung vào để mục để 
có định lực” hầu gạt bỏ những tâm niệm bất thiện. Trong lúc tu tập 
thiển chúng ta phải cố gắng tập trung tâm ý vào để mục và tỉnh thức 
nhận diện những gì đang xảy ra ở sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và 
ý. Khi tâm có định lực sắc bénvới sự hỗ trợ của tinh tấn thì tham, sân, 
s¡ sẽ không có cơ hội dấy động lên. Chính vì vậy mà sự tập trung có 
thể được ví với việc làm cỏ dại quanh cây trồng, bằng cách áp dụng 
thuốc trừ cò một cách tự nhiên và thiện lành. Loại bảo vệ thứ năm. 
Nếu có được bốn loại bảo vệ kể trên thì tâm chúng ta sẽ kết trái trí 
tuệ. Tuy nhiên, hành giả thường có khuynh hướng dính mắc vào những 
kinh nghiệm đặc biệt hoặc kỳ diệu do tâm đưa tới. Sự dính mắc này là 
một trở ngại khiến hành giả không thể tiến xa hơn được. Hành giả phải 
tiếp tục hành thiển một cách liên tục để tiến xa hơn, chứ không dừng 
lại để trụ vào sự vui thích của tâm cũng không vui thích trước những sự 
tập trung khác. Sự luyến chấp vào những lạc thú tạm bợ đó là một trở 
ngại lớn cho bước đường tu tập. Loại lạc thú này có tên là “Ái dục vi 
tế.” Nó vi tế, linh hoạt và nhẹ nhàng như một mạng nhện mong manh, 
nhưng nó có tác dụng làm trở ngại sự lớn mạnh của cây trí tuệ. Ngay 
cả khi hành giả vướng mắc vào những trở ngại này, một vị thầy giỏi có 
thể tìm ra trong buổi tham vấn và có thể dẫn dắt thiển sinh trở về 
đường chánh. Đây là lý do tại sao việc bàn luận kinh nghiệm với một 
vị thầy là một loại bảo vệ quan trọng trong tu tập thiền định. 


1.359. Năm Loại Công Án 

Thiển sư Đông Lãnh Viên Từ, một vị Thiền Tăng nổi tiếng của 
tông Lâm Tế Nhật Bản vào thế kỷ thứ XVIII, và Thầy mình là Thiển 
sư Bạch Ấn Huệ Hạc, đã tuyển chọn và sắp xếp lại từ các pho ngữ lục 
cổ ghi lại ngôn ngữ, hành trạng cũng như thoại ngữ của những vị Tổ sư, 
thiển giả đắc pháp ở Ấn Độ và Trung Hoa ngày xưa thành một hệ 
thống công án gồm năm nhóm căn bản. Nhóm thứ nhất của Thiển sư 
Đông Lãnh và Thầy là Bạch Ấn được gọi là nhóm "Pháp thân." Chúng 
ta có thể giải thích thuật ngữ này một cách phóng khoáng hơn như là 
"bản chất nhất thể của vũ trụ." Qua các công án này, thiển sinh có thể 
nhận thức ra rằng mọi hình thức tổn tại, hữu tình cũng như vô tình, hữu 
hình và vô hình, đều là tự nó là Phật tánh. Trong cảnh giới nhận thức 
ấy, sự vật không còn hiện ra để tổn tại tách biệt và độc lập, mà tất cả 


1690 


chỉ là một. Chỉ có nhận thức bị chia chẻ bởi khái niệm phân biệt làm 
cho cảnh giới hiện tượng trở nên manh mún, và bởi vì sự khái niệm 
hóa như vậy chúng ta tự thuyết phục mình về sự hiện hữu của nhiều 
thực thể độc lập với nhau. Qua những công án thuộc nhóm "Pháp 
Thân," hành giả sẽ thức ngộ được trạng thái chân thật của vũ trụ, kỳ 
thật không khác với bản chất của tự ngã nơi con người. Công án thuộc 
nhóm "Pháp thân" nổi tiếng nhất là công án "Vô" của Triệu Châu (see 
Mu). Sau đây là một thí dụ khác: Một vị Tăng hỏi Đại Long: "Sắc thân 
bại hoại, thế nào là Pháp thân kiên cố?" Đại Long đáp: "Hoa trên núi 
nở như gấm, nước suối trong khe trong xanh như chàm." Nhóm công án 
thứ nhì của thầy trò Bạch Ấn và Đông Lãnh là loại công án động lực 
(kikan), phẩm chất kết quả từ quá trình thâm nhập các công án thuộc 
nhóm "Pháp thân" đến tận cốt tủy của hành giả. Quá trình tu tập công 
án động lực hướng sự chú tâm của hành giả đến chỗ hòa quyện với hai 
khía cạnh của đời sống: nhất nguyên và đa nguyên, từ đó nuôi dưỡng 
được sự ung dung và tự tại. Với công phu tọa thiển và tu tập công án 
động lực, hành giả tiến đến chỗ thức ngộ sự bình đẳng cơ bản tiểm ẩn 
dưới mọi hình thức dị biệt. Dầu cho núi non có cao có thấp, con người 
có nam có nữ, có già có trẻ, có kẻ ngu người trí, có sanh có tử, và mặc 
dầu thế giới có biến chuyển với muôn hình vạn trạng quanh ta, người 
thức ngộ không còn sai lạc bởi những hình thái khác nhau trên bể mặt 
nữa. Công án động lực nổi tiếng nhất là "Đâu Suất Tam Quan: hay "Ba 
cửa ải của Đâu Suất" (Tou-shuais Three Barriers): Hòa Thượng Đâu 
Suất Tùng Duyệt đặt ra ba cửa ải để truy vấn người học đạo (see Đâu 
Suất Tam Quan). Nhóm công án động lực chính là tinh thần của nhà 
Thiển trong hành động. Hành giả biết cách hành động một cách phù 
hợp với tình huống và không do dự khi đối mặt với lẽ "đúng" và "sai." 
Hầu hết các giai thoại Thiển phổ biến đều thể hiện tinh thần tự tại của 
nhóm công án động lực. Một thí dụ xuất sắc được ầm thấy trong Lâm 
Tế Ngữ Lục: Một hôm, Lâm Tế đi thăm tháp thờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma. 
Ông từ hỏi: "Thây lạy Phật trước hay lạy Tổ trước?" Lâm Tế nói: "Lão 
Tăng chẳng lạy Phật Tổ gì cả." Ông từ nói: "Tổ với Phật làm gì thầy 
mà thầy không lạy?" Lâm Tế phất tay áo rồi bổ đi. Hôm khác, Lâm Tế 
nói: "Có một số người học đạo, đến núi Ngũ Đài tìm cầu Bồ Tát Văn 
Thù. Kẻ cầu học đó lầm! Trên núi Ngũ Đài làm øì có Bồ Tát Văn Thù. 
Mấy ông có muốn biết Văn Thù hay không? Văn Thù ở ngay trước 
mắt mấy ông đấy! Từ đầu đến cuối không có gì khác. Đừng nghi hoặc 


1691 


bất cứ nơi nào mấy ông đến, đó là Văn Thù sống!" Hành động của 
Lâm Tế thể hiện cái tâm hoàn toàn tự tại trước mọi hình thức ràng 
buộc về mặt nhận thức theo quan điểm bình thường của xã hội và tôn 
giáo. Nét đặc trưng chính của nhóm công án động lực là sự thể hiện 
kinh nghiệm nội kiến một cách trực tiếp và tự tại. Nhóm công án thứ 
ba của thầy trò Bạch Ẩn và Đông Lãnh là loại công án quán xét ngôn 
từ hay ngữ nghĩa (gonsen). Những từ ngữ như "Bất khả thuyết" (không 
thể lý giải) hay "Bất khả tư lượng" (không thể suy lường) là các thành 
ngữ được dùng để nói lên những mặt hạn chế của hoạt động giao tế 
bằng ngôn ngữ. Ngay cả những từ ngữ thông thường như "lòng biết ơn 
sâu sắc" cũng đã khó thông đạt một cách chính xác, chứ đừng nói chỉ 
đến cái mà Thiển gọi là "Đại Sự" (việc lớn trong tu tập). Công dụng 
chính của nhóm công án quán xét ngôn từ hay ngữ nghĩa là nhằm giúp 
hành giả tránh khỏi những cạm bẫy vướng mắc trong ngôn từ để diễn 
tả được cái không thể diễn tả ngay từ mạch nguồn của sự sống. Nhóm 
công án quán xét ngôn từ hay ngữ nghĩa cũng tiểm ẩn nhiều hàm ý rất 
tinh tế. Tỷ như, câu trả lời của các bậc Tổ sư Thiền như Triệu Châu và 
Vân Môn, những người nổi tiếng là có ngôn phong cẩn mật, hàm súc 
và uyên áo, và những lời đối đáp của các ngài mang ý nghĩa thâm sâu 
không lường được, chẳng nên chỉ tiếp nhận chỉ với giá trị bề mặt của 
chúng. Chẳng hạn như chúng ta hãy thử xem xét công án sau đây: Một 
vị Tăng hỏi Vân Môn: "Phật là gì?" Vân Môn đáp: "Que cứt khô." 
(Càn thỉ quyết). Trừ phi hành giả có kinh nghiệm nội kiến thâm sâu, 
nếu không người ta dễ bị lầm lạc và vuột mất cơ hội nắm bắt tinh thần 
thật sự của câu thoại như vậy. Nhóm công án quán xét ngôn từ hay 
ngữ nghĩa bao gồm nhiều công án rất nổi tiếng. Đây là một thí dụ: 
Triệu Châu thấy một vị Tăng đến liền hỏi: "Từng đến đây chưa?" Vị 
Tăng đáp: "Đã từng đến." Triệu Châu bảo: "Uống trà đi!" Cũng với 
câu hỏi ấy, có vị Tăng lại đáp: "Chưa từng đến." Triệu Châu cũng bảo: 
"Uống trà đi!" Thấy vậy, thị giả liền hỏi: "Hòa Thượng thường hỏi 
Tăng đã từng đến cũng như chưa từng đến, với ngưới nào Hòa Thượng 
cũng đều bảo 'uống trà đi', chẳng biết có ý gì?" Triệu Châu liền gọi thị 
giả: "Thị giả!" VỊ thị giả đáp: "Dạ!" Triệu Châu cũng bảo: "Uống trà 
đi!" Một khía cạnh quan trọng khác trong tu tập công án quán xét ngôn 
từ hay ngữ nghĩa là học cách nhận thức mức độ chân và chính xác thể 
hiện qua một lời nói hay hành vi nào đó. Khi người nào đó cám ơn 
bạn, người ta cò thể dùng nhiều thành ngữ khác nhau như "Đừng khách 


1692 


khí!" "Đó là niềm vinh hạnh của tôi!" "Chẳng có chỉ!" hay "Đừng nhắc 
tới chuyện ấy nữa!" Về mặt chức năng mà nói, các thành ngữ này 
được xem là có công dụng như nhau. Tuy vậy khi hành giả có tầm 
nhận thức sâu sắc về mọi hành trạng và ngôn ngữ của con người, thì 
mỗi một lời nói hay mỗi một hành vi đều là một biểu hiện sinh động 
một cách rõ ràng tâm trạng tức thời của chủ thể. Trong Thiển thoại, chỉ 
đơn thuần một chữ cũng có sức mạnh thay đổi cả sinh mệnh. Một bài 
cú (haiku), chỉ dài có 17 âm, có thể làm một công án quán xét ngôn từ 
hay ngữ nghĩa, đặc biệt là những bài không chỉ miêu tả cảnh vật đơn 
thuần. Cái thấy biết thực tại, khi được thể hiện một cách trực cảm và 
cô đọng trong khuôn khổ 17 âm, vượt lên trên mọi khái niệm của thi 
ca. Thí dụ như bài cú của Thiển sư Tùng Vĩ Ba Tiêu: 

"Suốt con đường 

Chẳng ai chung bước 

Một chiều thu." 

Có vẻ như Thiển sư Tùng Vĩ Ba Tiêu chỉ bày tổ nổi niềm cô quạnh 
trước khung cảnh tịch liêu của một buổi chiều thu trên con đường quê 
hẻo lánh. Tuy vậy, Thiển sư Tùng Vĩ Ba Tiêu đồng thời gợi lên cái 
cảm giác đơn độc trên đường Đạo, bài cú ở đây với một hành giả tu 
Thiền là Thiển Đạo (Phật Đạo). Đối với người nghệ sĩ, thì đó là con 
đường nghệ thuật. Đối với học giả thì đó là con đường học thuật. Mỗi 
Đạo là một con đường tự nó hoàn tất và viên mãn, trên đó không có 
một ai để mình tùy thuộc vào, không có một ai để mình hỏi đường, 
không có một ai để dẫn dắt hay chỉ dạy mình cả. Kỳ thật, trên con 
đường ấy không một người đi. Nhưng chẳng có ai chung bước vào một 
buổi chiều thu, một ngày mùa xuân, một sáng mùa hè, hay một tối 
mùa đông. Chỉ có cái vẻ cô liêu của buổi chiều thu ấy đã mang đến 
sắc thái thi vị cho bức tranh thực tại: vẻ đẹp của vạn hữu mang đến cho 
bài cú cái hồn thâm trầm và tinh tế hơn, nâng nó vượt lên trên khuôn 
khổ của ngữ nghĩa của ngôn từ. Thật vậy, nhóm công án quán xét ngôn 
từ hay ngữ nghĩa đã thăng hoa nghệ thuật thơ bài cú (haiku) của người 
Nhật. Nhóm công án thứ tư là nhóm công án đặc biệt khó tham thấu. 
Thiển sư Bạch Ân và đệ tử của ngài là Đông Lãnh Viên Từ đã xếp 
chúng vào nhóm nan ngộ công án. Sự khó khăn của nhóm nan ngộ 
công án không chỉ là vấn để nhìn thấu vào công án, mà còn ở chỗ khó 
dung hợp kiến giải mà hành giả đã đạt được vào những sinh hoạt hằng 
ngày. Hành giả phải vượt qua những chướng ngại ấy bằng cách, nói 


1693 


theo ngôn ngữ nhà Thiền, là thẩm thấu những công án này đến tận 
máu tủy của mình. Thiền tập là một tiến trình liên tục nhằm giảm 
thiểu sự chấp ngã vị kỷ đông thời phát triển lòng từ bi nơi mình. Sự 
khó khăn và bản chất không bao giờ dứt của những việc tu tập này 
được bộc lộ trong lời tuyên bố của Thiền sư Bạch Ấn: "Tôi đã từng trải 
qua mười tám lần đại ngộ, còn với những lần thức ngộ nho nhỏ khác, 
tôi không thể nào nhớ hết." Một nan ngộ công án nổi tiếng khác là: 
Ngũ Tổ Pháp Diễn nói: "Ví như một con trâu đi qua khung cửa, đầu, 
sừng, và bốn chân đã lọt, sao đuôi lại không lọt được?" Ở đây chúng ta 
nên hiểu rõ rằng chướng ngại thực sự không phải xuất phát từ cái đầu 
hay cái đuôi con trâu. Trên thực tế, không hể có một chướng ngại nào 
cả; ngay từ đầu, toàn bộ con trâu, từ đầu đến đuôi, đã đi qua, đang đi 
qua, mọi lúc và mọi thời. Sư Bạch Ẩn và Đông Lãnh cũng xếp công án 
dưới đây vào nhóm nan ngộ: Một bà lão dựng một túp lều, cung cấp 
vật thực cho một nhà Sư tu hành ròng rã suốt hai mươi năm. Thường 
thường bà cho một cô gái trẻ đến dâng thức ăn cho nhà sư. Một hôm, 
với mục đích trắc nghiệm mức độ nội chứng của nhà sư, bà lão bảo cô 
gái ấy ôm lấy rũ nhà sư và hỏi ông ta: "Bây giờ thì ông làm gì đây?" 
Nhà sư đáp: "Một thân cây khô mọc giữa vùng núi đá lạnh; không có 
chút hơi ấm sưởi qua ba tháng mùa đông." Cô gái bèn kể lại sự việc 
cho bà lão nghe, và bà lão nói: "Thế mà ta đã phí mất công của để chu 
cấp thực vật và chỗ ở cho một kẻ như thế suốt hai mươi năm trời!" Bà 
lão bèn đuổi vị sư ấy đi và đốt trụi túp lều. Nhóm công án thứ năm là 
nhóm công án "hoàn thiện." Nhóm công án "hoàn thiện" được sử dụng 
để tu tập sự bất động của cái tâm điểm nhiên, tự tại và kiên cố giữa 
những biến động của cuộc đời. Các Thiển giả thâm ngộ không khởi 
tâm sân hận dầu bị bất cứ sự kích động nào bên ngoài. Mặc dầu các 
Thiền sư có thể vẫn luôn mắng nhiếc đệ tử của họ, thường là khá dữ 
tợn, những hành động như thế vốn xuất phát từ lòng từ ái và trí tuệ, 
chứ không phải vì giận dữ. Sự giận dữ của vị Thiền sư thường bùng 
phát và trôi đi rất nhanh, dầu sự việc có thể làm cho vị thiển sinh 
hoang mang và bối rối. Một cái tâm điểm nhiên có sức lan tỏa và tạo 
ra một tác động thầm lặng, nhưng mạnh mẽ và sâu sắc, đối với môi 
trường bên ngoài. Niềm vui và lòng ham muốn giúp đỡ mọi người khởi 
lên từ trong đó. Vào giai đoạn này, hành giả toàn tâm đón nhận tứ đại 
nguyện của một vị Bồ Tái: 
"Chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ; 


1694 


Phiển não vô tận, thệ nguyện đoạn; 
Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học; 
Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành.” 

Dưới đây là một công án "hoàn thiện" quan trọng khác: Một hôm, 
Thiển sư Đức Sơn ôm bát ra khỏi thiển đường, Sư Tuyết Phong liền 
hỏi: "Cái lão già này, chuông chưa gióng, trống chưa đánh, mà lại ôm 
bát đi đâu đây?" Đức Sơn bèn quay trở về phương trượng. Tuyết Phong 
bèn kể lại chuyện này cho Nham Đầu Toàn Khoát nghe. Nham Đầu 
nói: "Đường đường là Hòa Thượng Đức Sơn mà chưa hiểu câu nói tối 
hậu." Đức Sơn nghe được, sai thị giả gọi Nham Đầu vào phòng hỏi: 
"Ông chê lão Tăng phải không?" Nham Đầu nói nhỏ ý mình, Đức Sơn 
bèn thôi. Hôm sau, Đức Sơn thượng đường, quả nhiên khác với vẻ 
thường. Nham Đầu ra trước Tăng chúng, vỗ tay cười lớn và nói: "Cũng 
may lão già biết câu tối hậu. Mai sau trong thiên hạ chẳng ai làm gì 
nổi lão!" 


1.360. Năm Phép Quán Tâm 

Năm phép quán để lắng tâm và diệt trừ ngũ dục theo Phật Giáo 
Nguyên Thủy. Trong kinh Trung A Hàm, Đức Phật đã chỉ vạch 5 điều 
mà hành giả cần quán chiếu, để loại trừ những tư tưởng bất thiện, tâm 
trở lại an trụ vững vàng và vắng lặng, hợp nhất và định vào đề mục mà 
mình đang quán chiếu, để tự mình làm chủ lấy con đường mà tiến trình 
tư tưởng mình đã trải qua. Tự mình cắt la tham ái và trọn vẹn tháo gỡ 
thằng thúc phát sanh bởi tham ái. Làm được như vậy là tự mình đã 
khắc phục ngã mạn và chấm dứt khổ đau. Thứ nhất, nếu khi suy niệm 
về một để mục mà những tư tưởng xấu xa tội lỗi, bất thiện, kết hợp với 
tham sân si phát sanh đến hành giả, để loại trừ những tư tưởng bất 
thiện ấy, vị nầy nên hướng tâm suy niệm về một đề mục khác có tính 
cách thiện lành. Chừng ấy tâm bất thiện bị loại trừ. Do sự loại trừ nầy, 
tâm trở lại vững vàng an trụ, và trở nên vắng lặng, hợp nhất và định 
vào đề mục mình đang quán chiếu. Thứ nhì, nếu khi đã hướng tâm về 
để mục khác có tính cách thiện lành mà những tư tưởng bất thiện vẫn 
còn phát sanh, hành giả nên suy xét về mối hiểm họa của nó như sau: 
“Quả thật vậy, những tư tưởng nầy của ta rõ ràng là bất thiện, đáng bị 
chê trách, và chúng sẽ đem lại quả khổ.” Chừng ấy, những tư tưởng bất 
thiện sẽ bị loại trừ tan biến. Do sự loại trừ nầy mà tâm của hành giả 
trở lại vững vàng an trụ, và trở nên vắng lặng, hợp nhất và định vào đề 


1695 


mục mình đang quán chiếu. Thứ ba, nếu đã suy xét về hiểm họa của 
những tư tưởng bất thiện mà nó vẫn còn phát sanh, hành giả nên phát 
lờ đi, không để ý đến, không lưu tâm suy niệm về các pháp bất thiện 
ấy nữa. Chừng ấy những tư tưởng bất thiện sẽ bị loại trừ tan biến. Do 
sự loại trừ nây mà tâm hành giả trở lại vững vàng an trụ, và trở nên 
vắng lặng, hợp nhất và định vào đề mục mình đang quán chiếu. Thứ 
tư, nếu đã không để ý đến, không lưu tâm suy niệm về các tư tưởng bất 
thiện ấy nữa, mà chúng vẫn còn phát sanh, hành giả nên suy niệm về 
việc loại trừ nguồn gốc của những tư tưởng bất thiện ấy. Chừng ấy, 
những tư tưởng bất thiện bị loại trừ tan biến. Do sự loại trừ nầy mà tâm 
hành giả trở lại vững vàng an trụ, và trở nên vắng lặng, hợp nhất và 
định vào để mục mình đang quán chiếu. Thứ năm, nếu đã suy niệm về 
việc loại trừ nguồn gốc của những tư tưởng bất thiện ấy mà chúng vẫn 
còn phát sanh, hành giả nên cắn răng lại và ép lưỡi vào đóc giọng, thu 
thúc, khắc phục và lấy tâm thiện kiểm soát tâm bất thiện. Chừng ấy, 
những tư tưởng bất thiện bị loại trừ tan biến. Do sự loại trừ nầy mà tâm 
hành giả trở lại vững vàng an trụ, trổ nên vắng lặng, hợp nhất và định 
vào để mục mà mình đang quán chiếu. 


1.361. Nấu Trà 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIV, một hôm, Thiển Sư 
Vân Nham Đàm Thạnh (780-841) nấu trà, Đạo Ngô hỏi: “Nấu trà cho 
ai?” Sư đáp: “Có một người cần.” Đạo Ngô hỏi: “Sao không dạy y tự 
nấu?” Sư đáp: “May mà có tôi ở đây để làm việc này.” 


1.362. Ném Tất Cả Những Hiểu Biết Xuống Đại Dương 

Thiển sư Cổ Mai Hữu ở Ngưỡng Sơn. Một hôm, Sư thượng đường 
dạy chúng: "Điều cần khi mới tu tập là khuấy động cái tinh thần táo 
bạo của mấy ông và hết sức quyết tâm theo đuổi công việc của mình. 
Tóm lược lại thành một bó những gì mấy ông đã đọc hay hiểu được, 
cùng với kiến thức Phật giáo, các thành tựu văn chương, và sự khéo 
léo điều động ngôn ngữ, đem chúng ném hết xuống đại dương; và 
không bao giờ nghĩ đến chúng nữa. Gom góp tám vạn bốn ngàn tư 
tưởng vào một chỗ ngồi, các tư tưởng đã đi vào một góc khuất lấp của 
tâm thức mấy ông, hãy ngồi xốm lên nó, và cố gắng giữ công án trước 
tâm mấy ông trong mọi lúc. Một khi công án đã được nêu lên trước 
tâm thức, đừng bao giờ để nó trượt xuống; cố nhìn thấy bằng tất cả 


1696 


những kiên trì mà mấy ông có vào ý nghĩa của công án mà mấy ông 
được giao phó, và không bao giờ được phép nản chí trong việc thâm 
nhập vào tận đáy của vấn đề. Giữ như vậy cho đến khi một trạng thái 
ngộ bùng vỡ trong tâm thức của mấy ông. Đừng đoán mò về công án; 
đừng tìm kiếm ý nghĩa của nó trong các văn bản mà mấy ông đã học; 
hãy đi thẳng vào nó mà không cần dựa vào sự trợ giúp trung gian nào 
cả; bởi vì chỉ bằng cách này mấy ông mới có thể về đến nhà của mình 
được mà thôi." 


1.363. Nẻo Vào Thiền 

Ngày xưa, có một vị Phật tử đi lên núi và đến một cái am của một 
vị Thiển sư. Vị Thiền sư hỏi: “Ông tới đây để làm gì?” Vị Phật tử đáp: 
“Con tới để tìm một vị Thiển sư có thể dẫn dắt con qua những cánh 
cửa Thiển. Thầy có làm được điều đó không?” Vị Thiền sư đáp: “Trên 
đường đến đây, ông có đi ngang qua thung lũng hay không?” Vị Phật 
tử đáp: “Dạ, có.” Vị Thiển sư hỏi: “Ông có nghe tiếng vọng của thung 
lũng hay không?” Vị Phật tử đáp: “Dạ, có.” Vị Thiển sư nói: “Nơi nào 
ông nghe tiếng vọng của thung lũng nơi đó có nẻo vào Thiền.” 


1.364. Nếu Bạn Làm Theo Những Thôi Thúc Trong Đầu Thì 
Còn Gì Để Nói Nữa! 

Theo Thiền sư Nội Sơn Hưng Chính trong quyển Mở Vòng Tay Tư 
Duy, hãy cố gắng xem những gì đang diễn ra trong tâm trí của bạn như 
là những chất nội tiết. Tất cả những tư niệm, tình cảm của bạn đều là 
một loại nội tiết. Cần phải thấy rõ điều đó. Bao nhiêu thứ liên tục phát 
sinh trong đầu tôi, nhưng nếu tôi cố gắng đáp ứng với từng trường hợp, 
tôi sẽ bị kiệt sức. Đã có bao giờ bạn trải qua kinh nghiệm về việc trèo 
lên một nơi thật cao và bỗng dưng nảy ra ý muốn thúc bách nhảy 
xuống? Thôi thúc muốn nhảy xuống đó chỉ là một chất nội tiết trong 
đầu của bạn mà thôi. Nếu bạn nghĩ rằng phải làm theo mọi thôi thúc 
trong đầu, thì còn gì để nói nữa... 


1.365. Nếu Biết Đèn Là Lửa, Thì Cơm Đã Chín Từ Lâu Rồi! 

Sư Liễu Quán quê ở Song Cầu, Phú Yên. He was born in Song Cầu 
town, Phú Yên province. He moved to Thuận Hóa vào cuối thế kỷ thứ 
17. Vào lúc sáu tuổi ngài đã mô côi mẹ, cha ngài đem ngài đến chùa 


1697 


Hội Tôn làm đệ tử của Hòa Thượng Tế Viên. Bẩy năm sau, Hòa 
Thượng Tế Viên thị tịch, ngài đến chùa Bảo Quốc xin làm đệ tử Hòa 
Thượng Giác Phong Lão Tổ. Sư là Pháp tử đời thứ 35 dòng Thiển Lâm 
Tế. Vào năm 1691, ngài trở về nhà để phụng dưỡng cha già. Năm 
1695, ngài đi Thuận Hóa thọ giới Sa Di với Thiển Sư Thạch Liêm. 
Năm 1697, ngài thọ giới cụ túc với Hòa Thượng Từ Lâm tại chùa Từ 
Lâm. Năm 1699 ngài học thiển với Thiển sư Tử Dung. Ngài là Pháp tử 
đời thứ 35 dòng Thiển Lâm Tế. Chúa Nguyễn rất mến trọng đạo đức 
của ngài nên thường thỉnh ngài vào cung giảng đạo. Hầu hết cuộc đời 
ngài, ngài đã chấn hưng và hoằng hóa Phật giáo tại Trung Việt. Ngài 
là vị khai sơn chùa Bảo Tịnh tại Phú Yên vào cuối thế kỷ thứ 17. Sau 
lần trở lại Huế lần thứ hai để cầu đạo, ngài đã khai sơn chùa Viên 
Thông vào khoảng năm 1697. Năm 1741, ngài đã mở đại giới đàn tại 
chùa Viên Thông. Thiền sư Tử Dung giao cho sư công án “Vạn pháp 
qui nhất. Nhất qui hà xứ?” Liểu Quán đã nghiên cứu công án này đến 
năm bảy năm mà vẫn không giải quyết được vấn để. Một hôm, sư đọc 
quyển Cảnh Đức Truyền Đăng Lục đến câu “Chỉ vật truyển tâm là chỗ 
mà người ta không hiểu được.” Liễu Quán bỗng nhiên đạt ngộ. Sau đó 
sư bèn đến gặp thầy Tử Dung và giải thích chỗ hội của mình. Tuy 
nhiên, thầy nói: “Không, ông chưa đạt được.” Ngày hôm sau, Thiển sư 
Tử Dung kêu sư đến và hỏi: “Hôm qua, ông chưa nói hết cho lão Tăng 
nghe chỗ kiến giải của ông. Vậy thì hôm nay hãy nói hết cho lão Tăng 
phần còn lại đi.” Liễu Quán nói: “Nếu biết đèn là lửa thì cơm đã chín 
từ lâu rồi!” Ngay lúc đó, Thiển sư Tử Dung chấp nhận lời giải thích 
của Liễu Quán. 


1.366. Nếu Các Loài Vô Tình Đều Là Phật, Con Người Nên 
Chết Đi Để Thành Phật 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển VI, một vị giảng sư Hoa 
Nghiêm Kinh đến tìm Huệ Hải, một vị Thiển sư Trung Hoa vào thời 
nhà Đường, và hỏi: "Bẩm, thây tin rằng hết thảy các loài vô tình đều là 
Phật?" Huệ Hải nói: "Không, tôi không tin như vậy. Nếu các loài vô 
tình đều là Phật, các loài đang sống chẳng khác nào đã chết, khỉ chết, 
chó chết còn hơn loài người đang sống. Chúng ta đọc kinh thấy nói 
Phật thân không khác Pháp thân, vốn do giới định và huệ mà sinh; do 
các phước đức mà sinh. Nếu các loài vô tình đều là Phật, thưa giảng 
sư, ngay lúc này tốt hơn là hãy chết đi mà thành Phật." 


1698 


1.367. Nếu Chẳng Biết Của Báu Nhà Mình Để Đâu, Rối Lại 
Chỉ Là Một Kẻ Nghèo Thiếu! 

Hiện Quang (2-1221), tên của một vị Thiển sư Việt Nam, quê ở 
Thăng Long, Bắc Việt. Thế danh của Sư là Lê Thuần. Sư có tiếng nói 
êm dịu và dáng vẻ xinh đẹp. Lúc còn rất nhỏ, Sư đã là một đứa trẻ mồ 
côi và phải trải qua nhiều khó khăn. Lúc 11 tuổi Sư xuất gia và trở 
thành đệ tử của Thiển sư Thường Chiếu. Sư cực kỳ thông minh trong 
việc học, mỗi ngày đọc hàng vạn chữ. Chưa đầy mười năm, Sư đã 
thông suốt Tam Học, nhưng về tông chỉ nhà Thiển, Sư chưa kịp tham 
cứu với Thiển sư Thường Chiếu thì Thầy đã thị tịch. Về sau, mỗi khi 
biệt biện với ai đến chỗ thâm yếu, cầm chắc là bị bắt bẻ, Sư trả lời 
không được, Sư hối hận tự than: “Ta cũng con nhà giàu to, lúc cha mẹ 
còn sống, chỉ biết ăn chơi lơ đểnh, đến khi cha mẹ mất đi, thành ra mờ 
mờ mịt mịt, chẳng biết của cải nhà mình để đâu, vì vậy mà rốt cuộc 
chỉ là kẻ nghèo thiếu.” 


1.368. Nếu Chẳng Được Hòa Thượng Chỉ Dạy, Đã Luống Qua 
Một Đời! 

Tùng Duyệt làm “thủ chúng” ở tu viện Đạo Ngộ, trong một dịp 
hướng dẫn Tăng chúng đến yết kiến Hòa Thượng Trí ở Vân Cái. Sau 
một vài câu đàm luận, thiển sư Trí đã biết được biệt tài của sư. Hòa 
Thượng Trí bèn cười bảo: “Xem thủ tọa khí chất phi phàm, tại sao thốt 
ra lời dường như kẻ say?” Sư đỏ mặt xuất mồ hôi thưa: “Cúi mong Hòa 
Thượng chẳng tiếc từ bi.” Hòa thưuợng Trí lại dùng lời châm chích 
thêm. Sư mờ mịt, liền xin nhập thất tham vấn riêng với Hòa Thượng. 
Hòa thượng Trí hỏi: “Ông đã từng thấy Hòa thượng Pháp Xướng 
chăng?” Sư thưa: “Có từng xem ngữ lục của Ngài, tự hiểu rõ, chứ 
không mong thấy.” Hòa Thượng Trí hỏi tiếp: “Từng thấy Hòa thượng 
Văn ở Động Sơn chăng?” Tùng Duyệt thưa: “Người Quan Tây vô não, 
mang một cái quần vải khai nước đái, có chỗ nào hay?” Hòa thượng 
Trí nói ngay: “Ông nên đến ngay chỗ khai nước đái ấy mà tham vấn.” 
Sư theo lời dạy của Hòa thượng Trí, tìm đến yết kiến Hòa thượng Văn 
và thâm nhận được áo chỉ. Sư trở lại yết kiến Hòa thượng Trí. Trí hỏi: 
“Sau khi thấy người Quan Tây đại sự thế nào?” Sư thưa: “Nếu chẳng 


1699 


được Hòa thượng chỉ dạy, đã luống qua một đời.” Sư bèn lễ tạ Hòa 
thượng Trí mà lui ra. 


1.369. Nếu Chỉ Nói Bông Lông, Khác Nào Rải Tro Trong Mắt 
Mấy Ông! 

Thiển sư Thiên Y (993-1064) thượng đường thị chúng. Khi mọi 
người đã ổn định thì Sư nói: "Nếu lão Tăng chỉ lên đây và nói 'Chào 
mọi người,' nào có khác chi việc tiêu xài cả ngàn lượng vàng. Nếu lão 
Tăng chỉ xuống tòa và nói 'Cẩn trọng,' nào có khác chỉ việc thụ hưởng 
sự hỗ trợ của cả thế giới. Nhưng nếu lão Tăng nói về Phật pháp, thì 
ngay cả một giọt nước cũng không được sử dụng. Và nếu như lão Tăng 
bàn bạc bông lông, thì nào có khác chi việc rải tro trong mắt mấy ông. 
Vậy thì lão Tăng phải làm sao đây?" Sau một lúc lâu im lặng, Sư nói: 
"Mấy ông có lãnh hội hay không? Cẩn trọng!" 


1.370. Nếu Chỉ Theo Lời, Nghe Tiếng Của Ta, Chẳng Bằng Về 
Nhà Đối Lửa Sưởi Âm 

Thiển sư Thụy Nham Sư Tiến sống vào khoảng cuối nhà Đường 
đầu nhà Tống. Sư là một trong những Thiền sư nổi trội nhất của thế hệ 
thứ VI thuộc dòng Thiển Thanh Nguyên Hành Tư (660-740). Một hôm, 
Sư thượng đường, để đại chúng đứng giây lâu, và cuối cùng nói: "Ta 
xấu hổ cho hôm nay không có gì đặc biệt. Nhưng nếu mấy ông chỉ 
theo lời, nghe tiếng của ta, chẳng bằng lui về nhà mà đốt lửa sưởi ấm. 
Xin chào!" Thiển sư Thụy Nham Sư Tiến sống vào khoảng cuối nhà 
Đường đầu nhà Tống (vào khoảng giữa thế kỷ thứ X). Lúc đó thiên 
hướng phát triển của giáo pháp Thiền tông lần hồi thay thế các tông 
phái khác ở Trung Hoa. Nghĩa là thái độ Thiển đối với truyền thống, 
và triết lý đạo Phật, có khuynh hướng coi nhẹ việc học hỏi theo thứ lớp 
của nó, lơ là kinh điển và các thứ siêu hình trong kinh. 


1.371. Nếu Có Một Con Đường Như Thế, Thì Con Lập Tức Bỏ 
Hòa Thượng Mà Đi Lên Đó?! 
Theo Truyền Đăng Lục, quyển XVII, một hôm, Động Sơn hỏi Vân 
Cư Đạo Ưng (?-901): “Ta nghe Hòa Thượng Tư Đại sanh làm vua nước 
Nhật là thật giả?” Sư thưa: “Nếu là Tư Đại, Phật còn chẳng làm, huống 
là làm vua.” Động Sơn gật đầu. Một hôm, Động Sơn hỏi: “Từ đâu 


1700 


đến?” Sư thưa: “Đạp núi đến.” Động Sơn hỏi: “Quả núi nào nên ở?” 
Vân Cư thưa: “Có quả núi nào chẳng nên ở.” Động Sơn nói: “Thế ấy 
là cả nước đều bị Xà Lê chiếm hết.” Vân Cư nói: “Chẳng phải.” Động 
Sơn nói: “Thế ấy là ngươi đã được đường vào?” Vân Cư nói: “Không 
đường.” Động Sơn nói: “Nếu không đường làm sao được cùng lão 
Tăng gặp nhau?” Vân Cư nói: “Nếu có đường thì cùng Hòa Thượng 
cách núi vậy.” Động Sơn nói: “Kẻ nầy về sau ngàn muôn người nắm 
chẳng đứng.” 


1.372. Nếu Có Người Hỏi Con Về Sự Kiện Tuyệt Đối, Con Phải 
Nói Sao? 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XV, ngày nọ, Thạch 
Sương Khánh Chư (806-888) hỏi thiển sư Đạo Ngộ, pháp tử của Dược 
Sơn: "Trăm năm sau, ví có người hỏi về cự tắc sự, con sẽ trả lời làm 
sao?" Đạo Ngộ không đáp, mà gọi chú sa di thị giả, vị thị giả lập tức 
trả lời. Đạo Ngộ bảo: "Con châm nước thêm vào tịnh bình cho thầy." 
Một lúc sau, Đạo Ngộ hỏi Khánh Chư: "Trước đó ông hỏi tôi cái gì?" 
Khánh Chư lặp lại câu hỏi. Đạo Ngộ đứng dậy bỏ đi. Quả là quá rõ 
ràng, Thiển là những cảm nghĩ thường ngày của chúng ta, nghĩa là 
trong Thiển không có cái gì là siêu nhiên, là kỳ quặc, là cao kiến, vượt 
ngoài cuộc sống thường ngày. Mệt thì đi nghỉ, đói thì ăn, khát thì uống 
uống, có khác gì đâu chim chóc trên trời, hay hoa cổ ngoài đồng, cần 
øì phải để tâm đến cách người sống, thức ăn người ăn, thể xác của 
người, hay quần áo người mặc. Tinh thần của đạo Thiển là như vậy. Vì 
vậy, học Thiền không đòi hỏi vốn liếng văn học hoặc biện chứng nào 
hết. 


1.373. Nếu Có Thể Thấy Được Qua Giấy Mực, Nó Không Phải 
Là Cốt Lõi Của Tông Ta! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển IX, một hôm, Quan 
Tướng Quốc Bùi Hưu (lúc ấy đang trấn nhậm Uyển Lăng) thỉnh Thiển 
Sư Hoàng Bá Hy Vận (2-850) đến viếng dinh thự nơi ông làm việc, để 
nhân đó trình lên Sư một quyển sách mà Bùi Hưu đã viết về Thiền. Sư 
nhận quyển sách rồi để lên ghế chứ không dòm tới. Sau một lúc lâu, 
Sư nói: "Ông có lãnh hội không?" Bùi Hưu nói: "Con không lãnh hội." 
Sư nói: "Nếu như chuyện này có thể được hiểu dễ dàng, thì nó không 


1701 


phải là chân giáo. Còn nếu như có thể thấy được qua giấy mực, thì nó 
không phải là cốt lõi của tông ta." Bùi Hưu nhân đó làm một bài kệ 
dâng lên: 
"Tự tùng đại sĩ truyền tâm ấn 

Ngạch hữu viên châu thất xích thân 

Quải tích thập niên thê Thục Thủy 

Phù bôi kim nhật độ Chương tân 

Nhất thiên long tượng tùy cao bộ 

Vạn lý hương hoa kết thắng nhân 

Nghĩ dục sự sư vi đệ tử 

Bất tri tương pháp phó hà phân." 

(Từ khi đại sĩ tuyển tâm ấn 

Trán có ngọc tròn bảy thước thân 

Chống gậy mười phương nương Thục thủy 

Nâng chén ngày nay vượt Chương tân 

Một ngàn voi quí theo chân bước 

Muôn dặm hương hoa kết thắng nhân 

Nghĩ muốn thờ sư làm đệ tử 

Biết đem chánh pháp phó hà nhân?) 

Nét nghiêm khắc của Thiển Sư Hoàng Bá Hy Vận thạnh hành 

cũng không lộ vẻ gì thay đổi. Từ đó Thiển phong của Sư trọn dãy 
Giang Biểu. 


1.374. Nếu Hội Triệt Để Đâu Cần Ra Khỏi Cửa Mà Thâu Khắp 
Mười Phương! 

Một hôm, Thiển Sư Chơn Yết Thanh Liễu (1089-1151) thượng 
đường dạy chúng: "Trên đỉnh cô phong, qua cầu độc mộc, đi thẳng thế 
ấy, vẫn là chỗ chân cao chân thấp của thời nhân. Nếu hội được triệt để 
đâu cần ra khỏi cửa mà thâu khắp mười phương, chưa vào cửa mà 
thường ở trong thất. Nếu kia chưa như thế, nhơn trời mát bửa một đống 
CÚI.” 


1.375. Nếu Không Có Hai Ông Đây Cầu Khẩn, Ta Đã Đưa 
Ngươi Xuống Dò Đáy Thiên! 
Theo Truyền Đăng Lục, quyển XII, Thiền sư Định sống vào thế kỷ 
thứ IX, môn đồ và truyền nhân nối pháp của Lâm Tế Nghĩa Huyền. 


1702 


Tên của ông được nhắc tới trong thí dụ thứ 32 của Bích Nham Lục. Sau 
khi hoàn tất việc tu học Thiền với Lâm Tế, Định Châu Thượng Tọa 
làm cuộc hành hương theo truyền thống. Cũng như những đệ tử khác 
của Thiển sư Lâm Tế Nghĩa Huyền, Định Châu không phát triển lối 
dạy riêng của chính mình, thay vào đó, Sư tiếp tục dạy theo truyền 
thống của thầy mình. Những cá tính đặc thù của trường phái, bao gồm 
việc sử dụng cây gậy và tiếng thét “Hư!” là những kỹ thuật sao chép 
lại từ Lâm Tế. Cũng theo Truyền Đăng Lục, quyển XII, khi Định Châu 
Thượng Tọa qua cầu gặp ba vị sư học giả Phật giáo. Một vị hỏi: "Nghe 
nói dòng thiển sâu thẳm phải dò đến đáy, thế nghĩa là gì?" Đúng với 
gia phong Lâm Tế, Định Thượng Tọa nắm lấy người hỏi, toan ném ông 
ta xuống sông thì hai vị kia nài nỉ xin Định Thượng Tọa mở lượng từ bi 
tha cho người phỉ báng. Định Châu Thượng Tọa thả vị sư ấy ra và bảo: 
"Nếu không có hai ông đây cầu khẩn, ta đã đưa ngươi xuống dò đáy 
Thiền." Với Định Thượng Tọa, hẳn nhiên Thiền không phải là một trò 
đùa, một cuộc luyện trí để tiêu khiển; trái lại, nó là cái gì hệ trọng 
nhất trong đời mà ngài sẵn sàng dâng trọn cả mạng sống của chính 
mình. 


1.376. Nếu Không Có Gì Hiện Hữu, Vậy Cơn Giận Của Anh Từ 
Đâu Đến? 

Ogino Dokuon (1819-1895), tên của một vị Thiển Tăng thuộc tông 
Lâm Tế vào cuối thời Đức Xuyên và Minh Trị, người chống lại sự đàn 
áp Phật giáo của chính phủ. Sư sanh trưởng trong tỉnh Bizen, bây giờ 
thuộc miền Okayama Prefecture. Dokuon trở thành đệ tử của Daisetsu 
Shôen tại Tướng Quốc Tự trong 14 năm. Cuối cùng Sư trở thành pháp 
tử nối pháp của Thiển sư Daisetsu Shôen và kế thừa làm trụ trì vào 
năm 1879. Vào năm 1872, trên cương vị Thủ Tòa của các tông phái 
Thiền, Dokuon đã chống lại những chính sách của chính quyển Minh 
Trị đối với Phật giáo. Một hôm, có một đệ tử trẻ của nhà Thiền tên 
Yamaoka Tesshu, tham vấn hết vị thầy này tới vị thầy khác. Khi đến 
tham vấn với Thiền sư Dokuon, muốn bày tỏ sự đạt ngộ của mình, anh 
ta nói: “Cuối cùng thì Tâm, Phật và chúng sanh không hiện hữu. Chân 
tính của vạn hữu là trống không. Không có chứng nghiệm, không có ảo 
tưởng, không thánh, không phàm. Không có cái gì cho và không có cái 
gì được nhận.” Thiển sư Dokuon đang ngồi lặng yên hút thuốc lá, 
không nói gì. Thình lình ông đập chiếc ống điếu tre vào người 


1703 


Yamaoka. Việc này khiến người trẻ Yamaoka cả giận. Dokuon hỏi: 
“Nếu không có thứ gì hiện hữu, vậy thì cái giận này đến từ đâu?” 


1.377. Nếu Không Lãnh Hội Thì Mấy Ông Vẫn Còn Ngọn Núi 
Cao Nhất Để Leo Lên! 

Thiển Sư Dương Kỳ Phương Hội (992-1054) nói: "Sương phủ đây 
trời và gió thổi dữ dội. Chùm lá và lùm cây cũng giống như sư tử hống, 
thuyết giảng Đại Bát Nhã Kinh. Tất cả chư Phật trong tam giới chuyển 
đại Pháp luân dưới gót của mỗi người mấy ông! Nếu mấy ông lãnh hội 
điểu này, thì trí tuệ không bị uống phí. Nếu không lãnh hội, thì đừng 
nói địa hình trên núi Dương Kỳ nguy hiểm, vì trước mắt mấy ông vẫn 
còn ngọn núi cao nhất để leo lên!" 


1.378. Nếu Không Lãnh Hội, Tức Lão Tăng Dối Gạt Mấy Ông! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XII, một hôm, Thiền sư 
Từ Phước ngồi lặng thinh một hồi lâu, đoạn nhìn trước nhìn sau vào 
chúng hội và nói: "Có lãnh hội không?” Tăng chúng đáp: "Không lãnh 
hội." Từ Phước nói: "Nếu mấy ông không lãnh hội, tức là lão Tăng này 
đã dối gạt mấy ông rồi." 


1.379. Nếu Không Nắm Bắt Đại Sự, Lão Tăng Sẽ Cùng Mấy 

Ông Đến Phật Điện Thay Phiên Đánh Lão Thích Ca! 
Một hôm, Thiển sư Kinh Viện (1094-1146) thượng đường dạy 
chúng: "Khi lão già Thích Ca đản sanh, với một tay chỉ lên trời và tay 
khác chỉ xuống đất, nói: 'Thiên thượng Thiên hạ duy ngã độc tôn.' Về 
sau này đại sư Vân Môn nói: 'Nếu lão Tăng có mặt ở đó, vì sự an bình 
của thiên hạ lão Tăng sẽ đánh lão ấy đến chết rồi cho chó ăn thịt.' Có 
người không đồng tình với Vân Môn. Nhưng nếu chúng ta vinh danh 
chư Tổ, thì chắc chắn chúng ta phải vinh danh Vân Môn, có đúng vậy 
không? Vì thế chúng ta vinh danh Vân Môn cái gì? Không phải là phần 
giết, có đúng vậy không? Chúng ta có cảm thấy vui khi Sư không làm 
được điều đó? Hôm nay, lão Tăng nhậm chức trụ trì ở Nam Ninh đây, 
lão Tăng phải nhân từ. Nếu lão Tăng không nhân từ, thì rồi con người 
khắp đại địa sẽ phải cầu xin được tha mạng. Nếu đại sự trước chúng ta 
không thể nắm bắt được, thì lão Tăng sẽ cùng đi với ông tới Phật điện 
và chúng ta sẽ thay phiên nhau đánh lão Thích Ca! Tại sao lại như 


1704 


vậy? Bởi vì nếu mấy ông không nghe được chân Đạo, thì chuyện làm 
sai luật đâu có tội tình øì." 


1.380. Nếu Không Thực Chứng Bản Tánh Của Mình Đã Tôn 
Tại Trước Khi Vào Thai, Liền Bị Chẽ Đôi Ngay Lưng 

Một vị Tăng hỏi: "Vô số pháp cũng giống như huyễn bào ảnh phản 
chiếu. Thỉnh Hòa Thượng đem ra chân lý trọng yếu này?" Đại Ngu 
nói: "Nếu hai phần không giống, bài sẽ dài." Vị Tăng bèn hỏi: "Toàn 
thân là Pháp nhãn. Vậy thì cái miệng ở đâu?" Đại Ngu nói: "Ba cái 
nhảy." Vị Tăng đến gần Sư và nói: "Con không lãnh hội." Đại Ngu nói: 
"Ở phần cuối bài luận toàn là ngôn từ, "Thu tận, thì ca kệ được làm 
mới lại vào mùa xuân." Trong số lớn Tăng chúng, một người đứng nổi 
trội trên những người còn lại. Nó cũng giống như bài kệ của Dương 
Đại Niên (974-1020) trong kỷ nguyên này đã nói: 

'Ai đi trong cối đá tám mặt, 

Ngay cả sư tử của Văn Thù 

chỉ là con chó quạu. 

Nếu muốn dấu mình trong Đại Hùng, 
Vỗ tay phía sau Nam Bội Tỉnh." 

Đại Ngu bèn nói tiếp: "Nếu ông lãnh hội, thì biết rằng một bài kệ 
lan tổa khắp muôn phương, ngăn cắt ngôn từ của nạp Tăng." Đại Ngu 
cũng nói: "'Khi Lễ Tổ thấy một vị Tăng tiến đến, ngài liền xoay mặt 
vào tường.' Nam Tuyển nói: 'Mấy ông phải hiểu cái mà trước khi đức 
Phật xuất hiện trên thế gian.' Nhưng mãi cho tới bây giờ không một 
người, hay dầu chỉ nửa người, hiểu được. Lão Tăng nói với mấy ông 
một cách nhấn mạnh rằng nếu mấy ông không thực chứng bản tánh 
của mình đã tổn tại trước khi vào thai, mấy ông liền bị chẽ đôi ngay 
lưng." 


1.381. Nếu Là Như Thế, Ông Chỉ Là Một Gã Không Có Miệng 
Thôi! 

Theo Truyền Đăng Lục, quyển XVII, trong khi nói chuyện với 
Tăng chúng, Thiển Sư Khâm Sơn Văn Thúy đưa nắm tay lên và nói: 
"Nếu lão Tăng xòe ra thì năm ngón phân chia dài ngắn. Nếu như lão 
Tăng nắm bàn tay lại thì không còn phân chia dài ngắn. Mấy ông nói 
xem Khâm Sơn này có nói thấu hay không?" Một vị Tăng bước ra và 


1705 


đưa nắm tay lên. Khâm Sơn nói: "Nếu mà như thế, thì ông chỉ là một 
gã không có miệng thôi!" 


1.382. Nếu Là Phật Pháp Chẳng Từng Mộng Thấy! 

Một hôm sư thượng đường thuyết pháp: “Sơn Tăng hơn hai mươi 
năm quầy đấy mang bát vân du tứ hải, đã tham vấn thiện tri thức hơn 
mười vị, nhà mình trọn không có chỗ thấy; giống như đá cứng vô tri vô 
giác, tham vấn cũng không có chỗ hay để lợi ích cho nhau, từ đây một 
đời chỉ làm người không hiểu chi cả, thật tự đáng thương. Bỗng bị gió 
nghiệp thổi đến phủ Giang Ninh, vô cớ bị người xô đến đầu đường chữ 
thập, trụ cái viện rách, làm chủ nhơn cơm cháo tiếp đãi kể Nam người 
Bắc, việc bất đắc dĩ, tùy thời có muối có giấm đủ cháo đủ cơm, mặc 
tình qua ngày. Nếu là Phật pháp, chẳng từng mộng thấy!” Một hôm 
khác, vị Tăng đến hỏi sư: “Thế nào là Phật?” Sư đáp: “Gần lửa trước 
phỏng.” VỊ Tăng hỏi: “Thế nào là đạo?” Sư đáp: “Trong bùn có gai.” 
Vị Tăng hỏi: “Thế nào là người trong đạo?” Sư đáp: “Rất ky đạp đến.” 
Vị Tăng hỏi tiếp: “Cổ nhân nói gió lạnh thổi lá rụng, vẫn vui cố nhân 
về, chưa biết ai là cố nhân?” Sư đáp: “Hòa Thượng Dương Kỳ viên tịch 
đã lâu.” Vị Tăng hỏi: “Chính hiện nay lại có người nào là trí âm?” Sư 
đáp: “Ông mù trong thôn thầm gật đâu.” Thật tình mà nói, nếu tất cả 
các thiển sư đều chứng nhận cái quan điểm cao quý này của Phật giáo 
Thiền tông, ai có thể mãi mãi nối tiếp họ và truyền thừa bất tuyệt kinh 
nghiệm và giáo thuyết của họ đến hậu lai?. 


1.383. Nếu Một Con Quỷ Ném Ông Vào Địa Ngục Thì Ông Làm 
Sao Tự Giải Thoát? 

Trước khi Đông Lãnh đi đến học thiền với thiển sư Bạch Ấn, sư đã 
được thiển sư Kogetsu chuẩn bị cẩn thận, nên chẳng bao lâu sau khi 
đến với Bạch Ẩn, sư đã nhanh chóng ngộ được lý thiển. Một hôm, 
Thiền sư Bạch Ấn thách thức Đông Lãnh (1721-1792): “Nếu có một 
con quỷ đứng lên ngay lúc này để ném ông vào địa ngục, làm sao tự 
mình giải thoát?” Đông Lãnh không có lời gì để đáp lại câu hỏi. Từ đó 
ông gia nhập vào hàng đệ tử của Bạch Ẩn và tu tập xa hơn về Thiền. 
Mỗi lần ông đến tham thiển chỗ Bạch Ấn, vị thầy đều hỏi ông đã tìm 
ra cách tự giải thoát mình hay chưa, và trong một thời gian dài, ông 
chẳng nói được gì. Cuối cùng, Đông Lãnh có thể trả lời công án với sự 
hài lòng của Bạch Ẩn, nhưng vị thầy đã cảnh báo ông là vẫn còn chỗ 


1706 


để phát triển xa hơn và không nên làm suy giảm những nỗ lực của 
mình. Đông Lãnh lưu lại chỗ của Bạch Ẩn cho đến khi ông nhận được 
tin mẹ ông lâm bệnh, và gia đình yêu cầu ông quay về quê để chăm 
sóc cho bà. Đông Lãnh về quê chăm sóc mẹ trong hai năm. Sau khi 
mẹ ông qua đời, ông không quay ngay trở lại chỗ của Bạch Ẩn, tại 
chùa Shoin-ji, mà đi đến Đông Đô. Tại đây ông lui về ở ẩn và bắt đầu 
chương trình tu tập khổ hạnh nghiêm ngặt. Ông đã học từ Bạch Ẩn là 
giác ngộ tiên khởi luôn đòi hỏi hành giả phải làm cho nó sâu sắc hơn, 
và để đạt được điều này, ông đã quyết duy trì chương trình tu tập này 
trong 150 ngày liền. Sau một trăm ngày đầu, ông cảm giác như mình 
đã cạn hết sức lực, nhưng ông đã lấy lại tính thần và đẩy mình tới 
trước: “Tôi quất vào con trâu chết và tiến về phía trước không ngừng 
nghỉ. Nghiến răng và nắm chặt hai nắm tay, tôi không còn để ý là 
mình có một cái thân. Ngay những ngày băng giá và những đêm lạnh 
cóng quần áo của tôi lúc nào cũng ướt đẫm mô hôi. Thỉnh thoảng con 
quỷ ngủ trỗi lên mạnh quá tôi phải dùng kim chích vào người, cho 
xuyên thấu qua xương tủy. Tôi không còn tìm thấy hương vị gì trong đồ 
ăn thức uống nữa; và cứ như thế mà tôi đã trải qua 50 ngày còn lại 
trong những điều kiện như vậy. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã tám 
chín lần có được tuệ giác, và vào ngày cuối của 150 ngày, tôi thấu suốt 
kinh nghiệm của thầy tôi. Ah, ha, ha! Tử sự đã bị làm sai, cùng với 
những đám mây trắng, đáng lãnh 30 hèo. Tôi biết một cách chân tình 
sự ủy quyền của thầy tôi thật lớn--Nếu ông ấy không dẫn dắt và dạy 
dỗ cho tôi nhiều như thế này thì làm sao ngày hôm nay tôi có thể được 
cái chỗ tôi đang ở đây? Tôi sẽ cả đời ở mãi trong cái chết trong sự 
hiểu biết và kiến thức tầm thường. Bây giờ mỗi khi tôi nghĩ về những 
biến cố trong quá khứ, từng chữ, từng câu, đang rỉ ra với máu, sợ hãi 
và u hoài. Kể từ đó trở đi, tôi học ngày học đêm. Lầm sao mình có thể 
phung phí thời gian một cách nhàn rỗi với một thái độ dễ duôi cho 
được?” 


1.384. Nếu Muốn Đạt Đến Phật Quả, Mấy Ông Phái Quán Xét 
Bản Tâm Của Chính Mình! 

Giác Tâm (1207-1298), tên của một vị Tăng Nhật Bản người đã 
được thọ giới tại TodaljJi và theo học với tông Chân Ngôn trước khi du 
hành sang Trung Hoa vào năm 1249. Khi về nước Sư đã mang Vô Môn 
Quan và Thiển Lâm Tế dòng Dương Kỳ từ Trung Hoa về Nhật Bản để 


1707 


lập ra tông phái Pháp Đăng. Trong thời gian lưu lại Trung Hoa ông đã 
trở thành đệ tử của vị Thiền sư nổi tiếng đương thời là Thiển sư Vô 
Môn Huệ Khai, thuộc dòng truyền thừa Dương Kỳ thuộc tông Lâm Tế. 
Vô Môn đã ban cho ông giấy chứng nhận giác ngộ và bổ nhiệm ông là 
Pháp tử của dòng truyền thừa này. Vô Môn cũng ban cho ông một bản 
chép tay chứa đựng giáo pháp của ngài, sau này nó trở thành một trong 
những tác phẩm quan trọng của Thiển tông Nhật Bản. Giác Tâm đến 
Trung Hoa vào giữa thế kỷ thứ 13 để tìm học Thiền pháp. Sau khi trở 
về Nhật, Giác Tâm đã trở thành một thiển sư có ảnh hưởng lớn tại 
Nhật Bản thời đó. Giáo pháp của ông nhấn mạnh đến việc tu tập công 
án, nhưng ông cũng phối hợp với những yếu tố khác của tông Chân 
Ngôn. Sau khi trở về Nhật Bản, Nhật hoàng Kameyama nghe tiếng 
liền thỉnh sư giảng Thiển trong hoàng cung. Nhật hoàng rất cảm kích vì 
bài pháp thâm sâu, sự thông minh vô hạn, và tài biện thuyết vô ngại 
của Sư vượt ra ngoài tất cả mọi thứ mà Nhật hoàng đã từng biết trước 
đây. Nhận thức được phẩm chất tuyệt vời của Thiền tông, Nhật hoàng 
biến hoàng cung thành một cứ địa tu tập và hành trì Thiển định. Vị 
Nhật hoàng kế vị là Go-Uta cũng tiếp tục thỉnh Sư Giác Tâm ở lại 
trong cung điện để giảng dạy Thiển. Sư đã từng dạy: "Chư Phật và 
chúng sanh đều có chung tánh giác. Chư Phật hiểu giác ngộ tâm mình, 
trong khi chúng sanh không giác ngộ được tâm mình. Thể tánh đồng 
đẳng, chỉ vì mê giác chẳng đồng nên có sai khác. Các ông có thể tự 
mình giác ngộ thành Phật mà chẳng cần phải tùy thuộc vào tha lực bên 
ngoài. Muốn đạt đến Phật quả, các ông phải quán xét bản tâm của 
chính mình!" 


1.385. Nếu Ông Biết Cây Gậy, Hãy Đặt Nó Vào Vách! 

Thiền sư Phá Am Tổ Tiên, tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào 
đời Tống. Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về Thiền 
sư Phá Am Tổ Tiên; tuy nhiên, chúng ta hiện còn lưu lại một công án 
lý thú về "cây gậy". Và ngài rất nổi tiếng về công án này. Theo Ngũ 
Đăng Hội Nguyên, quyển VI: Khi Phá Am Tổ Tiên Thiền Sư bàn đến 
cây gậy, ngài nói với một tấm lòng tốt và rất hợp lý khi ngài nói: "Biết 
được cây gậy, vậy thì đặt nó tựa vào vách." Thiển sư Phá Am Tổ Tiên 
đang nói một cái thật tướng, chỉ ra một chân lý, nhưng bề ngoài thì có 
vẻ như Thiền sư đang xung đột với ngôn ngữ của người bình thường. 


1708 


1.386. Nếu Ông Gặp Văn Thù Trên Núi Đài Thì Về Đây Chỉ 
Cho Lão Tăng 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển IX, Thường Quan Ngũ 
Phong là tên của một vị thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ VII và thứ 
IX; đệ tử và người nối pháp của Bách Trượng Hoài Hải. Một hôm, có 
một vị Tăng rời tự viện. Thường Quan nói: "Xà lê định đi về đâu?" Vị 
Tăng nói: "Đi về núi Đài." Thường Quan đưa một ngón tay lên nói: 
"Nếu ông có gặp Văn Thù thì hãy trở về đây chỉ cho lão tăng với." Vị 
Tăng không lời đối đáp. 


1.387. Nếu Ông Không Ra Khỏi Núi Làm Sao Đến Đạo! 

Theo Truyền Đăng Lục, một hôm, có một vị Tăng đến hỏi thiển sư 
Duy Khoan: "Đạo là gì? (tức là muốn nói chân lý rốt ráo của Phật 
pháp là gì)." Duy Khoan bảo: "Núi đẹp quá! (nói tới ngọn núi Sư đang 
ẩn cư)." Vị Tăng lại hỏi: "Tôi không hỏi núi, tôi hỏi Đạo là gì?" Duy 
Khoan đáp: "Nếu ông không ra khỏi núi, làm sao đến Đạo? (tức đến 
đường cái)." 


1.388. Nếu Ông Muốn Tu Thì Tu, Muốn Thiên Thì Thiên, Đơn 
Giản Thôi! 

Thủ Sơn (926-993), tên của một vị thiển sư nổi tiếng vào thế kỷ 
thứ mười, vào thời Ngũ Đại bên Trung Hoa (907-960). Một hôm, có 
một vị Tăng hỏi Thủ Sơn: "Đã từ lâu rồi con chìm đắm trong mê mờ. 
Xin Hòa Thượng nhận con làm đệ tử." Thủ Sơn nói: "Ta không có thì 
giờ cho chuyện này." Vị Tăng nói: "Sao Hòa Thượng lại nói vậy?" Thủ 
Sơn nói: "Nếu ông muốn tu tập thì tu tập. Nếu ông muốn tọa thiền thì 
tọa thiển. Nó đơn giản thôi!" 


1.389. Nếu Thật Yêu Tôi, Hãy Bước Tới Và Ôm Lấy Tôi Đi! 
Trong một cộng đồng Phật giáo tại Nhật Bản, có hai mươi Tăng 
sinh và một Ni sinh tên là Huệ Xuân, đã cùng nhau tu tập thiền định 
dưới sự hướng dẫn của một vị thiển sư. Ni sinh Huệ Xuân rất xinh đẹp, 
mặc đầu cô đã cạo tóc và y áo đơn giản. Năm bảy Tăng sinh đem lòng 
trộm yêu cô ta. Một người trong số họ đã viết cho Huệ Xuân một bức 
thư tình, xin cô một buổi gặp mặt riêng tư. Tuy nhiên, Huệ Xuân không 
hồi đáp thư. Ngày hôm sau, sau khi buổi thuyết giảng của thầy vừa 


1709 


xong, Huệ Xuân đứng dậy, nhìn thẳng vào người đã viết thư cho cô ta 
và nói: “Nếu anh thật lòng yêu tôi nhiều đến như vậy, thì đến đây và 
ôm lấy tôi đi!” 


1.390. Ngả Rẽ Nào Ai Rõ Nguồn Cơ? 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XXII, lúc sắp thị tịch, 
Thiền Sư Minh Chiêu Đức Khiêm (tên của một vị Thiển sư Trung Hoa 
vào thế kỷ thứ X) gọi đô chúng lại. Ông ngỗi yên lặng một lúc lâu rồi 
đọc bài kệ: 

"Mạch đao tùng lý trình toàn uy 
Nhữ đẳng ưng đương thiện hộ trì 
Hỏa lý thiết ngưu sanh độc tử 
Lâm kỳ thùy giải thấu ngô ky." 

(Tức khắc tùng lâm hiện rõ uy 
Các ông phải khá khéo hộ trì 
Trâu sắt lửa hồng sanh con nghé 

Ngả rẻ nào ai rõ huyền cơ). 

Nói xong bài kệ, Sư ngồi trong tư thế kiết già mà thị tịch. 


1.391. Ngã Thị Thùy? 

Thiền sư Bạch Ấn Huệ Hạc luôn nói: “Nguyên nhân của sự vô 
minh và đau khổ của chúng ta là vọng tưởng sai lầm về tự ngã. Khía 
cạnh mê vọng của tất cả những thứ này là gì? Nguyên nhân của sự khổ 
đau phiển muộn của chúng ta là ảo tưởng về cái 'Tôi' nhưng cái 'Tôi 
ấy cũng chính là ánh sáng của thế gian này. Đây là sự huyền bí, đây 
cũng là lý do tại sao câu hỏi 'Tôi là ai?' lại là một câu hỏi quan trọng 
như vậy. Nếu chúng ta có thể xuyên thấu qua mọi thứ. Ở đây chúng ta 
không nói về ngữ nghĩa hay trạng thái tâm lý. Chúng ta cũng không 
nói về cái gì đó xa xăm hay triết lý cho những cái tâm vĩ đại nghiên 
cứu. Chúng ta đối mặt với nó ở ngay đây, thật gần gũi với chúng ta. 
'Cái Tôi' Tôi là cái gì? Nó là cái gì?” Ở đây, Thiên sư Đạo Nguyên chỉ 
nói một cách đơn giản: “Hãy nhìn xem, có một vấn đề. Mấy ông đang 
tự cho mình có cái quyền sở hữu một thứ mà mấy ông chưa biết rõ, và 
vì vậy mấy ông cho rằng mình đang thiếu thốn trong khi mình đang 
giàu có.” Hành giả tu Thiển nên luôn thấy rằng cái ảo tưởng tự ngã về 
sự nghèo túng trên mặt tâm linh, ảo tưởng rằng 'Tôi' là cái gì đó quan 
trọng hơn tất cả những gì đang hiện hữu. Quả là đáng thương xót! Tại 


1710 


sao chúng ta lại dàn xếp để lấy cái được gọi là tốt và làm như vậy 
chúng ta hoàn toàn chối bỏ đi thứ tốt nhất? 


1.392. Ngã Tùng Tự Ngã Lai-Ngã Tùng Tự Ngã Khứ 

Theo Thiền sư Nội Sơn Hưng Chính trong quyển Mở Vòng Tay Tư 
Duy, bất kể quan niệm của bạn như thế nào, tôi hiện hữu vì thế giới 
của tôi hiện hữu. Lúc tôi hít hơi thở đầu tiên, thế giới của tôi ra đời 
cùng tôi. Khi tôi chết, thế giới của tôi chết theo tôi. Nói cách khác, tôi 
không sanh ra trong một thế giới đã có ở đây trước tôi, tôi cũng không 
đơn giản sống như một cá nhân giữa hàng triệu cá nhân khác, và tôi 
cũng không để lại môt thứ gì sau khi tôi lìa cõi đời này. Người ta 
thường sống với ý nghĩ rằng mình là thành viên của một nhóm hay một 
xã hội. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy, tôi mang thế giới của 
riêng tôi đến cùng lúc với tôi ra đời, tôi sống với cái thế giới đó và 
đem nó theo với tôi khi tôi chết... Tôi không thể nào nhấn mạnh đủ hết 
sự thiết yếu đến việc nhìn thật kỹ vào cái ngã đi xuyên qua vạn pháp 
trong vũ trụ. Bạn sống cùng thế giới của bạn. Vì chính cái ngã nó tràn 
ngập hết mọi thứ, nên chỉ khi nào bạn hiểu ra điều này thì mọi việc 
trong đời mới ổn định. Là một Phật tử, đó là tâm nguyện của chúng ta, 
hay hướng đi của chúng ta. Nói cách khác, chúng ta thệ nguyện cứu độ 
mọi chúng sanh sao cho cái ngã trở nên tự nó hơn. Đó là hướng đi của 
cuộc đời chúng ta. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói trong cách này: 
"Tất cả các thế giới này là thế giới của ta và tất cả mọi chúng sanh, từ 
con người, vạn vật đến hoàn cảnh, tất cả đều là con cái của ta." 


1.393. Ngay Cả Ba Tấc Tuyết Không Nghiền Nát Được Tâm 
Thức Của Cây Tùng Một Phân! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XV, một hôm, Thiển Sư 
Đầu Tử Nghĩa Thanh (1032-1083) thượng đường thị chúng, nói rằng: 
"Đừng dừng lại và làm giảm giá trị am tranh trong một ngôi làng cô 
tịch. Hãy đi qua đèo của chư Phật và chư Tổ. Mấy ông cũng giống như 
một kẻ luôn đụng phải tường, không bao giờ tìm được đường về nhà. 
Mấy ông cũng giống như một ông tướng bị quân địch vây hãm, nên 
phải tự sát bên bờ sông. Làm sao thoát được cuộc đời đầy khổ hình 
này? Tất cả chư Thiền đức đã đi đến trạng thái này; nếu họ bước tới, 
họ sẽ rơi vào tay của thiên ma. Nếu họ rút lui, họ sẽ bị trượt vào đường 
ngạ quỷ. Nếu họ không tới không lui, họ sẽ bị chết đuối trong vùng 


1711 


nước chết. Hết thảy mấy ông! Mấy ông tìm nơi nào để được chỗ bình 
an?" Sau khi im lặng một lúc, Đầu Tử nói: "Ngay cả ba tấc tuyết cũng 
không nghiền nát được tâm thức của cây tùng một phân!" 


1.394. Ngay Lúc Ấy, Chẳng Thấy Có Vật, Chẳng Thấy Có 
Thân, Cũng Chẳng Biết Có Quả Báo! 

Có một lần, đến ngày giải hạ (giải hạ an cư vào rằm tháng bảy hay 
rằm tháng tám, vào ngày nầy chư Tăng Ni thực hành phép Tự Tứ), 
Thiền Sư Tức Lự đặt bẫy bắt được một con chim sáo nhỏ, đem về dâng 
cho thầy. Thiển sư Thông Thiển lấy làm kinh ngạc bảo: “Ông đã làm 
Tăng, sao lại phạm tội sát sanh? Làm sao có thể tránh khỏi quả báo 
ngày sau?” Sư thưa: “Con chính khi ấy chẳng thấy có vật này, và cũng 
chẳng thấy có thân con, cũng chẳng biết có quả báo sát sanh, cho nên 
mới làm thế này.” Thông Thiển biết Sư là pháp khí bèn cho vào thất, 
mật truyền tâm ấn: “Ông nếu dùng đến chỗ đất ấy, dầu có tạo tội ngũ 
nghịch (giết cha, giết mẹ, giết a la hán, làm chảy máu thân Phật, và 
phá hoại sự hòa hợp Tăng đoàn), thất giá (thất nghịch tội: làm thân 
Phật chẩy máu, thí phụ hay giết cha, thí mẫu hay giết mẹ, giết Tăng, 
thí a xà lê hay giết thầy dạy đạo, phá kiết ma, và thí a la hán), cũng 
được thành Phật.” Có vị Tăng bên cạnh tình cờ nghe được lời này, bèn 
kêu to bảo rằng: “Khổ thay, dầu có việc thế ấy, tôi cũng chẳng nhận.” 
Thông Thiền lên tiếng bảo: “Trộm! Trộm! Đâu nên để cho loài phi 
nhân gặp cơ hội tốt.” Sư nghe câu này liền lãnh ngộ. 


1.395. Ngay Lúc Này Là Ý Nghĩa Gì? 

Có một vị Tăng hỏiThiển sư Mã Tổ (709-788): là 4 nghĩa cốt lõi 
của Phật giáo là gì?" Mã Tổ nói: "Ngay lúc này là ý nghĩa gì?" Tháng 
giêng năm 788, Thiển sư Mã Tổ (709-788) leo núi Thạch Môn ở Kiến 
Xương, đi kinh hành, thấy một chỗ bằng phẳng trong hang hóc, Sư bèn 
gọi thị giả nói rằng: "Thân hư hoại của lão Tăng tháng tới sẽ về chỗ 
này." Ngày mồng bốn tháng hai năm 788, sư tắm gội, rồi ngồi kiết già 
thị tịch, được vua ban hiệu “Đại Tịch.” 


1.396. Ngay Nơi Chẳng Lãnh Hội Mà Lãnh Hội! 
Một vị Tăng hỏi Thiển sư Diên Thọ (904-975): "Kẻ họ này từ lâu ở 
lại Vĩnh Minh, nhưng tại sao không biết gia phong Vĩnh Minh?" Vĩnh 


1712 


Minh đáp: "Ngay nơi chẳng lãnh hội mà lãnh hội." Vị Tăng lại hỏi: 
"Chỗ chẳng lãnh hội thì làm sao mà lãnh hội?" Vĩnh Minh đáp: "Bò 
sanh voi. Biển tung bụi hồng." 


1.397. Ngay Trong Kiếp Này! 

Thiền sư U Pandita Sayadaw là một trong những Thiên sư nổi tiếng 
của Miến Điện trong thời cận đại. Sư đã viết nhiều sách dạy thiển 
bằng cả hai ngôn ngữ Miến và Anh, giáo lý so sánh và áp dụng Pháp 
vào đời sống hàng ngày. Từ năm 1951, Sư đã dạy hàng ngàn học trò, 
và du hành đến nhiều xứ châu Á khác cũng như Mỹ Quốc, Âu châu và 
Úc châu để hướng dẫn nhiều buổi an cư tu tập Thiển định. Hiện tại Sư 
là Viện chủ tu viện và trung tâm Thiển Panditarama ở Ngưỡng Quang, 
nơi mà Sư dạy cho những thiển sinh xuất gia và tại gia đến từ các xứ Á 
châu và các nước Tây phương. Sư là một trong những người kế nhiệm 
nổi tiếng của Hòa Thượng Mahasi Sayadaw trong sự nghiệp giảng dạy 
Thiển ở Miến Điện. Vào năm 1984, Sư du hành sang Mỹ để truyền 
dạy giáo thuyết thiển minh sát đến với các thiển sinh vùng Bắc Mỹ. 
Những thiển sinh Bắc Mỹ của Sư đã sưu tập những bài giảng của Sư 
trong ba tháng đầu kỳ an cư tu tập thiển vào năm 1984 trong lúc Sư 
hướng dẫn thiền ở trung tâm Insight Meditation Society để làm thành 
tập sách với nhan để "Ngay Trong Kiếp Này". Trong những bài giảng 
này, Sư giảng giải tỉ mỉ từng chỉ tiết về cả cuộc hành trìn thực tiễn đi 
đến giác ngộ và khuôn mẫu lý thuyết thâm sâu. Những lời dạy của Sư 
quả là một kho tàng quí báu cho những ai muốn bước chân trên con 
đường giác ngộ. 


1.398. Ngày Nay Đăng Tòa Chẳng Lừa Được Con! 

Một hôm Thanh Liễu lên ngọn Bát-Vu, bỗng nhiên khế ngộ. Trên 
đường sư trở về gặp Đơn Hà, thì Đơn Hà đã biết, tát ông một cái và 
nói: “Đã nói là ông sẽ chạy về đây nói cho ta biết mà.” Sư lễ bái rồi 
lui ra. Hôm sau, Đơn Hà thượng đường nói kệ: 

“Nhật soi cô phong biếc, 
Nguyệt đến nước trong khe, 
Tổ sư huyễn diệu quyết, 
Chớ hướng tất lòng an.” 
Nói xong Đơn Hà liền xuống tòa. 


1713 


Thanh Liễu bèn tiến đến trước tòa thưa: “Ngày nay đăng tòa lại 
chẳng lừa được con.” Đơn Hà hỏi: “Ngươi thử nhắc lại ngày nay ta 
đăng tòa xem?” Sư im lặng giây lâu. Đơn Hà bảo: “Sẽ nói ông khắp 
đất.” Sư liền đi ra. 


1.399. Ngậm Chặt Răng, Nắm Chặt Tay, Để Khởi Một Chữ 'Vô' 

Hương Sơn Vô Văn Thông là thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ 
12, đệ tử của thiển sư Thiết Sơn Quỳnh. Ông thuộc đời thứ mười của 
dòng Thiển Ngũ Tổ Pháp Diễn. Khi Vô Văn đến núi Hương Nham, ở 
đây qua một mùa hạ. Muỗi mòng thật nhiều quá sức, chẳng thể đặt tay 
xuống cho được. Rồi Vô Văn nghĩ đến cổ nhân đã quên mình vì Chánh 
Pháp, tại sao lại để cho muỗi quấy rầy? Vô Văn quyết tâm không để ý 
đến chúng nữa. Ngậm chặt răng, nắm chặt tay, để khởi chữ 'Vô' hiện 
tiền và quyết sống chết với muỗi mòng. Do quyết chí chịu đựng như 
thế, bất giác thân tâm trở nên vắng lặng, in như cả một tòa nhà sụp đổ 
bốn vách để một mình Vô Văn trơ ra giữa khoảng không bất tận, 
không thể lấy thí dụ trần gian mà nói ra chứng nghiệm này được. Vô 
Văn ngồi mãi từ giờ thìn đến giờ mùi. Giờ nhận ra rằng Phật pháp 
hoàn toàn chân chính, chỉ do tự tín chưa đủ vươn tới nên đôi khi nghĩ 
tưởng Phật pháp dối người." Lúc đó, đối với thiển sư Hương Sơn, mặc 
dầu kiến giải về Thiển đã rõ ràng và đầy đủ, nhưng vọng tâm vẫn còn 
ẩn kín sâu xa chưa hoàn toàn dứt sạch. Thế nên ngài lại ẩn vào núi 
trong sáu năm ở Quảng Châu, sáu năm nữa ở Lục An và sau hết lại ba 
năm ở Quảng Châu, bấy giờ ngài mới được thẳnh thơi trọn vẹn. 


1.400. Ngân Oản Lý Thạnh Tuyết 

Thí dụ thứ 13 trong Bích Nham Lục như sau: "Một vị Tăng hỏi 
Thiển Sư Ba Lăng Hạo Giám Nhạc Châu: 'Phái Đề Bà là gì? Ba Lăng 
nói: 'Giống như tuyết chất đống lên trong một cái chén nhỏ bằng bạc 
vậy thôi.” Công án thứ I3 của Bích Nham Lục cho chúng ta một ý 
niệm về tài năng diễn đạt quen thuộc của thầy mình. Một vị Tăng hỏi 
Ba Lăng về trường phái Đề Bà, ám chỉ Ca Na Đề Bà (Kenadeva), tổ 
thứ mười lăm của dòng thiền Ấn Độ. Ca Na Đề Bà là đệ tử và người 
nối pháp của tổ Long Thọ tổ thứ mười bốn của dòng thiên Ấn Độ, một 
trong những nhà triết học lớn nhất của truyền thống Phật giáo. Giống 
như thầy mình, Ca Na Đề Bà là một trong những nhà triết học xuất sắc 
và là người tranh luận triết học được Phật giáo xem như nổi tiếng nhất 


1714 


thời đó. Ông đã dùng vô ngại biện chiết phục ngoại đạo khiến cho 
tông Đề Bà hưng thạnh. 


1.401. Nghe Ngàn Lần Chẳng Bằng Thấy Một Lần! 

Một hôm, có vị Tăng hỏi: "Cổ nhân có nói 'Dấu thân dưới chòm 
sao Đại Hùng.' Nghĩa là thế nào?" Thiển Sư Tuyết Đậu Trùng Hiển 
(980-1052) nói: "Nghe ngàn lần chẳng bằng thấy một lần." 


1.402. Nghe Ngôn Thuyết Hay Kinh Nghiệm Tự Thân? 

Thiển Sư Vô Ngôn Thông (2-826) sang Việt Nam vào khoảng năm 
820, trụ tại chùa Kiến Sơ, làng Phù Đổng, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây sư 
diện bích suốt mấy năm mà không ai hay biết, duy chỉ có Thiển sư 
Cảm Thành, vị trụ trì của chùa Kiến Sơ biết được nên rất cảm phục và 
tôn thờ làm Thầy. Sư thường nhắc nhở đệ tử: “Không phải do nghe 
những ngôn thuyết và chương cú mà được pháp Nhãn Tạng hay được 
hiện chứng. Ngược lại, hành giả cần phải tu tập và chỉ qua kinh 
nghiệm tự thân mới có thể thấy suốt thể tánh chân thật của các pháp 
mà được pháp Nhãn tạng hay hiện chứng. Chính vì vậy mà chư Tổ xưa 
đã nói nhiều về “Tâm tông Biệt truyền,` bất lập văn tự mà dùng tâm 
truyền tâm trong truyền thống nhà Thiển. Nghĩa là các ngài truyền 
xuống đời sau những lời dạy từ tâm nầy qua tâm kia chứ không bằng 
lời. Hành giả nên luôn nhớ rằng trực giác là sự liên hệ trực tiếp với 
tâm linh của nhà Thiển. Theo truyền thuyết Phật giáo thì sự truyền thụ 
riêng biệt bên ngoài các kinh điển đã được bắt đầu ngay từ thời Phật 
Thích ca với thời thuyết giảng trên đỉnh Linh Thứu. Trước một nhóm 
đông đồ đệ, Phật chỉ giơ cao một bông sen mà không nói một lời nào. 
Chỉ có đệ tử Đại Ca Diếp bỗng đại ngộ, hiểu được ý Phật và mỉm cười. 
Sau đó Phật đã gọi Đại Ca Diếp, một đệ tử vừa giác ngộ của Ngài. Ca 
Diếp cũng chính là vị trưởng lão đầu tiên của dòng thiển Ấn độ.” 


1.403. Nghèo 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XI, Thiển Sư Hương 
Nghiêm Trí Nhàn (2-898) tùy cơ dạy chúng những lời đơn giản. Sư để 
lại hơn hai trăm bài tụng đối cơ ứng dụng không theo qui luật như 
những bài kệ vừa kể trên, các nơi truyển bá rất thịnh hành. Thiển sư 


1715 


Hương Nghiêm Trí Nhàn thường nói đến cái nghèo là sự cần thiết cho 
sự tu hành như sau: 
“Năm trước nghèo chưa thật nghèo 
Năm nay nghèo mới thật nghèo 
Năm trước nghèo không đất cắm dùi 
Năm nay nghèo dùi cũng không có nốt.” 
Một Thiển sư khác đã bình giảng bài kệ nghèo của Thiển sư 
Hương Nghiêm như sau: 
“Không dùi không đất chửa rằng nghèo 
Còn biết mình nghèo tức chấp nghèo. 
Rốt ráo nghèo là như thế ấy: 
Bổn lai chưa thấy một ai nghèo.” 
Dù thế nào đi nữa, thì chính cái nghèo đã giúp cho Hương Nghiêm 
có một cuộc sống tu hành tốt đẹp và cuối cùng trở thành một trong 
những Thiền sư nổi tiếng trong Thiền tông Trung Hoa. 


1.404. Nghệ Thuật Thiên 

Sau thời Lục Tổ Huệ Năng, Thiền dần dần đã trở thành một "Nghệ 
thuật," một nghệ thuật độc nhất để truyền Chân lý Bát Nhã, như tất cả 
những nghệ thuật vĩ đại, từ chối không chịu theo một hình thức, khuôn 
mẫu, hay hệ thống nhất định nào trong việc biểu hiện. Thái độ phóng 
khoáng đặc biệt này phát sinh ra những cách biểu thị quá khích và đôi 
khi "hoang dại" đó của Thiền, góp phần lớn lao cho tính phức tạp và 
khó hiểu của vấn để. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng Chân lý 
Bát Nhã cứu cánh mà Thiền cố gắng chuyển tải không thể nào có thể 
là một cái gì hẹp hòi, hữu hạn hoặc chuyên biệt; nó phải là một cái gì 
bao la, đại đồng và vô hạn, hàm chứa tất cả và bao trùm tất cả; không 
thể định nghĩa và mệnh danh được. Đó là lý do tại sao cứu cánh Chân 
lý Bát Nhã không thể định nghĩa cũng không thể lãnh hội được bằng 
phàm trí. Thật vậy, theo Chang Chen-Chi trong quyển "Tu Tập Thiền," 
ngay chữ "định nghĩa" khiến chúng ta liên tưởng đến một ngón tay chỉ 
vào một đối tượng đặc thù, và chữ "lãnh hội," gợi ý một bàn tay cầm 
chắc một cái gì không để cho nó thoát ra. Hai hình ảnh này miêu tả 
một cách linh động cái bản tính eo hẹp, bưng bít và chấp trước của tâm 
trí con người. Với tính chất hạn hẹp và bưng bít đáng thương này bắt rễ 
sâu xa trong lối suy tưởng của con người, không lạ gì cái Chân lý Bát 
Nhã tự do và bao hàm tất cả trở nên một chiếc bóng mãi mãi treo lơ 


1716 


lửng trong sự cố nắm bắt của con người. Tại sao hành giả chúng ta lại 
gọi Thiển là một nghệ thuật đặc biệt trong Phật giáo để diễn tả chân lý 
Bát Nhã? Lý do duy nhất mà Thiển được xem như là một nghệ thuật 
trong cái ý nghĩa để tự diễn tả, nó chỉ tuân theo những trực giác và 
nguồn cảm hứng của riêng nó, chứ không phải là những giáo điều và 
quy luật. Đôi khi nó cũng có vẻ nghiêm trọng và trang nghiêm, đôi khi 
lại tầm thường và vui vẻ, giản dị và xác thực, hoặc bí ẩn và quanh co. 
Khi những Thiền sư thuyết giảng không phải các ngài chỉ luôn luôn 
dạy bằng miệng, mà cả bằng tay chân, bằng những dấu hiệu biểu 
trưng, hay những hành động cụ thể. Các ngài đánh, hét, đẩy, và khi bị 
cật vấn các ngài bổ chạy, hoặc chỉ ngậm miệng giả câm. Những trò 
khôi hài này không có chỗ đứng trong tu từ học, triết học hay tôn giáo, 
và chỉ có thể được diễn tả đúng nhất là "nghệ thuật Thiển". Đại khái 
thì cái "nghệ thuật Thiển" không chính thống và không hợp cách này 
chỉ được áp dụng cho vài mục tiêu khác nhau trong việc dạy dỗ đồ đệ: 
đem từng đệ tử đến chỗ đạt ngộ trực tiếp, để giải minh một giáo lý 
Phật giáo nào đó, để diễn tả cái phong cách và cơ trí Thiển, và để thử 
thách thâm độ và xác thực tính của tri thức và sự chứng nghiệm của 
người đệ tử, vân vân. 


1.405. Nghỉ Hoặc 

Bernard Glassman và Rick Fields viết trong quyển 'Trù Phòng 
Giáo Chỉ: "Nghi hoặc là một trạng thái khai phóng và vô ý thức. Đó là 
ý muốn không phải lo toan việc gì, không biết điều gì sắp xảy ra. 
Trạng thái nghi hoặc giúp chúng ta thăm dò các hiện tượng theo cách 
rộng mở và mới mẻ. Nghi hoặc biến đổi như nước. Nó không có dạng 
cố định. Khi bạn rót nước vào một lọ chứa hình tròn thì nước sẽ tròn. 
Khi bạn rót nước vào một lọ chứa hình vuông thì nước sẽ vuông. Tương 
tự, nghi hoặc và cái không biết chuyển động theo tình huống. Đó là 
một hình thức đầu hàng và bằng lòng với thực tế. Chỉ khi nào chúng ta 
hội đủ một số nghi hoặc nghi vấn chúng ta mới tiến bộ. Vấn để của 
chúng ta về nghi hoặc là thường chúng ta xem nó như một điều tiêu 
cực. Chúng ta nghĩ rằng có điều gì đó không ổn vì chúng ta không hiểu 
hay vì chúng ta không nắm chắc được một điều gì. Khi rơi vào trạng 
huống nghi hoặc tiêu cực. Người ta thường tủi thân, than vấn về mình: 
"Tại sao tôi lại không hiểu điều này?' Nhưng mối nghi hoặc này có thể 


1717 


có tính tích cực. Nghi hoặc tích cực cho chúng ta thấy được ý nghĩa của 
cuộc đời này và giúp chúng ta chữa được tánh tự mãn." 


1.406. Nghỉ Ngờ Ngôn Cú Là Một Trở Ngại Lớn Trong Tu Tập! 
Khi Đại Huệ đi đến kinh đô và trú ngụ tại chùa Thiên Ninh, ông 
thường hỏi vị thầy ở đây câu hỏi về “Chư Phật từ đâu đến?” Thiền sư 
Thiên Ninh bảo ông ta: “Khi nào có dịp Lão Tăng sẽ trả lời cho ông 
câu hỏi này.” Một hôm, Thiền sư Thiên Ninh thượng đường thị chúng, 
nói: “Một vị Tăng đến hỏi Vân Môn, 'Chư Phật từ đâu đến?' Vân Môn 
đáp, Ngọn Đông Sơn đi trên nước. Nhưng Thiên Ninh Lão Tăng thì 
khác với Vân Môn. Để trả lời cho câu hỏi 'Chư Phật từ đâu đến”, Lão 
Tăng sẽ nói, 'Một ngọn gió có hương thơm từ phương nam thổi đến thì 
sảnh điện bao la trở nên mát lạnh!” Khi Đại Huệ nghe Thiển sư Thiên 
Ninh nói như vậy thì đột nhiên ông ta như dứt khỏi mọi quan hệ với 
thời gian và không gian, chẳng khác nào như mang lưỡi dao bén mà cắt 
đứt cuộn chỉ rối. Bấy giờ ông toàn thân ông toát đẫm mồ hôi. Vào một 
ngày khi Đại Huệ gặp thầy trong phương trượng, ông ta nói với vị thầy: 
“Khi không còn cảm thấy bấn loạn trong tâm nữa, tôi thấy mình mình 
đang ở trong trạng thái an tĩnh trong sáng.” Thiển sư Thiên Ninh bảo 
Đại Huệ: “Không phải ai cũng dễ dàng đạt được trạng thái tâm như 
ông; chỉ đáng tiếc là nơi đó chết thì có mà sống thì không. Đừng nghi 
ngờ ngôn cú, đây là trở ngại lớn đối với ông. Ông biết rõ điểu này.” 
Rồi Thiển sư Thiên Ninh làm một bài kệ: 
“Buông tay trên dốc thẳm, 

Hãy tự tin nơi mình. 

Chết đi rồi sống lại, 

Ai lừa dối được ông!” 

(Huyềển nhai tát thủ, tự khẳng thừa đương. Tuyệt hậu tái tô, khi 
quân bất đắc). Thiển sư Thiên Ninh nói tiếp: “Hãy tin lão Tăng, quả 
thật là có đạo lý như lão Tăng vừa mới nói ở đây. Theo trạng thái tâm 
của lão Tăng bây giờ, lão Tăng hoàn toàn vừa ý với chính mình và thế 
giới. Mọi thứ đều tốt đẹp và lão Tăng không còn điều gì phải tìm hiểu 
thêm nữa.” 


1.407. Nghỉ Vấn Về Giá Trị Của Việc Kiến Tánh! 
Vào lúc sáu mươi tuổi, cuối cùng Chánh Tam (1579-1655) có được 
“Kiến Tánh” đã để ông trong trạng thái hỷ lạc kéo dài ba mươi ngày. 


1718 


Về sau này, ông nhìn lại kinh nghiệm đó một cách vô tư: “Tôi cảm 
thấy mình hoàn toàn tách rời khỏi sanh tử và tiếp xúc với chân tánh 
của mình. Tôi nhẩy múa với lòng biết ơn, cẩm như không còn thứ gì 
hiện hữu. Vào lúc đó, dầu mấy ông có dọa cắt cổ tôi nó cũng chẳng có 
ý nghĩa gì với tôi. Tuy vậy sau ba mươi ngày như thế này, tôi quyết 
định rằng nó không thích hợp với tôi. Nó không hơn gì một sự trải 
nghiệm dựa trên một trạng thái tâm đặc biệt. Vì vậy tôi ném bỏ nó và 
trở về trạng thái trước đây của mình. Tôi bỏ qua tất cả ngoài tai và tu 
tập không khoan nhượng.” Chánh Tam chẳng bao giờ bận tâm làm cho 
chuyện giác ngộ của mình được chính thức thừa nhận, và ông luôn 
tuyên bố “tự chứng không có sự trợ giúp của một vị thầy.” Kinh 
nghiệm khiến ông đặt nghi vấn về giá trị của “Kiến Tánh.” Ông xem 
thường cái loại Thiển mong đạt được một thứ cứu cánh, như “giác ngộ” 
chẳng hạn. Ông lý luận tông Lâm Tế nhấn mạnh đến “Kiến Tánh” đưa 
đến hậu quả là các vị Tăng với những kinh nghiệm giác ngộ rất nhỏ lại 
tin là họ là những người đã đạt toàn giác. Đối với ông điều đặc biệt 
quan trọng nhất là sự kiện ông hiếm thấy sự thay đổi đáng kể nào về 
các hành xử đạo đức nơi các vị Tăng này. Cung cách sống của họ là họ 
luôn bận tâm với sự thoải mái vật chất và những tham vọng thăng tiến 
trong hàng giáo phẩm là bằng chứng cho thấy họ bận tâm thế nào 
trong việc họ duy trì cái ngã của mình. Ông không chối bỏ thực tế của 
kinh nghiệm “Kiến Tánh,” nhưng ông xử dụng thập mục ngưu đồ để 
nhấn mạnh những mức độ của sự tỉnh thức. Ngay cả khi đã qua tuổi 
tám mươi, ông bảo đệ tử là ông chưa đạt toàn giác và thẳng thắn thách 
thức sự xác quyết của truyền thống Lâm Tế rằng giác ngộ là cần thiết 
trong Thiển: “Những ai tin rằng không có giá trị trong Phật giáo khi 
không có giác ngộ là sai lầm. Mục đích của Phật giáo là xử dụng thích 
đáng tâm mình ngay trong lúc này.” Đối với Chánh Tam, Phật giáo 
không phải là sự đạt được một kinh nghiệm hay là một cách trực giác 
đặc biệt, mà nó là cách sống của hành giả. Những quan điểm của ông 
gần những quan điểm của truyền thống Tào Động hơn là Lâm Tế, và 
khi mà ông chẳng bao giờ có quan hệ một cách chính thức với nó, 
Chánh Tam tôn trọng trường phái Tào Động. Tào Động Thiền là hình 
thức phổ biến nhất đối với những giai cấp thấp trong xã hội Nhật Bản 
thời đó. Hành giả tông Lâm Tế viện dẫn Thiền Tào Động như là một 
loại “Thiển Nông Dân,” mà theo ý kiến của Chánh Tam, đây là một 
trong những thứ làm cho truyền thống này trở nên hấp dẫn. Nơi mà sự 


1719 


nhấn mạnh trong tông Lâm Tế là đạt ngộ và biểu tỏ sự sâu sắc của sự 
hiểu biết của hành giả bằng cách phải qua một hệ thống công án chính 
thức và được nghiên cứu kỹ càng, Tào Động thì nhấn mạnh đến sự tu 
tập bao gồm không những tọa thiển mà còn thực thi những công việc 
hằng ngày của hành giả bằng một phương cách tỉnh thức nữa. 


1.408. Nghiêm Lệnh 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển IX, một hôm, Thiển Sư 
Hoàng Bá Hy Vận (?-850) thượng đượng dạy chúng: “Đại chúng Tăng, 
tất cả những gì mấy ông cần ghi nhớ là những nghiêm lệnh sau đây: 
Thứ nhất, học cách giữ gìn, tránh không lãnh thọ những cẩm xúc khởi 
lên từ sắc tướng bên ngoài, như thế ấy mấy ông tẩy sạch thân mình 
khỏi những lãnh thọ bên ngoài. Thứ nhì, học cách không chú tâm phân 
biệt cái này cái kia, dựa theo những cảm xúc của mình, như thế ấy 
mấy ông tẩy sạch thân mình khỏi những phân định vô ích giữa hiện 
tượng này với hiện tượng khác. Thứ ba, cố gắng tránh phân biệt theo 
cảm xúc thích thú và khó chịu, như thế ấy mấy ông tẩy sạch thân mình 
khỏi những phân biệt không có lợi ích gì. Thứ tư, tránh chất chứa quá 
đầy trong tâm, như thế ấy mấy ông tẩy sạch thân mình khỏi những tri 
thức phân biệt.” 


1.409. Nghiên Ngẫm Cái "Một'' Ở Nơi Đâu, và Cái '"Một'' Quy 
Về Đâu? 

Cái "Một" Ở Nơi Đâu, và Cái "Một" Quy Về Đâu? hay "Vạn pháp 
quy nhất, nhất quy hà xứ?" Thiền sư Thiên Kỳ Thụy thường thị chúng: 
"Hãy gột sạch khỏi tâm tất cả khôn ngoan lừa lọc, dứt mình ra khỏi 
tham sân do chấp ngã, và đừng để những mối nghĩ sân hận quấy phá, 
để cho tâm thức được lau chùi sạch sẽ. Khi đã thanh lọc được như vậy 
rồi, hãy để khởi công án trước tâm 'Vạn pháp quy nhất, nhất quy hà 
xứ? Hãy nghiền ngẫm vấn để này từ thủy chí chung, hoặc bằng nhiều 
nghi vấn, hoặc đơn độc một suy nghĩ, hoặc chỉ nghiền ngẫm cái 'Một' ở 
nơi đâu. Bất cứ bằng bằng cách nào cứ để cho hết thảy đầu mối của 
các câu hỏi ghi đậm trên ý thức của các ông khiến cho nó trở thành cái 
độc nhất là cái đích chú tâm. Nếu các ông để lý luận phân biệt xen 
vào chuỗi dây liên tục bền bỉ của những nghi tình, kết quả sẽ làm sụp 
đổ hết cả công trình tu tập của các ông. Một khi các ông chẳng được 
công án trước tâm, chẳng có cơ duyên nào để chứng ngộ hết. Muốn 


1720 


chứng ngộ mà không có công án, chẳng khác nào nấu cát mà mong 
thành cơm vậy. Cái cốt yếu bậc nhất ở đây là khơi dậy cái đại nghi và 
cố gắng thấy rằng rồi cái 'Một' quy về đâu. Lúc nghi tình được giữ linh 
hoạt liên tục khiến cho những giải đãi, hôn trầm, tán loạn không còn 
cơ hội móng khởi; không cần phải tìm kiếm ráo riết, rồi thời cơ cũng sẽ 
đến, đây là lúc tâm hoàn toàn nhập định. Thế là dù đi hay đứng, dù 
nằm hay ngồi mà không phải để ý hẳn vào những việc mình đang làm 
ấy, cũng không hay biết mình đang ở đâu, đông hay tây, nam hay bắc; 
quên luôn cả lục tình; ngày đêm như nhau cả. Nhưng đây chỉ mới là 
nửa đường của sự chứng ngộ, nhất định chưa phải là toàn ngộ. Các ông 
cần phải nỗ lực đến kỳ cùng và quyết liệt để xuyên qua đây, một trạng 
thái siêu thoát nơi đó hư không sẽ bị đập vỡ thành từng mảnh và vạn 
hữu đều được quy về cái bình đẳng toàn diện. Đây cũng giống như mặt 
trời ló dạng khỏi mây mù, thì các pháp thế gian hay xuất thế gian đều 
hiện ra rõ rệt." 


1.410. Nghiệp 

Nghiệp là một trong các giáo lý căn bản của Phật giáo. Mọi việc 
khổ vui, ngọt bùi trong hiện tại của chúng ta đều do nghiệp của quá 
khứ và hiện tại chi phối. Hễ nghiệp lành thì được vui, nghiệp ác thì 
chịu khổ. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp theo chữ Phạn là 'karma' có nghĩa 
là hành động và phản ứng, quá trình liên tục của nhân và quả. Luân lý 
hay hành động tốt xấu (tuy nhiên, từ “nghiệp” luôn được hiểu theo 
nghĩa tật xấu của tâm hay là kết quả của hành động sai lầm trong quá 
khứ) xẩy ra trong lúc sống, gây nên những quả báo tương ứng trong 
tương lai. Cuộc sống hiện tại của chúng ta là kết quả tạo nên bởi hành 
động và tư tưởng của chúng ta trong tiền kiếp. Đời sống và hoàn cảnh 
hiện tại của chúng ta là sản phẩm của ý nghĩ và hành động của chúng 
ta trong quá khứ, và cũng thế các hành vi của chúng ta đời nay, sẽ hình 
thành cách hiện hữu của chúng ta trong tương lai. Nghiệp có thể được 
gây tạo bởi thân, khẩu, hay ý; nghiệp có thể thiện, bất thiện, hay trung 
tính (không thiện không ác). Tất cả mọi loại nghiệp đều được chất 
chứa bởi A Lại Da và Mạt Na thức. Chúng sanh đã lên xuống tử sanh 
trong vô lượng kiếp nên nghiệp cũng vô biên vô lượng. Dù là loại 
nghiệp gì, không sớm thì muộn, đều sẽ có quả báo đi theo. Không một 
ai trên đời nầy có thể trốn chạy được quả báo. Sensei Pat Enkyo 
O'Hara viết trong quyển Làng Thiển: "Nếu bạn nói chuyện về nghiệp 


1721 


trong phạm vi Bát Thánh Đạo, nhóm thứ nhất là Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp và Chánh Mệnh. Rất dễ để nghĩ ra nghiệp là hành động hoặc 
những gì xảy ra. Nhưng khi bạn xét đến Chánh Tư Duy, nghiệp trở nên 
rất tinh tế vì nó là nội tại: nghiệp bắt đầu với dự tưởng và đưa đến 
nghiệp quả ngay trong tâm chúng ta. Nếu bạn nói cái gì đó, rõ ràng là 
lời nói của bạn tác động đến những người chung quanh bạn. Mỗi tư 
tưởng mà bạn có sẽ tác động đến bạn, vì thế nghiệp là nội tại, nhưng 
rốt cuộc, nghiệp sẽ tác động đến những người khác vì đã tác động đến 
bạn. Vì vậy, một Thiễn sinh phải gánh chịu một phần nghiệp của Thầy 
mình, và cũng có thể nói như thế đối với Bồ Đề Đạt Ma hay ngay cả 
đức Phật. Nghiệp của các vị ấy là cái mà chúng ta đang sống. Trong 
trường hợp của Hitler cũng vậy. Như vậy nghiệp là gì? Đó không phải 
là những gì bạn giữ riêng trong cuộc sống của riêng bạn. Đó là những 
gì đã xảy ra trên toàn cõi đời này. Điều này có nghĩa là bạn có thể 
xem cuộc sống riêng của bạn là toàn bộ cõi đời, và như thế, bạn có thể 
cảm thấy bạn liên kết với toàn bộ vũ trụ." 


1.411. Nghiêu Phong Cao, Bảo Hoa Thấp 

Thiền sư Hạo Xiêm, tên của một vị Thiền sư Trung Hoa. Hiện nay 
chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về Thiển sư Hạo Xiêm; tuy 
nhiên, có một chỉ tiết lý thú về lời dạy của ông trong trong Ngũ Đăng 
Hội Nguyên, quyển X: Một hôm, trong khi Thiển sư Hạo Xiêm thượng 
đường thị chúng, có một vị Tăng bước ra hỏi: "Khi chúng ta thấy quanh 
mình là núi cao và biển lấp đầy chỗ thấp, tại sao đọc trong kinh sách 
thiêng liêng thì chúng ta lại thấy nói về pháp bình đẳng, và không có 
chỗ cao chỗ thấp là thế nào?" Sư đáp: "Nghiêu Phong cao, Bảo Hoa 
thấp." Nói xong, Sư xuống ghế và rời khỏi sảnh đường. Kỳ thật, có 
nhiều tuyên bố mang tính phi lý trong Thiền. Vài người còn cho rằng 
Thiên vô lý cứng nhắt và điên rổ. Qua những câu hỏi rõ ràng là vớ vẩn 
và không hợp lý, Thiển muốn chúng ta có được một quan điểm hoàn 
toàn mới, để dễ dàng nhìn thấu vào những huyễn diệu của đời sống và 
bí mật của thiên nhiên. Việc này là vì Thiển đã đi đến kết luận rằng 
tiến trình lý luận thông thường rốt cuộc không có sức mạnh cho chúng 
ta cái thỏa mãn sau cùng về những nhu câu sâu thẳm của tâm linh. 


1722 


1.412. Ngoại Cảnh 

Ngoại cảnh là sáu cảnh trần bên ngoài hay sáu trần sanh ra bởi sáu 
căn và sáu đối tượng của căn là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. 
Thiển Sư Hoàng Bá Hy Vận (2-850) dạy: "Người ta vẫn luôn nói rằng 
ngoại cảnh là trở lực cho tâm thức và hiện tượng ngăn trở nguyên lý. 
Vì vậy, họ cố gắng trốn chạy ngoại cảnh để tìm sự bình an cho tâm, và 
gạt bỏ các hiện tượng để bảo vệ nguyên lý. Họ không biết rằng chính 
tâm thức ngăn trở hiện tượng. Do đó nếu bạn giữ tâm thức trống 
không, ngoại cảnh cũng đương nhiên trống không, và nếu bạn giữ cho 
nguyên lý được an nhiên, hiện tượng cũng an nhiên. Đừng sử dụng tâm 
thức theo cách lộn ngược.” 


1.413. Ngoại Cảnh Hay Nội Tâm? 

Tính ích kỷ là tính chỉ nghĩ đến riêng mình và chỉ làm mọi việc 
nhằm thoả mãn chính mình mà thôi, chứ chẳng cần quan tâm gì đến 
người khác. Đức Phật luôn nhắc nhở hàng đệ tử của Ngài: “Một Phật 
tử thuần thành không thể nào ích kỷ, vì ngươì ấy biết rằng lòng bi mẫn 
là một trong bốn cái tâm lớn mà người chân Phật tử phải có. Bên cạnh 
đó, người ấy luôn đối xử với mọi người như đối xử với chính mình 
vậy.”Charlotte Joko Beck viết trong quyển 'Thiển Trong Đời Sống 
Hằng Ngày': "Cố gắng từ bỏ tính ích kỷ và lòng ham muốn để tu thân 
cũng giống như cố gắng tháo bỏ những bức tranh xấu xí từ bức tường 
trong phòng của bạn và treo lên những bức khác đẹp đế hơn. Nhưng 
nếu căn phòng ấy là một cái xà lim trong tù, bạn đã thay đổi được 
phần trang trí và quang cảnh có vẻ khá hơn, nhưng sự tự do vẫn chưa 
có được ở đây; bạn cũng vẫn là tù nhân trong cùng gian phòng ấy. 
Thay đổi ngoại cảnh hay thay đổi những bức tranh trên tường từ tham, 
sân, si để biến chúng thành lý tưởng có lẽ cải thiện được phân trang trí 
nhưng vẫn không mang lại tự do cho nội tâm của chúng ta." 


1.414. Ngoại Đạo Vấn Phật 

Đức Phật trả lời một người ngoại đạo trong thí dụ thứ 32 của Vô 
Môn Quan. Một kẻ ngoại đạo bạch Phật: "Không hỏi lẽ hữu ngôn, 
không hỏi lẽ vô ngôn." Phật chỉ ngồi tĩnh tọa. Kẻ ngoại đạo tán thán: 
"Đức Thế Tôn đại từ đại bi, vén lớp mây mờ khiến tôi vào được." Nói 
xong kẻ ngoại đạo lễ bái rồi đi. Ngài A Nan bèn bạch Phật: "Kẻ ngoại 
đạo chứng được điều gì mà tán thán rồi đi như vậy?" Phật day: "Như 


1723 


ngựa hay trên đời, nhìn bóng roi mà chạy." Theo Vô Môn Huệ Khai 
trong Vô Môn Quan, A Nan là đệ tử của Phật mà kiến giải không bằng 
kẻ ngoại đạo. Thử hỏi kẻ ngoại đạo cùng đệ tử của Phật khác nhau 
bao nhiêu? Theo Vô Môn Huệ Khai trong Vô Môn Quan, A Nan là đệ 
tử của Phật mà kiến giải không bằng kẻ ngoại đạo. Thử hỏi kể ngoại 
đạo cùng đệ tử của Phật khác nhau bao nhiêu? Đây cũng là thí dụ thứ 
65 của Bích Nham Lục. Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, việc 
này nếu ở trên ngôn cú thì tam thừa mười hai phần giáo há không có 
ngôn cú. Hoặc nói không nói là phải. Vậy Tổ sư từ Tây sang làm gì? 
Từ trước đến đây khá nhiều công án, cứu cánh làm sao thấy được chỗ 
rơi? Một công án này có nhiều người hiểu khác nhau. Có người nói 
làm thinh, có người nói ngồi yên, có người nói lặng lẽ chẳng đối. Tức 
cười không dính dáng gì cả, biết bao mò tìm đến được? Việc này hẳn 
chẳng ở trên ngôn cú, cũng chẳng lìa ngôn cú, nếu vừa có nghĩ ngợi, 
liền cách xa ngàn đặm muôn dặm. Xem ngoại đạo kia, sau khi tỉnh ngộ 
mới biết, cũng chẳng ở đây, cũng chẳng ở kia, cũng chẳng ở phải, cũng 
chẳng ở chẳng phải. Hãy nói là cái gì? Hòa Thượng Thiên Y Hoài 
tụng: "Duy Ma chẳng nín chẳng làm thinh, ngổi yên thương lượng 
thành lỗi lầm, trong giáp suy mao yến sáng lạnh, ngoại đạo thiên ma 
đều bó tay." Hòa Thượng Thượng ở Bách Trượng đến tham vấn Pháp 
Nhãn, Pháp Nhãn dạy khán câu này. Một hôm Pháp Nhãn hỏi: "Ông 
khán nhơn duyên gì?" Hòa Thượng Thượng thưa: "Ngoại đạo hỏi 
Phật." Pháp Nhãn bảo: "Thử cử xem?" Hòa Thượng Thượng toan mở 
miệng, Pháp Nhãn bảo: "Dừng! Dừng! Ông toan nhằm chỗ im lặng hội 
ư?" Hòa Thượng Thượng ngay câu nói này bỗng nhiên đại ngộ. Sau Sư 
dạy chúng: "Bách Trượng có ba quyết, uống trà trân trọng kiệt, nghĩ 
ngợi cùng tư duy, biết anh vẫn chưa triệt." Chơn Điểm Hung ở Thúy 
Nham niêm: "Lục hợp cửu hữu, xanh vàng đỏ trắng mỗi mỗi xen lẫn, 
ngoại đạo hiểu kinh, luận Tứ Phệ Đà, tự nói ta là người nhất thiết trí." 
Nơi nơi tìm người nghị luận, y đặt câu hỏi cốt ngồi đoạn đầu lưỡi đức 
Thích Ca. Thế Tôn chẳng tốn mảy tơ khí lực, y liền tỉnh lấy, tán thán 
rằng: "Thế Tôn đại từ đại bi vẹt mây mù cho con, khiến con được 
vào." Hãy nói thế nào là chỗ đại từ đại bi? Thế Tôn một mắt thông 
tam thế, ngoại đạo hai tròng thấu ngũ thiên. Chơn Như ở Qui Sơn 
niêm: "Ngoại đạo ôm ấp ngọc quí, Thế Tôn chính vì để cao, sum la 
hiển hiện vạn tượng rõ ràng, cứu cánh ngoại đạo ngộ cái gì? Như đuổi 
chó dồn mèo vào tường, tột cùng ắt không có lối thoát, nó phải xoay 


1724 


đầu lại liền được linh động." Nếu so tính phải quấy một lúc buông hết, 
tình sạch kiến trừ, tự nhiên triệt để phân minh. Ngoại đạo đi rồi, A Nan 
hỏi Phật: "Ngoại đạo chứng cái gì mà nói được chỗ vào?" Thế Tôn 
bảo: "Như ngựa hay ở thế, thấy bóng roi liền đi." Sau này các nơi nói: 
"Lại bị gió đùa âm điệu khác." Lại nói: "Đầu rồng đuôi rắn." Chỗ nào 
là bóng roi của Thế Tôn? Chỗ nào là thấy bóng roi? Tuyết Đậu nói: 
"Tà chánh chẳng phân lỗi do bóng roi." Chơn Như nói: "A Nan lại 
đóng chuông vàng, bốn chúng đồng nghe. Tuy nhiên như thế, rất giống 
hai con rồng giành hạt châu, thêm lớn uy phong của người trí." 


1.415. Ngoan Không Ngoại Đạo 

Cái “Không” sai lầm mà những kẻ cuồng thiển thường hay chấp 
vào. Thiển sư Huyền Sa nói: "Có kẻ ngưng tâm, thâu các niệm, nhiếp 
tất cả các sự về không. Nhắm mắt che con ngươi. Vừa có niệm móng 
khởi, lập tức phá trừ. Dù là tư tưởng vi tế nhất khởi dậy cũng lập tức 
đè nén. Kiến giải như thế tức là rơi vào ngoan không ngoai đạo. Ấy là 
kẻ hồn chưa tán mà đã là chết rồi. Kẻ ấy man mác mờ mịt, vô giác vô 
tri, giống như bịt tai mà ăn cắp chuông, chỉ tự lừa dối mình mà thôi!" 


1.416. Ngoạn Nguyệt 

Công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiển sư Nam Tuyển Phổ 
Nguyện (748-834 or 749-835) và Triệu Châu Tòng Thẩm. Theo Cảnh 
Đức Truyền Đăng Lục, quyển VI, một tối Thiền sư Nam Tuyền đang 
ngắm trăng, Triệu Châu hỏi Sư khi nào người ta có thể được giống như 
ánh trăng. Sư nói: "Thì hai mươi năm trước lão Tăng cũng từng như 
thế." Triệu Châu lại tiếp tục: "Còn bây giờ thì sao?" Nam Tuyển lập 
tức đi vềỀ phương trượng. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển VỊ, 
một đêm, các sư Trí Tạng, Hoài Hải và Phổ Nguyện theo Mã Tổ đi 
ngắm trăng. Mã Tổ hỏi: "Ngay bây giờ nên làm gì?" Trí Tạng thưa: 
"Nên cúng dường." Hoài Hải thưa: "Nên tu hành." Phổ Nguyện phủi 
tay áo ra đi. Mã Tổ bảo: "Kinh vào Tạng, Thiền về Hải, chỉ có Phổ 
Nguyện vượt ngoài sự vật." Trường Sa Cảnh Sầm nổi tiếng về sự mạnh 
bạo trong việc diễn đạt pháp của mình. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng 
Lục, quyển X, một hôm, Trường Sa Cảnh Sầm và Ngưỡng Sơn đang 
ngắm trăng. Ngưỡng Sơn nói: "Ai ai cũng có cái đó, chỉ tiếc là không 
dùng được." Trường Sa nói: "Lão Tăng mời ông dùng nó vậy." Ngưỡng 
Sơn nói: "Lầm sao dùng nó được?" Trường Sa bèn xô mạnh vào ngực 


1725 


của Ngưỡng Sơn cho té nhào rồi dẫm lên mình ông ta. Ngưỡng Sơn 
nói: "Đúng là như một con cọp." Trường Khánh Huệ Lăng nói: "Trước 
thì cùng một nhà. Sau lại thì không cùng một nhà." Trường Khánh 
cũng nói: "Dị giáo thì khó mà hổ trợ được." Từ đó về sau khắp nơi đều 
biết đến Trường Sa là "Sầm con cọp!" 


1.417. Ngọc Bất Trác Bất Thành Khí 

Ngọc mà không mài dũa, không nung nấu, thì không thành đồ quý, 
ý nói hành giả không chịu khó tu tập sẽ không bao giờ đạt được giác 
ngộ. Theo Thiền Sư Sùng Sơn Hạnh Nguyện trong quyển Thiên Đỉnh 
Sơn, nguyên thủy, mẫu kim loại này là những khối đá xấu xí. Rồi thì 
được nung lên ở nhiệt độ cao, đá tan chảy thành thể lỏng. Chất lỏng ấy 
được rót vào một cái khuôn lớn và biến thành một cái chuông lớn, đẹp 
đế. Sau khi chuông nguội ổi, ai đó gõ vào chuông và âm thanh tuyệt 
mỹ vang vọng lấp đầy vũ trụ. Chúng ta giống như những khối đá. Và 
khi chúng ta ra sức tu tập, trái tim chúng ta nóng lên, bùng thành ngọn 
lửa lớn, nung chảy điều kiện duyên khởi, cảnh ngộ, quan điểm cho đến 
khi chúng ta trở thành giống như kim loại nung chảy, sẵn sàng biến 
thành hình tượng một vị Bồ Tát, mỗi lần đau xót vì một tiếng kêu cầu 
sẽ gióng lên một âm thanh vang vọng tràn đầy vũ trụ, mang hạnh phúc 
đến cho tất cả mọi người. 


1.416. Ngọc Nữ Đêm Mang Thai! 

Một hôm, Thiển sư Đơn Hà Tử Thuần thượng đường, nhắc lại Đức 
Sơn dạy chúng nói: “Tông ta không ngữ cú, không một pháp cho 
người.” Đức Sơn nói thoại thế ấy, đáng gọi là chỉ biết vào cổ tìm 
người, bất chợt toàn thân bùn nước. Chín chắn xem ra, chỉ đủ một con 
mắt. Nếu là Đơn Hà thì không thế. Tông ta có ngữ cú đao vàng cắt 
chẳng mở, sâu xa chỉ huyền diệu, ngọc nữ đêm mang thai. 


1.419. Ngộ 

Từ giác ngộ rất quan trọng trong nhà Thiền vì mục đích của việc tu 
thiển là đạt tới cái được biết như là “giác ngộ. Giác ngộ là cảnh giới 
của Thánh Trí Tự Chứng, nghĩa là cái tâm trạng trong đó Thánh Trí tự 
thể hiện lấy bản tánh nội tại của nó. Sự tự chứng nầy lập nên chân lý 
của Thiền, chân lý ấy là giải thoát và an nhiên tự tại. Từ "Ngộ" được 


1726 


dùng để chỉ cái kinh nghiệm siêu việt về sự thực hiện Thực Tại đại 
đồng. Nó ngụ ý một sự thực hiện tâm linh, thần bí, và trực giác, và 
không nên được hiểu như định nghĩa chỉ một sự thức tỉnh tri thức theo 
như nó được áp dụng cùng với "Tuổi không Lớn" để nghị. Theo Thiền 
Sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập II, Ngộ là toàn thể của Thiền. 
Thiển bắt đầu từ đó mà chấm dứt cũng ở đó. Bao giờ không có ngộ, 
bấy giờ không có Thiền. Ngộ là thước đo của Thiển như một tôn túc đã 
nói. Ngộ không phải là một trạng thái an tĩnh không thôi; nó không 
phải là sự thanh thản mà là một kinh nghiệm nội tâm không có dấu vết 
của tri thức phân biệt; phải là sự thức tỉnh nào đó phát khởi từ lãnh vực 
đối đãi của tâm lý, một sự trở chiều với hình thái bình thường của kinh 
nghiệm vốn là đặc tính của đời sống thường nhật của chúng ta. Thuật 
ngữ Đại Thừa gọi là 'Chuyển Y' hay quay trở lại, hay lật ngược cái cơ 
sở của tâm ý, ở đây toàn bộ kiến trúc tâm thức trải qua một cuộc thay 
đổi toàn diện. Ngộ là kinh nghiệm riêng tư thân thiết nhất của cá nhân, 
nên không thể nói bằng lời hay tả bằng bút được. Tất cả những gì các 
Thiển sư có thể làm được để truyền đạt kinh nghiệm ấy cho người 
khác chỉ là thử khơi gợi lên, hoặc chỉ trổ cho thấy. Người nào thấy 
được là vừa chỉ thấy ngay, người nào không thấy thì càng nương theo 
đó để suy nghĩ, lập luận càng sai để. Khi chúng ta chỉ xét cái ngộ ở 
phạm vi khách quan thì sự mở con mắt Thiền trong chỗ ngộ nhập hầu 
như không có gì khác thường lắm. Vị thầy đưa ra một vài nhận xét nào 
đó, và nếu đúng thời cơ, đệ tử chứng ngay lý nhiệm mầu mà bấy lâu 
chưa hề nghĩ đến. Tất cả hầu như tùy vào tâm trạng, hoặc mức độ dọn 
tâm sẵn có trong phút chốc ấy. Theo thiển sư D.T. Suzuki trong Thiển 
Luận, Tập L, rốt cuộc Thiển là một canh bạc mai rủi, có lẽ nhiều người 
nghĩ như vậy; nhưng khi chúng ta lấy trường hợp của Nam Nhạc Hoài 
Nhượng, Sư phải mất tám năm dài để trả lời câu hỏi này của Lục Tổ: 
"Mà vật gì đến?" Chúng ta mới thấy qua sự kiện là có nỗi khổ sở lớn 
lao mà Nam Nhạc phải trải qua trước khi Sư đi đến giải quyết cuối 
cùng bằng câu đáp: “Nói in tuồng một vật tức không đúng.” Chúng ta 
phải nhìn sâu vào khía cạnh tâm lý của ngộ, nghĩa là vào những then 
máy thầm kín mở ra cánh cửa muôn đời huyền bí của nhân tâm. 

Giác ngộ là một trong những thuật ngữ được dùng trong Thiển để 
chỉ sự nhận biết trực tiếp bằng trực giác về chân lý. Nghĩa đen của từ 
này là “thấy tánh,” và người ta nói rằng đây là sự nhận biết chân tánh 
bằng tuệ giác vượt ra ngoài ngôn ngữ hay khái niệm tư tưởng. Nó 


1727 


tương đồng với từ “satori” (ngộ) trong một vài bài viết về Thiền, nhưng 
trong vài bài khác thì “Kensho” được diễn tả như là thủy giác (hay sự 
giác ngộ lúc ban sơ) cần phải được phát triển qua tu tập nhiều hơn nữa, 
trong khi đó thì từ “satori” liên hệ tới sự giác ngộ của chư Phật và chư 
Tổ trong Thiển. Một vị Tăng thành khẩn thỉnh Triệu Châu dạy Thiền, 
Triệu Châu hỏi: "Ông ăn cháo chưa?" Vị Tăng đáp: "Ăn cháo rồi." 
Triệu Châu bảo: "Rửa chén đi." Thoạt nghe, vị Tăng liền tỉnh ngộ. Thế 
ra cái giác ngộ trong Thiển nó thường tục biết chừng nào! Dầu gì đi 
nữa, chúng ta cũng không thể nói rằng Triệu Châu đã không làm gì hết 
cho sự đạt ngộ của vị Tăng. Nhưng làm sao Triệu Châu có thể mở mắt 
cho vị Tăng bằng một nhận xét tầm thường như vậy? Câu nói của ngài 
phải có ẩn ý gì khiến vừa nói ra là ăn khớp ngay với nhịp tâm của vị 
Tăng? Vị Tăng đã dọn tâm sẵn như thế nào để đón lấy cái ấn tay cuối 
cùng của Triệu Châu? Toàn thể diễn trình của tâm thức từ lúc hành giả 
mới thọ giáo cho đến hồi cứu cánh ngộ đạo ắt hẳn phải trải qua vô số 
thăng trầm vấp váp. Nhưng cuộc đàm thoại giữa vị Tăng và Triệu 
Châu cho thấy pháp Thiển chỉ có ý nghĩa khi cây trục của nội tâm 
xoay sang một thế giới khác, sâu rộng hơn. Vì một khi thế giới thâm 
diệu ấy mở ra là cuộc sống hằng ngày của hành giả, cả đến những tình 
tiết tâm thường nhất, vẫn đượm nhuần Thiển vị. Thật vậy, một mặt 
giác ngộ là cái gì tầm thường, vô nghĩa lý nhất đời; nhưng mặt khác, 
nhất là khi chúng ta chưa hiểu, nó kỳ bí không gì hơn. Và nói cho cùng, 
ngay cả cuộc sống thường ngày của chúng ta, há chẳng phải đầy những 
kỳ quan, bí mật và huyền bí, ngoài tầm hiểu biết của trí óc con người 
hay sao? 

Ruth Fuller Sasaki viết trong quyển 'Thiển: Một Phương Pháp Để 
Giác Ngộ Của Tôn Giáo': Mục đích tối thượng của Thiển là ngộ, ngộ 
được chân ngã của mình. Ngộ được chân ngã đưa đến giải thoát cái 
ngã cá nhân nhỏ bé. Khi cái ngã cá nhân nhỏ bé này được giải thoát, 
chúng ta biết được trạng thái tự do được nói trong Thiền, vốn thường 
được người ta giải thích cái tên đó sai lệch như là một kinh nghiệm 
thiển. Lẽ dĩ nhiên, chừng nào mà thân xác này còn hiện hữu dưới dạng 
hiển hiện hình tướng trong thế giới của hình tướng, chúng ta mang diện 
mạo bể ngoài như một hiện hữu cá nhân với tư cách là một cái tôi. 
Nhưng cái tôi đó không còn điều khiển chúng ta với thích và không 
thích, cũng như những đặc điểm và yếu điểm của nó. Chân ngã, bản 
ngã từ ban sơ của chúng ta, cuối cùng sẽ làm chủ. Chân ngã sử dụng 


1728 


một cách tự do cái hình tướng và cái tôi cá nhân đó theo ý muốn. 
Không gặp cẩn trở cũng không bị kểm thúc, nó sử dụng chúng trong 
mọi sinh hoạt thường ngày của chúng ta, bất kể thế nào và bất kể ở 
đầu. 


1.420. Ngộ Bổn Thiền Sư 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XV, thuở nhỏ Lương 
Giới Động Sơn (807-869) theo thầy tụng kinh Bát Nhã đến câu “Vô 
nhãn nhĩ tỷ thiệt thân.” Sư chợt hỏi thầy: “Con có mắt, tai, mũi. Cớ sao 
trong kinh lại nói là không?” Thầy kinh ngạc trả lời: “Ta chẳng phải là 
thầy của ngươi.” Thế rồi thầy gửi Lương Giới đến tham học với thiển 
sư Linh Mặc ở trên núi Vũ Tiết. Sư thọ cụ túc giới năm 21 tuổi. Cũng 
theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XV, cũng như nhiều vị Thiển 
sư khác vào thời nhà Đường, người ta cũng cho rằng Thiển Sư Lương 
Giới Động Sơn (807-869) có khả năng đoán trước ngày thị tịch của 
chính mình. Câu chuyện được kể rằng một hôm ở tuổi 63, Sư sai cạo 
tóc tắm gội xong, đắp y bảo chúng đánh chuông, giã từ chúng ngồi yên 
mà tịch. Đại chúng khóc lóc mãi không dứt. Sư chợt mở mắt bảo: 
“Người xuất gia tâm chẳng dính mắc nơi vật, là tu hành chân chánh. 
Sống nhọc thích chết, thương xót có lợi ích gì?” Sư bảo chủ sự sắm trai 
ngu si để cúng dường. Chúng vẫn luyến mến quá, kéo dài đến ngày 
thứ bảy. Khi thọ trai, sư cũng tùng chúng thọ. Thọ trai xong, sư bảo 
chúng: “Tăng Già không việc, sắp đến giờ ra đi, chớ làm ồn náo.” Sư 
vào trượng thất ngồi yên mà tịch. Bấy giờ là tháng ba năm 869, đời 
nhà Đường. Sư thọ 63 tuổi, 42 tuổi hạ. Vua phong sắc là “Ngộ Bổn 
Thiền Sư.” 


1.421. Ngộ Được Bản Tâm 
Khi ra mắt Thiển sư Vô Môn, Vô Môn đã hỏi Tâm Địa Giác Tâm: 
"Tên ông là gì?" Tâm Địa Giác Tâm trả lời với vị thiển sư về tên của 
mình. Sau khi biết được tên của Tâm Địa Giác Tâm có nghĩa là "Ngộ 
được bản tâm", vị thiển sư bèn viết một bài kệ tặng cho Tâm Địa Giác 
Tâm: 
"Tâm tức Phật 
Phật tức Tâm 
Tức Phật tức Tâm 
Thời thời như vậy." 


1729 


1.422. Ngộ Không Là Một Biến Cố Đơn Độc, Mà Là Một Tiến 
Trình Liên Tục 

Kết quả của những kinh nghiệm của chính mình, Đại Huệ (1089- 
1163) trở thành một người bênh vực quyết liệt cho hệ thống công án, 
mà Sư sử dụng như một loại “phương tiện thiện xảo” nhằm giúp đệ tử 
của mình đạt ngộ và làm sâu sắc thêm những cái hiểu biết nguyên 
thủy của họ. Đối với Đại Huệ, ngộ không phải là một biến cố đơn độc 
mà là một tiến trình liên tục. Sư bảo đệ tử rằng Sư có cả thấy mười 
tám lần ngộ lớn và vô số những kinh nghiệm nhỏ. Sư bảo họ: “Chẳng 
có văn tự nào trong Thiền cả. Tất cả chỉ là ngộ. Khi mấy ông đạt ngộ, 
là mấy ông được hết thảy.” Công án mà Sư thường giao cho những ai 
đến thỉnh giáo là công án “Vô” của ngài Triệu Châu. Một công án 
khác bắt nguồn từ chính Đại Huệ. Sư giơ cây phất trần lên và hỏi: 
“Nếu mấy ông gọi cái này là cây gậy, tức mấy ông khẳng định; nếu 
mấy ông không gọi nó là cây gậy, tức là mấy ông phủ định. Siêu vượt 
cả khẳng định lẫn phủ định, mấy ông gọi nó là cái gì? Hãy nói một cái 
gì đó xem!” 


1.423. Ngộ Mị Hằng Nhất 

Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, đức Phật day: “Này A Nan, ngủ hay 
thức, vào mọi lúc phải là một. Khi một người đang tu tập Tam Ma Địa 
và đã đạt đến giai đoạn cuối cùng của trạng thái định, thì tiến trình tri 
thức bình thường liên hệ trong mơ sẽ biến mất khỏi tâm. Sự tỉnh thức 
sẽ chiếu sáng, như hư không, và tĩnh lặng như bầu trời không một gợn 
mây. Những hình ảnh vật thể thô thiển bên ngoài sẽ không còn xuất 
hiện trước người ấy như những đối tượng của tri thức nữa. Người ấy sẽ 
thấy toàn bộ những hiện tượng trên thế gian, núi non, sông ngòi, và bất 
cứ thứ gì khác, chỉ như là những phản chiếu phớt hiện trong một chiếc 
gương trong sáng, không có thứ gì lưu lại cả. Chỉ có chân bản thể của 
thức là còn lại.” Thật vậy, đối với bất cứ hành giả nào đạt đến giai 
đoạn cuối cùng của trạng thái định, thì ngộ mị hằng nhất (không có gì 
khác nhau cả). 


1730 


1.424. Ngộ Nhân Bổng! (Gậy Đánh Khiến Người Tỉnh Ngộ !) 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, Thiền sư Quan Nam 
Đạo Thường gốc người Tương Châu, bây giờ là vùng thuộc tỉnh Hồ 
Bắc. Một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiền sư Quan Nam Đạo Thường: 
"Thế nào là ý chỉ Tổ sư từ Tây lại?" Đạo Thường đưa gậy lên nói: 
"Lãnh hội không?" VỊ Tăng đáp: "Không lãnh hội." Đạo Thường bèn 
đánh đuổi vị Tăng. Hôm khác, có một vị Tăng hỏi Thiển sư Quan Nam 
Đạo Thường: "Thế nào là nguồn của đại đạo?" Đạo Thường đánh cho 
ông Tăng một cái. Mỗi khi Thiển sư Quan Nam Đạo Thường thấy một 
vị Tăng đến tham lễ, ông thường đưa gậy lên đánh đuổi ra, hoặc nói: 
"Ông trễ rồi," hoặc nói: "Đánh trống của lão Tăng Quan Nam đi." 
Trong thời ấy hình như chỉ có Sư Bắc Hiển (?) hòa xướng được với Đạo 
Thường mà thôi. 


1.425. Ngộ Pháp 
Một vị du Tăng hỏi Thiển sư Giáp Sơn Thiện Hội (805-881): “Từ 
trước lập ý Tổ và ý kinh, vì sao độ nầy Hòa Thượng nói không?” Sư 
đáp: “Ba năm chẳng ăn cơm, trước mắt không người đói, tại sao con 
chẳng ngộ?” Chỉ vì ngộ mê đuổi Xà Lê. Sư bèn nói kệ: 
“Minh minh vô ngộ pháp 
Ngộ pháp khước mê nhơn 
Trường thơ lưỡng cước thùy 
Vô ngụy diệt vô chơn.” 
(Rõ ràng không pháp ngộ. Pháp ngộ đuối người mê. Duỗi thẳng 
hai chân ngủ. Không ngụy cũng không chơn). 


1.426. Ngộ Rồi Cũng Đồng Chưa Ngộ! 

Định Hương (2-1051), tên của một Thiển sư Việt Nam, quê ở Chu 
Minh, Bắc Việt. Ngài xuất gia vào lúc hãy còn rất trẻ và trở thành một 
trong những đệ tử xuất sắc của Thiển Sư Đa Bảo. Sau khi Thiển sư Đa 
Bảo thị tịch, ngài trở thành pháp tử đời thứ sáu của dòng Thiển Vô 
Ngôn Thông. Một hôm Thiển Sư Định Hương (2-1051) hỏi Thiền sư Đa 
Bảo: “Làm thế nào thấy được chân tâm?” Thiển sư Đa Bảo đáp: "Ông 
phải tự mình khám lấy!" Định Hương hoan hỷ lãnh ngộ và nói: “Hết 
thảy đều thế, đâu phải chỉ riêng với đệ tử!” Thiển sư Đa Bảo nói: 
“Ông đã hiểu chưa?” Sư đáp: “Đệ tử đã hiểu rồi, nhưng cũng giống 
như khi chưa hiểu.” Thiển sư Đa Bảo nói: “Phải lấy cái tâm ấy mà bảo 


1731 


nhậm.” Sư ôm tai, đứng dậy quay lưng đi. Thiển sư Đa Bảo bèn quát 
lên: “Đi đi!” Định Hương sụp xuống lạy tạ. Thiền sư Đa Bảo nói: “Về 
sau khi ông giao tiếp với người đời phải làm như kẻ điếc!” 


1.427. Ngộ Rồi Như Chưa Ngộ, Không Tâm Cũng Không Pháp 
Đề Ca Đa là tên của vị Tổ thứ năm trong hai mươi tám Tổ Ấn Độ. 
Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Đề Đa Ca, tổ thứ năm 
tại Ấn Độ, không được Phật Giáo Nam Truyền biết đến, sanh trưởng 
tại xứ Ma Kiệt Đà, đệ tử của Ưu Ba Cúc Đa. Ông đến xứ Madhyadesa 
nơi đây ông làm lễ quy y thọ giới cho Micchaka và 8.000 đệ tử. Sau 
đây là bài kệ phó pháp của Tổ Đề Đa Ca: 
"Thông đạt bản thể tâm 

Không pháp không chẳng pháp 

Ngộ rồi như chưa ngộ 

Không tâm cũng không pháp." 


1.428. Ngộ Thị Khởi Điểm, Bất Thị Cứu Cánh 

Công việc duy nhất của hành giả tu Thiền là tu tập Thiển, và mục 
đích duy nhất của họ là "Giác Ngộ". Như vậy, trong bất cứ hoàn cảnh 
nào và bất cứ lúc nào, hành giả tu Thiển cũng đều thấy Thiền, nghe 
Thiền, nếm Thiền, và thậm chí ngửi Thiển nữa. Tuy nhiên, Thiền chỉ 
thật sự bắt đầu vào cái giây phút mà người ta thoạt "Ngộ", trước khi đó 
người ta chỉ đứng ngoài và nhìn Thiển bằng tri thức. Trong một ý nghĩa 
sâu hơn, "Ngộ" chỉ là khởi điểm, chứ không phải là cứu cánh của 
Thiển. Thật vậy, theo truyền thuyết nhà Thiển, Thiển sư nổi tiếng 
Triệu Châu, sau khi đạt được giác ngộ một thời gian rất lâu, ngay lúc 
đã tám mươi tuổi mà ngài vẫn còn đi hành cước học Thiền. Mặt khác, 
Huệ Trung Quốc Sư đời nhà Đường, sau khi giác ngộ, vẫn tiếp tục Ẩn 
tu trong núi suốt bốn mươi năm. Thiền sư Trường Khánh, sau khi giác 
ngộ vẫn tiếp tục tọa thiển hai mươi năm nữa. Những vị Thiển sư này 
dư biết tất cả mọi thứ khi họ đạt được giác ngộ, nhưng họ vẫn tiếp tục 
kiên trì tham thiển suốt cả đời. Tại sao vậy? Vì họ biết từ kinh nghiệm 
trực tiếp rằng Thiển giống như một đại dương mênh mông, một kho 
tàng bất tận đầy những của cải và bảo vật. Khi ngộ, người ta có thể đạt 
đến kho tàng này, có thể chiêm ngưỡng nó, ngay cả chiếm lấy nó, mà 
vẫn không sử dụng hoặc thụ hưởng nó trọn vẹn ngay lập tức. Thường 
thì phải mất khá lâu người ta mới học được cách sử dụng khôn ngoan 


1732 


một gia sản kếch sù như vậy, ngay khi đã làm chủ nó trong một thời 
gian. Dầu chúng ta có nói gì đi nữa, tinh thần cũng như truyền thống 
Thiển luôn phản ảnh trọn vẹn ở chỗ Thiển có phần nhấn mạnh vào 
"kiến" hơn là "hành". Vì thế, dầu "Ngộ" chỉ là điểm khởi đầu, nó vẫn 
là tinh túy của Thiển. Nó không phải là tất cả của Thiển, nhưng nó là 
trái tìm của Thiền. 


1.429. Ngộ Thị Phật 

Còn gọi là Vô Bổn Giác Tâm (1207-1298), tên của một Thiền sư 
của tông Lâm Tế Nhật Bản vào thế kỷ thứ XIH. Sư là người cùng thời 
với Thiển sư Viên Nhĩ Biện Viên. Sư theo học tại một trường Phật giáo 
có liên hệ với ngôi đền Thần Đạo ở địa phương và xuất gia làm Tăng 
ở tuổi 19. Sau khi cạo tóc, Sư đã được ban Pháp danh là “Kakushin” có 
nghĩa là “Giác Tâm.” Sư đã được thọ giới tại Todalji và theo học với 
tông Chân Ngôn trước khi du hành sang Trung Hoa vào năm 1249. Khi 
về nước Sư đã mang Vô Môn Quan và Thiển Lâm Tế dòng Dương Kỳ 
từ Trung Hoa về Nhật Bản để lập ra tông phái Pháp Đăng. Vào năm 
1235, Sư có thích thú với Thiển sau cuộc gặp gỡ với Thiền sư Thối 
Canh Hành Dũng, một Thiển sư nổi tiếng của phái Hoàng Long tại 
Nhật Bản vào thời Liêm Thương vào khoảng đầu thế kỷ thứ XII 
(Thiển phái Hoàng Long ở Nhật Bản là một trong những nhánh thiển 
quan trọng trong trường phái Lâm Tế). Thối Canh Hành Dũng cũng là 
một trong những truyền nhân nối pháp của Thiển sư Vinh Tây Minh 
Am. Bốn năm sau đó, Giác Tâm tháp tùng Thối Canh Hành Dũng đi 
đến chùa Thọ Phước Tư ở vùng Thương Liêm, tại đây Thiển sư Hành 
Dũng bổ nhiệm Sư làm Tri Sự của chùa. Sau khi Thiền sư Thối Canh 
Hành Dũng thị tịch, Giác Tâm học Thiển với Thiền sư Đạo Nguyên 
một lúc, nhưng cuối cùng Sư quyết định là mình cần phải du hành sang 
Trung Hoa để hiểu Thiền tốt hơn. Vào năm 1249, Sư khởi hành đi 
Trung Hoa. Tại đây, Sư hy vọng học Thiển với Thiền sư Vô Chuẩn Sư 
Phạm như Vô Học Tổ Nguyên và Thánh Nhất đã được học, nhưng Sư 
Phạm vừa mới thị tịch. Vì thế, trong thời gian lưu lại Trung Hoa ông đã 
trở thành đệ tử của vị Thiền sư nổi tiếng đương thời là Thiển sư Vô 
Môn Huệ Khai, thuộc dòng truyền thừa Dương Kỳ thuộc tông Lâm Tế. 
Vô Môn đã ban cho ông giấy chứng nhận giác ngộ và bổ nhiệm ông là 
Pháp tử của dòng truyền thừa này. Vô Môn cũng ban cho ông một bản 
chép tay chứa đựng giáo pháp của ngài, sau này nó trở thành một trong 


1733 


những tác phẩm quan trọng của Thiền tông Nhật Bản. Dưới sự chỉ dẫn 
của Thiền sư Vô Môn Huệ Khai, Giác Tâm được giới thiệu với cách tu 
tập công án. Sư đạt ngộ chỉ sau sáu tháng ở Trung Hoa, và đạt được sự 
ngưỡng mộ từ chính thầy Vô Môn. Khi tới lúc Sư phải quay trở về 
Nhật Bản, Thiển sư Vô Môn đưa cho Sư một bản viết tay mang tựa để 
“Vô Môn Quan.” Đây là bản đầu tiên tới đất Nhật. Sư thường dạy 
chúng đệ tử: "Chư Phật và chúng sanh đều có chung tánh giác. Chư 
Phật hiểu giác ngộ tâm mình, trong khi chúng sanh không giác ngộ 
được tâm mình. Thể tánh đồng đẳng, chỉ vì mê giác chẳng đồng nên có 
sai khác. Các ông có thể tự mình giác ngộ thành Phật mà chẳng cần 
phải tùy thuộc vào tha lực bên ngoài. Muốn đạt đến Phật quả, các ông 
phải quán xét bản tâm của chính mình" 


1.430. Ngộ Thiền 

Ngộ Thiền là sự tỏ ngộ về bản tánh thật của vạn pháp. Lúc đó 
hành giả thấy rằng nhất thiết chư pháp đều do nhân duyên sinh ra, 
không có tự tính. Ngộ thiền là sự trực ngộ về bản tánh thật của vạn 
pháp. Khái niệm về từ Bodhi trong phạn ngữ không có tương đương 
trong Việt và Anh ngữ, chỉ có danh từ “Lóe sáng” hay Enlightenment 
là thích hợp. Một người bản tánh thật sự của vạn hữu là giác ngộ cái 
hư không hiện tại. Cái hư không mà người ta thấy được trong khoảnh 
khắc ấy không phải là hư vô, mà là cái không thể nắm bắt được, 
không thể hiểu được bằng cảm giác hay tư duy vì nó vô hạn và vượt ra 
ngoài sự tổn tại và không tổn tại. Cái hư không được giác ngộ không 
phải là một đối tượng cho chủ thể suy gẫm, mà chủ thể phải hòa tan 
trong đó mới hiểu được nó. Tinh thần cũng như truyền thống phản ảnh 
trọn vẹn ở chỗ thiển có phần nhấn mạnh vào kiến hơn là hành. Vì thế, 
dầu ngộ chỉ là khởi đầu, nó lại là tinh túy của thiển. Nó không phải là 
tất cả của thiền, nhưng nó là trái tim của thiền. Trong Phật giáo thật, 
ngoài thể nghiệm đại giác ra, không có Phật giáo. Ngộ là kinh nghiệm 
tự thân của từng cá nhân, nên không thể nói bằng lời hay tả bằng bút. 
Tất cả những gì các thiển sư có thể làm được để truyền đạt kinh 
nghiệm ấy cho người khác chỉ là thử gợi lên hay chỉ trổ cho thấy. 
Người nào thấy được thì vừa chỉ đã thấy ngay, người nào không thấy 
càng nương theo đó để suy nghĩ, lập luận càng sai đề. Đức Phật nắm 
ngay trung tâm điểm ấy khi ngài chê bai các nhà huyển đàm luận diệu 
đương thời đưa ra những giáo lý không tưởng, những truyễển thuyết 


1734 


trống rỗng, những chỉ dẫn vu vơ. Theo quyển Cốt Lõi Thiền, ngày xưa, 
có một vị Tăng suốt đời chỉ chăm chăm giữ gìn giới luật của Phật một 
cách nghiêm nhặt. Một đêm nọ, trong lúc dạo chơi bên ngoài, ông dẫm 
lên một cái gì đó nghe một cái 'bóc' dưới bàn chân. Tưởng mình dẫm 
phải một con ếch đang mang bọc trứng, vị Tăng ân hận không nguôi, vì 
giới luật nhà Phật cấm cướp đi mạng sống. Cuối cùng, khi đi ngủ, ông 
nằm mơ thấy hàng trăm con ếch đến kêu la đòi mạng. Vị Tăng hết sức 
lo lắng, nhưng sáng ngày hôm sau, ông nhận ra rằng vật ông dẫm phải 
hôm trước là một quả cà tím quá chín. Nỗi bất an của ông tan biến, và 
lần đầu tiên, ông hiểu ra câu nói rằng không hề có một thế giới khách 
quan. Và cuối cùng, vị Tăng ngộ được cách tu Thiển. Hãy suy ngẫm 
bài thơ 'hài cú' của thiển sư Ba Tiêu Huệ Thanh rồi chúng ta sẽ thấy 
vấn đề một chút rõ ràng hơn: 

"Một vũng lầy hiu hắt; 

Một con ếch nhảy vào; 

Và tiếng nước; ôi chao!" 

Đấy là cái tiếng thức tỉnh hành giả về đạo lý của Phật giáo Thiền 

tông. Kinh nghiệm tự nó không thể bày tỏ bằng cách khác, thế nên bài 
thơ hài cú mô tả cơ duyên, không tâm tình, không biện giải. 


1.431. Ngộ Tổ Sư Thiền! 

Một hôm, Hương Nghiêm (?-898) phái một vị Tăng đến chỗ Qui 
Sơn và đọc bài kệ của mình. Qui Sơn nghe xong, nói với Ngưỡng Sơn: 
“Kẻ nầy đã triệt ngộ.” Ngưỡng Sơn thưa: “Đây là máy tâm ý thức 
trước thuật được, đợi con đến nơi khám phá mới chắc.” Ngưỡng Sơn 
đến thăm sư, bảo: “Hòa Thượng khen ngợi sư đệ đã phát minh đại sự, 
thử nói tôi nghe?” Sư đọc bài tụng trước cho Ngưỡng Sơn nghe. 

Ngưỡng Sơn bảo: “Sư đệ ngộ Như Lai thiển mà chưa ngộ Tổ Sư 
thiển.” Sư lại nói bài kệ: 

“Ngã hữu nhất cơ 
Thuần mục thị y 
Nhược nhơn bất hội 
Biệt hoán Sa DI.” 
(Ta có một cơ, chớp mắt chỉ y 
Nếu người chẳng hội, 
Riêng gọi Sa DỊ). 


1735 


Ngưỡng Sơn gật đầu và về thưa lại Qui-Sơn: “Đáng mừng! Sư đệ 
Trí Nhàn đã ngộ Tổ Sư Thiền.” 


1.432. Ngôi Lặng Yên và Thừ Ra Đó Để Làm Gì? 

Thiển sư Tây Vực Quật Đa Tam Tạng, sống vào thế kỷ thứ bẩy. 
Theo Truyền Đăng Lục, quyển V, Thiển sư Quật Đa Tam Tạng, người 
xứ Tây Vực, Sư đến Thiềểu Dương vào cuối thế kỷ thứ bẩy. Sư tổ ngộ 
khi tình cờ nghe được lời thuyết giảng của Lục Tổ Huệ Năng. Về sau 
Sư đến Ngũ Đài Sơn, tại đó Sư gặp một vị Tăng dựng am tịnh tọa. Sư 
hỏi vị Tăng: "Tại sao ông ngồi đây một mình?" Vị Tăng đáp: "Quán 
tịnh." Sư hỏi: "Ai quán và tịnh gì?" Vị Tăng làm lễ và hỏi: "Xin thây 
nói cho biết lý ấy thế nào?" Sư nói: "Sao ông không tự quán tự tịnh?" 
Vị Tăng cảm thấy bối rối không đáp được. Sư lại hỏi: "Ông từ môn 
phái nào?" Vị Tăng đáp: "Từ Thiển sư Thần Tú." Sư nói: "Loại ngoại 
đạo thấp nhất ở xứ Tây Vực ta còn không sa vào kiến chấp này. Ngồi 
lặng yên và thừ ra đó để làm gì?" Vị Tăng liền hỏi: "Thầy học của Sư 
là ai?" Sư đáp: "Thầy ta là Lục Tổ Huệ Năng. Sao ông không mau đến 
đó để sớm được tỏ ngộ?" Sau đó vị Tăng nghe lời Sư khuyên đến gặp 
Lục Tổ và cuối cùng cũng được tỏ ngộ Thiền. Từ đó về sau này, không 
còn ai biết Sư ở đâu và thị tịch lúc nào. 


1.433. Ngồi Lên Bồ Đoàn Thì Khá Hơn! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XII, một hôm, Thiền sư 
Từ Phước đội tấm bồ đoàn lên đầu rồi nói: "Khi mấy ông như vầy, thì 
thật là khó cho chúng ta nói chuyện với nhau." Chúng Tăng im lặng. 
Từ Phước đặt tắm bồ đoàn xuống và ngồi lên rồi nói: "Như vây thì khá 
hơn." 


1.434. Ngồi Thiên Ôm Trọn Ba Yếu Tố Căn Bản Của Phật 
Giáo: Giới-Định- Huệ 

Một lần, Thiền sư An Cốc Bạch Vân (1885-1973) thượng đường 
dạy chúng: "Dầu bạn có biết hay không biết, khi bạn có mặt ở đây, 
tham dự một buổi nhiếp tâm tọa thiển, là bạn đang tạo ra thiện nghiệp. 
Ngồi ôm trọn ba yếu tố căn bản của Phật giáo: giới, định lực, và trí 
huệ giác ngộ. Điều rõ ràng là lẽ dĩ nhiên khi sự tập trung tư tưởng 
mạnh lên sẽ giúp cho tâm thức của chúng ta phát triển vững vàng; điều 


1736 


ít hiển nhiên hơn là trong cái ngồi toàn tâm, bạn nhận ra rằng dần dần 
con mắt trí tuệ của bạn sẽ mở lớn như thế nào khi chân tánh được gột 
rửa khỏi những mê hoặc và uế nhiễm. Về giới luật, rõ ràng người ta 
không thể sát sanh, trộm cắp hay vọng ngữ trong lúc tọa thiển. Tuy 
nhiên, theo ý nghĩa sâu xa hơn, sự trì giữ giới luật có nên tẳng trong 
tọa thiển, bởi vì qua tọa thiển, từ từ bạn đoạn diệt được cái mê hoặc 
căn bản đưa đến phạm phải điều ác, chủ yếu là sự mê hoặc cho rằng 
thế giới và bạn là hai phần tách rời và khác biệt. Theo bản thể nội tại, 
không hề có sự phân tách như vậy. Thế giới không ở ngoài ta, thế giới 
là ta! Đây chính là sự chứng ngộ Phật tánh của bạn, qua sự trì giữ giới 
luật một cách tự nhiên và tự phát khởi lên." 


1.435. Ngôi Trong Nước Mà Xoè Tay Xin Nước 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVII, một hôm, Thiển 
Sư Huyền Sa Sư Bị (835-908) thượng đường dạy chúng: "Các ông 
giống như người ngồi dưới đáy biển, hoàn toàn chìm trong nước, ấy thế 
mà lại đưa tay hỏi xin nước uống. Có hiểu không? Các ông nên luôn 
nhớ rằng nếu các ông đang ở trong nước, và nếu đây là sự thật, thì các 
ông cứ ngồi yên như vậy đi, vì theo Thiển hễ hỏi xin nước tức thì các 
ông tạo ra giữa mình và nước một quan hệ hình thức, và các ông sẽ 
đánh mất hết tất cả những gì thân thiết vốn là của chính mình. Phàm 
người học Bát Nhã và Bồ Tát quả phải là người đại căn khí có đại trí 
huệ mới được. Nếu người có trí huệ thì hiện nay được siêu thoát. Nếu 
người căn cơ trì độn cần phải siêng năng khổ nhọc, ngày đêm quên ăn 
bỏ ngủ, giống như đưa đám ma cha mẹ vậy. Phải cấp thiết như vậy đến 
trọn đời, lại phải được người khác dầu dắt, phải thật sự nỗ lực mới 
mong đến chỗ giác ngộ được." 


1.436. Ngôn Ngữ Bản Lai Không 

Một hôm, Hạo Nguyệt nghi ngờ, hỏi Thiển sư Trường Sa Cảnh 
Sâm (một vị thiển sư Trung Hoa vào thế thứ IX) rằng: "Ngài Vĩnh Gia 
Huyền Giác nói 'Liễu tức nghiệp chướng bản lai không, vị liễu ưng tu 
hoàn túc trái' là sao?" Trường Sa Cảnh Sâm trả lời: "Ông chưa hiểu 
nghiệp chướng." Hạo Nguyệt hỏi: "Thế nào là nghiệp chướng?" 
Trường Sa Cảnh Sầm đáp: "Bản lai không." Hành giả tu Thiển nên 
luôn nhớ rằng ngôn ngữ thể tánh là không; vì vậy chúng ta phải dùng 
hơi và lưỡi mới phát ra thành lời (do duyên hợp). Nếu chúng ta vô tình 


17357 


nói ra những lời không vui cho người khác, tức là chúng ta đã tạo 
nghiệp dữ. Đến lượt người nghe những lời nói tổn thương thì họ cố ý 
cách đáp trả lại làm cho cơn giận của chúng ta bùng phát lên. Một khi 
chúng ta biết được thể tánh của ngôn ngữ là không, cơn giận của chúng 
ta sẽ không sanh khởi, và chúng ta sẽ kiểm soát tình huống bằng một 
phương cách tích cực hơn. Đây là việc khó khăn nhất trong cuộc sống 
hằng ngày của chúng ta, nhưng hành giả tu Thiển không có cách nào 
tốt hơn cách này. 


1.437. Ngôn Ngữ Văn Tự 

Giáo lý, sự tụng đọc và chuyện kể, vân vân. Trong Kinh Lăng Già, 
Đức Phật nhấn mạnh vào sự đạt tự nội cái chân lý mà hết thấy các 
Đức Như Lai trong quá khứ, hiện tại và vị lai thể chứng, chứ không 
phải là ngữ ngôn văn tự. Cảnh giới của Như Lai tạng vốn là A Lại Da 
Thức thì thuộc về chư Bồ Tát Ma Ha Tát theo đuổi chân lý chứ không 
thuộc các triết gia chấp vào văn tự, học hành và suy diễn suông. Cũng 
trong kinh Lăng Già, đức Phật dạy: "Này Đại Huệ, kinh nói ra là tùy 
căn cơ của chúng sanh nên không hiển thị được chân lý 'Như Thị, lời 
nói không hiển thị được cái như thực. Đó giống như những dương diễm 
phỉnh gạt lũ thú khát nước vọng hướng tìm nước uống ở chỗ không hề 
có nước; cũng vậy, lời dạy của kinh là nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng 
của phàm phu nên không hiển thị được thực tại, tức cứu cánh của thánh 
trí tự giác. Này Đại Huệ, nên nương theo nghĩa, chớ chấp vào ngôn từ 
và giáo thuyết. " 


1.438. Ngỗng Trong Chai 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển VI, một lần, Thứ sử 
Lục Công kể cho Thiển Sư Nam Tuyền Phổ Nguyện (748-834 or 749- 
835) nghe câu chuyện này: “Lâu xa lắm rồi, có một người đàn ông, ấp 
trứng ngỗng và nuôi ngỗng con trong một cái chai. Nhưng khi con 
ngỗng lớn hơn, không thể nào ra khỏi cái chai được. Người đàn ông 
muốn cứu con ngỗng ra mà không làm bể chai. Ở vào cương vị của anh 
chàng này, Thầy sẽ làm gì?” Nam Tuyển gọi: “Quan Thứ sử!” Lục 
Công nói: “Vâng, thưa thầy!” Nam Tuyền nói: “Đó! Nó ra rồi!” 


1738 


1.439. Ngu Dốt Là Nguyên Nhân Chính Của Sự Lang Thang Vô 
Định! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XXI, người ta biết tới 
Thiền Sư La Hán Quế Sâm (867/869-928) chủ yếu qua một số lần vấn 
đáp với đệ tử của ông là Pháp Nhãn. Trong những văn bản Thiền, có 
kể lại chuyện này, một trong những chỗ mà ông được nhắc tới là thí dụ 
thứ 20 của Thong Dong Lục: "Quế Sâm hỏi Pháp Nhãn: 'Con đi đâu, 
hỡi niên trưởng các nhà sư?' Pháp Nhãn đáp: 'Con đi lang thang không 
mục đích.' Quế Sâm nói: 'Sự lang thang ấy có nghĩa gì? Pháp Nhãn 
nói: 'Con không biết Quế Sâm nói: 'Sự ngu đốt là cái gần nhất (đậm 
nhất)." 


1.440. Ngu Tăng Sao Quá Nhiều! 

Kaigan là tên của một vị Thiển sư Nhật Bản vào thế kỷ thứ XIX— 
Name of a Japanese Zen master In the nineteenth century. Sư Kaigan 
đoạt giải quán quân về văn học Thiển Phật giáo vào giữa thế kỷ thứ 
19. Nhiều người nghĩ rằng ông là một học giả, chứ không biết được 
rằng ông là một thiển sư đắc đạo. Lúc đầu Kaigan theo học với đại 
thiển sư Sengai. Sau đó sư tiếp tục thiển tập với hai thiển sư Seisetsu 
và Tankai. Kaigan đã hoàn tất và được ấn chứng thiển với thiển sư 
Tankai, ông cũng là người nối pháp cho vị thiển sư này. Có một thời 
Kaigan đi đến Kyoto để tham học Phật pháp với các trường phái Phật 
giáo khác. Khó chịu trước những gì ông tìm thấy, ông đã viết bài kệ: 

"Tại đại lộ số Năm 
Đứng trên cầu nhìn quanh 
Suốt Đông, Tây, Nam, Bắc 
Ngu Tăng sao quá nhiều!" 


1.441. Ngũ Chỉ Thiền 

Theo Tỳ Kheo Piyadassi Mahathera trong Phật Giáo Nhìn Toàn 
Diện, để điều phục năm triển cái, hành giả cũng cần phải trau dồi và 
phát triển năm yếu tố tâm lý gọi là chi thiển. Chính năm chỉ thiển nầy 
sẽ nâng các cấp thanh tịnh tâm của hành giả từ thấp lên cao. Tâm kết 
hợp với chúng trở thành tâm thiền. Các thiển chi nầy theo thứ tự từng 
chi một, chế ngự các triển cái ngăn cẩn con đường thiền định của hành 
giả. Thứ nhất, Tầm (Vitakka (p), được dùng để chế ngự hôn trầm dã 


1739 


dượi. Thứ nhì, Sát (Vicara (p), được dùng để chế ngự hoài nghi. Thứ 
ba, Phỉ (Piti (p), phỉ hay hỷ lạc được dùng để chế ngự sân hận. Thứ tư, 
Lạc (Sukha (p), an lạc được dùng để chế ngự phóng dật và lo âu. Thứ 
năm, Nhất điểm trụ (Ekaggata (p), được dùng để chế ngự tham dục. 


1.442. Ngũ Đài Sơn Chẳng Có Văn Thù! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XII, thỉnh thoảng những 
người hành hương cũng du hành đến Viện Văn Thù và lưu lại đó với 
Thiển Sư Lâm Tế Nghĩa Huyền (?-866) trong một thời gian ngắn. Một 
trong số những vị khách đó là Triệu Châu. Một hôm, Lâm Tế đang rửa 
chân trong một chậu nước khi Triệu Châu tới gần tự viện. Khách Triệu 
Châu gọi lớn: “Tại sao Sơ Tổ đi đến đông độ?” Lâm Tế làm như không 
để ý đến vị khách và vẫn tiếp tục rửa chân. Triệu Châu đến trước mặt 
Sư và nói: “Tôi hỏi ông, tại sao Sơ Tổ đi đến đông độ?” Khi Lâm Tế 
vẫn chưa trả lời thì Triệu Châu đã ngã người về phía trước, đặt tay lên 
lổ tai làm như đang cố nghe câu trả lời của người khác vậy. Lâm Tế 
bèn đổ chậu nước dơ xuống đất. Mặc dầu Lâm Tế không chỉ Triệu 
Châu, Lâm Tế có điều này để nói với người đi đến viện Văn Thù: “Có 
một số người học đạo, đến núi Ngũ Đài tìm cầu Bồ Tát Văn Thù. Kẻ 
cầu học đó lầm! Trên núi Ngũ Đài làm øì có Bồ Tát Văn Thù. Mấy 
ông có muốn biết Văn Thù hay không? Văn Thù ở ngay trước mắt mấy 
ông đấy! Từ đầu đến cuối không có gì khác. Đừng nghi hoặc bất cứ nơi 
nào mấy ông đến, đó là Văn Thù sống! Ánh sáng vô phân biệt chớp 
lên trong mỗi niệm của mấy ông, đây chính là Phổ Hiển trụ trong chân 
lý ở mọi thời điểm. Mỗi niệm của mấy ông, mà biết bẻ gãy sự trói 
buộc, được giải thoát trong mọi thời, đây là đi vào chánh định của ngài 
Quán Thế Âm. Mỗi vị đều thời vận dụng một cách hổ tương đồng 
điệu, tuy một mà ba, tuy ba mà một. Khi đã hiểu được như vậy, mấy 
ông có thể tụng đọc các kinh điển.” Bình luận về bài pháp này của 
Thiền sư Lâm Tế, một vị Thiển sư đã làm một bài kệ như sau: 

“Hà xứ thanh sơn bất đạo tràng 
Hà tu sách trượng phỏng Thanh lương 
Vân trung túng hữu kim mao hiện 
Chính nhãn khan thời phi Cát Tường.” 

(Núi xanh ở đâu chẳng phải là đạo tràng, cần gì chống gậy lên núi 
Thanh Lương. Giữa trời mây dù sư tử có hiện, Kỳ thật nhìn kỹ chẳng 
thấy Văn Thù). 


1740 


1.443. Ngũ Đại Và Lưỡi Kiếm Có Không 

Một hôm, Thiền Sư Hối Đường Tổ Tâm Hoàng Long (1025-1100) 
nói với chúng hội: "Những ai muốn lãnh hội được nguồn gốc của sanh 
tử phải hiểu rõ chính mình. Một khi hiểu chuyện này, rồi thì sau đó họ 
có thể hành động một cách thích hợp theo hoàn cảnh mà chẳng bao giờ 
để lở mất cơ hội. Trước khi lưỡi kiếm xuất hiện, chẳng có 'tích cực' hay 
'tiêu cực.' Nhưng khi nó đến, ngũ đại hổ tương khởi lên và lướt thắng 
lẫn nhau. Xa lạ và quen thuộc hiện ra, và bốn bản chất đến trụ. Mọi 
thứ trở thành có ngăn có bậc, lưỡi kiếm 'có' và 'không' cũng khởi lên. 
Nhưng chính việc này đưa đến cái thật và giả không được phân biệt, 
nước và sửa không được tách ra. Khi một căn bệnh đi vào mạng thần 
kinh nơi bụng của một người, làm sao cứu được người ấy? Nếu một 
người lữ hành mệt mỏi rã rời và lạc đường mà không có ánh sáng mặt 
trời trợ giúp, sẽ không tìm được đường về nhà. Khi một người thật sự 
quan sát đại dụng, thì mọi ảo kiến liền bị lãng quên. Khi mà mọi thứ 
ảo kiến bị lãng quên, sương mù không còn kết tạo nữa. Khi đó đại trí 
được lãnh hội, rồi thì không còn gì khác nữa để nói. Hãy cẩn trọng!" 


1.444. Ngũ Gia Bình Trích 

Ngũ Gia dùng trong Thiển tông Phật giáo để chỉ năm tông phái 
chính của truyền thống Thiển dưới thời nhà Đường. Biểu đồ được tóm 
lược bởi Thiển sư Văn Ích. Ngũ tông là năm tông phái Thiển của Phật 
giáo ở Trung Hoa bắt nguồn từ Nguồn Thiền “Trực chỉ nhân tâm, kiến 
tánh thành Phật” của Lục Tổ Huệ Năng. Năm tông nầy gồm Vân Môn, 
được ngài Vân Môn Văn Uyển sáng lập; Pháp Nhãn, được ngài Pháp 
Nhãn Văn Ích sáng lập; Tào Động, được hai ngài Động Sơn Lương 
Giới và Tào Sơn Bổn Tịch sáng lập; Quy Ngưỡng, được ngài Quy Sơn 
Linh Hựu sáng lập; và Lâm Tế, được ngài Lâm Tế Nghĩa Huyền sáng 
lập. Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên, một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiền 
sư Pháp Diễn: “Tông Lâm Tế thì thế nào?” Pháp Diễn nói: “Những kẻ 
phạm trọng tội nghe tiếng sét.” Vị Tăng lại hỏi: “Còn về tông Vân 
Môn?” Pháp Diễn nói: “Phướn đỏ bay phất phới.” VỊ Tăng lại hỏi: 
“Còn Tào Động tông?” Pháp Diễn nói: “Lời nhắn đã được gửi đi nhưng 
chẳng bao giờ tới nhà.” Vị Tăng hỏi: “Còn Quy Ngưỡng tông thì sao?” 
Pháp Diễn nói: “Một tượng đài nằm chắn ngang cổ lộ.” Vị Tăng lại 


1741 


hỏi: “Còn Pháp Nhãn tông thì sao?” Pháp Diễn nói: “Một người gác 
đêm phạm luật giới nghiêm.” 


1.445. Ngũ Hiệp Am 
Thiển sư Lương Khoan (1758-1831) thuộc phái Tào Động. Năm 
1804, Lương Khoan sống trong một túp lều nhỏ một gian, dựng trên 
phần cao của sường núi Kugami, cách nhà Sư khoảng vài giờ đi bộ. 
Túp lều này được gọi là "Ngũ Hiệp Am," bởi vì vị Tăng ở đó trước đây 
mỗi ngày nhận được một khẩu phần ăn như vậy từ một ngôi chùa lân 
cận. Tự thân Lương Khoan cũng phải đi khất thực phần ăn cho chính 
mình. Sư sống 13 năm ở "Ngũ Hiệp Am"; cách sống của Sư được kể lại 
hoàn toàn như trong bài thơ đơn giản mà sâu xa của Sư: 
"Hơi thở mùa xuân, du dương yên bình; 

Vung gậy lên, ta đi vào Đông phố. 

Màu liễu xanh non phủ khắp vườn 

Mặt hồ lễnh bềểnh loài thủy thảo 

Bát cơm thơm mùi gạo thiên gia 

Tim ta chối bổ quyền hành danh vọng 

Theo đường cổ Phật ngày xưa, 

Ta tiếp tục lữ hành khất thực 

Một ngày khất thực đã xong 

Ta quay về lều qua miền núi xanh 

Ánh tà dương ẩn khuất sau dốc tây 

Và bóng trăng soi nhợt nhạt dưới suối 

Ta dừng lại bên vách đá rửa sạch chân 

Thắp nén nhang lên ta ngồi yên thiển định 

Tăng chúng này duy chỉ một người; 


^ ? 


Ôi!... Dòng thời gian bóng câu cửa số." 


1.446. Ngũ Môn Cú 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XI, có năm câu thí dụ 
cho năm giai đoạn tu hành do Thiển sư Phần Dương Thiện Châu (947- 
1024) lập ra để dạy đồ đệ của mình. Thứ nhất là Pháp môn cú, nghĩa 
là vào chân đế Phật đạo. Thứ nhì là Môn lý cú, nghĩa là tu hành theo 
chân đế Phật đạo. Thứ ba là Đương môn cú, nghĩa là quét sạch mọi 
phân biệt từ vọng tưởng. Thứ tư là Xuất môn cú, nghĩa là tu hành phải 
có tâm thượng cầu Bồ đề, hạ hóa chúng sanh. Thứ năm là Ngoại môn 


1742 


cú, nghĩa là giai đoạn thực sự giáo hóa chúng sanh với tâm "vô vi vô 
nhiễm." 


1.447. Ngũ Uẩn Diệu Võ, Tứ Đại Dương Oai, Sao Nói Không 
Tội? 

Lúc Thiền Sư Châu Hoằng đang soạn bộ sách tán tụng mười công 
đức của người xuất gia thì có một vị Tăng thuộc hàng cuồng nhiệt, đầy 
tự phụ, đến nói: "Viết lách làm quái gì trong khi Thiển không có mẩy 
may gì đáng hoặc không đáng tán tụng hết." Sư đáp: "Ngũ uẩn diệu 
vũ, tứ đại dương oal, sao ông không nói có tội?" VỊ Tăng cãi lại: 
"Nhưng tứ đại vốn không, ngũ uẩn chẳng thật." Châu Hoằng đánh vào 
mặt vị Tăng nói: "Toàn là hạng sa môn chấp văn tự chưa biết thế nào 
là cái thực; đáp lại ta thử xem nào?" Nhưng vị Tăng không đáp gì, bỏ 
ra đi, trong lòng đầy oán hận. Sư mỉm cười nói: "Sao không chùi vết 
bẩn trên mặt đi?" Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng trong sự tu tập 
Thiền, sức nội quán chiếu diệu phải đi đôi với đức độ khiêm hạ sâu 
dày và một cái tâm nhẫn nhục cao độ. 


1.448. Ngục Tù Của Tri Thức Và Thành Kiến 

Trong Phật giáo, một trong những tiểm năng lớn nhất của phương 
tiện thiện xảo là giải thoát chúng sanh khỏi ngục tù của tri thức và 
thành kiến. Chúng ta thường chấp trước những kiến thức, tập quán và 
định kiến. Ngôn ngữ Thiển có thể giải thoát chúng ta khỏi điều đó. 
Theo Phật giáo, tri thức là trở ngại lớn nhất để đạt đến giác ngộ. Nếu 
chúng ta còn bị kẹt trong tri thức, chúng ta sẽ không thể vượt lên trên 
và chứng nghiệm được giác ngộ. Kinh Bách Dụ kể lại chuyện một 
người đàn ông góa vợ, một hôm anh ta trở về nhà, tìm thấy ngôi nhà 
của mình bị lửa đốt rụi và đứa con năm tuổi đã mất tích. Gần bên đống 
tro tàn của ngôi nhà, anh ta tìm thấy xác của một đứa nhỏ mà anh ta tin 
là con của mình, và anh ta vật vả khóc lên khóc xuống. Sau khi hỏa 
táng đứa nho, anh ta luôn mang theo gói tro bên mình cả ngày lẫn 
đêm. Nhưng kỳ thật đứa con ruột của anh ta không chết trong đám 
cháy, nó trốn thoát được và sau đó chạy về nhà cha mình. Đứa nhỏ về 
nhà lúc nửa đêm khi người cha sắp sửa đi ngủ, mà vẫn mang gói tro 
cốt bên mình. Người con gõ cửa. Người cha hỏi: "Ai đó?" "Con đây, 
con trai của cha đây." "Đồ láo khoét. Con trai của ta đã chết cách đây 
hơn ba tháng rồi." Người cha cứ khăng khăng ôm lấy niềm tin sai lầm 


1743 


và không chịu mở cửa. Cuối cùng, đứa bé đành phải bỏ đi và người cha 
khốn khổ vĩnh viễn mất con mình. 


1.449. Nguyên Lực Vấn Đại Châu 

Nguyên Lực là tên của một vị thiển sư Trung Hoa vào thời nhà 
Đường. Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về Thiển sư 
Nguyên Lực; tuy nhiên, có một vài chi tiết nhỏ về vị Thiển sư này 
trong Truyền Đăng Lục, quyển VI: Một hôm Sư hỏi Thiên sư Đại Châu 
Huệ Hải: "Hòa Thượng tu đạo có dụng công hay không?" Đại Châu 
đáp: "Có dụng công." Nguyên Lực hỏi: "Dụng công ra sao?" Đại Châu 
đáp: "Đói thì ăn, mệt thì ngủ." Nguyên Lực hỏi: "Ai cũng đều như vậy, 
như thế có giống với dụng công của Hòa Thượng không?" Đại Châu 
đáp: "Không giống." Nguyên Lực hỏi: "Vì sao không giống?" Đại 
Châu đáp: "Khi người ta ăn cơm thì không chịu ăn, mong tìm đủ thứ; 
khi ngủ họ không chịu ngủ, mà suy nghĩ đủ điều, cho nên công phu của 
họ không giống với ta." Theo Thiển sư D.T. Suzuki trong tác phẩm 
"Thiền Học Nhập Môn," nếu Thiển có thể được gọi là một hình thức 
của chủ nghĩa tự nhiên, thì Thiền vẫn duy trì sự tu hành nghiêm khắc. 
Chủ nghĩa tự nhiên mà Thiển nói đó chính là nói theo nghĩa này, chứ 
không phải được hiểu bằng những hành vi phóng túng. Những người 
buông lung phóng túng là những người không có sự tự do của ý chí, họ 
vô dụng và bị ngoại cảnh ràng buộc. Ngược lại, Thiển có tự do hoàn 
toàn, có nghĩa là Thiển là chủ nhân của chính mình. 


1.450. Nguyên Thiều Thị Tịch Kính 

Nguyên Thiểu (1648-1728), tên của một vị Thiển sư gốc người 
Trung Hoa, quê ở Quảng Đông. Ngài sinh năm 1648, xuất gia vào tuổi 
19 và trở thành đệ tử của Thiển sư Bổn Khao Khoáng Viên tại chùa 
Báo Tư, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ngài là Pháp tử đời thứ 33 
dòng Thiển Lâm Tế. Vào năm 1665, ngài sang Trung Việt và trụ tại 
Qui Ninh, tỉnh Bình Định, nơi mà ngài đã xây chùa Thập Tháp Di Đà. 
Thập Tháp Di Đà tọa lạc trên đổi Long Bích, cách Qui Nhơn khoảng 
25 cây số, qua khỏi thị trấn Đập Đá, thuộc thôn Vạn Xuân, xã Nhơn 
Thành, quận An Nhơn. Về sau, ngài đi Thuận Hóa xây chùa Hà Trung, 
và Phú Xuân xây chùa Quốc Ân và tháp Phổ Đồng. Ngài đã từng 
phụng mạng chúa Nguyễn Phước Trú trở lại Quảng Đông để thỉnh các 
bậc cao Tăng, tượng Phật và pháp khí về tổ chức giới đàn Thiên Mụ. 


1744 


Sau đó ngài vâng sắc chỉ làm trụ trì chùa Hà Trung. Khoảng cuối đời, 
ngài trở lại chùa Quốc Ân. Năm 1728, ngài hơi có bệnh, đến ngày 19 
tháng 10, ngài triệu tập đồ chúng lại và thuyết về lẽ huyền vi. Xong 
ngài dặn dò đệ tử bằng bài kệ thị tịch: 

Lặng lẽ gương không bóng, 

Sáng trong ngọc chẳng hình 

Rõ ràng vật không vật 

Mênh mông không chẳng không. 

(Thị tịch kính vô ảnh 

Minh minh châu bất dung 

Đường đường vật phi vật 

Liêu liêu không vật không). 

Viết xong bài kệ, ngài an nhiên thị tịch, thọ §1 tuổi. Đồ chúng 
dựng tháp ngài ở thôn Thuận Hòa, làng Dương Xuân Thượng. Chúa 
Nguyễn Phước Châu thân làm bia ký và ban thụy hiệu là Hạnh Đoan 
Thiển Sư” Nay bia vẫn còn trước chùa Quốc Ân. Qua bài kệ nầy 
chúng ta thấy Thiền sư muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng khi nói đến 
tâm, người ta nghĩ đến những hiện tượng tâm lý như cẩm giác, tư tưởng 
và nhận thức, cũng như khi nói đến vật, chúng ta nghĩ ngay đến những 
hiện tượng vật lý như núi, sông, cây, cỏ, động vật. Như vậy là khi 
chúng ta nói đến tâm hay vật, chúng ta chỉ nghĩ đến hiện tượng (tâm 
tượng và cảnh tượng), chứ không nói đến tâm thể và vật thể. Chúng ta 
thấy rằng cả hai loại hiện tượng (tâm tượng và cảnh tượng) đều nương 
nhau mà thành, và thể tính của chúng là sự tương duyên, vậy sao 
chúng ta không thấy được rằng cả hai loại hiện tượng đều cùng một 
thể tính? Thể tính ấy có người thích gọi là “tâm”, có người thích gọi là 
“vật,” có người thích gọi là “chân như.” Dầu gọi là cái gì đi nữa, chúng 
ta không thể dùng khái niệm để đo lường thể tánh này được. Vì thể 
tánh ấy không bị ngăn ngại hoặc giới hạn. Bản tâm luôn vắng lặng và 
chiếu sáng; tuy nhiên, bản tâm không phải là một vật, mà bản tâm 
cũng không phải là không có gì. Từ quan điểm hợp nhất, người ta gọi 
nó là “Pháp thân.” Từ quan điểm nhị nguyên, người ta gọi nó là “Tâm 
không ngăn ngại” đối mặt với “thế giới vô ngại.” Kinh Hoa Nghiêm 
gọi nó là Tâm vô ngại và cảnh vô ngại. Cả hai dung hợp nhau một 
cách viên mãn nên gọi là “tâm cảnh viên dung.” 


1745 


1.451. Nguyên Thủy Nơi Con Người Và Sự Vật Không Hề Có 
Miếng Rác Nào! 

Thịnh Vĩnh Tôn Hưng, tên của một vị Thiển sư Nhật Bản trong thời 
cận đại. Trong quyển Thiền: Truyền Thống và Sự Chuyển Tiếp, Thiền 
sư Thịnh Vĩnh Tôn Hưng nói: "Công việc đầu tiên tôi được giao phó là 
quét vườn bằng một cái chối tre. Tôi đi lấy chổi và hăng hái quét và 
chẳng bao lâu, tôi đã dồn được một núi lá cây. Tôi hỏi Thầy: 'Lão Sư, 
con sẽ cho đống rác này vào đâu?' Thầy nạt tôi: Lá không phải là rác. 
Đi vào nhà kho và lấy những bao đựng than cũ ra đây.' Khi quay ra, tôi 
thấy Thầy đang mạnh tay cào đống lá để loại những viên sỏi ra. Thầy 
lấy bao, nhồi lá khô vào, không để sót một lá và lấy chân ém chặt 
thêm. Thầy bảo: 'Bây giờ con hãy mang tất cả vào, chỗ này đủ để nấu 
nước tắm đó." Khi tôi quay trở ra, tôi thấy Thầy đang ngồi xốm, cặm 
cụi nhặt các viên sỏi. Khi đã cẩn thận nhặt đến viên sỏi nhỏ cuối cùng, 
Thầy bảo tôi: 'Bây giờ con hãy mang mớ sỏi này chất dưới hàng hiên.' 
Lần này, tôi tin chắc rằng một ít đất vụn và vài cọng rêu còn lại là 
những thứ hoàn toàn vô dụng, nhưng Thầy thong thả nhặt lên hết và 
nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay. Thầy kiên nhẫn tìm những lỗ nứt trên 
mặt đất, nhét đất vào, lấy chân dậm kỹ cho đến khi mặt đất hoàn toàn 
bằng phẳng. Thầy nói: 'Bây giờ con đã hiểu ra chút nào chưa? Nguyên 
thủy, nơi con người và sự vật không hề có miếng rác nào.' Đó là bài 
học đầu tiên mà Lão sư Thụy Nham Tông Thạc (Goto Zuigan), Viện 
chủ Đại Châu Viện ở Kyoto đã dạy cho tôi. "Bản lai, nơi con người và 
sự vật không hề có miếng rác nào." Câu nói này của Thầy thật tình 
bao gồm chân lý căn bản của Phật giáo." 


1.452. Nguyệt Dạ Đoạn Sách 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XI, khi Hòa Thượng Mễ 
trụ tại Kinh Triệu, có một vị tôn túc đến hỏi: "Ngày nay nếu người ta 
gọi dây gợn trong mặt trăng là con rắn, xin hỏi Thất Sư thấy Phật thì 
gọi là gì?" Kính Triệu nói: "Nếu có Phật thấy được thì không khác 
chúng sanh (Phật mà chúng ta chấp trước là thấy được thì có khác gì 
chúng sanh đâu). " Ấn dụ Sợi dây và con rắn được Du Già tông xử dụng 
để giải thích ba tính Biến Y Viên hay ba cách nhận biết sự hiện hữu: 
biến kế sở chấp tính (coi những cái không thật là thật), y tha khởi tính 
(coi chư pháp khởi lên từ những cái khác), và viên thành thực tính 
(quan điểm nhìn chư pháp bằng thực tính của chúng). 


1746 


1.453. Nguyệt Quế Hương 

Hoàng Sơn Cốc là tên của một vị quan Thái sử và là một nhà thơ 
Nho học Trung Hoa đời nhà Tống vào thế kỷ thứ 11. Ngày kia ông đến 
gặp thiển sư Hối Đường Tổ Tâm xin học thiển với ngài. Sư nói: "Có 
một đoạn sách Nho ắt ngài đã nằm lòng dạy đúng như Thiển dạy. Ngài 
nhớ lại xem có phải Thánh không nói, 'Ông nghĩ tôi có điểu gì dấu 
ông. Này các ông ơi, thật tôi không dấu ông điều øì hết." Quan Thái 
sử toan đáp, nhưng Sư một mực nói, "Không! Không!" Khiến quan 
Thái sử không mở miệng được, ông bối rối cả tâm thần, nhưng không 
biết thưa thốt gì. Sau đó hai người có dịp đi chơi núi. Gặp mùa hoa quế 
rừng nở rộ, mùi hương thơm ngát một vùng. Tổ Tâm hỏi: "Ngài có ngửi 
thấy mùi hương?" Quan Thái sử đáp: "Vâng." Tổ Tâm tiếp: "Đó, tôi có 
dấu gì ngài đâu?" Câu nói tức thì mở tâm vị quan. Thật hiển nhiên, 
trong Thiền, ngộ há chẳng phải từ ngoài đến, hay do người khác cưỡng 
ép vào chúng ta đâu, mà chính tự nó mọc lên ở trong chúng ta. Dầu vị 
thầy không có gì dấu chúng ta hết, nhưng chúng ta phải ngộ mới thấy 
được, và tin quyết rằng không gì thiếu hết trong chính chúng ta. Tuy 
nhiên, về Ngộ hay Thiền, không thể dùng tri kiến để diễn tả, giải thích 
hay chứng minh được. Vì Thiển và ý niệm không có gì liên quan với 
nhau, và ngộ lại là một loại tri giác nội tại, kỳ thật nó không phải là 
một loại tri giác cá nhân mà là tri giác giác về bản thân thực tại. Mục 
đích tối thượng của ngộ là hướng về chính mình; ngoài việc quay về 
với chính mình ra, hoàn toàn không có cách nào khác. Thế nên Triệu 
Châu mới bảo: "Uống trà đi." Trong khi Nam Tuyền lại nói: "Cái liễm 
này của ta dùng bén thật." Đây chính là công dụng của Tự Tính, và 
nếu Tự Tính có thể nắm bắt được, phải tìm trong cái dụng của nó. 


1.454. Ngư Du Tại Thủy Nhỉ Bất Trì Hữu Thủy 

Cá bơi trong nước mà không biết là có nước. Rafe Martin and 
Manuela Soares viết trong quyển 'Tiếng Vỗ Của Một Bàn Tay': Ngày 
xưa, có một chú cá nhỏ hỏi một ông cá lớn: "Thưa ông, biển là cái gì 
vậy? Cháu thường nghe người ta nói về biển, nhưng cháu vẫn không 
biết đó là cái gì?" Cá lớn đáp: "Cháu ơi, biển ở chung quanh cháu 
đấy." "Nếu vậy, sao cháu vẫn không thấy biển ở đâu hết?" chú cá bé 
hỏi tiếp. "Bởi vì biển ở khắp nơi. Biển bao quanh cháu. Biển ở bên 
trong, biển ở bên ngoài. Cháu sinh ra giữa lòng biển. Hơn nữa, chính 


1747 


cháu là cuộc sống của biển. Khi cháu bơi, cháu tôn vinh sự hiện diện 
của biển. Biển ở gần bên cháu, đến nỗi cháu khó thấy được. Nhưng 
cháu đừng lo, biển vẫn ở quanh cháu đấy." Hành giả tu Thiển nên suy 
xét thật kỹ về câu chuyện này! 


1.455. Ngựa Gỗ Hí Gió; Trâu Bùn Qua Biển! 
Thiền sư Khánh trên núi Trị Bình. Một hôm, có một vị Tăng đến 
hỏi: "Cảnh Trị Bình ra sao?" Sư đáp: 
"Thạch thất dạ thâm sương nguyệt bạch; 
Thảo y tuế cửu bại bồ hàn." 
(Hang khuya trăng bạc màu sương; 
Năm dài áo cỏ rách bương lạnh người). 
Vị Tăng lại hỏi: "Người trong cảnh là ai nhỉ?" Sư đáp: 
"Huế trúc tầm viễn thủy; 
Tẩy bát sấn triêu trai." 
(Xách gậy dọc theo khe vắng; 
Bát sạch vào xóm mời cơm). 
Vị Tăng lại nói: "Người và cảnh thì đã nhờ được sư chỉ thị; còn cái 
đạo lý cứu cánh của Thiển, xin dạy cho biết." Sư đáp: 
"Ngựa gỗ hí gió; 
Trâu bùn qua biển." 


1.456. Ngực Trần Đi Chân Không 

Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển XIX: Một hôm có một vị 
Tăng hỏi Thiển Sư Pháp Diễn Ngũ Tổ (1024-1104): "Ai là Phật?" 
Pháp Diễn đáp: "Ngực trần đi chân không." Những câu trả lời mà các 
vị Thiền sư đưa ra cho loại câu hỏi "Cái gì hoặc ai là Phật," mỗi vị mỗi 
khác. Tại sao lại như vậy? Ít nhất có một lý do là vì các ngài muốn 
chúng ta vứt bỏ tất cả những rối rắm và chấp trước từ bên ngoài trói 
buộc chúng ta như là ngôn tự, ý tưởng, hay dục vọng, vân vân. Đây 
cũng là một trong những công án thuộc loại giải minh chân lý Thiển 
bằng những lập trường phủ nhận, hư hóa hay phế bỏ. Với loại công án 
này, chúng ta thường cáo buộc các Thiển sư là phủ nhận. Nhưng kỳ 
thật họ chẳng phủ nhận øì cả, những gì họ đã làm chỉ nhằm để vạch rõ 
ra các ảo tưởng của chúng ta cho vô hữu là hữu, hữu là vô hữu, vân 
vân. 


1748 


1.457. Ngươi Còn Ôn Ào Thế Sao, Hãy Đi Đi! 

Một lần trên đường vân du, Thiển Sư Chơn Yết Thanh Liễu (1089- 
1151) gặp thiển sư Đơn Hà Tử Thuần. Đơn Hà hỏi sư: “Thế nào là 
chính mình trước không kiếp?” Sư suy nghĩ để trả lời, thì Đơn Hà đã 
chận lại bảo: “Ngươi còn ồn ào thế sao, hãy đi đi!” 


1.456. Ngươi Không Có Phật Tánh Vì Ngươi Không Chịu Mình 
Có 

Huệ Lãng là tên của một vị Thiền Sư Trung Hoa, sống vào khoảng 
đầu thế kỷ thứ 9, một trong những đệ tử nổi tiếng của Thiển Sư Thạch 
Đầu Hy Thiên. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển, XXI, một 
hôm Huệ Lãng hỏi Thạch Đầu: “Phật là ai?” Thạch Đầu nói: “Nhà 
ngươi không có Phật tánh.” Huệ Lãng lại hỏi: “Cả loài máy cựa cũng 
không?” Thạch Đầu đáp: “Loài máy cựa có Phật tánh.” Huệ Lãng hỏi: 
“Huệ Lãng này sao không có Phật tánh?” Thạch Đầu nói: “Vì ngươi 
không chịu mình có.” Do câu nói nầy của Thạch Đầu làm thức tỉnh sự 
vô trí của Huệ Lãng, từ đó mà tỏ ngộ. 


1.459. Người Ấy Đâu Có Thiếu Thứ Gì! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một vị Tăng hỏi 
Thiền Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897): “Nếu chúng con gặp một 
người sống trong cảnh nghèo nàn, chúng con nên cho người ấy thứ gì?” 
Triệu Châu quả quyết: “Người ấy đâu có thiếu thứ gì.” 


1.460. Người Biết Sống Một Mình 
Theo Kinh Người Biết Sống Một Mình, đức Phật dạy: 
"Đừng tìm về quá khứ. 

Đừng tưởng tới tương lai. 
Quá khứ đã không còn. 
Tương lai thì chưa tới. 
Hãy quán chiếu sự sống. 
Trong giờ phút hiện tại. 
Kẻ thức giả an trú 
Vững chãi và thánh thơi. 
Phải tinh tấn hôm nay. 
Kẻo ngày mai quá muộn. 


1749 


Cái chết đến bất ngờ. 
Không thể nào mặc cả. 
Người nào biết an trú 

Đêm ngày trong chánh niệm 
Thì Mâu Ni gọi là 

Người biết sống một mình." 

Theo kinh này thì đức Phật muốn nói: "Đừng tìm về quá khứ!" 
Ngài khuyên chúng ta đừng quá đắm mình trong quá khứ. Ngài không 
bao giờ bảo chúng ta không nên nhìn về quá khứ để quán chiếu. Khi 
chúng ta vững vàng trong hiện tại, nếu quay lại quá khứ và quán chiếu 
nó, chúng ta sẽ không bị chìm đắm trong quá khứ. Những chất liệu của 
quá khứ tạo dựng nên hiện tại, sẽ trở nên rõ ràng khi chúng tự biểu 
hiện trong hiện tại. Chúng ta có thể học được từ những điều đó. Khi 
chúng ta quán chiếu những chất liệu đó một cách sâu sắc, chúng ta sẽ 
có một sự hiểu biết mới về chúng. Điều đó được gọi là "Ôn cố tri tân." 
Nếu biết rõ ràng quá khứ nằm trong hiện tại, chúng ta hiểu rằng chúng 
ta có thể thay đối quá khứ bằng cách chuyển đổi hiện tại. Những bóng 
ma quá khứ đã đeo đuổi chúng ta cho đến hiện tại, cũng thuộc về cái 
khoảnh khắc hiện tại. Quán chiếu chúng một cách sâu sắc, cải tổ lại 
bản chất của chúng, và chuyển đổi chúng, ấy là chuyển đổi quá khứ. 
Theo Thiển sư Thích Nhất Hạnh, có những ngày chúng ta cảm thấy 
trống rỗng, kiệt sức, không vui, không thật sự còn là chính mình nữa. 
Trong những ngày đó, nếu chúng ta cố gắng tiếp xúc với người khác, 
chúng ta chỉ hoài công mà thôi. Càng cố gắng chúng ta càng thất bại. 
Trong trường hợp này, chúng ta nên từ bỏ ý định giao tiếp với ngoại 
giới và quay về với chính chúng ta, trở về sống "một mình." Chúng ta 
sẽ đóng chặt cánh cửa giao tiếp xã hội, quay về với chính mình, và 
thực tập hít thở trong tỉnh thức, quan sát sâu sắc những gì đang diễn ra 
bên trong và chung quanh mình. Lúc bấy giờ chúng ta chấp nhận mọi 
hiện tượng mà chúng ta quan sát, mỉm cười "chào" với chúng. Chúng ta 
làm tốt những điều đơn giản như thiển hành và thiền tọa, giặt giũ quần 
áo, lau chùi sàn nhà, pha trà, dọn dẹp phòng tắm trong chánh niệm. 
Nếu chúng ta làm hết những việc đó trong chánh niệm, chúng ta sẽ 
phục hồi cuộc sống tâm linh phong phú của mình. 


1750 


1.461. Người Chèo Đò Và Sứ Giả Tàu Lý Giác! 

Pháp Thuận (914-990), tên của một vị Thiền sư Việt Nam, tên thật 
là Đỗ Pháp Thuận, sanh năm 914, mất năm 990. Sư xuất gia từ thuở 
còn rất nhỏ, sau thọ giới với Thiển sư Long Thọ Phù Trì và sau đó trở 
thành Pháp tử, đời thứ mười của dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Vua Lê 
thường mời sư vào triều bàn việc chánh trị và ngoại giao và xem sư 
như là Quốc Sư. Thời Tiền Lê, vua Lê Đại Hành thường mời sư vào 
triều để tham vấn về quốc sự, đặc biệt nhà vua thường nhờ sư soạn 
thảo các văn kiện ngoại giao. Năm 986, nhà Tống bên Tàu cử Lý Giác 
sang phong vương cho vua Lê, vua phái ông cải trang làm người lái đò 
để đón tiếp sứ thần. Trên sông nhận thấy có cặp ngỗng đang bơi lội, 
Lý Giác bèn ứng khẩu đọc hai câu thơ: 

“Nga nga lưỡng nga nga 
Ngưỡng diện hướng thiên nha.” 
(Song song ngỗng một đôi 
Ngửa mặt ngó ven trời). 
Sư Pháp Thuận vừa chèo, vừa ứng đáp hai câu trên như sau: 
“Bạch mao phô lục thủy 
Hồng trạo bãi thanh ba.” 
(Lông trắng phơi dòng biếc 
Sóng xanh chân hồng bơi). 

Lý Giác cảm phục, sau khi về nước, vị sứ thần đã làm một bài thơ 
tặng ông. Ông đem dâng lên vua, vua cho gọi sư Khuông Việt đến 
xem. Sư Khuông Việt nói: “Thơ nầy có ý tôn trọng bệ hạ không khác 
øì vua nhà Tống vậy.” Theo Thiển Uyển Tập Anh, khi nhà Tiển Lê 
mới được sáng lập, sư hết sức giúp vua, đến khi đất nước yên bình, sư 
không nhận bất cứ sự phong thưởng nào của nhà vua. Thời Tiền Lê, 
ông là một vị cố vấn quan trọng chẳng những đã giúp nhà Tống kính 
nể vua Lê mà còn giúp cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Đại Việt nữa. 


1.462. Người Chết Trả Lời 

Khi Gian Cung Anh Tông, người sau này trở thành một vị thiển sư 
nổi tiếng, đến tham vấn với thầy, được thầy yêu cầu biện giải về âm 
thanh của một bàn tay. Gian Cung Anh Tông đã tập trung hết tâm trí 
của mình vào việc âm thanh của một bàn tay có thể là cái gì. Tuy 
nhiên, thầy của ông lại bảo: “Con đã không nỗ lực đủ. Con còn bám 
víu quá nhiều vào việc ăn uống, đồ vật, và âm thanh. Tốt hơn là con 


1751 


nên chết quách đi, như thế hẳn có thể giải quyết được vấn để.” Lần 
sau khi Gian Cung Anh Tông xuất hiện trước mặt thầy, vị thầy lại yêu 
cầu ông trình bày về âm thanh của một bàn tay. Ngay lập tức, Mamiya 
ngã lăn ra như đã chết. Vị thầy nhận xét: “Con chết đi cũng tốt, nhưng 
còn âm thanh của một bàn tay thì sao?” Gian Cung Anh Tông ngước 
lên nhìn và trả lời: “Con vẫn chưa giải quyết được việc đó.” Vị thầy 
nói: “Người chết không nói được. Hãy cút ra khỏi đây!” 


1.463. Người Có Đốn Tiệm, Pháp Không Tiệm Đốn 

Theo Truyền Đăng Lục, quyển V, và Kinh Pháp Bảo Đàn, chương 
tám, Trí Thành là người Thái Hòa Cát Châu. Khi Tổ ở chùa Bảo Lâm 
tại Tào Khê, còn Thần Tú Đại Sư ở chùa Ngọc Tuyển tại Kinh Nam. 
Bấy giờ hai Tông thạnh hóa, người đương thời đều gọi là Nam Năng 
Bắc Tú nên có hai tông Nam Bắc, chia ra đốn tiệm, mà người học 
không biết tông thú. Tổ bảo chúng rằng: “Pháp vốn một tông, người có 
Nam Bắc, pháp tức là một thứ, thấy có mau và có chậm. Sao gọi là 
đốn tiệm? Pháp không có đốn tiệm, người có lợi căn, độn căn, nên gọi 
là đốn tiệm.” 


1.464. Người Có Nam Bắc Nhưng Phật Tánh Vốn Không Nam 
Bắc 

Sau khi Huệ Năng (638-713) đến Huỳnh Mai và lễ bái Ngũ Tổ. Tổ 
hỏi rằng: “Ngươi từ phương nào đến, muốn cầu vật gì?” Huệ Năng đáp 
rằng: “Đệ tử là dân Tân Châu thuộc Lãnh Nam, từ xa đến lễ thây, chỉ 
cầu làm Phật, chớ không cầu gì khác!” Tổ bảo rằng: “Ông là người 
Lãnh Nam, lại là người quê mùa, làm sao kham làm Phật?” Huệ Năng 
liền đáp: “Người tuy có Nam Bắc nhưng Phật tánh vốn không có Nam 
Bắc. Thân quê mùa nầy cùng với Hòa Thượng chẳng đồng, nhưng Phật 
tánh đâu có sai khác.” Ngũ Tổ lại muốn cùng tôi nói chuyện, nhưng 
thấy đổ chúng chung quanh đông quá, mới bảo theo chúng làm công 
tác. Huệ Năng thưa: “Huệ Năng xin bạch Hòa Thượng, tự tâm đệ tử 
thường sanh trí huệ, không lìa tự tánh tức phước điển, chưa biết Hòa 
Thượng dạy con làm việc gì?” Tổ bảo: “Kẻ nhà quê nây, căn tánh rất 
lanh lợi, ông chớ có nói nữa, đi xuống nhà trù đi.” Huệ Năng lui lại 
nhà sau, có một người cư sĩ sai Huệ Năng bửa củi, giã gạo, trải hơn 
tám tháng. Một hôm, Tổ chợt thấy Huệ Năng, mới bảo: “Ta nghĩ chỗ 
thấy của ngươi có thể dùng, nhưng sợ có người ác hại ngươi, nên không 


1752 


cùng ngươi nói chuyện, ngươi có biết chăng?” Huệ Năng thưa: “Đệ tử 
cũng biết ý của Thầy nên không dám đến nhà trên, để người không 
biết.” 


1.465. Người Đá Trong Lu Bán Những Quả Chà Là! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XXIH, hôm khác, có 
một vị Tăng hỏi Thiển Sư Động Sơn Thủ Sơ (910-990): "Muôn duyên 
đều dừng tắt, ý chỉ ấy thế nào?" Thủ Sơ nói: "Trong lu người đá bán 
những quả chà là." Vị Tăng lại hỏi: "Thế nào là kiếm của Động Sơn?" 
Thủ Sơ nói: "Để làm gì?" Vị Tăng nói: "Kẻ học này muốn biết." Thủ 
Sơ nói: "Sai rồi!" 


1.466. Người Đời Nay Không Thể Giống Tử Kỳ Bá Nha 
Một hôm, Thiển Sư Tịnh Giới (2-1207) thượng đường dạy chúng 
với tối bài kế: 
“Thời nay giảng đạo hiếm tri âm, 
Chỉ bởi vì người mất đạo tâm. 
Nào giống Tử Kỳ nghe nhạc giỏi, 
Nghe qua suốt cả Bá Nha cầm.” 
(Thử thời thuyết đạo hãn tri âm. Chỉ vị như tư tán đạo tâm. Hề tợ 
Tử Kỳ đa sảng sấm. Thính lai nhất đạt Bá Nha cầm). 


1.467. Người Giác Ngộ 

Tùng Nguyên Sùng Nhạc (1132-1202 or 1139-1209), tên của một 
thiển sư Trung Hoa, thuộc dòng Dương Kỳ của Thiển Lâm Tế, cháu 
trong Pháp của thiển sư Thiệu Long, dòng Thiển đã sản sanh ra Bạch 
Ấn Huệ Hạc, một nhà cải cách vĩ đại của Thiền tông Lâm Tế Nhật 
Bản. Chúng ta gặp tên của ông trong thí dụ thứ 20 của Vô Môn Quan. 
Thiền sư Tùng Nguyên là vị thiển sư có niên đại sau cùng nhất được 
nhắc đến trong Vô Môn Quan. Văn bản của thí dụ thứ 20 như sau: 
"Thiển sư Tùng Nguyên nói: 'Tại sao một con người rất mạnh lại 
không nhấc hai chân mình lên được?' Rồi ông nói thêm: 'Chúng ta 
không phải nói bằng cái lưỡi.' Sau đó, ông lại nói thêm: 'Lầm thế nào 
mà một người mắt sáng không thể tách những sợi chỉ đỏ dưới chân 
mình (trong Thiển, những sợi chỉ đổ chỉ dục vọng, vọng tưởng và 
những ràng buộc của nghiệp)?" Theo Vô Môn Huệ Khai trong Vô 


1753 


Môn Quan, thiển sư Tùng Nguyên đã dốc hết ruột gan, chỉ hiểm không 
ai lãnh thọ. Hễ nghe mà lãnh thọ được ngay thì đáng được đến đây mà 
chịu đòn của Vô Môn. Vì sao? Vì muốn biết thực vàng thì phải dùng 
lửa. 


1.468. Người Gỗ Ngồi Bên Khung Cửi, Người Đá Ban Đêm 
Liệng Con Thoi Vào Đó 
Thạch Môn Triệt, tên của một vị Thiển sư Trung Hoa. Hiện nay 
chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về Thiển sư Thạch Môn Triệt; 
tuy nhiên, có một cuộc đối thoại giữa Sư và một người đệ tử trong 
quyển Ngũ Đăng Hội Nguyên: Một hôm, có một vị Tăng hỏi Thạch 
Môn Triệt: "Làm thế nào chúng ta tiến được khi mà không có ý nghĩ 
về bất cứ thứ gì cả?" Câu trả lời của Thạch Môn Triệt là: "Người gỗ 
ngồi bên khung cửi và người đá ban đêm liệng con thoi vào đó." Hành 
giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng khi hiểu được điểu này, hiểu được 
những điều nghịch lý như thế này, thì Tánh Không trở thành những sự 
kiện trong đời sống của chúng ta. 


1.469. Người Lãnh Đạo Tánh Hẹp Hòi Chống Chọi Với Người 
Khác Chẳng Là Ngu Sỉ Lắm Sao? 

Shosan, tên của một Thiển sư nổi tiếng thuộc tông Lâm Tế Nhật 
Bản. Ngày nọ, viên Thống đốc của một tỉnh nọ đến gặp thiển sư 
Shosan để hỏi về cốt tủy Phật giáo. Sư nói: "Việc cần thiết cho ngài 
trong lúc này là lo quản lý việc trị an cho toàn tỉnh. Ngài không thể 
nào hoàn thành trách nhiệm nếu chỉ lơ là chứ không đặt trọn hết tâm ý 
vào công việc. Vì thế, hãy để toàn tâm chú ý công việc bằng mọi 
cách; những quyết định của ngài phải xuất phát từ lòng từ bi của ngài. 
Sau đó, ngài nên quán xét rõ nét bản chất của con người. Nói chung, 
một nhà lãnh đạo mà tâm trí hẹp hòi và thiếu hiểu biết dân bản, sẽ có 
đường lối cai trị ngược lại với lòng dân. Lúc đó ngài sẽ thấy tánh khí 
của mình luôn chống chọi với tánh khí của người khác. Như vậy há 
chẳng phải là ngu si lắm sao?" 


1754 


1.470. Người Mù Và Chiếc Đèn Lồng 

Paul Reps viết trong quyển 'Cốt Nhục Thiển': "Ngày xưa, ở Nhật 
Bản, người ta thường dùng lồng đèn bằng tre và giấy với một ngọn nến 
bên trong. Một đêm nọ, một người mù đến thăm bạn và được bạn tặng 
một chiếc đèn để đi về nhà. "Tôi không cần chiếc đèn, bạn ơi, bóng tối 
và ánh sáng đối với tôi cũng vậy thôi.' "Tôi biết bạn không cần chiếc 
lồng đèn để tìm đường,' người bạn đáp, 'nhưng nếu bạn không có đèn, 
có thể có người sẽ đụng phải bạn. Bạn cứ cầm lấy đi!' Người mù cầm 
chiếc đèn, bước ra đường và chẳng được mấy chặng đường, thì một 
người chạy đâm sầm vào anh ta. Nhìn đường mà đi chứ!' anh ta la lớn. 
'Anh không thấy cây đèn của tôi hay sao?' 'Cây nến trong lồng đèn của 
ông bạn tắt mất rồi ông bạn ơi!' người kia trả lời." 


1.471. Người Ra Đi, Người Ở Lại, Người Không Đi Không Lại! 

Một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiền Sư Hoằng Trí Chánh Giác 
(1091-1157): "Thế nào là người ra đi?" Sư đáp: "Mây trắng gieo khe 
mất, núi xanh tựa không cao." Vị Tăng thưa: "Thế nào là người trở 
lại?" Sư đáp: "Tóc bạc đầy đầu ha hang núi, đêm tối xuyên mây vào 
xóm làng." Vị Tăng thưa: "Thế nào là người không đi không lại?" Sư 
đáp: "Người đàn bà đá kêu về từ mộng tam giới, người gỗ bặt sáu cửa. 
Trong câu đạo của tiền nhân thì thấy rõ ràng, mà hiểu thấu được đạo 
ấy ắt là khó lắm vậy." Sau một lúc lâu im lặng, Sư nói: "Có hiểu 
chăng? Gà sương chưa gáy vườn nhà sáng, thầm lặng hành nhân qua 
tuyết sơn." 


1.472. Người Suy Tư Là Một Thí Dụ Điển Hình Của Sự Chạy 
Theo Ảo Vọng 

Nội Sơn Hưng Chính là tên của một vị Thiền sư Nhật Bản trong 
thời cận đại, người đã viết quyển "Mở Vòng Tay Tư Duy". Trong 'Mở 
Vòng Tay Tư Duy', Thiển sư Nội Sơn Hưng Chính viết: "Bạn hãy so 
sánh tư thế của tọa thiển và pho tượng lừng danh của Rodin: Người suy 
tư. Chắc chắn rằng từ ngữ 'suy tư nghe rất kêu nhưng thật ra, pho tượng 
"Người suy tư là một thí dụ điển hình của người chạy theo ảo vọng. 
Nhân vật ấy ngôi, vai chúi về phía trước, ngực nén lại. Hai cánh tay, 
đôi chân đều gập lại. Khi thân thể chúng ta bị nén lại trong tư thế như 
vậy, máu bị nghẽn lại, chúng ta bị cầm tù trong trí tưởng tượng và 


1755 


không thể thoát ra được. Trái lại, khi chúng ta ngồi tọa thiển, tất cả 
đều thẳng, thẳng từ thân, lưng, cổ, đầu. Và nhờ bụng nằm yên ổn trên 
đôi chân gấp lại đúng cách, máu từ đầu chảy xuống và lưu thông tràn 
đầy trong bụng. Và chính cũng nhờ máu lưu thông từ trên xuống dưới, 
sự ứ nghẽn sẽ giảm đi, tính hưng phấn dễ dàng bị kểm chế và chúng ta 
không còn chạy theo tưởng tượng vẩn vơ và mê hoặc nữa. Như thế, tọa 
thiển đúng cách có nghĩa là chọn một tư thế đúng và an tâm giao phó." 


1.473. Người Tà Xiêng Trói Bị Kết Án! 

Khi Thiền Sư Khả Chân Thúy Nham đến làm trụ trì ở Thúy Nham, 
một vị Tăng hỏi: "Thế nào là Phật?" Khả Chân nói: "Giống như một 
con đê bằng đất, không khác đất bụi." Vị Tăng lại hỏi: "Thế nào là 
Đạo?" Khả Chân nói: "Hãy đi ra ngoài cửa mà nhìn." Vị Tăng hỏi: 
"Thế nào là người của Đạo?" Khả Chân nói: "Người tù xiểng trói bị 
kết án!" 


1.474. Người Vô Sự 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển IX, một hôm, Thiền sư 
Qui Sơn thường dạy chúng: "Phàm tâm của người học đạo phải ngay 
thẳng chân thật không dối gạt, không tâm hạnh sau lưng trước mặt, lừa 
phỉnh, trong mọi lúc mọi thời thấy nghe bình thường không có chiều 
uốn, cũng chẳng phải nhắm mắt bịt tai, chỉ lòng chẳng chạy theo vật là 
được. Từ trước chư Thánh chỉ nói, bên nhơ bợn là lỗi lầm. Nếu không 
như thế, lòng nhiều nghĩ ác là việc tình kiến tưởng lập. Ví như nước 
mùa thu lóng đứng trong trẻo lặng lẽ không động không ngại, gọi 
người này là đạo nhơn, cũng gọi là người vô sự." 


1.475. Ngưỡng Sơn Vấn Tam Thánh Huệ Nhiên 

Theo thí dụ thứ 68 của Bích Nham Lục, một hôm, Thiển sư 
Ngưỡng Sơn Huệ Tịch (807-883 or 814-891) hỏi Tam Thánh: "Ông tên 
øì?" Tam Thánh thưa: "Huệ Tịch." Ngưỡng Sơn nói: "Huệ Tịch là tên 
ta." Tam Thánh thưa: "Huệ Nhiên." Ngưỡng Sơn cười ha hả! Theo 
Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, Tam Thánh là hàng tôn túc trong tông 
Lâm Tế, thuở nhỏ đã đủ khả năng xuất quần, có đại cơ đại dụng, ở 
trong chúng ngang ngang tàng tàng, tiếng vang khấp nơi. Sau từ giả 
Lâm Tế, Sư dạo khắp sông biển, đến các tùng lâm đều được đãi vào 
hành khách quí. Sư từ miến Bắc đến phương Nam, trước đến Tuyết 


1756 


Phong hỏi: "Cá vàng thoát khỏi lưới, lấy gì làm thức ăn?" Tuyết Phong 
đáp: "Đợi ông ra khỏi lưới đến, sẽ nói với ông." Tam Thánh nói: "Là 
thiện tri thức của một ngàn năm trăm người, mà thoại đầu cũng chẳng 
biết." Tuyết Phong nói: "Lão Tăng trụ trì nhiều việc." Tuyết Phong 
cùng Tam Thánh đi thăm trang sở của chùa, trên đường gặp một con 
khỉ. Tuyết Phong nói: "Con khỉ này mỗi mỗi mang một mặt gương 
xưa." Tam Thánh nói: "Nhiều kiếp không tên, do đâu bày là gương 
xưa?" Tuyết Phong nói: "Có tỳ vậy." Tam Thánh nói: "Là thiện tri thức 
của một ngàn năm trăm người, mà thoại đầu cũng chẳng biết." Tuyết 
Phong nói: "Tội lỗi, lão Tăng trụ trì nhiều việc." Sau Sư đến Ngưỡng 
Sơn, Ngưỡng Sơn rất mến tài hùng biện của Sư nên đãi ở Minh Song. 
Một hôm, có ông quan đến tham vấn Ngưỡng Sơn, Ngưỡng Sơn hỏi: 
"Quan ở vị nào?" Quan thưa: "Dẹp quan." Ngưỡng Sơn dựng cây phất 
tử, hỏi: "Lại đẹp được cái này chăng?" Ông quan không đáp được. Cả 
chúng đáp thay cũng không khế hợp ý Ngưỡng Sơn. Khi ấy Tam Thánh 
nằm bệnh tại nhà Diên Thọ, Ngưỡng Sơn sai thị giả đem lời này hỏi. 
Tam Thánh đáp: "Hòa Thượng có việc." Ngưỡng Sơn lại sai thị giả hỏi: 
"Chưa biết có việc gì?" Tam Thánh nói: "Tái phạm chẳng tha." 
Ngưỡng Sơn thầm nhận đó. Bách Trượng đương thời lấy thiển bản bồ 
đoàn trao cho Hoàng Bá, lấy cây gậy phất tử trao cho Qui Sơn. Sau 
Qui Sơn trao cho Ngưỡng Sơn. Ngưỡng Sơn đã thừa nhận Tam Thánh. 
Một hôm, Tam Thánh từ giã ra đi, Ngưỡng Sơn lấy cây gậy phất tử 
trao cho Tam Thánh. Tam Thánh thưa: "Con đã có thầy." Ngưỡng Sơn 
hỏi nguyên do, mới biết là đích tử của Lâm Tế. Chỉ như Ngưỡng Sơn 
hỏi Tam Thánh "Ông tên gì?" Sư không thể chẳng biết tên kia, cớ sao 
lại hỏi thế ấy? Sở dĩ hàng tác gia cần nghiệm người biết cho chín chắn, 
dường như thong thả hỏi ông tên gì? Không suy tính Tam Thánh đáp là 
Huệ Tịch, mà chẳng nói là Huệ Nhiên, là tại sao? Xem kia đủ con mắt 
tự nhiên chẳng đồng. Tam Thánh thế ấy mà chẳng phải điên, một bể 
dụng ý cướp cờ đoạt trống ngoài lời của Ngưỡng Sơn. Lời này chẳng 
rơi trong thường tình, khó bể dò tìm. Những kẻ có thủ đoạn này là làm 
sống được người. Vì thế nói, kia tham câu sống chẳng tham câu chết. 
Nếu theo thường tình thì dứt người chẳng được. Xem cổ nhân kia nghĩ 
đạo thế ấy, dùng hết tinh thần mới được đại ngộ, đã ngộ rồi khi dùng 
cũng đồng chưa ngộ, giống hệt thời nhơn, tùy phần một lời nửa câu, 
chẳng được rơi chỗ thường tình. Tam Thánh biết chỗ rơi của Ngưỡng 
Sơn, liền nói với Sư, con tên Huệ Tịch. Ngưỡng Sơn cốt thâu Tam 


1757 


Thánh, ngược lại Tam Thánh thâu Ngưỡng Sơn. Ngưỡng Sơn chỉ được 
nhằm trên thân đánh kẻ cướp, nói Huệ Tịch là ta, là chỗ phóng hành. 
Tam Thánh thưa: "Con tên Huệ Nhiên," cũng là phóng hành. Vì thế ở 
dưới Tuyết Đậu tụng: "Hai thâu, hai phóng nếu làm tông." Chỉ trong 
một câu đồng thời tụng xong. Ngưỡng Sơn cười hả! hả!, cũng có quyền 
có thật, có chiếu có dụng, vì kia tám mặt linh lung. Thế nên chỗ dùng 
được tự tại. Cái cười này cùng cái cười của Nham Đầu không đồng. 
Nham Đầu cười có thuốc độc. Cái cười này ngàn xưa muôn xưa gió 
mát lạnh run. 


1.476. Ngưu Quá Song Linh 

Trâu qua khung cửa, thí dụ thứ 38 của Vô Môn Quan. Thiền Sư 
Pháp Diễn Ngũ Tổ (1024-1104) nói: "Ví như con trâu đi qua khung 
cửa, đầu, sừng, bốn chân đều đã lọt, sao đuôi lại không lọt được?" Ở 
đây chúng ta nên hiểu rõ rằng chướng ngại thực sự không phải xuất 
phát từ cái đầu hay cái đuôi con trâu. Trên thực tế, không hể có một 
chướng ngại nào cả; ngay từ đầu, toàn bộ con trâu, từ đầu đến đuôi, đã 
đi qua, đang đi qua, mọi lúc và mọi thời. Theo Vô Môn Huệ Khai trong 
Vô Môn Quan, nếu thấy được chỗ hiểm hóc nầy, hạ nổi một câu 
chuyển ngữ, thì trên báo được bốn ân, dưới độ được ba cõi. Còn nếu 
chưa, phải nên lưu ý đến cái đuôi kia. 


1758 


1759 


Part Two 
Phần Hai 


English Language 
Anh Ngữ 


1760 


1761 


941. The Seller oƒ Spoons and Chopsficks Has Already Leƒt! 

Hung-Ying, name of a Chinese Zen master of the Huang-lung 
branch, Lin-chi Sect In the Sung Dynasty In China. He was one of the 
most outstanding disciples of Zen master Tsui-yen-K'o-chên. According 
to The Wudeng Huiyuan, Volume XII, one day, Zen master Tsui-yen- 
Ko-chên entered the hall, pointed at his own chest and asked the 
monks, "ManJusrI was the masfer of seven ancient Buddhas, why could 
he not cause just an ordinary girl to exit her samadhi? While 
Bodhisattva with the shining net (Jalimprabha-Bodhisattva (skÙ who 
came from the 'Below Region' could, why?” No one in the assembly 
could answer his question. At that time, Hung-Ying stepped out, patted 
on his knee with his hand and left the hall. Zen master Tsui-yen-K'o- 
chên laughed and said, "The seller of spoons and chopsticks has 
already left!" 


942. You See No Man Under Your Eyes, How Can You Seek 
Advices In Zen? 

One time, a lord came to ask Zen master Bankel about Zen "mind 
art." Instead of welcoming his inqguiry, Bankei upbraided the lord, 
saying, "I understand you đismissed a secular scholar because you did 
not recognIze his worthiness. Youre so confemptuous of others, how 
can you even ask and understand about the Zen mind art?" 


943. The One Who WiH Carry On My Work Is Thís Liffle Boy 
Han Shan! 

Great Master Hsi Lin, name of a Chinese Zen Master In the 
sixteenth century. We do not have detailed documents on this Great 
Master; however, in Han Shans autobiography, there 1s a brief detail 
on him. In 1557, Han Shan was brought to Bao En Temple when he 
was twelve years old. As soon as the Grand Master Hsi Lin saw Han 
Shan, he was pleased, remarking, “This boy 1s not a usual person. lt 
would be a pitlable waste If he became an ordinary monk." Ôn the 
sixteen of January, 1565, when Han Shan was Just twenty years old, hs 
Grand Master passed away. À few days before his death he summoned 
all the monks In the monastery and said, "Ï am now eighty-three years 
old. Very soon I will be leaving this world. I have some eighty 


1762 


disciples, but the one who wIll carry on my work 1s Han Shan. After my 
death, you should all obey his orders and not neglect his InJunctions Just 
because of hIs age. "On the seventh day of the Lunar New Year, Master 
Hsĩ Lin wore his formal dress, called on each monk In his own room to 
say good-bye. All of the monks were very much surprised by this 
action. Three days latter, he settled his affatrs and made his will. At the 
time Hsi Lin appeared to have only a slight illness. The monks took 
him some medicine, but he refused it, saying, "I am going away; what 
1s the use of taking drugs?" Then, HsI Lin summoned all the monks in 
the monastery and asked them to recite the name of Amitabha Buddha 
for him. All the monks recited thus for him in five days and nights. 
Rosary In hand, he passed away In the siting posture, peacefully 
reciting the name of Amitabha Buddha. Not long after his death, the 
room 1n which he had lived for thirty years was destroyed by fẨire, as If 
to øIve an omen to his followers. 


9444. The Uneducated 

Tsui-wel was a Chinese Zen master In the nĩinth century. We 
encounter Tsui-weli in example 20 of the Pi-Yen-Lu. Besides, there 1s 
some Interesting Information on him ¡in The Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch uan-Teng-Lu), Volume XIV: Zen 
Master Wu-Xue-Shui-Wel was a disciple and dharma successor of Zen 
master T”an-Xia, and master of TPou-tzu Ta-tung. Little 1s known of 
Tsui-wel, other than that like his master Tan-hsia, he was a personage 
Íree from the fetters of convention and abhorred scholarly knowledge. 
On this account he was also known as Wu-hsueh, the Uneducated.' He 
had five dharma successors, of whom especially Trou-tzu became 
known as one of the great Chinese Zen masters. 


945. Seizcd the Means Which Can Help Hừn to Dwell on the 
Mountain From Now On! 

Zen Master Han Shan was born at Chuan Chiao, in the county of 
Nanking In 1545 in a pious Buddhist family. In 1564, he was ordained; 
and since then he discarded all worldly affatrs and learning, and 
devoted himself to the study of Zen, but he could not get anywhere. He 
then concentrated on reciting the name of Buddha Amida, day and 
night, without Interruption, but he still could not get anywhere. In the 


1763 


winter of 1564, Master Wu Chi was Invited to the monastery to lecture 
on the philosophy of Hua-Yen. When the lecture came to the poInt of 
the Ten Mysterious Gates, the eternal realm of the Ocean Seal, he 
suddenly realized the Infinte and all-inclusive totality of the Universe. 
So deeply Iimpressed with the profound admrration for Ching-Liang, the 
founder of the Hua-Yen sect, Han Shan adopted one of Ching-Llang s 
names called "Chíng Yin'. When Han Shan presented his 
understanding before Master Wu-Chi, Wu Chi said, "Oh! So you wish 
to follow the path of Hua-Yen! Good! But do you know why he called 
himself Ching-Liang (Pure ans Cool)? It was because he used to dwell 
on the Ching-Liang Mountain, cool in summer and Icy and frozen In 
winter." From that moment, whether walking or standing, Han Shan 
always saw before him a fantasy world of ice and snow. He then made 
up his mind to go and dwell on that mountain. The next morning after 
this experience, Miao Feng came 1n. As soon as he saw Han Shan, he 
exclaimed delightedly, "What have you found?" Han Shan said, "Ï saw 
two Iron oxen fighting with each other along the river bank until they 
both fell into the water. Since then, [ have not heard anything of them." 
Miao Feng smiled and said, "Congratulatonsl You have seized the 
means by which you can afford to dwell on the mountain from now 
onl" 


946. K'e-Chen 's Pointing at the Chest 

The koan about the potentiality and conditions of awakening of 
Zen master Ke-chen who lived in the Sung dynasty. According to the 
Wudeng Huiyuan, Volume XI, one day, Master Tzu-Ming wanted to 
test Ke-chen, so he abruptly asked hìm, "What 1s the fundamental 
pnnciple of Buddhism?”" Ke-chen replied, "No clouds are gathering 
over the mountain peaks, and how serenely the moon 1s reflected on 
the waves." The masters eyes flashed with indignation, and he 
thundered: "Shame on youl To have such a view for an old-season man 
like you! How can you expect to be delivered from birth-and-death?" 
Ke-chen earnestly implored to be Insfructed. Tzu-Ming said, "You go 
ahead to ask me." Thereupon he repeated the master's first question, 
"What is the fundamental principle of Buddhism?” The master roared: 
"No clouds are gathering over the mounfain peaks, and how serenely 
the moon 1s reflected on the waves!" Upon hearing this, Ke-chen 


1764 


poInted at his chest and awakened to the truth of Zen. In this case, Tzu- 
Ming did give K'e-chen a new poiInt of view of looking at things, which 
1s altogether beyond our ordinary sphere of conscIousness. Rather, this 
new viewpoint 1s gained when K'e-chen reaches the ultimate limits of 
our understanding, within which he thinks he 1s always bound and 
unable to break through. As a matter of fact, most Zen practitioners 
stop at these limits and are easily persuaded that they cannot go any 
further. But with the help of someone whose merntal vision 1s able to 
penetrate this veil of contrasts and contradictions will help us gaIn 1t 
abruptly. Tzu-Ming himself helps Ke-chen to beat the wall In utter 
desparr, and this help unexpectedly gives way and opens an entirely 
new world for Ka-shin. Things hitherto K'e-chen regarded as ordinary, 
are now arranged in quite a new order scheme. K'e-chen's old world of 
the senses has vanished, and something entirely new has come to take 
1fs place. lt seems to be that Ke-chen 1s clearly still in the same 
obJective surrounds, but subJectively he 1s reJuvenated, he 1s born 
again. 


947. His Abilify to Predict Future Incidentfs and Insight Into the 
Pasí 
At that time, a wicked person named Do Ngan wanted to plot 
agaiInst him, master Van Hanh knew about the matter before hand, so 
he sent Do Ngan a verse that said: 
“Wood and earth are mutually produced, 
Why do you keep plotting against me? 
'When I know 1t, the sadness 1s ended, 
In the future, [ will bear no grudge on you.” 
After reading the verse, Do Ngan was afraid and stopped his plot. 
There were many similar Instances regarding his ability to predict 
future incidents and Insight Into the past. 


946. A Guest and Thieƒ Both Arrive! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp, Volume 
XII, one day, a monk asked: “Isn't it that when a thief comes you must 
beat him, when a guest comes you must greet him? So what do you do 
when a thief and guest both arrive?” Hui-Qing-Ba-]iao said: “In the 
room there are a palr of worn-out grass sandals."””The monk said: “If 


1765 


the sandals are worn-out, do they have any use or not?” Hui-Qing-Ba- 
Jiao said: “If you use them, then wherever you go, before you unlucky, 
behind you misfortune.” 


949. @bjecfs Do Not Arise 

Zen Master Hsiang-mo Tsang, one of the most famous masters who 
propagated Zen teachings In the East of Tibet during the post Shen- 
hsiu, master of Zen master Mo-ho-yen. We do not have detailed 
documents on Zen Master Hsiang-mo Tsang; however, according fo a 
version of the Northern history Record of the Masters and Disciples of 
the Lanka School (Leng-chia shih-tzu chỉ); sayings of Mo-ho-yens 
teacher Hsiang-mo Tsang, a student of Shen-hsiu; a Tibetan translation 
of an Iimportant dialogue; and a number of Tibetan works specIfically 
dealing with Mo-ho-yens teaching, of which Stein Tibetan 468 1s 
representative. The Tibetan materials thus include potential sources for 
any later study of late Northern. In the teaching of Zen, Zen master 
Hsiang-mo-Tsang always taught: "Having nothing at all to be mindful 
of is Buddha-mindfulness. If you always practice Buddha-mindfulness 
and obJects do not arise, then directly 1t 1s markless, level, and 
obJectless. lf you enter this place, the mind of mindfulness becomes 
quieted. There 1s no further need to confirm that 1t 1s the Buddha; 1f you 
gaze at this Itself and are level, then It Is the real Dharm-body of the 
Thus-come-one. " 


950. To Open the Thứừd Fye 

According to The Records of the Transmission of the Lamp, 
Volume XIX, one day, an old Zen master brought out his stick before 
an assemblage of monks and said, "O monks, do you see this? If you 
see 1t, what 1s it you see? Would you say, 'It 1s a stick'? If you do you 
are ordinary people, you have no Zen. But If you say, 'We do not see 
any stick,' then I would say, 'Here I hold one, and how can you deny 
the fact?” There Is no trifling in Zen. Ủntil we, practitloners, have a 
third eye opened to see Into the inmost secret of things, we cannot be 
1n the company of the ancIent sages. What Is this third eye that sees the 
stick and yet sees it noí? Where does one get this 1llogical 
apprehension of things? Zen says, "Buddha preached forty-nine years 
and yet his 'broad tongue' never once moved.” Can one talk without 


1766 


moving one's tongue? Why this absurdity? The explanation given by 
Husan-sha (631-908) follows: "All those piously inclined profess to 
bless others in every possible way; but when they come across three 
kinds of invalids, how would they treat them? The blind cannot see 
even If a stlck or a mallet 1s produced; the deaf cannot hear however 
fine the preaching may be; and the dumb cannot talk however mụuch 
they are urged to do so. But 1f these people severally suffering cannot 
somehow be benefited, what good 1s there after all in Buddhism?” 'The 
explanation does not seem to explain anything after all. Perhaps Fo- 
yens comment may throw more light on the subJect. One day, Fo-yen 
entered the hall and addressed his disciples, sayIing, "You each have a 
palr of ears; what have you ever heard with them? You each have one 
tongue; what have you ever preached with it? Indeed, you have never 
talked, you have never heard, you have never seen. From whence then 
do all these forms, voices, odors, and tastes come? Ôr where does this 
world come from?” Tf this remark still leaves us where we were before, 
let us see whether Zen master Yun-Men-Wen-Yen (864-949), one of 
the greatest Zen masters who ever lived, can help us. One day, a monk 
came to Yun-Men and asked to be enlightened upon the above remark 
by Hsuan-sha. Yun-Men ordered him first to salute him in the formal 
way. When the monk stood up after protrating himself on the ground. 
Yun-Men pushed him with his stick, and the monk stepped back. Yun- 
Men said, "You are not blind, then." Yun-Men told the monk to come 
forward, which he did. The master said, "You are not deaf, then." Yun- 
Men finally asked the monk 1f he understood what all this was about, 
and the monk replied, "No, sir!" Yun-Men then concluded, "You are 
not dumb, then." According to Zen master DaiIsetz Teitaro Suzuki In 
"An Introduction To Zen Buddhism,"” with all these comments and 
øestures, are we still travelling through a "terra incognita”? If so, there 
1s no other way but to go back to the beginning and repeat the stanza: 

"Empty-handed I go, and behold the spade 1s In my hand; 

I walk on foot, and yet on the back of an ox I am riding.”" 

To open the third eye In Zen 1s that Zen practitioners should see 
that this life ought to be lived as a bird flies through the alr or a fish 
swims in the water. There 1s not any elaboration for such a living. As 
Soon as there are signs of elaboration, a man 1s doomed, he 1s no more 
a free being. You are not living as you oupht to live, you are suffering 


1767 


under the tyranny of circumstances; you are feeling a constraint of 
some sort, and you lose your Independence. Zen alms at preserving 
your vifality, your native freedom, and above all the completeness of 
your being. 


951. The Concept 0ƒ Non-aftachment in Zen Buddhisrm 
“Swallows fly In the sky, 
The water reflects their Images, 
The swallows leave no traces, 
Nor does the water retain theIr Images.” 


952. Watches a Polo Game 
Governor Wang was practicing under Mu-zhou Daozong. One day, 
Daozong asked, “Why were you late 1n coming to the temple today?” 
Wang answered, “[ arrived late because Ï was watching a game of 
polo.” Daozong asked, “Does the person hit the ball, or does the horse 
hít 1t?” Wang replied, “The person hits the ball.”” Daozong asked, 
“Does th eperson tire?” Wang answered, “He tires.” Daozong asked, 
“Does the horse tire?” Wang answered, “lt tires.” Daozong asked, 
“Does a pillar tre?” Wang couldn't respond. He returned home, where, 
in the middle of the night, he had a realization. The next day he saw 
Daozong and said, “[ know what you meant yesterday.” Daozong 
asked, “Does a pillar tire (pillar 1s a common metaphor 1n Zen for no- 
mind or unconscIous)?” Wang replied, “lt tires.” Daozong accepted this 
response. Later, Zen master Ch'ing-Yuan-Fo-Yen commented, ““[his 
indeed 1s the teaching of Bodhidharma. A pillar cant hít a ball; why 
then does it tre? Is there anyone who can clarify this?” Then, Zen 
master Chˆing-Yuan-Fo-Yen commented further In verse: 
““The person tires, 'the horse tires, this 1s not yet true tiring; 

"The pillar tires' only then can one speak of tiring. 

It is fine to realize the Unborn at a word, 

But do not seek for anything within words. 

If Pai-Chang had not been deafened by 

Ma-Tzu for three days, 

How could Lin-Chi have understood the true meaning 

of Huang-Po's three score blows? 

People today take karmic conscIousness 


1768 


(deluded consciousness) 
to be the true transmission of Bodhidharma, 
And discard his Way as though it were dung.” 


953. Sees the Sutra 

One day, after readingthe Sutra of the Thousand Buddha Names, 
Zhang-J]uo asked Chang-Sha, “All I saw was the names of hundreds 
and thousands of Buddhas. But what Buddha lands do they live in? Do 
they teach living beings?” Zen master Chang-Sha said: “Since Tsui 
Hao composed his poem "The Yellow Crane Pavilion', have you ever 
written down the poem?” Zhang-Juo sai: “No, I havent.” Zen master 
Chang Sha said: “If you have time now, you should write 1t down.” 
Then, the master read the poem: 

“Where long ago a yellow crane bore a sage to heaven, 
Nothing 1s left now but the Yellow Crane Terrace. 
The yellow crane never revisited earth, 

And white clouds are flying without him for ever. 
Every tree in Han-yang becomes clear in the water, 
And Parrot Island 1s a nest of sweet ørasses; 

But I look toward home, and twilight grows dark 
With a mist of grief on the rIver waves.” 

Then, Chang-Sha continued, “lThis 1s one of the most famous 
poems of the poet Tsui-Hao (-741).” It should be noted that even L1 
Bo, one of the greatest Tang poets, abandoned his plan to write a poem 
about the pavilion after seeing Tsui Hao's poem, saying 1t could not be 
bettered. Since then, no poems about the pavilion were ever wriften. 


954. Gazing At Mind 

Mo-ho-yen, name of a Chinese Zen master who lived In the Tang 
Dynasty in China. From 780 to 805, he traveled to Tibet to spread the 
Buddha-dharma. He strongly supported the theme "Seeing one”s own 
nature and becoming a Buddha." He always emphasized to his 
disciples, "The purpose of practicing Buddhism 1s fo see one”s own 
nature or to behold the Buddha-nature within oneself or to see I1nto 
one”s own nature. So, Ifs the simple goal to all practitioners: beholding 
the Buddha-nature within oneself or to see Into one”s own nature." In 
the Record of the Dharma Treasure Down Through the Generations, 


1769 


Zen master Kuei-feng Tsung-mi lists Mo-ho Yen as a student of the 
Southern Ho-tse Shen-hui. Zen master Mo-ho Yens teaching in Tibet 
as a famed proponent of the Sudden Gate can be summarized as 
"gazing at mind" (Kan-hsin) and "no-examining” (pu-kuan) or ”no- 
thought no-examining” (pu-ssu pu-kuan). But "Gazing at mind” 1s an 
original Northern (or East Mountain Dharma Gate) teaching. This 
shows us that Zen teachings of Pao-tang match these of Northern Ch'an 
in the Tibetan sources. In short, Mo-ho Yens Zen teachings seem 
typical of late Northern Ch'an rather than that of the Southern Ch'an. 


955. A Man Who Marks on the Boat Where Things Dropped in 
the River 

Once upon a time, there was a man who crossed the river. He was 
careless to drop a sword Imnto the river while crossing 1t. He 
1mmediately marked on the boat where the sword dropped and went on 
(continued to row the boat). He pondered: “I already marked where the 
sword dropped in the deep water, Ï am carrying on my Journey and I 
wIll come back for it later on.” When he arrived to another place, he 
anchored on another river, he suddenly remembered his sword, so he 
Jumped Into the water looking for the sword he had lost before. Thịs 
term gIves us an example of the Ignorant and hindered practitloners 
who do not know how to apply their master's Instrucfions In therr dally 
practice. Those people are Just like the stupid man who lost his sword 
in the river and looked for It in another river. According to 
Sakyamuni”s One Hundred Fables, the nineteenth story, once upon a 
time, there was a man who crossed the sea. He was careless to drop a 
sliver bowl Into the sea while crossing 1t. He immediately marked on 
the boat where the sliver bowl dropped and went on (continued to row 
the boat). He pondered: “I already marked where the bowl dropped in 
the deep water, [ am carrying on my Journey and I will come back for 1t 
later on.” Two months later, he arrived in Ceylon and many remote 
countries. When he anchored on a river, he suddenly remembered his 
silver bowl, so he Jumped Into the water looking for the bowl he had 
lost before. People asked him: “What are you doing by Jumping Into 
the water?” He replied: “[ would like to get the silver bowl which I 
have lost in the deep water in the sea.” People went on: “Where and 
when dịd you lose 1t ?” He replied: “[ lost it when crossing the sea two 


1770 


months ago.” People continued to ask him: Since you lost the bowl two 
months ago in the sea, why are you looking for 1t here 1n the river?” He 
replied: “I made a mark on the boat where the bowl dropped. 'This 
water here looks the same as the other. There seems no difference. 
That's why I am doing this.” Hearing this, people sardonically laughed 
at him and they went on: “I[hough all waters are 1dentical, the place 
you lost the bowl 1s there. How can you fine 1t here?” This story ø1ves 
us an example of the heretics who do not practise the right religIous 
belief, suffer from their useless mortification in seeking deliverance. 
Those heretics are Just like the stupid man who lost his bow] in the sea 
and looked for 1t in the rIver. 


956. K'e-Hsin s Expulsion 0ƒ the Monasfery 

The koan about the potentiality and conditlons of guiding disciples 
of Zen master Hsing-hua. According to the Records of the Transmission 
of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), Volume XII, one day, Zen master 
Hsing-hua told K'e-Hsin, the person In charge of the monastery, "Youl 
become a master soon." Ke-Hsin said, "I would not enter 1nto that 
precIous abiding!" Hsing-hua asked, "You understand and wonIt øo Into 
that place; or will you not go 1nto that place because you dont 
understand?" Ke-Hsin said, "Neither of them!” Hsing-hua hit hìm and 
said, “The manager of the temple lost Dharma strugsle and would be 
fined to treat the whole assembly tomorrow lunch-meal." 'The next day, 
Zen master Hsing-hua entered the hall, struck the bell to assemble the 
monks and said, "Manager Ke-Hsin lost the Dharma strugsgle and was 
fined five piasters to treat the whole assembly with lunch-meal today, 
but he 1s still expelled from our monastery." Ke-Hsin left the 
monastery, but later succeeded to Zen master Hsing-hua's teachings. 


957. There Is Nothing Anywhere That Is Not Buddha 

One day Shen Hui asked his master: “Sakyamuni Buddha had 
cultivated innumerable aeons to become a Buddha. Now you say that 
“Mind is Buddha.' I really don”t understand. Please awaken me so that 
I can be clear.” Zen Master Cảm Thành said: “Who said so ¡in the 
sutra?” Shen-Hui replied: “The Buddha teach in all the sutras, am I 
ripht?” Zen Master Cảm Thành said: “But why Manjusri declared that 
the Buddha never teachs a word during 49 years. You should always 


1771 


remember that If you attach to words, you wIll have to go around and 
around forever, you will never find the Buddha. Those who seek 
Buddhahood through practicing asceticism are all deluded. Those who 
seek Buddhahood apart from mind are heretics. Those who seek 
Buddhahood by clinging to mind are deluded demons.” Shan-huI asked, 
“JIf so, what 1s there In the mind that 1s not Buddha that becomes 
delusion?” Shan-hui continued to ask, “What 1s the mind that 1s 
Buddha?” Cam Thanh said, “In former tines, there was someone who 
asked Zen master Ma-tsu, Tf mind itself is Buddha, which mind 1s 
Buddha?' Ma-tsu said, 'Point out to me anything you think 1s not 
Buddha.' The man had no answer. Ma-tsu said, 'When you attain 
enlightenment, all things are Buddha. Otherwise, you are forever at 
odds with everything.' Do you understand this head phrase?” Hearing 
this, Shan-hui said, “I understand.” Zen master Cam Thanh asked, 
“How do you understand 1t?” Shan-hui said, “There 1s nothing 
anywhere that 1s not Buddha-mind.” Shan-hui bowed down to prostrate 
his Master. Zen Master Cảm Thành said, “This 1s how it must be.” 
Cam Thanh also gave his name Shen-Hui since that time (that means 
Good Ủnderstanding). 


956. The Eniire World Is Not Concealed! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch"uan-Teng-Lu), Volume XV, one day, Chng-chu was In his abboft's 
room and a monk Just outside the room's window said, "Master, why 1s 
1t that youre so near yet Ï can see your face?” Ching-chu said, "The 
enfire world 1s not concealed.” Later, a monk related this story to Zen 
master Xuefeng Yicun and asked, ""Phe entire world Isnt concealed.' 
What does this mean?” Xuefeng said, "Theres no place that Isnt 
Ching-chu." When Ching-chu heard of this he said, "What kind of 
blasphemy 1s that old fellow blathering?" When Xuefeng heard about 
Ching-chư's reaction, he said, "My mistake.” Later, Zen master Dong 
Chanji commented, "Was 1t that Xuefeng understood Ching-chu or 
no£? If he understood, then why was he talking blasphemy? If he didnt 
understand, what was 1t that he didnt understand? Of course the 
Dharma doesnt differ. So why 1s their teaching different, and why 1s 
there a difference In their explanations?” Then Dong ChanjI said, "FIrst 


1772 


study the phrase, "The entire world 1s not concealed,' and then you can 
begin to understand. Dont speak nonsense." 


959. The Pervasive Buddha Body and Fye, Ear, Mouth, and 
Mind 

One day, Zen master Fo-Kuo entered the hall and addressed the 
monks, saying, "The eye cannot see the pervasive Buddha body. The 
ear cannot hear the pervasive Buddha body. Speech cannot describe 
the pervasive Buddha body. The mind cannot imagine the pervasIive 
Buddha body. Even I1f you can behold the entire great earth, not 
missing a trace, then you've gone only half-way. And 1f called on to do 
so, how could you describe 1t? Within 1ts boundaries the sun and moon 
are suspended; the universal clear emptiness; the endless source of 
Spring.”" 


960. Ask for Alms 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XI, on one occasion, Zen master Lin-Chi 
entered the capital on his begging rounds (originally means 'to educate 
1n the Dharma, to guide toward the truth' but which in Zen 1s also used 
to mean mendicancy. Alms-begging was regarded as a means to 
educate the laity In the virtue of giving). He went to the door of a 
house and said, “Just put your usual fare into my bowl.” The woman 
replied, “What a glutton!” Later, Zen master Yun-an, one of the most 
outstanding Dharma heirs of Zen Master Sung-yuan Chung-yueh, 
commertcd, “When that old woman died, I wouldnt have given her a 
funeral!” 


961. Karma oƒ the Mouth 

The work of the mouth oe karma of the mouth (talk, speech), one 
of the three karma. The others are karma of the body (thân nghiệp) and 
karma of thought (ý nghiệp). According to the Buddha”s teachings, the 
karmic consequences of speech karma are much greater than the 
karmic consequences of the mind and the body karma because when 
thoughts arise, they are not yet apparent to everyone; however, as soon 
as words are spoken, they wIll be heard immediately. Using the body to 


1773 


commit evil can sometimes be Iimpeded. The thing that should be 
feared 1s false words that come out of a mouth. As soon as a wicked 
thought arises, the body has not supported the evil thought, but the 
speech had already blurted out vicious slanders. The body hasn't time 
to KiIIH, but the mind already made the threats, the mind Just wanted to 
1nsult, belittle, or ridicule someone, the body has not carried out any 
drastic actions, but the speech 1s already rampant In 1ts malicious verbal 
abuse, etc. The mouth 1s the gate and door to all hatred and revenge; 1t 
1s the karmic retribution of of the Avichi Hell; it 1s also the great 
burning oven destroying all of ones virtues and merits. Therefore, 
ancienfs always reminded people: “Diseases are from the mouth, and 
calamitles are also from the mouth.” If wickedness 1s spoken, then one 
wIill suffer unwholesome karmic retributlons; 1Ÿ øgoodness 1s spoken, 
then one will reap the wholesome karmic retributions. lf you pralse 
others, you shall be praIsed. If you Insult others, you shall be Insulted. 
IUs natural that what you sow 1s what you reap. We should always 
remermmber that the “theory of karmic retributions” 1s flawless, and then 
courageously take responsibility by cultivatng so karmic 
transgressions will be eliminated gradually, and never blame Heaven 
nor blaming others. According to the Lung-Shu”s Pureland Buddhism 
Commenfary, lay follower Lung Shu said: Mouth chanting Buddha 
Recitation 1s like excreting precilous Jewels and gemstones and will 
have the consequence of being born in Heavens or the Buddhas" 
Purelands. The spoken words of saints, sages, and enlipghtened beings 
of the past were like gems and Jewels, leaving behind much love, 
esteem, and respect from counfless people for thousands of years Into 
the future. AÀs for us nowadays, Iƒ we cannot speak words like Jewels 
and gems, then It 1s best to remain quIet, be determined not fo foss out 
words that are wicked and useless Mouth speaking good and 
wholesomely 1s like spraying exquisite fragrances and one wIll attain 
all that was said to people. Mouth encouraging, teaching, and aiding 
people 1s like emiting beautful lights, destroying the false and 
Ipnorant speech and dark minds of the devil and false cultivators. 
Mouth speaking of truths and honesty 1s like using valuable velvets to 
give warmth to those who are cold. Mouth speaking without benefits 
for self or others 1s like chewing on sawdust; 1t 1s so mụuch better to be 
quiet and save energy. Ït 1s to say If you don'”t have anything nice to 


1774 


say, 1t 1s best not to say anything at all. Mouth lying to ridicule others 1s 
like using paper as a cover for a well, killing travellers who fall Into the 
well because they were not aware. Ït 1s similar to setting traps to hurt 
and murder others. Mouth Joking and poking fun 1s like using swords 
and daggers to wave In the market place, someone 1s bound to get hurt 
or đie as the result. Mouth speaking of wIckedness, immorality, and 
evIl 1s like spItting foul odors and must endure evil consequences equal 
to what was said. Mouth speaking vulgarly, foully, uncleanly 1s like 
SpItting out worms and maggots and will face the consequences of the 
three evil paths from hells, hungry ghosts to animals. 


962. Dcep Spring Needs a Long-Handle Dipper 

A thatched hut owner who was a contemporary with Zen master 
Hsueh-fêng I-tsun In the ninth century. One day, a monk came to ask 
hỉm, "What are Patriarch Bodhidharmas main instructons?” He 
replied, "Deep spring needs a long-handle dipper." As a matter of fact, 
there 1s no definite method that the Zen masfer must use to bring his 
disciples to Enlightenment. A kick, a blow, a simple remark, anything 
wIll do 1f the state of mind of the disciple 1s rIpe and ready to receIve 
this final push. However, 1t goes without saying that Zen kicks, blows, 
and "Jargon"” are not what they seem. If Enlightenment could be 
reached simply In this way, there 1s no need of Zen practice for the 
whole world. Again, 1f, merely by listening to a certain Zen remark 
anyone could easily be raised to the state of Enlightenment, as some 
people happlly believe, it would be well to learn as a parrot all the 
well-known remarks that have been effecive 1n bringing 
Enlightenmernt, and again there 1s no need for Zen practice. 


963. When Hungry, Eat; When Từe, Sleep! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch"uan-Teng-Lu), Volume VỊ, many of the conversations Pai-Chang 
had with his followers took place as they were working together. When 
asked what the secret of Zen was, he told one disciple, “When hungry, 
eat; when tire, sleep.” Another asked about the proper way to practice, 
and Pai-Chang said, “Dont cling; dont seek.” According to the Records 
of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume XI, when 
asked about a true Zen practitioner, Lin-chi said, “All one has to do 1s 


1775 


to aftend to the circumstances of his life. Rise In the morning and put 
on your clothes, then go to work. When hungry, eat; when tired, rest. 
Ordinary people laugh at me, but the wise understand me!” 


904. When the Wind Blows the Entire RÑoad Is Filled With 
Fragrance! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XYVII, one day, a monk asked, "All of the 
Buddhas and all of the Buddhadharmas come forth from this sutra. 
What 1s this sutra?" Ch'in-Shan said, "Forever turning." The monk 
asked, "What 1s the style of the masters house?” Ch”in-Shan said, "A 
silver embroidered fragrant sachet. When the wind blows the entire 
road 1s fñilled with fragrance. " 


965. When Asking About the First Principle, You ve Already 
Fallen on a Second Principle! 

We do not have detailed documents on this Zen Master; however, 
there 1s some brief Iinformation on hìm in The Records of the 
Transmission of the Lamp (Chhuan-Teng-Lu), Volume XIX: Zen 
master Nan-chan Chi-fan lived between late Tang and early Sung 
(around the middle of the tenth century). One day, he entered the hall 
and addressed the monks, saying, "As to fine words and exquisite 
phrases, you have enouph of them In other places. If today there 1s any 
one In this assembly who has gone even beyond the first principle, let 
him come forward and say one word. If there 1s, he has not betrayed 
our expectations." A monk said, "What 1s the first principle?” Nan-ch'an 
Chỉi-fan said, "Why do you not ask the first principle?” The monk said, 
"I am asking 1t this very moment." Nan-chan Chi-fan said, "You have 
already fallen on a second principle." Zen master Nan-ch'an, who lived 
between late Tang and early Sung when the trend of development of 
Zen teaching gradually superseded the other Buddhist schools in China. 
Ït 1s to say, Zen attitude towards Buddhist lore and philosophy tended 
to slipht Its study In an orderly manner, to neglect the sutras and what 
metaphysics there 1s In them. During that period of time, Zen masters 
wanted their disciples see the ultimate truth or the final nature of 
reality, which 1s uncondiioned (asamskrta) and which neither 1s 


1776 


produced nor ceases, for It 1s equated with emptiness (sunyata) and 
truth body (dharma-kaya); and avoid understanding the conventional 
reasoning on Zen meanings. 


966. When the Soul and the Mind Meet im a Perpendicular Line 
Zen master Sôkelan taught: “Zen makes a religlon of tranquility. Zen 1s 
not a relipIon which arouses emotfions, causing tears to roll from our 
eyes Or stirring us to shout aloud the name of God. When the soul and 
the mind meet In a perpendicular line, so to speak, in that moment 
complete unity between the universe and the self will be realized. This 
realization wIll brand 1tself upon our intellect with a brand which, like a 
secret word, w1ll ever hold our enlightenment.” 


967. When a Tree Becomes a Buddha, Then the Great Void Falls 
to Earth! 

A new monk came to the monastery. He said to Zhao-Chou: “ve 
Just arrived here. I asked the master to provide me 1nstruction.” Zhao- 
Chou said: “Have you eaten?” The monk said: “Yes, ve eaten.” 
Zhao-Chou said: Go wash your bowl.” Upon hearing these words the 
monk was enliphtened. This 1s enough to show what a commonplace 
thing enlightenmernt is! 'The monk continued to ask: “Does a tree In the 
garden have Buddha-nature?” Zhao-Chou said: “Yes.” The monk 
asked: “When will it become a Buddha?” Zhao-Chou said: “When the 
great void falls to earth.” The monk asked: “When will the great void 
fall to earth?” Zhao-Chou said: “When a tree become a Buddha.” The 
monk asked Chao-Chou again: “What Is the one ultimate word of 
truth?” Instead of giving any specifc answer he made a simple 
response sayIng “Yes.” The monk who naturally failed to see any 
sense in this kind of response asked for a second time, and to this the 
master roared back: “I am not deaf!” 


968. When a Patch-Robed Attain Unity, Everything Is in His 
Hand! 
Fushan entered the hall and addressed the monks, saying, "When 
heaven attains unity there 1s great clarity. When the erth atfains unity 
there 1s a great peace. When a king atfains unity he rules the entire 


1777 


land. When a patch-robed monk attains unity, then trouble and 
cafastrophe are at hand.” Fushan then struck the meditation platform, 
got down, and left the hall. 


969. When You Hear a Dog Bark, Do You Thỉnh oƒ Your Qwn 
Dog? 

Zen master SenzakIi used to ask. When you hear a dog bark, do 
you think of your own dog? 'That 1s a very Interesting question. For If 
you do, then very soon, Immediately, in fact, you are running through 
the fields In a totally different place and time. You are following up on 
the sound and I(ts assocIations, on and on. Your mind 1s unsettled, and 
So you are led around by sounds and forms. You are at the mercy of the 
bark. When you are at rest in silence, however, that bark Is at your 
mercy, your own bark." 


970. When Spoken, lf's Already Spoken! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XIV, one day, Yao-shan entered the hall 
and addressed the monks, saying, "I have a single phrase that I have 
never said to anyone." 'ao-wu stood up and said, "I follow you." A 
monk asked Yao-shan, "How 1s Yao-shans one phrase spoken?" Yao- 
shan said, "“Without words." Tao-wu said, "IUs already spoken." 


971. When Things Are Leƒt As They Are, the Body Neither Œoes 


Nor Stays! 

Hui-Tang addressed the monks, saying, "If someone understands 
the self without understanding what 1s before the eyes, then this person 
has eyes but no feet. If he only awakens to what 1s before his eyes 
without understanding the self, then this person has feet, but no eyes. 
Throughout all hours of the day these two sorfs of people possess 
something that 1s located In their chests. When this thíng 1s in theTr 
chests, then an unsetfled vision 1s always before their eyes. With this 
vision before their eyes, everything they meet gIves them some 
hindrance. So how can they ever find peace? Didnt the ancestors say, 
Tf anything 1s grasped or lost, one enters the heretical path. When 
things are left as they are, the body neither goes nor stays'?" 


1778 


972. When the Moon Looks Like a Bent Bow, There Is Less Ñain 
and More Wind 

Zen master K'e-kuan Chin-lun lived between late Tang and early 
Sung (around the middle of the tenth century). One day, seeing his 
monks depart from an evening session, Chin-lun called out, "O monks!" 
When they turned back, he said, "Look at the moon.” They looked at 
the moon. The master remarked, "When the moon looks like a bent 
bow, there 1s less rain and more wind." The monks made no reply. 
These words from Zen master Ke-kuan Chin-lun remind us the 
Chinese realism' or practicalness, which does not generalize, nor does 
1t speculate on a higher plane which has no hold on life as we live 1t. 
However, the Zen masters may be said to be moving also 1n the 
ordinary realm to a certain point of time, the ordinary realm 1tself 
reveals Ifs secrefs at the moment of supreme enlightenmernt. 


973. When the Mental Hinge Is Turning to a Wider and Deeper 
Worid 

According to Ching-Te Chuan teng Lu, volume XV, one of the 
koans which tells how he attained enlightenment through his master 
blowing out of a candle. Te-shan was a great scholar of the Diamond 
Sutra. Learning that there was such a thing as Zen ignoring all the 
wriffen scriptures and directly laying hands on one's mind, he came to 
Lung-tan to be Instructed In the doctrine. One day Te-shan was sifting 
outside trying to see Into the mystery of Zen. Lung-fan said, "Why 
don you come 1n?” 'Te-shan said, "lt 1s pitch dark." Lung-tan lighted a 
candle and handed over to Te-shan. When the latter was at the poInt of 
taking 1t, Lung-tan suddenly blew the candle out, whereupon the mind 
of Te-shan was opened. This 1s enough to show what a commonplace 
thing enlightenment 1s! At any rate, we could not say that Lung-T”an 
had nothing to do with Te-Shan's realization. But, how dịd Lung-T”an 
make Te-Shan's eye open by such a prosaic acf? Did the act have any 
hidden meaning, however, which happened to concide with the mental 
tone of Te-Shan? How was Te-Shan so mentally prepared for the final 
stroke of the master, whose service was Just pressing the button, as 1t 
were? Zen practiioners should always remember that the whole 


1779 


history of the mental development leading up to an enlightenment; that 
1s from the first moment when the disciple came to the master until the 
last moment of realization, with all the Intermittent psychological 
Vicissitudes which he had to go through. But the conversation between 
Te-Shan and Lung-T”an Just shows that the whole Zen discipline gains 
meaning when there takes place this turning of the menfal hinge to a 
wider and deeper world. For when this wide and deeper world opens, 
Zen practitioners' everyday life, even the most trivial thing 0Ÿ If, growW 
loaded with the truths of Zen. On the one hand, therefore, 
enlightenment 1s a most prosaic and matter-of-fact thing, but on the 
other hand, when 1t Is not understood 1t 1s something of a mystery. But 
after all, 1s not liíe 1tself filled with wonders, mysteriles, and 
unfathomabilities, far beyond our discursive understanding? 


974. When No Thought Interferes with the Buddhadharma, 
You 'd Understand in a Moment! 

Another day, Foyan entered the hall. He nodded his head to the 
assembly. A monk came forward and said, "Today, I encountered 
something..." Foyan said, "Dont speak foolishness!" Foyan also said, 
"Every day all of you do a thousand or ten thousand things. There s 
nothing you dont try to do. So why 1s 1t you dont understand? Its 
because your faith I1snt sufficient. If your faith were sufficlent, then 
even If you dịd nothing, you'd arrive at 1t. IÝ you dont give a thought to 
all the affairs of the world in the ten directions, then youll realize 1t. 
Every day you all say a thousand or ten thousand things. There's 
nothing you dont try to say. So why 1s it you dont understand? Its 
because your faith I1snt sufficient. If your faith were sufficient, then 
youd need say nothing at all. If you didnt give a thought to what has 
been said by all the Tathagatas of the three worlds, then yoưd 
understand in a moment. Everyonel Have you reached the field of 
which I speak? 'This gate of mine can only be spoken of In terms of 
authentic realization, not in terms of understanding. lÝ 1t 1s to be for the 
sake of those who experience life and death, then 1t must be Intimately 
realized. If you are someone who studies self and other, then you wont 
suffer ridicule. But IŸ you go seeking some special understanding, 
looking for It in form or words, then you will substitute form for the 
authentic seal. The result will be, Tf you try to exterminate the tribes, 


1780 


they will arise 1n rebellion.' If you teach others you'll Just harm theml 
In this gate of mine there are no affatrs. Do you understand? When a 
deaf person plays the reed flute, good and evil are nowhere heard!" 


975. When Myriad Things Are All Not Selƒf 

In "The Right Dharma Eye Treasury" (Shobogenzo), chapter 
Bendowa, Dogen ZenJi says, “When all things are Buddha-teachings, 
then there 1s delusion, there 1s enlightenment, there 1s cultivation of 
practice, there 1s birth, there 1s death, there are Buddhas, there are 
senftlent beings. When myriad things are all not self, there 1s no 
delusion, no enlightenment, no Buddhas, no sentient beinøs, not birth, 
no death. Because the Buddha Way ortIginally sprang forth from 
abundance and paucity, there 1s bình and death, delusion and 
enlightenment, sentient beings and Buddhas. Moreover, though this 1s 
so, flowers fall when we cling to them, and weeds only grow when we 
dislike them.” 


976. Have You Eaten Yef or Not? 

The koan of Tan Hsia's questioning a monk. According to the 
Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume XIV, one day 
Tan Hsia asked a monk, "Where have you come form?” The monk 
said, "From down the mountain." Tan Hsia said, "Have you eaten yet 
or not?" The monk said, "I have eaten." Tan Hsia said, "Did the person 
who brought you the food to eat have eyes or not?” The monk was 
speechless. Chang Ch'ng asked Pao Fu, “To give someone food to eat 
1s ample requifal of the debt of kindness: why wouldnt he have eyes?" 
Pao Fu said, "Giver and receiver are both blind." Chang Chng said, "If 
they exhausted their activity, would they still turn our blind?” Pao EFu 
said, "Can you say that m blind?” 


977. The Golden Lock gƒ Non-Acfion 

One day, Zen master Ssu-ming Shi-Shuang entered the hall and 
said, “Those persons of nonaction with nothing to do; they still have the 
problem of the golden lock." Then with a shout, he got down from the 
seat. 


1781 


978. An (@pporfumity in a Thousand Years 

"Good opportuniftles that are difficult to encounter 1n thousands of 
years," the koan about the potentiality and conditions of guiding 
disciples of Zen master Yun Men. In example 54 of the Pi-Yen-Lu, 
Yun Men asked a monk, "Where did you come here from?” The monk 
said, "Hsi Chan." Yun Men said, "What words and phrases are there at 
HsIi Chan these days?" The monk extended both hands; Yun Men 
slapped him once. The monk said, "m still talking." Yun Men then 
extended his two hands. The monk was speechless, so Yun Men hit 
him. According to Yuan-Wu ¡n the Pi-Yen-Lu, Yun Men asked this 
monk, "Where did you come here from?” The monk said, "Hsi Chan.” 
Thịs 1s direct face to face talk, like a flash of lightening. Yun Men said, 
"What words and phrases are there at Hsi Ch'an these days?" 'This too 
1S just ordinary conversation. This monk, however, 1s also an adept; 
confrary to expecfations, he goes to test Yun Men, he Immediately 
extended his two hands. If it had been an ordinary person who met with 
this test, we would have seen him flustered and agitated. But Yun Men 
had a mind like flint struck sparks, like flashing liphtening; 
Iummediately he slapped him. The monk said, "You may hít me all 
night, but nevertheless m still talking." Seeing the opportunity In a 
thousand years for this monk to have a place to turn around, so Yun 
Men opened up and extended his two hands. The monk was 
speechless, so Yun Men hit hìm. Look, since Yun Men 1s an adept, 
whenever he takes a step he knows where the step comes down. He 
knows how to observe In front and take notice behind, not losing his 
way. This monk only knows how to look ahead; he's unable to observe 
behind. Zen master Hsueh Tou had a verse: 

"Atonce he takes the tiger s head and the tiger's tail 
His stern maJesty extends everywhere. 
I ask back, 'Didnt you know how dangerous 1t was”? 
Hsueh TTou says, 'I leave off.'" 

Zen master Hsueh Tous verse on this sfOry 1S Very ©asy tO 
understand; 1s overall meaning 1s to praise the sharp point of Yun 
Men$s ability. Thus he says, "At once he takes the tiger's head and the 
tigers tail.” An Anclent said, "Occupy the tigers head, take the tIgers 
tail, then at the first phrase youll understand the source meaning." 
Hsueh Tou Just settles the case on the basis of the facts. He likes the 


1782 


way Yun Men 1s able to occupy the tiger s head and also take the tIger s 
tai. When the monk extended his two hands and Yun Men 
1mmediately hit him, this was occupying the tigers head. When Yun 
Men extended his two hands and the monk was speechless so that Yun 
Men hit hìm again, this was taking the tigers tail. When head and tail 
are taken together, the eye 1s like a shooting star. Yun Men 1s naturally 
like stone-struck sparks, like flashing lightning; in fact, "His stern 
maJesty extends everywhere." The wind whistles all over the world. I 
ask back, "Didnt you know how dangerous it was?" Unavoidably there 
was danger. Hsueh Tou says, "I leave off.”" But say, rIipght now as [ dont 
leave off, what wIll you do? Everyone in the world will have to take a 
beating. Followers of Chan these days all say that when Yun Men 
extended his two hands, the monk should have repaid him with some of 
his own provisions. This seems correct, but in reality 1snt. Yun Men 
cant Just øet you to stop this way, there must be something else 
besides. 


979. Present Moinent, Wonderƒful Moment 

Zen Master Thịch Nhat Hanh wrote in 'Present Moment, Wonderful 
Momentf: "If you look deeply Into the palm of your hand, you will see 
your parents and all generations of your ancestors. All of them are 
alive In this moment. Each 1s present in your body. You are the 
confinuation of each of these people. To be born means that something 
which dịd not exist comes Into existence. But the day we are 'born! Is 
not our beginning. lt is a day of continuation. But that should not make 
us less happy when we celebrate our Happy Continuation Day.' Since 
we are never born, how can we cease to be? This 1s what the Heart 
Sutra reveals to us. When we have a tangible experlence of non-birth 
and non-death, we know ourselves beyond duality. The meditation on 
'nO Separate self' 1s one way to pass throuph the gate of birth and death. 
Your hand proves that you have never been born and you will never 
die. The thread of life has never been interrupted from time without 
beginning until now. Previous generations, all the way back to single- 
celled-beings, are present In your hand at this moment. You can 
observe and experlence this. Your hand 1s always available as a 
subJect for medifation." In another passage, Zen Master Thích Nhat 
Hanh continued to write: "When we are driving, we tend to think of 


1783 


arriving, and we sacrifice the Journey for the sake of the arrival. But 
life 1s to be found In the present moment, not In the future. In fact, we 
may suffer more after we arrive at our destination. If we have to talk of 
a destination, what about our final destination, the graveyard? We do 
not want to go in the direction of death; we want to go to in the 
direction of life. But where 1s life? LifÍe can be found only in the 
present moment. Therefore, each mile we drive, each step we take, has 
to bring us Into the present moment. This 1s the practice of mindfulness. 
When we see a red light or a stop sign, we can smile at 1t and thank 1t, 
because 1t 1s a Bodhisattva helping us return to the present mometII. 
The red light 1s a bell of mindfulness. We may have thought of It as an 
enemy, preventing us from achieving our goal. But now we know the 
red lipht 1s our friend, helping us resist rushing and calling us to return 
to the present moment where we can meet with life, Jjoy, and peace." 


960. The Bamboo Grove in the Front Court Yard, Freshly Green 
kven After the Frost 

One day, a monk came and asked Ta-tung Chi concerning the 
patrlarchal visit to which the master's reply was: 

The bamboo grove In the front court yard, 
How freshly green 1t 1s, even after the frost!" 

When the master was asked to say something further about the 
answer, he saId: 

"Ilisten to the wind rustling throuph the grove, 
And realize how many thousands of bamboos 
are swaying there." 

Thịs 1s the case where the Immediate surroundings are poetically 
depicted. The masters are generally poets. More than anything else, 
their way of viewing the world and life 1s synthetical and Imaginative. 
They do not criticize, they appreciate; they do not keep themselves 
away from nature, they are merged ¡n it. Therefore, when they sing, 
therr 'ego' does not stand out prominently, It 1s rather seen among 
others as one of them, as naturally belonging to their order and doing 
therr work In their co-partnership. That 1s to say, the 'ego' turns Info a 
blade of grass when the poet walks In the field; 1t stands as one of the 
cloud-kissing peaks when he 1s among high mountaIns; 1t murmurs In a 
mounftain stream; 1t roars In the ocean; 1t sways with the bamboo-grove; 


1784 


1t Jumps Into an old well and croaks as a frog under the moonlight. 
'When the Zen masters take to the natural course of events in the world, 
their poetic spirit seems to roam among them freely, serenely, and 
worshIippinply. In short, whatever Zen truth 1s concealed here, 1s It not 
the most astounding sfory, but 1s 1t possible that Zen 1s cunningly 
conveyed In this triviality 1tself? 


961. Assembly 0ƒ Dead Trees 

Applied to a class of ascetic Buddhists, who sat in meditation, 
never lying down, like petrifiled rocks and withered stumps. In some 
Zen halls In Japan, the Zazen Hall is called the Withered Tree Hall of a 
Zen monastery. The hall in which “never-lying down” ascetic 
Buddhists sat in meditation. The term implies discIples of Zen Master 
Shih-Shuang-Qing-Zhu, a Chinese Zen monk in the ninth century, a 
disciple and dharma hetIr of Zen master Yuan-chih T'ao-wu. We do not 
have detailed documents on Zen Master Shih-Shuang-Oing-Zhu; 
however, there 1s some brIef Information on him in The Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume XV: Zen master 
Qing-Zhu was born in 806 in Xin-kan near ancient Lu-Ling. At 13 he 
left home to follow Zen master Shao-Long and was fully ordained at 
the age of 23. He then proceeded to study the Vinaya Pitaka. Finding 
this path to be too slow, he traveled to Mt. Gui, where he studied with 
Guishan Lingyou and worked preparing food In the kitchen. Shih- 
shuang was known for his emphasis on sfrict meditative training. Ít 1s 
said that his students always only sat and never lay down; thus his 
monastilc community became known as the "assembly of dead trees." 
The Tang emperor Hsi-tsung heard of his reputaton and sent 
messengers to him to confer on him the purple robes of a Tnaster of the 
country'; however, he firmly declined to accept them. 


982. Misery! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XII, one day, a monk asked 'Tzu Eu, "Luzu 
faced the wall. What 1s the meaning?" Tzu Fu said, "He never got 
1nvolved." The monk asked, “What 1s the true transcendental eye?” Tzu 
Fu beat his chest and said, "Blue heaven! Blue heaven!" The monk 


1785 


asked, "What problem 1s there with my queston?" Tzu Fu said, 
"Miseryl" 


963. Suƒfƒferings and Adverse Circuinsfances 

The Buddhas view suffering as their teacher, thus achieving 
Ulumate Enliphtenment. Likewise, we should consider Illness as 
medicine, to escape Birth and Death. We should realize that human 
beings are bound by all kinds of karmic afflictions. Without the 
sufferings of poverty and illness, they wIll, by nature, pursue the 
world's of sight and sound, fame anf profit, finding 1t difficult to let go. 
Who would then willingly turn around to watch and ponder the sfate of 
perdition to come? The sage Mencius once said, ““[hose who wIll be 
enfrusted with great talks should first endure hardship both in body and 
mind, suffering hunger and destitution or failure In their undertakings. 
Only then will they be able to forge their character, develop patlence 
and endurance and atfain outstanding abilities, beyond the ken of the 
multitude. Therefore, we should realize that human character 1s usually 
forged In adversity. If adversity cannot be avoided, we should remain 
at peace and practice forbearance. Moreover, In speaking of great 
tasks, the sage Mencius was referring merely to mundane 
undertakings. Even so, enduring hardshIp 1s necessary for success; how 
much more so when lowly beings such as ourselves undertake the great 
task of achieving Buddhahood and rescuing sentient beingsl If we are 
not fested to a certain extent by financial hardship and disease, our 
worldly delusions wIll know no bounds and our Pure Land practice will 
be difficult to perfect. With our Mind-mirror clouded, we wIll revolve 
for many eons In the evil realms; not knowing when we wIll ever 
achieve liberation! The ancients have said: 'Ïf it were not for a period 
of penetrating cold, the plum blossom could never deve]lop 1†s eXquIsIte 
perfumel' This 1s the meaning of what I said earlier. We should 
persevere In reciting the Buddhas name, to eradicate past karma 
swifly and avoid developing a mind of afflictions, resenting the 
Heavens, blaming our fellow beIngs, considering the law of Cause and 
Effect as a fairy tale and reJecting the Buddhas and their teachings as 
ineffective. We should know that from time immemorlial, we have all 
created immeasurable evil karma. As the Avatamsaka Sutra states: Tf 
evil karma had physical form, the empty space of the ten directions 


1786 


could not contain 1t.' Thus, how can haphazard, 1ntermittent cultivation 
possibly annihilate all afflictions and obstructions?” 


964. Austerity and Culfivating Merifs 

Tri Bao, name of a Vietnamese Zen master from Ô Diên, Vĩnh 
Khuong, North Vietnam. His family name was Nguyen, and he was an 
uncle of To Hien Thanh, a mandarin under the reign of king Ly Anh 
Tong (1138-1175). He left home to become a monk at Thanh Tước 
Temple on Mount Du Hý in Thường Lạc. He often wore broken 
patched robe and ate Inferior quality rice and coarse food. For ten 
years, he never changed his ragsged robe, and usually for three days 
without cooking his meals. His hands and feet were calloused, and his 
whole body was very dry. Whenever he saw people, he would fole his 
arms and make way for them to pass through; whenever he saw a 
Sramana (monk), he would kneel down to pay reverence. He devoted 
himself to cultivate In this way for six years before he left the 
mountain. After leaving the mounfain, he focused In cultivating merIts 
by building bridges, fixing roads In rural areas. He acted in accordance 
with conditions to encourage people to follow the Dharma, and never 
acted for hIs benefit. 


965. Khung! 

Zen master Tao-chien lived between late Tang and early Sung 
(around the middle of the tenth century). He first saw Ching-huI. 
Ching-hui asked, "What sutras do you read besides your study of Zen?" 
Tao-ch1en said, "I read the Avatamsaka Sutra." Ching-huli said, “he 
sutra refers to the six aspects of existence; general and particular, same 
and difference, existing and disappearing. To what doctrine does this 
belong?” Tao-ch1en said, “The passage occurs In the chapters on the 
ten stages of Bodhisattvahood. According to 1fs theory, all things either 
of this world or of a supermundane world are considered to have these 
SIX aspec(s." Ching-hui asked, "Is emptiness of space' (kung) furnished 
with these six?” Tao-chien was at a loss how to answer the quesfion. 
Ching-hui said, "You ask me." Tao-chlien asked, "Is 'emptiness of 
space' (kung) furnished with these six?" Ching-hui said, "Kung!" The 
answer opened at once the mind of Tao-ch1en to a new light; filled 


1787 


with Joy, he bowed to the master. Ching-hui said, "How do you 
understand?" Tao-chen said, "K ung!" 

Zen master Wu-Men withdrew to a small monastery In the 
mountains to live and cultivate at the end of his life. Despite his fame 
and honor, he remained until his death an extremely humble poor 
monk, who confinued to wear only a simple, coarse robe, and in the 
spirit of Pai-chang Huai-hai, he always participated In the normal labor 
of the monastery. The below 1s his death poem on Emptiness: 

Emptiness 1s unborn 
Emptiness does not pass away. 
'When you know emptiness 
You are not different from 1t. 


966. Undistracted! 

Utame Nun ZenjJi, name of a Japanese Nun Zen master In the 
modern time. Utame was only fifteen years old when she first received 
I1nstruction from an enlightened Zen nun, who taught her how to look 
Iinto the innermost self. Utame plunged Into meditation day and night, 
paying no attention to anything else. Even when she was at her mirror 
putting on makeup, she was Inwardly looking Into the essence of mind. 
Sometimes she would become so absorbed that she would forget what 
she was doïng and Just sit there silently. Now her parents, who had no 
Idea what lay behind their daughter's strange behavior, began to think 
she might be suffering from depression or heading for a nervous 
breakdown. They tried to get her fo go out to the theater and take trIps 
to scenic places, but Utame had no desire for any of these diversIlons. 
Finally one day her efforts came to fruition, and the young womans 
mind opened up In great enlightenment. Later Utame married and bore 
four children, two sons and two dauphters. Her husband had the 
misfortune to go bankrupt, so Utame took up needlework to help 
support the family. She lived to be more than seventy years old, 
eventually passing away one day In a state oŸ serene repose. 


967. Not Know Bright Moon Autuunn ! 
Gesshôũ Shũko, name of a Japanese Sôtô master of the Tokugawa 
period (1600-1867) who Inspired reform movements within the Sôtô 


¬. 


1788 


temple of his master Hakuhô. The strictness and depth of Gesshô's 
teachings attracted a number of pupIls, bringing the temple to new 
prominence In the Sôtô tradition. Several examples of Gesshfñ's 
callipraphy, which are otherwise somewhat rare, are still kept In the 
temple, along with a portrait of the master bearing Gesshñ's Inscription. 
Gessh0ô's callipgraphic style 1s both spontaneous and strongly articulated. 
His mastery of Chinese-style verse 1s matched by the vigor of his 
brushwork, as In his large, single-character calligraphy (ichijikan) of 
"Moon." The main character, which In standard script 1s depicted in 
four strokes of the brush, 1s here rendered 1n two bold strokes. Ône 1s 
the thick, strong vertical line that curves slightly at the left of the 
character. The seond stroke begins lightly and quietly at the top of the 
form, thickens Into a vertical line, sweeps upward with the brush almost 
leaving the paper, and ends with two connected short diagonals In an S 
shape. The autumn moon 1s a symbol of radiance, but It can be the 
cause of delusion. In Gesshô's callipraphy, the small five characters 
literally read "Not know bright moon autumn.” If the large character for 
"moon” on the right 1s the first word of the poem, then the moon does 
not need to know that 1t shines, even during 1s sutumn fullness; by 
extension, enlightenment need not be consclous of 1fself. However, 
since mụch Chinese-style poetry 1s composed of five-character lines, 
one might also consider the large character as the tifle, in which case 
we, the viewers, may be the subJect, not knowing the bright moon of 
autumn and therefore blind to enlightenment. 


966. Anyone Who Can † Turn With Penetrating Spirif Doesn f 
Get Tea! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XXVH, one day, Ch'in-Shan, Yantou, and 
Hsueh-feng were once passing through Jiangxi, where they stopped at 
a teahouse. Ch”in-Shan said, "Anyone who cant turn with penetrating 
spirit doesnt get tea." Yantou said, "In that case, [ cenrtainly wont get 
tea." Hsueh-feng said, “The same with me." Ch”in-Shan said, "You two 
fellows dont recognIze the words right here." Yantou said, “The words 
where?" Ch'in-Shan said, "Although the crow Inside the bag 1s alive, 
1s like It was dead.”" Yantou said, "Retreat! Retreat!" Ch”in-Shan said, 
"Elder borther Huo 1s dismissed. What will Duke Cun do?” Hsueh-feng 


1789 


used his hand to draw a circle. Ch'in-Shan said, "No gaining, no 
asking." Yantou laughed and said, ”“[oo far." Ch'in-Shan said, "Some 
mouths dont get any, but there are many who are drinking tea." Yantou 
and Hsueh-feng were silent. 


989. Meditaion Does Not Require DocHrtnal Knowledge But 
Only Deep Aftenfion 

Master Sunlun Sayadaw came from Sunlun village in central 
Burma. He was born In 1878 and was named U Kyaw Di. In 1919 
there was an epidemic, U Kyaw Din decided to accomplish one great 
act of charity. He erected a pavilion In front of his house and Invited 
people to come for meals for three days. On the third day, a wandering 
mendicant came and talked to U Kyaw Dịn about the practice of 
Vipassana and, on hearing these words, U Kyaw Din became greatly 
affected. Since then, he wanted to undertake the practice. He asked the 
wandering mendicant whether a man Ignorant of the texts could 
undertake the practice. The wandering mendicant replied that the 
practice of Insight meditation đdịd not require doctrinal knowledge but 
only deep Interest and assiduity. He told U Kyaw Din to practice In- 
breathing and out-breathing. From that day on, whenever he could find 
the time, U Kyaw Dịn would practice breath in and breath out. One day 
he met a friend who told him that practicing breathing 1n and out alone 
was not sufficient; he had also to be aware of the touch of breath at the 
nostril tip. After hearing this advice, U Kyaw Din sfarted to practice 
awareness of the touch of breath. Then as his practice became more 
tense, he tried to be aware not only of the touch of breath but also the 
touch of his hand on the handle of a knife as he chopped corn cobs, the 
touch of rope on the hand as he drew water, the touch of his feet on the 
ground as he walked. He tried to be aware of touch in everything he 
dịd, and he always tried to practice mindfulness of breathing at anytime 
and in anywhere. Master Sunlun Sayadaw was an Intrinsically honest 
master, laconic and precise In speech and possessed of great strength 
and determination. Currently there are a number of meditation masters 
teaching the practices of Master Sunlun Sayadaw throughout Burma, 
and several Sunlun centers can be found in and around Rangoon. 
Special emphasis on ¡intense effort, concentrated perception of 
sensation, especlally pain, 1s the key to Sunlun practice. Practitioners 


1790 


with this enormous effort made to concentrate the mind by watching 
heavy breathing 1s then deepened 1n 1nsight practice while sitting rigid, 
motlonless, fully experlencing the pain of the body. The use of 
sensation, especially pain, 1s what most characterizes Sunlun practice. 
Total effort to overcome pain and distraction 1s the way of Master 
Sunlun Sayadaw. The power of deeply concentrated breathing and the 
pann that follows 1s suitable for overcoming many of the hindrances that 
normally distract a meditator. No matter how sleepy you feel, a session 
of hard breathing concentrating only on sensations at the nostrils will 
wake you ripht up. The technique 1s equally valuable for quieting an 
agitated mind, for In the face of enormous effort in hard breathing, 
most thoughts are blasted away like clouds before a wind. Sunlun 
practice clears the mind of sleepiness and distraction, leaving the 
meditator clear and concentrated. Further mindfulness of pain and 
changing sensations strenghtens the mindful, observing quality of mind. 
In a short time with this practice one may experlence the power of a 
calm, concentrated mind which, when applied to observing the mind- 
body process, leads to clear insight, wIsdom, and liberation. 


990. There Is No Need For the Second Principle! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume XVII, one day, Qianfeng entered the hall 
and addressed the monks, saying, "Hf you put forth the first principle, 
then there 1s no need for the second principle. If you go off the first 
pñnciple and you will fall into the second principle." Yunmen came 
forward from the congregation and said, "Yesterday a person came 
Ítrom Mt. Tiantali Now hes gone on to MI. Jing." Qianfeng said, 
”“I[omorrow the chief cook does not need to do 'all invited' (puqging).” 
Qianfeng then got down from the seat. 


991. Noi to Ask to Be Reborn in the Western Paradise! 

Zen master Tosui left the formalism of temples to live under a 
bridge with beggars. When he was getting very old and weak, a friend 
helped him to earn a living without begging. He showed TosuIl how to 
collect rice and make vinegar from 1t, and Tosui dịd this until he passed 
away. While Tosui was making vinegar, one of the beggars gave him a 
pIcture of the Buddha. Tosui hung 1t on the wall of his hut and put a 


1791 


sign beside it. The sign read: “Mr. Amida Buddha: Thịs litfle room 1s 
quIte narrow. I can let you remain as a translent. But dont think I am 
asking you to help me to be reborn In your Western Paradise!”” 


992. There*s No Mind That Can Be Attained! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume XI, a mandarin Shiyu named Liu asked 
Yangshan, "May I hear the principle of attainng mind?" Yangshan 
said, "Hf you want to attain mind, then theres no mind that can be 
attained. It 1s this unattainable mind that 1s known as truth." 


993. There Is No Place For You to FuncHon Your Mind 

We do not have detailed records of Patriarch Haklenayasas 
(Padmaratna), we only know that he was born Into a Brahmin family In 
a the Tokhara country and who lived In around nine hundred years 
after the Buddha's parinirvana (according to Eitel in Chinese-English 
Buddhist Terms, Tukhara 1s the name of the Yueh-Chih country, a 
topographical term designating a country of ice and frost (tukhara), and 
corresponding to the present Badakchan which Arab geographers still 
call Tokharestan. An ethnographical term used by the Greeks to 
designate the Tocharoi or Indo-Scythians, and likewise by Chinese 
writers applied to the Tochari Tartars who driven on by the Huns (180 
B.C.) conquered Trans-Oxania, destroyed the Bactrian kingdom In 126 
B.C., and finally conquered the PunJab, Cashmere, and the greater part 
of India. TheIr greatest king was Kanichka). According to The Record 
of the Lineage of the Buddha and the Patriarchs, the people where he 
grew up feared demons and performed debased sacrifices of oxen and 
wine. He would go alone into the deep woods and destroy the 
ceremonial altars, seize the oxen, and drive them away, and scolded 
the mountain and forest gods: "Do not try to cheat poor people, every 
year, this nonsense thing wasted people's money and killed a lot of 
animals!" He spreaded the Buddhaˆs Teachings in Central India. lt 1s 
said that when Aryasimha came to see him, Aryasimha asked, "Master! 
I want to function my mind to see the Way, can you help me?" He 
replied, “There 1s no place for you to function your mind.” Aryasimha 
said, "If there 1s no place for me to function the mind, how can l do the 
Buddhs-work?" He said, "If you try to function the so-called mind, 1ts 


1792 


not the real merit. If you dont do, that is Buddha-work. Remember, we, 
Buddhists, try to do the Buddha-work, but never think about the things 
we do." Listening to these words, Aryasinha suddenly became 
awakening. Later, Aryasimha became Haklena's dharma hetr. 


994. There Is Nothing to Grasp! 

In 1696, Shin etsu became 1Ï], and Mitsukuni came to visit him. The 
master asked the daimyo to continue his support of Buddhism and then 
prepared his death poem. Ôn the thirtieth day of the ninth month he sat 
1n his abbot's chair and told his disciples: 

"I have lived for more than fifty years, 
Floating In the sea of birth and death 
There 1s nothing to ørasp.” 

Although Shinetsu died at the relatively early age of fifty-eight, his 
influence remained strong In Japan throughout the Edo period. His 
poems and other writings were published In the two-volume Tôkô 
Zenshô, which also Included examples of his seal carving and 
1llustratlons of his paintings. He compiled a book of "chin” pIleces, 
which was used by his pupils and then by several generatlons of their 
own studenfs. Ultimately, Shinetsu's cultural Impact was stronger than 
that of his religious teachings; during his almost two decades in Japan 
he was able to bring the ideals of a Chinese literatus to fruition 1n his 
new homeland. 


995. There Is Nothing Explicable ín Reality! 

In Essays in Zen Buddhism, volume III, Zen Master D. T. Suzuki 
wrote: "For a while you may read books, but be careful to set them 
aside as soon as possible. If you do not quit them, you will get Into the 
habit of learning letters only. Thịis 1s like seeking lIce by heating 
running water, or like seeking snow by boiling up hot water. Therefore, 
1f 1S sometimes said by the Buddhas that ultimate truth 1s explicable and 
sometimes that 1t 1s not explicable. The fact 1s that there 1s nothing 
explicable or Inexplicable in Reality itself, which 1s the state of all 
things that are. When this one thing 1s thoroughly grasped, all the other 
thousand things follow." 


1793 


996. Did Not Even Own A Robe! 

Stone Robe Monk 1s the tile of a Japanese Zen monk ¡n the 
eighteenth century. Nobody knows the real name of the Zen master 
they called the Stone Robe Monk. He lived alone In the neighborhood 
of Hakuins temple and used to call on the great teacher from time to 
time. A solitary Individual, the master was so poor that he did not even 
own a robe. On very cold nights, he used to walk around his hut 
carrying a rock until he warmed up. Thus the local people took to 
calling him the Stone Robe Monk. Later he disappeared. No one knows 
where he died, but the rock he used to carrying around still sits in front 
of the hut. 


997. Nothing Thai Is Not Genuine in Buddhism Is Genuine in 
the World 

Zen master Tenkei used to admonish his followers, "You should be 
genuine In all things. Nothing that 1s genuine In the world 1s not 
genuine In Buddhism, and nothing that 1s not genuine in Buddhism 1s 
genuine In the world." He would also say, "See with your eyes, hear 
with your ears. Nothing in the world 1s hidden; what would you have 
me say?” 


996. Nothing Exists 

Yamaoka Tesshu, as a young student of Zen visited one master 
after another. He called upon Dokuon Shoju of Shokoku. Desiring to 
show his attainment, he said: “Phe mind, Buddha, and sentient beinss, 
after all do not exist. The true nature of phenomena 1s emptiness. 
There 1s no realization, no delusion, no sage, no mediocrity. There 1s 
no giving and nothing to be received.” Dokuon, who was smoking 
quietly, said nothing. Suddenly, he whacked Yamaoka with his bamboo 
pIpe. This made the youth quite angry. Dokuon Inquired: “If nothing 
exIsts, where did this anger come from?” 


999, There Is Neither Subjective Nor Q@bjecfive Reality 

One day Zen Master Bassui Tokusho entered the hall to preach the 
assembly: "Once a man was Invited to the home of a friend. As he was 
about to drink a cup of wine offered him, he believed he saw a baby 


1794 


snake Inside his cup. Not wishing to embarrass his host by drawing 
aftention to it, he bravely swallowed 1t. Ủpon returning home he felt 
severe pains In his stomach. Many remedies were applied but In vain, 
and the man, now grievously 1ll, he felt he was about to die. His friend, 
hearing of his condition, asked hiìm once more to his home. Seating his 
friend 1n the same place, he again offered him a cup of wine, telling 
him It was medicine. As the alling man raised his cup to drink, once 
again he saw a baby snake ĩn it. This time he drew his hosfs attention 
to 1t. Without a word the host pointed to the ceiling above his guest, 
where a bow hung. Suddenly the sick man realized that the baby 
snake' was the reflection of the hanging bow. Both men looked at each 
other and laughed. The pain of the sick man vanished Instantly and he 
recovered his health. Becoming a Buddha 1s analogous to this. The 
Patriarch Yoka (Vĩnh Gia Huyền Giác 665-713) said: 'When you 
realize the true nature of the universe you know that there 1s neither 
subJective nor objective realty. At that very moment karmic 
formations which would carry you to the lowest hell are wiped out. 
Thịs true nature 1s the root-substance of every sentient being." In 1387, 
at the age of sixty-one, Bassui was seated In zazen with a group of hIs 
disciples. He suddenly shouted at them: “Look directly! What 1s this? 
Look and you wIll not be deceived!” He repeated the words a second 
time, then peacefully passed away. 


1.000. Did Not Bring the Shout 0ƒ a Precipitous Zen Place, 
Hayven '† Come From There! 

Zen Master Tsun-chiang Hsing-hua, name of a Chinese Zen 
master, of the Lin-Chi Sect, In the ninth century, during the Tang 
Dynasty In China. We do not have detailed documents on this Zen 
Master; however, there 1s some I1nteresting Iinformation on him in The 
Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume 
XII: Zen Master Tsun-chiang Hsing-hua was a student and dharma 
successor of Lin-chi I-hsuan, and the master of Nan-yuan Hui-yung. 
One day, Zen master Tsun-chiang Hsing-hua asked a monk, "Where 
are you coming from?" The monk said, "From a precIpiItous Zen place." 
Hsing-hua said, "Did you bring the shout of a precipitous Zen place?" 
The monk said, "I didnt bring 1t." Tsun-chiang Hsing-hua said, “hen 
you havent come from there." The monk shouted. Hsing-hua hit him. 


1795 


1.001. Iƒ Not Allowed to Call a Jug, Knocked Ilt Qver and Went 
Away! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume IX, one day, a Buddhist pilgrim named SI- 
ma came from Hu-nan. He spoke to Pai-chang, saying, "Recently at 
Hu-nan, I came upon a mountain named Big Kui where fifteen hundred 
Buddhist worthies reside." Pai-chang said, "Should I go there as 
abbot?" The pilgrim said, "It 1s not where Master Pai-chang should 
reside." Pai-chang said, "Why 1s that?" Si-ma said, "he master Is a 
teacher of bone. That place 1s the flesh." Pai-chang said, "Is there 
anyone In my congregation here who could assume that position?” §S1- 
ma said, "Let me examine them and see." Pai-chang said, "In that case, 
I recommend my chief monk, Hua-lin." Sima asked Pai-chang to call 
Hua-lin into the room so he could observe him. When Hua-lin 
presented himself, Sima asked him to clear his throat, then walk across 
the floor. Once Hua-lin retired, Si-ma told Pai-chang, "This man still 
I1snt appropriate for Kuei Mountain." Pai-chang said, "“There 1s one 
other I could recommend." Then Pai-chang called Ling-yu in. Si-ma 
needed only a brIef look before declaring, “This 1s the very man for the 
position." However, according to the Wu-Men-Kuan, when Master Pai- 
chang was looking for a suitable abbot for a newly founded monastery 
on Mount Kuei-Shan, the following Iincident, which appears as example 
40 (of the Wu-Men-Kuan) took place. One day, Pai-chang wanted to 
select an abbot for the Kuei-shan monastery. He opened the matter up 
to the head monk and all the monks, indicating that they should speak 
and the right one would go. Thereupon Pai-chang held up a Jug, placed 
1t on the floor and asked: “This you should not call Jug, so what do you 
call it?" Then the head monk said: "One cant call it a wooden sandal." 
Now Pai-chang asked Ling-yu. Ling-yu Iimmediately knocked the Jug 
over and went away. Pai-chang said, laughing, “The head monk lost to 
Ling-yu," and he directed that Ling-yu should found the new 
mOnaSf€ry. 


1.002. Without Speaking oƒ Long or Short! 
Another day, a monk drew four lines on the ground in front of 
Master Ma-tsu. The top line was long and the three underneath were 


1796 


short. He said, "It cant be said that the one on top 1s long and the three 
underneath are short. Leaving the four descriptlons that use these 
words aside, how does the master describe them.”" Master Ma-tsu then 
drew a line on the ground and said, "Without speaking of long and 
short, ve answered you." Later, when National Teacher Nanyang 
Huizhong heard of this incident, he said, "Why didnt he ask thịs old 
monk?" 


1.003. Cannot Be Arranged! 

According to The Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch *uan-Teng-Lu), VolumeXYVII, one day, a monk asked, "How can 
one speak without falling Into stages of spiritual development?" Jui- 
Yen said, "They arent arranged." The monk said, "Why arent they 
arranged?” Jui-Yen said, "Because orIginally there are no stages." The 
monk said, "I dont know where one should abide." Jui-Yen said, "Donlt 
sit in the universal light hall.” The monk said, "Is it concealed or not?" 
Jui-Yen said, "In what are known as the three realms, where can one 
not return to the court?” 


1.004. Nothing s Stopping You From Seeing For Yourselƒf! 

Kai-fu Tao-ning, name of a Chinese Zen master of the Yogi 
lineage of Rinzai Zen; a student and dharma successor of Wu-tsu Fa- 
ven, and the master of Yueh-an Shan-kuo. One day, a monk asked, 
"What is I(t before the lotus comes out of the water?”" KaI-fu said, 
"People and gods join palms together." The monk asked, "What about 
after It comes out of the water?” Kai-fu said, "Nothing's stopping you 
†rom seeing for yourself!" 


1.005. Emptiness-Borrowed Form-.Middle 

Three prongs established by the Tlen-T”ai sect. The system of 
threefold observation 1s based on the philosophy of Nagarjuna, who 
lived In south-eastern India about the second century A.D. First, 
Emptiness. Unreality, that thíngs do not exist In reality. Sunya 
(universality) annihilates all relatives. The “Empty” mode destroys the 
1llusion of sensuous perception and constructs supreme knowledge 
(prajna). Entering emptiness from conventional existence, at this first 


1797 


level of contemplation, "“conventional exIstence” refers to the ordinary, 
mistaken perception of phenomena as existing substantially and 
"entering emptiness” means to negate the existence of independent 
substantial Being in these phenomena. Thus, as Chih-I says, "When 
One encounters empfiness, one perceives not only emptiness but also 
knows the true nature of conventional existence." Second, Borrowed 
form. Reality, things exist though in “derived” or “borrowed” form, 
consisting of elements which are permanent. Particularity establishes 
all relativiiles. The “Hypothetcal mode does away with the 
defilement of the world and establishes salvatlon from all evils. 
Entering convenfional existence from emptiness, at this second level of 
contemplation, "conventilonal existence” refers to correct 
understanding and positive acceptance of obJective phenomena as 
interdependently and conditionallyco-arisen. Emptiness here refers to a 
mistaken attachment to the concept of emptiness, or a 
misunderstanding of emptiness as merely a nihilistic nothingness. As 
Chih-I says, "IfÍ one understands (enters) emptiness, one understands 
that there Is no 'emptiness'. Thus one must Tre-enter' conventional 
exIstence. One should know that this contemplation 1s done for the sake 
Of saving sentient beings, and know that true reality 1s not substantial 
(true) reality but an expedient means which appears conventionally. 
Therefore 1t 1s called from emptiness'. One differentiates the medicine 
according to the disease without making conceptual discriminations. 
Therefore 1t 1s called 'entering conventional existence'." Third, Middle. 
The “middle” doctrine of the Madhyamaka School, which denies both 
positlons in the Interests of he transcendental, or absolute. The middle 
path transcends and unites all relativitiles. The “Medial" mode destroys 
hallucinaton arising from Ignorance (avidya) and establishes the 
enlightened mind. The contemplation of the Middle Path of supreme 
meaning, this refers to the highest level of contemplation wherein one 
simultaneously and correctly perceives the validity of both emptiness 
and conventional existence. As Chih-I says: "Flirst, to contemplate and 
affain Insight concerning the emptiness of convenfional existence 1s fO 
empty samsara of substantial Being. Next, to contemplate and attain 
Insight concerning the emptiness of emptiness 1s to empty nirvana. 
Thus both extremes are negated. This is called the contemplation of 
two sides of emptiness as a way of expedient means In order to aftain 


1798 


encounter with the Middle Path... The first contemplation utilizes 
emptiness, and the later contemplation utilizes conventional existence. 
This 1s an expedient means recognizing the reality of both in an 
extreme way, but when one enters the Middle Path, both of the two 
truths are i1lluminated simultaneously and as Identcal and 
synonymous." It should be noted that the system of threefold 
observation 1s based on the philosophy of Nagarjuna, who lived in 
south-eastern India about the second century A.D. According to Prof. 
Junjiro Takakusu in The Essentials of Buddhist Philosophy, 1Ý you 
suppose noumenon to be such an abiding substance, you wIll be misled 
altogether; therefore, the Tien-T”ai School sets forth the threefold 
truth. According to this school the three truths are three In one, one in 
three. The principle 1s one but the method of explanation 1s threefold. 
Each one of the three has the value of all. 


1.0060. It Is AII Right That You Do Not Understand 

One day, a monk came and asked Yueh-ting-Tao-Lun concerning 
the patriarchal visit to which the master's reply was, "How refreshingly 
cool! The breeze has driven the heat away from the porch." When the 
monk made a bow, probably thanking him for the uninstructive 
1nstruction, the master asked, "Do you understand?" The monk said, 
"No, master." Yueh-ting-T'ao-Lun said, "It 1s all right that you do not 
understand." “This 1s the case where Zen masters answer questions with 
meaningless remarks which are perfectly incomprehensible to the 
rational mind. While most statements are apparently meaningless and 
unapproachable, the answers here has by no manner of means any 
relaton whatever to the main Issue, except that the uninitiated are 
hereby led further and further astray. But Zen masters really try therr 
best to enliphten earnest truth-seekers 1n accordance with the 
circumstances. Thus, we, Zen practitioners, should try to look deeper 
1nside these meaningless remarks. 


1.007. It Is AII Right That You Do Not Understand; He Who 
Interprets Loses LỰc 
One day, a monk came and asked Yun-men ao-hsin concerning 
the patrlarchal visit to which the masters reply was, "A graveyard 
snake one thousand years old has today grown a palr of horns on Ifs 


1799 


head." When the monk made a bow, probably thanking him for the 
uninstructive 1nstruction, the master asked, "Do you understand?” The 
monk said, "No, master." Yun-men ao-hsin said, "It 1s all right that 
you do not understand." The monk asked again, "Is this not your 
habitual way of teaching?” Yun-men "ao-hsin said, "He who Interprets 
loses life." This 1s the case where the master makes meaningless 
remarks which are perfectly incomprehensible to the rational mind. As 
a matter of fact, most Zen statements are apparently meaningless and 
unapproachable for they have no relation whatsoever to the main I1ssue 
which causes more confusions for the beginners. Zen practitloners, 
should we consider this? Does the Zen understanding snake bite such a 
self-complacent monk as this? It 1s hard to make sense out of thịs 
remark 1ƒ we are mere literary Interpreters. As a matfer of fact, the so- 
called Zen experience must then be such as to annihilate all space-time 
relatlons in which we find ourselves living and working and reasoning. 
lt is only when we once pass through such a kind of reasoning, then an 
event of one thousand years ago becomes a living experlence of this 
very moment. Whatever Zen truth is concealed here, 1s 1t not the most 
astounding sfory, but 1s It possible that Zen 1s cunningly conveyed In 
this triviality 1tself? 


1.008. No, Not a Word, Nor Would I Borrow One From (Others! 
When he was still a novice monk, Yang-Shan went to practice 
under Kui-Shan. Kui-Shan asked Yang-Shan: “As a novice monk do 
you have a host or not?” Yang-Shan said: “I have one.” Kui-Shan 
asked: “Who 1s 1t?” Yang-Shan walked from west to east and then 
stood there erect. Kui-Shan realized that Yang-Shan was extraordinary. 
One day, Wei-Shan saw Yang-Sha sitting under a tree. Approaching, 
he touched him on the back with the staff he carried. Yang-Shan turned 
round, and Wei-Shan said: “O Chị (Yang-Shanˆs name), can you say a 
word now, or not?” Yang Shan replied: “No, not a word, nor would I 
borrow one from others." Wei-Shan said: “O Chị, you understand.” 
Yang-Shan asked Kui-Shan again: “What Is the true abode of 
Buddha?” Kui-Shan said: “Think of unfathomable mystery and return 
your thoughts to the Iinexhaustible numinous light. When thoughfs are 
exhausted you”ve arrived at the source, where true nature 1s revealed 
as eternally abiding.. In that place there Is no difference between 


1800 


affairs and principle, and the true Buddha 1s manifested. Upon hearing 
these words Yang-Shan experienced great enlightenmer. 


1.009. The Empty Acon 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XVII, one day, Tung-shan asked Shushan, 
"In the empty eon there 1s no person. Who 1s it who resides there?" 
Shushan said, "I don know." Tung-shan said, "Does that person have a 
thinking mind or not?" Shushan said, "“Why dont you ask him?”" Tung- 
shan said, "m asking him right now." Shushan said, "What 1s this 
mind?" Tung-shan didnt answer. There's another story on the Empty 
Aeon. One day, Zen master Tsung-chuech entered the hall and 
addressed the monks, saying, "Across the empty aeon, the single body 
extends beyond the world. It 1s found In unperturbed empty stillness; 
the white clouds breaking across cold mounfains; the ethereal light 
penetrating the darkness; the lustrous moon that follows the arrival of 
night. When it 1s thus, how does one walk the path? Right and wrong 
have never departed from the fundamenftal standpoint. Through the 
length and breadth of the universe, why need one speak of causatlon?" 


1.010. No Scriptures Nor Ancient Masters' Records Can Cure 
Thịs Heart-Ache, Only the Inner Lực Can Do 

MuJun shiban (Wu-chun Shih-fan), name of a Chinese Zen master 
of the Lin-Chih Sect In the thirteenth century. He received teachings 
from Zen master Pˆo-an. Later, he became the master of Zen master 
Wu-Hsuch Tzu-Yuan and Zen master Hsueh-Yen Tsu Chìn (2-1287). 
He was also the master of the Japanese Zen master Benen, who 
helped establish Zen In Japan. Wu-chuan was one of the most 
Important Zen masters of his time. He was the abbot of important 
Chinese monasteries, among them the Wan-shou monastery on Mount 
Ching in Chekiang province, the first of the Five Mountains of China. 
In Hsueh-Yens authobiography, Zen master Hsueh-Yen told the 
following storles of his experlence 1n Zen: ”Ï passed many years under 
the master Wu-chun, listening to his sermons and asking his advice, but 
there was no word which gave a final solution to my Inner đdisquietude, 
nor was there anything In the sutras or the sayIngs of the masters, as far 
as I read, that could cure me of this heart-ache. Ten years thus passed 


1801 


without my being able to remove this hard inner obstruction. One day I 
was walking In the Buddha Hall at Tlen-mu when my eyes happened 
to fall on an old cypress-tree outside the Hall. Just seeing this old tree 
opened a new spiritual vista and the solid mass of obstruction suddenly 
dissolved. It was as 1Ÿ I had come 1nto the bright sunshine after having 
been shut up In the darkness. After this I entertained no further doubt 
regarding life, death, the Buddha, or the Patriarchs. I now realized for 
the first time what constituted the Inner life of my master Wu-chun, 
who indeed deserved thirty hard blows.” 


1.011. No Wonder You re So Obstinate! 

We do not have detailed documents on Zen Master Yuan ung Fa 
Hsiu; however, there 1s some brief information on him 1n The Records 
of Zen master Tou-tzu I-ching: Zen Master Yuan-tung Hsiu, name of a 
Chinese Zen monk In the eleventh century. When T”ou-tzI-Y1-Qing 
arrived at Yuan-Tung Hsiu's place, rather than going for an Interview 
with that teacher at the appointed time, he remained sleeping In the 
monk”s hall. The head monk reported this to Yuan-Tung Hsiu, saying: 
“There 1s a monk whoˆs sleeping In the hall during the day. lI go deal 
with 1t according to the rules.” Yuan-Tong asked: “Who 1s it?” The 
head monk said: “The monk Qing.” Yuan-Ƒung Hsiu said: “Leave 1t 
be. II go find about it.” Yuan-Tung Hsiu then took his staff and went 
1nto the monk”s hall. There he found T”ou-Tzi-Y1-Qing in a deep sleep. 
Hitting the sleeping platform with hịs staff, he scolded him: “[ don't 
offer any “leisure rice” here for monks so that they can go to sleep.” 
Tou-TzI-Yi-Qing woke up and asked: “How would the master prefer 
that I practice?” Yuan-ung Hsiu said: “Why don't you try practicing 
Zen?” Yi-Qing said: “Fancy food doesn't Iinterest someone who”s 
sated.” Yuan-Ứung Hsiu said: “But I don't think you”ve gotten there 
yet.” Yi-Qing said: “What point would there be In waiting until you 
believe 1t?” Yuan-Pung Hsiu said: “Who have you been studying 
with?” Yi-Qing said: “Fu-Shan.” Yuan-Tung Hsiu said: “No wonder 
you re so obstinate!" 'They then held each otherˆs hands, laughed, and 
went to talk in Yuan-Vung Hsiu's room. Zen practitioners should 
always be careful, not everyone can reach the stage of Tou-fzus 
understanding. To reach this level of understanding 1s not an easy task 


1802 


and 1t will require an enormous amount of energy In practical 
cultivation. 


1.012. Treatise on Sfate 0ƒ Empfiness 

Seng Chaos Treatise on sfate of emptiness (Sunyata-sastra) or 
Master Seng Chaos Essay on Sunyata. One of the maJor works of Seng 
Chao which deals with the topic of the two truths 1s an essay on 
Sunyafa, a short compositon which takes up a litle more than one 
page. It discusses the meaning of Sunyata utilizing the concept of the 
two truths. After a short introduction Seng Chao refers straight to his 
Interpretations of Sunyata which he divides Into three trends. First, 
mind-space, or mind spacIousness. Mind holding all things like space. 
One of the Buddhist trends is to explainn "Sunyata” as "mental 
negation": "Sunyata” refers to the "emptiness" of the mind when 1t 
does not conceptualize or reflect about things, but does not mean that 
things themselves do not exist. Master Seng Chao (374-414) criticizes 
this position by pointing out that, though 1t 1s correct concerning the 
Importance of a calm mind, 1t 1s Incorrect in failing to perceive the 
emptiness, or lack of Being, of phenomenal things. Second, Identical 
with form (rupa). According to Master Seng Chao (574-414), form, or 
phenomenal matter, 1s empty because 1t 1s not form ¡n Itself. Seng Chao 
pomts out that ths 1s correct 1Insofar as form 1s not 
independentlyexistent but depends on other things for 1s existence. He 
then criticizes this position for not goIing one sfep further fo point out 
that "form 1s no form," and that "emptiness" has no independent 
exIstence either. Third, Original non-Being. All things derive therr 
exIstence from an original state of nothingness. This view wWas 
compatible with traditional Taosit ideas of the primordial nothingness 
out of which the world emerged, but Master Seng Chao (374-414) 
poInts out that when the Buddhist Sutras speak of things not existing, 1t 
1s meant that they do not have ultimate existence and lack substantial 
Being. The Buddhist texts are not nihilistically denying all existence 
nor affirming the Idea of a primordial nothingness. Seng Chaos 
presentation of this Interpretation of "Sunyafa” 1s so ambiguous that 1t 
1s difficult for Buddhist practitioners to know for sure the content. We 
can conclude by making the following observations concerning Seng 
Chao's understanding of the two truths. First, the real truth 1s beyond 


1803 


common language and cannot be adequately verbalized. Second, the 
content of the real truth can nevertheless be described negatively as 
neither substantial being nor complete nothingness because all dharmas 
are a complex of causes and conditions. Finally, Seng Chao can be 
credited with pointing out the ultimate unity of the two truths and for 
clarifying the difference between traditional Chinese 1nterpretatlons of 
non-existence as prinordial nothingness and the Interpretation of 
Sunyafa In the traditional Buddhist praJna tradition. 


1.013. I Don ft Say You Need to Diligently Meditate, ÿ}ust See 
What the Buddha Saw! 

One day, Zen master Shih-tou entered the hall and addressed the 
monks, saying, "My Dharma gate was first taught by former Buddhas. I 
don†t say you need to practice some advanced form of meditation. Just 
see what the Buddha saw. "This mind 1s Buddha mind'. 'Buddha mind,` 
'all beings,' 'wisdom,' and 'defilement,' the names of these things are 
different, but actually they are one body. You should each recognize 
your miraculous mind. lís essence Is apart Írom temporary or 
everlasting. Its nature 1s without pollution or purity. It 1s clear and 
perfect. Common people and sages are the same. This mind reaches 
everywhere without limit. It 1s not constraned by the limits of 
conscIousness. The three realms and six realms manifest from this 
mind. If this mind 1s like the moon reflected on water, where can there 
be creation and destruction? lf you can comprehend this, then there 1s 
nothing that you lack." 


1.014. The Gafeless Œafe Is There, Why Don?t You Get Qu£? 

One day, his old teacher was reading the sutra by the window. 
Because 1t was too cold outside, he sealed the window with paper. This 
incidenfally entrapped a bee Inside the room. When Shen-Tsan passed 
by the abbot”s room and notice the bee banging 1tself against the taped 
window, trying fo find 1fs way out, he composed the following verses: 

“[he gateless gate 1s there, 
Why don't you get out, 
how stupid of youl 
Even though you poke your nose Into 
The old paper for hundreds of years, 


1804 


When can you expect to set free?” 

Hearing this remark, the old teacher laid down his book and said to 
Shen-tsan, "For quite a few times now, you have made unusual 
remarks. From whom did you gain your knowledge while you were 
away from home?" Shen-tsan replied, "I have reached the state of 
peaceful rest through the grace of Master Pai-chang. Now I have come 
back home to pay my debt of gratitude to you." His old teacher then 
prepared a great festival in his young disciIple's honour, sunmoned the 
monks In the monastery to the assebly hall, and besought Shen-tsan to 
preach the Dharma to all. Whereupon Shen-tsan ascended to the high 
seat and, following the tradition of Pai-chang, preached as follows: 

"Singularly radiating 1s the wondrous Light 
Free from bondage of matter and the senses. 
Not binding by words and letters, 
The essence 1s nakedly exposed In 1s pure eternIty. 
Never defiled 1s the Mind-nature; 
lt exists In pefection from the very beginning. 
By merely casting away your delusions 
The Suchness of Buddhahood 1s realized. " 

Here, Shen-Tsan Jjust wants to describe the blind and foolish action 
of the bee, looking for a way out through the wIindow without thinking 
that it can simply exit through the open door. With a human being, for 
hundreds of years, If one continues to bury oneself in old paper, when 
can one find the exiIt to the world of wisdom? Zen practitioners should 
look at the meaning of the words “The gate of emptiness." In Zen, this 
Dharma Door abandon the attchments to Form In order to cultivate. Ít 1s 
the ability to tame and master over the six facultles of Eyes, Ears, 
Nose, Tongue, Body, and Mind and 1s no longer enslaved and ordered 
around by the six elements of Form, Sound, Fragrance, Flavor, Touch 
and Dharma. Only Arhats and Bodhisattvas who have atfained the state 
of “No Learning.” In the Zen School, the pracfitioner enters the Way 
throught the Dharma Door of Emptiness. Right from the beginning of 
his cultivation he wipes out all makrs, even the marks of the Buddhas 
or the Dharma are destroyed. 


1805 


1.015. There Is Not a Word Deserved to Use to Describe Thịs 
“Tao”! 

When, due to his old age, he requested the king to allow him to 
return to be the abbot of his original temple, Quang Bao, in Nhu 
Nguyet region. Monks, nuns, and lay disciples always gathered around 
him to study Zen, numbered not less than a hundred. He always 
emphasized: “Zen practitioners should always remember there 1s not a 
word deserved to use to describe this “Iao”. This 1s the reason why 
many Zen masters do not use words or speech. You should never focus 
on words and speech because your mind has no form, and how can you 
describe such a no-form thing? For this reason, the Zen or InfuifIve 
school does “not set up scriptures.` It lays stress on meditation and 
Intuition rather than on books and other external aids. Let your mind 
manifest In the form of things that you see. Although things manifest 
and transform 1n countless forms; but in reality, they have no form to be 
1dentified at all.” 


1.016. Not a Single Dharrmma Can Be Obfained! 

According to The Wudeng Huiyuan, one day, Huang-Lung entered 
the hall and addressed the monks, sayIng, "“This mountain monk has 
little talent and sparse virtue, yet [ve borne the task of being a teacher. 
So, not being blind to original mind, not deceiving the ancestors, not 
avoiding bĩrth and death, I now avoid bírth and death. Due to not 
leaving the wheel, I now leave the wheel. That which 1s not cast off 1s 
thus now cast off. That not realized 1s now completely realized. Thus 
the light of Buddhism that has passed down from the World Honored 
Great Enliphtened One 1s that not a single Dharma can be obtfained. 
What 1s 1t that was transmitted to the Sixth Ancestor in the dead of 
night at Huangmei?” Huang-Lung then recited the following verse: 

"Attaining not attaining, 
Transmiftfing not transmitting, 
How can one speak of 
Returning to the root and atfaining the essence? 
Recalling the leaks in her old dwelling, 
To what house does the new bride travel?” 

The next day at noon, he assumed a cross-legsed sitting posture 

and passed away (1069). His memorlal stupa was placed on the hill 


1806 


before the temple. He received the posthumous tile "Zen Master 
Universal Enlightenmernt." 


1.017. No Sound oƒ the Bell or the Drum Ever RÑeached Me 

Yuan of Shuang-shan, name of a Chinese Zen Master In the 
thirteenth century. We do not have detailed documents on this Zen 
Master; however, in Hsueh Yens autobiography, there 1s a small detail 
on him. Zen master Hsueh-Yen told the following storles of his 
experience 1n Zen: "While staying under Yuan of Shuang-shan I was 
kept busy attending to the affalrs of the monastery from morning to 
eveninsg, and was never out of the monastery grounds. Even when I 
was In the general dormitory or engaged In my own affatrs, Ï kept my 
hands folded over my chest and my eyes fixed on the ground without 
looking beyond three feet. My first koan was 'Mu'. Whenever a thought 
was stirred in my mind, [ lost no time in keeping 1t down, and my 
ConscIousness was like a cake of solid 1ce, pure and smooth, serene and 
undisturbed. A day passed as rapidly as the snapping of the fingers. No 
sound of the bell or the drum ever reached me.” 


1.016. No Existing Thỉng Is Not Dharma! 

Achaan Chaa, name of a Thai meditation teacher who belonged to 
the forest monk tradition. Born in a rural village 1n northeast Thailand, 
he received Bhikshu ordination at the age of twenty, after which he 
studied meditation with a number of teachers. For several years he 
pursued an ascetic lifestyle, sleeping In foresrs, caves, and cremation 
grounds. Eventually he settled In a forest hermitage near his birthplace, 
and a large monastery named Wat Pah Pong grew there as he attracted 
followers. In 1975 it was designated as a special training center for 
Westerners and named Wat Pah Nanachat, and since that time a 
number of influential Western Buddhist teachers have studied there. In 
1979 the first of several European branch monasteries were established 
1n Sussex, England by his senior Western disciples, among them Ajahn 
Sumedho, who became the senior monk at Amaravat Buddhist 
Monastery In England. Today there are branch monasteries In other 
European counfries, as well as in Australia and New Zealand. Master 
AJahn Chah does not emphasize any special meditation techniques nor 
does he encourage crash course to attain quick Insight and 


1807 


enlightenment. According to the master, whether a free, a mountain, a 
man, or an animail, Ifs all Dharma, everything 1s Dharma. Speaking 
simply, no existing thing 1s not Dharma. Dharma 1s Nature, the True- 
Dharma. If one see Nature, one sees Dharma. If one sees Dharma, one 
sees Nature. Seeing Nature, one knows the Dharma. And so, what 1s 
the use of a lot of study when the ultimate reality of life, In 1s every 
momeIt, In Ifs every act, 1s Just an endless cyvle of births and deaths? 
lf we are mindful and clearly aware when In all postures of sitting, 
standing, walking, lying, then the knowledge 1s ready to be born; that 
1s, knowing the truth of Dharma already In existence right here and 
now. At present, the Buddha, the real Buddha, 1s still living for He 1s 
the Dharma itself, the True-Dharma. And True-Dharma, that which 
enables one to become Buddha, stll exists. It hasnt never fled 
anywherel Also according to Master AJahn Chah, In formal sifting, one 
may watch the breath until the mind 1s still, and then continue practice 
by observing the flow of the mind-body process. Live simply, be 
natural, and watch the mind are the keys to ones own practice. 
Practitioners should always remember that all of practice 1s simply 
developing a balance of mind, not clinging, unselfishness. Sitting In 
medifation or working at our dally acfivitles are all part of practice and 
watching patlently allows the unfolding of wisdom and peace In a 
natural way. This 1s the true path of any practitioners. 


1.019. Not to Lie Down DUnil Mastered the Truth 

Bhikshu Pars(h)va, a native of Central India. He 1s also said to have 
presided over the Fourth Council. According to Professor Soothill in 
The Dictionary of Chinese-English Buddhist Terms, Parsva was the 
tenth patrlarch, the master of Avaghosa, previously a Brahman of 
Gandhara, who took a vow to not lie down until he had mastered the 
meaning of the Tripitaka, cut off all desire 1n the realms of sense, form, 
and non-form, and obtained the six supernatural powers and the eight 
paramitas. This he accomplished after three years. He died around 36 
B.C. 


1.020. Not to Turn Qutfward to Look ƒor Buddha! 
Zen master Torei Enji and his master Hakuin systemized the koan 
system Into general categories from the many recorded sayings, doInøs, 


1808 


and dialogues of the anclent patriarchs of India and China. The 
relatilonship between Hakuin and Torei went beyond that of master and 
disciple and became a deep friendship. In Torel, Hakuin found an hetr 
whom he could trust, and, as Hakuins energy waned In his later years, 
Torei assumed responsibility in teaching and taking care of the next 
generation of students at Shoin-Ji. In the audience at that time was an 
early follower of the Mind Studies movement, a man named Nakazawa 
Donl, who was later to establish Mind Studies In eastern Japan. 
Hearing these words from Zen master Torel, he suddenly attained 
enlightenment. "Exposition of the Teaching means not putfing the mind 
on externals." He later explained, adding, “This 1s what they mean by 
attainng Buddhahood 1n this very body and In this very life." 


1.021. Without Thinking 'Yes' or 'No,' Tell Me: Who Is It That 
Sees? Who Is It That Hears 2 

Zen master Torei challenged the student: “Without thinking 'yes' or 
no, tell me: Who 1s It that sees? Who 1s It that hears? If one persists In 
this manner, the answer will arise of Ifself at the approprlate time 
without the need of discriminating dualistic thought.” Zen master ToreI 
øoes on to warn the student not to suppose his or her efforts are 
complete with an Initial kensho. From his own experience, as well as 
that of Hakuin, he understands the Importance of “Progressive 
Enlightenmernt,” and he cites examples of masters from the past whose 
Iinitial awakenings were deepened by continued practice after kensho. 
Even If one were to atfain a degree of Insight equal to that of 
Bodhisattva ManJusri--the Bodhisattva of Prajna--one would still be 
called to continue one's pracfice 1n order to Integrate awakening Into all 
aspects of one's life. Zen master Torei provided further examples of 
teachers who, after receiving Inka, delayed accepting studenfs until 
they had allowed time for their awakening to mature. Even then, they 
remained selective about the students they accepted, choosing only 
those who were able to demonsfrafte a øenuine commitment to strIive 
for awakening. 


1809 


1.022. To Empty Qufer Things is Easy, to Empty Inner Mimd is 
Dƒicult 

In a letter sent to Huang Po Sheng, Zen Master Tsung Kao Ta Hui 
wrofe, "Ït 1s easy for Zen to empty outer things, but It 1s difficult for 
them to empty their inner minds. If one can only emptythe things and 
not the mind, this proves that his mind 1s still under the subJugation of 
things. If one can empty his mind, things w1ll be emptied automatIically. 
lf one thinks he has emptied his mind, but then raises the second 
thought of emptying the things, thịs proves clearly that his mind has 
never been really emptied; he 1s still under the subJugation of outer 
things. If this mind 1tself is emptied, what things could possibly exist 
outside of 1t?” In another letter to Hsu Tun Chih, Zen Master Tsung 
Kao Ta Hui wrote, "Only after one has utterly and completely broken 
through 1s one qualified to say: 'Passion-desire 1s Enlightenment and 
blindness 1s the Great Wisdom'. The originally vast, serene, and 
marvellous mind 1s all-pure and 1lluminatingly all-inclusive. Nothing 
can hinder 1t; 1t 1s free as the firmament. Even the name 'Buddha' 
cannot encompass 1t. How 1s it then possible to find passion-desires or 
WTOng VIeWs 1n If, In opposition to the idea of 'Buddha"? Thịs 1s like the 
sun shinng 1n the blue sky, clear and bright, unmovable and 
1mmutable, neither increasing nor decreasing. In all daily activitles 1t 
1lluminates all places and shines out from all things. If you want to 
Ørasp 1f, It runs away from you; but 1Ÿ you casf 1t away, 1t continues to 
be there all the time." 


1.023. No Idle Talk, Iƒ You Ask, I WiLH Answer You Directly! 

One day Zen master T”ou-Tzi-T”a-lI”ong entered the hall and 
addressed the monks, saying: “All of you come here searching for 
some new words and phrases, colecting brilliant things which you 
intend to stick In your own mouth and repeat. But this old monk”s 
energy 1s failing and my lips and tongue are blundering. [ don”t have 
any Idle talk to give you. lf you ask me then [ wIll answer you directly. 
But there 1s no mystery that can be compared to you, yourself. Ï won't 
teach you some method to collect wisdom. I will never say that above 
or below there”s a Buddha, a Dharma, something ordinary or something 
sacred, or that you wIll find it by sitting with your legs crossed. You all 
manifest a thousand things. It 1s the understandings that arise from your 


1810 


own life that you must carry Into the future, reaping what you sow. Ï 
have nothing to give you here, neither overtly nor by Inference. I can 
only speak to all of you In this manner. If you have doubts then 
question me.” 


1.024. Dưl You Not Ask Me About the Doctrine That Goes 
Beyond the Buddhas and Patriarchs 2 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XII, one day, a monk came to ask Mu- 
chou, "Who 1s the teacher of all the Buddhas?”" Mu-chou reply merely 
hummed a tune, “lIing-ting, tung-tung, kuti, ku-tung!" Another monk 
asked “"What was Zen?” Mu-chou answered, "Namu-sambol 
(Namoratnatrayaya)” The monk confessed that he could not understand 
1t, whereupon, Mu-chou exclaimed, "O, you miserable frog, whence 1s 
this evil karma of yours?" Another day, another monk also asked, 
"What was Zen?” Mu chou answered, “Maka-hannya- 
haramii!(mahapraJnaparamita)” When the monk failed to comprehend 
the ultimate meaning of the phrase, the master went 0n: 

"My robe Is all worn out 
affter so many years' usaøe, 
And parts of 1t in shreds loosely hanging, 
have been blown away to the clouds. " 

Perhaps there 1s after all nothing mysterlous In Zen. Everything 1s 
open to your full view. If you eat your food and keep yourself cleanly 
dressed and work on the farm to raIse your rice or vegetables, you are 
doing all that 1s required of you on this earth. This 1s your real 
contentment. However, according to Zen master D.T. Suzuki in Essays 
1n Zen Buddhism, Eirst Series, a contentment gleaned from 1dleness or 
from laIssez-falre atttitude of mind 1s a thíing most to be abhorred. 
There 1s no Zen In this, but sloth and mere vegetation. The battle must 
rage In 1fs full vigour and masculinity. Without 1t, whatever peace that 
obtains 1s a simulacrum, and it has no deep foundation; the first storm 1t 
may encounter will crush 1t to the ground. Zen 1s quite emphatic 1n this. 
Certainly, the moral virility to be found in Zen, apart from the mystic 
flight, comes from the fighting of the battle of life courageously and 
undauntedly. Therefore, Zen may be considered a discipline aiming at 
the reconstruction of character. Our ordinary life only touches the 


18II 


Íringe of personality, It does not cause a commotion In the deepest 
parts of the soul. Even when the religIous conscIiousness 1s awakened, 
most of us liphtly pass over It so as to leave no marks of a bitter 
fighting on the soul. We are thus made to live on the superficiality of 
things. We may be clever, bright, and all that, but what we produce 
lacks depth, sincerity, and does not appeal to the Inmost feelinss. Some 
are utterly unable to create anything except makeshIfts or Imitations 
betrayinng their shallowness of character and want of spirtual 
experience. While Zen 1s primartly religious, 1t also moulds our moral 
character. lt may be better to say that a deep spiritual experilence 1s 
bound to effect a change In the moral structure of one's personalIty. 


1.025. The Dharrmaless Root Is the Way! 

One day Zen master Chia-shan Shan-Hui entered the hall and 
addressed the monks, saying: “Since the time of the ancesfors there 
have been those who misunderstand what has been passed down. Right 
up to now they have used the words of the Buddhas and ancestors and 
made them models for study. If people do this then they”ll go crazy and 
have no wisdom at all. The Buddhas and ancestors have Instructed you 
that the dharmaless root 1s the Way. The way 1s without even a single 
Dharma. There 1s no Buddha that you can become. There 1s no way 
that can be attained. Nor 1s there any Dharma that can be grasped or let 
go of. Therefore, the ancients said: “Before the eyes there Is no 
Dharma, but the meaning 1s before the eyes.'` Those who want to study 
the Buddhas and ancestors heven”t opened their eyes. Why do they 
want to submit to something else and not attain their own freedom? 
Basically 1s because they are confused about life and death. They 
realize they don't have a bịt of freedom, so they go thousands of miles 
to seek our some great teacher. Those people must attain the true eye, 
not spend their time grasping and discarding spurious views. But are 
there any here among you of definite attainment who can really hold 
forth about existence and nonexistence? If there”s someone who's 
definite about this then I Iinvite you to speak out.` “When persons of 
high ability hear these words they are clear about what”s being said. 
Those of middle or low ability continue rushing around. Why do't you 
Just directly face life and death? Don't tell me you still want the 
Buddhas and ancestors to live and die in your placel People who 


1812 


understand wIll laugh at you. If you still don”t get 1t, then listen to thĩs 
V€TS€: 

“Belaboring life and death, 

Just seeking Buddha”s quarter. 

Confused about the truth before your eyes, 

Poking a fire to find a cool spot.” 

Before passing away, Shan-HuIi called together his principal monks 
and said: “I've talked extensively for many years. Each of you should 
know for yourself. Now Em Just an empty form. My time 1s up and I 
must go. Take care of the teaching as 1f [ were still here.” Upon sayIng 
these words, Shan-Hui suddenly passed away. 


1.026. Neither to Be Born Nor Ended 

The term "Neither arlsing nor ceasing or no appearance nor 
disappearance” (neither bìrth nor death or neither born nor dead) 
means not changing In “øoing away or coming forth.` The phrase “øoing 
away” expresses the Iidea of things disappearing, while the phrase 
“coming forth” indicates that things appearing. The whole phrase 
“Netther birth nor death” means all things seem to be changing, but 
they appear to be doing so from a phenomenal and relative point of 
view. According to Zen master Dogen in "Shobogenzo", Chapter 
"GenJo Koan" (Manifestng Absolute Reality), firewood turns Into ash, 
and does not turn Into firewood again. But do not suppose that the ash 
1s after and the firewood 1s before. We must realize that firewood 1s in 
the state of being firewood and has 1ts before and after. Yet having this 
before and after, 1t is Indenpendent of them. Ash 1s in the state of being 
ash and has Its before and after. Just as firewood does not become 
firewood again after It 1s ash, so after one's death one does not return to 
life again. Yet, do not suppose that the ash 1s future and the firewood 1s 
past. You should understand that firewood abides In the phenomenal 
expression of firewood, which fully includes past and future and 1ts 
independent of past and future. Ash abides In the phenomenal 
expression of ash, which fully includes future and past. Just as firewood 
does not become firewood again after It is ash, you do not return to 
birth after death. This being so, 1t 1s an established way In buddha- 
dharma to deny that bírth turns into death. Accordingly, bìrth 1s 
understood as no-birth. It 1s an unshakable teaching in Buddha's 


1813 


discourse that death does not turn Into bírth. Accordingly, death 1s 
understood as no-death. Birth 1s an expression complete this momeiit. 
Death 1s an expression complete this moment. They are like winter and 
spring. You do not call winter the beginning of spring, nor sunmer the 
end of spring." Thus, that lie does not become death 1s a confirmed 
teaching of the Buddha-dharma; for this reason, life 1s called the non- 
born. The death does not become life 1s a confirmed teaching of the 
Buddha-dharma; therefore, death 1s called the non-extinguished. LIfe 1s 
a period of Itself. Death 1s a period of itself. For example, they are like 
winter and spring. We do not think that winter becomes spring, nor do 
we say that spring becomes summer. So who 1s dying? What kind of 
death are we talking about? When firewood burns, it becomes what we 
know as ash. Here Zen master Dogen 1s not saying that there 1s no 
death, nor that death does not exist. He 1s saying that life does not 
become death. Death has 1ts own life. Life has 1ts own life, and 1t has a 
before and after. We are born and living, there 1s a before and after, 
but life does not become death. Death does not become life, Just as ash 
does not become firewood. You may wonder about teachings of 
rebirth. We do not deny rebirth. According to karmic causatlons, 
whatever wIll happen, happens. But life still does not become death, 
death does not become life. It is unborn and undying. How do we 
understand this kind of life? Also According to Zen master Dogen in 
"Shobogenzo", Chapter "ShojJi" (Birth and Death), there are at least 
three different ways to understand life and death: in terms of division, 
1n terms of change, and In terms of instnaces. Life and death In division 
1S our usual understanding of being born. We live for ten, twenty, forty, 
fifty, sIxty years, some of us for a short time, others longer, and then 
die. Life and death In terms of change 1s the life during which we 
realize some kind of enlightenment and are hence revitalized and born 
anew. But the most realistic life and death 1s the life and death of each 
Iinstant. We are being born and dying six billion five hundred million 
times every twenty-four hours. The more we appreciate this the more 
we become so real. We are very happy that we are having a new life 
every moment! This life and death that we are encountering all the 
time 1s no other than the life of the Buddha. It 1s not only our life and 
death; all around us our relatives, close friends, and strangers are 


1814 


dying. Zen practitioners, we should practice a life that changes so mụch 
as the life of the Buddha. 


1.027. There Is No Bữth-And-Death Around Kanzan! 

The koan Kanzan most frequently assigned was: ““There 1s no birth- 
and-death around Kanzan.” One day, Zen master Kanzan Egen saw a 
monk coming and scolded him. The monk said, “[ came all the way 
here to meet you concerning the Great Matter of birth-and-death. Why 
do you scold me?” “Go away! There's no birth-and-death at my placel” 
answered the master, striking the monk and driving him away. His 
teaching manner was similar to that of the Chinese Tang masters; he 
made free use of his staff and shouting. Not many could withstand the 
rIgors of the training, and there were frequent defections. But those 
who stayed became the basis of one of the strongest lines In Japanese 
Rinzal. And among those who did remain with Kanzan was the 
cloistered Emperor Hanazono. 


1.028. Not to Ki 

Not to KHI (Pranatipatavirattih) wIll help us become kind and full of 
pIy. Thịs 1s the first Buddhist precept, binding upon clergy and latty, 
not to Kill and this Includes not to KilI, not to ask other people to KIII, 
not to be Joyful seeing killing, not to think of killing at any time, not to 
Ki oneself (commit suicide), not to praise killing or death by sayIing 
“1s better death for someone than life.” Not to kill is also including 
not to slaughtering animals for food because by doing this, you do not 
only cut short the lives of other beings, but you also cause pain and 
suffering for them. One day, Zen master Gasan Joseki Instructed his 
adherents: “Not to kill will help us become kind and full of pity. This 1S 
the first Buddhist precept, binding upon clergy and laity, not to Ki and 
this includes not to KIII, not to ask other people to kilH, not to be joyful 
seeing killing, not to think of killing at any time, not to kill oneself 
(commit suicide), not to praise killing or death by saying “1s better 
death for someone than le.” Not to KH 1s also Iincluding not to 
slaughtering animals for food because by doing this, you do not only 
cut short the lives of other beings, but you also cause pain and suffering 
for them. You all should always remember that those who speak 
against killing and who desire to spare the lives of all conscIous beings 


1815 


are ripht. lt is very good for those who to protect even animals and 
Iinsects. But what about those persons who Kill time, what about those 
who are destroying wealth, and those who destroy political economy? 
We should not overlook them! Furthermore, what of the one who 
preaches without enlightenment? He ¡1s killing Buddhism.” 

According to Zen Master Philip Kapleau in Awakening to Zen: 
"Sometimes you see people mash a mosquito that has bitten them. [ am 
reminded of the biblical exhortation to take an eye for an eye and a 
tooth for a tooth. The same people who speak of such Old Testament 
morality as archalc In Its severity don hesitate to Kkill a mosquito that 
merely stings them. That's surely an unJust exchange! Yet the biblical 
1nJunction 1tself may have more In common with the first precept that 
one might first think. It meant that even In one's ørIef or anger, one had 
to be careful and appropriate, taking no more than 'an eye for an eye, a 
tooth for a tooth.' It was a way of limiting violence and not an 
exhortation to 1t. Yet now often we thoughtlessly kill insects or other 
small animals, such as squirrels, that merely annoy us! Às we know, 
lie 1s not Inviolable. Something often has to die 1n order for another 
thing to live. But where 1t 1s necessary to take life for a greater good, 
then doing 1t with a feeling of contrition lessens the karmic 
consequences. As your Zen practice deepens, you feel a greater 
closeness to all forms of life: when a mosquito alights on the hand, 
youll simply blow 1t off, and similarly with ants and other Insects. You 
wIll not kill them.” Helen Tworkov wrote in Zen In America, writing on 
the first precept, No Killing,' Robert Aitken recalls "that someone once 
asked Alan Watts why he was a vegetarian. He said, Because cows 
scream louder than carrots.' This reply may serve as a guidance. Some 
people wIll refuse to eat red meat. Some people wIll not drink mIÌk. 
Some people wIll eat what 1s served to them, but wIll limit their own 
purchase of animal products.." Aitken, who generally maintains a 
vegetarian diet, has said that 1f he goes to a dinner party and 1s served 
meat he wIll eat it because "the cow 1s dead and the hosfess 1s not." 


1.029. Atfachment to the Void Ifselƒ 

According to Prof. JunjJiro Takakusu In the Essentials of Buddhist 
Philosophy, to realize Total-VoIidness, one must do away with the three 
attachments. One of the three kinds of attachmernt 1s “Attachmernt to the 


1816 


Void 1(self.”” When as above, we have realized the voidness of both the 
individual self and of the elements, we may seem to have attained 
Total Voidness, but the truth there still remains the conscIousness of 
the Void, and we are liable to be attached to the idea of the Void as 
much as I1 it were something exIstent. This void-consciousness can be 
removed when one enters 1nto the Meditation of Extinction (mrodha- 
samapatti or Iinto Perfect Nirvana. The former 1s, as in an Arhat, a state 
1n which all passions we have been done away with, and the later 1s as 
1n the case of the Buddha, the state in which all conditions of life, 
matter and mind, have been extinguished by virtue of Enlightenment as 
darkness 1s extinguished by light, because the Buddha had attained the 
state of Perfect Nirvana which 1s In itself devoid of any extinguishing 
qualities and he had transcended the “four argument.” 


1.030. Not Exhausting the Mundane State, Not Sfaying ímn the 
Non-Active Sfafe 

According to the Vimalakirti Sutra, chapter eleven, the Bodhisattva 
Conduct, the Buddha said to the Bodhisattvas: “There are the 
exhaustible and the inexhaustible Dharmas which you should study. 
What 1s the exhaustible? It is the active (yu wel or mundane) Dharma. 
What 1s the Iinexhaustble? It( 1s the non-actve (WuU WeI OFr 
supramundane) Dharma. As Bodhisattvas, you should not exhaust (or 
put an end to) the mundane (state); nor should you stay In the 
supramundane (state). Further, to win merits, a Bodhisattva does not 
stay 1n the supramundane, and to realize wisdom he does not exhaust 
the mundane. Because of his great kindness and compassion, he does 
not remain 1n the supramundane, and 1n order to fullfiI all his vows, he 
does not exhaust the mundane. To gather the Dharma medicines he 
does not sfay 1n the supramundane, and to administer remedies he does 
not exhaust the mundane. Since he knows the illnesses of all living 
beings he does not stay In the supramundane, and since he wants to 
cure therr illnesses, he does not exhaust the mundane. Virtuous Ônes, a 
Bodhisattva practicing this Dharma neither exhausts the mundane nor 
stays in the supramundane. This ¡1s called the exhaustible and 
inexhaustible Dharma doors to liberation which you should study. What 
1S meant by not exhausting the mundane (state)? lt means not 
discarding great benevolence; not abandoning great compassion; 


1817 


developing a profound mind set on the quest of all-knowledge 
(sarvajna) or Buddha knowledge) without relaxing for even an Instant; 
indefatigable teaching and converting living beings; constant practice 
of the four Bodhisattva winning methods; upholding the right Dharma 
even at the risk of one”s body and life; unwearied planting of all 
excellent roots; unceasing application of expedient devices (upaya) 
and dedication (parinamana); never-ending quest of the Dharma; 
unsparing preaching of 1t; diligent worship of all Buddhas; hence 
fearlessness when entering the stteam of birth and death; absence of 
Joy In honour and of sadness In disgrace; refraining from slighting non- 
practisers of the Dharma; respecting practisers of Dharma as I1f they 
were Buddhas; helping those suffering from klesa to develop the right 
thought; keeping away from (desire and) pleasure with no Idea of 
pnzing such a high conduct; no preference for oneˆ”s happiness but Joy 
at that of others; regarding one”s experience 1n the state of samadhi as 
similar to that in a hell; considering one”s stay In samsara (I.e. state of 
birth and death) as similar to a stroll in a park; giving rise to the thought 
of being a good teacher of Dharma when meeting those seeking 1t; 
giving away all possesslons to realize all-knowledge (sarvajJna); ø1ving 
rise to the thought of salvation when seeing those breaking the 
precepts; thinking of the (six) perfections (paramitas) as dear as one”s 
parents; thinking of the (thirty-seven) conditions contributory tO 
enlightenment as If they were one”s helpful relatives; planting all 
excellent roots without any restrictions; gathering the glorlous 
adornmenfs of all pure lands to set up one*s own Buddha land; 
unrestricted bestowal of Dharma to win all the excellent physical 
marks (of the Buddha); wIping out all evils to purify oneˆ”s body, mouth 
and mind; developing undiminished bravery while transmigrating 
through samsara In countless aeons; untiring determination to listen to 
(an account of) the Buddha's countless merits; using the sword of 
wisdom to destroy the bandit of klesa (temptation) to take living beings 
out of (the realm of the five) agsgregates (skandhas) and (twelve) 
enfrances (ayatana) so as to liberate them for ever; using firm devotion 
to destroy the army of demons; unceasing search for the thought-free 
wisdom of reality; content with few desires while not running away 
from the world in order to continue the Bodhisattva work of salvation; 
not Infringing the rules of respecf-Inspiring deportment while entering 


1818 


the world )to deliver living beings); use of the transcendental power 
derived from wisdom to guide and lead all living beings; controlling 
(dharam) the thinking process In order never to forget the Dharma; 
being aware of the roots of all living beings in order to cut ofŸ theIr 
doubts and suspIcions (about their underlying nature); use of the power 
of speech to preach the Dharma without impediment; perfecting the ten 
good (deeds) to win the blessings of men and devas (n order to be 
reborn among them to spread the Dharma); practicing the four Infinite 
minds (kindness, pIfy, Joy and indifference) to teach the Brahma 
heavens; reJoicing at being 1nvited to expound and extol the Dharma In 
order to win the Buddha”s (skillful) method of preaching; realizing 
excellence of body, mouth and mind to win the Buddha”s respect- 
I1nspiring deportment; profound practice of good Dharma to make one”s 
deeds unsurpassed; practicing Mahayana to become a Bodhisattva 
monk; and developing a never-receding mind in order not to miss all 
excellent merits. Thịs 1s the Bodhisattva not exhausting the mundane 
state. What is the bodhisattva not stayIng In the supra-mundane state 
(mrvana)? lt means studying and practicing the Iimmaterial but without 
abiding In voidness; studying and practicing formlessness and inaction 
but without abiding In them; studying and practicing that which 1s 
beyond causes but without discarding the roots of good causation; 
looking Info suffering in the world without hating birth and death (¡.e. 
samsara); looking 1nto the absence of the ego while continuing to teach 
all living beings indefatigably; looking Into nirvana with no intention of 
dwelling In it permanently; looking 1nto the relinquishment (of nirvana) 
while one”s body and mind are set on the practice of all good deeds; 
looking Into the (non-existing) destinations of all things while the mind 
1S set on practicing excellent actions (as true destinatlons); looking 1nto 
the unborn (I.e. the uncreate) while abiding 1n (the illusion of) life to 
shoulder responsibility (to save others); looking Into passionlessness 
without cutting off the passion-stream (in order to stay 1n the world to 
liberate others); looking Into the state of non-action while carrying out 
the Dharma to teach and convert living beings; looking 1nto nothingness 
without forgetting about great compassion; looking Into the right 
positlon (of nirvana) without following the Hinayana habit (of stayIng 
1n 1Ð; looking Into the unreality of all phenomena which are neither 
firm nor have an independent nature, and are egoless and formless, but 


1819 


since one”s own fundamental vows are not entirely fulfilled, one should 
not regard merifs, serenity and wisdom as unreal and so cease 
practicing them. This 1s the Bodhisattva not staying In the non-acfIve 
(wu wel) state. Further, to win merits, a Bodhisattva does not stay 1n 
the supramundane, and to realize wisdom he does not exhaust the 
mundane. Because of his great kindness and compassion, he does not 
remainn 1n the supramundane, and 1n order to fullfil all his vows, he 
does not exhaust the mundane. To gather the Dharma medicines he 
does not sfay 1n the supramundane, and to administer remedies he does 
not exhaust the mundane. Since he knows the i1llnesses of all living 
beings he does not stay In the supramundane, and since he wants to 
cure theïr IlÏnesses, he does not exhaust the mundane.” 


1.031. I Saw NekWher Before Nor After Form! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume XVỊI, Chˆin-Shan studied under Tung-shan 
and attained realization. He became Tung-shans Dharma herr. At the 
age of twenty-seven, Ch'in-Shan traveled to to Mt. Chìn. There, In 
Ífront of the entire congregation, he realized great enliphtenment. He 
then told the congregation about his Initial meeting with Tung-shan: 
”“Fung-shan asked me, 'Where have you come from? I said, Trom Mt. 
Dazil (Great Compassion). Tung-shan said, Did you see Great 
Compassion?' I said, TT saw 1t.' Tung-shan said, 'Dịd you see 1t before 
form? Or did you see 1t after form? I said, 'I saw neither before nor 
after form. Tung-shan was silent” Chin-Shan then said to the 
congregation at Mount Chỉn, "[ left the master too soon. I had not yet 
fully realized Tung-shans meaning.”" 


1.032. Don † See Leƒt or Righí 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch"uan-Teng-Lu), Volume IX, Changguan Wufeng, name of a 
Chinese Zen master, between the 8th and 9th century; a student and 
dharma successor of Pai-chang Huai-hai. One day, Ch'ang-kuan asked 
a monk, "Where are you coming from?" The monk said, "From the 
village." Chang-kuan asked another monk, "Did you see an ox?” The 
monk said, "[ saw 1t." Ch'ang-kuan said, "Did you see 1ts left horn or 
dịd you see 1fs right horn?” The monk didnt answer. Ch'ang-kuan spoke 


1820 


for him, saying, "I don see left or right." (Yangshan later said, "Do you 
still see left and right?"). 


1.033. No Heavens No Hells 

Kuo-I Chin-shan, name of a Chinese Zen master In the nĩnth 
century. One day, a layperson asked Zen master Kuo-I Chin-shan: 
"Venerable Sir, 1s there heaven?” Kuo-I replied: "No." The layperson 
confinued to ask: "Is there hell?" Kuo-I replied: "No." The layperson 
confinued to ask: "Are there sins?" Kuo-I replied: "No. "The layperson 
confinued to ask again: "Are there merits?" Kuo-I replied: "No." For 
every question asked, the answer was always "No". Later, this layman 
approached Z⁄hi-T”sang-Hsi-TI”ang, Ma-tsus disciple, and asked the 
same quesftions. And for every question asked, the answer was "Yes”. 
Confused, he asked ZhI-T”sang: "Are you certain your responses are 
correct?" Zhi-I”sang replied: "Whom did you ask before you came 
here?" The layman replied: "I asked the Venerable Kuo-I." Zhi-T”sang 
asked: "And what were his responses? " The layman said: "He 
responded TNo' to all my questions, but you, on the contrary said 'Yes' 
to them all.” Zhi-T”sang said: "Well, is the Venerable Chin-shan 
married?" The layman replied: "Of course not." Zhi-I”sang asked: 
"Are you marrled?" The layperson said: "Yes." Zhi-I”sang said: 
"Because Venerable Chin-shan 1s not married, his responses are 
always No'. Because you are married, my responses to you shall 
always be 'Yes.” As you can see, the answers can be Iinterpreted based 
upon the person asking the questlons. If we are single minded, we will 
say "No" In accordance with the concept of "emptiness"; then we are 
discriminating the Idea of “"nothingness". But IÝ we answer In 
accordance with the persons nature, we avoid being single-minded. 
Venerable Chin-shan was enlightened; thus he perceived everything as 
"nothng' while the layman did not; thus, Zhi-I?sang had to 
acknowledge their existence as perceived by a layman. The Zen 
masters' responses may be confusing and hard to understand; that 1s 
due to what the person wanfs to hear. 


1821 


1.034. Not to Culfivate ŒGood, Not to do Evil, Cut oƒƒ Sight and 
Sound, Mind Unattached 
Before passing away, the Sixth Patriarch Hui-Neng convened his 

assembly and said, “All of you should take care. After my extinction, 
do not act with worldly emotion. lf you weep In sOrrOW, recelIve 
condolences or wear mourning clothes, you are not my disciples, for 
that 1s contrary to the proper Dharma. Simply recognize your own 
original mind and see your own original nature, which 1s neither 
moving nor still, neither produced nor extinguished, neither coming nor 
going, neither right nor wrong, neither dwelling nor departing. Because 
lam afraid that your confused minds wIll misunderstand my Intention, Ï 
wIll Insfruct you agaIn so that you may see your nature. After my 
extInction, continue fo cultivate accordinply, as 1ƒ I were still present. 
Should you disregard my teaching, then even 1f Í were to remain in the 
world, you would obtain no benefit." He further spoke this verse: 

FIrm, firm: Do not cultivate the øgood. 

Hiph, high: Do not do evIl. 

Still, sull: Cụt off sight and sound. 

Vast, vast: The mind unattached. 


1.035. No 'I,° No World, No Mind Nor Body! 

In Zen Mind, Beginners Mind, Zen Master Shunryu Suzuki says, 
"When we practice zazen (sitting meditation) our mind always follows 
our breathing. When we Inhale, the air comes Into the Iinner world. 
When we exhale, the alr goes out to the outer world. The Iinner world 1s 
limitless, and the outer world 1s also limitless. We say 'inner world' or 
'outer world,' but actually there 1s Just one whole world. In this limitless 
world, our throat 1s like a swinging door. The alr comes 1n and øoes out 
like someone passing through a swinging door. If you think, I breathe,' 
the T is redundant. There 1s no you to say 'I.' What we call TT 1s Just a 
swinging door which moves when we Iinhale and when we exhale. lt 
Just moves; that 1s all. When your mind 1s pure and calm enough to 
follow this movement, there 1s nothing: no 'l` no world, no mìnd nor 
body; Just a swinging door." 


1822 


1.036. Not Far From Buddhahood! 

One day, a universifty student while visiing Zen Master Gasan 
Joseki, asked him: “Have you ever read the Christian Bible?” The 
Master said, “No, read 1t to me.” The student opened the Bible and 
read from St. Matthew: “And why take ye thought for raiment. 
Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do 
they spin, and yet I say unfo you that even Solomon 1n all his glory was 
not arrayed like one of these... Take therefore no thoupht for the 
morrow, for the morrow shall take thought for the things 1tself.” Zen 
Master Gasan Joseki said, “Whoever uttered those words I consider an 
enlightened man.” The student continued reading: “Ask and 1t shall be 
given you, seek and ye shall find, knock and 1t shall be opened unto 
you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, 
and to him that knocketh, it shall be opened.” Zen Master Gasan Jitou 
remarked: “That 1s excellent Whoever said that Is not far from 
Buddhahood!” 


1.037. No Conceptual Argurnentfs oƒ the Philosopher 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume IX, cases where an obJect near by 1s made 
use of in answering the question. When questioned, he may happen to 
be engaged in some work, or looking out of the window, or sifting 
quIetly in medifation, and then his response may contain some allusion 
to the obJects thus connected with his doing at the time. Whatever he 
may say, therefore, on such occasion 1s not an abstractf assertion on an 
obJect deliberately chosen for the 1llustration of his point. Wei-shan, for 
Instance, questioned by Yang-shan, answered, "What a fine lantern 
this!" Probably he was looking at a lantern at the momernt, or 1t stood 
nearest to them and came In most convenient for the master to be 
utilized for his immediate purpose. Ôn another occasion his ansWer to 
the same question may not be the same; he Is sure to find it more 
desirable and approprilate to demonstrate Zen In some other way. This 
1s where Zen differs from the conceptual areuments of the philosopher. 


1823 


1.036. What Conƒucius Meant by “Bright Virtue ”? 

When Bankei was ten years old, he was struck by a passage from 
the Daigaku (The Great Learning) which stated that “the Great 
Wisdom 1lluminates brigpht virtue.” Bankei asked his teacher what 
Confucius meant by “bright virtue.” The teacher, quoting a traditional 
øloss on the passage, replied that it referred to the “inherent nature of 
goodness In person.” Bankei persisted, “What 1s that inherent nature?” 
The teacher said, “Ít is your basic nature.” Bankel continued to ask, 
“But what does that mean? What does it refer to? How can I come to 
know my basic nature?” The teacher admitted that he dịd not have the 
answer to that question. The question stayed with Bankei and became, 
for him, a kind of “great doubt” which can lead one to the quest for 
awakening. The boy took an opportunity to speak with the Itinerant 
monks who passed through his village, asking them 1f they could clarIfy 
the matter of bright virtue and one's basic nature. The monks told him 
that 1f he were sincere, he should find a teacher who could guide him in 
the Buddha Dharma. Bankeli spent so mụuch time ¡n this quest that he 
neglected his schoolwork. Eventually, Masaysu felt compelled to take 
the extreme measure of casting Bankel out of the household, even 
though he was only eleven years old. 


1.039. The Vast Ermmptiness Without Holiness 

The Patriarch Bodhidharma appears In the first example of the Pi- 
Yen-Lu. We can learn more about the mind of him and the ultimate 
truth from this koan. According to John Snelling in The Buddhist 
Handbook, Bodhidharma, the First Ancestor of Chinese Chỉan, 1s 
depicted in Ch'an and Z⁄en painting as a grim and glowering figure with 
huge, bulbous eyes. Legend has 1t that he sliced off his won eyelids In 
order to keep awake and aware. According to the Pi-Yen-Lu, example 
1, according to Bodhisharma, the Highest Meaning of the Holy Truth 
means the real truth and the conventional truth are not two. By the real 
truth we understand that 1t 1s not existent; and by the conventional truth 
we understand that 1t 1s not non-existent. This 1s the most esoteric and 
most abstruse point of Buddhist doctrines. Besides, as 1s clear from the 
dialogue between the emperor and Bodhidharma, the essential core of 
Bodhidharma”s doctrine 1s the philosophy of emptiness (sunyata), and 
sunyafa 1s beyond demonstration of any kind. Therefore, Bodhidharma 


1824 


also replied ¡in the negatve form. When we speak of the 
Buddhistinfluence on the life and literature of the Chinese people, we 
should keep this mystic trend of Bodhidharma”s philosophy 1n mind, for 
there 1s no doubt that 1t has had a great deal to do with the moulding of 
the spirit of Chinese Zen Buddhism. According to the Records of the 
Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume III, the Emperor 
Wu-T1 invited him to Nanking for an audience. The Emperor said: 
“Since my enthronemernt, [ have built many monasteries, copIied many 
holy writings and Iinvested many priests and nuns. How great 1s the 
merit due to me?” “No merit at all” was the answer. Bodhidharma 
added: “All these things are merely Insigniiicant effects of an 
1mperfect cause. It is the shadow following the substance and 1s without 
real entity.” The emperor asked: “Then, what 1s merit in the true sense 
of the word?” Bodhidharma replied: “lt consists In puriy and 
enlightenment, completeness and depth. Merit as such cannot be 
accumulated by worldly means.” The emperor asked again: “What Is 
the Noble Truth In its highest sense?” Bodhidharma replied: “Tt 1s 
empty, no nobility whatever.” The emperor asked: “Who 1s it then that 
facing me?” Bodhidharma replied: “I do not know, SIre.” Wu had been 
doinng good for the sake of accumulating merit. Bodhidharma cut 
through Wuưs ideas about merit to the core of his teaching, that your 
practice 1snft apart from you: when your mind 1s pure, you live In a pure 
universe; when youre caught up In ideas of gaIning and losing, you Ïive 
in a world of delusion. The emperor tried again: 'What 1s the fisrt 
pñnnciple of the holy teaching?' And Bodhidharma's answer once agaiIn 
cut to the quick: 'Vast emptiness, nothing holy.' There 1s nothing to 
cling to, holy' 1s Just a word. The great dynamic universe of absolute 
reality flourishes, and 1t is completely ordinary. "Who 1s standing 
before me now?” The emperor asked. Bodhidharma replied, "I dont 
know." Evidently neither the master nor the emperor were particularly 
1mpressed with the other. The emperor did not understand what he was 
saying, and Bodhidharma left his kingdom..." The Emperor could not 
understand him. Bodhidharma was famous for his interview with 
Emperor Han Wu TI. But after that, Bodhidharma went away. He 
crossed the Yangtze River and reached the capital, Lo-Yang, of 
Northern Wel. After a soJourn there he went to Mount Wu-T”ai-Shan 
and resided In the Shao-LIn Temple where he meditated (facing the 


1825 


wall) for nine years in silence and departed. Through this koan, we see 
that in the sixth century, Bodhidharma saw that he need to go to China 
to transmit the Mind seal to people who had the capability of the Great 
Vehicle. The Intent of his mission was to arouse and instruct those 
mired in delusion. Without establishing written words, he pointed 
directly to the human mind for them to see nature and fulfil 
Buddhahood. According to Bodhisharma, the Highest Meaning of the 
Holy Truth means the real truth and the conventional truth are not two. 
By the real truth we understand that 1t 1s not existent; and by the 
conventional truth we understand that 1t 1s not non-existent. This 1s the 
most esoterIc and most abstruse point of Buddhist doctrines. 


1.040. Vừnalakirti*s Biter and Eager Words 

According to the Vimalakrrti Sutra, Chapter Ten, Vimalakirti asked 
the visiting Bodhisattvas: “How does the Tathagata of the Fragrant land 
preach the Dharma?” They replied: “The Tathagata of our land does 
not use word and speech to preach but uses the various fraprance to 
stimulate the devas In their observance of the commandments. They sit 
under fragrant trees and perceive how sweet the trees smell thereby 
realizing the samadhi derived from the store of all merits. When they 
realize this samadhi, they win all merits.” These Bodhisattvas then 
asked Vimalakrrti: “How does the World Honoured One, Sakyamuni 
Buddha, preach the Dharma?” Vimalakirti replied: “Living beings of 
the Saha world are pig-headed (stubborn) and difficult to convert; 
hence the Buddha uses strong language to tame them. He speaks of 
hells, animals and hungry ghosts in their planes (realms) of suffering; 
of the places of rebirth for stupid men as retribution for perverse deeds, 
words and thoughts, 1.e. for killing, stealing, carnality, lying, double 
tongue, coarse language, affected speech, covetousness, anger, 
perverted views (which are the ten evils); for stinginess, breaking the 
precepts, anger, remissness, confused thoughts and stupidity (I.e. the 
six hindrances to the sIx paramitas); for accepting, observing and 
breaking the prohibitions; for things that should and should not be done; 
for obstructions and non-obstructions; for what 1s sinful and what 1s not; 
for purity and filthiness; for the worldly and holy states; for heterodoxy 
and orthodoxy; for activity and non-activity; and for samsara and 
nirvana. Since the minds of those who are difficult to convert are like 


1826 


monkeys, various methods of preaching are devised to check them so 
that they can be entirely tamed. Like elephants and horses which 
cannot be tamed without whipping them until they feel pain and 
become easily managed, the stubborn of this world can be disciplined 
only with bitter and eager words.” After hearing this, the visiting 
Bodhisattvas said: “We have never heard of the World Honoured Ône, 
Sakyamumi Buddha, who conceals his boundless soverelgn power to 
appear as a beggar to mix with those who are poor 1n order to win theIr 
confidence (for the purpose of liberating them) and of the Bodhisattvas 
here who are Indefatigable and so humble and whose boundless 
compassion caused therr rebirth in this Buddha land.” 


1.041. The Art oƒ Fencing and Zen 

Japanese swordsmanship and Zen have many similar points. In a 
text by the Zen master Takuan, in which he compares the mental 
aftitude of a practitioner of Zen with that of a sword fighter, we Íind: 
"From the point of view of the right understanding of the art of fencing, 
not only Zen but also the great law of Heaven and Earth as well as all 
the laws of the universe are nothing other than the art of fencing 
(kendo); and conversely, from the point of view of Zen, not only the art 
of fencing but also everything In the universe 1s nothing more than the 
motion of waves on the ocean of Zen. More Incisively put, the unity of 
the art of fencing and Z⁄en refers to the stage in which there 1s neither 
the art of fencing nor Zen, and yet we camnot find anything In the 
unIverse that 1s not the art of fencing and not Zen." 


1.042. Fencing and Immovable Wisdom 

Takuan Soho, name of a Japanese Zen master who belonged to the 
Rinzal school, one of the most Important personalities In lapanese Zen 
in the I7th century. Takuan became a monk as a child and trained 
under the Zen master Enkan Kokushi Shushuku and Mindo Kokyo; 
from the latter he received the seal of confirmation. In a text by the 
Zen master Takuan, in which he compares the mental attitude of a 
practitloner of Zen with that of a sword fiphter, we find: "From the 
poInt of view of the right understanding of the art of fencing, not only 
Zen but also the great law of Heaven and Earth as well as all the laws 
of the universe are nothing other than the art of fencing (kendo); and 


1827 


conversely, from the point of view of Zen, not only the art of fencing 
but also everything 1n the universe 1s nothing more than the motion of 
waves on the ocean of Zen. More incisively put, the unity of the art of 
fencing and Z⁄en refers to the stage in which there 1s neither the art of 
fencing nor Zen, and yet we canmnot find anything In the universe that 1s 
not the art of fencing and not Zen." One day, Takuan so ho said to his 
disciples, "What 1s the most Important In the art of fencing 1s to acquire 
a cerfain mental attitude known as 1mmovable wisdom'. This wisdom 1s 
Iintuitively acquired after a great deal of practical training. 'Immovable' 
does not mean to be stiff and heavy and lifeless as a rock or a piece Of 
wood. It means the highest degree of motility with a centre which 
remains Iimmovable. The mind then reaches the highest point of 
alacrity ready to direct 1ts attention anywhere 1t is needed, to the left, 
to the ripht, to all the directions as required. When your aftention 1s 
engaged and arrested by the striking sword of the enemy, you lose the 
first opportunity of making the next move by yourself. You tarry, you 
think, and while this deliberation goes on, your opponent 1s ready to 
strike you down. The thing 1s not to give him such a chance. You must 
follow the movement of the sword In the hands of the enemy, leaving 
your mind free to make Ifs own counter-movement with your 
I1nterferring deliberation. You move as the opponent moves, and 1t will 
result in his own defeat." In fact, this may ne termed the "non- 
Iinterferring" attitude of mind, which constitutes the most vital element 
not only in the art of fencing, but also in Zen. If there 1s any room left 
even for the breadth of a hair between two actions, this 1s Interruption. 
When the hands are clapped, the sound Issues without a momenfs 
deliberation. The sound does not waIt and think before It issues. There 
1s no mediacy here, one movement follows another, without being 
I1nterrupted by one's conscIous mind. If you are troubled and cogitated 
what to do, seeing the opponent about to strike you down. Through this 
message, Zen master Takuan wanted to emphasize that In Zen and in 
fencing as well, a mind of no-hesitation, no-interruption, no-mediacy, 1s 
highly valued. 


1.043. Blown Hair Sword 
According to example 100 of the Pi-Yen-Lu, a monk asked Pa 
Ling, "What 1s the Blown HaIr Sword?" Pa Ling said, "Each branch of 


1828 


coral supports the moon." According to Yuan-WUu In the Pi-Yen-Lu, Pa 
Ling does not move his shield and spear, but in the land, how many 
people's tongues fall to the ground! Yun Men taught people Just like 
this; Pa Ling was true son of Yun Men. And each of Yun Mens 
successors had his strategy of action; that is why Hsueh Tou said, "I 
always admire Shao Yang's newly established devices; all his life he 
pulled out nails and drew out pegs for people." This story 1s Just like 
this; within one phrase there are three phrases naturally inherent, the 
phrase enclosing heaven and earth, the phrase cutting off all streams, 
and the phrase following the waves. His reply was undeniably 
outstanding. Yuan "the Jurist" of Eu Shan said, "For a man who has not 
yet passed throupgh, studying the meaning 1s not as good as studying the 
phrase." At Yun Men place there were three venerable adepts who 
replied about the "Blown Hair Sword”; two of them said, "Complete." 
Only Pa Ling was able to give an answer beyond the word "Complete”, 
this 1s attaining the phrase. But tell me, are "complete” and "each 
branch of coral supports the moon” the same or different? Before 
Hsueh Tou said, "The three phrases should be distinguished; one arrow 
flies through space." lf you want to understand this story, you must cut 
off the defilement of feelings and consclous conceptions, and be 
completely purified; then you wIll see his saying "Each branch of coral 
supports the moon." If you make up any further rationalization, all the 
more youlTll find youre unable to grasp 1t. the phrase "Each branch of 
coral supports the moon” 1s from Ch'an Yueh's poem of remembering a 
friend: “Thích as the tron on the Iron Closure Mountain; thin as the 
dapples on the body of immortal Shuang Cheng. Phoenixes and fowl 
†rom the looms of Shu always make him stumble. Each branch of coral 
supports the moon..." Pa Ling took one phrase from among these lines 
to reply to the "Blown Hair Sowrd”; he 1s quick. One blows a haIr 
agaInst the edge of a sword to test 1t; when the hair splits of 1tself, then 
1t 1s a sharp sword, and It is called a blown haIr sword. Paling Just goes 
to the point of his question and immediately answers this monk's words. 
The monks head fell without him even realizing 1†. Zen practifloners 
should always remember the Ancients meaning (Pa Ling's) of every 
place cannot but be the Blown Hair Sword; when the waves are high at 
the triple gate, the fish turn to dragons; yet foolish people still drag the 
evening pond water. 


1829 


1.044. Control oƒ the Mind 

Control of the self or of one”s own mind 1s the key to happiness. Ït 
1s the force behind all true achievement. The movement of a man void 
Of control are purposeless. It is owing to lack of control that conflicts of 
diverse kinds arise In manˆs mind. And !1f conflicts are to be controlled, 
If not eliminated, man must give less rein to his longings and 
inclinatons and endeavor to live a life self-governed and pưre. 
Everyone Is aware of the benefits of physical training. However, we 
should always remember that we are not merely bodies, we also 
possess a mind which needs training. Mind training or meditation 1s the 
key to self-mastery and to that contentment which finally brings 
happiness. The Buddha once said: “[hough one conquers In battle 
thousand times thousand men, yet he Is the greatest conqueror who 
conquers himself.” This 1s nothing other than “training of your own 
monkey mind,” or “self-mastery,” or “ceontrol your own mind.” In other 
Wworđs, 1t means mastering our own mental confents, our emotions, likes 
and dislikes, and so forth. Thus, “self-mastery” 1s the greatest kingdom 
a man can aspire unfo, and to be subJect to our own passions 1s the mosf 
grievous slavery. According to Most Venerable PIiyadassi In “The 
Buddhaˆs Ancient Path,” control of the mind 1s the key to happiness. Ít 
1s the king of virtues and the force behind all true achievemett. It 1s 
owing to lack of control that varlous confÏicts arIse in manˆs mind. If we 
want to control them we must learn to give free to our longings and 
Iinclinations and should try to live self-governed, pure and calm. It 1s 
only when the mind 1s controlled that it becomes useful for Ifs pocessor 
and for others. All the havoc happened In the world 1s caused by men 
who have not learned the way of mind control. 


1.045. Mind-Control and Purfication 

Rapture, the surest way to mind-control and purification. However, 
you should control your body and mind at all times, not only when you 
SIt in meditation. Your body and mind must be pure and mindful at all 
times. Meditaton means the ending of thought; however, If you are 
unable to end your thought, you should try to concentrate your mind 
Just in one thought or one obJect of contemplation. That means you 
should know what youre thinking or what you”re doing at the present 


1830 


time. In Zen, there 1s no desire, even 1t `s a desire of “mindfulness”, for 
1f there 1s a desire, there must be a struggle or an urge for achievemert, 
and this 1s the concept of a conditioned mind. When you are able to 
watch and know yourself, you are practicing meditation. When you 
know the way you walk, what and how you eat, what and how you say, 
that means you”re practicing meditation. When you have gossIp, hate, 
Jealousy, efc., in your mind, you know that you”re haboring øossIp, hate 
and Jealousy, you re practicing meditation. Thus, medifation 1s not 
something different from your dally life activitles. l you set aside an 
hour or so to sIt in a room to meditate then come out of it and go right 
back to be a cheater, you are nothing different from (or better than) a 
full-time cheater. So a real meditation 1s a kind of meditation in which 
you can meditate at any time In your daily life activitles. And thus, 
meditation has no beginning nor end. According to Zen master Doc The 
in the Essential Discipline for Daily Use: “Just awakened, I hope that 
everybody will attain great awareness and see In complete clarity. 
Washing my hands, I hope that everybody will have pure hands to 
receive reality. When puting my robe, washing the dishes, going to the 
bathroom, folding the mat, carrying buckets of water, or brushing 
teeth... I also hope that everyone will have mindfulness and purify in 
both the body and mind.” However, 1n order to achieve mindfulness for 
the mind and purity for the body, we should practice sitting meditation 
everyday. When sitting In meditation, you should sit upright and always 
think that you are sitting on the Bodhi spot. During sitting meditation, 
varlous feelings and thoughts may arise. lÝ we donft practice 
mindfulness of the breath or Buddha recitation, these feelings and 
thoughts will soon lure us away from mindfulness. But following or 
counting the breath or Buddha recitation aren”t simply means by which 
to chase away odd thoughts and feelings. They are also means to unIte 
body and mind and to open the gate to wisdom. When a feeling or an 
odd thought arise, we should continue to follow or to count our breath, 
or to recifte the Buddha's name. We should not chase them away, 
neither hate them, nor worry about them. We should simply 
acknowledge their presence. When an odd thoupht arises, we should 
recogm1ze 1f; 1ƒ 1t still exists, we should recogmze that 1t still exIsfS, 
confinues to exist. When a feeling of pain arises, we should recognize 
1f; 1ƒ 1t confinues to exist, we should recogm1ze that 1t continues to ©xIst. 


1831 


The essential thing 1s not to let any feeling or thought arise without 
recognizing them In mindfulness. Meditation means mindfulness of 
whatever happening. Meditation 1s nourishment for our body and mind, 
especially siting meditation. Through siting medifation, our bodies 
obtain harmony, feel lighter, and are more at peace. The path from 
observation of our mind to seeing Into our own nature won”t be too 
rouph. Meditation requires the highest form of discipline, not a 
constraint, nor an Imifation, but a constant awareness of you and your 
surroundinss. lf you use methods of consfraints or Imitaton 1n 
practicing meditation, you re only the person who tries to cook sand for 
food, for at that very moment effort of constraints and Imitation 
becomes another wearisome burden for yourself. We should always 
remember that a mind of constant awareness 1s a mind that 1s awake, 
1ntelligent and free. Thus, those who wish to seek for wider, deeper, 
and transcendental experlence are those who know nothing about 
meditation, for why should a mind of constant awareness need any kind 
or any form of experience? Devout Buddhists should always remember 
that once you set out to meditate, you never have a real meditation, for 
a mind desiring meditation will be able to destroy your real medifation. 
Meditation 1s not a separate thing from your dally life actIVIties, If 1S 
the essence of your daily life activitIes. 


1.046. Glữnpsing Reflection im the Water 

Tung-Shan's enlightenment when wading a river and glimpsed his 
reflection in the water. The story of a koan about the potentiality and 
conditions of questions and answers between Zen master Yun-yen 
Tan-Shen and T”ung-Shan.The koan about the potentiality and 
conditions of questions and answers between Zen master Yun-yen 
Tan-Shen and Tung-Shan According to The Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), Volume XV, as Tung- 
Shan prepared to leave Yun-Yan, Yun-Yan said: “Where are you 
going?” T"ung-Shan said: “Although Ứm leaving the master, I don't 
know where ƑlI end up.” Yun-Yan said: “You re not going to Hu- 
Nan?” Tung-Shan said: “No, Ứm not” Yun-Yan said: “Are you 
returnng home?” Tung-Shan said: “No.” Yun-Yan said: “Sooner or 
later you'll return.” Tung-Shan said: “When the master has an abode, 
then ]I return.” Yun-Yan said: “If you leave, 1t wIll be dIfficult to see 


1832 


one another again.” T”ung-Shan said: “lt Is difficult to not see one 
another.” Just when T”ung-Shan was about to depart, he said: “If in the 
future someone happens to ask whether I can describe the master”s 
truth or not, how should I answer them?” After a long pause, Yun-Yan 
said: “Just this 1s 1t.” T”ung-Shan sighed. Then Yun-Yan said: “Worthy 
Liang, now you have taken on this great affair, you must consider 1t 
carefully.” T”ung-Shan continued to experlence doubt. Later as he 
crossed a stream he saw his reflection in the water and was awakened 
to Yun-Yan”s meaning. He then composed this verse: 
“Avoid seeking elsewhere, 

for that”s far from the self. 

Now I travel alone, everywhere I meet It. 

Now 1s exactly me, now lm not It. 

lt must thus be understood to merge with thusness.” 


1.047. To See Into the Nature oƒ Qur Qwn Being 

According to Zen Master D. T. Suzuki in Zen Buddhism, Zen In 1tS 
essence 1s the art of seeing Into the nature of ones own being (to 
behold truth or ultimate realify), and 1t points the way from bondage to 
{reedom... We can say that Zen liberates all the energies properly and 
naturally stored in each of us, which are In ordinary circumsfances 
cramped and distorted so that they find no adequate channel for 
activity. This body of ours 1s something like an electric battery in which 
a mysferious power latently lies. When this power 1s not properly 
brought Into operation, it either grows moldy and withers away or IS 
warped and expresses I1tself abnormally. It 1s the obJect of Zen, 
therefore, fo save us from going crazy or being crippled. Thịs 1s what I 
mean by freedom, giving free play to all the creative and benevolent 
1mpulses Inherently lying In our hearts. Generally, we are blind to this 
fact, that we are In possession of all the necessary faculties that will 
make us happy and loving towards one another. All the struggles that 
we see around us come from this 1gnorance. Zen, therefore, wants us fO 
open a "third eye," as Buddhists call it, to the hitherto undreamed-of 
region shut away from us through our own Ignorance. When the cloud 
Of Ignorance disappears, the Infinity of the heavens 1s manifested, 
where we see for the first time 1nto the nature of our own being. 


1833 


1.046. Sees Peach Blossoms 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume XI, Ling-yun ZhIqin, name of a Chinese 
Zen monk In nĩínth century. Zen master Ling-yun Zhiqn gained 
enlightenment when he saw a peach tree In bloom. He then composed 
a verse that gave evidence of his awakening: 

"For thirty years ve sought the swordsman. 
Many times the leaves have fallen, 
the branches bare. 
After seeing the peach blossoms, 
Never doubting again." 

When Zen master Kuei-shan Ling-yu read Ling-yuns verses and 
found out Ling-yun had spmiual connection, Kuei-Shan said: 
"Enlightenment sparked from conditions wIll never be receding, please 
keep up your good work†" 


1.049. Proper Comprehension 

Proper understanding in Buddhism. One day, Zen master Lin-chi 
entered the hall and addressed the monks, saying, “The main thing In 
the study of Buddhism now 1s to understand 1t in the proper way. When 
there 1s the proper understanding of It, a man 1s not defiled by birth- 
and-death; wherever he goes he enJoys perfect freedom. he may not 
seek to achieve anything specifically excellent, but this will come by 
1fself. O friends! If you miss to catch the proper comprehension In this 
le, you wIll have to go throuph the triple world and the six paths for 
ever so many kalpas. lÝ you run after and cling to your own 
enJoyments, you wIll be reborn 1n the womb of an ass or a cow. Take 
carel" 


1.050. The Views and Understanding oƒ the Great Vehicle 
According to the Flatform Sutra, Chapter Nine, Hsich Chien said, 
“What are the views and understanding of the Great vehicle?” The 
Master said, “Ihe common person sees light and darkness as two, but 
the wise person comprehends that their nature 1s non-dual. The non- 
dual nature 1s the real nature. The real nature does not decrease In 
common people nor Increase In worthy sages. In afflictions, It 1s not 
confused and In Dhyana concentration, 1t 1s not stIll. It 1s neither cut off 


1834 


nor permanent. lt does not come or øo. Ít 1s not Inside, outside, or in the 
middle. It is not produced or destroyed. The nature and mark 1s “thus, 
thus.` It permanently dwells and does not change. It is called the 
“Way.”” Hsieh Chien said, “How does your explanation of the self- 
nature as neither produced nor destroyed differ from that of other 
religions?°” The Master answered, “As non-producftion and non- 
extInction are explained by other religions, extinction ends production 
and production reveals extinction. Their extinction 1s not extincfion and 
what they call production 1s not production. My explanation of non- 
production and non-extinction 1s this: originally there was no 
production and now there Is no extinction. For this reason my 
explanation differs from that of other religions. If you wish to know the 
essentials of the mind, simply do not think of good or evil. You will 
then enter naturally the clear, pure substance of the mind, which 1s 
deep and permanently stil, and whose wonderful abilitles are as 
numerous as the sand grains in the Ganges River.” Hsieh Chien 
received this Instruction and was suddenly greatly enlightened. He 
bowed, took leave and returned to the palace to report the Master”s 
speech. That year on the third of the ninth month a proclamation was 
Issued (by the King) in praIse of the Master. It read: “The Master has 
declined our Invitation because of old age and illness. He cultivates the 
Way for us and 1s a field of blessings for the country. The Master 1s like 
Vimalakirti, who pleaded 1llness in Vashali. He spreads the great fruit 
widely, transmitting the Buddha-mind and discoursing on the non-dual 
Dharma. Hsieh Chien has conveyed the Master's Instruction, the 
knowledge and vision of the Tathagata. It must be due to accumulated 
good acts, abundant blessings and good roots planted in former lives 
that we now have met with the Master when he appears in the world 
and have suddenly been enlightened to the Supreme Vehicle. We are 
extremely grateful for his kindness, which we receive with bowed 
heads and now offer In return a Mo Na robe and crystal bowl as gIÍts. 
We order the Magistrate of Shao Chou to rebuild the temple buildings 
and convert the Master`s former dwelling place Into a temple to be 
called 'Kuo-Ên' or the Countrys Kindness.” 


1835 


1.051. Seeing and Practicing 

Zen Is a very practical method, so Zen practitioners should always 
remember the method of 'seeing and practicing' (to see and to practice) 
from ancient Zen masters. "Ïo see' or fo view' means seeIng, viewing 
or observing; and '†o practice' means action or work. In Buddhism, 'to 
see' implies the over-all understanding of the teachings from the 
Buddha; however, In Zen, it does not only denote the understanding of 
Zen principles and truth, but it also implies the awakened view that 
springs from the enlightenment experlence. In this sense, 'seeing' can 
be understood as 'seeing reality' or 'a view of reality'. But while 'seeing' 
sipnifles the seeing of reality, It does not imply the 'possession' or 
Tnastery'` of reality. ÀA Zen proverb says: "Reality can be seen In an 
abrupt mamner, but the matter should be cultivated step by step." In 
other words, after one has attained enlightenment, he should cultivate 
1t until 1t reaches Its full maturity, until he has gained great power and 
flexibility. All the pre-enlightenment (before-enlightenment) searching 
and striving, together with the post-enliphtenment  (after- 
enlightenment) cultivation, 1s what Zen Buddhists call 'the practice' or 
'the work'. Thus Zen work consisfs of two main aspects, the 'View' and 
the 'Action, and both are Iindispensable. Ancient virtues taught: “lo 
gaIn a view, one should climb to the top of a mounfain and look from 
there; to begin the Journey of Zen, practitioners should go down to the 
bottom of the sea, and from there start walking." Although the edifice 
of Zen Is supported by these two main pillars, the 'View' and the 
'Action', but Zen teaching lays most of Ifs stress on the 'View'. Thịs 1s 
attested by the great master, Kuei-shan, who said, "Your view, but not 
yOUT actlon, 1s the one thing that I care about." That 1s also the reason 
why the Zen Masters put all ther emphasis on Enlightenment and 
concentrate their efforts on bringing their disciples directly to 
enliphtenment. AÀs above mentioned, being a most practical and 
straiphforward teaching, Zen seeks to brush aside all secondary 
matfers and discussions and to point directly to the 'seeing' or 'vIiewing 
of Reality'. This 1s shown in the whole tradition of Zen. The emphasIs 
on the 'View' is witnessed by innumerable Zen koans and sayings. 
Among them perhaps the most expressive one 1s Master Pai-changs 
remark: "H the disciple has a view equal to his Master, he can, at most, 
accomplish but half of what his Master has achieved. Only when the 


1836 


disciple has a view surpassing that of his Master 1s he deserving of the 
Instruction." 


1.052. Intelligence 

The Intelligence (Pratishthapikabuddhi-skt) whereby a proposition 
1S Set up. This 1s one of the two kinds of knowledge mentioned in the 
Lankavatara Sutra. The Intelligence sets up all kinds of distinction over 
a world of appearances, attaching the mind to them as real. Thus It may 
establish rules of reasoning whereby to give Jjudgments to a world of 
particulars. It 1s logical knowledge, 1t 1s what regulates our ordinary 
life. But as soon as something 1s established In order to prove 1t, that 1s, 
âS SOOn as a proposiflon 1s made, 1t sefs up something else at the same 
time and goes on to prove 1tself against that something else. There 1s 
nothing absolute here. This setting or establishing 1s elsewhere 
designated as Samaropa. All where there are none such In reality. 
Owing to these propositions definitely held up as true, opposite ones 
wIill surely rise and there wIll take place a wrangling or confrOVersy 
between the opposing partles. The Buddha advised Bodhisattvas to 
avoid these one-sided views I order to atain a state of enlightenment 
which 1s beyond the positive as well as beyond the negative way of 
viewing the world. 


1.053. Seeing the Nafure 

Zen master Chân Nguyên, a Vietnamese famous monk from Hải 
Dương. When he was young, he was very Intelligent. He left home and 
became a monk at the age of 16. When he was 19, he went to Hoa Yên 
Temple to meet Zen Master Tuệ Nguyệt and became his disciple with 
the Dharma name Tuệ Đăng. After his masfter passed away, he became 
a wandering monk who practised ascetics. Later, he stayed at Cô Tiên 
Temple to expand the Buddha Dharma. One day he visited Vĩnh Phúc 
Temple, there he met and became the disciple of Zen Master Minh 
Lương with the Dharma name Chân Nguyên. He passed away In 1726, 
at the age of 80. He always reminded practitioners: “Seeing one”s own 
nature and becoming a Buddha or to behold the Buddha-nature within 
oneself or to see Into one”s own nature. That nature is the same for 
both the enlightened and the unenlightened, but because of the 
coverage of ignorance that causes here ordinary people and there the 


1837 


saints. Once the curtain of ignorance 1s eliminated, all things will be the 
same with that same nature. Similarly, you cannot see the moon In the 
rIivers Decause the water Is so disturbed; however, once the water 
becomes still, the moon wIll immediately appears In the water. 
Semantically “Beholding the Buddha-nature” and “Enliphtenment” have 
virtually the same meaning and are often used Interchangeably. In 
describing the enliphtenment of the Buddha and the patriarchs, 
however, It Is offen used the word “Enliphtenment” rather than 
“Beholding the Buddha-nature.” The term “enliphtenment” Iimplies a 
deeper experience. This 1s a common saying of the Chan (Zen) or 
Intuitive School. Through 1t one sees one”s own nature and becomes a 
Buddha. This 1s one of the eight fundamerntal principles, Intuitional or 
relating to direct mental vision of the Zen School. Zen practfitioners 
should not seek a Buddha by his form or his sound because neither the 
form nor the sound 1s the real Buddha. Those who seek Buddha by 
form and sound are on the wrong path. The true Buddha 1s 
Enliphtenment and the true way to know Buddha 1s to realize 
Enliphtenment. For Zen Schools, there are eipht fundamenrtal 
intuitional principles that relate to direct menfal vision of practitIoners. 
FIrst, the Correct Law Eye- Ireasury or Treasury of the eye of the true 
dharma. Second, Nirvana of Wonderful and Profound Mind or the 
subtle mind of nirvana. This 1s the wonderful and profound mind or 
heart which 1s beyond human thoupht. The mind which clings to neither 
to nothingness nor to actuality. The mind in which all erronuous 
Imaginings have been removed. According to to the Differentiated 
Teaching of the T”len-T”ai school, limited this to the mínd of the 
Buddha, while the Perfect teaching universalized 1t to include the 
unenlightened heart of all men. Third, reality 1s nullity or true marks 
are no marks. Fourth, the Door of Abhidharma or the extremely subtle 
dharma gate. FIfth, It 1s not relying on books, or not established on 
words or no establishment of words and letters. Sixth, 1t 1s a special 
transmission outside the teachings or the distinct transmission outside 
of the teachings. Seventh, It points directly to the human mind or 
directly pointing to the mind of man. Eiphth, through 1t one sees one”s 
own nature and becomes a Buddha or seeing the nature 1s the 
attainment of Buddhahood. Finally, practitioners should remember that 
all phenomena are just the one mind. The Buddha says Nirvana 1s the 


1838 


extinction of desire, hatred and 1llusion. You all must see this true 
nature, because If you don”t, you can never extinguish the fire of 
desire, hatred and illusion.” Below 1s one of his famous Zen poems on 
“Seeing the Nature': 
“It 1s oripginally an empty spot In nature, 

AlI things would have the same 

nature of emptiness. 

Beyond the sky and earth, 

SO Vast 1s the unIverse, 

The cold light 1s so serene though 

1t 1s shinning through countless worlds. 

lt neither Increases at the enlightened, 

nor does It decrease at the unenlightened, 

Ït appears square or round In 

receptacles at ease. 

'When the water 1s stIll, 

the moon appears 1n thousands of rIvers, 

As the flower blossoms , 

the whole universe glows In red.” 

According to Zen Master Philip Kapleau in The Three Pillars of 
Zen, kenso (enlightenment) 1s no... haphazard phenomanon. Like a 
sprout which emerges from a soil which has been seeded, fertilized, 
and thoroughly weeded, satori comes to a mind that has heard and 
believed the Buddha-truth and then uprooted within 1tself the throttling 
nofIon of self-and-other. And Just as one must nurture a newly emerged 
seedling until maturIty, so Zen training stresses the need to ripen an 
Iinitial awakening through subsequent koan practice and or shikan-taza 
until 1t thoroughly animates one's life. In other words, to function on the 
higher level of consciousness brought about by kensho (kiến tánh), one 
must further train oneself to act in accordance with this perception of 
Truth. This special relatonship between awakening and post- 
awakening zazen 1s brought out in a parable In one of the sutras. In this 
story enliphtenment 1s compared to a youth who, after years of 
desttude wandering in a distant land, one day discovers that his 
wealthy father had many years earlier bequeathed him his fortune. To 
actually take possession of this treasure, which 1s rightly his, and 


1839 


become capable of handling It wisely is equated with post-kensho 
zazen, that 1s, with broadening and deepening the Initial awakening. 


1.054. To See the Buddha-Nature Is the Sinple Goal oƒ All 
Practiioners 

Mo-Ho-Yen was the name of a Chinese Zen master who lived In 
the Tang Dynasty in China. From 780 to 805, he traveled to Tibet to 
spread the Buddha-dharma. He strongly supported the theme "SeeIng 
one”s own nature and becoming a Buddha." He always emphasized to 
his disciples, “The purpose of practicing Buddhism 1s to see one”s own 
nature or to behold the Buddha-nature within oneself or to see 1nto 
one”s own nature. So, Ifs the simple goal to all practiioners: beholding 
the Buddha-nature within oneself or to see 1nto one”s own nature." 


1.055. Seeing One”s Qwn Nature and Becormng a Buddha 

To see one's own nature (Kensho-Jo-Butsu) or to behold the 
Buddha-nature withn oneself or to see Into one's own nature. 
Beholding the Buddha-nature within oneself or to see Into one”s own 
nature. Semantically “Beholdng the Buddha-nature” and 
“Enlightenment” have virtually the same meaning and are often used 
interchangeably. In describing the enlightenment of the Buddha and 
the patrlarchs, however, 1t is often used the word “Enlipghtenment” 
rather than “Beholding the Buddha-nature.” The term “enlightenment” 
Implies a deeper experlence. This 1s a common saying of the Ch'an 
(Zen) or Intuitive School. Through 1t one sees one”s own nature and 
becomes a Buddha. This is one of the eight fundamental principles, 
intuitlonal or relating to direct menfal vision of the Zen School. The 
SIxth Patriarch, Hui-neng, Insists on this in a most unmistakable way 
when he answers the question: “As yo your commission from the fifth 
patriarch of Huang-mel, how do you direct and Instruct others 1n 1t?” 
The answe was, "No đirection, no 1nstruction there 1s; we speak only of 
seeing Iinto ones Nature and not of practicing dhyana and seeking 
deliverance thereby." The sixth Patriarch considered them as 
"confused"” and "not worth consulting with." They are empty-minded 
and sit quietly, having no thoughts whatever; whereas "even Ignorant 
ones, If they all of a sudden realize the truth and open their mental 
eyes are, affer all, wise men and may attain even to Buddhahood." 


1840 


Again, when the patriarch was told of the method of instruction adopted 
by the masters of the Northern school of Zen, which consisted In 
stopping all mental activitiles. quietly absorbed In contemplation, and In 
sitting cross-legged for the longest while at a stretch, he declared such 
practices to be abnormail and not at all to the point, being far from the 
truth of Zen, and added this stanza: 
"While living, one sifs up and lies not, 
'When dead, one lies and sI(s not; 
A set of ill-smelling skeleton! 
What Is the use of toiling and moiling so?” 

There was a monk who asked, “Seeing one”s own nature and 
becoming a Buddha, what does It mean?” The master replied, “When 
spring comes the withered trees are blossoming with flowers, the wind 
blows divine fragrance to a thousand miles far off.” The monk asked, “J 
don comprehend. Master, please Instruct me again.” The master said, 
“This egg-fruit plant has been around for ten thousand years; Ifs 
greenish branches reach to the sky-line clouds.” 


1.056. Knowledge 0ƒ Abstruse Philosophy 

IIlusory knowledge 1s the false attribution of an imaginary Idea to 
an obJect produced by 1ts cause and conditlons. Ít exists only in one”s 
1magination and does not correspond to reality. Knowledge of abstruse 
philosophy 1s not necessary In Zen. When Te-shan (Tokusan) gained an 
Insight Into the truth of Zen he Iimmediately took up all his 
commerntaries on the Diamond Sutra, once so valued and considered 
indispensable that he had to carry them wherever he went; he now set 
fire to them, reducing all the manuscripts to nothingness. He 
exclaimed: "However, deep your knowledge of abstruse philosophy, 1t 
1s like a pIece of haIr placed In the vastness of space; and however 
1mportant your experience 1n things worldly, 1t 1s like a drop of water 
thrown Into an unfathomable abyss. To learn or not to learn, we know 
ourselves!" Through Buddhas' and Patriarchs teachings, we see that 
Zen does not gIve us any intellectual assistance, nor does It waste time 
in arguing the point with us; but it merely suggesfts or Indicates, not 
because It wants to be indefinite, but because that 1s really the only 
thing 1t can do for us. If it could, it would do anything to help us come 
to an understanding. In short, in Zen there 1s nothing to explain, nothing 


1841 


to teach, that will add to your knowledge. Unless 1t grows out of 
yourself, no knowledge 1s really of value to you, a borrowed plumage 
n€V€T ØTOWS. 


1.057. Knowledge and Deducfions 

According to The Zen Teaching of Huang Po, the great master 
taught: "In these days people only seek to stuff themselves with 
knowledge and deductions, seeking everywhere for book-knowledge 
and calling this 'Dharma-practice.' They do not know that so much 
knowledge and deduction have Just the contrary effect of piling up 
obstacles. Merely acqurring a lot of knowledge makes you like a child 
who gIves himself indigestion by gobbling too mụuch curds. Those who 
study the Way according to the Three Vehicles (Zen, othe Mahayana, 
Theravada) are all like this. All you can call them 1s people who suffer 
from Indigestion. When so-called knowledge and deductions are not 
digested, they become poisons, for they belong to the plane of samsara. 
In the Absolute, there 1s nothing at all of this kind." 


1.056. Seeing, Hearing, and Thinking 

At the present time, we do not have much Information on the Elder 
Ping Tien regarding his life, acts, and tradition, below, we only have 
his short discourse on “Seeing, hearing, and thinking.” The Elder Ping 
Tien (?) once said: “The main thing 1s to shut off alÏ your sense-organs 
and make your consciousness like a block of wood. When this block of 
wood suddenly sfarts up and makes a noise, that 1s the moment you feel 
like a lion roaring about freely with nobody disturbing him, or like an 
elephant that crosses a stream not minding 1s swIfÍt current. At that 
moment there 1s no fidgeting, nothing doïng, Just this and no more.” 
The Elder Png T'ien then made a verse as follows: 

“The celestial radiance undimmed, 
The norm lasting for ever more; 
For him who entered this gate, 
No reasoning, no learning.” 

The Elder Ping Tien added: “You should know that 1t 1s through 
your seeing, hearing, and thinking that you enter upon the path, and 1t 
1S also through the seeing, hearing, and thinking that you prevented 
from entering. Why? Let you be furnished with the double-bladed 


1842 


sword that destroys and resuscitates life where you have your seeing, 
hearing, and thinking, and you wIll be able to make good use of the 
seeiIng, hearing, and thinking. But 1ƒ the sword that cuts both ways, that 
destroys as welÏ as resuscitates, 1s missing, your seeing, hearing, and 
thnking will be a great stumbing-block, which will cause you to 
prostrate again and again on the ground. Your true eye wIll be 
completely blinded; you will be walking in complete darkness not 
knowing how to be free and independert. If you want, however, to be 
the free master of yourself by doing away with your seeing, hearing, 
and thinking, stop your hankering monkey-like mind from doing 
mischief; keep 1t quietly under control; keep your mind firmly collected 
regardless of what you are doing: sitting or lying, standing or walking, 
remaining silence or talking; keep your mind like a line stretched taut; 
do not let 1t sÏip out of your hand. Just as soon as 1t sÏips out of your 
confrol you wIll find 1t in the service of seeing, hearing, and thinking. In 
such a case 1s there any remedy? What remedy 1s applicable here? This 
1s the remedy: whether you are walking, standing or sitting or lying, let 
your mind be perpetually fixed on the koan. Remember however 
earnesftly you may try to quiet your confused mind, the result will be 
altogether contrary to what you expect to realize so long as your 
reasoning habit continues.” 


1.059. People Coming and Going! 

Zen Master Tenkai was considered one of the eight greatest 
Buddhist adepts of his time. Master of all schools, Tenkai helped 
revive Zen In the early 1700s through his many enlightened disciples 
and his many written works 1n classical and contemporary modes. Once 
Tenkai quoted the famous poem of National Teacher Daito and offered 
of his own: 

"When one si(s in meditation, 
One sees the people 
Coming and going 
Just as they are." 


1.060. Zen Is LỰc Ifselƒ 
Zen 1s lie ifself and absolutely nothing else. Zen Master Philp 
Kapleau wrote in 'Awakening to Zen: A Zen master said, "Zen 1s like a 


1843 


man up 1n a high tree hanging from a branch with his mouth. His hands 
cant grasp a bough, his feet wont reach one. Under the tree 1s another 
man who asks himm, 'What ¡s the Innermost truth of the Buddha's 
teachings?' If he doesnt answer, he evades his duty. What should he 
do?” Zen, we must remember, 1s not a philosophical game or a literary 
embellishment, but life itself, absolute life. The problem posed by this 
koan 1s central to every life, namely, when to speak and when to 
remain silent... Silence, while said to be golden, can also be yellow. 
Discretion may be the better part of valor, yet not to speak when our 
words may help another 1s craven. There are other situations Involving 
words and silence. What do we do when we are unjustly accused or 
abused? Do we maintain a monumental silence, or do we stimulate 
further argument and abuse by fighting back? Or Is there a middle 
way? The most creaftive silence 1s beyond speech and stiffness, and 1t 1s 
really to this silence that our koan poInts. 


1.061. The Golden Duck 

Fo Kuo Yuan-Wu Ko-Chin was one of the most Iimportant Zen 
masters of his time. With masters like hìm and the twenty-years- 
younger brother, Wu-Men-Hui-K"ai, also in the lineage of Lin-Chi Zen, 
Chinese Zen reached the last peak of 1ts development In China before 
the dharma transmitted by the patrlarchs from heart-mind to heart- 
mind. His verse stands in such contrast to that of his teacher, Fa-yan 
(Hoyen), and the reader will find it hard to unearth anything of Zen 
†rom the following romanticIsm: 

“The golden duck no more 1ssues odorous 
smoke behind the brocade screens, 
Amidst flute-playing and singing, he 
retreafs, thoroughly in liquor and 
supported by others: ÀA happy event In 
the life of a romantic youth, 

It 1s his sweetheart alone 
that is allowed to know." 

Then, Zen master Fa Yen added: “The great affair of life that has 
caused the Buddhas and Patriarchs to appear among us Is not meant for 
small characters and Inferiror vessels. I am glad that I have been a help 
to your delight.” 


1844 


1.062. Aren † Sutras AlI the Sarme? 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume VII, once Ma-Tsu asked Zhe-T”sang: 
“Why don't you read sutras?” ZhI-T”sang said: “Aren”t they all the 
same?” Ma-Tsu said: “Although that's true, still you should do so for 
the sake of people whom you wIll teach later on.” Zhi-T”sang said: “J 
think Zhi-T”sang must cure his own 1llness. Then he can talk to others.” 
Ma-TSu said: “Late in your life, you” II be known throughout the world.” 
ZhI-T”sang bowed. 


1.063. Scriptures 

A monk came up to Zen master Yu of T'len-kal, and asked, "I wish 
to read sutras, and what would you advise me to do about 1t?" The 
master remarked, "Do you think a great merchant would bother himself 
about making a few cents?” According to Zen master Daisetz Teltaro 
Suzuki in "The Training of the Zen Buddhist Monk,” in the Zendo no 
scriptural texts or books are allowed except when they are absolutely 
needed, for Instance, when the monks have to look up a passage 
expressive of their understanding of a koan. This 1s required of them by 
the master when they successfully solve a koan. A book called 
"Passages Related to Zen” (Kuzoshi or Zenrin Kushu) confains varIous 
kinds of passages relating to Zen. In Japan, It is one of the vade- 
mecums to be carrled along by all Zen students, monks and lay- 
disciples. This practice of regularly looking up the passages culled from 
ancient literature helps the monks very much to become acquainted 
with the literary and cultural phase of the Zen life. According to Zen 
master D.T. Suzuki in the Essays of Zen, Volume III, the sutras, 
especlally Mahayana sutras, are direct expressions of spiritual 
experiences; they confain Intuitlons gained by digging deeply Into the 
abyss of the Unconscious, and they made no pretension oŸ presenting 
these Intuitions through mediumship of the Intellect. If they appear to 
be all ratocinatve and logically demonstrative, this Is merely 
accidental. All the sutras attempt to give the deepest Iintuitions of the 
Buddhist mind as they presented themselves to the early Indian 
Mahayana followers. Therefore, when the sutras declare all things to 
be empty, unborn, and beyond the causation, the declaration 1s not the 


1845 


result of metaphysical reasoning; It 1s a most penetrating Buddhist 
experlence. This Is why so many scholars and philosophers of 
Buddhism who endeavor to understand or Interpret these Intuitlons 
according to rules of logic fail in their endeavors; they are outsiders, so 
to speak, in Buddhist experience, and consequently they are bound to 
miss the mark. 


1.064. Sutras-Commentfaries-Direct Response to Reality 

Lex Hixon wrote In Living Buddha Zen: ”“There are three kinds of 
Dharma words: revealed Sutra, Inspired commentary on Sutra, and 
đirect response to reality. All three should be carefully chewed by the 
practitioners, reduced to essence, swallowed, and thoroughly digested. 
Thịs creates a balanced diet. When fully assimilated, these three 
modes of expression wIll come forth as the very being of the sage, as 
the confident declaratlons of a living emperor. This approach does not 
favor silence over words or words over silence. What 1s really meant 
by silence 1s to be uncluttered by partial expressions. Spiritual 
completeness 1s self-authenficating, free from any obligatory reference 
to master or tradition." 


1.065. Chosa's Experienced Great Enlightenrnent 

Chosa was the name of a Japanese Zen master, a disciple of Zen 
master Hakuin. Chosa used to come tfo participate 1n the special annual 
Intensive meditation session with Zen master Hakuin every single year, 
yet he never attained anything. Finally one year Hakuin said to him at 
the conclusion of the session, "You come here every year, Just like a 
duck diving into the water when 1t 1s cold. You are making a long 
Journey In vain, without gaining half a bit of empowermert. [ cant 
Imagine how many straw sandals you have worn out over the years 
making this trip. I[ have no use for 1dlers like you around here, so donIt 
come anymorel" Deeply stirred, Chosa thought to himself, "Am I not a 
man? If I do not penetrate through to realization this time, [ wIll never 
return home alive. [ will concentrate on medifation until [ die." Setting 
himself a limit of seven days, Chosa went to sit in a fishnet shed by the 
seashore. But even after seven days of sitting in meditation without 
eating or sleeping, Chosa was still at a loss. There was nothing for him 
to do but drown himself In the ocean. Removing his shoes In the 


1846 


traditonal manner of a suicide ri(e, Chosa stood in the waves. At that 
moment, seeing the shimmering ocean and the rising sun merging Into 
a crimson radiance, all at once he became completely empty and 
greatly awakened. 


1.066. Holds a Bowl 

While Zen master Hsueh Feng was staying at the Kuo Chỉing 
monastery, one day, he held up his bowÏl and said to a Buddhist scholar: 
“When you understand the Truth, this wIll be given to you.” The 
scholar said: “Such transaction 1s the business of a Transformation- 
Buddha.” The master said: “You are not worthy even of being a 
servant to a Buddhist scholar.” The scholar said: “I fail to understand.” 
The master said: “You ask me then, and I will give you the answer.” 
When the scholar was about to make a bow, Hsueh Feng kicked him 
down to the ground. Later, the Buddhist scholar came to Yun Men and 
said: “lt took me seven years fo see Into the meaning.” Yun Men said: 
“Did it really?” The scholar said: “Yes, indeed it dịd.” Yun Men said: 
“Another seven years may have to elapse before it fully becomes 
yOurs.” Zen practitioners should always remember that to see the 
meaning of Zen 1s not enough; 1t must be thoroughly assimilated Into 
every fiber of one's existence; and to do this fourteen years' constant 
application cannot be said to be arduous a task. 


1.067. Inanunate Things Preaching Dharma Is Inconceivable! 
According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch"uan-Teng-Lu), Volume XV, when Liang-]ie studied with KuI- 
Shan. One day he said: “[Ƒ've heard that National teacher Hui-Zhong 
taught that inanimate beings expound Dharma. I don”t understand this 
clearly.” Kui-Shan said: “Do you remember what he said or not?” 
Liang-Jie said: “I remember.” Kui-Shan said: “Please repeat 1t!” Liang- 
Jie said: “A monk asked the National Teacher, “What 1s the mind of the 
ancient Buddhas?” The National Teacher responded, “A wall tile.` The 
monk said, “A wall te? Isnt a wall tile inanimate?° The National 
Teacher said, “Yes.' The monk asked, “And it can expound the 
Dharma?*` The Natonal Teacher said, “It expounds 1t brilliantly, 
without letup.` The monk said, “Why can”t I hear it?” The National 
Teacher said, “You yourself may not hear 1t. But that doesn”t mean 


1847 


others can't hear it.” The monk said, “Who are the people who can 
hear 1t? The National teacher said, “All the holy ones can hear it.` The 
monk said, “Can the master hear 1t or not?° The National teacher said, 
“I cannot hear 1t. If I could hear it I would be the equal of the saints. 
Then you could not hear me expound the Dharma.' The monk said, “All 
beings can”t understand that sort of speech.' The National Teacher 
said, “[ expound Dharma for the sake of beings, not for the sake of the 
saints.` The monk said, “After beings hear it, then what?” The National 
teacher said, “Then they are not sentlent beings.” Liang-Jie continued, 
so according to the National Teacher, inanimate obJects such as walls, 
tiles, and stones are always continuously preaching the dharma. Then, 
Liang-Jie asked Kui-shan, “Who can hear such teaching?” Kui-shan 
said, “There are sermons given by nonsentlent beings, but few hear 
them.” Liang-Jie admitted, “[ dont understand, please teach me.” 
Instead of speaking, Kui-shan simply held up his “hossu”. Liang-jie 
said, “I still dont understand.” Kui-shan said, “I can tell you about this 
with the mouth given to me by my parents.” Also according to the 
Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume 
XV, at Kui-shans suggestion, later Liang-J]ie went to see Yun-Yan and 
related to the master the story about the National Teache and asked 
Yun-Yan: “Who can hear Inanimate things expound Dharma?” Yun- 
Yan asked him: “What 1s inanimate can hear 1t?” Liang-]ie asked: 
“Can the master hear It or not?” Yun-Yan said: “If I could hear 1t, then 
you could not hear me expound Dharma.” Liang-]ie said: “Why 
couldn't I hear you?” Yun-Yan held up his whisk and said: “Can you 
still hear me or not?” Liang-Jie said: “[ can”t hear you.” Yun-Yan said: 
“When I expound Dharma you can”t hear me. So how could you hear 1t 
when Inanimate things proclaim 1t?” Liang-Jie said: “What scripture 
teaches about Inanimate things expounding Dharma?” Yun-Yan said: 
“Haven't you seen that in the Amitabha Sutra 1t says, “The lakes and 
rIvers, the birds, the forests, they all chant Buddha, they all chant 
Dharma”?” ỦUpon hearing this, Liang-]ie experienced a great Insiphit. 
He then wrote a verse: 
“How wonderfull 

How very wonderful! 

Inanimate things preaching Dharma 1s inconceivable. 

lt canˆt be known 1f the ears try to hear 1, 


1848 


, 


But when the eyes hear 1t, then 1t may be known.” 
Later he wrote the second verse: 
“There 1s a way to the gateless gate, 
everybody can come, 
Once you arrive there, 
you'”ll know how wonderful It 1s. 
lf your mind 1s clear of idle weeds, 
'Your body will automatically emit halo.” 


1.066. Zen Techniques 

According to Christmas Humphreys In Buddhism: “All these kôan 
are nonsense, that 1s, non-sense, and so 1s Zen. For sense 1s the product 
of reasoning and logic, of the laws of thought; Zen roars with laughter 
at all of them. Zen 1s a Joke In a Joke, and cannot, like a Joke, be 
'explained'. It is the life within the form; 1t ¡s that which reasoning 
strives to enshrine and frequently strangles. It is the river of life which 
cares not for the palaces of thought, the dictionaries and definitions, the 
understanding or decisions of those upon 1ts banks. Zen technique, 
therefore, like the explosives used In logging, 1s designed to break the 
Jam In the river, and let the waters and all which float thereon ride 
Iree.” Christmas Humphreys also wrote In 'A Western Approach to 
Zen: "In the West the paramount faculty today 1s the Intellect. It 1s for 
most of us the means of communicating with the world around, and for 
discovering truth. But those most proud of this magnificent Instrument 
are the least willing to admit 1s limifations. They refuse to understand 
that Just as the range of the senses Is narrowly defined, and feeling 
may be sharply distinguished from thought, so thinking 1s confined to 1ts 
own field, wherein 1t learns more and more about phenomena. But 
thought can never know, in the sense of Iimmediate, direct awareness. 
Thinking must reach the end of thought before the next faculty takes 
Over. In nature there are no bypasses and no short cutfs." 


1849 


1.069. Lo-Han 's Ploughing the Soil 

The koan about the potentiality and conditions of questions and 
answers between Zen master Kui-Chen and his disciple Shao-Xiu 
about ploughing the soil and eating meals. According to The Records of 
the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume XXI, one 
day, Zen master Kui-Chen asked Shao-Xuu, "Where are you from?” 
Shao-Xuu said, "From the South." Kui-Chen asked, "How 1s Buddhism 
1n the South?" Shao-X4u said, "Extensive điscussions." Kui-Chen said, 
"It cannot be compared with what we have here: ploughing the land 
and eating our meals!" Shao-Xiu asked, "Whats about the three 
realms?”" Kui-Chen asked, "What 1s 1t you call the three realms?” Shao- 
Xu thereupon attained enlightenmetnt. 


1.070. Ifs You That Becomes a Buddha 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Chuan-Teng-Lu) Volume X, one day, a monk asked, 
"Fundamenrally, can people become Buddhas or not?" Changsha said, 
"Do you think that the emperor of the Great Tang still plows a field and 
harvests the rice?" The monk said, "[ still dont understand who 1t 1S 
who becomes a Buddha." Changsha said, "Ifs you that becomes a 
Buddha." The monk was silent. Changsha said, "Do you understand?" 
The monk said, "No." Changsha said, "If someone trips on the ground 
and falls down, and then they use the ground to get up again; does the 
ground say anything?" 


1.071. Religious jJoy 

Delight in Buddha-truth or the religion, or enJoyment of the 
dharma. Joy of hearing or tasting the dharma, worshipping Buddha, 
laying up merit, making offerings, repeating sutras. According to the 
Vimalakirti Sutra, when Mara-king offered twelve thousand goddesses 
to VimalaKirti. At that time, Vimalakirti said to the goddesses: “The 
demon has given you to me. You can now develop a mind set on the 
quest of supreme enlightenment.” Vimalakirti then expounded the 
Dharma to them urging them to seek the truth. He declared: “You have 
now set your minds on the quest for the truth and can experience joy In 
the Dharma instead of In the five worldly pleasures (arising from the 
obJects of the five senses).' “hey asked him: “What 1s this Joy In the 


1850 


Dharma?* Vimalakirti replied: “Joy 1n having faith in the Buddha; Joy 
1n listening to the Dharma; Joy in making offerings to the Sangha; and 
Joy 1n forsaking the five worldly pleasures; Joy 1n finding out that the 
five agsregates are like deadly enemies; that the four elements (that 
make the body) are like poisonous snakes; and that the sense organs 
and their obJects are empty like space; Joy 1n following and upholding 
the truth; Joy in being beneficial to living beings; Joy In revering and 
making offerings to your masters; Joy In spreading the practice of 
charity (dana); Joy in firmly keeping the rules of discipline (sila); joy in 
forbearance (ksanti); Joy in unflinching zeal (virya) to sow all excellent 
roofs; Joy 1n unperturbed serenity (dhyana); Joy in wiping out all 
defilement that screens clear wisdom (prajna); Joy In expanding the 
enlightened (bodhi) mind; Joy In overcoming all demons; Joy 1n 
eradicating all troubles (klesa); Joy 1n purifying the Buddha land; joy In 
winning merits from excellent physical marks; Joy in embellishing the 
bodhimandala (the holy site); Joy 1n fearlessness to hear (and 
understand ) the profound Dharma; Joy in the three perfect doors to 
nirvana (i.e. voidness, formlessness and Inactfivity) as contrasted with 
ther Incomplete counterparts (which still cling to the notion of 
obJective realization); Joy of being with those studying the same 
Dharma and jJoy In the freedom from hindrance when amonsst those 
who do not study 1t; Joy fo guide and convert evil men and to be with 
men of good counsel; Joy 1n the state of purIty and cleanness; Joy 1n the 
practice of countless conditions contribufory to enliphtenmernt. All this 
1s the Bodhisattva Joy in the Dharma.” 


1.072. Luopu Acquiesced to Zen Master jJiashan 

The koan about the potentialty and condiions of Luopu 
acquiesced to Zen master Jiashan. According to the Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume XXVII, after 
Luopu left Lin-chr's place, he traveled for a year, and then came to MI. 
Jia, where he buIilt a hut and stayed. He remained there a year without 
visiting Zen master Jiashans monastery (which 1s on the same 
mountann), Jiashan wrote a letter and Instructed a monk to take 1t to 
Luopu. Luopu received the letter, then went back and sat down without 
reading 1t. He then extended his hand to the monk as 1Ý to say "Do you 
have something else?” When the monk didnt answer, Luopu hit him 


1851 


and said, "Go back and tell your teacher about this." The monk 
recounted to Jiashan what had happened. Jiashan said, "If he opens the 
letter, then he'll come here within three days. If he doesnt open it, then 
no one can save him." Three days later, Luopu came. Upon coming 
before Jiashan, he didnt bow, but Just folded his hands and stood there. 
Jiashan said, "A chicken 1s roosting 1n a phoenix's nest. They arent the 
same specles. Go away!" Luopu said, "ve come from afar to seek 
your teaching style. [ ask you to receive me.” Jiashan said, "Before me 
there 1s no you. Ï am not over here." Luopu shouted. Jiashan said, 
"Stop! Stop! Dont be crude. The moon, though eclipsed by clouds, 
remains the same. But every valley and peak 1s different. Its not that 
you cant cut off tongues of everyone on earth. But can you make a 
tongueless man talk?” Luopu was lost in thought. Jiashan hit hìm. 
Luopu then acqulesced to Jiashan. 


1.073. Luopu s Returning Home 
The koan about the potentiality and conditions of questions and 
answers between Zen master Luopu and a monk. According to the 
Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume 
XXVII, a monk asked Zen master Luopu, “What 1f Ï want to return to my 
country home?” Luopu said, "The houses are demolished and the 
people are dead. To where would you return?" The monk said, "In that 
case [ wontt go back." Luopu said, “The sun melts the snow at the front 
of the courtyard, but who wIll sweep the dust that has drifted into the 
room?” Luopu then recited the following verse: 
"H your resolve 1s to return home, 

Then board the boat 

That ferries over the five lakes. 

Raise the boat pole; 

Sfars and moon are hidden. 

Sfop the oar; the sun 1s alone. 

Slip the moorage 

And leave the baneful shore. 

Hoist the sail 

And set off on the true way." 


1852 


1.074. Luopu s Final Từne ogƒ Death 

The koan about the potentiality and conditions of questions and 
answers between Zen master Luopu and his attendant, Yan-tsung. 
According to the Records of the Transmission of the Lamp (Chuan- 
Teng-Lu), Volume XVII, when Luopu felt sick, he said to the monks, 
"H I dont die tomorrow then 1t wIll be soon after. Today I have one 
quesfion to ask you all. If you say this 1s it, then you are putting a head 
on top of your head, If you say this 1snt 1t, then youTre seeking life by 
cutting off your head." The monks said, "The green mounfain does not 
Lt 1ts feet. Dont carry a lamp in broad daylight." Luopu said, "Why 
talk in such a way at a time like this?” At that time a monk named 
Yancong spoke to Luopu, saying, "Apart from these two roads, I ask 
the master not to ask." Luopu said, "Thafs not 1t. Speak again." 
Yancong said, "I cant say It entirely." Luopu said, "I dont care 1ƒ you 
can say 1t entirely or not" Yancong said, "I answered you 
undeferentially." Luopu then was qulet. That evening he had his 
aftendant summon Yancong, and then said to him, "Your answer today 
had meaning. You are In accordance with understanding my late 
teachers meaning. He taught, 'What 1s in front of the eyes 1s not the 
Dharma. ConscIousness 1s In front of the eyes. It 1s not Dharma that 1s 
1n front of the eyes. It 1s not what meets the ear and eyes.'” The Luopu 
said, "Now tell me, what phrase 1s the 'guest, and what phrase 1s the 
'host.' IÝ you can tell them apart, then [II give you the robe and bowl of 
succession." Yancong said, "I dont understand." Luopu said, "You can 
understand." Yancong said, "I really cant do 1t." Luopu shouted and 
said, "How awfull" Later, Xuanjue commented on this, saying, "Hf 
monk Yancong says he doesnt understand, then Luopu 1s afraid that 
the bowl and robe wIill be stuck to him.” The next day during the noon 
session, a different monk asked the master about the previous day 
conversation. Luopu said, “The boat of compassion 1s not rowed acrosS 
pure waves. In a narrow sfraIt the disciple futilely put out a wooden 
øoose." After speaking these words, then Luopu passed away. 


1.075. Luo-Tten Asks About the Dharma 

Pai-Luo-T”Ien was a great poet during the Tang dynasty. When he 
was a governor In a district, there was a Zen master who was living 
withim his Jurisdiction popularily known as the “Bird's Nest,” for he 


1853 


used to practice his meditation on a seat made of thickly growIing 
branches of a tree. Seeing this Pai-Luo-lI”ien told the Zen master: 
“What a dangerous seat you have up in the tree!” Yours 1s far worse 
than mine, retorted the master. Pai-Luo-I”Ien responded: “[ am the 
governor of this district and I don't see what danger there 1s In 1t.” 
“Then you don”t know yourselfl When your passions burn and your 
mind 1s unsteady, what Is more dangerous than that?” Pai-Luo-T”Ien 
then asked: “What is the teaching of Buddhism?” The master recited 
this famous stanza: 
“Not to commit evils, 

To practice all good, 

And to keep the heart pure, 

Thịs the teaching of the Buddhas. 

Pai-Luo-T”ien, however, protested: “Any child three years old can 
know and say that.” “Yes, any child three years old may know and say 
1t, but even an old man of eighty years finds 1t difficult to practice.” So 
concluded the Zen master up in the tree. 


1.076. Have You Ever Really Leƒt Home Yet? 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume IX, one day, Zen master Wu-Yun- ung 
paid homage to the Buddha, a Zen master asked him, "Venerable, what 
are you paying homage to?” Tung said, "To the Buddha." The Zen 
master pointed to the Buddha image and said, "But what 1s this one?" 
Trung could not reply. That night he went to meet to Zen master with 
full formal deportment. After bowing the Zen master, ung said, 
"What was the meaning of what you asked me this morning?" The Zen 
master asked, "How many summers since you left home?” Trung said, 
”Ien sunmmers." The Zen master said, "Have you ever really left home 
yet?" Tung became even more confused. The Zen master said, "If you 
cant understand even this, what 1s the use of leaving home for a 
hundred summers?" Later, this Zen master recommended him to øo to 
see Ma-Tsu; however, when he arrived at Ma-Tsuˆs Temple In Kiang- 
hsi, Ma-Tsu already passed away. He came to see Pai-Chang and 
Iinsisted to be his disciple. When Tung was at Pai-changs Temple, 
there was a monk who asked Zen master Pai-chang, “What Is the 
sudden enlightenment of the Great Vehicle?" Pai-chang said, "When 


1854 


the mind-ground 1s empty, the sun of wisdom naturally shines." At 
these words, Tung attained awakening. 


1.077. To Make Flour to Become Perƒfect Bread 

According to Zen Master Shunryu Suzuki in Zen Mind, Beginners 
Mind, “The Buddha was not Interested 1n the elements comprising 
human beinøs, nor in metaphysical theories of existence. He was more 
concerned about how he himself existed in this moment. That was hIs 
poInt. Bread 1s made from flour. How flour becomes bread when put In 
the oven was for the Buddha the most important thing. How we 
become enlightened was his main Interest. The enlightened person 1s 
some perfecr, desirable character, for himself and for others. The 
Buddha wanted to find out how human beings develop this Ideal 
character, how various sages In the past became sages. In order to find 
out how dough became perfect bread, he made 1t over and over again, 
until he became quife successful. That was his practice.” 


1.078. Be the Master im the Middle oƒ AlII Kimds oƒ Djƒerences 
and Distincfions 

Enni Bennen, name of one of the most famous Japanese Zen 
masters In the thirteenth century. Zen master Enni Benen, also called 
Shoichi, was the founder of the Tofukuji branch, one of the most 
Important branches from Lin-Chi school in Japan. Ủp to now, this 
branch has about 365 temples throughout Japan. When Shoichi met 
Emperor Gosaga In 1245, he presented him with a copy of the “Source 
Miror Record,"” an immense compendium of Buddhist teachings 
compiled by a famous Chinese Zen master of the tenth century. The 
emperor used to read this book whenever he had free time. When he 
finished, he wrote 1n the back of the text, "Having received this book 
from Master Shoichi, we have now seen essential nature." When the 
courfler FuJiwara Michne asked him for Zen Instruction, Shoichi said, 
"It 1s a matter of having decisive willpower, so that you can be the 
master In the middle of all kinds of differences and distinctions. " 


1855 


1.079. An Ox 0ƒ the Ly Family at the Foot 0ƒ the Mountain 

Zen Master Ts°u-chen Lu-men, name of a Chinese Zen monk 1n 
between the ninth and tenth centuries. We do not have a lot of detailed 
documents on this Zen Master. We only know that together with his 
master, Zen Master Tsao-shan Pen-chi from EFu-chou, developed the 
Tsao-tung school of Zen, one of the two schools of Zen still active in 
Japan today. After his departure from Tslao-shan, he wandered through 
the counftry and Instructed people 1n the Buddha-dharma In accordance 
with the circumstances that presented themselves. One day, a monk 
asked, "What Is the family tradition of the Master?" Ts”°u-chen replied, 
"Salt without vinegar." The monk asked, "What 1s the one who seeks 
enlightenmentf?” Ts°u-chen replied, "Mouth and nose are the same." 
The monk then asked, "All of a sudden, a guest comes, what do you 
use fo reply?" Ts°u-chen replied, “Thanks for your passing through the 
wooden øate and the thatched door." The monk asked, "When you pass 
away, where will you go?” Ts°u-chen replied, "An ox of the Ly family 
at the foot of the mountain." According to Zen tradition, 1ts teachings 
are passed on directly from the mind of the master to that of the 
disciple, without recourse to words and concept(s. Thus, when replying 
to the monk, Zen master Ts°u-chen only said something that was not 
related to the questions. And this requires that students demonstrate 
therr direct experlence of truth to their teachers, who serve as the 
arbiters who authenficate the experlence. 


1.080. How Do We, Transƒorrmng the Sec[ƒ, Produce Mounfains 
and Ruers and Earth? 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume X, one day, a monk came and asked Zen 
master Chang-sha Ching-tsên, "How do we, transforming mounftains 
and rivers and earth, reduce them 1nto the Self?” Replied the master, 
"How do we, transforming the Self, produce mountains and rivers and 
earth?” The monk confessed 1gnorance, whereupon said the master: "In 
this city south of the Lake, people are thriving well. Cheap rice and 
plentful fuel and prospering neighborhood" The monk was stil 
pondering. Zen master Chang-sha 1ssued a gatha: 

"Why ask about transforming mountains and rivers and earth; 

Into what are they transformed? 


1856 


Universally penetrating, not Just in two extremes. 
Dharma-nature has never gone away.” 


1.081. How Can Thoughts Be Confrolled? 

Zen master T'ien-fung entered the hall and addressed the monks, 
saying, "Thoughts in the mind are confused and scattered. How can 
they be controlled? In the story about Zhaozhou and whether or not a 
dog has Buddha nature, there 1s an Iron broom named "Wu.' If you use 
1t to sweep thoughts, they Just become more numerous. Then you 
frantically sweep harder, trying to get rid of even more thoughts. Day 
and night you sweep with all your might, furiously working away. All 
of a sudden, the broom breaks Into vast emptiness, and you Instantly 
penetrate the myriad differences and thousand varlatons of the 
UnIV€rse." 


1.082. How Can You Speak Without Your Throat, Lips and 
Tongue?2 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume IX, one day Kuei-Shan, Wu-feng, and 
Yun-yen were all attending Pai-chang. Pai-chang asked Kuei-Shan, 
"How can you speak without your throat, lips, and tongue?” Kuei-Shan 
said, "Well, Master, 1n that case, you say 1t, please." Pai-chang replhed, 
"I dont mind saying 1t to you, but I don't want to murder my posterIty." 
Thịs 1s an "1Implicit-negative” koan, a kind of koan that 1llustrates Zen- 
Truth through "nullifying” or abrogating expression. With this type of 
koan, we usually accuse the Zen masters of being negatory. But In fact, 
they did not negate anything. What they have done 1s to point out our 
delusions In thinking of the non-existent as existent, and the existent as 
non-exIstent, and so on. According to Yuan-Wu 1n the PI-Yen-Lu, In 
example 70 of the Pi-Yen-Lu, although Pai-chang acted like this, his 
pot had already been carried off by someone else. He also asked Wu- 
feng this same question. Wu-feng said, "Teacher, you too should shut 
up." Pai-chang said, "Where theres no one, I shade my eyes with my 
hand and gaze out towards you." Pai-chang also asked Yun-yen the 
same question. Yun-yen said, ”I[eacher, do you have any way to speak 
or not?" Pai-chang said, "I have lost my descendants." Each of these 
three men was a teacher. An anclient said, "On the level ground there 


1857 


are dead people without number. Those who can pass through the 
forest of brambles are the skillful ones." Therefore teachers of our 
school use the forest of brambles to test people. Why? Because they 
couldnt test people 1f they stuck to phrases based on ordinary feelings. 
Patchrobed monks must be able to display therr ability in phrases and 
discern the point within words. As for board-carrying fellows, they 
often die within the words and say, "If throat, mouth, and lips are shut, 
there's no longer a way to say anything." As for those who can adapt 
successfully, they have waves which go agaInst the current, they have 
a sinple road ripht in the question. They dont cut their hands 
blundering against Its sharp point. Kuei-shan said, "Please, teacher, you 
speak Instead." What dịd Kuei-shan mean? Here he was like sparks 
struck from stone, like a flash of lightning, pressing back against PaI- 
chang's question, he answered Immediately. He had his own way to get 
himself out, without wasting the slightest effort. Thus 1t is said, "He 
studles the living phrase; he doesnt study the dead phrase." 
Nevertheless, Pai-chang did not take him up on 1t, but Just said, "[ dont 
refuse to speak to you, but I fear that 1f I did, in the future I[ would be 
bereft of descendants." Whenever teachers of our school help people, 
they pull out nails and extract pegs. Às for people these days who say 
that this answer doesnt approve of Kuei-shan and doesn't comprehend 
his words, how far they are from knowing that right here 1s the one path 
of his living potential, towering up like a thousand fathom wall, 
I1nterchanging guest and host, leaping with life. 


1.083. The Layabout Book 

Joso, name of a Japanese Zen master, a student of the famous 
haiku master Basho. Originally a saumural, Joso was a hereditary 
retainer of a certain barony. As the eldest son, he was due to inherit his 
fathers estate, but he was devoted to his stepmother and arranged for 
her son, his younger half-brother, to succeed to the family inheritance 
in his stead. In feudal Japan, It was not possible to make such a 
decision arbitrarily. Deliberately wounding his right hand, Joso retired 
from official service on the grounds of disability, claiming he could not 
wield a sword. Unfit to be a warrior, he was no longer qualified to 
become head of a samural house. That was how the poet Joso freed 
himself from worldly affairs to become a Zen monk. His religlous 


1858 


practices and attainments were generally kept secret, and he was 
mostly known only as a poet. After the death of his teacher Basho, he 
secluded himself in a cave for three years, where he wrote out an 
entre Buddhist scripture on pebbles, one Chinese character fo a 
pebble, and piled them up Info a traditional ”"scrIpture mound." He also 
wrote a book of advice for both monks and ordinary people, he called 1t 
“The Layabout Book." 


1.084. Elder Lang: Turning Over the Tea Kettle at Chao Ch'ing 
In example 48 of the Pi-Yen-Lu, when Minister Wang entered 
Chao Chỉng, they were making tea. At the time Elder Lang was 
holding was holding the ketle for Ming Chao. Lang turned the tea 
ketile over. Seeing this, the Mimister asked the Elder, "Whats under 
the tea stove?” Lang said, "The spirit who holds up stoves." The 
Minister said, "If Ifs the spirit who holds up stoves, why then did you 
turn over the tea ketfle?" Lang said, "Serve as an officlal for a 
thousand days, lose 1t In a single morning." The Minister shook out his 
sleeves and left. Ming Chao said, "Elder Lang, youve eaten Chao 
Chỉng food, but still you go beyond the river to make noise gathering 
charred wood.” Lang said, "What about you, Teacher?" Ming Chao 
said, “The spirit got the advantage." Hsueh Tou said, "At the time I Just 
would have kicked over the tea stove." According to Yuan-Wu in the 
Pi-Yen-Lu, Minister Wang was In charge of Chuan Chou. He had 
studied at Chao Ching for a long time. One day he went Into the 
temple while Elder Lang was making tea, and Lang turned over the tea 
kettle. The Minister too was an adept. Às soon as he saw him turn over 
the tea kettle he Iimmediately asked the Elder, "What is under the tea 
stove?” When Lang said, "The spirit who holds up stoves," Inevitably 
there was an echo In his words. But what could he do about his head 
and tail contradicting each other, so that he lost the source meaning and 
blundered with the sharp point, cutting his own hand? Not only dịd he 
wrong himself, but he also offended the other man.Though this 1s an 
affair without gain and loss, If we bring it up, as before there 1s near 
and far, Initiate and outsider. If you discuss this matter, though 1ts not 
1n words and phrases, nevertheless you must discern whatfs alive In the 
words and phrases. Thus It 1s said, "He only studies the living phrase; 
he doesnt study the dead phrase." When Elder Lang talked this way he 


1859 


was like a mad dog chasing a clod of dirt. The Minister shook out his 
sleeves and left, appearing to disapprove of hìm. Ming Chao said, 
"Elder Lang, youve eaten Chao Chỉng food, but still you go beyond 
the river to make noise gathering charred wood." This charred wood 1s 
sticks of wood burnt by fire in the wild. Ming Chao used this to 
1llustrate how Elder Lang didnt go to the correct place to walk, but 
Instead ran off outside. Lang pressed him sayIng, "What about you, 
Teacher?" Ming Chao said, “The spirit got the advantage." Naturally 
Ming Chao had a place to show himself without turning his back on 
Lang s question. Thus it 1s said, "A good dog bites in without showing 
his teeth." Master Che of Kuel Shan said, "Minister Wang was like 
Hsiang Ju carrying off the Jewel; in fact his sideburns were sticking out 
from under his hat." Since Ming Chao couldnt contain his feelings, 1t 
was difficult for him to do what was proper. If I had been Elder Lang, 
as soon as I saw the Minister shake out his sleeves and go, I would 
have let go of the tea kettle and laughed out loud. Why? If you see him 
but dontt grab him, 1s hard to meet with him even In a thousand years. " 
lf you wish to know the meaning of the Buddha-nature, you must 
observe times and seasons, causes and conditions. Haventt you heard? 
Pao Shou asked Nail Cutter Hu, "For a long time ve heard of Nail 
Cutter Hu, arent you him?” Hu said, "I am." Pao Shou said, "Can you 
drive nails Into empty space?” Hu said, "I mvite the Master to come 
smash 1t." Pao Shou then hit him. Hu dịd not agree, Pao Shou said, 
"Another day there will be a talkative teacher who will examine this 
thoroughly for you." Later Hu saw Chao Chou and related the previous 
conversation. Chao Chou said, "“Why were you hịt by him?” Hu said, "I 
dont know where the fault was." Chao Chou said, "You couldnt even 
do anything about this one crack, yet you went on to tell him to break 
up empty space." At this Hu was stopped; Chao Chou spoke for him, 
"Well, nail up this one crack." At this Hu had an awakening. When 
Seven Masters MI of Ching Chao returned from his foot travels, and 
old adept asked him, "A piece of well-rope on a moonlit night; people 
all called 1t a snake. I wonder what you call 1t, Seven Masters, when 
you see the Buddha." Seven Masters MI said, "If there 1s something 
seen, then Ifs the same as sentient beings." The old adept said, ”This 1s 
a peach pit that sprouts once 1n a thousand years." National Teacher 
Chung asked the purple-clad Imperial Attendant Monk, "I hear tell that 


1860 


you have written a commentary explainng the 'Consideraton of 
Benefit' Scripture. Is this so or not?" The Imperial Attendant said, "lt 1s 
so." The National Teacher said, "One must first understand the 
Buddhas meaning to be fit to explain the scriptures." The Imperial 
Attendant said, "If I didnt understand the meaning, how could I dare to 
say ve explained the Scripture?" The National Teacher then ordered 
the servant to bring a bowl of water, seven grains of rice, and a single 
chopstick. Putting them In the bowl, he passed 1t to the Imperial 
Attendant and asked, "What meaning 1s this?” The Imperial Attendant 
said, "I don understand." The National Teacher said, "You dont even 
understand my meaning: how can you go on talking of Buddha's 
meaning?" So we see Mimister Wang and Elder Lang were not the only 
ones to have conversations like this. At the end Hsueh Tou turns 
around and says, "At the time [I Jjust would have kicked over the tea 
stove." Though Ming Chao was like this, he never equalled Hsueh 'Tou. 
Hsueh Feng was the cooking at Tung Shans congregation. One day 
when he was sifting rice, Tung Shan asked, "What are you doing?" 
Feng said, "Siftign rice." Tung Shan said, "Do you sift the rice to get rid 
of the grit, or do you sift and get rid of the rice?” Feng said, "Grit and 
rice are both removed at once." Tung Shan said, "What wIll the great 
congregation eat?” Feng turned the bowl over. Tung Shan said, "The 
right conditlons for you are not here." Though he acted this way, how 
can this compare with Hsueh Tou saying, “At the time I Just would 
have kicked over the tea stove”"? What time and season was 1t for 
them? Their action naturally stands out in the present and shines 
throuph the ages; they had a place of living liberation. Zen practfItIoners 
should see that though Hsueh Feng acted this way, how can this 
compare with Hsueh Tou saying, "At the time, I Just would have kicked 
over the tea stove?” What time and season was It for them? TheIr 
action naturally stands out in the present and shines through the ages: 
they had a place of living liberation. Below 1s Hsueh Tou's verse: 
"Wang poses a question like creating a wind 

Lang s responsive action was not skillful. 

How lamentable! The lone-eyed dragon (Ming Chao) 

Didnt display his teeth and claws. 

Teeth and claws open, producing clouds and thunder. 

How many times ve gone through 


1861 


the waves of adverse currents!" 

Consider carefully, Zen practitioners will see that Ming Chao 
speaking was Indeed very outstanding. Nevertheless, he didnt have the 
teeth and claws to grasp clouds and hold onto fog. The bystander Hsueh 
Tou didnt approve. Not containing his feeling, he showed some energy 
on behalf of Ming Chao. Hsueh Tou secretly goes to merge with 
Minister Wangs meaning. He versifiies his own stafement about 
kicking over the tea stove: "Teeth and claws open, producing clouds 
and thunder." Later, Zen master Yun-men said, "I dont expect you to 
have waves that go against the current. Just have the mind that goes 
along with the current and you lI be all right too. " 'Thus 1t 1s said, "If you 
comprehend at the living phrase, youll never forget." The words and 
phrases of Elder Lang and of Master Ming Chao seem dead. If you 
want to see the living place, Just look at Hsueh Tou kicking over the 
tea sfove. 


1.085. A Turn-About Vagabond 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XIX, Zen master Yun-men (Ummon) 
began to study Confucian books and religious texts when he was 
fourteen or fifteen years old. At the age of twenty-two, however, he 
had a change of heart. "Even 1f I read every exoteric and esoteric book 
1n exIstence," he reflected, "what good wIll that do on the border of life 
and death?”" After that as a turn-about vagabond he gave away all of his 
books and abandoned academic studies. Subsequently Ummon went to 
see a Zen master, who taught him to work on koans. Ummon protested, 
"I dont want to work on koans. Just knowing for myself a state of total 
death and complete cessation, having become a pile of ashes, I do not 
enfertain any doubts. In the course of datly activities, what 1s going on? 
ls it there? Is It not? As long as I ask myself this, that 1s enough.” The 
Zen master said, "If you act like that, you will become a heretic." 
Ummon retorted, "Even 1f I[ become a heretic, 1t 1s enough to have 
aftfained peace of mind.” Ủmmon contnued to meditate single- 
mindedly for another two years. One day as he was gathering firewood 
1n the forest, Ummon felt the whole world collapse, Including himself. 
In that Instant he attained cosmic Joy. After that Ummon reflected, 
"Althouph TI have attained my own peace and happiness, this 1s no more 


1862 


than the principle of the standard canonical teachings. What about the 
Zen message that Is specially transmitted outside of doctrine?” So he 
redoubled his efforts for another two years, until he finally discovered 
the living experlence of Zen. Now his mind was completely released. 
When Ủmmon was about to die, he admonished his students In these 
terms: "I have four statements. First 1s to cut through all mental 
enftanglements, to rely on universal truth and our own Buddha-nature. 
Second 1s to let go of body and mind, to shed birth and death. Third 1s 
to transcend the absolute, to establish an individual life. Fourth 1s to 
haul rocks and carry earth, to perpetuate the life of wisdom.” Ummons 
parting verse said, 
“The last word 
lights up the heavens 
and lights up the earth." 


1.086. Comprehension 0ƒ the Teaching 0ƒ All Buddhas! 

Shui-Weli asked T”an-He: “What 1s the teaching of all Buddhas?” 
Tan-He exclaimed: “Fortunately, lie 1s fundamentally wonderful. 
Why do you need to take up a cleaning cloth and broom?” Wu-Xue 
retreated three steps. T”an-He said: “Wrong.” Wu-Xue again came 
forward. Tan-He said: “Wrong! Wrong!” Wu-Xue then lifted one foot 
into the air, spun In a circle and went out. Tan-He said: “Such an 
answer! IUs turning one”s back on all the Buddhas.” Upon hearing 
these words, Wu-Xue attained great enliphtenmernt. 


1.087. To Be Understood Is Iíselƒ an Obstruction, But Doesn 't 
Understand Is Unreali<ed! 

According to The Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XXIV, one day, Zen master Shao-Xiu 
entered the hall and addressed the monks, saying: “Rolling up the 
screen removes the barrier. Closing the door creates an obsftruction. lt 
1s Just this opening or closing that people have not understood from 
ancient times to the present. What 1s to be understood 1s itself an 
obstruction, but If one doesnt understand then ones function 1s 
unrealized!” 


1863 


1.088. Understanding Is Not Understanding! 

We do not have detailed documents on Zen master Chongshou; 
however, there 1s some Interesting Information on him in The Records 
of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume XXYV: He 
was a sfudent and dharma successor of Zen master Fayan Wenyi. He 
lived and taught Zen In Quanzhou. A monk asked, "What ¡is Buddha?" 
Chongshou said, "What ¡is Buddha?" The monk asked, "What 1s 
understanding?" Chongshou said, “"Understanding 1s not 
understanding!" 


1.089. Comprehension 0ƒ the Essenfial Meaning oƒ Zen 
At that time, king Ly Thai Tong often came to seek to study Zen 
with Zen master Thien Lao on Mount Thien Phục. Only after on 
phrase, the king comprehended the essential meaning of Zen. When he 
had free times, he often took the Joy of the mystic trance. At the same 
time, the king and extraordinarily honored monks from all over the 
country gathered together to ¡npterpret the differences In theIr 
comprehension. The king went ahead to say first, “I think of the source 
of mind of the Buddha and Patriarchs, from ancient times, the sages 
still could not prevent from being ridiculed. How can we, younger 
generations, avoid any kind of ridicule? Now, I, together with all great 
virtues here, preliminarily show our own thought, and each one of us 
wIill submit a verse that shows the function of the mind.” All of the 
great virtues bowed to receive the order. While everyone was still 
thinking, the king presented his verse: 
“PraJna 1s the Sunya Sect (Sunyavadnn), 

Person 1s empty, eøo 1s empty foo. 

Buddhas of past, present and future times, 

The Dharma-nature of everything originally the same.” 

Everybody praised and admired the king's quick-wifted mind. In 

1054, he peacefully passed away at the age of 54. He was not only a 
good King 1n administration and ruling of the country, but he was also a 
devoted Zen practitioner. Thanks to his military skIlls, he succeeded in 
gaIning the respect of the Sung emperor. In general, king Ly Thai Tong 
gave Vietnam a period of relative prosperity 1n the hIstory. 


1864 


1.090. Iƒ You re Cold, Go and Get Warm; Ilƒ You re Tired, Go 
and Get Some Sleep! 

Zen master Ko-wen entered the hall and addressed the monks, 
saying, "What 1s a beautiful snowfall! Its like white rice ashes covering 
everything! Those of you who are cold, go gather around the stove and 
get warm. Those of you who are tired, go pull your bed cover up over 
your head and sleep. Good brothers! You who have Just come down 
from the monks hall, turn around and go back!” K'o-wen then shouted, 
got down from his seat, and left the hall. 


1.091. Tired oƒ Work! 

Zen master Mi of Shên-shan, name of a Chinese Zen master In the 
eleventh century. We do not have detailed documents on this Zen 
Master; however, there 1s a dialogue between him and Zen master 
Tung-shan Liang-chieh in The Records of the Transmission of the 
Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume XV: One day, when Zen master 
Shên-shan MI was working with Tung-shan on the tea-garden, Tung- 
shan let down his hoe, saying, "I am all tired out, no energy whatever 1s 
left in me.” MI said, "If there were no energy left, how could you even 
say that?" Tung-shan said, "You thought there was one with enough 
energy, did you not?" Mi dịd not pursue him any further. 


1.092. Labor Work in Zen Monasferies 

Zen monks, all work, including the Master. Usually the monasterIes 
own therr land, which 1s enough to support themselves, through the 
farming work (Samu) done by the monks. Things which are needed, but 
cannot be provided by work on this land are obtained through voluntary 
gifts by Zen lalty. Even though they are busy with gardening, ralsing 
vegetables and cutting woods, they always keep the monastery clean. 
In winter, when the farming work stops, they accept food from donors, 
usually from lay people. Beside these work, everyday Zen monks must 
practice meditaton on a regular schedule. Besides, working Zen 
practice, especially physical labor. The physical work that Is part of 
everyday life in a Zen monastery, and particularly the work periods, 
during a sesshin. Service 1s here to be understood In the sense of 


1865 


service to the three precious ones. If the work 1s carried out wakefully, 
1n a manner based entirely on the activity of the collected attention and 
total carefulness, then there 1s a continuation and another form of 
meditative practice (zazen), in which the practitioner learns to maintain 
the meditative sfate of mind even In the midst of everyday routine. 
Physical work 1s an Important part of Zen training In a monastery 
according to the monastic rule established by Pai-chang Huai-hai in 
China in the eighth century. From Pai-chang also stems the Zen sayIng, 
"A day without work, a day without food." He himself lived according 
to this. When the monks of his monastery hid his garden tools in order 
to save the aged master In the exertion of work, on that day he ate 
nothing. The tools reappeared and Pai-chang labored and ate once 
again. The history of Zen abounds with allusions to the master actually 
1n the midst of some physical labor when a monk comes and asks him a 
question. The master always tries to take advanfage of the opportunIty 
to educate his disciples. One day, Hsuan-sha-Shi-bel said to his monks 
who were carrying fuel with him, "You are all sharing my power." One 
of the monks said, "If we are sharing your power, what need Is there 
for us to be engaged thus In this general work?” The master gave him a 
scolding, saying, "H not for this general work, how can we come home 
all loaded with fuel?" One day, Yun-yen T'an-shêng was hoeing on the 
ginger farm, when Tao-wu came up to him and asked, "You are Just 
hoeing this one, but can you hoe the other one?” Yun-yen-T”an-shêng 
retorted, "Bring me the other one.” In many monasteries In China, 1t 
was not only the monks that worked but the master himself shared their 
labor. As many other Zen masters, Pai-Chang wanted to make use of 
such opportunities to øgive his disciples practical lessons in the study of 
Zen. At the same time, the disciples did not fail to appreclate his 
Insfrucfions. ÀAs we may see from these Zen dialogues, the masfters as 
well as the monks were equally employed in all kinds of manual 
labour, which were needed in their monastery life. Nothing was 
regarded as mean and below their dignity, for they were perfectly 
aware of the deep meaning in everything they did, whether with theIr 
hands or with their minds. There was no dualistic discrimination 1n theIr 
way of thinking and feeling. Otherwise, all these dialogues could not 
have taken place while they were thus working In the field or inside 
the monastery buildings. The dialogues or discussions were most 


1866 


intimately connected with life 1tself. Each pulsation of the heart, the 
lfting of the hands and feet, all evoked considerations of a most 
serlous character. For this 1s the only way to study Zen and to live 1t. 
Nothing can ever really be learned until it works through the nerves 
and muscles. And Zen master Pai-chang was a great master who had a 
wonderful Insight Iinto the working of human psychology. If not for him, 
Zen as we have It might never have come I1nto existence. In this respectf 
we owe a great deal to the Zen masters of the old days. 


1.093. The Old Wormman Shows Her Pervasive Spirif! 

Bao-Che, Nan-Quan, and Kuei-Tsung went traveling to Mount 
Jing. On their way they encountered an old woman shopkeeper. They 
asked her: “What's the way to Mount Jing?” She said: “Go straight 
ahead.” Bao-Che said: “Is there water ahead that is too deep to pass 
through?” The old woman said: “lt won”t even soak your feet.” Bao- 
Che said: “ “The rice paddy on the upper terrace 1s good. The rice paddy 
on the lower terrace Is withered.” The old woman said: “[t all been 
eaten by crabs.” Bao-Che said: “The grain 1s fragrant.” The old woman 
said: “There”s no smell.” Bao-Che asked: “Where do you live?” The 
old woman said: “Right here.” The three monks went Into the womans 
shop. She boiled a pot of tea and set out three cups. Then she said: “Tf 
you masters have a pervasive spiritual knowledge, then drink some 
tea.” The three monks looked at each other In surprise, and then the old 
woman said: “Look at this old crone show her pervasive spirit!” She 
then grabbed the cups, knocked over the tea pot, and went out. 


1.094. The Master" Feet Stll Don † Touch the Ground! 

According to The Records of the Transmission of the Lamp, 
Volume XVIII, one day, Hsueh-feng entered the hall and addressed the 
monks, saying, "If you want to understand this matter, Ifs like looking 
I1nto an ancIent mirror. If a foreigner comes, a foreigner 1s revealed. If a 
Han comes, a Han 1s revealed." Hsuan-Sha said, "If the clear mirror 
suddenly comes forth, then what?" Hsueh-feng said, "The foreigner and 
Han are both hidden.”" Hsuan-Sha said, "The masters feet still dont 
touch the ground!" 


1867 


1.095. I Don † See Thịs Old Reverend Came Up With Even a 
Head Phrase! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume XII, when San-sheng was at Hsueh-feng's, 
he heard Hsueh-feng give a teaching that "all persons without 
exceptIlon have an ancient mirror. This monkey has an ancient mIrror." 
San-sheng stepped forth and said, "For endless kalpas 1t has been 
nameless. Why does the master propose 1t to be an anclent mirror?" 
Hsueh-feng said, "Its because of defective exIstence." San-sheng said, 
"As for me, I dont see where you came up with even a head phrase!" 
Hsueh-feng said, "My mistake! I have many duties as abbot." 


1.096. Old Pao-Ying Isn ft Here 

According to Wudeng Huiyuan, volume XI, and the Records of the 
Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume XI, one day, 
Zen master Nan-yuan asked a monk, "Where have you come from?” 
The monk said, "From Han-shang." Nan-yuan said, "You are at fault as 
much as I am." 'This way of questioning became almost an established 
form of greeting with Zen masters. Nan-yuan asked a monk, "Where 
have you come from?” “The monk said, "From Ch'ang-sui (Longwater)." 
Nan-vuan asked him, "Did 1t flow east or west?” The monk said, 
"Netither way." Nan-yuan then asked, "What dịd you do?" The monk 
bowed and began to leave. Nan-yuan hit him. Nan-yuan asked a monk, 
"Where have you come from?” The monk said, "From Zhang-chou." 
Nan-yuan said, "What dịd you come here for?" The monk said, "Ï came 
especially to pay respects to the master." Nan-yuan said, "You've come 
here just when old Pao-ying I1snt here." The monk shouted. Nan-yuan 
said, "I said Pao-ying 1snt here. What good will it do to shout 
anymore?" The monk shouted again. Nan-yuan hit hìm. The monk 
bowed. Nan-yuan said, "Actually, you have struck me, so I hit you 
back. You want this to be widely known. Blind fellow! Go to the hall!" 


1.097. An Old Cow 

lron Grindstone Lău, nick name ofa nun Zen master, a profoundly 
enlightened Buddhist nun, disciple of Kuei-Shan-Ling-Yu in the ninth 
century. Her family name was Lñu, and she acquired the nickname 


1868 


"Tieh-mo,' 1ron miÌll stone, because she was renowned 1n the Zen 
circles of her time for 'ørinding to bits' like an iron millstone anyone 
who confronted her in dharma battle (hossen). In example 24 of the PI- 
Yen-Lu, we see her In a hossen with her master, KueI-shan: "Liu Tieh- 
mo came to Kuer-shan. Kuei-shan said, 'So old cow, you-ve come.' 
Tieh-mo said, "[omorrow will be the big festival on Mount ai; the 
abbot wIll go there?' Thereupon Kuei-shan relaxed his body and lay 
down. Immediately, T'ieh-mo went out and departed." According to 
Yuan-Wu ¡n the Pi-Yen-Lu, the Nun Tron Grndstone' Liu was like a 
stone-struck spark, like a lightening flash; hesitate and you lose your 
body and your life. In the path of medifation, 1Ÿ you get to the most 
essential place, where are there so many things? This meeting of 
adepts 1s like seeing horns on the other side of a wall and immediately 
knowing there's an ox, like seeing smoke on the other side of a 
mountain and Iimmediately knowing there's a fire. When pushed they 
move, when pressed they turn about. Kuei Shan said, "After I die, FII 
go down the mountain to an almsgivers house and be a water buffalo. 
On my left flank five words will be written, saying, 'A Kueli Shan 
monk, me.' At that time, would 1t be right to call it Kueli Shan monk, or 
would 1t be right to call it a water buffalo?" When people these days 
are questioned about this, they are stymied and cant explain. lron 
Grindstone Lñu had studied for a long time, her active edge was sharp 
and dangerous. People called her "Iron Grindstone Lu." She built a hut 
a few miles from Kuei Mountain. One day she went to call on Kuel 
Shan. When he saw her coming, he said, "Old cow, so yoưve come.” 
lron Grindstone Liu said, ”Tomorrow there's a great communal feast on 
Mount Tal; are you going to go, Teacher?” Kuel Shan relaxed his body 
and lay down, whereupon the Iron Grindstone Lu left. All of you look 
throughout they seem to be conversing, but this 1s not Ch'an, neither 1s 
1t Tao. Can 1t be understood by calling 1t unconcern? Kuel Shan 1s over 
six hundred miles from Mount Tai; how then địd Iron Grindstone Liu 
want to have Kuel Shan go to the feast? Tell me, what was her 
meaning? This old lady understands Kuel Shans conversation: fiber 
coming, thread going, one letting go, one gathering in; they answer 
back to each other like two mirrors reflecting each other, without any 
reflection Image to be seen. Action to action, they complement each 
other; phrase to phrase, they accord. People these days can be poked 


1869 


three times and not turn their heads, but this old lady couldnt be fooled 
one little bit. By no means 1s this an emotional view based on mundane 
truth; like a bright mirror on 1fs stand, like a bright Jewel In the palm of 
the hand, when a foreigner comes, a foreigner 1s reflected, and when a 
natve comes a native 1s reflected. Its that she knows there 1s 
something transcendent; thats why she acts like this. Right now you are 
content to understand this as unconcern. Master Yen of Wu Tsu said, 
"Dont take having concerns as not having concerns; time and time 
agaIn concern 1s born of unconcern." lÝ you can Immerse yourself In 
this and penetrate throuph, you will see that Kuel Shan and lron 
Grindstone Liu acting In this way 1s the same sort as ordinary people's 
conversation. People are often hindered by words, thats why they dont 
understand. Only an Intimate acquaintance can understand them 
thoroughly. Its like Chen Feng teaching his assembly saying, "lf you 
raIse one, you shouldnt raise two; let the first move go and you fall 
into the secondary." Yun Men came forward and said, "Yesterday, 
there was a monk who came from Tien Tai and returned to Nan 
Yueh." Chien Feng said, "Chief cook, dont participate In the general 
labor today." Observe these two, Liu and Kuel Shan; when letting go, 
both let go, and when gathering In, both gather In. In the Kuei Yang 
tradition, this 1s called "merging of perspectives." In the wind-blown 
dust the grass move; thoroughly comprehend the whole from the 
surface. This 1s also called "a phrase which hinders one”, the meaning 
1S conveyed but the words obstruct. When you get here, you must be 
able to sweep to the left and turn to the right; then you are an adept. 


1.096. This Old Monk Asked You To Invite Zen Master Fa- 
Kung, Not the Housekeeper! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume VI, one day, a Zen master named Fa- 
Kong came to visit Yen-Kuan and inquired about some ideas expressed 
in the Buddhist sutras. Yen-Kuan answered each question In turn. 
When they had finished, Yen-Kuan said: “Since the master arrived 
here, [ haven't been able to play the host.” Fa-Kong said: “I invite the 
master fo take the role of host.” Yen-Kuan said: “IUs late today, so 
lets go back to our quarters and take a rest. Tomorrow come here 
again.” Fa-Kong then went back to his room. The next morning, Yen- 


1870 


Kuan sent a novice monk to 1nvite Fa-Kong for another meeting. When 
Fa-Kong arrived, Yen-Kuan looked at the novice monk and said: 
“Alee! This novice can”t do anything! I told him to go get Zen master 
Fa-Kong. Instead he went and got this temple maintenance manÏ!” Fa- 
Kong was speechless. 


1.099. For Forfy Years Iˆve Hamumered Qut a Single Piece 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch"uan-Teng-Lu), Volume XXII, Chêng-yuan spent eighteen years 
medifating on the question, “What 1s 1t?” Finally he went to Yun-men 
and declared, “Now I understand.” Yun-men said, “Very well. Dont 
tell me, Just demonstrate your understanding.” Hsiang-lin remained 
silent and thought for Just a second. Yun-men asked Hsiang-lin to 
spend another three years practicing sittIng meditation and finally came 
to full awakening. When Zen master Cheng- Yuan-X1ang-LIn was about 
to die In 987, he bade farewell to an official named Song-Kong-Tang, 
saying: “m going on a pilgrimage.” But a different official said: “That 
monk 1s crazy. Where”s he going on a pilprimage when heˆs eighty 
years old?” But Song replied: “When a venerable master goes on a 
pllgrimage, he goes or abides freely.” Cheng-Yuan addressed the 
monks: “For forty years [ve hammered out a single piece.” When he 
finished speaking these words he passed away. 


1.100. I've Never Gatined Accordance With the Way! 

A monk asked, "How can one gain accordance with the Way?” Ma- 
tsu said, "ve never gained accordance with 1t." The monk also asked, 
"What Is the essential meaning of Zen?” Ma-tsu struck him and said, "If 
I didnt hit you, Ứd be laughed at from every direction." The case here 
where the master appeals to “direct action”. This has not taken place 
Írequenfly with regard to the present question, though appealing to 
direct action 1s quife an ordinary proceeding In the demonstratlon of 
Zen Buddhism since the time of Ma 'Tsu. Zen master Ma Tsu was one 
of the greatest masters In the history of Zen, and In fact it was due to 
his masterly way of handling Zen, that 1t came to be recognized as a 
great spiritual force in China during his time. 


1871 


1.101. I Have Nothing to Give, Begone! 

According to Ching-Te Chuan teng Lu, volume XV, In spIte of, or 
perhaps because of, his own career as an academic, Te-shan had very 
litle patlence with students who came to him seeking an nntellectual 
understanding of Buddhism. One day, a monk asked him: “Who 1s the 
Buddha?” Te-Shan replied: He 1s an old monk of the Western country.” 
The monk continued to ask: “What 1s enlightenment?” Te-Shan gave 
the questioner a blow, saying: “You get out of here; do not scatter dirt 
around us!” Another monk asked about wisdom, and Te-shan said, “No 
shitting here!”Another monk wished to know something about Zen, but 
Te-Shan roared: “[ have nothing to give, begone!”” 


1.102. I Don 't Bow to the Buddha or the First Ancestor! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XII, one day, Lin-Chỉ went to visit 
Bodhidharmas stupa. The caretaker there said, "WIII you first bow to 
the Buddha, or will you first bow the First Ancestor?" Lin-Chi said, "I 
don bow to either one." The caretaker said, "How địd the Buddha and 
First Ancestor offend you?” Lin-Chi shook his sleeves and left. 


1.103. I Am Aƒfraid That Hereqfter No One WLH Be Able to Cope 
With You! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume IX, one day, Kuei-shan asked Yangshan, 
"Of the forty sections of the Nirvana Sutra, how many were spoken by 
the Buddha and how many were spoken by a devil?" Yangshan said, 
"AlI of them were spoken by a devil!" Kuei-shan said, "Hereafter, no 
one wIll be able to cope with you." 


1.104. I Called the Monastery Director, What Are You Doïng 
Here? 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume IX, one day, Kuei-shan summoned the 
monastery director. When he came, Kuei-shan said, "I called the 
monastery director, what are you doing here?” The direcfor stood there 
speechless. Later, Caoshan answered on behalf of the monastery 


1872 


director, saying, "I know the master cant call me.” Kuei-shan also had 
his attendant summon the head monk. When the head monk came, 
Kuei-shan said, "I called for the head monk, what are you doing here?" 
The head monk also stood there speechless. Caoshan said on his 
behalf, "If you ask the attendant to summon him, Ứm afraid he wonit 
come." 


1.105. I Provided Clothes For the Children oƒ Your Majesíy! 

Zen Master Yamaoka Tesshu was a tutor of the Japanese Emperor. He 
was also a master of fencing and a profound master of Zen. His home 
was the abode of vagabonds. He always had but one old suit of clothes, 
for they kept him always poor. The emperor, observing how worn his 
garmenfs were, gave Yamaoka some money to buy new ones. The next 
time Yamaoka appeared he wore the same old outfit. The emperor 
asked: “What became of the new clothes, Yamaoka?” Yamaoka 
explained: “TI provided clothes for the children of Your MaJesty!” 


1.106. This Old Monk Is Planting Your Field oƒ Blessings. Why 
Should I Thank You? 

When Seisetsu (Seisetsu Docho) studied with Gessen and Gasan, 
and went on to become one of the most redoubtable Zen teachers In 
the land. Once when SeIsetsu was seeing to the rebuilding of part of 
the monastery where he was teaching, a certain wealthy merchant 
came with a hundred ounces of gold, saying he wanted to donate 1t for 
the reconstruction proJect. Seisetsu took 1t without saying a word. The 
next day the merchant came back to visit the Zen master. He remarked, 
"Although what Ï gave you was not so great an amount, It was an 
exceedingly costly donation for me. In spite of that, you didnt say a 
word of thanks. Why 1s that?" Seisetsu hollered, "I[ am planting your 
field of blessings; why should I thank you?” The merchant was very 
embarrassed. He apologized and thanked the Zen master. Through Zen 
Master Seisetsus words, true Buddhists should always remember: 
“Now Iimmediately after we have Just developed our minds to carry 
out the conduct oŸ gIving, someone comes to ask for assistance. Ït 1s 
truly a good opportunity. Because owing to this person: We are able to 
abandon the greed and selfishness that have followed us from the 
infinte past to the present. We are able to accomplish the mind of 


1873 


“Letting Go” and the giving conduct of a saintly being. We will be able 
to accomplish the varlous fruits of enlightenment and liberation In the 
future. The person who has asked us Is truly our good knowledgeable 
advisor, our benefactor, as welÏ as our cause for enlightenment.” 


1.107. Just Now I'm Sitring; jJust Now You re Sfanding 

Chang Sha Ching Chen, name of a Chinese Zen master in the ninth 
century, disciple and dharma successor of Zen master Nan-Ch”uan-Pu- 
Yuan. After receiving the seal of confirmation from Nan-chuan, 
Chang-sha wandered homelessly throughout China and expounded the 
Buddha-dharma according to the circumstances he encountered. He 
had two dharma successors. According to the Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), Volume X, one day, a 
monk asked, “Teachers of our order say to 'abide' by sitting in the bodhi 
seat. What Is the seat?” Changsha said, "Just now m sitting. Just now 
youre standing." Another monk asked, "What Is the great way?" 
Changsha said, "It doesnt exclude you.” The monk asked, "Who Is the 
teacher of all Buddhas?” Changsha said, "For the calculable eon, who 
has ever concealed this." The monk continued to ask, "“What was there 
before the Buddhas?” Changsha said, "Luzu entered the hall and spoke 
incoherently to the masters and disciples. " 


1.108. LH Go First! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume XIH, Duke Li of Long-de T'wonship was an 
old friend of Fen-Yang. Because the abbot position at Cheng-t1ien 
Temple became vacant there, Li wanted to Invite the master to come 
there and expound the Dharma. An emissary from the Duke came to 
Fen-Yang three times, but each time Fen-Yang refused to leave the 
mountain. The emissary was threatened with severe punishment by 
Duke L1, so he came to the mountain yet another time and said, "I must 
Insist that the master accompany me. Otherwise [II be put to death!" 
Fen-Yang laughed and said, "I havent left the mountain because l've 
been quite sick. But, 1f I must do so, then must we go together? Should 
lI go first or should you go first?" The emissary said, "It only matters 
that you agree to go. It doesnt matter who goes first." Fen-Yang then 
ordered that a banquet be prepared. Taking up his traveling bag, he 


1874 


said, "II go first!"” Upon saying these words he peacefully passed 
away. 


1.109. IAm Enlightened, But I 1m Not a Dead One! 

Zen Master Yu-tang Tung-she, name of a lapanese Zen monk 
from the early Tokugawa period (1600-1867), of the Lin-chi Sect in the 
seventeenth century. Gudô Tôshoku entered religious life at the age of 
eight and, as a young man, traveled about Japan visiting several RinzaI 
temples. He attained awakening In 1628 and his understanding of Zen 
was so well respected that he became the private teacher of the retired 
emperor Go-Yozel, as a result of which he was gIven the posthumous 
tile of Kokushi. Gudô was a leading figure within the lineage of the 
Myôshin-ji, where he led a reform movement to revifalize the practice 
of Rinzai. He served three times as abbot as Myôshin-Ji and trained 
numerous disciples. Among his leading disciples was Shidô Bunan 
(1603-1676), from whose line came the great Rinzal reformer Hakuin 
Ekaku (1685-1768). Gudô received the posthumous title Daien Hôkan 
Kokushi. He left behind no written works. The most famous preserved 
dialogue between the emperor and the Zen master 1s probably a 
combination of several conversations. It begins with Go-Yozel saying, 
“It 1s my understanding that according to the teachings of Zen this very 
mind, Just as 1t 1s, 1s Buddha. Is that correct?” Gudo responded, “Tf I 
agree with what you say, your maJesty will belileve you understand 
without actually doing anything. However, If I deny what you say, I 
wIll be denying something very well known to all.” Emperor Go-YozelI 
said, “Then tell me, a man who comes to enlightenment; what happens 
to him after he dies?” Gudo admitted, “I dont know.” Emperor Go- 
Yozei asked, “You dont know? Arent you an enlightened teacher?” 
Gudo pointed out, “I am. But not a dead one!” The emperor was 
stymied for a moment, unsure how to proceed. Just before he started to 
speak again, Gudo brought his hand down hard on the wooden floor 
and the sound brought the emperor to awakening. After his 
enlightenment, the emperor respected Zen and old Gudo more than 
ever. The emperor even permitted Gudo to wear his hat in the palace 
in winter. When Gudo was over eighty he used to fall asleep In the 
midst of his lecture, and the emperor would quietly retire to another 


1875 


room so his beloved teacher might enjoy the rest his aging body 
required. 


1.110. I Don 't Know! 

Shortly after arriving In China, in about 520 A.D., he visited 
Emperor Wu of Liang. "What 1s the meaning of the dharma?” the 
emperor asked. "Vast emptiness without holiness,' Bodhidharma 
replied. "Who ¡1s standing before me now?” The emperor asked. 
Bodhidharma replied, "I don't know." Evidently neither the master nor 
the emperor were particularly impressed with the other. The Interview 
ended and Bodhidharma departed for the adJacent state of Wel, where 
he is alleged to have spent nine years sitting facing a wall in the 
Shaolin temple. Through this koan, we see that In the sixth century, 
Bodhidharma saw that he need to go to China to transmit the Mind seal 
to people who had the capability of the Great Vehicle. The Intent of his 
mission was to arouse and instruct those mired in delusion. Without 
establishing written words, he pointed directly to the human mind for 
them to see nature and fulfill Buddhahood. 


1.111. IDo Not Know Who Is Yao-Shan! 

Everyone knows that Tao-Wu succeeded to Yao-shan, but one day 
when he was asked by Wu-feng whether he knew the old master of 
Yueh-shan, he flatly denied 1t, saying, "No, I do not." Wu-feng was, 
however, persistent, "Why do you not know him?” The latter thus 
singularly enouph refused to give any reason except simply and 
forcibly denying the fact which was apparent to our common-sense 
knowledge. From ordinary point of view a saying from Zen mast€rs 1s 
altogether unreliable, yet they seem to think that the truth of Zen 
requires such confradictions and denials; for Zen has a standard of 1s 
own, which, fo our common-sense minds, consisfts Just In negating 
everything we properly hold true and real. In spite of these apparent 
confusions, the philosophy of Zen 1s guided by a thorough-going 
pñnciple which, when once grasped, 1s topsy-turviness becomes the 
plainest truth. 


1876 


1.112. I Have No Wisdom oƒ True Thusness! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XIV, one day, Provincial Governor L1- 
Tsiang asked Zen master Chung-Hsin, “What 1s the wisdom of true 
thusness?”" Chung-Hsin said, "I have no wIisdom of true thusness." The 
governor said, "[ am fortunate to have met you, Master." Chung-Hsin 
said, "You still speak outside the essential matter." 


1.113. Im Not Like You! 

One day, the young monk Danyuan returned from a pilgrimage. He 
drew a circle 1n front of Ma-tsu, stepped Inside 1t, bowed, and stood 
there. Zen master Ma-tsu said, "Šo, you dont want to become a 
Buddha?”" Danyuan said, "I cant deceive you." Master Ma-tsu said, 
"Im not like you." Danyuan was silent. 


1.114. I Have No Use for Idlers Like You Around Here 

Chosa was name of a Japanese Zen master, a disciple of Zen 
master Hakuin. Chosa used to come fo participate 1n the special annual 
Intensive meditation session with Zen master Hakuin every single year, 
yet he never attained anything. Finally one year Hakuin said to him at 
the conclusion of the session, "You come here every year, Just like a 
duck diving into the water when 1t Is cold. You are making a long 
Journey in vain, without gaining half a bịt of empowermert. [ cant 
Imagine how many straw sandals you have worn out over the years 
making this trip. I have no use for idlers like you around here, so don 
come anymorel" Deeply stirred, Chosa thought to himself, "Am T not a 
man? If I do not penetrate through to realization this time, [ wIll never 
return home alive. [ will concentrate on medifation until [ die." Setting 
himself a limit of seven days, Chosa went to sit in a fishnet shed by the 
seashore. But even after seven days of sitting in meditation without 
eating or sleeping, Chosa was still at a loss. There was nothing for him 
to do but drown himself In the ocean. Removing his shoes In the 
traditional manner of a suicide rite, Chosa stood 1n the waves. At that 
moment, seeing the shimmering ocean and the rising sun merging Into 
a crimson radiance, all at once he became completely empty and 
greatly awakened. 


1877 


1.115. In Always Manjfesting Spiritual Powers! 

Ón one occasion, a student asked Toret, “ls 1t true that seeing 1nto 
one's True Nature 1s the same as attainng Buddhahood?” Torel said, 
“It 1s.” The student asked, “Then you, Master, are a Buddha?” Toreli 
nodded his head. The student said, “But weve been taught that 
Buddhas have special spiritual powers. If youre a Buddha, why dont 
you have speclal powers?” Torei replied, “I most certainly have 
spiritual powers.” The student asked, “hen why dont you manIfest 
them so others can see them and be aware of them?” 'Torei said, “Ƒm 
always manifesting them. You, however, dont recognize them. lt Isnt 
the fault of the sun or the moon !1f a blind man 1s unable to see them. If, 
on the other hand, what youre asking about are miracles or magical 
effects, even 1f he attains these abilities, a true teacher wouldnt make 
use of them. Because 1f he should, people would come to believe, "This 
1S a man of exceptional qualitles; we cant hope to achieve what he's 
achieved.' In that way they would fail to discover their own spiritual 
pOWeIs.” 


1.116. I Think oƒ Nof-Thinking 

Most Zen practitioners confinue to sit meditation after awakening 
and even after becoming teachers. So 1t was that sitting meditation 
confinued to be an Important part of Weiyans personal practice. One 
day after he had been seated in meditation for a long while, a monk 
asked him what he dịd during sitting meditation: "What 1s 1t that you 
think of while you sit there as still as a mountain?” "[ think of not- 
thinking," Weiyan replied. "How can you think of not-thinking?” the 
bewildered monk persisted. Weiyan said, "It 1snt thought." Ordinarily 
speaking, meditation means to maintain a cool and un-agitated mind 
under all circumstances. But 1t also means the practice necessary In 
order to attain this result. Zen practitioners, 1Ý we cannot do as Zen 
master Yao Shans “thnk of not-thnking”, at least we should 
contemplate, or concentrate of the mind on a single obJect while sitting 
quietly alone. 


1878 


1.117. I Think oƒ the Buddha as Being Much Like the Hole ín 
the Privy! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XII, on one occasion, Zen master Lin-chi 
asserted, “As far as I can see, my awakening and Insight Into truth 1snt 
any different from that of the Buddha himself.” On another occasion, 
he warned his discIples not to treat the Buddha with too much 
veneration: “I think of him as being much like the hole In the prIvy.” 


1.118. II Give You AII an Expedient That Was Oƒered by One 
0ƒ the Ancienfs 

According to the Record of the Words of the Ch*an Master Wen- 
Yi-Fa-Yan (Ching-liang Wen-i-chan-shihh Yu-lu), when he was the 
abbot of Chong-shou Monastery. One day, a monk said to Wen-Yi: 
“What was the primary teaching of the Buddha?” He replied, “You 
have 1t as well!” Another monk asked about the best path for those 
seeking to understand Buddhism, and Fayan told him, “lt doesn't pass 
by here.” Another day, a monk said to Wen-Yi: “Monks everywhere 
are now crowded around the masterˆs Dharma seat waiting for you to 
speak.” Wen-Y! said: “In that case, the monks are practicing with a 
genuine worthy!” After a while, Wen-Y1 ascended the Dharma seat. 
The monk said: “The assembly has gathered. We ask the master to 
expound the Dharma.” Wen-Y! said: You”ve all been standing here too 
long Then he said: “Since all of you have assembled here, I can”t say 
nothing at all. So lI give you all an expedient that was offered by one 
of the ancients. Take care!” Wen-Y! then left the Dharma seat. 


1.119. I WIH Be Reborn As a Water Buƒƒalo in the Village at the 
Foot 0ƒ the Mountain ! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume IX, during an assembly, Kuei-shan told his 
disciples, “When I die, [II be reborn as a water buffalo in the village at 
the foot of the mountain. On the side of the buffalo, youll find these 
words written: “This 1s the monk Kuei-shan.” If you call it Kuei-shan, 
1fs actually a buffalo. But If you call 1t a buffalo, 1s actually Kuei-shan 
Ling-yu. What, then, wIll you call it? A number of suggestions were put 


1879 


forward that Kuei-shan reJected. Then Yang-shan stepped forward, 
bowed, and left the assembly. 


1.120. LH Explain It to You When You Are Enlightened! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume XXV, when Guizong assumed the position 
of abbot, he addressed the monks, saying, "Zen Worthies! If you want 
to hear and witness the wisdom of enlipghtenment, there 1s only one 
way to do so. But If you realize 1t in this manner, 1s It wifnessing and 
hearing the wisdom of enlightenment or 1s It not wIfnessing and hearing 
enlightenment? Do you understand? [II explain 1t to you when you are 
enlightened! You ve been sfanding too long! Take care!" 


1.121. IPass Away When You AII Have Had Your Oƒƒerings 
Made to Me 

Usually, Zen masters know their death time (the time of near 
death), so they are so calm at near death and then peacefully pass out. 
However, not all Zen masters' end was always so peaceful; sometimes 
there were some who struggled hard to drop this "begging bag.” Let us 
see what they say at the time of their departure about their own 
destination. Or, when we observe the manner in which they take leave 
of their earthly existence, 1{ Is perhaps possible for us to gain 
something of an Insight Into the whereabout of the departed. Zen 
master Ho-shan Pu (Pu of Ho-shan), name of a Chinese Zen master. 
We do not have detailed documents on this Zen Master; however, 
there 1s a dialogue between him and his disciple in the Wudeng Hui- 
yuan. Ôn the twenty-fifth day of December, Pu of Ho-shan said to his 
attendants: "“When a master dies If 1s customary for his Zendo followers 
fo put up a special meal for him; but in my opinion this 1s altogether 
unnecessary. When I am to die, let me have your offerings before and 
not after my departure." The monks thought he did not quit his Joking 
even In his old days. They asked, "When wIill you pass away?” The 
master said, "Ï pass away when you all have had your offerings made 
to me.” A curtain was set up 1n his bed-room, behind which he sat; all 
the ceremonial vessels were placed before him, the eulogles were 
read, and food was offered him In due reverence. Pu the master had a 
good appetite and consumed all the food offerings, showing no 


1880 


symptoms of an early departure. The ceremony continued for some 
days until everybody in the monasftery, Including his Iimmediate 
disciples down all the workers In the monastery, duly paid hIs respect 
to the master who was thus treated as one really passed away. On New 
'Years day all the ceremony In connection with a death came to an end. 
The master said to the monks, “The time 1s come; tomorrow when It 
ceases to snow I will go." Ôn the following day the weather was faIr, 
but 1t began to snow, and when this stopped he passed away, quletly 
siting and with incense burning. There still are many similar storles 
regarding the death of Zen masters. When Hsiu of Cho-chou was about 
fo pass away, he had a bath, and afterwards ordered to have a cup of 
tea brought to him. When he finished the tea, the attendant proceeded 
to carry the tea-tray away; but the master with drew the tray and said, 
"Do you know where I am bound for?" The attendant said, "No, master, 
I do not know." Whereupon the master handed the tray over to the 
attendant-monk, saying, "Go on, you do not know where I am bound 
for." When the monk came back putting away the tray, he saw the 
master already passed out. When Jên, of Su-shan, was asked where he 
was bound for after his death, he said, "Lying on his back in the 
heather, his four limbs point to the sky." Before his death, Mo of Wu- 
hsieh had a bath and Iincense burned. Quietly sitting in his seat, he said 
to the monks, “The Dharmakaya remains forever perfectly serene, and 
yet shows that there are comings and goings; all the sages of the past 
come from the same source, and all the souls of the world return to the 
One. My being like a foam 1s now broken up; you have no reason to 
grieve over the fact. Do not needlessly put your nerves to task, but 
keep up your qulet thoupht. If you observe this InJjunction of mine, you 
are requitting me for all that I did for you; but If you øo against my 
words, you are not to be known as my disciples." A monk came out and 
asked, "Where would you depart?” Wu-hsieh Mo said, "No-where." 
The monk said, "Why camnot I see this no-where?” Wu-hsieh Mo said, 
"It is beyond your sense." This said, the master peacefully passed out. 
When Chên, of Tsui-yên, was at the point of death, he suffered 
terribly, rolling on the straw matting which was spread over the ground. 
Chê the attendant was In tears as a witness of this agonizIing scene and 
said to the master, "While yet strong, you made all kinds of defamatory 
remarks on the Buddha, on the Ancestors; and what do we see now?” 


1881 


The master gazed for a while at the attendant and scolded, "You too 
make this remark?” He now got up, and assumed a cross-legsed 
posture, and, ordering the attendant to burn Incense, quIetly øave up 
the ghost. 


1.122. What Did I Say to You Just Now2 

Zen master Ching-hsi Yun-chu was one of Zen master Fa-yans 
disciples In the tenth century. One day, a monk came and asked, "What 
are the siphts of your monastery?" Ching-hsi was not apparently 
Iinclined to øIve any posiftIve answer about the sights of his monasfery, 
so he counter-questioned the monk, "What do you mean by 'sights'?" 
When the monk further asked, "Who 1s the man living here?" Ching- 
hsi was not at all communicative, and simply made this remark, "What 
địd I say to you Just now?” In this case, the monk wants to know what 
are the characteristic siphts of the monastery where Chng-hsI resides. 
In Buddhism 1t 1s a general characteristic psychic or spiritual attitude 
which a Buddhist assumes towards all stimuli. But, strickly speaking, 
Zen Buddhists do not regard 1t as a mere attitude or tendency of mind 
but as something more fundamental constituting the very ground of 
one's being, that 1s to say, a field where a person lives and moves and 
has his reason of existence. According to Zen master D.T. Suzuki In 
Essays In Zen Buddhism, Third Series (p.110), this field 1s essentially 
determined by the depth and clarity of one's spiritual Intuitlons. 'What 
are the siphts of your monastery?' means, therefore, 'What Is your 
understanding of the ultimate truth of Buddhism? or "What 1s the ruling 
pínciple of your life, whereby you are what you are?' While thus the 
questions, Whence?' WWhere?' or 'Whither?' are asked of a monk who 
comes to a master to be enlightened, the questions as to the residence, 
abode, site, or sights are asked of a master who feels no more need 
now of goIng on pilgrimage for his final place of rest. These two sets Of 
quesfions are, therefore, practically the same. 


1.123. Lin-Chỉ's Solitary Peak 

Zen Master Lin-Chi-I-Hsuan, name of a Chinese Zen monk In the 
ninth century. Beside the fact that we encouter his name ¡in examples 
20 and 32 of the Pi-Yen-Lu, there 1s also some 1nteresting Information 
on him In The Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng- 


1882 


Lu), Volume XII. One day, Zen master Lin-Chi entered the hall, took 
the high seat and said, “One man 1s atop a solitary peak with nowhere 
further to go (has not removed himself from the world). One man 1s at a 
busy crossroads, distinguishing neither front nor back (which has 
neither front nor back, In Zen, the term means no likes and dislikes). 
Which one 1s ahead, which one 1s behind? Dont take one to be 
Vimalakrrti (dont be silent like Vimalakirti) and the other to be Fu-Ta- 
Shi (dont try to explain things like Fu-Ta-Shi). Take good care of 
yourselves"” Zen master Lin Chi wanted to recommend Zen 
practitloners “Donrt be silent like Vimalakrrti, dont try to explain things 
like Fu-Ta-Shi.” Whenever you need to talk, then talk; whenever you 
need be silent, then be silent; whenever your feel hungry, then eat; 
feeling thirsty, drink; feeling asleep or tired, then lying down and rest 
or sleep... That's all you need to dol 


1.124. Lin Chỉ's Enlightenment 

The story of RinzaIs enlightenment 1s as follows. When he had 
been for three years of his residence at Huang-po, but Lin-Chi diịd not 
øet any special Instruction on Zen; for whenever he asked Huang-po as 
to the fundamenral truth of Buddhism, he was struck by the master. He 
went to see Zen Master Ta-Wu. When Lin-Chi reached Ta-Wu, Ta-Wu 
said: “Where have you come from?” Lin-Chi said: “From Huang-Po.” 
Ta-Wu said: “What dịd Huang-Po say?” Lin-Chi said: ““Three times I 
asked him about the essential doctrine and three times I got hit. [ don”t 
know I1f I made some error or not.” Ta-Wu said: “Huang-Po has old 
grandmotherly affection and endures all the difficulty for your sake, 
and here you are asking whether you`ve made some error or not!” 
Upon hearing these words Lin-Chi was awakened. Lin-Chi then said: 
“Actually, Huang-Bo's Dharma 1s not so great.” Ta-Wu grabbed him 
and said: “Why you litle bed-wetter! You Just came and said: you 
don”t understand. But now you say there”s not so mụuch to Huang-Po”s 
teaching. What do you see? Speakl Speakl” Lin-Chi then hít T”a-WUu 
on his side three times. Ta-Wu let go of hìm, saying: “Your teacher 1s 
Huang-Po. Iˆve got nothing to do with it.” Lin-Chi then left T”a-WUu and 
returned to Huang-Po. Huang-Po saw him and said: “This fellow who”s 
coming and going. How can he ever stop?” Lin-Chi said: “Only through 
grandmotherly concern.” Lin-Chi then bowed and stood In front of 


1883 


Huang-Po. Huang-Po said: “Who has gone and returned?” Lin-Chi said: 
“Yesterday I received the master”s compassionate Instruction. Today I 
went and practiced at T”a-Wu'”s.” Huang-Po said: “What dịd T?a-Wu 
say?” Lin-Chi then recounted his meeting with T”a-WUu. Huang-Po said: 
“That old fellow T”a-Wu talks too much†! Next time I see hìm llI give 
him a painfuls whip!” Lin-Chi said: “Why watt until later, here”s a swat 
right now!” Lin-Chi then hít Huang-Po. Huang-Po yelled: “This crazy 
fellow has come here and grabbed the tigers whiskers!" Lin-Chi 
shouted. Huang-Po then yelled to his attendant: “Take this crazy man 
to the practice hall!” Zen practitioners should always remember that If 
such treatments are Intended to sfop the student from dreaming along 
or Írom resorting to explanations which are fundamernftally only no 
more than comparisions and direct him back from words to direct 
experience, well and good I1f the master administers his teaching at the 
right moment. Às a matter of fact, this method dịid work for Rinzal. lt 
was these blows that opened Lin-ch†s eyes to the ultimate truth of Zen 
and made him exclaim, "After all, there 1s not much In the Zen of 
Huang-po!" 


1.125. The Katfsu 0ƒ Lin-Chỉ and the Staƒƒ oƒ Te-shan 

A “shout” which 1s offten used by Zen masters to shock theIr 
students Into direct experlence of reality (Kensho or Satori). This word 
has no exact meaning and usually used by masters to help students 
overcome dualism and ego-centric thoughts so that they can go straight 
to their Inner self. Zen practitloners should always remember that the 
basic principle of varIous methods of instruction used by Zen masters 1S 
to awaken a certain sense 1n the disciples own conscilousness, by 
means of which he Intuitively grasps the truth of Zen. Therefore, the 
masters always always use "direct action"” and waste no time with 
lengthy discourse on the subJect. Their dialouges are always condensed 
and apparently not controlled by rules of logic. They always use 
methods that do not aim to explain but point the way where Zen Is fO 
be Intuited. According to Zen we are living right in truth, by the truth, 
from which we cannot be separated. According to the tradition, It Was 
first used by Ma-Tsu Tao-I (Baso Doitsu—jap). This happened at the 
1llumination of Ma-Tsu himself. It is mainly associated with Rinzal, a 
tradition that 1s famous for 1s abrupt and confrontational methods, 


1884 


which also Iinclude blows with sticks. It 1s believed that an awakened 
master Is able to perceive that a student 1s close to “kensho” and that 
the veils of Ignorance can be wiped away quickly with the skillful use 
of such techniques. As for Te-shan, this Zen master 1s noted for his 
swinging a staff. When Te-Shan himself became a master, he used to 
say to an Inquirer: “Whether you say “yes,` you get thirty blows; 
whether you say “no,` you get thirty blows Just the same.” This 1s one 
of the koans that 1llustrates Zen-truth through a negating approach with 
nullifying or abrogating expressions. With this type of koan, we usually 
accuse the Zen masters of being negatory. But in fact, they dịd not 
negate anything. What they have done 1s fo point out our delusions 1n 
thinking of the non-existent as existent, and the existent as non- 
exIstent, and so on. Te-shans idea 1s to get our heads free from 
dualistic tangles and philosophic subtleties. At that momernt, 1Ÿ a monk 
came out of the assembly, took the staff away from Te-shan's hand, and 
threw 1t down on the floor. Is this the answer? Is this the way to respond 
to Te-shans threat "thirty blows”? Is this the way to transcend the four 
propositions, the logical conditions of thinking? In short, 1s thịs the way 
to be free? Nothing 1s stereotyped in Zen, and somebody else may 
solve the difficulty In quite a different manner. Thịs 1s where Zen 1s 
original, lively and creative. This 1s also an "implicit-negative” koan, a 
kmd of koan that i1llustrates Zen-Truth through “nullfying” or 
abrogating expression. 


1.126. Lin-Chỉ's Blhnd Ass 

The koan about the potentiality and conditions of questions and 
answers between Zen master Lin-Chi and San-shêng-Hui-Jan when 
master was about to pass away. According to the Records of the 
Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume XI, in 867 A.D. 
when Lin-Chi was about to die he sat upright and said: “After m gone, 
my Treasury of the True Dharma Eye cannot be destroyed.” Lin-Chiˆs 
disciple, San-Sheng, said: “How could we dare destroy the Master”s 
Treasury of the True Dharma Eye?” Lin-Chi said: “In the future If 
someone ask about my teaching, what will you say to them?” San- 
Sheng shoutedl Lin-Chi said: “Who would have thought that my 
Treasury of the true Dharma Eye would be destroyed by this blind 


assl” Upon saying these words Lin-Chi passed away, sifting upright. 


1885 


1.127. Lin Chỉ Asks ƒor Alhms 

One day, Zen master Yun-an took the high seat and said: “Lin Chi 
entered the capital on his begging rounds. He went to the door of a 
house and said, 'Just put your usual fare Into my bowl'” The woman 
replied: “What a glutton!” Zen master Yun-an commented: “When that 
old woman died, I wouldnt have given her a funerall” “Begsing 
rounds” literally means “to educate 1n the Dharma, to guide toward the 
truth”, but which in Zen also used to mean mendicancy. Alms-begging 
was regarded as a means to educate the lay-people in the virtue of 
gIvIng. 


1.126. Lin-Chỉ's Growing Pine Trees 

The koan about the potentiality and conditions of questlons and 
answers between Lin-Chi his master, Zen master Huang-Po Hsi-yun. 
According to the Records of the Transmission of the Lamp (Chuan- 
Teng-Lu), Volume XII, one day, Lin-chi was growing pine trees, Zen 
master Huang-po came and asked, "In the deep mountain like here, 
what 1s the reason for øgrowing more pine trees?"Lin-chi replied, "Fltrst, 
to decorate the landscape; second, to make It a symbol for later 
generatlons." After speaking, Lin-chi turned the hoe upside down and 
struck on the ground three times. Huang-po said, "Even though youTe 
able to speak in that way, you still get 30 blows from me.” Lin-chi 
struck the hoe on the ground three more times, then mumbled "Hum, 
hum." Huang-po said, "Our school will be prosperous under your 
hands!" 


1.129. Lim-Chỉ's Three Phrases 

Three necessary I1nstructions from Zen Master Lin-chi (Sanku), a 
formulalc expression developed by Zen master Lin-chi I-hsuan, the 
founder of the Rinzal school of Zen, as a teaching device. It 1s based on 
a passage from the SayIngs of Lin-chi: One day, a monk came and 
asked, "What 1s the First Phrase?” Lin-chi said, "When the seal of the 
Three Essentials 1s revealed, the vermilion dots are seen to be merged, 
and yet, without resort to điscussion, host and guest are distinct." The 
monk asked, "What ¡s the Second Phrase?” Lin-chi said, "How could 


1886 


Miao-chie permit Wu-cho to question him? How can skill in the use of 
expedienfs øo agaInst the power to cut through the myriad streams?" 
The monk asked again, "What 1s the Third Phrase?" Lin-chi said, "Look 
at the puppets playing on the stage! All their Jumps and Jerks depend 
upon the person behind." The master further said: “Each statement 
must contain the three Mysterious Gates; each Mysterious Gate must 
containn the three Essentials. There are expedienís, and there 1s 
functioning. How do all of you understand this?” 'Then Zen master Lin 
Chi stepped down. These such phrases became known In China and in 
Japan. The later Rinzal tradition used the formula as a kôan. However, 
the tradition does not have a unified understanding of the meaning of 
the phrases. 


1.130. Lin-Chi's Four Postfions 

One day, a monk asked Zen master Ta-hui Tsung-Kao to talk about 
Lin-Chis Four Positlons. Zen master Ta-hui Tsung-Kao asked: “What 
do you know about Lin-Chr's Four Positions?” The monk said, “When I 
understood Lin-Chi's both subJective and obJective or snatch away both 
the object and the person (both the obJective and subJective), I felt 
sudden Joy.” Ta-Hui replied, “Thats not how 1t 1s with me.” The monk 
asked, “How do you see 1t?” 'Ta-huI said, “The walls of Cai-Chou are 
demolished, Wu Yuanji 1s killed (according to Zen master MuJaku 
'demolishng the walls of Cai-chou' refers to taking away the 
surroundinss; and 'Wu Yuanji 1s kiled refers to 'taking away 
person.).” At these words, the monk attained great freedom. The four 
distinctilons were given by Zen master Lin-chi to his disciples, when he 
said: the first distinction 1s SubJective or snatch away the person, but 
save, or do not snatch away, the obJect. The second distinction 1s 
ObJjective or snatch away the obJect, but save (do not snatch away) the 
person. The third distinction 1s both subJective and obJective or snatch 
away both the objJect and the person (both the objective and 
subJective). The fourth distinction 1s neither subJective nor obJectIve or 
snatch away neither the person nor the obJect (neither subJective nor 
obJective). 


1887 


1.131. A Jade Palace 

One day Zen master Pai-Yun entered the hall to address the 
monks, saying: “If you go out and really work up a sweat, then when 
you see a single stalk of grass a Jade palace 1s revealed. But 1Ý you 
don't put forth this type of effort, then even If you have a Jade palace, a 
single stalk of grass wIll confound you. How can you really work up a 
sweat like this? As long as your two hands are tired, you”lÏ never dance 
gaIly in the three palaces.” 


1.132. To Carry Away the Farrmner's Oxen, and Make ofƒ with the 

Hungry Man s Food! 

One day, Fo-Kuo entered the hall and addressed the monks, 
saying, "Carry away the farmers oxen, and make off with the hungry 
mans food." Whatever deep meaning there may be In Fo-Kuos 
answer, the paradoxes are quite puzzling and baffle our logically 
trained Intellect. But this 1s a favorite phrase with Zen masters, who 
think we can thus best cultivate our spiritual farm and fill up the hungry 
soul with the truth of Zen. 


1.133. Replacing the Spurious ƒor the (enuine 

One time, Zen master Chu-shih referred to Chao-chou, saying, "An 
old lady sent a messenger to Chao-chou with some offerings and asked 
him to revolve the Great Tripitaka. Chao-chou came down from his 
seat and, after walking once round the chair said, TT have finished the 
revolving of the Tripitaka.' When this was transmitted to the old lady, 
she remarked, 'I asked him for the revolution of one complete 
Tripitaka, and he has fñinished only one half of 1t.” After these 
references Chu-shih gave his own 1dea saying: "For the old lady, she 
địd not only complain about Chao-chou's revolving a half Tripitaka, but 
even when great Zen masters of the whole empire walk round the 
mountain for hundreds of thousands of kotis of times, they are, from the 
poInt of view of the old lady, no more than a half Tnpitaka. When the 
old lady claims that Chao-chou has only finished revolving a half of the 
Tripitaka. Thịs 1s replacing the spurIous for the genuine. The only thing 
that was needed at the time to say was thịs, WWhy not take the whole 
thing in before Chao-chou started to walk round the chair?" 


1888 


1.134. Direct Transimission from Mimnd to Mind, Not Handling 
Down the Robe and Bowl 

Wu Yuen Tung was one of the most outstanding Chinese monks; 
however, he was famous In Vietnam In the end of the eightth century. 
He was the founder of the Vô Ngôn Thông Zen Sect in Vietnam. 
Before going to Vietnam, someone recommended him to go to see Ma- 
Tsu; however, when he arrived at Ma-Tsu”s Temple, Ma-Tsu already 
passed away. He came to see Pai-Chang and Insisted to be his disciple. 
Sometime later, he moved to stay at Hòa An temple in Kuang-Chou. In 
820, he came to Vietnam and stayed at Kien So Temple. There he sat 
1n medifation with face to a wall for several years, but nobody knew his 
practice except Cảm Thành, the abbot of Kiến Sơ Temple. Cảm Thành 
respected and honored him to be his master. Before passing away, he 
called Cảm Thành to his side and advised: “For the sake of a great 
cause, the Buddha appeared, for the changing beings from 1llusion 1nto 
enlightenment. Before entering Iinto Nirvana, he transmitted the right 
Dharma eye treasury (something that contains and preserves the right 
experience of realifty) to one of his great disciples, Maha-Kasyapa. 
Patrlarchs continued to transmit generation after generation. When 
Patriarch Bodhidharma came to China from India, he transmit(ted the 
Mind-seal to Hui-K”o, from Hui-K”o to Seng-Ts°an, from Seng-Ts”an to 
Tao-Hsin, from T”ao-Hsin to Hung-Jung, from Hung-J]ung to Hui- 
Neng, from Hui-Neng to Nan-Yueh-Huai-Jang, from Nan-Yueh-Huai- 
Jang to Ma-Tsu, from Ma-Tsu to Pai-Chang. I received the mind-seal 
from Pai-Chang, and now l Just want to transmit 1t to you. Please keep 
expanding the Correct Dharma to the next generation.” One day, Zen 
master Wu-yen-tung said to Cam Thanh: "In the old days, the Buddha 
appeared In the world for the sake of a great cause. After finishing his 
teaching on the transformation of the living, he entered Nirvana. Such 
wondrous mind ¡s called treasury of the eye of the true dharma (correct 
law eye-treasury), true marks are no marks (reality 1s nullity), the 
method of samadhi The Buddha personally entrusted 1t to 
Mahakasyapa, who became the first patriarch of Zen. It was handed on 
øeneration after generation until it reached the twenty-eighth patriarch 
Bodhidharma. Bodhidharma, then, went to China to transmit this 
Dharma. It was passed along until it reached the Sixth Patriarch Hui- 


1889 


neng, who received 1t from the Fifth Patriarch. When Bodhidharma first 
came to China, people dịd not recognize him, so he started the practice 
Of transmitting the patriarchal robe and bowl to the successor who had 
received the Dharma. Later, when people's faith had been solid, the 
robe and bowl became an obJect of contention, so the Fifth Patriarch 
told the Sixth Patriarch to let it stop with him and not to pass down 
robe and bowl any more. Thenceforth 1t became a direct transmission 
from mind to mind without handling down the robe and bowl. Zen 
master Nan-yueh Huai-Jang (677-744) first got the Sixth Patriarch's 
transmission. Nan-yueh passed it along to Ma-tsu Tao-I. Ma-tsu 
transmitted 1t to Pai-chang Huai-hai. I received this Mind-Dharma from 
my late master Pai-chang. I had long heard that In the South people 
respected the Great Vehicle. Therefore, I came to the south to search 
for people who I could entrust and transmit the Dharma. Now I have 
met you, this 1s due to previous conditioned kinks. Listen to my verse: 
“People elsewhere rumor, 

Falsely say our Patriarch came from the West. 

To transmit the Eye- Treasure Dharma 

And to name It Zen. 

A flower with fove petals, 

And countless seeds. 

People have fathomed the secret words, 

With thousands of auspIces, 

Practiced the teachings of mind, 

And realized the originally spontaneous purIty. 

The West ¡s this land, 

Thịs land 1s the West, 

Formerly and now, the sun and the moon; 

Formerly and now, the mountain and the rIver. 

]t1s wrong to touch the mind, 

Thus the Buddha wIll be misunderstood, 

Such a tiny mistake, 

Leads to hundreds, thousands of losses. 

You should observe skillfully, 

Not to deceive future generatlons, 

Even you ask me, 

I originally have no words.” 


1890 


In Zen, mind-to-mind transmission, mental transmission, or fo pass 
from mind to mind, from a Zen master to his disciples by personal 
contact without using the words. To transmit the mind of Buddha as in 
the Intuitional school. Transmission of the Heart-Seal of the Buddha 
Seal of mind. As a matter of fact, there 1s no truth to transmit; however, 
a master can seal his pupil*s achievement of enlightenment by testing 
and approving It as true. The authentic mind seal 1s transmitted In 
every moment(. If the disciple deeply observes the way the master 
walks, eats, speaks, and performs each act of dally life, transmission 
can take place continuously. The ceremony of transmission 1s Just a 
formality. True transmission 1s avallable to each disciple in every 
moment. This 1s real Zen, not Just In books but in the living reality of 
relationships and daily life. The master does not transmit his own 
awakening to the disciple as such. He only helps him realize the 
awakening already present within him. The expression to "transmit the 
mind seal” 1s essentially symbolic. The mind seal, as realify 1n 1tself or 
tathata, expresses the nature of awakening or Buddhata. Zen 
practitioners should always remember that all living beings possess the 
nature of awakening. Therefore, the mind seal 1s already present in 
each person and does not need to be transmitted. Vinitaruci, founder of 
the Vietnamese Zen sect that carrles his name, spoke thus to his 
disciple Phap Hien: "The mind seal of the Buddha 1s reality 1fself. 
Nothing can be added to 1t, nothing can exist oufside of it. Ône does not 
øet 1t, one does not lose 1t. lt 1s neither permanent nor Impermanent, 
created nor destroyed, similar nor different. It 1s called a 'mind seal 
only as a skillful means." In Zen, with the mind transmitting the mind, 
as contrasted with the written word. Direct transmission from mind to 
mind (the Intuitive principle of the Zen or Intuitive school). Zen 
stresses the Imporftance of personal contact betweenmaster and disciple 
rather than the study of written texts. Thus, early Japanese monks had a 
strong Incenfive to learn to speak Chinese, or at least to write the 
colloquial language with sufficient fluency to be able to carry on "brush 
talk' with their masters. While, transmission of robe and bowl]l Iindicates 
that a Zen master (Roshi) has recognized a particular discIple as his 
dharma-successor (Hassu). The passing on of the master's robe 
symbolizes that the disciple has grasped the essence of the teaching 
and Is qualified to teach. ÀAs a matter of fact, in this story, the name “Vo 


1891 


Ngon Thong' 1tself means “Understanding without any words°. Devout 
practitioners ftry not to say anything, try not to say a word, but try to 
practice and try to attain a self-realization. That”s all we need to do! 


1.135. Using His Body For a Stool In Order To Change His 
Disciple! 

Many pupils were studying meditaton under the Zen master 
Sengai. One of them used to arise at night, climb over the temple wall, 
and go to town on a pleasure Jaunt. One night, Zen master Sengal, 
Inpsecting the dormitory quarters, found this pupil missing and also 
discovered the high stool he had used to scale the wall. Zen master 
Sengai removed the stool and stood there ¡in Its place. When the 
wanderer returned, not knowing that Zen master Sengai was the stool, 
he put his feet on the masters head and Jumped down 1nto the grounds. 
Discovering what he had done, he was aghast. Zen master Sengal) said: 
“It is very chilly in the early morning. Do be careful not to catch cold 
yourself.” The pupil never went out at night again. 


1.136. Beating Both, Paying Respect or Not Paying Respect! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch"uan-Teng-Lu), Volume XII, one day when Zen master Lin-chi saw 
a monk approaching him, he raised his dust-whisk. The monk then 
bowed before him, but Lin-chi beat him. After a while another monk 
came. Lin-chi again raised his dust-whisk. When the monk paid no 
respect to him, Lin-chi beat him as well. The paying or not payIng 
respect was obviously not the real reason for the beatings. The fact was 
that as soon as Lin-chi saw these two monks he Immediately knew 
what kind of men they were. No matter whether they bowed or not, he 
beat them both. This shows clearly that what knew what cared for was 
not the outward action but the Inner realization of the person. 


1.137. To Bow to the Buddhas 

The story of a koan about the potentiality and conditions of 
questions and answers between Zen master Huang-po Hsi-yun and a 
monk regarding paying reverence to the Buddha statue. In India, after 
the Buddhaˆs parimrvana, Buddhists give the Buddha all the honours 


1892 


due to a Hindu Incarnate God. They began to worship the Image of the 
Buddha (give worship to the Buddhas, to pay one”s respect to the 
Buddha, to worship the Buddhas or worshipping the Buddhas) for the 
same reasons as the Hindu, namely to stimulate feeling and medifation. 
Ít is now everyone accepted that the worship of idols among the Hindus 
1s as old as 500 to 450 B.C. Nowadays, in Ceylon, Burma, China, 
Vietnam, and other Buddhist countries, people worship the Buddha”s 
Image In the same fashion as the Hindus do in India, by offering 
flowers, food, cloth, incense and prayers. They also act in the making 
Of an Image Is the paInting of the eyes, a magical rite as in India. They 
believe that to do this the Image 1s vivified into godship. However, 
sincere Buddhists should always remember that the Buddha never 
approved of the idea of Installing his Immage for worship In stupas. 
According to the Wudeng Huiyuan, Volume IV, one day, Zen master 
Huang-po was paying reverence to the Buddha In the sanctuary, one of 
his disciples approached and said, "When Zen says not to seek 1t 
through the Buddha, nor through the Dharma, nor through the Sangha, 
why do you bow to the Buddha as If wishing to get something by this 
plous act?" "[ do not seek 1t,” answered the master, "through the 
Buddha, nor through the Dharma, nor through the Sangha; I Just go on 
doing this act of piety to the Buddha." The disciple grunted, "What 1s 
the use, anyway, of looking so sanctImonious?" “The master gave him a 
slap In the face, whereupon the disciple said, "How rude you are!" "Do 
you know where you are," exclaimed the master; "here I have no time 
to consider for your sake what rudeness or politeness means." With this 
another slap was gIven. Superficially, we will see In this attitude of 
Huang-po something he 1s anxilous to communicate in spite of his 
apparent brusqueness to his disciple. He forbids outwardly, and yet In 
the spirit he 1s affirming. Zen practitioners who want to know the depth 
of Zen should always remember this. 


1.136. Bowing and the Head Phrase 

One day, a monk came forward and bowed. Hsueh-tou said, 
"Monks of the congregation! Remember this monk's huatou!" Hsueh- 
tou then left the hall. 


1893 


1.139. Lychees 

We do not have detailed documents on Zen Master Tou-shual 
Tsung-yueh; however, there 1s some Interesting Information on him in 
The Wudeng Huiyuan: Zen master Tou-Shuai Ts°ung-Yueh was born in 
1044 in Kan-Chou, a place in modern Jiang-XI province.Chinese Zen 
master of the Huang-lung (Oryo) lineage of the Rinzai Zen; a student 
and dharma successor of Pao-feng Ko-wen (Hobo Kokumon). When 
Tou-Shuai was staying In the room mext to Venerable Chỉng, the 
aftendant of Zen master Tzu-ming. À guest presented him with some 
fresh Iychees. He called Chng, saying, “Old brother, I have some fruit 
from your homeland; lefs eat It together.” Venerable Ch'ing said, ““This 
1s the first trme [ve seen lychees since my teacher left this world.” 
Tou-Shuai asked, “Oh? And who was your teacher?” Venerable Chlng 
answered, “Tzu-ming (Shi-shuang Chu-yuan).” Tou-Shuai offered him 
the rest of the fruit. Venerable Chỉng then asked who Tou-Shuai had 
studied under. Tou-Shuai answered, “Pao-feng Ke-wen.” Venerable 
Ching asked, “Who did Kewen study under?” Tou-Shuai replied, 
“Huang-lung Hui-nan.” Venerable Chỉng said, “Old Flat-top Huinan 
studied under Tzu-ming though not for long! Has his line already 
flourished like this?” Tou-Shuai ever more Impressed, reached Into his 
sleeve for Iincense to offer. Venerable Chng said, “I have little merit 
and no capacity to teach. How could I be anyones guide? Still you 
might as well present your understanding.” Tou-Shuai proceeded to 
explain in some detail. Venerable Chng commented, “With that you 
can enter the realm of Buddha, but not the realm of Mara. Remember 
the ancient masters said that It Is only with the final word that one 
reaches the Iimpassable gate.” When Tou-Shuai attempted to reply, 
venerable Ching abruptly asked, “How do you explain nondoing?” 
When Tou-Shuai attempted once again to reply, Venerable Chng 
broke out in hearty laughter. Tou-Shuai suddenly understood. Later he 
spoke of this to Layman Zhang Wulin. In 1104, when Jue-fan Hui-hong 
was visiting Layman Wulin at Shan-Hsi In Hsia-Chou, WulJin said, 
“Years ago I met Zhenjing at Kuei-Tsung Temple and, In the course of 
conversatfion, mentioned the 'final word' that his student Tou-Shuai had 
spoken about. Before [ finished, though, Zhenjing shouted out in 
sudden anger, “hat blood-puking shavepate, totally devoid of Iinsightl 
Talking nonsense like 'the final word; he's utterly unworthy of trust!” 


1894 


Seeing his wrath, I refrained from further explanation. Still, [ regret 
that Zhenjing never understood the matter of the final word.” Jue-fan 
said, “Sir, you were able to understand Tou-Shuars expression of the 
final word; why, then, when ZhinjJing offered you true medicine, were 
you able to recognize that?” Surprised, Wujin asked, “Was that 
Zhenjing's true Intention?” Jue-fan answered calmly, “Tf you still dont 
understand, then take the Instruction with me.” At these words WuJin 
suddenly perceived what ZhenJing had been doiïng. 


1.140. Apart From the Five Skandhas, What Is the Original 
Body? 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume IX, one day, a wandering monk asked Zen 
master Ta-An: “All actions are the function of the dharmakaya. What Is 
the dharmakaya?” 'T”a-An said: “All actons are the function of the 
dharmakaya.” The monk asked: “Apart from the five skandhas, what 1s 
the original body?” Ta-An said: “Earth, water, fire, wind (the four 
elements of form), sensaton, perception, mental action, and 
conscIousness.” The monk asked: “Aren”t these the five skandhas?” 
Ta-An said: “hey are not the five skandhas.” 


1.141. Consecutive Shoufs 

One day, Yang-chi-Fang-hui asked Zen master Tzu-Ming Chu- 
Yuan, “What about when 'an unseen bird, twittering and chirping, 
leaves the clouds and enters the rugged peaks (to leave the exalted and 
enter the humble)?” Tzu-ming replied, “[II head for a wild, uncut 
meadow. You go to a secluded village (you can go where you want and 
TH go where I wanf).” Yang-ch1 said, “Officially even a needle 1s not 
permitted, but would you allow me another question (officially not 
even a needle 1s permitted; privately even a carriage can go through or 
officlally no obJecions are allowed, but unofficiallyY much 1s 
permitted)?° At this Tzu-ming gave a shout. Yang-chi said, “A 
wonderful shout!” Tzu-ming shouted again. Yang-ch1 too shouted. Tzu- 
ming then shouted twice In a row. Yang-ch1 bowed. Tzu-ming said, 
“Its because youre such a man as this that the Great Matter can be 
enfrusted to you.” Yang-ch1 shook his sleeves and left. 


1895 


1.142. Fa Hua Hsuan I 

Fa Hua Hsuan-[ was the name of commenfaries and treafises on 
the Suddharmapundarika Sutra, which composed and explained by 
great master T”ien-T”ai Chih-L. In this book, Chih-I points out a further 
correspondence between the Mulamadhyamaka-karka and the 
multfarious characteristics of beIngs In the varlous realms of 
exIstence. (Chih-I divided the realms of existence Into ten 
Interpenetrating realms or destinies: hell, hungry ghost, asura, man, 
gods, srvaka, pratyekabuddha, bodhisattva, and Buddha. There are not 
ten separate distinct worlds, but rather experlences or states Of 
exIstence In one reality. It may be more accurate to refer to these ten 
“destinles” as ten states of experience: hellish, to be full of insatiable 
appette, brutsh, combative, human, divine, sravaka-lHike, 
pratyekabuddha-like, Bodhisattva-like, and Buddha-like. When one 
suffers the inevitable results of his or her misdeeds, one experiences 
the realm of hell. When one blindly follows sensual desires In a futile 
aftempt to satisfy fleshly appetites, one experlences the realm of the 
preta. When one blindly follows one”s passlons, one experiences the 
realm of beasts. When one fights with one”s fellow human being, one 
experiences the combative realm of the asura. When one Joyfully 
listens to the music of Bach, one can experience the delightful realm of 
gods. When one hears the teaching of the Buddha, one experiences the 
realm of the sravaka. When one performs an altruistic deed, one 
experiences the realm of the bodhisattva. When one has an Insight into 
the true nature of reality, one experiences the realm of the Buddha. 
Chih-I claims that these realms are “interpenetrating” or “mutually 
inclusive” means that each sentient being experiences them all in 
accordance with Its actions. 


1.143. The Hermit oƒ Lotus Flower Peak Holds up His StqƒƑf 
According to example 25 of the Pi-Yen-Lu, When Lianhua was 
about to die, he held up his staff and asked the assembly, "“When the 
ancients reached this, why didnt they agree to remain here?” The 
monks didnt answer. Lianhua said, "Because by this path no poWer 1s 
attained." Then, Lianhua said, "After all, what 1s 1t?" He then placed 
the staff on his shoulder and said, "Just place your staff over your 


1896 


shoulder and pay no mind to people. Enter directly Into the thousand, 
the ten thousand peaks." When he finished saying these words, he 
passed away. According to Yuan-Wu ¡n the Pi-Yen-Lu, can all of you 
Judge the hermit of Lotus Flower Peak? His feet still arent touching the 
ground. Early in Sung times he built a hut on Tien T"afs Lotus Flower 
Peak. After they had attained the Path, the ancients would dwell in 
thatched huts or stone grottos, boiling the roots of wild greens In broken 
legged pots, passing the days. They didnt seek fame and fortune: 
unconcerned, they accorded to conditions. They would Impart a turning 
word, wanting to repay the benevolence of the Buddhas and patriarchs 
and transmit the Buddha Mind Seal. As soon as he saw a monk coming, 
the hermit would hold up his staff and say, "When the anclents got 
here, why didnt they consent to stay here?” For more than twenty 
years, there was never even one person who could answer. This one 
question has both provisional and true, both 1llumination and function. 
lf you know hIis snare, 1t 1snt worth taking hold of. But tell me, why dịd 
he ask this question for twenty years? Since this 1s the action of a 
master of the school, why did he Just keep to one peg? If you can see 
here, naturally you wontt be running 1n the dusts of the senses. During 
the course of twenty years, there were quite a few people who laid out 
their remarks to the hermit to present their views, trying all their clever 
devices. Even If someone could speak of It, still he did not reach the 
place of the hermits ultimate point. Moreover, although this matter 1s 
not in words and phrases, If not for words and phrases, 1t could not be 
distinguished. Havent you heard 1t said: "The Path is fundamentally 
without words. We use words to reveal the Path"? Therefore the 
essential point 1n testing others 1s to know them Intimately the minute 
they open their mouths. The anclent man let down a word or half a 
phrase for no other purpose than to see whether or not you know that 
'this material exists.. He saw that they did not understand; that is why 
he himself answered for them, "Because they dịd not gain strength on 
the road." See how what he says sponfaneously accords with principles 
and meshes with circumstances. When did he ever lose the essential 
meaning? The ancient Shih Tou said, "When you receive words you 
must understand the source: dorft set up standards on your own.” When 
people these days bump into 1t, what can be done about their fat 
headedness and confusion? When they come before an adept, he uses 


1897 


the three essential seals of sealing space, sealing water, and sealing 
mud to test them. Then the adept sees whether the square peg 1s stuck 
in the round hole with no way to come down. When the time comes 
where, will you search to look for one here with the same atfainment 
and realization? If 1ts a person who knows that this matter exIsts, then 
open your heart and convey the message. What 1s there that can be 
wrong? If you dont meet with such a person, then keep 1t to yourself 
for the time being. Now I ask all of you: the staff 1s something 
patchrobed monks ordinarily use; why then does the hermit say that 
they didnt gain strength on the road? Why does he say that when the 
ancients got here, they didn't consent to stay here? In truth, though gold 
dust 1s precious, when 1t falls Iinto your eyes 1t becomes a blinding 
obstruction. Master Shan Tao of the Stone Grotto, when he was subJect 
to the persecution of 845 would always take his staff and show 1t to the 
assembly saying, "AII the Buddhas of the past are thus, all the Buddhas 
of the future are thus, all the Buddhas of the present are thus." One day 
1n front of the monk's Hall Hsueh Feng held up his staff and showed 1t 
to the crowd sayiIng, “This one 1s Just for people of medium and low 
faculties.” At the time there was a monk who came forward and asked, 
"When you unexpectedly encounter someone of the highest potential, 
then what?" Hsueh Feng picked up his staff and left. Yun Men said, 
"Ƒm not like Hsueh Feng when 1t comes to breaking up confusion." À 
monk asked, "How would you do 1t, Teacher?” Yun Men Immediately 
hit him. Whenever you study and ask questions, there arent so many 
things to be concerned with. Concerns arise because outside you 
perceive that mounftains and rivers and the great earth exist; within you 
perceive that seeing, hearing, feeling, and knowing exIst; above you 
see that there are various Buddhas that can be soupht; and below you 
see that there are sentient beings who can be saved. You must simply 
spIt them all out at once: afterwards, whether walking, standing, sitting, 
or lying down, twenty-four hours a day, you fuse everything Info one. 
Then, though youTre on the tip of a harr, Ifs as broad as the unIverse; 
though you dwell In a boiling cauldron or In furnace embers, Ifs like 
being In the land of peace and happiness; though you dwell amidst 
gøems and Jewels In profusion, 1fs like being In a thatched hut. For this 
kind of thing, 1ƒ you are a competent adept, you get to the one reality 
naturally, without wasting any effort. The hermit saw that no one could 


1898 


reach his depths, so again he pressed them saying, "In the end, how 1s 
1?" Again they couldn't deal with him. He himself said, “With my staff 
across my shoulder, [ pay no heed to people; I go straight Into the 
myriad peaks." Again, what 1s the meaning of this? Tell me, what place 
1s he pointing to as his whereabouts? Undeniably, there are eyes In his 
words, but his meaning 1s outside the words. He gets up by himself, he 
falls down by himself; he lets go by himself, he gathers up by himself. 
Haventt you heard: The venerable Yen Yang met a monk on the road. 
He raised his staff and said, "What ¡s this?" The monk said, "I dont 
know." Yen Yang said, "You dont even recognIze a staff?" Again he 
took his staff and poked the ground saying, "Do you recognIze this?" 
The monk said, "No, I dont.” Yen Yang said, "You dont even 
recognize a hole on the ground?” Again, he put his staff across hIs 
shoulder and said, "Do you understand?" The monk said, "I dont 
understand." Yen Yang said, "With my staff across my shoulder, I pay 
no heed to people; Ï go straight Into the myriad peaks." When the 
ancients got here, why didn't they agree to stay here? Hsueh Tou has a 
verse which says: "Who, confronting the situation, brings 1t up without 
deception; such a person 1s rare: he destroys the steep lofty peaks, he 
melt down the mysterious subtlely. The double barrier has been wide 
open: Adpets do not return together. The Jade rabbit, now round, now 
partial; the golden raven seems to fly without flying. Old u doesnt 
know where hes going; to go along together as before with white 
clouds and flowing streams." Why did [ say, "If you see cheeks on the 
back of his head, dont go along with him?” Às soon as you make a 
comparative Judgment, youre 1n the demon cave of the mountain of 
darkness making your living. lIf you can see all the way through and 
your faith 1s thorough-going, then naturally a thousand or ten thousand 
people wont be able to trap you or do anything about you. When 
pushed or pressed, you wIll kill or give life spontaneously. Hsueh Tou 
understood the hermits meaning when he said, "[ go straight Into the 
myriad peaks." 


1.144. Ever-Shiming Wisdom 

In the Flatform Sutra, the Sixth Patriarch declared that those who 
see the no form or no Iimage of the mind or heart, have attained Bodhi. 
Hence, Bodhi ¡1s the awakening nature, and mind 1s the ever-shining 


1899 


wisdom Inherent In each of us. It has no form. When Hui-Ko could not 
find the Iimage of his mind, the First Patriarch Bodhidharma told him 
that his mind was already pacified. The Sixth Patriarch Hui-neng was 
also aware that all thoughts were delusions and they were not real; 
they were formless because 1fs nature was empty. Therefore, Zen 
practitioners should not be attached, or defiled. If we could realize the 
nature of emptiness, we would enter the Zen gate. Thus, entering the 
Zen gate means getting an Insight Into emptiness. From Hui-Ko to Hui- 
neng, all the Patriarchs got enlightenment when they realized the 
nature of emptiness, they entered the Zen gate. While we are 
practicing the way, we have to understand completely the ultimate 
truth to attain emptiness. 


1.145. Ryônen s Death Poem 
In the late autumn of 1711, Ryônen sensed her own death 
approaching, she composed a final poem: 
"In the autumn of my sIxty-sixth year, 
Tve already lived a long time 
The intense moonlight 1s bright upon my face. 
There's no need to discuss the principles of kôan study; 
Just listen carefully to the wind outside 
the pines and cedars. " 


1.146. Dark Willows, Bright Flowers! 

John Steven, a scholar of Japanese Zen art, has offered the 
following Interpretation of Gako's painting as follows: “The Inscription 
confains a risqué pun. 'Dark willows, bright flowers' was originally a 
Zen metaphor for Buddha-nature, but then it quickly became a 
euphemism for 'pleasure quarters.' The slang nickname for courtesans 
was 'Daruma' because they were like the legless Daruma toy dolls that 
always sprang back ready for more, each time they were placed on 
theIr backs. In short, Gako tells the viewer that Daruma may as well be 
encountered in a brothel as in a monastery, and that one should not 
seek him exclusively in religious' edifices. In keeping with that theme, 
Gakos Daruma appears rather cagey; wide-eyed and alert, this 
Daruma 1s Impossible to deceive. However, he seems more tolerant 
and understanding of human frailties than Hakuin's firece Patriarchs." 


1900 


1.147. The Sound oƒ the Bell and the Chữp oƒ the Sparrow 

The koan about the potentiality and conditions of lecturing of Zen 
Master Fen-Yang to enlighten the assembly. According to The Records 
of the Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), Volume XIII, one 
day, Fen-Yang addressed the monks, saying, “The sound of the bell. 
The chirp of the sparrow. Through these things the true source can be 
met. Seeking 1t someplace else 1s a deluded waste of effort. If you 
grasp some belief then It wIll be like a brisk wind extinguishing a 
flame. Not believing wIll be like a ditch in a flat plain. Affairs press 
upon us without end, rising forms and painted patferns. Therefore, 
Lingshan spoke of the moon. And the Sixth Ancestor pointed to the 
moon. Where 1s this moon? Point 1t out for me. Tell me directly and 
dont go looking for 1t up In the sky!" 


1.148. Ling-Yun and the Duster 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume XI, one day, a monk asked Ling-yun, 
"How were things before the appearance of the Buddha in the world?" 
Ling-yun raised his duster (hossu). The monk asked, "How were things 
after the appearance of the Buddha ¡in the world?”" Ling-yun again 
raised his duster. This raising or the lowering of the duster was quite a 
favorite method with many masters to demonstrate the truth of Zen, for 
the duster and the staff were the religIous Insignias of the master, and 1t 
was natural that they would be in much display when the monks 
approached with questions. Zen master Ling-yun utilized a more direct 
method instead of verbal medium. In fact, the truth of Zen 1s the truth 
of life, and life means to live, to move, to act, and not merely to reflect. 
Therefore, 1t 1s natural that the development of Zen should be towards 
acting or rather living 1ts truth instead of demonstrating or 1llustrating 1t 
1n Words; 1t 1s to say, with Ideas. According to Zen master D.T. Suzuki 
in Essays in Zen Buddhism, First Series (p.300), the direct method 1s 
used to get hold of this fleeting life as 1t flees and not after It has flown. 
While 1t is fleeing, there 1s no time to recall memory or to build ideas. 
Ít 1s to say, no reasoning avails here. Language may be used, but this 
has been associated too long with ideation, and has lost direcftlons or 
being by 1tself. As soon as words are used, they express meaning, 


1901 


reasoning; they represent something not belonging to themselves; they 
have no direct connection with life. Thịs 1s the reason why the masfers 
often avoid such expressions or statements as are Intelligible In any 
logical way. Their aim 1s to have the disciple's attention concentrated In 
the thing 1tself which he wishes to grasp and not in anything that 1s In 
the remotest possible connection liable to disturb him. 


1.149. A Phoenix Soaring Into the Heavens, Not Leaving a Trace 
Behid! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XV, Zen Master Tou-Tzi Yi-Qing first 
taught on White Cloud Temple in Jian-Chou. He later moved to the 
Sheng-Yin Monastery In Shu-Chou (located on Mt. Qian). One day, 
Zen master Y¡-Qing entered the hall and addressed the monks, sayIng: 
“To speak of this affarr 1s like a phoenix soaring Into the heavens, not 
leaving a trace behindl! Its like a ram whose horns are enfangled In a 
tree, and thus does not touch the ground. Where will you find any 
tracks? A golden dragon In not concealed in a cold swamp. A Jade 
rabbit nests In the moonlight. In order to establish the guest and host, 
you must stick your head out beyond the noisy world. [f you answer my 
quesfions properly, you're singing at the edge of the mysterious road. 
But in that case, you re sfIll only halfway there. If you”re still staring In 
miscomprehension, donˆt belabor what you see!” 


1.150. Dragons Give Bữrth to Dragons. A Phoemix Gives Bữth to 
a Phoenix 

One day, Tien-Jlan (lHianran) visited the Natonal Teacher 
(Nanyang Huizhong). T'1en-Jan asked the National Teacher's attendant, 
"Is the National Teacher here or not?” The attendant said, "He's here, 
but he's not seeing guests." T'ien-Jan said, “This 1s too far off." The 
attendant said, "Even the Buddha eye cant see him.” T'ien-]an said, 
"Dragons give birth to dragons. A phoenix gives birth to a phoemx." 
When the National Teacher woke up, the attendant told him of his 
conversation with T'ien-Jan. The National Teacher gave his attendant 
thirty blows and drove him away. When Iien-Jan heard about this he 
said, "Dont tell falsehoods to the National Teacher." The next day, 


1902 


Tien-Jlan went again to pay his respect. When he met the National 
Teacher he started to spread his sitting cushion. The National Teacher 
said, "Dont! Dont!" When Tien-Jan stepped back, the National 
Teacher said, "Just sol Just so!” Tien-Jan came forward again, the 
National teacher said, "No! No!" Tien-Jan then circled the National 
Teacher once and went out. The National Teacher said, "In this time 
long removed from the time of the Buddhas, most people are lax. 
Thirty years from now this fellow wIll be hard to find!” Thịs 1s a kind of 
koan which 1s somewhat difficult to understand and explain. Zen monks 
describe this type of koans as the "Impenetrable type," like "silver 
mountains and Iron walls." This can, stricly speaking, only be 
understood by advanced practitioners whose profound Intuitions match 
those of the actors, thus enabling them to discern directly and clearly 
the meaning of the koan without resorting to guesses or analysIs. IÝ one 
1s Wllling to rIsk missing the point, these koans may not be absolutely 
unintelligible or unexplainable, but this 1s not the desirability of many 
Zen practItioners. 


1.151. Compassion 0ƒ Bodhisaffyas 

Karuna means sympathy, or pity (compassion) for another In 
đistress and desire to help him or to deliver others from suffering out of 
py. The compassion 1s selfless, non-egoistic and based on the 
pñnnciple of universal equality. À compassionate mind 1s a mind with 
wholesome thoughts which always wishes others to be released from 
their sufferings and afflictions. A compassionate mind does not only 
bring forth happiness and tranquility for others, but also to ourselves. 
The compassionate mind also helps us dispel our negative thoughts 
such as anger, envy and Jjealousy, etc. Compassion extends 1tself 
without đdistinction to all sentient beings. However, compassion must be 
accompanied by wisdom In order to have right effect. Karuna or 
compassion 1s one of the most Important entrances to the great 
enlightenment; for with 1t, we do not Ki or harm living beings. 
According to the Vimalakirti Sutra, Chapter Seventh, Contemplating on 
Living Beings, when ManJusri Bodhisattava called on to enquire after 
Vimalakirtis health, he asked Vimalakirti about “Karuna” as follows: 
ManJusri asked Vimalakirti: “What should be compassion (karuna) of a 
Bodhisattva?” Vimalakrrti replied: “A Bodhisattva”s compassion should 


1903 


include sharing with all living beings all the merits he has won.” 
Bodhisattvas" compassion 1s  Inconceivable. Bodhisatvas are 
enlightenment-beings, Buddhas-to-be, however, they vow to contIinue 
stay In this world for a long period of time. Why? For the good of 
others, because they want to become capable of pulling others out of 
this great flood of sufferings and afflictions. But what personal benefit 
do they find in the benefit of others? To Bodhisattvas, the benefit of 
others 1s their own benefit, because they desire 1t that way. However, 
1n saying so, who could believe that? It 1s true that some people devoid 
of pify and think only of themselves, find it hard to believe In the 
altruism of the Bodhisattvas. But compassionate people do so easily. 
Do we not see that certain people, confirmed in the absence of pIty, 
find pleasure in the suffering of others, even when 1t 1s not useful to 
them? And we must admit that the Bodhisattvas, confirmed in pity, find 
pleasure in doing good to others without any egoIstic preoccupafion. 
Do we not see that certain, Ignorant of the true nature of the 
conditoned Dharmas which constitute their so-called “Self”, attach 
themselves to these dharmas, as a result, they suffer pains and 
afflictions because of this attachment. While we must admit that the 
Bodhisattvas, detach themselves from the conditoned Dharmas, no 
longer consider these Dharmas as “[” or “Mine”, øgrowing 1n pIftying 
solicitude for others, and are ready to suffer pains for this solitude?. 


1.152. An Qvereagerness im PracHice Only Leads to Pains and 
Pressures 

Zen Master Philip Kapleau wrote in Awakening to Zen: "Some of 
you may know the story of the Zen master who was asked by a student 
how long 1t would take him to get enliphtened. The master said, 'About 
fifteen years.' The student said, What! Fifteen years?' "Well, it might 
take twenty years In your case.' 'lt would take twenty years In my 
case!' 'On second thought, it would probably take fifty years. How 
vividly this 1llustrates a fundamental point. Pains and pressures often 
come up because of an overeagerness In practice. Not an 
overeagerness for the Dharma, but an overeagerness to øet something 
out of Zen. And get it very quickly. To get 1t and run, so to say." 


1904 


1.153. My Heart 

Gako, also known more formally as Tengen Chiben. Gako was a 
"grandpupil" of Hakuin, meaning that he belonged to the second 
generation of monks In the Hakuin tradition. Although known for his 
teachings, Gako has been most celebrated for his paintings, which 
follow the style of Suiô but have a special vigor and dynamic simplicIty 
of their own. It seems that Gako's favorIte subJect was the two  Chinese 
eccentrics Kanzan and Jittouku. Although he sometimes depicted them 
on parIred scrolls, he also painted them on a single sheet of paper; here 
ther backs are joined by the two brush lines. Jittouku leans back, 
holding his kitchen broom In one hand and clutching the earth with his 
toes, while Kanzan leans forward and poinfs upwards to the moon. 
Gako's Inscription comprises the first two lines of Kanzans most 
famous poetic quartrain: 

"My heart ¡s like the autumn moon 
Pure and unsullied on the blue green pool." 

The final two lines of Kanzans original poem, however, belie this 
famous metaphor with the understanding that words alone wIll not 
suffice: 

"No, this comparIson 1s not right 
How In the world can I explain 1t?" 


1.154. Ta Hui's Prayer 

Zen master Ta Hui's prayer which ¡s still used to recite daily in Zen 
monasteries can be summed up as follows: “My only prayer 1s to be 
firm In my determination to pursue the study of Truth, so that I may not 
feel weary however long I have to apply myself to 1t; to be light and 
easy In the four parts of my body; to be strong and undismayed In body 
and mind, to be free from 1llnesses, and to drive out both depressed 
feelings and light-heartedness; to escape every form of calamity, 
misfortune, evil influence, and obstruction, so that I may 1nstantly enter 
upon the right way and not be led astray Into the path of evil; to efface 
all the evil passions, to make grow the Prajna, to have an Immediate 
enlightenment on the matter that most concerns me, and thereby to 
continue the spiritual lie of the Buddhas, and further to help all 
senfient beings, to cross the ocean of birth and death, whereby Ï may 
requi(e all that I owe to the loving thoughts of the Buddhas and 


1905 


Patriarchs. My further prayer 1s not to be too 1ll, or to be too suffering 
at the time of my departure, to know 1ts coming beforehand, say, seven 
days ahead, so that my thoughts may dwell peacefully and properly on 
Truth; abandoning this body, unattached to any tie at the last moment, 
to be reborn without delay In the land of the Buddhas, and seeing them 
face to face to receive from them the final testimony of supreme 
enlightenment, and thereby enabled to divide myself infinitely In the 
Dharmadhatu to help universally all sentient beings in thetr fording the 
ocean of birth and death. These prayers are offered to all the Buddhas 
and Bodhisattva-Mahasattvas of the past, present, and future In the ten 
quarters, and to Mahaprajnaparamita.” 


1.155. The Ancient Teaching 

A monk asked, "In order to escape the vexations of the mind, one 
must see the ancient teaching. What 1s the ancient teaching?” Yang- 
Chi said, “The clear moon of the universe. The clear wave of the blue 
ocean." The monk then asked, "If someone doesnt yet understand this, 
how can he do so?” Yang-Ch”1 said, "Beneath the heels." 


1.156. The Thừd Patriarch Seng-Tsˆan 's Predicfion 

Phap Hiens family name was Do; he was a native of Sơn Tây 
Province. When he left home, he studied meditation and received 
precepts with Great Master Quán Duyên at Pháp Vân Temple. When 
Patriarch Vinituraci came to Vietname, he joined Vinituraci Zen Sect 
and honored Vinitaruci as his master. After attaining the essential 
meaning of Zen, he received the mind seal from Zen Master Vinitaruci 
and became the dharma herr of the first generation of the Vinitaruci 
Zen School. One day, Zen master Vinitaruci called his great disciple, 
Phap Hien, to remind: “he mind seal of Buddha 1s unfeigned, 
encompaasing the universe, neither deficlent nor excessive, neither 
gaining nor losing, neither one nor difference, neither iternity nor 
annihilation; having nowhere to arise or vanish, and neither far away 
nor not far away. It is grudgingly named like that Just only because of 
unreal circumstances. So all the Buddhas of past, present, and future 
also rely on this to attain enlightenment, and so do the successive 
generatlons of patriarchs. Me too, I also rely on this to attain 
enlightenment, and so do you, and so do all sentient beings and non- 


1906 


senfient beings; they all rely on this to attain enlightenment. Moreover, 
after the Third Patriarch Seng-Ts”an transmitted this mind seal to me, 
he told me to go south as quickly as possible to spread the Dharma, 
because It was not good for me to remain there too long. It has been a 
long time since then, and now I have met you. This agrees with my 
masters prediction. NÑow you must preserve 1t well. Ifs time for me to 
leave this world.” After speaking these words, Zen master Vinitaruci 
sat cross-legged, Joined his palms, his back was upright, and peacefully 
passed away. His disciple, Phap Hien, prepared the cremation 
ceremony, collected his five-colored relics, and buIilt a stupa to house 
them. lt was the fourteenth year of the dynasty tifle of Khai Hoang In 
594, under the Sui Dynasty. 


1.157. Advices to His Disciples 

One day, Zen master Lin Chi entered the hall and addressed the 
assembly, saying: “Oh you, followers of Truth, 1Ÿ you wish to obtain an 
orthodox understanding of Zen, do not be deceived by others. Inwardly 
or outwardly, 1Ÿ you encounter any obstacles, lay them low right away. 
lf you encounter the Buddha, slay him; 1f you encounter the Patriarch, 
slay him. If you encounter the Arhat or the parent or relative, slay them 
all without hesitation, for this 1s the only way to deliverance. Do not get 
yourselves enfangled with any obJect, but stand above, pass on, and be 
Íree. As I see those so-called followers of Truth all over the country, 
there are none who come to me free of independent of obJects. In 
dealing with them, I strike them down any way they come. If they rely 
on the strength of their arms, I cut them right off; 1f they rely on theIr 
eloquence, I make them shut themselves up; I1f they rely on the 
sharpness of their eyes, [ will hit them blind. There are indeed so far 
none who have pretended themselves before me all alone, all free, all 
unique. They are Invariably found caupht by the idle tricks of the old 
masters. [ have really nothing to give you; all that I can do 1s to cure 
you of the diseases and deliver you from the bondage. Oh you, 
followers of Truth, show yourselves here independent of all obJects. I 
want to weigh the matter with you. For the last five or ten years I have 
waIted In vain for such, and there are no such yet. They are all ghostly 
©XIstences, Ienominious gnomes haunting the woods or bamboo-groves, 
they are elfish spirit of the wilderness. They are madly biting Into all 


1907 


heaps of filth. Oh you, mole-eyed, why are you wasting all the pious 
donations of the devout! Do you think you deserve the name oŸ a 
monk, when you are still entertainng such a mistaken idea of Zen? I 
tell you, no Buddhas, no holy teachings, no discipling, no testifyingl 
What do you seek In a neighbors house? Oh you, mole-eyed! You are 
putting another head over your own! What do you lack In yourselves? 
Oh you, followers of Truth, what are you making use of at this very 
momert 1s non other than what makes a Patriarch or a Buddha. But you 
do not believe me, and seek It outwardly. Do not commit yourselves to 
an error. There are no realities outside, nor 1s there anything Inside you 
may lay your hands on. You can stick to the literal meaning of what I 
speak to you, but how far better 1t 1s to have all your hankerings 
stopped, and be doing nothing whatever! etc., etc.” 


1.156. Mother s Advice and Encouragement 

Jiun, an eminent Japanese Buddhist scholar-monk 1n the eighteenth 
century. Although Jiun was a monk of the Shingon sect, his work has 
long been regarded as Zenga. This 1s due both to the spontaneous and 
powerful nature of his brushwork and to the Zen content of much of his 
callipraphy. He was born in Osaka, the seventh of eight children from a 
rôninn family (a masfterless samural). His father, who worked at a 
granary, maintained an active Interest in Buddhism, Shinto, and 
Confucian philosophy; Jiun's mother was a devout Buddhist. As a child, 
Jiun received the education in Confucianism and the martial arts that 
was typIcal for the sons of the samural class. Hearing criticIlsms of 
Buddhism from his familys tutor, Jiun at first disliked monks and 
thought that the historical Buddha had been a false leader. Just before 
Jiuns father died, however, he made a last request that the thirteen- 
year-old Jiun become a monk, perhaps to ease the responsibility of his 
mother In caring for eight children. From the beginning, ]iun was 
entrusted to the Shingon sect master Ninkô Teliki (1671-1750) at the 
temple Hôraku-ji In southeast Osaka. At first the young monk was 
resenfful of his life-style: "My fathers last wish was that I enter the 
Buddhist clergy, and all of my relatives encouraged It. Since 1t was 
unavoidable, I took the tonsure, but to myself I thought, "The Buddhist 
Dharma 1s false and deceitful. After I have studied 1t for ten yearsand 
have understood the reason for this, I wIll return to lay life, crush the 


1908 


Buddhist Dharma and establish the way of the Confucian teacher Chu- 
Hai.” Às for his mother, she always advised and encouraged her ch¡ild 
to become a true Buddhist who seek liberation. When he was young he 
used to deliver lectures to his brother students. His mother heard about 
this and wrote him a letter: “Son, I do not think you became a devotee 
of the Buddha because you desired to turn Into a walking dictlonary for 
others. There 1s no end to Iinformation and commentation, glory and 
honor. I wIsh you would stop his lecture business. Shut yourself up In a 
litle temple In a remote part of the mountain. Devote your time to 
medifaton and in this way attain true realization.” At the age of 
fifteen, he had an unexpected experlence. It occurred while he was 
undertaking a serles of esoteric meditation in which the practitloner 
performs certain ritual gestures or mudras that help to Iinvoke a 
particular deity: "In the Initial rites and prostrations, I simply followed 
custom. I did not believe in what I was doïng even for a moment. But 
when I came to the meditation upon Nyôrrin Kannon Involving the use 
of the eighteen mudras, I[ had a rather strange sensation, and when I 
actually carried out this practice, [ was deeply moved." Right after this 
experience, Jiun wrote a letter to his mother, thanking her for having 
forced him to become a monk. He then plunged Into his Buddhist 
studies with new vigor. However, his teacher Teiki recommended that 
Jiun acquire as broad an education as possible, and so the next year he 
was enrolled In the "Ancient Learnings." Confucian school of Itô Jinsai 
(1627-1705), where he studied under Jinsats son ltô Tôgai (1670- 
1736). The young monk mastered Confucian texts as well as Chinese 
prose and poetry. Three years after Jiun entered the lItô academy, TeIki 
became sick, so Jiun Journeyed back to Hôraku-Ji. Although his teacher 
soon recovered, Jiun did not return to the Confucian school. Instead he 
was Invested with a serles of precepts, and at age twenty-one he 
pledged to uphold the full vinaya, the strict corpus of rules that 
formally governs a monk's life. Despite the negative attitude, Jiun 
always remembered his mother's adivce and encourasement. Besides, 
he was impressed with the intelligence, sincerity, and kindness of his 
teacher TeIkI. Jiun learned the tenets of esoteric Buddhism and was 
introduced to the Sanskrit syllabary known as Siddham, which In Japan 
was used primarlly to write the names of many deities exfolled In 
Buddhism. Teiki was one of the few monks who knew more than the 


1909 


token amount of Sanskrit required to read, write, and chant the names 
of deities In Shingon rituals. Jiun was fascinated by the Indian scrIpt 
and resolved to study thoroughly. It should be noted that he studied 
Sanskrit by himself in the pre-Melji period without being subJected to 
the influence of contemporary Western scholars or Indian pandits. Jiun 
SonJa called his collection of articles on Sanskrit study “Bongaku- 
Shinryo” (A Guide to Sanskrt Study). Some Important parts of hIs 
collection were published in 1953 at Osaka to commemorate the 150° 
annIversary of his death. 


1.159. The Words Deeply Touched His Hearí 

Chinese Zen history gIves us clues that the Interpretation of the 
teachings of the previous patriarchs led to a split between a Northern 
branch, headed by Shen-Hsiu, and a Southern branch, headed by Hui- 
Neng. The main point of dispute being the question of “sradual” and 
“sudden” enliphtenment. The Southern followers of “sudden 
enlightenmentf”, who assumed that our enlightenment must be sudden 
Or Instanfaneous, not from removing defilements gradually, nor by 
streneous practice. However, this branch soon died out. He was born In 
638 A.D., one of the most distinguished of the Chinese masters during 
the Tang dynasty, the sixth patriarch of Intuitional or meditation sect 
(Zen Buddhism) in China. Hui-Neng came from Hsin-Chou In the 
southern parts of China. His father died when he was very young. Ït 1s 
said that he was very poor that he had to sell firewood to support hIs 
widowed mother; that he was 1lliterate; that he became enlightened 1n 
his youth upon hearing a passage from the Diamond sutra. One day, he 
came out of a house where he sold some fuel, he heard a man reciting 
a Buddhist Sutra. The words deeply touched his heart. Finding what 
sutra 1t was and where 1t was possIble to get it, a longing came over 
him to study it with the master. Later, he was selected to become the 
SIxth Patrlarch through a verse someone wrote for him to respon to 
Shen-Hsiu demonstrating his profound Insipht. As leader of the 
Southern branch of Chian school, he taugpht the doctrine of 
Spontaneous Realization or Sudden Enlightenmert, through meditation 
in which thought, objectively and all attachment are eliminated. The 
Sixth Patriarch Hui-Neng never passed on the patriarchy to his 
successor, so 1t lapsed. However, the outstanding masters of 


1910 


succeeding generations, both in China, Vietnam (especially Lin-Chi) 
and Japan, were highly respected for therr high attainments. 


1.160. What Is the Price 0ƒ Rice in Lu-Ling? 

The koan about the potentiality and conditions of questlons and 
answers between Zen master Chng Yuan and a monk. According to 
the Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), 
Volume V, a monk asked Xing-SI: “What 1s the great meaning of the 
Buddhadharma?” Xing-SI said: “What 1s the price of rice in Eu-Ling?” 


1.161. Misty Raim On Mount Lu and Waves Surging in Che- 
Chaing 
Su Tung Po, a noted Chinese poet and stateman In the Sung 
Dynasty, expressed the Idea of human nature on discriminatlon In a 
poem: 
“Misty rain on Mount Lu, 
And waves surging in Che-chiang; 
'When you have not yet been there, 
Many a regret surely you have; 
But once there and homeward you wend, 
And how matter-of-fact things look† 
Misty rain on Mount Lu, 
And waves surging in Che-chiang.” 
Zen practiioners should always remember that from the 
beginningless times, we have been led astray through Ignorance to 
distinguish things while in reality there 1s no need for such thing. 


1.162. A Dead Snake im the Road 
A board-carrier Is a person who carrles a wooden board on his 
back. In Zen, the term Implliles a person who has a unilateral (one- 
sided) knowledge. Zen master Chia-Shan Shan-Hui said, “If you find a 
dead snake in the road, dont kill It. Take 1t home 1n a bottomless 
basket.” Later, Zen master Hsu- Tang commented In a verse: 
“This board-carrier can be resfrained. 
Though he may starve to death on Mount Shou-yang, 
He's vowed never to eat the grain of Chou.” 


1911 


1.163. Prosperity and Good Fortune 

Magistrate Lian of Hongzhou asked, "Should one drink wine and 
cat meat or not?” Master Ma-tsu said, "If you consune wine and meat, 
If 1S your prosperity. lÝ you don consume wine and meat, If IS your 
good fortune.” 


1.164. My Eyebrows! They re Falling Qut Again! 

One day, Zen master Yueh-An entered the hall and addressed the 
monks, saying, "Án escaped wild tiger has a bell around 1ts neck. lt 
strikes fear 1n everyone, and they flee In terror. Grabbing the lustrous 
pearl from the blue dragon's lair! Lipghting up heaven and 1lluminating 
earth! This old monk speaks before you today, but Ifs beyond my 
words of praise. All of you! What are you doing here?" Yueh-An then 
raised his whisk and said, "My eyebrowsl TheyTre falling out again!" 
He then threw down his whisk and left the hall. 


1.165. One Who Plays With His Qwn Swining Shadow 

One who plays with his own swinging shadow. In Zen, the term 
Indicates an Ignorant person who only sees thing on is external 
surface, and cannot see the real fundamental substance or body of all 
things. ÀA monk asked Ta Kuang, "Ch'ang Ching said, 'Joyful praise on 
the occasion of a meal', what was the essence of his meaning?" Ta 
Kuang did a dance. The monk bowed. Ta Kuang said, "What have you 
seen, that you bow?" The monk did a dance. Ta Kuang said, "You wild 
fox sprrit!" 


1.166. Asks About Three-Score Blows 

Shortly thereafter Zen master Hsien of Fu-Yan died, and the 
governor appointed Shi-Shuang (Tzu-ming Chu-yuan) to replace him. 
When Tzu-ming arrived, he disparaged everything at the temple, 
ridiculing everything he saw as wrong. Huang-Lung was deeply 
disappointed with Tzu-ming”s manner. When Huang-Lung visited Tzu- 
ming In his abbot”s room, Tzu-ming said: “Huai-Cheng studied Yun- 
Men' Zen, so he must surpass Yun-Men”s teaching. When Yun-Men 
spared Tong-Shan Shou-Chu three blows with staff, dịd Tong-Shan 


1912 


suffer the blows or not?” Huang-Lung said: “He suffered the blows.” 
Tzu-ming said fiercely: “From morning till night the magples cry and 
the crows caw, all of them 1n response to the blows they”ve suffered.” 
Tzu-ming then sat in a cross-legsed position, and Huang-Lung lit 
incense and blowed to him. Tzu-ming later asked: “Zhao-Chou sai: 
“The old lady of Mount T”aI, II go check her out for you.` But where 
was the place he checked her out?” Huang-Lung sweated profusely but 
he couldn”t answer. 


1.167. Treatise 0n the Eternal Lamp 0ƒ Zen 

Within a few years, he had learned the whole of Hakuins Inner 
teaching. From these efforts, Torei came with a profound experience, 
but one of the reasons his clothing had been damp with sweat even on 
“freezing days and frigid nights” was that he had succumbed to 
tuberculosis. The duress of ToreIs exertions broke his body down, and 
he fell mortally 1ll. Finding no medical treatment of any avail. At that 
time, he was only thirty years old, but, weakened by both disease and 
the physical austerities to which he had subJected himself, he was 
uncertain he would survive his 1llness. He did not, however, want to die 
without repaying Hakuin by passing on what he had learned from him. 
Torei thought to himself, "Even though I have found out all about the 
source of mind and the methods of Zen, what good will that do 1f I 
should suddenly die?" So he wrote a book called “The Inexhaustible 
Lamp of Zen." This Is a guide for New Zen Practitioners which 
provides great Insight Into the content of the teaching of the Hakuin 
School. By the time he had completed the manuscript, Toreis health 
showed signs of recovery, which left him uncertain what to do with the 
text. Finally, he decided to show 1t to Hakuin, he said, "If there 1s 
anything worthwhile In this book, Ed like to pass it on to future 
generatlons. If 1s bunch of claptrap, however, IÏI toss 1t ripht in the 
fire." Hakuin took a look at It and said, “This will be medicine to open 
the eyes of later generations." Then Torei left Hakuin and went to 
Kyoto, where he lived quietly, resigned to accept whatever was In 
store for him, death or life. One day while he was In a mindless sfate, 
all at once Torei saw through Hakuins lifetime experlence. From that 
poInt on he recovered spontaneously. Overcome with Joyfulness, ToreI 
wrote Hakunn a letter, telling him what had happened. The great master 


1913 


called Torel back and made him his Zen successor. After Toreis 
recovery, he and Hakuin collaborated to set up a curriculum for a Zen 
school. Most of the work on detailed examinations In the curriculum 
was evidently done by Torei. “The Inexhaustible Lamp of Zen"”, a text 
1n fwo sections composed by Tôrei Enji under the pen name Fufuan. 
The preface 1s dated 1751 by the author, but the text was first published 
in 1800. Tôrei wrote the text while he was living in Kyoto, where he 
undertook an Intense period of solitary meditaton after his Initial 
enliphtenment experlence. AÀs a result of his severe discipline he 
became 1Ïl, contracting tuberculosis. Told that his condition was 
terminal and that he would not live long. TôreIi wrote In the preface 
that he regretted being unable to lead others to enliphtenment. He 
therefore decided to record the basic teachings of Zen Buddhism as 
they were taught to him by Hakuin Ekaku (1685-1768). The text 1s 
divided Into ten sections that describe the progressive sysfem of Zen 
practice designed by Hakuin. The text became highly influential in the 
Rinzal sect, which continues to use 1t as an introduction to Hakuin Zen. 


1.168. Six Do Not Take lt In 

According to example 47 of the Pi-Yen-Lu, a monk asked Yun 
Men, "What Is th Body of Reality?" Yun Men said, "S1x do not not take 
1t1n." According to Yuan-Wu in the Pi-Yen-Lu, this 1s indeed hard to 
understand: even If you reach 1t before the first indications are distinct, 
this 1s already the secondary. If you understand after the first 
indications arise, then you've fallen Into the tertiary. lf you go to the 
words and phrases to discern his meaning, you wIll search without ever 
being able to find 1t. But ultmately, what do you take as the Body of 
Reality? Those who are adepts immediately get up and go as soon as 
they hear 1t raised. If on the other hand you linger in thought and hold 
back your potential, you should listen humbly to this treatment. The 
senior monk Fu of Trai Yuan was originally a lecturer. One day when 
he had gone up to his seat to lecture, he spoke of the Body of Reality 
saying, "Vertically 1t reaches through the three times, and horizontally 
1t extends through the ten directions." There was a Ch'an traveller In 
the audience who let out a laugh as he heard this. Fu came down from 
his seat and said, "What was my shortcoming Just now? Please, Ch'an 
man, explain so I can see." The Chan man said, "Lecturer, you only 


1914 


lecture on that which pertains to the extent of the Body of Reality; you 
dont see the Body of Reality." Fu said, "After all, what would be 
righ(?” The Ch'an man said, "You should temporarily stop lecturing and 
SIt in a quliet room, You have to see 1t for yourself." Fu dịd as he said 
and sat qulietly all night. Suddenly he heard them hitting the bell for the 
tiíth watch: suddenly he was greatly enlightened. So he went and 
knocked on the Chan mans door saying, "I have understood." The 
Chan man said, ”Iry to say something so I can see." Fu said, "From 
today onwards [II no longer twist these nostrils born of my parents." 
AgaIn: In the scriptures It says, "The Buddhas true Body of Realify 1s 
like empty space. It manifests shapes In response to things like the 
moon reflected In the water." Again: a monk asked Chia Shan, "What 
1s the Body of Reality?" Chia Shan said, "The Body of Reality has no 
form." The monk asked, "What 1s the Eye of Reality?" Chai Shan said, 
“The Eye of Reality has no flaws." Yun Men said, "Six do not take 1t 
in." Some say of this case, "This 1s Just the six sense-organs, the sIx 
sense-obJects, the six conscIousnesses. These sixes all arise from the 
Body of Reality, so the six faculties cannot take 1t in." Intellectual 
1nterpretations such as this, though, are Irrelevant. Moreover, they drag 
down Yun Men. lf you want to see, then see: there's no place for your 
aftempts to ratlonalize. Havent you seen how 1t says In the scrIpture: 
”his Truth 1s not something that calculating thought and discrimination 
can understand." Yun Mens answers have often provoked people's 
Iintellectual interpretations. Thus In every phrase of Yun Men there 
are inevitably three phrases present. Nor does he turn his back on your 
quesfions: responding to the time, adapting to the season, with one 
word, one phrase, one dot, one line, he Iindeed has a place to show 
himself. Thus 1t 1s said, "When a single phrase is penetrated, a 
thousand phrases, ten thousand phrases, are penetrated all at once." 
But say, 1s "Six do not take 1t in" the Body of Reality? Is 1t the 
Patrlarchs? I give you thirty blows. 


1.169. The Six Senses Are Qbjects 0ƒ Meditation Practices 
According to Bikkhu Piyananda in The Gems Of Buddhism 
WIisdom, you must always be aware of the sense organs such as eye, 
ear, nose, tongue and body and the contact they are having with the 
outside world. You must be aware of the feelings that are arising as a 


1915 


result of this contact: ey€ Is now in contact with forms (rupa), ear 1s 
noW 1n contact with sound, nose 1s now 1n conatct with smell, tongue 1s 
now 1n contact with taste, body 1s now In confact with touching, and 
mind 1s now 1n contact with all things (dharma). 


1.170. Six Senses RÑespond At the Same Từne 

Zhongyi Hongen, name of a student and dharma successor of Ma- 
Tsu-Tao-I. Few other detalls about Zhong-yi Hongens lie are 
available In the classical records; however, there Is some brief 
information on him In the Wudeng Huiyuan and the Records of the 
Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume VỊ: Zen Master 
Zhong-vi Hongen lived and taught Zen at Zhongyi Temple in 
Langzhou, now the city of Nanchang In Jiangxi Province. The Wudeng 
Huiyuan tells a meeting between Zhong-yi and his student Yangshan 
shortly after Yangshan received the precepts: One day, Yangshan 
came to the hall to thank Zhong-yI for conferring the precepts upon 
him. As Zhong-yli sat on the meditation platform, he patted his mouth, 
making a "woo, woo” sound. Yangshan walked to the east of the haÏll 
and stood there. Then he went to the west end of the hall and stood 
there. Then Yangshan went to the center of the hall and stood. He then 
bowed to Zhong-yi for having the precepts. Afterward, he stepped back 
and stood there. Zhong-yi said, "Where did you receive the samadhi?" 
Yangshan said, "I learned 1t from Tuo YinzI of CaoxI." Zhong-yl1 said, 
"Are you saying that Caoxi used this samadhi to greet people?" 
Yangshan said, "When he received the 'Overnight Guest,' he used this 
samadhI. Master, where did you learn your samadhi?" Zhong-yi said, "]I 
learned this samadhi at Great Teacher Ma's." Yangshan said, "How do 
you see Buddha-nature?" Zhong-yi said, "Well, lets say there was a 
room with six windows. Inside the room 1s a monkey. From the east 
side another monkey screeches through the window, 'eeeh, eeeh!' The 
monkey ¡nside then responds, eeeh, eeehl' The monkey outside 
screeches Into each of the six windows and the monkey Inside responds 
each time." Yangshan bowed and then sfood up, saying, "I understand 
everything In the metaphor youve presented, but theres one more 
thíing. What If the monkey Inside 1s asleep and the monkey outside 
wanfs 1t to look at him? Then what?” Zhong-y1 got off the platform, 
grabbed Yangshans hands, and did a dance, exclaiming, "Eeeh! Eeehl 


1916 


We see each other! Its like hearing a tiny mite that has a nest In the 
eyelash of a mosquito calling out in the middle of a busy Intersectionl 
In the wasteland people are sparse. You see few of them!" 


1.171. Six Senses, Their Six Qbjecfs, and Corresponding Kinds 
0ƒ ConsCi0ISH€SS 

SIx bases of mental actIvitles: eye, ear, nose, tongue, body and 
mind. Zen practitioners should always remember that the six senses or 
SIX Organs of sense are likened to six wild creatures in confinement and 
always struggling to escape. Only when they are domesfticated will 
they be happy. So 1s It with the six senses and the taming power of 
Buddha-truth. According to Bikkhu Piyananda in The Gems Of 
Buddhism Wisdom, you must always be aware of the sense organs such 
as eye, ear, nose, tongue and body and the contact they are having with 
the outside world. You must be aware of the feelings that are arIsing as 
a result of this confact: eye 1s now 1n contact with forms (rupa), ©ar 1s 
nñoW 1n contact with sound, nose 1s now 1n conatct with smell, tongue 1s 
now 1n contact with taste, body 1s now In confact with touching, and 
mind 1s now in confact with all things (dharma). The six obJective fields 
Of the sIix senses of sight, sound, smell, taste, touch and idea or thought; 
rupa, form and colour, 1s the field of vision; sound of hearing, scent of 
smelling, the five flavours of tasting, physical feeling of touch, and 
mental presenfation of discernment. The perceptions and discernings of 
the six organs of sense or six ways of knowing: sipht conscIousness, 
hearing consciousness, scent consciousness, taste consclousness, body 
COnscIiousness, and mind conscIousness. 


1.172. Six Wonderful Doors 

SIx wonderful strategles or doors for Buddhist cultivators. Flrst, 
mediftation by counting oneˆs breaths: You can count from one to ten or 
vise-versa. Second, Door of Following Breaths: Method of meditation 
of following one”s breaths. Third, Door of Concentration: Method of 
meditation by concentrating the mind. Fourth, Door of Contemplation: 
Meditation by contemplating on any obJect to obtain wisdom and to 
eliminate delusions. Fifth, Door of Returning to the mind: Method of 
meditation by returning to the mind. Sixth, Door of Purification: 
Method of meditation by pacifying the mind. 


1917 


1.173. Six Realins and Four Modes 0ƒ Bừth 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume VIII, one day, Zen master Nan-Ch"uan-Pu- 
Yuan ascended the Dharma seat in the haÏll, the official Lu Geng said, 
"We Invite the master to expound the Dharma for the sake of beings.”" 
Master Nan-Ch°uan said, "What would you have me to say?” u Geng 
said, "Can the master offer no expedient method to enter the Way?" 
The master said, "What do you say 1s lacking?" Lu Geng said, "Why 
are there six realms and four modes of birth?” Nan-chuan said, "I dont 
teach that or in other words, I don't bother with all that." 


1.174. The Six Heretical Masters 

According to the Buddhist legends, there were six tirthkas or 
heterodox teachers In India at the time of the Buddha. These six 
always soupht to rival Buddha. First, Purana Kasyapa, who negated the 
effects of action, good or evil. Second, Maskarin-Gosaliputra, who 
taught a theory of randomness, negating causality. Third, SanJaya- 
Vairatiputra, who was agnostic In refusing to maintain any opInion 
about anything. Fourth, Ajita-Kesakambala, who taupht a more 
extreme nihilism regarding everything except the four main elemenIs. 
Fifth, Kakuda-Katyayana, who taught a materialism in which there was 
no such things as killer or killed, but only transformations of elements. 
Sixth, Nirgrantha-Jnatiputra, known as Mahavrra, the founder of 
Jainsm, who taught the doctrine of Interdeterminism, considering all 
things In term of “maybe.” One day, a lecturer on the Vimalakrrti Sutra 
questioned Zen master Ta-Chou Hui-Hai, saying: “In the sutra, 1t 1s 
written: The six-non-Buddhist teachers are your masters. Follow them 
1n renouncing the household life, and when they fall Into error you, foo, 
follow them Into error. Those who make offerings to you receIve no 
merit; those who make donations to you fall into the three evil realms. 
Slander the Buddha, vilify the Dharma, do not Join the Sangha, and, 
finally, fail to attain nirvana. If this 1s the way you are, the you can 
receive food. Zen Master, please clarify the meaning of this passage 
for me.” Zen master Ta-Chou Hui-Hai responded: “Those who, In 
delusion, follow the six senses are called the six teachers; those who 
seek Buddha outside the mind are called non-Buddhist. If you make 


1918 


offerings out of abundance, one receIves no merIf; IÝ one receIVes 
donations with some purpose In mind, one falls into the three evil 
realms. If you slander the Buddha, then you seek nothing from the 
Buddha; 1f vilify the Dharma, then you seek nothing from the Dharma; 
1F you do not enter the Sangha, then you seek nothing from the Sangha; 
1f in the end you fail to attain the realm of emancipation even though 
wisdom and 1ts function are manifested right In front of you. lf you 
understand the passage In this way, then you have attained the feast of 
Joy In the Dharma and delight in the samadhI.” 


1.175. The Sixth PaHrarch Taught Bhikshu Fa-Ta 

According to the Flatform Sutra, Chapter Seven, Bhikshu Fa-Ta of 
Hung-Chou left home at age seven and constantly recited the Dharma 
Flower Sutra, but when he came to bow before the Sixth Patriarch, his 
head did not touch the ground. The Master scolded him, saying, “If you 
do not touch the ground, 1sn't 1t better not to bow? There must be 
something on your mind. What do you practice?” “I have recited the 
Dharma Flower Sutra over three thousand times,” Fa-Ta replied. The 
Master said, “I don”t care If you have recited 1t ten thousand times. lf 
you understood the Sutra”s meaning, you would not be so overbearing, 
and you could walk along with me. You have failed in your work and 
do not recognize your error. Listen to my verse: 

*As bowing 1s basically to cut off arrogance, 

'Why don't you touch your head to the ground? 
When you possess an ego, offenses arise, 
But forgetting merit brings supreme blessings.” 

The Master asked further, “What 1s your name?” “Fa-Ta,” he 
replied. The Master said, “Your name means “Dharma Penetration,” 
but what dharma have you penetrated?” The Master then spoke a 
V€TS€: 

“Your name means Dharma Penetration, 
And you earnestly recite without pause fo rest. 
Recifation 1s merely sound, 
But one who understands his mind 1s called a Bodhisattva. 
Now, because of your karmic conditions, 
I will explann 1t to you: 
Believe only that the Buddha 1s without words, 


1919 


And the lotus blossom wIll bloom from your mouth.” 

Hearing the verse, Fa-Ia was remorseful and he said, “From now 
on I wIll respect everyone. Your disciple recites the Dharma Flower 
Sutra but, has not yet understood 1fs meaning. His mind often has 
doubts. Hiph Master, your wisdom 1s vast and great. WIll you please 
explain the general meaning of the Sutra for me?” The Master said, 
“Dharma Penetration, the Dharma 1s extremely penetrating but, your 
mind does not penetrate 1t. There 1s basically nothing doubtful in the 
Sutra. The doubts are 1n your own mind. You recite this Sutra but what 
do you think 1s teaching 1s?” Fa-Ta said, ““[his student”s facultles are 
dull and dim. Since I have only recited it by heart, how could I 
understand 1ts doctrine?” The Master said, “I cannot read, but 1Ý you 
take the Sutra and read 1t once, I will explain 1t to you.” Fa-Ta recited 
loudly until he came to the “Analogies Chapter.” The Master said, 
“Stop! This Sutra fundamentally 1s based on the principle underlying 
the causes and conditons of the Buddha”s appearance 1n the world. 
None of the analogies spoken go beyond that. What are the causes and 
conditions? The Sutra says, “All Buddhas, the World-Honored Ones, 
appear In the world for the causes and conditions of the One Important 
Matter.` The One Important Matter 1s the knowledge and vision of the 
Buddha. Worldly people, deluded by external world, attach themselves 
to marks, and deluded by their Iinner world, they attach themselves to 
emptiness. The Sixth Patriarch also said, “If you can live among marks 
and yet be separate from 1t, then you will be confused by neither the 
I1nternal nor the external. If you awaken to this Dharma, In one moment 
your mind will open to enlightenmernt. The knowledge and vision of the 
Buddha 1s simply that. The Buddha 1s enlightenment. There are four 
divissions: Opening to the enliphtened knowledge and vision; 
demonsfrating the enlightened knowledge and vision; awakening to the 
enliphtened knowledge and vision; and entering the enlightened 
knowledge and vision. If you listen to the opening and demonstrating of 
the Dharma, you can easily awaken and enter. That 1s the enlightened 
knowledge and vision, the original true nature becoming manifested. 
Be careful not to misinterpret the Sutra by thinking that the opening, 
demonsfrating, awakening, and entering of which 1t speaks 1s the 
Buddha's knowledge and vision and that we have no share In It. To 
explain 1t that way would be to slander the Sutra and defame the 


1920 


Buddha. Since he 1s already a Buddha, perfect in knowledge and 
vision, what 1s the use of his opening to 1t again? You should now 
believe that the Buddhaˆs knowledge and vision 1s sinply your own 
mind, for there 1s no other Buddha. But, because living beings cover 
their brilliance with greed, and thetr love with states of defilement; 
external conditions and Inner disturbance make slaves of them. That 
troubles the World-Honored One to rise from Samadhi, and with 
Various reproaches and expedients, he exhorts living beings to stop and 
resf, not to seek outside themselves, and to make themselves the same 
as he 1s. That 1s called “Opening the knowledge and vision of the 
Buddha.'` IL, too, am always exhorting all people to open to the 
knowledge and vision of the Buddha within their own minds. The mind 
of worldly people are deviant. Confused and deluded, they commit 
offenses. Their speech may be good, but their minds are evil. They are 
greedy, hateful, envious, øIven to flattery, deceit and arrogance. They 
oppress one another and harm living creatures, thus, they open not the 
knowledge and vision of Buddha but that of living beings. If you can 
with an upright mind constantly bring forth wisdom, contemplating and 
1lluminating your own mind, and If you can practice the good and 
refrain from evil, you, yourself will open to the knowledge and vision 
of the Buddha. In every thought you should open up to the knowledge 
and vision of the Buddha; do not open up to the knowledge and vision 
of living beings. To be open to the knowledge and vision of the Buddha 
1S transcendental; to be open to the knowledge and vision of living 
beIngs 1s mundane. If you exert yourself in recitation, clinging fo 1t as a 
me€riforIous exercise, how does that make you different from a yak who 
loves his own tail?” Fa-Ta said, “If this 1s so, then I need only to 
understand the meaning and need not to exert myself In reciting the 
Sutra. Isn't that correct?” The Master replied, “What fault does the 
Sutra have that would stop you from reciting 1? Confusion and 
enlightenment are in you. Loss or øgain comes from yourself. IÝ your 
mouth recites and your mind practices, you “turn' the Sutra, but If your 
mouth recites and your mind does not practice, the Sutra “turns” you. 
Listen to my verse: 
“When the mind 1s confused, 
the Dharma Flower turns It. 
The enlightened mind wIll turn the Dharma Flower. 


1921 


Reciting the Sutra so long without understanding 
Has made you an enemy of Ifs meanIng. 
Without a thought your recifation 1s ripht. 

With thought, your recitafion 1s wrong. 

With no “with” and no “without” 

You may ride forever in the White Ox Cart.” 

Fa-Ta heard this verse and wept without knowing 1t. At the moment 
the words were spoken, he achieved a great enlightenment and said to 
the Master, “Until today I have never actually turned the Dharma 
Flower; Instead 1t has turned me.” Fa-Ta asked further, “The Lotus 
Sutra says, “If everyone from Sravakas up to the Bodhisattvas were fo 
exhaust all their thought In order to measure the Buddha”s wisdom, 
they still could not fathom 1t." Ñow, you cause common people merely 
to understand their own minds, and you call that the knowledge and 
vision of the Buddha. Because of this, I am afraid that those without 
superior faculties will not be able to avoid doubting and slandering the 
Sutra. The Sutra also speaks of three carts. How do the sheep, deer, 
and ox carts differ from the White Ox Cart? I pray the High Master will 
once agaIn Instruct me.” The Master said, “The Sutra's meaning 1s 
clear. You yourself are confused. Disciples of all three vehicles are 
unable to fathom the Buddha”s wisdom; the fault 1s In their thinking and 
measuring. The more they think, the further they go. From the sfart, the 
Buddha speaks for the sake of common people, not for the sake of 
other Buddhas. Those who chose not to believe were free to leave the 
assembly. Not knowing that they were sitting in the White Ox Cart, 
they sought three vehicles outside the gate. What 1s more, the Sutra 
text clearly tells you “There 1s only the one Buddha Vehicle, no other 
vehicle, whether two or three, and the same Is true for countÏess 
expedienfs, for various causes and conditions, and for analogies and 
rhetoric. All these Dharma are for the sake of the One Buddha Vehicle. 
Why don" you wake up? The three carts are false because they are 
preliminary. The one vehicle 1s real because 1t 1s the Iimmediate 
present. You are merely taupht to go from the false and return to the 
real. Once you have returned to reality, the real 1s also nameless. You 
should know that all the treasure and wealth 1s ultimately your own, for 
your own use. That 1s called maintaining the Dharma Flower Sutra. 
Then from aeon to aeon, your hands wIll never let go of the scrolls; 


1922 


from morning to night you will recite it unceasinply.” Fa-Ta received 
this instruction and, overwhelmed with Joy, he spoke a verse: 
“Three thousand Sutra recItations: 

At Ts°ao-HsI not one single world. 

Before I khew why he appeared In the world, 

How could I stop the madness of accumulated births? 

Sheep, deer, and ox provisionally set up; 

Beginning, middle, end, well set forth. 

'Who would have thought that within the burning house 

Originally the king of Dharma dwelt?” 

The Master said, “From now on you may be called the monk 

mindful of the Sutra.” From then on, although Fa-Ta understood the 
profound meaning, he continued to recite the Sutra unceasingly. 


1.176. The Sixth Patriarch Hui-Neng Taught Chih-Tao Kuang- 
Chou 

Chih-Tao Kuang-Chou, name of a Chinese Zen master. We do 
have a lot of detailed documents on this Zen Master, 1.e, the Records of 
the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume V, and the 
Flatform Sutra; however, there 1s some Interesting 1nformation on him 
in Flatform Sutra. According to the Flatform Sutra, Chapter Seven, 
Bhikshu Chih- Tao, a native of Nan-Hai in Kuang-Chou, asked a favor: 
“Since leaving home, your student has studied the Nirvana Sutra for 
over ten years and has still not understood 1fs great purporse. [ hope 
that the High Master will bestow his Instruction.” The Master said, 
“What point haven't you understood?” Chih-Tao replied, “All living 
beings have two bodies, the physical body and Dharma-body. The 
physical body 1s Iimpermanent and ¡1s produced and destroyed. The 
Dharma-body 1s permanent and 1s without knowing or awareness. The 
Sutra says that the extinction of production and extinction 1s bliss, but I 
do not know which body 1s In tranquil extinction and which receives the 
bliss. How could it be the physical body which receives the bliss? 
When this physical body 1s extinguished, the four elements scatter. 
That 1s total suffering cannot be called bliss. If the Dharma-body were 
extinguished 1t would become like grass, trees, tiles, or stones; then 
what would receive the bliss? Moreover, the Dharma-nature 1s the 
substance of production and extinction and the five heaps are the 


1923 


function of production and extinction. With one body having five 
functions, production and extinction are permanen(; at the time of 
production, the functions arIse from the substance, and at the time of 
extinction, the functions return to the substance. If there were rebirth 
then sentient beings would not cease to exIst or be extinguished. lf 
there were not rebirth, they would return to tranquil extinction and be 
Just like Insentient obJects. Thus, all đharmas would be suppressed by 
nirvana and there would not even be production. How could there be 
bliss?” The Master said, “You are a son of Sakya! How can you hold 
the deviant views of annihilationism and permanence which belongs to 
other religions and criticize the Supreme Vehicle Dharmal According 
to what you say, there 1s a Dharma-body that exisfs apart from physical 
form a tranquil extinction to be sought apart from production and 
extinction. Moreover, you propose that there 1s a body which enJoys 
the permanence and bliss of Nirvana. But, that 1s to grasp tightly onto 
birth and death and to indulge in worldly bliss. You should now know 
that deluded people mistook the union of five heaps for theIr own 
bodies and determined the dharmas as external to themselves. They 
loved life, dreaded death and drited from thought to thought, not 
knowing that this 1llusory dream 1s empty and false. They turned vainly 
around on the wheel of birth and death and mistook the permanence 
and bliss of Nirvana for a form of suffering. All day long they sought 
after something else. Taking pity on them, the Buddha made manifest 
1n the space of an Instant the true bliss of Nirvana, which has no mark 
of productlon or extinction; it has no production or extinction to be 
extInguished. That, then, 1s the manifestation of tranguil extinction. Its 
manifesfation cannot be reckoned; 1t 1s permanent and blissful. The 
bliss has neither an enJoyer nor a non-enJoyer. How can you caÏlÏ 1t “one 
substance with five functions?” Worse, how can you say that NÑirvana 
suppresses all dharmas, causing them to be forever unproduced? That 
1s fo slander the Buddha and defame the Dharma. Listen to my verse: 

Supreme. Great Nirvana 1s bright 

Perfect, permanent, still, and shining. 

Deluded common people call it death, 

Other teachings hold 1t to be annihilation. 

All those who seek two vehicles 

Regard 1t as non-action. 


1924 


Ultimately these notlons arise from feeling, 
And form the basIs for sIXty-tWO VIews, 
Wrongly establishing unreal names. 
What Is the true, real principle? 
Only one who has gone beyond measuring 
Penetrates without grasping or reJecting, 
And knows that the dharma of the five heaps 
And the self within the heaps, 
The outward appearances, a mass Of 
1mages, the mark of every sound, 
Are equally like the 1llusion of dreams, 
For him, views of common and holy do not arIse 
Nor are explanatlons of Nirvana made. 
The two boundaries, the three limits are cut Off. 
All organs have therr function, 
But there never arises the thought of the function. 
All dharmas are discriminated 
Without a thought of discrImination arising. 
When the fire at the aeon”s end burns the bottom of the sea 
And the winds blow the mountaIn against each other, 
The true, permanent, sfill extinct bliss, 
The mark of Nirvana 1s “thus.. 
Ihave struggled to explann 1t, 
'To cause you fo reJect your false views. 
Don”t understand 1t by words alone 
And maybe you'll understand a bịt of this.” 
After hearing this verse, Chih-Ilao was greatly enliphtened. 
Overwhelmed with Joy, he made obeisance and with drew. 


1.177. The Six Senses Are Themselves MeditaHon, Sensual 
Desires Are Thernselves the Way 

There was a time, Zen master Man-an, a J]apanese Zen master in 
the seventeenth century, wrote to a lay student of Zen, "ÏlÝ you want to 
quickly attain mastery of all truths and be independent In all events, 
there 1s nothing better than concentration In activity. That 1s why 1t 1S 
said that students of mysticism working on the Way should sit in the 
midst of the material world. The Third Patriarch of Zen said, 'lf you 


1925 


want to head for the Way of Unity, do not be averse to the obJects of 
the six senses. This does not mean that you should indulge in the 
obJects of the six senses; It means that you should keep right 
mindfulness confinuous, neither grasping nor reJecting the obJects of 
the six senses In the course of everyday life, like a duck going Into the 
water without Its feathers getting wet. If, in contrast, you despise the 
obJects of the six senses and try to avoid them, you fall Into escapIst 
tendencies and never fulfill the Way of Buddhahood. If you clearly see 
the essence, then the obJects of the six senses are themselves 
mediftation, sensual desires are themselves the Way of Unity, and all 
things are manifestatons of Reality. Entering Into the great Zen 
stability undivided by movement and stillness, body and mind are both 
freed and eased.” 


1.176. The Six Sftages 9ƒ Bodhisattva Developmenf 

The six stages of Bodhisattva developments as defined In the 
Tien-T”ai Perfect or Final Teaching, In contrast with the ordinary sIx 
developmenfs as found ¡in the Differentiated or Separated School. 
Theoretical stages ¡Include the Theoretical Buddha and the 
Apprehension of Terms. First, realization that all beings are of Buddha- 
nature. The underlying truth of all things 1s Buddha; Immanent reason; 
Buddhahood; the Tien-I”ai Perfect or Final doctrine of essential 
universal Budhahood, or one of the six stages of Bodhisattva 
developments (the undeveloped Buddha ¡n all beings). Second, the 
apprehension of terms. This 1s the first step In practical advance that 
those who only hear and believe are In the Buddha-law and potentially 
Buddha. Internal stages for all that include the Advance Beyond 
Terminology, the Semblance Stage (ldentity of the Individual and 
Buddha), The Real Wisdom 1s Gradually Opened Stage, and the 
attainment of Perfect Enliphtenment. Third, advance beyond 
terminology to meditation, or study and accordant action. Fourth, 
semblance stage, or approximation of truth and 1s progressIve 
experiential proof. Flíth, the real wisdom 1s gradually opened, the 
screen of Ignorance 1s gradually rolled up, the mind 1s clearer and 
clearer to totally clear. Sixth, destroy all ignorance and delusions to 
attain Perfect enlightenment (Fruition of holiness). 


1926 


1.179. Elephant Load Can?t Be Carried by a Donkey 

The koan about the potentiality and conditions of questions and 
answers between National Teacher Chung and his assembly. According 
to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), 
Volume V, one day, the National Teacher entered the hall and 
addressed the monks, saying, “I[hose who study Zen should venerate 
the words of Buddha. There is but one vehicle for attaining 
Buddhahood, and that 1s to understand the great principle that 1s to 
connect with the source of mind. If you haven”t become clear about the 
great principle then you haven”t embodied the teaching, and you are 
like a lion cub whose body 1s still Irritated by fleas. And 1ƒ you become 
a teacher of others, even attaining some worldly renown and fortune, 
but you are still spreading falsehoods, what good does that you do or 
anyone else? A skilled axe-man does not harm himself with the axe 
head. What is an elephant load can”t be carried by a donkey.” 


1.180. Chao Chou s Sword Blade 

One day, Zen master Fa-yen entered the hall and composed a 
verse on Chao Chou's Sword Blade as follows: 

“Chao Chou's sword blade 1s out of 1ts scabbard, 
Hovw cold like frost, how blazing like a flame†l 
lf one attempts to ask 'How so? 
A division at once sefs in--this and that.” 

As a matter of fact, at this supreme moment of Zen experlence, 
Nirvana and Samsara are like a dream of yesterday, and the ocean of 
worlds in the great chiliocosm appears like a bubble, and even all the 
holy ones of the past, present, and future are like the flashes of great 
The experience 
1s beyond description, and can never be transmitted to others. It 1s those 
who actually drunk water that know whether 1t is cold or warm. The ten 
quarters are melted Into the spot of your presence: the pasf, present, 


Ị? 


lightning. This 1s the great moment of enlightenment 


and future are concentrated in this moment of your conscIousness. 
Even among the celestial beings no Joy 1s ever comparable to this, 
much less among humankind. 


1927 


1.161. Liang-Chỉich 's Moving His Sleeves and Leaving the Hall 
The koan about the potentiality and conditions of questions and 
answers between Zen master Pai-Yan Ming-Che with T”ung-Shan and 
MI Shih Po. According to Ching-Te Chuan teng Lu, volume XÍIV, one 
day, Mi of Shên-shan and Tung-shan went to visit Ming-che. Ming-che 
asked Tung-shan: "Where have you been lately?” Tung-shan 
answered: "In Hu-nan province." Ming-che asked: "What 1s the 
surname of the governor there?” Tung-shan replied: "I do not know." 
Ming-che asked: "What 1s his first name then?” 'Tung-shan replied: "I 
do not know his first name either.” Ming-che asked: "Doesnt he 
administer his office at all?” Tung-shan said: "He has plenty of 
subordinate officers to do the work." Ming-che asked: "Doesnt he 
come out from and go 1n to his office at all?" Tung-shan did not answer, 
moved his sleeves and walked out. The next day, Ming-che said to 
him: "You dịd not answer my questlon yesterday. lf you can say 
something satisfactory today I will imnvite you to lunch." Tung-shan 
replied: “The governor 1s too dignified to come out of his office.” 
Ming-che was satisfied with the answer, and a lunch was prepared for 
Tung-shan. Outwardly, the conversation between Tung-shan and Ming- 
che was simple and plain. I( seems to have been without any 
sipnificance. But ¡in fact, every remark they made had a double 
meaning, alluding to the truth of Zen. This story shows how Zen 
Buddhists are In the habit of testing one another datly in simple talks. 
They are naturally trainned experts In the Zen art of verbal contest. 
They start to play the game whenever they have a chance. Ít goes 
without saying that the participant in the Zen contest must know the 
game first In order to match his rival. An outsider wIll either miss the 
poInt, or become bewildered at what 1s going on. Zen practfitloners 
should always consider Zen as an art in the sense that, to express 1fself, 
1t only follows 1s own Intuitilon and inspirations, but not dogmas and 
rules. At times 1t appears to be very grave and solemn, at others trivial 
and gay, plain and direct, or enigmatic and round-about. When Zen 
masters preach they do not always do so with their mouths, but with 
therr hands and legs, with symbolic signals, or with concrefe action. 
They shout, strike, and push, and when questioned they sometimes run 
away, or sinply keep their mouths shut and pretend to be dumb. Such 
antics have no place 1n rhetoric philosophy, or religion, and can be best 


1928 


described as "art”. The above story 1s one of the manners of Zen art 
that Zen masfers utilize to test the depth and genuineness of the 
disciple's or ther masters' understanding and realization. 


1.182. Ryokan Appears Foolish! 

Zen monk Ryokan was ordained as a monk at the age of eiphteen. 
After four years of training at a small temple near his home town, he 
entered the Zen monastery Entsu-jJi, the abbot of which was Master 
Kokusen. Ryokan worked with Kokusen for twelve years, studyIng Zen 
as well as callipraphy and verse composition. Around this time, he 
adopted the name “Daigu,” which means “Great Fool.” It was the name 
by which he most frequently referred to himself. In 1790 Kokusen 
presented Ryokan with a certificate of inka that read: 

“Ryokan appears foolish, but he walks the broadest way 
So free and so untrammelled, none can truly fathom him. 
I grant this certificate with a stick of mountain wood. 
Everywhere he wanders he will retain the peace 
Atftained within these walks.” 


1.183. Liang-Shan s “This Was Painted by Wu-Chu ” 

The koan about the potentiality and conditions of questions and 
answers regarding Zen master Liang-Shan (920-990) opened up the 
Iintelligpence and brought enliphtenment to Ta-Yang. According to the 
Wudeng Huiyuan, Volume XIV, upon T”a-Yangˆs first meeting with 
Liang-Shan, Ta-Yang asked: “What 1s the formless place of 
realizaton?” Liang-Shan pointed to a painting of Kuan-Yin and said: 
“This was painted by Wu-Chu.” Ta-Yang was about to speak when 
Liang-Shan cut him off, saying: “Does this have form? Where 1s the 
form?” At these words, Ta-Yang awakened. He then bowed. Liang- 
Shan said: “Why don'”t you say something?” Ta-Yang said: “IỦs true I 
don”t speak, and I fear putting it to brush and paper."”Liang-Shan 
laughed and said: “Engrave the words on a stone memorial.” T”a-Yang 
then offered the following verse: 

“Formerly my means of studyIng 
the Way was confused, 
Seeking understanding among 
myriad streams and countless mounfains. 


1929 


But Iimmediate clarity 1s not found by 

sorting throught the past. 

Directly speaking “no mind” 

engendered more delusion. 

Then, a teacher revealed my situation upon leaving Qìn, 

lIIlluminating the time before my parents” birth. 

And now, everything realized, what has been attained? 

The night frees crow and cock to fly with the snow.” 

Liang-Shan said: “Here the T”ong-Shan line 1s entrusted.” In time, 

Jing-Xuan”s reputation spread widely. 


1.164. Conscience (Inner Conscience) 

An Iinner conscIence that restrains us from doïng deeds that would 
Jeopardize our own self-respect. While 'ottappa' 1s a healthy fear of 
committing unskillful deeds that might bring about harm to ourselves or 
others. Robert Aitken wrote In Encouraging Words': "Your consclence 
1S YOUT COnSCIOusness, the sense you have In common with all beings. lt 
shows you clearly what 1s ripght and what 1s wrong, what 1s apprOpriate 
and what 1s not. Some people, however, grow up without a sense that 
they are members of the great family. They create all kinds of trouble 
for themselves and others. Be glad you have a consclencel Yet It 1s 
possible to give consclence too mụuch control, as though 1t were a 
parent dealing with a small child. Allow your conscIence I1fs apprOprIate 
role, it wIll be your cogent teacher. " 


1.185. King Liang Wu- Tỉ and Bodhidharma 

The Emperor Wu-T1 invited him to Nanking for an audience. The 
Emperor said: “Since my enthronemert, I have buIlt many monasterIes, 
copied many holy writings and invested many priests and nuns. How 
great 1s the merit due to me?” “No merit at all,” was the answer. 
Bodhidharma added: “AlI these things are merely 1nsigmficant effects 
of an Iimperfect cause. It is the shadow following the substance and 1s 
without real entity.” The emperor asked: “hen , what 1s merit in the 
true sense of the word?” Bodhidharma replied: “It consistfs In purity and 
enlightenment, completeness and depth. Merit as such cannot be 
accumulated by worldly means.” The emperor asked again: “What Is 
the Noble Truth In its highest sense?” Bodhidharma replied: “Tt 1s 


1930 


empty, no nobility whatever.” The emperor asked: “Who ¡s it then that 
facing me?” Bodhidharma replied: “[ do not know, Sir.” The Emperor 
could not understand him. Bodhidharma was famous for his Interview 
with Emperor Han Wu TI. But after that, Bodhidharma went away. He 
crossed the Yangtze River and reached the capital, Lo-Yang, of 
Northern Weli. People said Bodhidharma used the rush-leaf boat to 
cross the Yangtse River. After a soJourn there he went to Mount Wu- 
Tai-Shan and resided ¡in the Shao-Lin Temple where he meditated 
(facing the wall) for nine years In silence and departed. As 1s clear 
from the dialogue between the emperor and Bodhidharma, the 
essential core of Bodhidharma*s doctrine 1s the philosophy of 
emptiness (sunyata), and sunyata 1s beyond demonstration of any kind. 
Therefore, Bodhidharma also replied in the negative form. Later, Wu-ti 
asked Chih-kung about this Iinterview with Bodhidharma. Said Chih- 
kung: "Do you know this man?" The Emperor confessed his 1gnorance, 
saying: "I really do not know him.” Chih-kung said: "He 1s a Kuan-Yin 
Bodhisattva attempting to transmit the seal of the Buddha-mind.” The 
Emperor was grieved and tried to hasten an envoy after Bodhidharma. 
But Chih-kung said: "lt 1s of no use for your MaJesty to try to send for 
him. Even when all the people In this land run after him, he will never 
turn back." When we speak of the Buddhistinfluence on the life and 
literature of the Chinese people, we should keep this mystic trend of 
Bodhidharma”s philosophy 1n mind, for there 1s no doubt that 1t has had 
a great deal to do with the moulding of the spirit of Chinese Zen 
Buddhism. Zen practiioners In the world can leap clear of this. 
Bodhidharma gives them a single swordblow that cuts off everything. 
These days how people misunderstand! 'They go on giving play to therr 
spIrits, put a glare in their eyes and say, "Empty, without holiness!" 
Fortunately, this has nothing to do with 1t. Zen master Wu Tsu once 
said, "If only you can penetrate 'empty, without holiness,' then you can 
return home and sit In peace.” All this amounts to creating 
complications; still, it does not stop Bodhidharma from smashing the 
lacquer bucket for others Among all, Bodhidharma 1s  most 
extraordinary. The sacred truth is Vast Emptiness 1tself, and where can 
one point out 1s marks? In fact, when the emperor asked: “Who 1s 1t 
then that facing me?” Bodhidharma replied: “I do not know, SIr.” The 
Emperor could not understand him. After that, Bodhidharma went 


1931 


away. He crossed the Yangtze River and reached the capital, Lo-Yang, 
of Northern Weli. But what thorny brambles that have grown after himl 
Even the entire populace of the land pursued, there 1s no turning back 
for him. So 1t 1s said, "Hf you can penetrate a single phrase, at the same 
moment you will penetrate a thousand phrases, ten thousand phrases. " 
Then naturally you can cut off, you can hold still. An Anclent said, 
"Crushing your bones and dismembering your body would not be 
sufficient requital; when a single phrase 1s clearly understood, you leap 
over hundreds of millions." Bodhidharma confronted Emperor Wu 
directly; how he indulged! The Emperor did not awaken; Instead, 
because of his notions of self and others, he asked another question, 
"Who 1s facing me?” Bodhidharma's compassion was eXcessIve; again 
he addressed him, saying, "I dont know." At this, Emperor Wu was 
taken aback; he did not know what Bodhidharma meant. When Zen 
practitioners get fo this poInt, as to whether there 1s something or there 
1snt anything, pick and you fail. Through this koan, we see that In the 
sixth century, Bodhidharma saw that he need to go to China to transmit 
the Mind seal to people who had the capability of the Great Vehicle. 
The Intent of his mission was to arouse and Instruct those mired In 
delusion. Without establishing written words, he pointed directly to the 
human mind for them to see nature and fulfill Buddhahood. 


1.186. Practiioners With Two Kinds 6ƒ lllness 

The koan about the potentiality and conditions of receiving and 
I1nstructing disciples of Zen master Wen Men. According to the Records 
of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume XIX, one 
day, Zen master Yun Men entered the hall and addressed the monks, 
saying, “The light that does not penetrate has two kinds of sickness: the 
first one 1s that one does not see clearly things In front; the other 1s that 
one penetrates and sees that all đharmas are empty, but things seem 
exIst In vague places; that 1s still called a light that doesnt break 
through. In the same way, Dharmakaya also has two kinds of illness: 
the first illness 1s the view that clings to the dharma; the second one 1s 
the one that has penetrated, but not broken through all the way, If 1S 
still a kind of illness." We may say that the majority of Zen koans were 
based on approach in which the ultimate truth is expressed through 
absolute negation or illustration through negating, which 1s a favorite 


1932 


method used by Zen masters. The ingenious Zen masters used colorful 
phrases and expressions fo illustrate the PraJna-truth. The only way that 
Zen masters used to obtain Enlightenment 1s to penetrate or break 
through the walls of clinging In order to strip off dualistic conceptIons. 
In Zen, the purpose of preaching 1ts theorles In the sutras 1s merely to 
make practitioners break through and strip off so they can attain theIr 
final emancipation. 


1.187. Two Faces 0ƒ Intellect and the Five Senses 

Intellect and our five senses deceive us Into postulating the dualism 
of self and other. According to Zen Master Philip Kapleau In 
Awakening to Zen, why do we suffer? Why ¡1s there so mụuch greed, 
folly, and violence in the world? The Zen answer 1s that because our 
bifurcating Intellect and our five senses deceive us Into postulating the 
dualism of self and other, we are led to think and act as though each of 
us Were a separate entity confronted by a world external to us. Thus In 
Our unconscIous the Idea of ”I” or selfhood, becomes fixed, and from 
this arises such patterns as "I hate this,” "I love that,” "This 1s mine,” 
“Ihats yours." Nourished by this fodder, ego, and this 1s not the 
psychological ego whose healthy functioning 1s necessary, but the 
delusive sense of oneself standing apart from others, from the whole 
universe, comes to dominate the personality, attacking whatever 
threatens 1ts domination and grasping at anything that wIll enlarge 1ts 
pOW€r. AntagonIsm, greed, and alienation, in a world, suffering, are the 
inevifable consequence of this circular process. To see through this 
mirage and graps the ungraspable 1s to realize that "heaven and earth 
and Ïl” are of the same root, to use a Zen phrase. 


1.166. Two Mouths, One Without a Tongue, This Is My 
Tcaching! 

Yang-Shan acted according to conditions to benefit beings and 
became a great example of the Zen school. One day when near death, 
'Yang-Shan took a brush and wrote a verse for the monks to read: 

“Countless discIples, 
I look across you all, and you gaze back, 
Two mouths, one without a tongue, 
Thịs 1s my teaching.” 


1933 


1.189. Two Sharp Swords That Cause Sormne Damage and Loss 
Two sharp swords that cause some damage and loss. In Zen, the 
term means two groups of disicples who present the same proJject to 
solve problems of the wonderful and profoundly aspects of Zen. This 1s 
the fourth grade In the Tsao Tung Sect. Thịs 1s also the singularity of 
each obJect Is perceived at 1fs hiphest degree of uniqueness without 
any discrimination. Ñow mounftain 1s mountain, rIver 1s rIver; ther 1s no 
such a beautiful or loving mountain or a boring river. Like the Ten 
Oxherding Verses, these are five different levels or degrees of Zen 
realization formulated by Zen master Tung-Shan-Liang-Chịeh. 


1.190. Two Waves 0ƒ the Hand 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume XII, one day a monk came and entered the 
Dharma Hall. Zen master Tsun-chiang Hsing-hua gave a shout. The 
monk too gave a shout and advanced two or three sfrides. Right at that 
time, Tsun-chiang Hsing-hua shouted again. The monk too shouted 
again, and after a moment came forward. Hsing-hua held up his staff. 
The monk again shouted. Ts'un-chiang Hsing-hua remarked, “You see! 
Thịs dolt 1s stilI trying to play the host!”” The monk hesitated. Hsing-hua 
struck him and drove him out of the Dharma Hall, then the master 
returned to his quarters. Someone asked, “The monk who was Just 
here, what did he say to deserve the masters anger?” Tsun-chiang 
Hsing-hua answered, “hat monk had technique, he had essence, he 
had 1llumination, he had function. But when I waved my hand In front 
of him two times he couldnt respond. If you dont hit a blind oaf like 
that he ]Í never get anywhere.” 


1.191. Two Words 

One day, Zen master Hsu- Tang took the high seat and said: Hsuan- 
Sha questioned Ching-ch1ng Tao-fu, ““Not to perceive a single dharma; 
this 1s a grave error. So tell me, what 1s this 'single dharma not 
perceived'?” Ching-ch1ng pointed at a pillar and replied, “Thịs 1s 'not to 
perceive a single dharma, 1s 1t not?” Hsuan-Sha said, “You may enJoy 
the pure water and fine rice of ZhejJiang, but as for the Buddhadharma, 


1934 


not yet!” Zen master Hsu-IFang commented: “How excellent, no 
matter what he said, Ching-Chings words 1s 1t not” Do you 
understand?” Then he added a short verse: 
“Cold clouds embrace the hidden rock, 
The frosty moon 1lluminates the clear pool.” 


1.192. Liu T'teh-Mo and Old Master Kuei-Shan 

A nun Zen master, a profoundly enlightened Buddhist nun, disciple 
of Kuei-Shan-Ling-Yu In the ninth century. Her family name was Lu, 
and she acquired the nckname "F1eh-mo,' Tron mill stone, because she 
was renowned ¡n the Zen circles of her time for 'ørinding to bits' like an 
1ron millstone anyone who confronted her in dharma battle (hossen). In 
example 24 of the PI-Yen-Lu, we see her In a hossen with her master, 
Kuei-shan: "Liu T'ieh-mo came to Kuei-shan. Kuei-shan said, 'So old 
cow, you-ve come.' T'ieh-mo said, "omorrow will be the big festival 
on Mount Tai; the abbot wIll go there?' Thereupon Kuei-shan relaxed 
his body and lay down. Immediately, T'Ieh-mo went out and departed.” 


1.193. To Hand Down 

According to Zen Buddhism, the Way must penetrate and flow. 
According to the Flatform Sutra, Chapter Four, the Sixth Patriarch 
taught: “Good Knowing Advisors, the Way must penetrate and flow. 
How can 1t be Iimpeded? If the mind does not dwell in dharmas, the 
way will penetrate and flow. The mind that dwells in dharmas 1s in self- 
bondage. To say that siftting unmoving 1s correct 1s to be like Sariputra 
who sat quietly In the forest but was scolded by Vimalakiri. Good 
Knowing Advisors, there are those who teach people to sit looking at 
the mind and contemplating stillness, without moving or arising. They 
claimed that 1t has merit. Confused men, not understanding, easily 
become attached and go Insane. There are many such people. 
Therefore, you should know that teaching of this kind 1s a greater 
©TTOT.” 


1935 


1.194. Speech and Silence Are Conconcern Wih Equality and 
DỰƒerentiafion 

According to example 24 of the Wu-Men-Kuan, one day, a monk 
asked master Feng-hsuch, "Speech and silence are concerned with 
equality and differentiaion. How can I transcend equality and 
differentiation?” Feng-hsueh said, "I always think of Chiang-nan In the 
spring; partridges chirp among the many fragrant flowers." According 
to Wu Men Hui-Kali in the Wu-Men-Kuan, Feng-Hsueh functions like 
lightnming, creating an apprpriate way to practice. But why does he gets 
involved with the tongue of a predecessor and not free himself? If you 
can see Intimately Into this point, the Way will open for you naturally. 
Now set aside the samadhi of words, Just give me one phrase Ì 


1.195. To Depart From Causation in order to Pursue Nirvana 
Zen Master Hsu-Yun was regarded as the most outstanding 
Buddhist of Chinese Order in the modern era. He was born In Fu-Kien 
Province In 1840, left home at the age of 19. When he was 20, he took 
precepts with Master Miao-LIen and received Dharma name Ku-Yen. 
When he was 56 years old, he achieved final awakening at Kao-Min- 
Ssu in Yang-Chou. Thereafter, he began his teaching work. He was 
I1nvited to take charge of the Sixth Patriarchˆs Temple (Ts°ao-Chi), then 
very rundown. He restored the Ts°ao-Chi Temple along with many 
other temples and monasteries. He also founded many schools and 
hospIfals for the poor. He also traveled to Malaysia and Thailand, and 
taught Dharma for the king and the royal family in Thailand. He passed 
away In 1959, when he was 120 years old. His biography has been 
translated by Prof. Charles Luk under the tile “Empty Cloud.” In a 
letter to respond to his disciple Tseng Tlen-yu, Zen master Hsu-yun 
wrote: "From your letter [ know that you can work at Zen during all 
daily activiies and official business without being Interrupted or 
enfangled by them. Even though you may be submerged In a torrent of 
worldly affairs, you are always able to keep your mindfulness alert. 
Thịs 1s indeed remarkable. I am very pleased with your vigorous effort 
and the Increasing strength of your aspiration to Tao. However, you 
must realize that the tumult of Samsara 1s like a great fireball; there 1s 
no ending to it. Therefore, when engaging In any turbulent activity, you 
must not forget the straw seats and bamboo chairs. The superlor work 


1936 


you have done so Industriously in quietness should be applied when 
you are submerged In the tumult of your dally life. lf you find 1t 
difficult to do so, 1t 1s most likely that you have not gained very much 
from the work in quietude. If you are convinced that meditating in 
quietness 1s better than meditating in acfivity, you then fall into the trap 
of searching for reality through destroyIing manifestatlons, or of 
departing from causation to pursue Nirvana. The very moment when 
you are craving quiet and abhorring turbulence 1s the best time to put 
all your strength Into the Work. Suddenly the realizations for which you 
have searched so hard In your quiet meditations will break upon you 
right in the midst of the turbulence. Oh, this power, gained from 
breaking-through, 1s thousands and millions of times greater than that 
generated by quiet meditation on your straw seat and bamboo chair!" 


1.196. Dissociating from Mind, Consciousness, and Percepfions, 
Keep Away from both the Holy and the Mundane Paths oƒ 
Leqarning 

When Han-Shan met Zen master Fa Kuang (name of a Chinese 
Zen Master In the sixteenth century), whom Han Shan had long greatly 
admrired, came to visit the monastery. Han Shan was pleased to have 
this opportunfy to meet and study under him. After they had 
exchanged a few words, Han Shan was very impressed and begged him 
for Instruction. Fa Kuang told Han Shan, "You should work at Zen by 
dissocilating from mind, conscIousness, and perceptions, and also you 
should keep away from both the holy and the mundane paths of 
learning." Later, he wrote In his autobiography, Zen master Han Shan 
said, "I benefitted greatly by Fa Kuangs Instructions. When he talked, 
his volce was like the throbbling of a heavenly drum. I then realized 
that the speech and behavior of those who actually understood the 

Truth of Mind are quite different from the speech and behavior of 

ordinary people." One day, after reading some of Han Shan's poems, 

Master Fa Kuang siphed, “This 1s really beautiful poetry. Where else 

can one find such wonderful lines? Yes, these poems are good, but one 

hole still remains unopned,” and he laughed. Han Shan asked, "Master, 
have you opened that hole yet?" Ea Kuang replied, "Eor the past thirty 
years I have trapped tigers and caught dragons, but today a rabbit came 
out of the grass and frightened me to death!" Han Shan said, "Master 


1937 


you are not the one who can trap tigers and catch dragons!" Fa Kuang 
raised his staff and was about to strike Han Shan when Han Shan 
snatched it and grabbed his long beard, saying, "You said It Was a 
rabbit, but actually It was a frog!" Master Fa Kuang then laughed and 
let Han Shan go. 


1.197. To Talk About Peace, You Must Be Free From Peace! 
During the fifth year of the dynasty title of Thien Tu Gia Thuy, on 
the fifteenth day of the second month, 1190, he knew that he was about 
fO pass away, so he convened his assembly and spoke this verse to 
them: 
“To talk about peace, you must be free from peace, 
To talk about birthlessness, 
After youTre born in the realm of birthlessness. 
To be a man, you have to have a sky-high wIll. 
Sfop treading on the footsteps of the 'Thus-Come-One.” 
After finishing the verse, he peacefully passed away, at the age of 
69. 


1.196. Li-Bo 's Doubf 

The koan about the potentiality and conditions of questions and 
answers between Zen master Kuei-tsung Chih-ch'ang and a layperson 
named LI-Bo. Li-bo was name of a Chinese Buddhist layperson who 
lived in the Tang Dynasty in China. He founded Pai-Lu Cave In 785. In 
825, he was the Province Chief of Jiang-Chou Province. After retiring 
†rom this post, he always helped Zen master Kuei-tsung Chih-ch'ang to 
spread the Zen teachings in Hu-Pei Province. According to the Records 
of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume VỊ, 
Governor LI-Bo of Jiang-Chou said to Zh¡-Chang: “In the scripture 1t 
says that a mustard seed fits inside Mount Sumeru. This I don”t doubt. 
But 1t also says that Mount Sumeru fits inside a mustard seed. Ứm 
afraid this 1s Just foolish talk.” Zhe-Chang said: “[ˆve heard that Your 
Excellency has read thousands of scriptures. Is this so or not?” The 
governor said: “Yes, It 1s true.” Zhe-Chang said: “From top to bottom 
your head 1s about the size of a coconut. Where dịd all those scriptures 
go?” The governor could only bow his head In deference. 


1938 


1.199. Lï-Kao s Questioning Buddha-Dharma 

The koan about the potentiality and conditions of questions and 
answers between Zen master Yao-shan Wei-yen (745-828 or 750-834) 
and his lay disciple named Li-Kao. Li-Kao was name of a Chinese 
Buddhist layperson who lived in the Trang Dynasty in China. He was 
one of the most outstanding lay disciples of Zen master Yao-shan Wei- 
yen (745-828 or 750-834). According to the Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lmu), Volume XIV, Governor 
Li-Kao of Shan-nan said to master Yao-shan Wei-yen: “What 1s the 
Way?” Yao-shan Wei-yen said: “Clouds in the blue sky, and water in 
the vase.” Hearing these words, Li-Kao Instantly experienced vast 
enlightenmernt. 


1.200. Himdrances to Truth 

Noumenal hindrances are hindrances that prevent cultIvators from 
enfrying Into Nirvana, such as false doctrines, etc. Hindrance caused by 
Incorrect views of truth. Noumenal hindrances, In contrast with 
phenomenal hindrances (sự chướng). According to Zen Master Po- 
shans Records of Teachings, there are many kinds of Zen Illnesses, 
among which "Hindrances to truth” is one of the most serlous 
sicknesses in Zen. When working at Zen, a practitioner who can bring 
forth the “doubt-sensation" then conforms with the principle of the 
Dharmakaya. He then begins to ¡ntellectualize, and quotes sayings 
from the sutras, such as, "All the truths In the Infinite unIverses are 
found within a tiny mote of dust.” With such sayings he trles tO 
conceptualize the truth, and 1s unwilling to make further efforts to 
progress. In fact, he becomes trapped In a situation wherein he can 
nether die nor stay alive. Although, with this rationalized 
understanding, he considers himself an enlightened being, actually, his 
body 1s full of sickness. He has not yet gained Zen. His experlence may 
accord with the Principle, but 1Ÿ he cannot pulverize this experlence 
and reduce 1t to nought, all his acquired understanding 1s only fit to be 
called a "a hindrance to Truth”". He has fallen on the very edge of the 
Dharmakaya. Furthermore, since he has been dragsed along by his 
conceptualizing mind, he can never penetrate to the depth of Truth. 
Unable to strangle this unwieldy monkey, how can he revive from 
death? À Zen practitioner should know that from the very beginning, 


1939 


when the "doubt-sensaton” arises, he should try to brIing 1t Into 
conformity with Truth. This achieved, he should try to plumb Its very 
depths. Reaching the depths, he should then turn a complete somersault 
from the top of an eIght-thousand-foot cliff, plunging down to the plain, 
then springing up out of the Jang River waving his hands. Thịs 1s the 
way a great man should work at Zen. 


1.201. Ly Dynasty Rised, Le Dynasty Sinked 
During the time of king Le Long Dinh, people extremely detested 
this tyrant, so the Master and Master Dao Cam Moc had planned to 
raise Ly Cong Uan for the next throne. During those years, strange 
omens kept appearing In different forms: a white dog with harr In his 
back that looked liek the characters “Son of Heaven.” In the Ham Toai 
Hall, Ung Thai Tam Temple in Co Phap Prefecture, a lightning struck 
the kapok tree and left characters on 1s trunk; sounds of chanting at 
night were heard around the grave of Great Lord Hien Khanh; a 
banyan tree at Song Lam Temple was gnawed by insects and formed 
the character “Kuo.” In general, everything was explained as omens 
that Former Le Dynasty was going to collapse and the Ly was goIng to 
flourish. According to "A Complete History of the Great Viet”, after 
King Le Dai Hanh died, his oldest son Le Long Viet came to the 
throne. After only three days he was killed by his brother Le Long 
Dinh, Long Viets body-guard, Ly Cong Uan, held Long Viefs corpse 
crying. Knowing Long Dinhs saveagery, Van Hanh nursed the feeling 
Of raising Ly Cong Uan to the royal throne. After the death of Le Long 
Dinh, the Master wrote these verses to encourage people to support Ly 
Cong Uan: 
“To Northern sea King Le sinks 
Over southern sky Ly reign rules 
In the four directions war sfops 
Everywhere safeness adorns.” 


1.202. Logicalness and Zen 

Logicalness Includes reasoning on, or discussing of, princIples, or 
fundamental truth; and discussion of phenomena In confrast with 
discussion of noumena or absolute truth. Zen practiioners should 
always remember that Zen stands In opposition to logic, formal or 


1940 


informal. However, 1t 1s not the obJect of Zen to look 1llogical for 1ts 
own sake, but to make people know that logical consistency 1s not final, 
and that there Is a certain transcendental statement that cannot be 
aftained by mere Intelletual cleverness. The ¡intellectual groove of 
"yes” and "no” Is qulte accomodating when things run their regular 
course; but as soon as the ultimate question of life comes up, the 
Iintellect falls to answer It satisfactorlly. According to Zen master 
Daisetz Teitaro Suzuki in "An Introduction to Zen Buddhism (p.37),” 
when we say "yes”, we assert, and by asserting we limit ourselves. 
When we say "no”, we deny, and to deny 1s exclusion. Exclusion and 
limitation, which after all are the same thing, murder of the soul; for 1t 
1s not the life of the soul that lives in perfect freedom and In perfect 
unity? There 1s no freedom or unity In exclusion or In limitation. Zen 1s 
well aware of this. In accordance with the demands of our Iinner lIfe, 
therefore, Zen takes us to an absolute realm wherein there are no 
antitheses of any sort. 


1.203. The Causafion Theory 

According to Prof. JunJiro Takakusu in the Esentials of Buddhist 
Philosophy, the theory of causation by Dharmadhatu 1s the climax of all 
the causation theorles; 1t 1s actually the conclusion of the theory of 
Causation origination, as 1t Is the universal causation and 1s already 
within the theory of universal immanence, pansophism, cosmotheism, 
or whatever 1t may be called. The causation theory was explained first 
by action-Iinfluence, but as acton orliginates 1n Ideation, we had, 
secondly, the theory of causation by ideation-store. Since the Ideation- 
store as the repository of seed-energy must oripinate from something 
else, we had, thirdly, the causation theory explained by the expression 
“Matrnx of the Thus-come” (Iathagata-garbha) or Thusness. Thịs 
curlous fterm means that which conceals the Buddha. Because of 
concealment it has an Impure side, but because of Buddhahood It has a 
pure side as well. It 1s a synonym of Thusness (Tathatva or Tathata, not 
Tattva=Thisness or Thatness) which has In 1ts broadest sense both pure 
and Iimpure nature. Through the energy of pure and Impure causes It 
manifests the specific character of becoming as birth and death, or as 
good and evil. Thusness pervades all beings, or better, all beings are 1n 
the state of Thusness. Here, as the fourth stage, the causation theory by 


1941 


Dharmadhatu (universe) 1s set forth. It is the causation by all beings 
themselves and 1s the creation of the universe I1(self, or we can call 1t 
the causation by the common action-influence of all beings. Intensively 
considered the universe will be a manifestation of Thusness or the 
Matrix of Tathagata (Thus-come). But extensively considered 1t 1s the 
causation of the universe by the universe 1tself and nothing more. 


1.204. The Truth oƒ Zen Would Reveal Iíselƒf As One Dug Down 
the Rock-Becd oƒ Consciousness! 

When Fa-Yen moved away from T”aI-Pˆing, Ch*ing-Yuan left him, 
and spent the summer at Ching-Shan, where he got very well 
acquained with Ling-Yuan. Chỉing-Yuan now asked his advice, 
saying, “Lately, [ have come to know of a master In the city whose 
sayIngs seem to suit my intelligence much better.` But Ling-Yuan 
persuaded him to go to Fa-Yen who was the best of Zen masters of the 
day, adding that those whose words he seemed to understand best were 
merely teachers of philosophy and not real Zen masters. Ch”ing-Yuan 
followed his friend”s advice, and came back to 1s former master. One 
cold night he was sitting alone and tried to clear away the ashes In the 
fire-place to see 1f there were any pIece of live charcoal left. One tiny 
plece as large as a pea happened to be discovered way down In the 
ashes. He then reflected the truth of Zen would also reveal 1tself as one 
dug down the rock-bed of consciousness. He took up the history of Zen 
known as the Transmission of the Lamp from his desk, and his eye fell 
upon the story of the P°o-Tsao-To (broken range), which unexpectedly 
opened his mind to a state of enlightenment. 


1.205. Ma Ku Is Carrying His Ring Staqfƒf 

According to example 31 of the Pi-Yen-Lu, Ma Ku, carrying his 
ring staff, went to Chang Ching. He circled the meditation seat three 
times, then shook his staff once and stood there upripht. Chang Ching 
said, "Correct. Correct." (Hsueh Tou added a word, saying "Wrongl") 
Ma Ku also went to Nan Chuan: he circled the meditation seat three 
times, then shook his staff once and stood there upright. Nan Chuan 
said, "Incorrect, Incorrect.” (Hsuech Tou added a word, saying 
"Wrong!"). Ma Ku then said, "Chang Ching said 'Correct; why do you 
say 'Incorrect, Master?" Nan Chuan said, "Chang Ching 1s correct; IfS 


1942 


you who are Incorrect. This 1s what 1s turned about by the power of the 
wind; in the end it breaks down and disintegrates." According to Yuan- 
Wu ¡in the Pi-Yen-Lu, when the ancien(s travelled on foot to vIsit the 
monasteries everywhere, they only had this matter on their mind: they 
wanted to discern whether the old teacher on the carved wood seat 
possessed eyes or did not possess eyes. The people of old would stay 1ƒ 
there was mutual agreement in a single word, and would leave 1f they 
dịd not agree In one word. Observe how that Ma Ku went to Chang 
Ching, circled the the meditation seat three times, then shook his staff 
once and stood there upright. Chang Ching said, "Correct. Correct.” To 
use the sword that kills people, the sword that brings people to life, one 
must be a master In his own right. Hsueh Tou says "Wrong!” This falls 
on both sides, but If you go to either side to understand, you will not 
see Hsueh Toưs meaning. Ma Ku stood there upright, but tell me, 
what dịd he do it for? Why does Hsueh Tou then say "Wrong”? Where 
1S 1t that he is wrong? Chang Ching said, "Correct. Correct." Where 1s 
that he 1s wrong? Hsueh Tou seems to be sitting there reading the 
Judgment. Ma Ku, carrying this word "correct," then went to see Nan 
Chuan. As before, he circled the the meditation seat three times, then 
shook his staff once and stood there upright. Nan Chuan said, 
"Incorrect. Incorrect." For the sword that kills people, the sword that 
gIives people life, one must be a master of the school In his own right. 
Hsueh Tou says "Wrong!" Chang Ching said, "Correct. Correct." Nan 
Chuan said "Incorrect. Incorrect." Are these the same or different? The 
first says “Correct”: why 1s he also wrong? The later says "Incorrect”: 
why 1s he too wrong? lf you attain understanding at Chang Chings 
saying, you will not even able fo save yourself: If you attain 
understanding at Nan Chuans saying, you can be the teacher of 
Buddhas and Patriarchs. Even so, patchrobed monks must prove 1t 
themselves before they will understand; do not Just accept other 
people's verbal explanations. Since Ma Ku's question was the same, 
why dịd one say "correct” and one say "Incorrect”? lÝ one 1s a 
thoroughly competent master, a man who has attained great liberation, 
he must have a life apart from “correct” and "Incorrect”. One who has 
not forgotten mind and obJects will certainly be stuck over these two 
side. lf you want to clearly understand past and present, and cut off the 
tongues of everyone In the world, first you must clearly apprehend 


1943 


these two "wrongs." This 1s so because Hsueh Tou wants to bring up 
the livingness. If you are a fellow with blood under your skin, you will 
naturally not go to the words and phrases to create Interpretations; you 
wIill not got to a donkey-tethering stake to make up theories. Some 
people say that Hsueh Tou utters these two ”wrongs” on behalf of Ma 
Ku, but what has that got to do with 1t? They are far from knowing that 
the ancilenfs added comments lock off essential gate; this side 1S 
correct, and that side 1s also correct, but ultimately they do not remain 
on either of the two sides. The librabrian Chỉng said, "Holding hs staff, 
circling the medifation seat, 'correct' and 1ncorrect' are both wrong. The 
reality of It does not lie herein." Have you not read how Yung Chia 
came to Tsao Chỉ and saw the Sixth Patriarch? He circled the the 
medifation seat three tines, then shook his staff once and stood there 
upright. The Patrlarch said, "A monk 1s to have three thousand modes 
of dignity, and eighty-four thousand refinements of conduct; where 
have you come from, O Worthy, that you bear such great self-concelt?" 
Why did the Sixth Patrlarch say that he bore great self-conceit? 'This 
one đid not say "correct” or "Incorrecf”; "correct” and "incorrect” are 
both donkey-tethering stakes. There 1s only Hsueh Tou who, 
pronounciIng two ”"wronøs," has thus attained something. Ma Ku said, 
"Chang Ching said 'correct; why do you say '1ncorrect' Master?" 'This 
old fellow didnt spare his eyebrows; he indulsged considerably. Nan 
Chuan said, "Chang Ching 1s correct; 1s you who are Incorrect." One 
might say that Nan Chuan, seeing a rabbit, released a falcon. 
Librabriaan Ching said, "Nan Chuan was excessively doting; whereas 
he might have let the matter rest with 1ncorrect, still he went on to 
bring out the other's fault for him, saying, “This 1s what 1s turned around 
by the power of the wind; eventually 1t breaks down and 
disintegrates.” The Sutra of Complete Enlightenment says, "This here 
body of mine 1s a combination of four maJor elements. The so-called 
defiled form of hair, naIls, teeth, skin, flesh, sinews, bone, marrow, and 
brains, all return to earth. Saliva, tears, pus, and blood, all return to 
water. Warm breath returns to fire, and movemeint returns to wind. 
When the four maJor elements each separate, where could this 1llusory 
body be?” When that Ma Ku circled the meditation seat, holding his 
staff, already this was what 1s turned around by the power of the wind; 
eventually It breaks down and disintegrates. Then tell me, ultimately 


1944 


where does the matter of discovering the source of mind lie? When you 
get here, you must be a man made of cast Iron In order to realize 1. 
Have you not read how the scholar Chang Cho called on the Ch'an 
Master Tsang of Hsi Lang? He asked, "Do the mountaIns, rivers, and 
earth exist or not? Do the Buddhas of the three times exIst or not?" 
Tsang said, “They exist." Chang Cho the scholar said, "Wrong!” Tsang 
said, "Who have you seen?” Chang Cho said, "[ have seen the Master 
of Ching Shan: whatever I asked about, Ching Shan said 1t doesnt 
exIst." Tsang said, "What family do you have?” Chang Cho said, "[I 
have a wife and two children." Tsang then asked, “What family does 
Ching Shan have?" Chang Cho said, "Ching Shan 1s an Ancient 
Buddha; you should not slander him, Master." Tsang said, "Watt tiÌl 
you are like Ching Shan; then ƑII tell you everything doesnt exIst." 
Chang Cho Jjust bowed his head. A competent teacher of the sect 
always wanfs to melt the sticking points, remove the bonds, pull out the 
nails and draw out the pegs for people; he should not Just hold to one 
side, but sweep to the left and turn to the right, sweep to the ripght and 
turn to the left. Just observe how Yang Shan went to Chung YTs place 
to thank him for ordination. When Y1 saw him coming, he beat his hand 
on the meditation seat and said, "Wa wa." Yang Shan thereupon stood 
to the east; then he stood to the west, and then stood in the middle. 
After that, once he had finished giving thanks for ordination, he then 
retreated and stood there. Chung Y¡ said, "Where did you get this 
concentration?" Yang Shan said, "I took 1t off the Seal of Tslao Chỉ." 
Chung Yi said, "You tell me, whom did Tsao Chi use this 
concentration to receive?” Yang Shan said, “To receive the Overnight 
Enliphtened Guest (Yung Chia)." Yang Shan too asked Chung Yl, 
"Master, where did you get this concentration?" Chung YÌ! said, "I got 
this concentration at Ma Tsư's place.” Isnt such conversation by fellows 
who raise one and understand three, see the root and pursue the 
branches? Lung Ya said to his community, "Those people who 
penetrate the study must pass beyond Buddhas and Patriarchs. Tung 
Shan, the Master of Hsin Feng said, 'If you see the verbal teachings of 
the Buddhas and Patriarchs as If they were your mortal enemies, only 
then will you have the qualifications for penetrating the study.' lf you 
can pass beyond them, then you will be deceived by the patriarchs and 
Buddhas." At the timethere was a monk who asked, "Do the patriarchs 


1945 


and Buddhas have any Intention to deceive people or not?” Lung Ya 
said, “Iell me, do rivers and lakes have any intention to obstruct 
people or not?” He went on to say, "Although rivers and lakes have no 
Iintention to obstruct people, 1fs Jjust that people now cant cross them. 
Therefore, rivers and lakes after all become barriers to people. You 
cannot say that rivers and lakes do not obstruct people. Although the 
patriarchs and Buddhas have no Intenfion to deceive people, Ifs Just 
that people now cannot pass beyond them. So patriarchs and Buddhas 
after all deceive people. Again, you cannot say that patriarchs and 
Buddhas do not deceive people. If one can pass beyond the patriarchs 
and Buddhas, this person surpasses the patriarchs and Buddhas. StII, 
one must completely realize the Intent of the patriarchs and Buddhas: 
only then can one be equal to those transcendent people of old. If you 
have not yet been able to pass through, 1f you study the Buddhas and 
study the Patriarchs, then youTll have no hope of attaining even In ten 
thousand eons." The monk also asked, "How can I be able to avoid 
being deceived by the Patriarchs and Buddhas?" Lung Ya said, "You 
must be enlightened yourself." When you get here, you must be like 
this. Why? When you help someone, you should do your utmost for 
them, when you Kill someone, you must see their blood. Hsueh Tou 1s 
such a man, so he dares to pIck up and play. 


1.206. Maha-Prajna-Paramita 

The great wisdom method of crossing the stream (shore) to nirvana. 
According to the Flatform Sutra, the Second Chapter, one day, Master 
Hui-Neng took his seat and said to the great assembly, “All of you 
purfy your minds and think about Maha PraJna Paramita.” He then 
said, “All-Knowing Advisors, the wisdom of Bodhi and PraJna 1s 
originally possessed by worldly people themselves. It is only because 
their minds are confused that they are unable to enlighten themselves 
and must rely on a great Good Knowing Advisor who can lead them to 
see their Buddha-nature. You should know that the Buddha-nature of 
stupid and wise people 1s basically not different. lt 1s only because 
confusion and enlightenment are different that some are stupid and 
some are wise. I will now explain for you the Maha PraJna Paramita 
Dharma In order that each of you may become wise. Pay careful 
aftention and I will explain 1t to you.” Good Knowing Advisors, worldly 


1946 


people recite “PraJna` with their mouths all day long and yet do not 
recognIze the PraJna of their self-nature. Just as talking about food wIll 
not make you full, so, too, If you speak of emptiness you will not see 
yOUr oWn nafure In ten thousand ages. In the end, you will not have 
obfained any benefit. Good Knowing Advisors, Maha Prajna Paramita 
1s a Sanskrit word which means “great wisdom which has arrived at the 
other shore.” It must be practiced In the mind, and not Just recited In 
words. When the mouth recites and the mind does not practice, 1t 1s like 
an 1llusion, a transformation, dew drops, or lightning. However, when 
the mouth recites and the mind practices, then mind and mouth are In 
mutual accord. One”s own original nature 1s Buddha; apart from the 
nature there 1s no other Buddha. What is meant by Maha? Maha means 
“øreat.` The capacity of the mind 1s vast and great like empty space, 
and has no boundarles. Ít 1s not square or round, great or small. Neither 
1s 1t blue, yellow, red, white. It 1s not above or below, or long or short. 
lt is without anger, without Joy, without ripht, without wrong, without 
good, without evil, and it has no head or tail. AII Buddha-lands are 
ultimately the same as empty space. The wonderful nature of worldly 
people 1s originally empty, and there 1s not a single dharma which can 
be obtained. The true emptiness of the self-nature 1s also like thịs. 
Good Knowing Advisors, do not listen to my explanation of emptIness 
and then become attached to emptiness. The most Important thing 1s to 
avoid becoming attached to emptiness. If you sit still with an empty 
mind you will become attached to undifferentiated emptiness. Good 
Knowing Advisors, The emptiness of the universe 1s able to contain the 
forms and shapes of the ten thousand things: the sun, moon, and stars; 
the mountains, rivers, and the great earth; the fountains, sprinss, 
streams, torrenfs, ørasses, trees, thickets, and forests; øood and bad 
people, good and bad dharmas, the heavens and the hells, all the great 
seas, Sumeru and all moutains; all are contained within emptiness. The 
emptiness of the nature of worldly men 1s also like this. Good Knowing 
Advisors, the ability of one”s own nature to contain the ten thousand 
dharmas 1s what Is meant by “great.` The myriad dharmas are within 
the nature of all people. If you regard all people, the bad as well as the 
good, without grasping or reJecting, without producing a defiling 
attachment, your mind will be like empty space. Therefore, 1t 1s said to 
be “great, or “Maha.. Good Knowing Advisors, the mouth of the 


1947 


confused person speaks, but the mind of the wise person practices. 
There are deluded men who sĩt still with empty minds, vainly thinking 
of nothing and declaring that to be something great. One should not 
speak with these people because of their deviant views. Good Knowing 
Advisors, the capacity of the mind 1s vast and great, encompassing the 
Dharma realm. Its function 1s to understand clearly and distinctly. Its 
correct function 1s to know all. All is one; one 1s all. Coming and goIng 
freely, the mind”s substance 1s unobstructed. That 1s Prajna. Good 
Knowing Advisors, all PraJna wisdom 1s produced from one”s own 
nature; It does not enter from outside. Ủsing the Intellect correctly 1s 
called the natural function of one”s true nature. One truth 1s all truth. 
The mind has the capacity for great things, and Is not meant for 
practicing petty ways. Do not talk about emptiness with your mouth all 
day and In your mind fail to cultivate the conduct that you talk of. That 
would be like a common person calling himself the king of a country, 
which cannot be. People like that are not my disciples. Good Knowing 
Advisors, what Is meant by “PraJna?*” Prajna In our language means 
wisdom. Everywhere and at all times, In thought after thought, remain 
undeluded and practice wisdom constantly; that 1s PraJna conduct. 
PraJna 1s cut off by a single deluded thought. By one wise thought, 
PraJna 1s produced. Worldly men, deluded and confused, do not see 
Prajna. They speak of It with theIr mouths, but their minds are always 
deluded. They constantly say of themselves, “I cultivate Prajnal" And 
though they continually speak of emptiness, they are unaware of true 
emptiness. Prajna, without form or mark, 1s Just the wisdom of the 
mind. If thus explained, this 1s Prajna wisdom. What is meant by 
Paramita? It is a Sanskrit word which In our language means “arrived at 
the other shore, and Is explained as “apart from production and 
exunction.' When one 1s attached to states of being, production and 
extinction arIse like waves. States of being, with no production or 
extinction, 1s like free flowing water. That 1s what Is meant by “the 
other shore.” Therefore, 1t 1s called “Paramia. Good Knowing 
Advisors, deluded people recite with their mouths, but while they 
recite they live In falsehood and In error. When there 1s practice In 
every thought, that Is the true nature. You should understand this 
dharma, which 1s the PraJna dharma; and cultivate this conduct, which 
1s the PraJna conduct. Not to cultivate 1s to be a common person, but in 


1948 


a single thought of cultivation, you are equal to the Buddhas. Good 
Knowing Advisors, common people are Buddhas and affliction 1s 
Bodhi. The deluded thoughts of the past are thoughts of a common 
person. Enlightened future thoughts are the thoughts of a Buddha. Past 
thoughts attached to states of being are afflictions. And, future thoughts 
separate from states of being are Bodhi. Good Knowing Advisors, 
Maha PraJna Paramita 1s the most honored, the most supreme, the 
foremost. It does not stay; 1t does not come or go. All Buddhas of the 
three periods of time emerge from 1t. You should use great wisdom to 
destroy affliction, defilement and the five skandhic heaps. With such 
cultivaton as that, you will certainly realize the Buddha Way, 
transforming the three polsons Into morality, concentration, and 
wisdom. Good Knowing Advisors, my Dharma-door produces 84,000 
wisdom from the one Prajna. Why? Because worldly people have 
84.000 kinds of defilement. In the absence of defilement, wisdom 1s 
always present since If is not separate from the self-nature. Understand 
this dharma 1s simply no-thought, no-remembrance, non-attachment 
and the non-production of falsehood and error. se your own true- 
suchness nature and, by means of wisdom, contemplate and illuminate 
all dharmas without grasping or reJecting them. That 1s to see one”s 
own nature and realize the Buddha Way. Good Knowing Advisors, If 
you wish to enter the extremely deep Dharma realm and the Prajna 
samadhi, you must cultivate the practice of PraJna. Hold and recite the 
“Diamond PraJna Paramita Sutra` and that way you will see your own 
nature. You should know that the merit and virtue of this sutra 1S 
1mmeasurable, unbounded, and indescribable, as the Sutra text 1tself 
clearly states. This Dharma-door 1s the Superior Vehicle, that 1s taught 
to the people of great wisdom and superior faculties. When people of 
limited faculues and wisdom hear it, their minds give rise to doubt. 
Why Is that? Take this example, the rains which the heavenly dragons 
shower on Jambudvipa. Cities and villages drift about in the flood like 
thorns and leaves. But If the rain falls on the øgreat sea, Ifs water neither 
Increases nor decreases. lf people of the Great Vehicle, the Most 
Superior Vehicle, hear the Diamond Sutra, their minds open up, 
awaken and understand. Then they know that thetr original nature 1fself 
possesses the wisdom of Prajna. Because they themselves use this 
wisdom constantly to contemplate and 1lluminate. And they do not rely 


1949 


on written words. Take for example, the rain does not come from the 
sky. The truth 1s that the dragons cause 1t to fall in order that all living 
beings, all plants and trees, all those with feeling and those without 
feeling may receive Its moisture. In a hundred streams, If flows Info the 
great sea and there unifes in one substance. The wisdom of the PraJna 
of the original nature of living beings acts the same way. Good 
Knowing Advisors, when people of limited faculties hear this Sudden 
Teaching, they are like the planfs and trees with shallow roots which, 
washed away by the great rain, are unable to grow. But at the same 
time, the PraJna wisdom which people of limited facultles possess 1S 
fundamenrally no different from the Prajna that men of great wisdom 
possess. Hearing this Dharma, why do they not become enlightened? It 
1S because the obstacle of their deviant views 1s a formidable one and 
the root of their afflictions 1s deep. It is like when thick clouds cover 
the sun. If the wind does not blow, the sunlight will not be visible. 
“Prajna”` wisdom 1s 1tself neither great nor small. Living beings differ 
because their own minds are either confused or enlightened. Those of 
confused minds look outwardly to cultivate In search of the Buddha. 
Not having awakened to their self-nature yet, they have small roots. 
When you become enlightened to the Sudden Teaching, you do not 
grasp onto the cultivation of external things. When your own mind 
consfantly øIves rise to ripht views, afflictions and defilement can 
never sfain you. That Is what Is meant by seeing your own nature. 
Good Knowing Advisors, the ability to cultivate the conduct oŸ not 
dwelling inwardly or outwardly, of coming and going freely, of casting 
away the grasping mind, and of unobstructed penetration, 1s basically 
no different from the PraJna Sutra. Good Knowing Advisors, all sutras 
and writings of the Great and Small Vehicles, the twelve divisions of 
sutras, have been devised for people and established based on the 
nature of wisdom. lf there were no people, the ten thousand dharmas 
would not exist. Therefore you should know that all dharmas are 
originally postulated for people and all sutras are spoken for theIr 
sake. Some people are deluded and some are wise; the deluded are 
small people and the wise are great people. The deluded people 
question the wise and the wise people teach Dharma to the deluded 
people. When the deluded people suddenly awaken and understand, 


1950 


therr minds open to enlightenment and, therefore they are no longer 
different from the wise. 


1.207. Maka-Shikan 

The foundation work on T”ien-T”ai's modified form of samadhi, 
rest of body for clearness of vision. It 1s also called the concentration or 
menrfal state, in which 1s perceived, at one and the same time, the unity 
in the diversity and the diversity In the unity (a method ascribed by 
T1en-T”a1 to the Lotus Sutra). lt 1s one of the three foundatlon works of 
the Tien-T”ai School; was delivered by Chih-[ to his disciple Chang- 
An who committed 1t to writing. 


1.206. Three Pounds oƒ Flax (Hemp) 

According to example 18 of the Wu-Men-Kuan and example 12 of 
Pi-Yen-Lu, one day, a monk asked Tung-shan, "What 1s Buddha?" 
Tung-shan said, “Three pounds of flax." Through this example we can 
reflect back to a conversation between Hui-chung and a monk. A monk 
asked the National Teacher, “What 1s the mind of the anclent 
Buddhas?" The National Teacher responded, “A wall tile.` The monk 
said, “A wall te? Isnˆt a wall te Iinanimate?* The National Teacher 
said, “Yes.` The monk asked, “And 1t can expound the Dharma?' The 
National Teacher said, “lt expounds 1t brilliantly, without letup.” The 
monk said, “Why can't I hear 1t? The National Teacher said, “You 
yourself may not hear 1t. But that doesn”t mean others can”t hear It.” 
The monk said, “Who are the people who can hear 1t?* The National 
teacher said, “AlI the holy ones can hear 1t.` The monk said, “Can the 
master hear It or not?” The National teacher said, “I cannot hear 1t. If I 
could hear 1t I would be the equal of the saints. Then you could not 
hear me expound the Dharma.` The monk said, “All beings can't 
understand that sort of speech.' The National Teacher said, “I expound 
Dharma for the sake of beings, not for the sake of the saints. The 
monk said, “After beings hear 1t, then what?” The National teacher said, 
“Then they are not sentient beings.” According to Wu Men Hui-Kai in 
the Wu-Men-Kuan, old man Tung-shan attained something of clam- 
Zen. He opened the two halves of his shell a bit and exposed his liver 
and Intestines. Be that as It may, tell me: where do you see Tung-shan? 
Zen practitioners should always remember that If you seek from Tung- 


1951 


shans words this way, you can search until Maitreya Buddha 1s born 
down here and still never see 1t even In a dream. For words and speech 
are Just vessels to convey the Path. Far from realizing the intent of the 
AncIents, people Just search In their words, what grasp can they get on 
1? Havent you seen how an Ancient said, "Originally the Path 1s 
wordless; with words we 1llustrate the Path. Once you see the Path, the 
words are Immediately forgotten.”" 


1.209. What Is It That Thụs Come? 

According to the Flatform Sutra, Chapter Seven, and the Records 
of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume V, Nan- 
Yueh came to Tsao-XI to study with Hui-Neng. Hui-Neng said to Nan- 
Yueh: “Where dịd you come from?” Nan-Yueh said: “From Mount 
Song.” Hui-Neng said: “What 1s it that thus come?” Nan-Yueh couldn't 
answer. lt took Nan-yueh eight years to resolve this question, and when 
he did, he told the Sixth Patriarch: "Even when 1fs said to be 
something, 1fs off the mark†" 


1.210. Did Ma Ta-Shth Look Like Thịs Pie oƒ Firewood? 

Shih-tou asked a monk who had Just arrived, "Where have you 
come from?” The monk said, "From JiangxI." Shih-tou said, "Did you 
see Great Teacher Ma, or not?” The monk said, "I saw him.” Shih-tou 
poInted to a pile of firewood and asked, "Was he like this?" 'The monk 
didnt answer. He then returned to Ma-tsưs place and told him about 
this encounter with Shih-tou. Ma-tsu said, "Dịd you see how bịg the 
stack of wood was?” The monk said, "Ilt was immeasurably big." Ma- 
tsu said, "Youre really strong!" 'The monk said, "Why do you say that?" 
Ma-tsu said, "You carried a pile of wood all the way here from Mount 
Nanyue. Doesnt that take a lot of strength?” 


1.211. Scolds a Monk 

One day, Zen master Kanzan saw a monk coming and scolded him. 
The monk said: “[ came all the way here to meet you concerning the 
Great Matter of birth-and-death. Why do you scold me?” Zen master 
Kanzan answered: “here s no birth-and-death at my place!° Then, the 
master struck the monk and drove him away. 


1952 


1.212. Mo-jJia Sword 

Mo-Jia was the name of a famous sword In ancient China. Zen uses 
this term to Indicate an Innate wisdom in everybody or a paramita 
wisdom. According to the Pi-Yen-Lu, example 9, when the bright 
mirror Is on 1ís stand, beauty and ugliness are distinguished by 
themselves. With a sharp sword in his hand, one can KIlI or bring life to 
fit the occasion. A foreigner goes and a native comes; a foreipner 
comes and a native goes. In the midst of death he finds life; in the 
midst of life he finds death. But when you get to this point, then what? 
lf you dont have the eye to penetrate barrlers, 1Ý you dont have any 
place to turn yourself around In, at this point obviously you worrft know 
what to do. But what 1s the eye that penetrates barriers, what 1s a place 
to turn around In? A monk asked Chao-chou, “What 1s Chao-chou?” 
Chao-chou replied, "East gate, west gate, south gate, north gate." 
According to Yuan-Wu In the Pi-Yen-Lu, when you Iimmerse yourself 
in meditation and Iinqguire about the Path, it 1s in order to clearly 
understand yourself; Just avoid picking and choosing among verbal 
formulations. As a matter of fact, Zen practitioners should see clearly 
that the main emphasis In Zen 1s "no establishment of words and 
letters." According to the Buddha”s teachings in the Lankavatara Sutra, 
the Z⁄en or intuitive school does “not set up scrIptures.” It lays stress on 
mediftation and intuition rather than on books and other external aids. 
People who practice Zen often advise not using words. This 1s not to 
điscredit words, but to avoid the danger of becoming stuck In them. Ït 1s 
fo encourage us to use words as skillfully as possible for the sake of 
those who hear them. 


1.213. Not to Have Deluded Thoughís (Drop Deluded Thoughtf) 

In Zen, the term Iimplies that Zen practitioners should never let 
deluded thoughts occupy thier minds. Thịs 1s a serlous advice to help 
prevent attachment to consciousness of discrimination. Wu-yeh Feng- 
chou (Fenzhou Wuye), name of a Chinese Zen master In the eighth 
century. He was a stalwart, athletic monk. Whenever Wu-yeh was 
asked a question, he would simply say, “Drop deluded thought!” 
According to the Records of the Transmission of the Lamp (Chuan- 
Teng-Lu), Volume X, one day, while working on the farm a monk 


1953 


happened to cut an earth-worm Into two pleces with his spade, 
whereupon he asked Zen master Changsha Ching-tsên, "The earth- 
Worm IS Cut Info two pIeces and both are still wriggling; in which of 
them 1s the Buddha-nature present?" Changsha Ching-tsên said, "Have 
no 1llusion! Wriggling or not wriggling in what realms?" But the monk 
Iinsisted, "I cannot help this wriggling, master." Changsha Ching-tsên 
said, "Dont you see In the Surangama Sutra that space 1s Iimmobile In 
the ten directions; fire and air elements have not yet been dispersed; 
the original nature 1s a perfect harmony among all differences, a 
Tathagata store, which 1s neither born nor dead?" 


1.214. White Plum, One, Two, Three, Thousand, Ten Thousand 

Blossoms! 

Hata was the name of a Japanese Tsao-tung (Soto) Zen monk In 
the twentieth century. He was one of the most famous chief abbots of 
EiheIJi monastery 1n the twentieth century. The following 1s one of his 
outstanding poems about plum blossoms: 

"White plum, one blossom, 
Two blossoms, three blossoms, 
One thousand blossoms, 

Ten thousand blossoms. " 

According to Zen master Taizan Maezumi in “The Essence of Zen 
Practice", the plum blossom has five petals, which some say 
symbolizes the five schools of Chinese Zen. These five sects include 
Yun-Men, Fa-Ran, T”ao-Tung, Kui-Yang, and Lin-Chi. But 1t seems to 
people that these five schools are tiny compared with the real blossom 
of life. 


1.215. Ta Mei, the Plum Is Ripe 

The story of a koan about the potentiality and conditions of 
questions and answers regarding Zen master Ma-tsu (709-788) opened 
up the intelligence and brought enlightenment to Ta-Meli (752-839). 
According to the Records of the Transmission of the Lamp (Chuan- 
Teng-Lu), Volume VII, when Ma-Tsu heard that T”a-Meti lived on the 
mountain, he sent a monk to call upon him and ask the question: 
“When you saw Master Ma-Tsu, what did he say that caused you to 
come live on this mountain?” Ta-Mel said: “Master Ma-TSu said to 


1954 


me: “Mind 1s Buddha.' Then I came here to live.” The monk said: 
“These days Master Ma-Tsu”s teaching has changed.” T”a-Meli said: 
“What 1s 1t?” The monk said: “Now he says: “No mind. No Buddha.'” 
Ta-Mei said: “That old fellow Just goes on and on, confusing people. 
Let himm go ahead and say: “No mind. No Buddha.' As for me: “I stil 
say “Mind Is Buddha.'” The monk returned and reported this to Master 
Ma-tsu. Ma-Tsu said: “The Plum 1s ripe.” Soon afterward, T”a-MeI”s 
reputatlon spread widely and students traveled Into the mountains to 
receive his Instruction. 


1.216. WiH Forever Be a Field oƒ Blessing ƒor Gods and Humans 

According to the Flatform Sutra, Chapter Seven, one day Master 
Hui-neng wanted to wash the robe which he had inherited, but there 
was no clear steam nearby. He walked about two miles behind the 
temple where he saw good energies revolving In a dense grove of 
trees. He shook hs staff, stuck 1t In the ground, and a spring bubbled up 
and formed a pool. As he knelt to wash his robe on a rock, suddenly a 
monk came up and bowed before him saying, “I am Fang-Pien, a 
native of His-Shu. ÀA while ago I was In India, where I visited the Great 
Master Bodhidharma. He told me to return to China Iimmediately, 
saying, “The orthodox Dharma Eye Ireasury and the Samghati robe 
which I inherited from Mahakasyapa has been transmitted to the six 
generatlon at Ts°ao-HIs, Shao-Chou. Go there and pray reverence.” 
Fang Pien has come from afar, hoping to see the robe abd bowl that his 
Master transmi(tted.” The Master showed them to him and asked, 
“Superior One, what work do you do?” “I am good at sculpting,” he 
replied. Keeping straight face, the Master said, “hen sculpt something 
for me to see.” Fang-Plen was bewildered but, after several days, he 
completed a lifelike image of the Patriarch, seven Iinches high and 
wonderful in every detail. The Master laughed and said, “You only 
understand the nature of sculpture; you do not understand the nature of 
the Buddha.” Then the Master stretched out his hand and rubbed the 
crown of Fang-Pien”s head, saying, “You wIll forever be a field of 
blessing for gods and humans.” The Master rewarded him with a robe, 
which Fang-Pien divided into three parts: one he used to wrap the 
sculpture, one he kept for himself and, the third, he wrapped In palm 
leaves and buried in the ground, vowing, “In the future, when this robe 


1955 


1s found again, [ will appear In the world to be abbot here and restore 
these buildings.” During the Sung dynasty In the eighth year of the 
Chia-Yu reign period (1063 A.D.), while Bhikshu Weli Hsien was 
repairing the hall, he excavated the earth and found the robe which was 
like new. The Image 1s at Kao-Ch°uan Temple and those who pray 
before 1t obtain a quIck response. 


1.217. Content! 

Kansan left home when he was nine years old. He had a brilliant 
mind and studied both Buddhist and Confucian classics. Inspired by one 
of the books he read, for a time Kansan devoted himself to the study 
and practice of esoteric Buddhism in western Japan, Later he went to 
the capital city of Edo, where he perused the massive Buddhist canon. 
After nearly two decades of these studies, Kansan finally went to see a 
Zen master. Well versed in Buddhist practices, Kansan mastered the 
Zen teachings In two years of Intensive work. Subsequently Kansan 
was sent to take over the abbacy of a temple in southern Japan. When 
he arrived, he found that drinking and carousing were so common 1n 
the area that the temple Iftself was accustomed to supplying vISItOTS 
with wine, as 1Ý it were a lounge. On the day that Kansan formally took 
over the abbacy of the temple, he destroyed every single wine Jar, 
ashtray, and serving table. After that, guests were treated with a single 
cup of plain tea. Three years later, Kansan retired. He disappeared Into 
the mounfains, putting a sign over the door of his hut that simply said, 
"Content." 


1.218. A Blind Man Lead Other Blind People 

In Zen, the term means a practitioner who tries to lead and teach 
other people while he, himself, does not comprehend thoroughly 
methods of mysticism (Zen), the result will be extremely harmful for 
everybody. According to Lin-chi' Sayings, one day, Zen master Lin-chi 
entered the hall and addressed the monks, saying, "Reverend 
gentlemen, time 1s not to be wasted. Do not do as a blind man touching 
an elephant, or to culivate without knowledge. Do not commit 
yourselves fo a grave mistake by convulsively looking around your 
neiphborhood and not within yourselves. You make mistakes by trying 
to master Zen, to master the Way, to learn words and phrases, to seek 


1956 


for Buddhas and Patriarchs and good knowing advisors. There 1s Just 
one parenthood for you, and outside of 1t what do you wIsh to acquire? 
Just look within yourselves. The Buddha tells us the story of 
Yajnadatta. Thinking he had lost his head, he wildly ran after 1t; but 
when he found that he had never lost 1t, he became a peaceful man. O 
Friends, be Just yourselves, stop your hysterical antics. There are some 
old bald-headed fools who know not good from bad. They recognize all 
kinds of things, they see spirits, they see ghosts, they look this way and 
that way, they like fair weather, they like rainy weather. lIf they go on 
like this, they are sure one day to appear before King of Death, who 
wIill ask them to pay up their debts by swallowing red-hot Iron balls. 
Sons and daughfters of good families become possessed of this uncanny 
fox-spirit and go wildly astray even agaInst their original samty. Poor 
blind followersl Some day they will have to pay up theIr board!" 


1.219. A Blnd Turtle Pierces a Rock Wall; a Lame Torfoise 
Climbs a High Mountain 

A monk asked, “Bodhidharma and the Sage of Magadha 
(Sakyamum)) are the supreme adepts, until now who have succeeded to 
them as masters?” The master said, “Day and night, the aspectfs of 
heaven, depend on sun and moon, convex and concave, the lines of 
earth become muontains and rivers.” The monk asked again, “What 1s 
the Great Path, the road that leads to the source?” The master replied, 
“In the strong wind, we know which plants are sturdy on high cHfs. 
When the country 1s in chaotic times, we know which mandarins are 
loyal.” The monk asked, “Where do all sentient beings come from and 
where will they go after they die?” 'The master replied, “A blind turtle 
plerces a rock wall; a lame tortoise climbs a high mountain.” 


1.220. Comunent and Verse on the Fimal Word 

Regarding the koan “Te-shan carries His Bowls”, Zen master Yen- 
tou commernted: “If you wish to know the final word, Just this! Just 
this!” Later, Zen master Wu-men Hui-kaI commented on the koan ““Fe- 
shan carries His Bowls”: As for the final word, neither Yen-fou nor Te- 
shan have so much as even dreamed of it. If you look closely, 1t 1s like 
a puppet show. Then Wu Men made a verse: 

“If you understand the first word, 


1957 


'You understand the final word. 
But, first or final, the are not the same word!” 
1.221. We Dress and We Eat! 

One day, a monk came and asked Zen master Mu Chou, “We have 
to dress and eat everyday, and how can we escape from all that?” The 
master replied, “We dress, we eat” The monk said, “[ dont 
understand.” The master said, “If you dont understand put your dress 
on and eat your food!” What dịd Zen master Mu Chou want to suggest 
Zen practiioners? He wanted to say “Emancipation must be sought in 
this finite world 1tself, there 1s nothing Infinite apart from the finite 
things.” That 1s to say 1Ý you seek something transcendental, that will 
cut you off from this world of relativity, which 1s the same thing as the 
annihilation of yourself. You do not want salvation at the cost of your 
own exiIstence, do you? Zen pracfitioners should always remember that 
Zen Is something concrete, and not vague arguments. Lefs drink and 
eatf as usual, and find our way of freedom In this drinking and eating. 


1.222. Serene Reflection 
The Zen practice of the Tsao Tung School can be summed up In the 
method of Serene Reflection. This 1s clearly shown In the poem from 
the "Notes on Serene-Reflection”, by the famous Zen master Hung- 
ch¡h, of the Tsao-tung School: 
“In silence and serenity one forgets all words; 

Clearly and vividly "That' appears before one. 

'When one real1zes If, 

lt1s vast and without edges; 

In Its essence, one 1s clearÌy aware. 

Singularly reflecting 1s this bright awareness, 

Full of wonder Is this pure reflection. 

Dew and the moon, 

Sftars and streams, 

Snow on pine trees, 

And clouds on mountain peaks; 

From darkness, they all glow brightly; 

From obscurity, they turn to resplendent light. 

Infinite wonder permeates this serenIty; 


1958 


In this Reflection all intentional efforts vanish. 
Serenity 1s the final word of all teachings; 
Reflection 1s the response to all manifestations. 
Devoid of any effort, this response, 

ls natural and sponfaneous. 

Disharmony wiÏll arise 

lf in reflection there 1s no serenIty; 

All will become wasteful and secondary. 

lfin serenity there 1s no reflecfion. 

The Truth of serene-reflection 

ls perfect and complete. 

The hundred rivers flow 

In tumbling torrents 

To the great ocean.” 

Through this poem, we see clearly serene-reflection 1s clear 
awareness In the tranquility of no-thoupht. This 1s what the Diamond 
Sutra meant by "not dwelling on any obJect, yet the mind arises." The 
big problem here 1s, how can one put one's mind Into such a state? To 
do so requires verbal Instruction and special training at the hands of a 
teacher. The wisdom-eye of the disciple must first be opened, 
otherwise he will never know how to bring his mind to the state of 
serene-reflection. he who know how to practice this meditation, has 
already accomplished something in Zen. The uninitiated will never 
know how to do this kind of work. This serene-reflection medifation of 
the Tsao-tung School, therefore, 1s simply not an ordinary exercise of 
quietism or stillness. It 1s the real meditation of Zen, of the Diamond 
Sutra, or PraJna-paramita. Through this poem, we also see that the 
intuitive and transcendenfal "Zen elements” are unmistakably there. 
The best way to learn this meditation 1s to train under a compotent Zen 
Master. 


1.223. Thunder oƒ Silence 

According to The Records of the Transmission of the Lamp, 
Volume XIX, a monk came to Pao-fu and asked, "I am told that when 
one wants to know the path of the uncreate, one should know the 
source of 1t. What 1s the source, master? Pao-fu was qulet for some 
litle while, and then asked his attendant, "What dịd the monk ask me 


1959 


now?” When the monk repeated the question, the master eJected him, 
exclaiming, "I am not deafl" The "silence" of Pao-fu 1s one of the 
popularly skilful means that Zen masters use to help their disciples 
(deafening like thunder). Surely, we still remember Vimalakirtis 
silence In the story of ManJusri and Vimalakirti. Vimalakirti was silent 
when ManJusri asked him as to the doctrine of non-duality, and his 
silence was later commented upon by a master as "deafening like 
thunder." During the Liang dynasty, Emperor Wu requested Fu Ta-shih 
(497-569) to discourse on a Buddhist sutra. Fu Ta-shih took the cha1r, 
sat solemnly In 1t but uttered not a word. The Emperor said, "I asked 
you fO ØIve a discourse, and why do not begin to speak?" Chih-kung, 
one of the Emperors attendants, said, "Fu Ta-shih has finished 
discoursing.” Eventually, what kind of a sermon did this silent Buddhist 
phiosopher deliver? Later, Zen master Shih-shuang Chu-yuan 
remarked, "”[hundering, indeed, 1s this silence of both Vimalakirti and 
Fu Ta-shih." Was this keeping the mouth closed really so deafening? If 
so, we should hold the tongue now, and the whole universe, with all 1ts 
hullabaloo and hurlyburly, 1s at once absorbed In this absolute silence. 
But Zen practitioners should always remember that mimicry does not 
turn a frog Into a green leaf. Where there Is no creative originality 
there 1s no Zen. Someone wIll say, "Itfs too late now, the arrow has 
gone off the string.” No, It is never too late, Zen practitloners, Just turn 
back Into yourselves and practice and be creative for yourselves. Thats 
all you need to do. 


1.224. My Nose Is Vertical, My Eyes Are Horizontal 
When Zen master Dogen Eithei returned to Japan after his 
awakening In China, he was asked, “What dịd you bring back from 
China?” Dogen asnwered, “My nose 1s vertical my eyes are 
horizontal.” In fact, everything 1s Just as 1t 1s. Similarly, a Zen 
practitioner has said about awakening, “I[ walk on my own feet, Ï see 
with my own eyes.” 
Like water and Ice, 
Without water no Ice, 
Outside us no Buddhas.” 
Thịs water-ice Image 1s similar to the analogy of the clay Jug: the 
Jug gøIves the form, and the clay gives the substance. Here we can say 


1960 


that Buddha 1s the substance. All our perceptions and conceptIons, our 
conscIousness 1tself, all the things that we see, hear, taste, touch, or 
feel... those are the forms this substance takes. 


1.225. A Reed Has Grown Piercing Through the Leg Is the 
Buddha 

Most Venerable Fa-hua Shan-chu, name of a Chinese Zen masfter. 
We do not have detailed documents on this Zen Master; however, 
there 1s a dialogue between him and his disciple in The Records of 
Teachings of Ancient Honoured Monks, Volume XXYVI: One day, a 
monk asked Most Venerable Fa-hua Shan-chu, "Who 1s the Buddha?" 
The master said, "A reed has grown piercing through the leg." The 
answers given by Zen masters to the question of "Who or what Is the 
Buddha?” are full of varieties; and why so? One reason at least 1s that 
they thus desire to free our minds from all entanglements and 
attachments such as words, ideas, desires, etc., which are put up agaInst 
us from the outside. This 1s a kind of koan which 1s somewhat difficult 
to understand and explain. Zen monks describe this type of koans as 
the "Impenetrable type," like “silver mounfains and iron walls." Thịs 
can, strictly speaking, only be understood by advanced practitioners 
whose profound Intuitions match those of the actors, thus enabling them 
to discern directly and clearly the meaning of the koan without 
resorfing to guesses or analysis. If one 1s willing to risk missing the 
poimt, these koans may not be absolutely unintelligible or 
unexplainable, but this 1s not the desirability of many Zen practItioners. 


1.226. Blossoms Sprout on a Deqd Tree; They Wither, 
Unsustainable! 

A monk asked, "What was 1t before Niu-fou met the Fourth 
Ancesftor?" Tan-hsia said, "When the golden chrysanthemum blooms, 
the bees contend to grasp 1t." The monk said, "After he saw him, what 
then?" Tan-hsia said, "Blossoms sprout on a dead tree. They wither, 
unsustainableT" 


1961 


1.227. There*s Ground For Sproufs Grow, Great Awakening Has 
No Teacher! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch"uan-Teng-Lu), Volume XVII, one day, Shi-gian entered the hall 
and said, "The essential teaching of the ancestors 1s proceeding right 
now. The Dharma 1s apparent. What other matter 1s there?" A monk 
asked, "The Treasury of the True Dharma Eye has been passed down 
Írom ancestor to ancestor. Is there anyone to whom the master can pass 
1f?" Shi-qian said, "There 1s ground where the numinous sprOufs ØrOW. 
Great awakening has no teacher!" 


1.226. To Lose Things in One Place, But to Look for Ïlt im 
Another Place! 

Charlotte Joko Beck wrote in Nothing Special: “Theres an old 
story about a man who dropped his keys on the dark side of the street 
at nipht, then crossed the street to the lamppost where It was bright to 
look for the keys. When a friend asked why he was looking under the 
lamp Imnstead of where he dropped the keys, he replied, 'm looking 
here because there 1s more light.' Thats what we do with our lives: a 
famillar framework 1s where we want to look. If we have a problem, 
we follow a familiar framework: thinking, stewing, analyzing, keeping 
the crazy business of our lives goIing because thats what we used to 
doing. Never mind that 1t doesnt work. We Just get more determined, 
and keep searching under the lamppost. We re not Interested In that life 
which 1s out of space and time, constantly creating the world of space 
and time. We re not Interesfed In that; In fact, 1fs frightening to us.” 


1.229. The Secret 0ƒ Zen School 

One day, Zen master Sung-yuan Chung-yueh (1139-1209) entered 
the hall and addressed the assembly, saying: Zen master Langye 
Huijue, a Chinese Zen master In the tenth century, stated, “Were I to 
speak of this matter, [Ứd say 1fs like a great bell that resounds 
throughout the universe the moment 1s struck. Its like a bright mirror 
that reflects all things the moment 1fs set on 1s stand. Once agaIn, were 
lI to speak of this matter, [ would say that no one--be 1t Nagarjuna, 
Asvaghosa, Kanadeva, or Saripufra--can express If, even If one 


1962 


possesses eloquence like a rushing stream and wisdom like flowing 
water. lt Is not bounded by the sky above, nor by the earth below. lt 
embraces both the wise and the foolish, and neither sages nor ordinary 
people can separate themselves from it.” Then, master Sung-yuan 
commerted, “Langye Hui-Jue divulged the matter In this way, but 1ts 
like selling salt privately on a public highway (n the tenth century, the 
salt market was a government monopoly, and thus private sales were a 
crime).” Zen master Sung-yuan suggests that Langye Huijue was a 
rascal who offered the secrets of the Zen school on the public road 
because, according to Sung-yuan, the perfect accord between the 
understanding of an awakened disciple and that of the master cannot be 
perceived by an unawakened outsider. 


1.230. The Essential Meaning oƒ the Ftrst Patriarch Coming 
From the Wesf 

One day, Zen master Shui-Wei was walking in the Dharma hall. 
Tou-Tzi walked up In front of him, bowed to hím and said: “The 
essential meaning of the Flirst Patriarch coming from the west, how 
does the master demonstrate this to people?” The master stopped 
walkmng and stood there. I”ou-Tzi said: “Please demonstrate It, 
Master.” Shui-Wei said: “Do you want another adle full of polluted 
water?” Tou-Tzi then bowed In thanks. Shui-Wei said: “Don”t make 
matters worse.” Tou-TzI said: “IẺs the season when weeds grow 
everywhere.” 


1.231. Intunacy 

The enlightened state of mind that transcend all duality. The 
1mplication of the "Identity” 1s not Jjust that two things are one thing, but 
that there 1s the acitivity of being one. The two Interact, and yet they 
are one. Being one Is the activity of intimacy. The mind of the Great 
Sage of India 1s Intimately conveyed west and east. The Buddha 
realized this intimacy and handed it down generation after generation, 
ancestor to ancestor, to us. Being Intimate 1s this vivid, vital lhíe and 
being Intimate with yourselfl Zen master Shih-tou confirms that our 
ordinary life 1s the phenomenal or relative part; the fundamental, so- 
called essential nature, which 1s somewhat Invisible to our physical 
eyes, 1s the absolute. He means when the relative exIsts, the box and 


1963 


1fs lid fit together. When the absolute responds to 1t, It 1s like two 
arrows meeting In midair (when the relatve exists, the absolute 
responds to 1t like a box and 1s lid. It 1s like two arrows meeting In 
midarr). How can two arrows meet in midair? Perhaps everyone of us 
WIll say 1t 1s almost IimpossIble for two arrows meet In midarr, but this 1s 
a very practical analogy because 1t Is like when we meet all external 
phenomena as one, right here, right now. Zen master Shih-tfou wants to 
recommend to all Zen practitioners that we should live our life so that 
this lie and all external phenomena are together Intimate as our own 
life. We cannot rely on anyone else, once we know the method, Just go 
ahead to practice 1t. Intimacy 1s nothing but realizing the fact that 
already you are as you are. Your essential nature 1s nothing but you as 
you are. See that two arrows already meeting 1s your own life. You 
are no longer whatever you think you are, you yourself are the life of 
the dharma, the life of Buddha. Realizing this fact 1s the moment of 
transmission. What can be transmitted and transmission from whom to 
whom? 'There 1s nothing to be transmitted from anybody else to you, 
not even your true Self. This 1s Intimacy. Zen practiioners should 
always trust yourself as you truly are; you are already the Buddha Way 
1tself. Be intimate with 1t. Do not make yourself separate with your 
OpInions, your Judgments, your Iideas, with whatever you think your life 
1s. When you do that, the two arrows miss each other. If there 1s any 
difficulty, 1t 1s simply the difficulty of how to be intimate with your self. 


1.232. The Clouds Rise p at South Mountain; the Rain Falls 
On North Mountain 

Tien-I addressed the monks, saying, “The green creeper spreads 
and reaches up to the top of the pine tree. The white clouds appear In 
the midst of empty space. How does speaking in this manner compare 
to saying, "The clouds rise up at South Mountain; the rain falls on North 
Mountain”? If you understand this, Ifs a sweet melon that 1s sweet to 
the bottom. If you don't understand, Its a bitter gourd that 1s bitter to the 
TOOf.” 


1964 


1.233. The Exorcist Players EnJoy Someone”s Lauglhter, Wlule 
You Fear Someone”s Laughfter! 

One day Zen Master Yang-Chi suddenly asked Bai-Yun: “Under 
what teacher were you ordained?” Bai-Yun said: “Master You in Tu- 
Ling.” Yang-Chi said: “I heard that he stumbled while crossing a bridge 
and attained enlightenment. He then composed an unusual verse. Do 
you remember It or not?” Bai-Yun then recited the verse: 

“J possess a lustrous pearl 
Long locked away by dust and toIl. 
Now the dust 1s gone and a light shines forth, 
IHuminating myriad blossoms with the 
mounfains and rIvers.” 

Yang-XI sudenly laughed out loud and Jjmped up. Bai-Yun was 
shocked by this behavior so much that he hardly slept that night. Early 
the next morning Bai-Yun came to questlon Yang-XI about what had 
happened the night before. Yang-XI asked: “Did you witness an 
exorcism last night?” Bai-Yun said: “Yes.” Yang-XI said: “You don't 
measure up to 1(.” This startled Bai-Yun. He asked: “What do you 
mean?” Yang-XI said: “They enJoy someone”s laughter. You fear 
someone”s laughter.” Upon hearing these words, Bai-Yun experienced 
great enliphtenment. Bai-Yun then served as Yang-X1”s attendant for a 
long period of time. He later traveled to Yuan-T”ung temple where, at 
the recommendation of the abbot Zen master Yuan-T”ung Na, he then 
assumed the abbacy of the temple and taught at Cheng-T”ien temple. 
There his reputation became widely known. 


1.234. What Do You AII Know for Sure Here?2 

Zen master Hung-chih addressed the monks, saying, "lf on some 
distant embarkment you see horns, then you know for sure there's an 
ox there. If on some distant mounfain you see smoke, then you know 
for sure there's a fire there. But what 1s 1t that all of you here know for 
certain? Do you understand? When the bird calls from 1ts roost, then 
morning comes. When you smell the plum blossoms, 1t means spring 
has arrived.” 


1965 


1.235. IAm Afraid That You Need Eyesight Sharp Enough to 
See Through the Binding 

Yao-shan recognized that awakening could be deepened by 
reading the sutras but that reading alone would not bring one to 
awakening. Students inevitably begin by seeking something outside of 
themselves: guidance, Instrucion, a methodology. Yao-shan 
confinuously Insisted that students could only find what they were 
looking for within. And although Yao-shans personal trainng had 
included an extensive sutdy of the sutras, he did not advocate that 
roufe for his own studentfs. Ôn one occasion, a monk found him reading 
the sutras and complained, "Master, you forbid us to read the sutras, sO 
why do you read them?” Yao-shan replied, "I Just keep the document 
before my eyes." The monk said, "Cant we do so as well?" Yao-shan 
said, "I am afraid that you need eyesight sharp enough to see through 
the binding." 


1.236. Among the Falling Leaves Thỉs Year, How Many Leaves 
Can You Sweep Up? 

One day, Ke-chen entered the hall and addressed the 
congreøation, quoted a passage by Zen master Lung-ya, saying, 
"Studying the Way Is like making fire with a drill. You cant stop when 
you see smoke. You must keep at it until there are flames. Then you've 
reached your goal.” Ke-chen then quoted Zen master Shending, who 
said, "Studying the Way 1s easier than drilling for fire, for as soon as 
you see smoke you can quit. before the flames arIse 1t has already 
burned you from head to foot." The Zen master Ke-chen said, "From 
the 'sudden enlightenment' point of view, Lung-yas statement stops 
halfway. From the 'sradual enlightenment' point of view, Shending's 
statement still lacks realization. How would you deal with this 
question? Monks! This year many leaves have fallen. How many of 
them can you sweep up?” 


1.237. Do You Know What Thịs Actually Is? 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume XXII, one day, Xiang-Lin entered the hall 
and addressed the monks, saying, “All of you whove been carrying 


1966 


your pack and bowl and have come here pIlgrimage, do you see self- 
nature yet or not? If you've seen 1t, then come forward to speak. WelI 
check you out and see† If you haventt seen it, then you've been cheated 
on your Journey. So I ask all of you; you ve been practicing for some 
time now, mindfully sweeping the ground and boiling tea, hiking 1n the 
mountains and enJoying the rivers, and you've got It nailed down, right? 
What do you call self-nature? All of you say, TFrom beginning to end 
there 1s no change and no deviation, no high and no low, no good and 
no bad, no birth and no death.' But do you actually know this place? Do 
you know what this actually 1s? If right here you know the place, then 
1fs the realized Dharma gate of all Buddhas. It is awakening to the 
Way and seeing self-nature, from start to finish without any doubt. And 
1Ý you go off traveling no one will question you. Then the words youre 
spitting out wIll heve some actual basis In undersfanding. lÝ a person 
were to buy a rice field, then he must get the original title to the 
property. If he cant get the original tile then the whole situatlon 1s 
uncertain. Then, 1f there's any official inquiry about It, the person wonIt 
be able to hold on to 1t. If a person cant get the original title document 
then someone else will take the property away from him, All of you 
here who are practicing Zen and studying the Way, youre also like 
this! Who here has managed to get the original tile? Bring it out and 
lets see it. What 1s this thíing youre calling the original tile? Let 
everyone see it! If youre clever, then when you hear me speak In this 
mamner youll know what to do. If you dont know what to do then even 
I you go somewhere and learn thousand stratepgles and memorIze 
solutlons until your mouth overflows like a river, It still won't avail you 
anything. Youll stll be as far from yourself as the sky 1s from the 
earth. Go look right undersneath your bowl and your clothes, at your 
very body. And 1f you see something, then come up here and speak and 
we'll examine 1t. Fll confirm what you say. If you cant find anything 
then youre Jjust passing your time like everyone else." 


1.236. You Are You, While Tan Hsia Has Been Forever Tan 
Hsia! 
Shou-che Chang-ling, name of a Chinese Zen master of the Huang- 
lung branch, Lin-chi Sect, in the Sung dynasty. We do not have detailed 
documents on this Zen Master; however, there exIsts some 1nformation 


1967 


on him in; we only know that Shou-che Chang-ling, name of of Chinese 
Zen master in the eleventh century. He was one of the most 
outstanding disciples of Zen master Wei-ching Ling-yuan Huang-lung. 
He left home and to Join the order at early age. According to The 
Wudeng Huiyuan XIX, one day, a monk asked, “Tan-hsia burn up the 
wooden Buddha, why do you lose your eyebrows?” The Master said, 
"A cat knows how to climb a tree." The monk said, “To know that 1s 1t, 
but that 1s not 1t." The Master said, "To feel sorry for the eyebrows." 
The monk asked, “What 1s the work of a patched robe person?" The 
Master said, "“When the drought dries up all the well, people are so 
sad." The monk asked, "What Is the situation when the Buddha has not 
manifested In the world?”" The Master said, "Everything 1s excellent!" 
The monk asked, "What is the situation when the Buddha manifesfs 1n 
the world?” The Master said, "FilI up the lake and close up the stream." 
The monk asked, "How far Is 1t from Buddha's manifestating and not 
manifesting in the world?” The Master said, "A stable person does not 
say a word, Just as wafer In a Jar does not spIll out by Itself.” And then 
he reminded the assembly saying, when Tan-Hsia stopped at Hui-lin 
Monastery In the Capital; 1t was so severely cold that he finally took 
one of the Buddha-images enshrined there and made a fire with 1t In 
order to warm himself. The keeper of the shrine, seeing this, was 
greatly surprised, asked, 'How dare you burn up my wooden Buddha? 
Tan-Hsia, who looked as 1f searching for something with his stick in the 
ashes, 'I am gathering the holy relics In the burnt ashes.' The keeper of 
the shrine said, How could you get relics by burning a wooden 
Buddha?' Tan-hsia retorted, 'If there are no relics to be found In 1t, may 
I have the remaining two Buddhas for my fire?' 'Though one may doubt 
1ts historical occurrence, this 1s a notable story, and all the Zen masters 
agree as to the higher spiritual attainment of the Buddha-descrating 
Tan-hsia. Later, a monk asked a master about Tan-hsias Idea of 
burning a Buddhas sfatue. The master said, When cold we sit around 
the hearth with burning fire.' The monk asked, Was he then at fault or 
not? The master said, When hot, we go to the bamboo grove by the 
stream. Although all the Zen masters agree as to the higher spiritual 
attainment of the Buddha-descrating Tan-hsia. An whatever the merit 
of Tan-hsia from the purely Zen point of view, there 1s no doubt that 
such deeds as his are to be regarded as highly sacrilepIlous and to be 


1968 


avoided by all pious Buddhists. Those who have not yet gained a 
thourough understanding of Zen may go all lengths to commit every 
manner of crinme and excess, even In the manner of Zen. For this 
reason the regulations of the monastery are very rigid that the pride of 
heart may forever depart, and the cup of humility be drunk to the 
dregs." 


1.239. You All Must Be Careful With the So-Called Worthy 
Masters! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume X, one day, Chao-chou entered the hall 
and addressed the monks, sayIng, "lt is now ninety years ago that Ï was 
with Ma-tsu the great master, and every one of his fully qualified 
disciples, numbering more than eighty, was a real master indeed. But 
how 1s it now? The so-called masters are like so many secondary 
branches and vines øgrowing further away from the main stems. Às they 
descend further away from the great sages, each generation becomes 
worse than the preceding. Nan-chuan used to say, Walk ripht Into the 
midst of dissimilariiles.' Monks, how do you understand this? 
Nowadays I observe yellow-mouthed, inexperienced ones showing 
themselves openly in public and discoursing on varieties of subJects. 
They receive offerings and are reverently treated by their followers, 
even numbering as many as three or five hundred; they claim to be 
worthy masters and call others their pupIls. You all must be careful!" 


1.240. You Should AlI Be Like Thịs Foolish Ass! 

We do not have detailed documents on this Zen Master; however, 
there 1s some Interesting Information on hìm 1n The Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu): Tongan GuanzhI was a 
disciple of Zen master Tongan DaopI. There 1s no record of his life 
before becoming a monk, and little about his life as a teacher of Zen. 
When Zen master Tongan DaopI was about to die, he entered the hall 
and addressed the monks, sayIng, "The disciples before the stupa are 
adept, but what about the affair before the five old peaks?” He asked 
this question three times, but none of the monks responded. Finally, 
Tongan Guanzhi stood up straight and said, "Before the window screen, 
the chiliocosm 1s arrayed ¡in the clear night. Everywhere, a song of 


1969 


great peace." Tongan DaopiI continued, "You should all be like this 
foolish ass!" 


1.241. You Must Attain Selƒ-Cessation, Selƒ-Realization, and 
SeJf-Clarity! 

Zen master Hung-chih addressed the monks, saying, "When the 
Buddhas talk about Dharma, theyTe Just using yellow leaves to stop 
babies from crying. When the ancestors transmit the teaching, they re 
Just making empty-handed threats. When you reach this point, you must 
attain self-cessation, self-realization, and self-clarity. The Buddha 1s 
realized in each Individual person, and the Dharma cant be passed to 
you by someone else. lf you understand ¡In this manner, then you are a 
great adept, a true patch-robed monk, and you have successfully 
completed the great affair. Brethren! How, after all, will you finally 
find peace? Just walt for the snow to melt and naturally spring will 
Arrive." 


1.242. You Must Realised That There Is a Person Who Is Noí 
Realizecd Through Others! 

Fu-jung entered the hall to address the monks. He held up his staff 
and said, "Here you see it, the affair of all the Buddhas. Even 1f you 
can freely Tise in the east and sink 1n the west,' 'øgather it In and roll 1t 
out,' you still dont fundamentally comprehend the affair that predates 
the seven Buddhas. You must realized that there 1s a person who 1s not 
realized through others, who does not receive teachings from others, 
and who does not fall Into stages. lf you see this person, the Zen 
practice of an entire lifetime 1s concluded." Fu-jung then suddenly 
yelled at the monks, "HfÍ you have any more doubts, you dorït need to 
see me about them!" 


1.243. You Must Awaken on Your Qwn! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch"uan-Teng-Lu), Volume XXVII, one day, Zen master Lung-Ya 
entered the hall and addressed the monks, saying, "You who study 
must pass through the Buddhas and ancestors before you'll understand. 
The master said, "The Buddhas and ancestors are like deceptive 


1970 


thieves. If you gain some understanding, but are unable to penetrate 
beyond them, then they have deceived you.” A monk asked, "Do the 
Buddhas and ancestors have deceptive minds or not?" Lung-ya said, 
"Youre asking whether rivers and lakes have obstructive minds or not. 
Although rivers and lakes dont have obstrucfive minds, yet sometimes 
there are people who cant get across them, and they become like 
obstacles for people. So one cant say they dont obstruct people. 
Althought the Buddhas and ancestors dont have deceptive Intent, 
sometimes people can't penetrate their meaning, and so they In effect 
become deceptive. Thus, one cant say they dont deceive people. 
When one penetrates the Buddhas and ancesfors' deception, then one 
goes beyond the Buddhas and ancestors and, for the first time, 
experiences their meaning. Then that person 1s the same as all the 
ancients. If one has not penetrate this understanding, but only studies 
the Buddhas and ancestors, then 1n incalculable eons there wIll not be 
an Instance of realization." The monk then asked, "How can one avoid 
being deceived by the Buddhas and ancestors?" Lung-ya said, "You 
must awaken on your own!" 


1.244. You Yourselves Are Buddha! 

Kui-Shan T”a-An addressed the monks, saying: “What are you all 
seeking from me by coming here? If you want to become a Buddha, 
then you should know that you yourself are Buddha. Why are you 
running around from place to place, like a thirsty deer chasing a 
mirage? When wIll you ever succeed? You want to be a Buddha, but 
you Wont recognIze that your topsy-turvy contradicftory Ideas; your 
deluded understandings; your mind which believes In innumerable 
things, purity and pollution; that It 1s Just this mind that 1s the authentic 
original awakened mind of Buddha. Where else will you go to find 1t?” 


1.245. Deluded and Conƒused 

To be deluded 1s to be totally deceived or deceived in regard to 
reality. Delusion also implies a belief in something that 1s contrary to 
reality. Illusion, on the other hand, suggests that what 1s seen has 
obJective reality but Is misinterpreted or seen falsely. In Buddhism, 
delusion 1s Ignorance, an unawareness of the true nature of things or of 
the real meaning of existence. We are deluded or led astray by our 


1971 


senses (which include the intellect and 1s discriminating thoughits) 
Insofar as they cause us to accept the phenomenal world as the whole 
of reality when In fact 1t 1s but a limited and ephemeral aspect of 
reality, and to act as though the world 1s external to us when In truth 1t 
1S but a reflection of ourselves. This does not say all phenomena are 
1llusory, they mean that compared with Mind ¡tself the world 
apprehended by the senses 1s such a partial and limited aspect of truth 
that it 1s dreamlike. According to Jisho Warner in Stone Creek Zendo, 
"Whenever [I recite the four Bodhisattva vows, I say that desires are 
inexhaustible and that Ï vow to put an end to them. 'Desire' In the four 
vows Is delusion, and to recite 'delusions are inexhaustible' 1s equally 
apt. Delusion has two sides: the Ideas we have, and our attachment to 
them. We can learn not to take all our thoughfs too serIously, knowing 
that they arent real, solid, or accurate. But our attachment to our Ideas 
1s very hard to deal with. Attachmernt 1s the same deep urge that drives 
plants' roofs to seek water and their branches to reach toward light, that 
drives small animals to seek mates althouph it makes them easy prey 
for hungry owÏls. At Ifs core Its our desire to live, which 1s the face of 
our life force coming up In our lives under the Iinfluence of our 
misguided minds. Desire 1s my life energy forced Into the narrow 
channel called I-me-mine-first. Attachment appears as soon as the 
mind has said 'F and my desire to live has colored that thought. At that 
moment, which is every moment, my lie Is a swlirl of thirsting, 
graspIng, and reJecting. But those very whirling passions to which I 
cling are themselves an expression of my life force: All things, as they 
truly are, are ultimate reality. Í am aware of that at some level, so IfS 
not Just my egoism that asks. Is all passion really bad? Its also my dim 
awareness of my frue nature." 


1.246. To Be Not Clear With a SubJect (Dừn or Vague) 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XVI, a monk came to Yen Tou. Yen Tou 
asked, "Where are you coming from?” The monk said, "ve come from 
Ling Nan." Yen Tou said, "Did you ever go to Hsueh Feng?” The 
monk said, "I went there." Yen Tou said, "What did he have to say?” 
The monk recounted the preceding story. Yen T'ou said, "What did he 
say?” The monk said, "He said nothing; he lowered his head and went 


1972 


back Inside the hut." Yen T'ou said, "Alas! I regret that I didnt tell him 
the last word before; 1f I had told him, no one on earth could cope with 
old Hsueh." At the end of the summer the monk again brought up the 
preceding story to ask for Instruction. Yen Tou said, "Why didnt you 
ask earlier?" The monk said, "I didnt dare to be casual." Yen Tou said, 
”“hough Hsueh Feng 1s born of the same lineage as me, he doesrit die 
1n the same lineage as me. lf you want to know the last word, Just this 
1s 1t." According to Yuan-WUu ¡n the Pi-Yen-Lu, whoever would uphold 
the teaching of our school must discern how to take charge of the 
Situation; he must know advance and retreat, right and wrong; he must 
understand killing and giving life, capturing and releasing. If one's eyes 
suddenly blur and go siphtless, everywhere he goes, when he 
encounters a question, he questions, and when he encounters an 
answer, he answers, scarcely realizIing that his nostrils are In the hands 
of others. As for Hsueh Feng and Yen Tou, they were fellow students 
under Te Shan. When these monks called on Hsueh Feng theIr views 
only reached to such a place as seen In this case; when the monk saw 
Yen Tou, he still didnt complete hịs business. He troubled these two 
worthies to no purpose. One question, one answer, one capfure, one 
release; right up till today this case has been Iimpenetrably obscure and 
inexplicable for everyone 1n the world. But tell me, where 1s 1t 
1mpenetrable and obscure? Though Hsueh Feng had travelled all over 
the varlous localities, at last 1t was at Tortoise Mountain because Yen 
Tou spurred him on that he finally attained annihilation of doubt and 
øreat penetration. Later, due to a purge, Yen Tou became a ferryman 
by the shores of Lake O Chu (n Hu-Peh). On each shore hung a board: 
Yen Tou would call out, "Which side are you crossing to?” Then he 
would wave his oar and come out from among the reeds. After his 
enlightenment with Yen ou, Hsueh Feng returned to Ling Nan and 
lived in a hut. These monks were people who had studied for a long 
time. When he saw them coming, Hsueh Feng pushed open the door of 
the hut, popped out and said, "What 1s it?" Some people these days 
when questioned In this way Immediately øo and gnaw on his words. 
But these monks were unusual too; they Just said to hìm “What 1s 1t?" 
Hsueh Feng lowered his head and went back Into the hut. This 1s 
Írequenfly called “"wordless understanding;” hence, these monks 
couldnt find him. Some say that, having been questioned by these 


1973 


monks, Hsueh Feng was In fact speechless, and so he returned to the 
hut. How far they are from knowing that there 1s something deadly 
poIsonous In Hsueh Feng's Intention. Though Hsueh Feng gained the 
advantage, nevertheless while he hid his body, he revealed his shadow. 
Later one monk left Hsueh Feng and took this case to have Yen Tou 
decide 1t. Once he got there, Yen Tou asked him, "Where are you 
coming from?” The monk said, "Lve come from Ling Nan." Yen Tou 
said, "Did you get to Hsueh Feng?” lf you want to see Hsueh Feng, you 
better hurry up and look at this question. The monk said, "I went there." 
Yen Tou said, "What dịd he have to say?” This question was not posed 
fo no purpose. But the monk dịd not understand: he Just turned around 
following the trend of his words. Yen Tou said, "What dịd he say?" 
The monk said, "He lowered his head and went back Into the hut 
without saying anything." This monk was far from knowing that Yen 
'Tou had put on straw sandals and had already walked around Inside his 
belly several times. Yen Tou said, ”Ioo bad I didnt tell him the last 
word before; 1ƒ I had told him, no one on earth could cope with old 
Hsueh." Yen T'ou too supports the strong but doesnt help the weak. Às 
before the monk was flooded with darkness and didnt distinguish 
Initiate from naive. Harboring a bellyful of doubt, he really thought that 
Hsueh Feng dịd not understand. At the end of the summer he again 
brought up this story and asked Yen 'T"ou for more Instruction. Yen T'ou 
said, "Why didnt you ask earlier?" This old fellow was crafty. The 
monk said, "I didnt dare to be casual.” Yen Tou said, “Though Hsueh 
Feng Is born of the same lineage as me, he doesnt die in the same 
lineage as me. If you want to knowthe last word, Just this 1s it." Yen 
'Tou indeed dịd not spare his eyebrows! In the end, how wIll all of you 
people understand? Hsueh Feng was the cook In Te Shan's communIty. 
One day the noon meal was late; Te Shan took his bowl and went down 
to the teaching hall. Hsueh Feng said, "The bell hasnt rung yet, the 
drum hasnt been sounded; where 1s this old fellow going with his 
bowl?" Without saying anything, Te Shan lowered his head and 
returned to his abbots quarters. When Hsueh Feng took this up to Yen 
Tou, Tou said, "Even the great Te Shan doesnt understand the last 
word." Te Shan heard of this and ordered his attendant to sumnmon Yen 
Tou to the abbofs quarters. Shan said, "So you dont approve of me?" 
Yen Tou tacitly Indicated what he meant. The next day Te Shan went 


1974 


up to the hall and taught in a way which was different from usual; in 
front of the monks' hall Yen T”ou clapped his hands and laughed loudly 
saying, "Happily the old fellow doesn't understand the last word! After 
ths no one on earth will be able to do anything about him. 
Nevertheless, he's only got three years.' When Hsueh Feng saw Te 
Shan speechless, he thought that he had gained the advantage. He 
certainly didnt know that he had run Into a thief. Since he had met a 
thief, later Hsueh Feng too knew how to be a thief. Thus an Ancient 
said, "At the final word, one first reaches the Iimpenetrable barrier." 
Some say that Yen Tou excelled Hsuech Feng; they have 
misunderstood. Yen ou always used this ability; he taught his 
commumty saying, "Clear-eyed folks have no clichếs to nest ïn. 
Spurning things 1s considered superlor, pursuing things 1s considered 
Iinferior. As for this last word, even If youve personally seen the 
Patriarchs, you still wouldn't be able to undersfand 1t rationally." When 
Te Shans noon meal was late, the old fellow picked up his bowl 
himself and went down to the teaching hall. Yen Tou said, "Even great 
Te Shan doesnt understand the last word.” Hsueh Tou picked this out 
and said, "Ive heard that from the beginning a lone-eyed dragon has 
only one eye. You certainly didnt know that Te Shan was a toothless 
tiger. If it hadnt been for Yen Tou seeing through him, how could we 
know that yesterday and today are not the same?” Do all of you want to 
understand the last word? An Anclent said, "I only allow that the old 
barbarian knows; I donft allow that he understands." From ancIent tines 
up till now, the public cases have been extremely diverse, like a forest 
of brambles. If you can penetrate through, no one on earth can do 
anything about you, and all the Buddhas of past, present, and future 
defer to you. If you are unable to penetrate, study Yen T'ou's sayIng, 
”“Thoupgh Hsueh Feng 1s born In the same lineage as me, he doesntt die 
1n the same lineage as me." Spontaneously, In Just this one sentence, 
he had a way to express himself. 


1.247. To Strike p a Friendship 

According to the Wu-Men-Kuan, example I, a monk asked Chao- 
Chou: “Does a dog have Buddha-nature?” Chao-Chou said: “Mu.” Zen 
practitioners should not try to consider 1t to be nothingness, not to think 
in terms of “has” and “has not.” Lets try to eliminate mistaken 


1975 


knowledge and attitudes we held from the past, so we can see that 1t 1s 
Just this one word “Mu” we call it the Gateless Barrier of the Zen 
traditon. Practitioners who pass through this barrier, will not only 
Iinterview Chao-chou 1ntimately, but also walk hand In hand with all the 
Ancesfral Patriarchs In successive generations of our lineage; the haIr 
of our eyebrows entangled with theirs, seeing with the same eyes, 
hearing with the same ears. Won that be fulfilling? Is there anyone 
who would not want to pass this barrier? 


1.246. Can the Eyebrows and the Eyes Distinguish Each Other? 

The koan about the potentiality and conditions of questions and 
answers between Zen master Ts'ao-shan and a monk. According to the 
Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume 
XVIH, one day, a monk asked Tsao-shan, "Can the eyebrows and the 
eyes distinguish each other or not?” Tsao-shan said, "They cant 
distinguish each other." The monk said, "Why not?" Tsao-shan said, 
"Because they re In the same place." The monk said, "If thafs so, one 
couldnt tell them apart." Tslao-shan said, "Eyebrows, after all, are not 
eyes." The monk asked, "What are eyes?" 'Tslao-shan said, "Eyes are 
what 1s upright." The monk asked, "What are the eyebrows?" Ts'ao- 
shan said, "m not sure." The monk said, "Why 1s the master not sure?” 
Tslao-shan said, "If one lacks doubt, one 1s upright." The monk asked, 
"What truth 1s there In form?” Ts'ao-shan said, "Form 1s truth." The 
monk asked, "How would you demonstrate this?" 'Ts'ao-shan picked up 
his tea cup saucer. The monk asked, "How can 1llusion be truth?”" Ts'ao- 
shan said, "Illusion 1s fundamentally truth." The monk asked, "When 
1llusion 1s faced, what 1s revealed?" Tsao-shan said, "llusion 1s 
revealed." The monk said, "In that case, then from sfart to finish one 
can escape 1llusion." 'Ts'ao-shan said, "But 1f you pursue 1llusive forms 
you carit attain them.” 


1.249. Eyebrows Have the Shape ogƒ the Word ''Eight"" 

Eyebrows have the shape of the word "eight” in Chinese character, 
Implies a natural thing. According to Pi-Yen-Lu, case 30, one day, a 
monk asked Chao Chou, "Teacher, I have heard that you have 
personally seen Nan Chuan. Is this true or not?” Chao Chou said, 
"Chen Chou produces big turnips." This can be called flavorless talk 


1976 


that blocks off people's mouths. This old fellow Chao Chou greatly 
resembles a thief who steals in broad daylight. Às soon as you open 
your mouth he Iimmediately plucks your eyes out. IÝ youre a man who 
knows what 1s, youll chew carefully and swallow 1t. lf youre a man 
who doesnt know what 1s, 1t wIll be like swallowing a date whole. 


1.250. A Talking Mouth Without Listening Fars; Listening Ears 
Without A Talking Mouth! 
Gettan used to say to his companions, "When you have a talking 
mouth, you have no listening ears. When you have listening ears, you 
have no talking mouth. Think about this carefully." 


1.251. Ears Are As Deqƒ and Tongue Is Tiecd; I]ƒ Thou Touchest 
ItIdlhy, the Fiery Star Shoots Quf! 

Wu-hsueh 'Tzu-yuan, name of a Chinese Zen master of the Rinzal 
school. Mugaku-Sogen became a monk at the age of fourteen and 
studied with Zen master Wu-chun Shih-fan. Shih-fan was one of the 
most significant teachers of his day, and one of the few who was 
willing to accept Japanese students. In addition to being a master of the 
Lin-chi tradition, Shih-fan was also a celebrated artist and calligrapher, 
and his students acquired an appreciation of those along with their Zen 
traning. Wu-hsueh Tzu-yuan was trained by Zen master Wu-chun 
Shih-fan and became abbot of the Chen-Ju monastery of ai-chou. 
Here Is the stanza composed by Mugaku-Sogen at the moment of 
enlightenment, describing his inner feelings: 

“With one sfroke I have completely smashed 
the cave of the ghosfs; 
Behold, there rushes out the iron face of 
the monster Natal 
Both my ears are as deaf 
and my tongue Is tied; 
lí thou touchest it idly, 
the fiery star shoots outÏ” 


1977 


1.252. Minmg-Pen 's Verse 0n lmperianency 
Zen master Chung-feng Ming-pen, the National Teacher, also 
repeated a verse of 'Impermanency' for the 'Inscriptions of the Right- 
hand Side of the Seat: 
"Birth and death 1s the grave event, 

Every moment of this life 1s to be begrudged, 

Impermanency will be here too soon, time waits for no one. 

A rare event If 1s to be born as human beings, 

And we are now born as such; 

lt 1s not easy to be able to listen to the Buddha's teachings, 

And we have now listened to It. 

Thịs being so, 1ƒ we do not attain emancipation In this Life, 

In what life do we expect to emancipate ourselves?" 


1.253. Wonderƒfully Illuminated Heart Lamp 
Sonome was a well known poetess and a profound student of 
Buddhism. She once wrote to Zen master Unko: "Io seek neither 
reality nor falsehood 1s the root source of the Great Way. Everyone 
knows this, so even though I may seem Immodest for saying so, I do 
not think this 1s anything speclal. As going-on In the source of one 
mind, the willows are green, the flowers are red. Just being as 1s, Ï pass 
the time reciting verse and composing poetry. If this 1s useless chatter, 
then the scriptures are also useless chatter. I dislike anything that stinks 
of religion, and my daily practice 1s Invocafion, poetry, and song. lf [ go 
to paradise, that's fine; 1f I fall into hell, thafs auspIcIous.” 
"By myself I remember 

not to seek mind; 

the green lamp has already illuminated 

my lone lamp heart. 

'Whether in clamor or silence, 

Ihave a clear mITTOT: 

1t thoroughly discerns 

pure hearts among humans. 

]t 1s not something exiIsting, 

that anyone can see and know, 

nor does It nof ©XISf: 

such 1s the lamp of truth." 


1978 


When Sonome was about to pass on, she bade farewell to the world 
with this poem: 
”The sky of the autumn moon and the warmth of spring: 
Is it a dream? Is 1t real? Hail to the Buddha of Infinite Light!" 


1.254. Realizafion 0ƒ Qwn True Mind 

The koan of Ta-Tien-Pao-Tung's realizaton of own true Mind. 
According to The Records of the Transmission of the Lamp (Chuan- 
Teng-Lu), Volume XVI, even after his retirement in Ling-chou he was 
besieged by monks. One day, Zen master Ta-Tien entered the hall and 
addressed the monks, saying, ”“[hose who wish to master the truth must 
know first what 1s theiIr own original Mind. Thịs 1s attained when 1t 1s 
poInted out by means of its forms and manifesfations. But most people 
nowadays, being unable to penetrate Into the very essence of things, 
are falsely led to take a mere raising of the eyebrows, glancing this 
way and that way, remaining silent, or uttering a word, for the finality 
of Zen truth. In point of fact, this 1s far from being satisfactory. I will 
tell you now most plainly how to proceed ¡n this matfer, and you will 
listen attentively. Only when all your erroneous Imaginations, thought- 
consfructions, and experlences are put aside, will you come to the 
realization of your true Mind. This Mind has nothing to do with a world 
of defilements, with your being silent, with your holding on to 
quietude. Mind 1s no other than Buddha, and there 1s In 1t no artifice, no 
elaboration. Why? It responds to calls, it 1lluminates obJects as they 
come, and 1ts functions are cool and self-originating. The mysfterIous 
source of all these activitles 1s beyond conception found in the sutras 
and sastras. And we call this mystery our own original Mind. Take 
heed, monks, not to let it wander away from your hold." 


1.255. Clear and Briliant are the Meadow Grasses. Clear and 
Brilhant are the Meaning oƒ the Ancestral Teachers 

Nun Zen Master Pang-LIng Chao, name of a Chinese Zen monk In 
the end of the eighth century. Zen master P'ang-pao-Ling-chiao, 
daughter of Pang-lung Yun. At the present time, we do have detailed 
documents on this Zen Master; however, there 1s some I1nteresting 
Information on her in The Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch"uan-Teng-Lu), Volume VIH. One day, Layman Pang asked his 


1979 


daughter, Ling-zhao, "Some ancient said, 'Clear and brilliant are the 
meadow grasses. Clear and brilliant are the meaming of the ancestral 
teachers' How do you understand this?” Ling-zhao said, "Š§o old and 
great, and yet you talk like this!" Layman Pang said, "What would you 
say?” Ling-zhao said, "Clear and brilliant are the meadow gfasses. 
Clear and brilliant are the meaming of the ancestral teachers." Layman 
Pang laughed. 


1.256. A Clear-Eyed Person Fdalls Into a Well 

According to the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lmu), 
Volume XXII, a monk asked Zen master Pa-ling Hao-chien, "I dont 
doubt the three vehicles and the twelve divisions. What 1s the main 
affalr of our school?" Pa-ling said, "Ifs not an affair of patch-robed 
monks." The monk asked, "What is the affair of patch-robed monks?" 
Pa-ling said, "While eating, seeing the white waves. Losing the hands 
and forearms." The monk asked again, “What 1s the Way?” Pa-ling 
said, “A clear-eyed person falls into a well.” 


1.257. Everything Does Not Occur By Chance 

Today, we see many people with great fortune and immense 
wealth. Where do these fortune and wealth come from? They do not 
happen by mere coincidence or luck. Rather they are accumulated 
from the cultivaton of good deeds In previous lifetimes, from the 
gIiving of wealth. The manifesfations of misfortune and good fortune do 
not occur by chance but are due to respective causes created In our 
Innumerable previous lifetimes. When the appropriate condifions arIse 
in the present lifetime, they allow the cause to come Into effect and 
therefore produce the result. Law of cause and effect or the relation 
between cause and effect In the sense of the Buddhist law of “Karma”. 
Cause 1s a primary force that produces an effect; effect Is a result of 
that primary force. The law of causation governs everything In the 
universe without exception. The law of causation (reality 1tself as 
cause and effect in momentary operation). Every action which 1s a 
cause will have a result or an effect. LikewIse every resultant actlon or 
effect has Its cause. The law of cause and effect Is a fundamental 
concept within Buddhism governing all situations. The Moral Causation 
in Buddhism means that a deed, good or bad, or indifferent, brings Ifs 


1980 


own result on the doer. Good people are happy and bad ones unhappy. 
But In most cases “happiness” 1s understood not 1n 1fs moral or spIritual 
sense but in the sense of material prosperity, social position, or political 
influence. For instance, kingship 1s considered the reward of one”s 
having faithfully practiced the ten deeds of goodness. If one meetfs a 
tragic death, he 1s thought to have committed something bad In his past 
lives even when he might have spent a blameless life in the present 
one. Retribution of good and evil karma or cause and effect in the 
moral realm have their corresponding relatons. According to 
Buddhism, whoever denies the rule of “cause and effecf” will destroy 
all moral responsibility. According to Great Master Yin-Kuang, 
everything 1s attained through sincerity which 1s benefiting oneself; and 
respect which 1s benefiting others. With sincerity and respect, we will 
be In harmony with others. In order to achieve a peaceful and 
harmonious society, we need to understand the principle of cause, 
condition and effect. In order for others to respect us, we need to 
respect others first, to change our ways to change the environment for 
the better. Otherwise, the great disaster in this world, being the shared 
karma of all sentient beings, cannot be averted. Thus, throughout his 
entre life, Master Yin-Kuang advocated the teachings of cause, 
condition and effect with the aid of materials such as the Sutra on 
Cause-Effect and Good-Bad Deeds, and the Four Lessons of Liao-Fan. 
He tirelessly advocated and wholeheartedly dedicated his le to 
helping all others. Regretfully, there are many who wish for worldly 
fortune, but there are few who are truly awakened and who vow to be 
born Into the Western Pure Land. By his free distribution of books such 
as Liao-Fans Four Lessons and other books on cause and effect, 
Master Yin-Kuang displayed a great heart of compassion and his 
devoton to helping humanity. He was ¡indeed a Thus Come 
Bodhisattva, a manifestation of Great Strength Bodhisattva, who 
appeared In this world to help sentilent beings. Hopefully, this can help 
to reduce or even eliminate the disasters In this world that are the 
results of Iimproper thoughts, words or deeds committed over the past 
many thousand years. In this way, our merits and virtues will be 
innumerable and Immeasurable. 


1981 


1.258. AII Good Deeds and Meris Come From Meditation 

Throughout Zens long history, spanning many centuries and many 
cultures, all Zen masters have concurred that meditation, seated 
medifation, 1s the most direct and most wondrous path to liberation. Zen 
master Hakuin stated that seated meditation 1s the precious “Gateway 
to freedom” for all human beings. Whatever ambiguities there may be 
in the varlous traditions, Zen master Hakuin 1s saying here that the 
gateway to freedom 1s dhyana, the seated meditation practice which 
ultmately leads to samadhi. His pratse of seated meditation continues 
in the following passage: “Observing the precepts, repentance, and 
giving, the countless good deeds, and the way of right living all come 
from seated meditation.” Zen, by I1fs very name and nature, pufs seated 
medifaton above all these other kinds of practice. For Zen master 
Hakuin, all good deeds, all efforts to save people, all the precepts, and 
all forms of proper living come out oŸ seated meditation. Of course he 
1s not saying that all of these things are replaced by seated meditation. 
Zen practitioners still have to cultivate giving, observing precepfs, 
tolerance, vigor... at the same time with meditation. So evenfually we 
can have a great wIsdom. 


1.259. Every Moment Must Be Moment ogƒ Pracfice in LỰc 

With every moment 1s moment of practice in life, we will have 
more opportunifiles to see things as they are. According to Charlotte 
Joko Beck In Everyday Zen, Intelligent practice always deals with Just 
one thing: the fear at the base of human exIstence, the fear that I am 
not. And of course I am not, but the last thing I want to know 1s that. I 
am Impermanence 1(self in a rapidly changing human form that appears 
solid. I fear to see what Ï am: an ever-changing energy field. [ dont 
want to be that. So good practice 1s about fear. Fear takes the form of 
consfantfly thinking, speculating, analyzing, fantasizing. With all that 
acfivify we create a cloud cover to keep ourselves safe in make- 
believe practice. True practice 1s not safe; Ifs anything but safe. But we 
dont like that, so we obsess with our feverish efforts to achieve our 
version of the personal dream. Such obsessive practice 1s 1tself Just 
another cloud between ourselves and reality. The only thing that 
matfers 1s seeing with an Impersonal searchlight: seeing things as they 
are. When the personal barrier drops away, why do we have to call 1t 


1982 


anything? We Just live our lives. And when we die, we Just die. No 
problem anywhere. As a matter of fact, each moment Is an opportunity 
to experience something. When True Zen practice 1s carriled on in the 
midst of activitles, each moment 1s an opportunity fo experlence 
something, to open our eyes more clearly. 


1.2600. Everyone Can See lí! 

Fu-Jjung said, "“When the karmic sounds of bells and drum are not 
heard, a single sound awakens the one In the dream. Perfect eternal 
stillness has no extra affairs. Who says Kwan-Yin offers some other 
gates?" After a long pause, Fu-Jjung said, "Do you understand? Dont 
ask the guest on Putuo Mountain. When the eagle cries, the clouds 
around the Island peaks are dispersed!" One day, Zen Master Fu-Jjung 
entered the hall and said, “The green mounfains are always walking. 
The stone woman gives birth to a son at night.” A monk asked Fu-Jung, 
"What Is Tao?" Fu-Jjung said, "When night comes, a hornless ox rushes 
I1nto It pens." A monk asked, “What Is the style of the master's house?" 
Fu-jung said, "Everyone can see 1t!” 


1.261. Practice and See for Yourselves, Nothing 's Leƒt to Pass 
6)/) 

Zen Master Chuan-z1, name of a Chinese Zen master In the ninth 
century. We do not have detailed documents on this Zen Master; 
however, there Is some Inferesting Information on him in the Records 
of the Transmission of the Lamp (Ch'uan-Teng-Lu), Volume XIV. 
When he departed and settled down In relative seclusions at Hua-ting, 
on the bank of the Wu River, 1n the area of modern Shanghai, where he 
used a smaill boat to ferry people across the river. Once at the boat 
landing at the side of the river, an official asked him, "What do you do 
each day?" Decheng held the boat oar up in the air and said, "Do you 
understand?” The official said, "I dont understand." Decheng said, "If 
you only row 1n the clear waves, Ifs hard to find the golden fish." 
Decheng composed a verse that said: 

”Thirty years on the river bank. 
Angling for the great function, 
lf you dontt catch the golden fish, 
1£s all 1n vain. 


1983 


You may as well reel in 
and go back home." 

"Letting down the line ten thousand feet, 
A breaking wave makes 
ten thousand ripples. 

At night in still water, 
the cold fish wont bite. 
An empty boat filled 
with moonlight returns. " 

"Sailing the sea for thirty years, 
The fish seen in clear water 
wontt take the hook. 

Breaking the fishing pole, 
gørowing bamboo, 
Abandoning all schemes, 
one finds repose." 

”There s a great fish 
that cant be measured. 
lt embraces the astonsihing 
and wondrous!l 
In wind and thunder transformed, 
How can 1t be caught?" 

"Others only seek gathering lotus flowers, 
Their scent pervading the wind. 
But as long as there are two shores 
and a lone red boat, 

There's no escape from pollution, 
nor any aftainment of emptiness. " 
lf you asked, "Is this lone boat 
all there 1s In life?” 

Td say, 

"Descendants will each see the results." 
Not depending on earth or heaven, 
'When the rain shawÏ] 1s removed, 
nothing's left to pass on. 


1984 


1.262. Everything Is Cast Qƒƒ 

Tan-XIa entered the hall and said, “At high noon 1s still lacks haÏlf. 
In the quIet nipht it 1s still not complete. Households haven”t known the 
Intimate purpose, always going and coming before the clear moon.” 
Tan-XIa entered the hall said, “The preclous moon streams 1fs shining 
light, spreading out vast and clear. The water reflects, but does not 
absorb 1s essence, nor does the moon rend 1ts shining mind. When 
water and moon are both forgotten, this may be called cut-off. 
Therefore, 1t 1s said: Things rising to heaven must fall back to earth. 
What 1s fully completed 1s Iinevitably lacking. Cast off the desire for 
reputation and don" look back. If you can do this, you can then walk In 
the fantastic diversity. And when you have reached this place, have 
you seen it all? After a long pause Tan-X1a said: lf you are not devoted 
to walking among people, then you fall into the dirt and mud wearing 
feathers and horns.” 


1.263. Everybody Including Ichchantikas Possess Buddha- 
Nature 

Dao Sinh, an important Chinese monk (355-434), the founder of the 
Nirvana school of early Chinese Buddhism. He cooperated with 
Kumarajiva to translate the Lotus Sutra. He did not hand down any 
work; however, his commentaries played an Important role In the 
development of Chinese Buddhism. He believed that “everybody 
including ichchantikas possess Buddha-nature and can realize In a 
sudden enlightenmernt.” 


1.264. Everything Is the Stream gƒ Liberation 

When he was old, Zen master Y Son moved to Yên Lãng village to 
preach Dharma until he passed away in 1213. He always emphasized 
on “staying away from the sides, dwelling In the middle way, and 
surpassing all the words”: “For Zen practiioners, everything 1s the 
stream of liberation. Once having entered this steam and tasted 
liberation, we will not return, we wIll have gone beyond wrongdoing 
and wrong understanding. Our mind will have turned, will have entered 
the stream, and 1t wIll not be able to fall back info suffering again. How 
could 1t fall? It has given up unskillful actions because 1t sees the 


1985 


danger In them and can not again be made to do wrong In body or 
speech. It has entered the Way fully, knows Ifs duties, knows Its work, 
knows the Path, knows Its own nature. It lets go of what needs to be let 
go of and keep letting go without doubting. But It 1s best not to speak 
about these matfers too mụuch. better to begin practice without delay. 
Do not hesitate, Just get going. Practitioners should always remember 
the reasons why we have demonic obstructions. They occur when our 
nature 1s not settled. If our nature were stable, it would be lucid and 
clear at all trmes. When we Iinwardly observe the mind, yet there 1s no 
mind; when we externally observe the physical body, yet there 1s no 
physical body. At that time, both mind and body are empty. And we 
have no obstructions when observing external obJects (they are 
exIsting, yet In our eyes they do not exIst). We reach the state where 
the body, the mind, and external obJects, all three have vanished. They 
are existing but causing no obstructions for us. That 1s to say Wwe are 
wholeheartely following the principle of emptiness, and the middle 
Way 1S arIsing from 1t. In the middle way, there 1s no Joy, no anger, no 
SOrrow, no fear, no love, no đisgust, and no desire. You all should know 
that Buddha attains the Perfect Universal Enlightenment (Anuttara- 
samyak-sambodhl), has no examinations about all the meanings, has no 
doubts about the dharma of equality, bears no mind and no appearance, 
does not go and does not stop, passes beyond all measures and 
boundaries, stays away from the two sides, dwells in the middle way, 
and surpasses all the words. So, when we contemplate on everything, 
we should always remember that internally there are no idle thoughts, 
and externally there 1s no greed. Both the body and mind are all clear 
and pure. When we contemplate on things, If we are delighted by 
pleasant states and upset by states of anger, we know that our nature 1s 
not setiled. IÝ we experlence greed or disgust when states appear, we 
also know that our nature 1s not setfled. Practitioners should always 
remember that we should be happy whether a good or bad sfate 
manifests. Whether 1t 1s a Joyful situatlon or an evil one, we wIll be 
happy either way. This kind of happiness 1s true happiness, unlike the 
happiness brought about by external situations. Qur mind experlences 
boundless Joy. We are happy all the time, and never feel any anxIety 
or affliction. Practitioners should always remember about the three 
unattainable mind: the mind of the past 1s unattainable, the mind of the 


1986 


present 1s unatfainable, and the mind of the future 1s unattainable. 
Thus, when a situation arises, deal with 1t, but do not try to exploIt 1t. 
When the situation 1s gone, 1t leaves no trace, and the mind 1s as pure 
as 1ƒ nothing happens. He always reminded his disciples: “The true 
body 1s Buddha as absolute (dharmakaya). When the Buddha attained 
complete enlipghtenment, His true body becomes all phenomena. At 
that momeit, His true mind 1s similar to a mirror that can turn toward 
any directions, and 1t always reflects equally on everything.” Zen 
practitioners should remember that true mind 1s a common true sfate 
encompassing both the conditioned and the unconditioned. The true 
mind has two aspec(s: essence and marks. The aspect of essence 1s 
called the door of True Thusness, the aspect of marks 1s called the door 
of Birth and Death. True Thusness 1s Inseparable from Birth and Death. 
Birth and Death are True Thusness. This is why Patriarch Asvaghosha 
called True Thusness the truth-like Emptiness Treasury and Birth and 
Death the “truth-like Non-Emptiness treasury.` True Thusness and 
Birth and Death have the same truth-like nature. For Instance, the øgreat 
OCean, we cannot accept sea water but not waves. lf we were fo do so, 
we would be wrong about the manifestations of the ocean and fail to 
understand truly what the ocean 1s. Therefore, when we abandon 
phenomena, noumenon cannot stand by Itself; when we reject marks, 
essence cannot remain stable. In the Diamond Sutra, the Buddha 
stated: “Who sees Me by form, who seeks Me In sound, perverted are 
his footsteps upon the way, for he cannot perceive the Tathagatha.' 
However, the Buddha immediately told Subhuti: “Subhuti, do not think 
the opposite either that when the Tathagatha attained Supreme 
Enliphtenmernt 1t was not by means of his possession of the thirty-two 
marks of physical excellence. Do not think that. Should you think that, 
then when you begin the practice of seeking to attan supreme 
enlightenment you would think that all systems of phenomena and all 
conceptions about phenomena are to be cut off and reJected, thus 
falling Into nihilism. Do not thínk that. And why? Because when a 
disciple practices seeking to attain supreme enlightenment, he should 
neither grasp after such arbitrary conceptions of phenomena nor reJect 
them.' First, the Buddha taught that we should not follow sounds, forms 
and marks In seeking the Way. But right after that, He reminded that at 
the same time, we should not abandon sounds, forms and marks, nor 


1987 


should we destroy all dharmas. Thus we can see that the Way belongs 
neither to forms, nor to emptiness. Clinging to either aspect 1S 
misguided. In Buddhism, mindfulness means being aware of all 
activitles, both physical and mental. A meditator who 1s mindful of his 
bodily activiies becomes aware of his postures: when walking, 
standing, sitting or lying down. All his bodily activities he does with 
mindfulness. In walking to and from, in looking ahead and in looking 
aside, he applies mindfulness; in bending and stretching he applies 
mindfulness; in wearing clothes, in eating, drinking, chewing, etc. he 
appliles mindfulness; in walking, standing, siting, lying down, he 
applies mindfulness; in keeping awake, speaking, and being silent, he 
applies mindfulness. 


1.265. Mokurai Soen and the Tubmaker 

Zen masters øIve personal guidance In a secluded room. No one 
enters while teacher and pupil are together. Mokurai Soen, the Zen 
master of Kennin temple In Kyoto, used to enJoy talking with 
merchants and newspapermen as well as with his pupils. A cerfain 
tubmaker was almost 1lliterate. He would always come to the master 
and ask foolish questions of Mokurai Soen, have some cups of tea, then 
go away. One day, while the tubmaker was there Mokurai Soen wished 
to gIve personal guidance to a disciple, so he asked the tubmaker to 
walt in another room. The man protested: “I understand you are a 
living Buddha. Even the stone Buddhas ¡in the temple never refuse the 
numerous persons who come together before them. Why then should I 
be excluded?” After hearing these words, Zen master Mokurai Soen 
had to go outside to see his disciple. 


1.2660. Fancy Food Doesn°t Interest Someone Who?s Full! 

When T”ou-tzi Yi-Qing arrived at Yuan-Tong”s place, rather than 
going for an Interview with that teacher at the appointed time, he 
remained sleeping 1n the monk”s hall. The head monk reported this to 
Yuan-Tong, saying: ““[here 1s a monk who”s sleeping In the hall during 
the day. lI go deal with 1t according to the rules.” Yuan-Tong asked: 
“Whl Is it?” The head monk said: “he monk Qing.” Yuan-Tong said: 
“Leave It be. [II go find about it.” Yuan-Tong then took his staff and 
went Into the monk”s haÏll. There he found Tou-TzI-Y1-Qing in a deep 


1988 


sleep. Hitting the sleeping platform with his sfaff, he scolded him: “I 
don”t offer any 'leisure rice` here for monks so that they can go to 
sleep.” T”ou-Tzi-Yi-Qing woke up and asked: “How would the master 
prefer that I practice?” Yuan-Tong said: “Why don't you try practicing 
Zen?” Yi-Qing said: “Fancy food doesn't interest someone who'”s full.” 
Yuan-Tong said: “But I don”t think you”ve gotten there yet.” Y1-Qing 
said: “What point would there be in waliting until you believe 1t?” 
Yuan-Tong said: “Who have you been studying with?” Yi-Qing said: 
“Fu-Shan.” Yuan-Tong said: “No wonder you”re so obstinate!” They 
then held each otherˆs hands, laughed, and went to talk in Yuan-Tong”s 
room. From this incident Y1-Qing”s repufation spread widely. 


1.267. Dream oƒ His Mother"s Form! 

Little 1s known of Ryokan's mother other than that she was born on 
Sođô Island, but from what we can gather in Ryokans poems, she 
seems to have been a gentle and loving person: 

“In my dreams 
My mother s form appears 
Morning and night, 
In the distant mist surrounding 
The shores of Sadô.” 


1.268. Opened and Closed Eyes 

Hui-an was the name of a Zen master, who was also a National 
Teacher In Chinese in the seventh century. According to the 
Transmission of the Lamp, one day, Tan-Hsia-T'ien-Jan and Nan-yueh 
Huai-Jang came and asked Hui-an about the meaning of Bodhidharma s 
coming to China. Hui-an said, "Why dont you ask about your own 
mind?" Tien-Jan and Huai-Jang asked again, "What Is our own mind, 
master?" Hui-an said, "You should contemplate the secret working." 
Tien-Jan and Huai-jang continued to ask, "“What 1s the secret working, 
master?" The teacher merely opened and closed his eyes, Instead of 
giving any verbal explanation. Às a matter of fact, Bodhidharma's 
message Is not an ordinary message which can be transmitted by 
words. Zen practitioners should remember this: Is there anything in Zen 
Buddhism which cannot be expressed and explained in the canonical 
writings classified Into the Three Baskets? Is 1t a message from 


1989 


Bodhidharma that we, Zen practitioners, should always think about on 
our own path of cultivaton? “A special tranmission outside the 
scriptures; no dependence upon words and letters; direct pointing at the 
soul of man; seeing Into one”s nature and the attainment of 
Buddhahood.” 


1.269. Split Qpen the Universe 

One day Dan-XIa entered the hall and addressed the monk, saying, 
“Within the cosmos, 1nside the universe, at the very center, there 1s a 
Jewel concealed In form mountain. Dharma master Zhao says that you 
can only point at tracks and speak of traces of this jewel, and that you 
cannot hold it up for others to see. But today I split open the universe, 
break apart form mountain and hold 1t forth for all of you to observe. 
Those with the eye of wisdom wIll see 1t.” Dan-Xia hít the floor with 
his staff and said, “Do you see? A white egret stands In the snow, but 
1fs color 1s different. It doesn”t resemble the clear moon or the water 
reeds!” 


1.270. To Invite a Dharma-Treasure Swordtnan to Demonstrate 
This to the Congregafion 
One day, Zen master Hsueh-tou entered the hall and addressed the 
monks, saying, "If there 1s a Dharma-treasure swordsman present, then 
l invite you to demonstrate this to the congregation." À monk came 
forward to ask a question. Before he could speak, Hsueh-tou said, 
"Where are you goIing?” Hsueh-tou then left the hall. 


1.271. Pecking and Tapping 

According to Wudeng Huiyuan, volume XI, and the Records of the 
Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume XI, one day, 
Zen master Nan-yuan Hui Yung entered the hall and addressed the 
assembly, saying: “You grasp the Idea of simultaneous pecking and 
tapping, but you lack the function of simultaneous pecking and 
tapping.” A monk stepped forward and asked: “What Is the function of 
simultaneous pecking and tapping?” Zen master Nan Yuan said: “A 
true adept has no need of pecking and tapping; the moment there 1s 
pecking and tapping, the function 1s losf.” The monk said: “Im still in 


1990 


doubt.” Zen master Nan Yuan said: “What are you In doubt about?” 
The monk said: “You lost 1t” Zen master Nan Yuan thereupon struck 
hìm with his stick. The monk didnt concur, so Nan Yuan drove him 
away. Later, the monk went to Yun Mens assembly, where he 
mentioned this conversation. Another monk asked: “And did Nan Yuan 
break his stilck?” At this the first monk had a clear, deep awakening. 
The monk went back to see Nan Yuan, but Nan Yuan had already 
passed away, he called upon Nan Yuans successor, Zen master Feng- 
Hsueh-Yen-Chao, instead. As soon as the monk had paid his respect, 
Feng-Hsueh-Yen-Chao asked: “Arent you the monk who, a while ago, 
was asking our late teacher about simultaneous pecking and tapping?” 
The monk said: “Yes.” Feng-Hsueh-Yen-Chao asked: “And what was 
your understanding then?” The monk replied: “At that time 1t was as If 
I were walking In the dim light of a lamp.” Zen master Feng-Hsueh- 
'Yen-Chao said: “You have already understood!” 


1.272. One Body Is AlI Creations Without Restricion 

Helen Tworkov wrote In Zen In America: "According to Zen 
teachings, each Iindividual has the capacity to change his or her own 
ConscIousness, and as the one body 1s 'all creations without restriction,' 
1t follows that changing one's conscIousness 1s changing the collective 
whole. This reasoning has been used to advocate meditation as the 
supreme political act. If zazen 1s the molecular seed of change, the 
most effective, the most potent activity, then why, Robert Atitken was 
asked, leave the cushion? Aitken responded, 'Why did the Buddha get 
up from the Bodhi tree? He walked the Ganges Valley afterward all his 
le. Turning the wheel of dharma. Never stopping. ” 


1.273. Each Moment Is An Opporturmfy to Experience 
Sormething 

When True Zen practice 1s carried on in the midst of activitles, 
each momert 1s an opportunity to experience something, to open our 
eyes more clearly. Maurine Stuart wrote in Subtle Sound: “There 1s 
nothing that 1s sacred; nothing that 1s not spiritual practice. Hakuin, that 
wonderful eighteenth-century Zen master who restored the vitality of 
Zen In Japan, warned against the belief that Zen requires the forceful 
reJection of all worldly concerns. True Zen practice 1s carried on ¡In the 


1991 


midst of activity. When we are cooking, we are in deep cooking 
samadhi. When we are cleaning, we are In deep cleaning samadhiI. 
Thịs condition, samadhi, 1s not a vacancy, a stupor, a space-out state of 
mind. It is a deeply awake, alert, vividly present condition, and of 
course, 1t may be blissful. We may be so vividly awake we can hear 
the ash from the Incense fall. Each of the acfivitiles we are engaged In, 
when given our full attention, without any feeling of resentment or 
COmparison, 1s an opportunity to experlence something, to open our 
eyes more clearly. When we let go of our egocentric hold on things, we 
find that something wonderful 1s there, something that has always been 
there; we have never been wIthout it." 


1.274. Each One 0ƒ You Has a Priceless Treasure! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume IX, one day, Zen master Ta-an Fu-chou 
entered the hall and addressed the monks, saying, "Each one of you has 
a priceless treasure. There 1s light emanating from your eyes which 
1lluminates mountains, rivers, and the great earth. There 1s light 
radiating from your ears which apprehends all good and evil dounds. 
The six senses, day and night they emanate light and this 1s called the 
“light emanating samadhi.` You yourself canˆt comprehend 1t, but 1t 1s 
reflected In the four great bodies. It is completely supported within and 
without, and never unbalanced. Its like someone with a heavy load on 
his back, crossing a bridge made from a single tree trunk, but never 
losing his step. And now 1f you ask what 1s 1t that provides this support 
and where 1s It revealed, then I Just say that not a single hair of 1t can 
be seen. No wonder the monk Zhi-Kong said: “Searching inside and out 
you'll find nothing. Actions in the causational realm are a big muddle.' 
Take care!” 


1.275. An Inch oƒ Từne, A Foot oƒ Gem! 

One day, a lord asked Zen Master Takuan Soho, to suggest how he 
might pass the time. He felt his days very long attending his offilce and 
sitting stiffly to receive the homage of others. Zen master Takuan Soho 
wrofe a verse in Chinese characters and gave them to the man: 

“Not twice this day, 
Inch time foot gem. 


1992 


Thịs time wIÏÏ not come again. 
Each minute 1s worth a priceless gem!” 
1.276. Each oƒ You Possesses a Priceless jJewel 

One day, Zen master Paoen addressed the congregation, saying, 
"AlI of you monks fully possess an eternal perfect moon. Each of you 
pOssesses a priceless Jewel. Because the moon 1s obscured by fog 1s 
luster does not shine forth. Your wisdom 1s concealed within delusion, 
and although 1t 1s the truth, you havent realized it. Theres nothing 
more to say. You've been standing too long for nothing!" 


1.277. Lacking Comprehension 0ƒ Theories and Pracfice is 
Burden for Practiioners 

Lacking comprehension of theorles and practice, and lacking 
knowledge of right and wrong things 1s a burden for practitioners. In 
Zen, the term means a real stupidity. In example 25 of the PI-Yen-Lu, 
the hermit of the Lotus Flower Peak held up his staff and showed 1t to 
the assembly saying, "When the anclents got here, why didnt they 
consent to stay here?” There was no answer from the assembly, so he 
himself answered for them, "Because they did not gain strength on the 
road." Again he said, "In the end, how 1s 1t?” Again he himself 
answered In their place, "With my staff across my shoulder, Ï pay no 
heed to people; I go straipht Iinto the myriad peaks." Hsueh Tou 
understood the hermits meaning when he said, "[ go straight into the 
myriad peaks." At that point he begins to make his verse. lÝ Zen 
practitioners want to know where thịs 1s at, look at Hsueh Tou's verse: 

"Dust and sand In his eyes, dirt in his ears, 
He doesnIt consent to stay in the myriad peaks. 
Falling flowers, flowing streams, very vast. 
Suddenly raIsing my eybrows to look 
where has he gone?” 

Hsueh Tou versifies very well: he has a place to turn in and doesnIt 
stlck to one corner. Immediately he says, "Dust and sand In his eyes, 
đirt in his ears." This one line praises the hermit of the Lotus Flower 
Peak. When Zen guests get here, they have nothing above to cling fo or 
venerate, and below they have no personal selves: at all times they are 
like fools and dunces. Havent you read Nan-Chuan saying, "Among 


1993 


men of the Path, those that are like fools and dullards are hard to come 
by." Chan Yuenh's poem says, “I often recall Nan Chuans fine words: 
such fools and dullards are indeed rare." Fa teng said, "What man 
knows the meaning of this? He makes me think back to Nan Chuan." 
Nan Chuan also said, “The seven hundred eminent monks at the Fifth 
Patriarch's place were all men who understood the Buddhist Teachings. 
There was only Workman u who didnt understand the Buddhist 
Teachings. He Just understood the Path: thats why he obtained the 
Patriarchs robe and bowl." Tell me, how far apart are the Buddhist 
Teachings and the Path? Hsueh Tou brought up this saying of Nan 
Chuan's and said, "Sand cant get in his eyes, and water cant get in his 
ears. lf there Is a fellow whose faith 1s thorough going and who can 
hold fast, he Isnt deceived by others. For such a man what a bunch of 
meaningless noises are the verbal teachings of the Buddhas and 
patriarchs! So I Iinvite you to hang up your bowl and bag, break your 
travelling staff, and Just become an unconcerned man of the Path." 
Hsueh Tou also said, "Mount Sumeru can be put In his eyes, the waters 
of the øgreat ocean can be put in his ears. There 1s a kind of fellow who 
accepts people's haggling discussions and the verbal teachings of the 
Buddhas and patriarchs like a dragon reaching the water, like a tlger 
taking to the mounfain. He must pick up his bowl and bag and put his 
staff across his shoulder. He too 1s an unconcerned man of the Path." 
Hsueh Tou said, "Neither way will do, after all, there 1s no connection."” 
Among the three unconcerned men of the Path that Hsueh Tou has Just 
described, If you would choose one man to be your teacher, the correct 
choIce 1s this kind of cast Iron fellow. Why? Whether he encounters 
environments of evil or of wonders, to him what he faces 1s all like a 
dream. he doesn't know there are six senses, nor does he know there 1s 
sunrise and sunset. Even If you get to this realm, you must not cling to 
the cold ashes of a dead fire, you must not plunge Into the flood of 
darkness. You still must have a way to turn around before you attain. 
Haventt you read an ancient saying, "Dont cling to the greenness of the 
strange plants on the cold clf. I you cut off the white clouds, the 
source 1s not marvellous." Thus the hermit of Lotus Flower Peak said, 
"IEs because they didnt gain strength on the road.” To get It you simply 
must go Into the myriad peaks. But say, what 1s being called "the 
myriad peaks?" Hsueh Tou Just likes him saying, “With my staff across 


1994 


my shoulder, I pay no heed to people. I go straight Iinto the myriad 
peaks." Therefore he comes out with the verse. But let say where does 
he go? Is there anyone who knows where he goes? "Falling flowers, 
flowing streams, very fast." Falling flowers In profusion, flowing 
streams vast, endless. For the lightning flash mind, what 1s before the 
eyes? "Suddenly raising my eyebrows to look, where has he gone?" 
Why doesnt Hsueh Tou know where he's gone either? Ifs Just like me 
raIsing my whisk Just now: tell me, where 1s 1t now? IÝ all of you people 
can see, youre studying with the hermit of Lotus Flower Peak. If not, 
go back to your places and try to investigate and observe carefully. 


1.276. A Shadowless Tree WiH Never Suƒƒfer Qur Plantation 

Zen master Yun of Shih-men, name of a Chinese Zen masfter, a 
disciple of Zen master Ching-lin (Qing-Lin). We do not have detailed 
documents on this Zen Master; however, there 1s a đialogue between 
him and Zen master Ch1ng-lin in The Records of the Transmission of 
the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume XXVII. One day, Zen master Yun 
of Shih-men was working as head-gardener at Chng-lin, the master 
asked, "What are you going to do today?” Yun said, "Ï am going to 
plant vegetables." Ching-lin said, "The Buddha-body fills the entire 
universe and where do you find a patch of ground to plant your seeds?" 
Yun said, "No sooner the golden spade moves than the holy plants 
begin to grow everywhere." The following day, Chng-lin came out on 
the farm and called to Yun the gardener. The latter replied, "Yes, 
master." Ching-lin suggested: "Let us plant a shadowless tree for the 
sake of posterity." Yun said, "I it is a shadowless one, it wIll never 
suffer our plantation." Ch1ng-lin said, "We wont talk about whether 1t 
suffers our plantation, or not; have you ever seen 1ts branches, 1fs 
leaves?" Yun said, "No, never yet!" Ching-lin said, "If you have never 
seen them, how can you know that It wIll not suffer our plantatlon?" 
Yun said, "Just because I have never seen them, I say that 1t will not 
suffer our plantation." Ch1ng-lin said, "Yes, SO If 1S, SO If 1S." 


1.279. A Leqƒ From a Tree Can Hide the Moon 

Zen Master Shundo Aoyama wrote: "Hideo Kobayashi, a cultural 
critic, says that a leaf from a tree can hide the moon. If we place a leaf 
OVe€T Our ©yes, If IS sO close that we cannot see 1t as 1t 1s. A leaf over 


1995 


our eyes can shut out the moon and the world around us, too. If we hold 
the leaf away from us, however, we see the leaf as 1t 1s. SO 1t 1s with 
other things. Mountains, rivers, the moon, clouds, all are vIsible If we 
remove the leaf from our eyes. When 1t comes to things 1n our own 
lives, they can be too close to be seen In a proper perspective. We 
easily get caught up In situations, carried away, eventually losing our 
perspective. We can be easily puffed up with pride over a trifle, or 
become prey to melancholy. But If we see things In perspective, we 
can appreciate the wonderful scenery around us." 


1.280. An Autumun FEvening! 

By the time Basho finished the second Journey to Kyoto, his Zen 
practice had matured, as well as his poetic talents, and he now had a 
deep sense of having quelled his ego and achieved a sense of 
participation In the natural order of things. This sense 1s expressed In 
one of his most beautiful haiku: 

“No one walks 
Along the path 
Thịs autumn evening.” 


1.281. A Sceing Q@ƒƒ That Changes the Whole LỰc! 

Japanese Zen master of the Lin-Chi School. Bunan was born to a 
commoner family in Sikigahara, Mino province, where his father 
worked In an Inn. Although he became familiar with Zen practice as a 
young man, he did not become a monk until 1654, when he was fifty- 
one years old. He was a student and dharma successor of Zen master 
Gudo-Kokushi (who died 1n 1661) and the master of Zen masfers 
Dokyo Etan and Hakuin. When he was fourteen years old, Munan 
accompanied his father to the old capifal, Kyoto. Along the way, they 
passed through regions that had been devastated during the cIvil 
conflicts. These sights left a lasting impression on the boy, and, when 
he was In Kyoto, he made contact with Master Gudo and took up a lay 
practice of Zen. In the Rinzal system, students were first taught 
“Susokkan (counting the breath).” When they achieved some degree of 
concentration, they were Instructed to focus on the breath without 
counting. And, finally, when the student was deemed ready, the 
teacher would assign him a koan. The koan Gudo gave to the Inn- 


1996 


keepers son was taken from the poem writen by the Chinese Sixth 
Patriarch, Hui-neng: “From the beginning not a thing exists.” Before he 
could complete his Zen training, the young man had to return to 
Sekigahara to take up his duties at the family inn. Whenever Gudo was 
1n the area he would check on the boy's progress. A number of decades 
passed In this manner. The boy grew to adulthood, married, and 
became his fathers successor as Inn-keeper. Over time, he fell away 
from his practice of Zen and acquired a taste for sake and gambling. 
Around the year 1656, Zen master Gudo was once more 1n the region 
and stopped at the Inn to see how his former student was doing. When 
he arrived, he was greeted by the Iinn-keepers wIfe who told the Zen 
master that her husband was out. She invited him to come In to Walt for 
him, and, as the two sat together, they fell Into easy conversation, 
during the course of which the wife confided that her husband had 
taken to drinking in recent years. She said, “When he drinks, he can 
become abusive. He also gambles when he has too much drink, and he 
always loses. Really, there are times when I think my children and I 
would be better off without him. But he's my husband--what can I do?” 
Gudo suggested, “Let me see what I can do. Its late. You retire and HH 
walt for your husband. But before you leave, would you please bring 
me a bottle of your best sake and two cups.” The woman did as Gudo 
asked. Then she gathered her children together, and they retired to the 
sleeping quarters. Gudo remained In the main room of the 1nn, seated 
in meditation. Around midnight, the inn-keeper returned home In a 
drunken-state and was embarrassed to find his teacher there. Gudo dịd 
not reprimand him for his behavior and, In fact, indicated the bottle of 
sake set out on a table. Gudo Invited the Iinn-keeper to share a cup with 
him, to which the man readily agreed. The two had several cups of 
wine, chatting idly, and eventually the inn-keeper fell asleep on the 
floor. When he woke up the next morning, he found Gudo still seated 
in meditation before the family shrine. Gudo noted, “You are awake. 
And It 1s time for me to return to the capital.” The man was a lite 
hung-over and humiliated that his teacher had seen him in such a 
disreputable condition. He mumbled a reply. As Gudo tied his sandals, 
he remarked, “You know, human life 1s brief and all things pass away. 
You should spend your time for other things that may be much more 
1mportant. Besides, sometimes you bring sorrow to your family and 


1997 


those who depend upon you that you are not aware of.” The Iinn-keeper 
broke Into tears and admitted that he had known for some time he 
needed to change his behavior. He swore an oath to do so, starting that 
very day, and, as a sign of gratitude, he asked Gudo to allow him to 
carry his bags on the first stage of his Journey. Gudo agreed and the 
two set off. When they had gone a fair distance, Gudo told the man he 
should return home. But the man asked to be allowed to accompany the 
Zen master a little further. Eventually they arrived at the next village, 
and once again Gudo offered to take up his own bags. The man said he 
was willing to accompany Gudo a bịt further. The next time Gudo 
offered to take up his bags, the man shook his head, “II go with you all 
the way to Edo.” Once they came to the city, the man had his head 
shaved and entered monastic life at the age of fifty-two. Gudo gave 
him the name Shido Munan, a phrase found in ShinJinmeli (Hsin-hsin- 
ming: clear and believing mind) of the third Chinese Patriarch, Seng- 
Ts°an (529-613). The first line of the poem reads: ““Phe Perfect Way 
has no difficulties (Shido Munan).” 


1.282. A Red-Tailed Carp, Shaking Its Head and Wagging Iís 

Tai, and ŒGoes South! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume XVII, when Luopu was acting as Linjis 
aftendant, a scriptural master came to meet with LinjJi. LinJi asked the 
scriptural master, "If there Is a person who understands the three 
vehicles and twelve divisions of scripture, and there 1s another person 
who does not understand the three vehicles and twelve divisions of 
scripture, then do you say these two_ people are the same or different?" 
The scriptural master said, "What they understand 1s the same. What 
they dont undersfand 1s different." Luopu InterJected, saying, "How can 
you say such a thing? Talking about 'same' and 'differenf!”" LinjJi looked 
at Luopu and said, "What are you doing?" Luopu then shouted. Linji 
sent away the scrIptural master, then asked Luopu, "Do you think 1ts 
appropriate to shout at me?” Luopu said, "Yes." Linji then hit him. 
Some time later, when Luopu prepared to leave Linji. Linji asked hìm, 
"Where are you going?” Luopu said, "Ứm going south.” LinJi took his 
staff and drew a circle In the air. Then he said, "Pass through this and 
then go." Luopu shouted. Linji hit hìm. Luopu bowed and then left. The 


1998 


next day, LinJi entered the hall and said, “Beneath the gate of LinJI 1s a 
red-tailed carp. Shaking 1ts head and wagging 1ts tail, It øoes south. I 
dont know in whose pickled vegetable pot it will drown.” 


1.283. An Eye 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XIV, on one occasion, when Yun-Yen was 
engaged In making straw-sandals, when Tung-shan came and asked, "I 
wish to get an eye by your kind Instruction; 1s 1t possible for me to have 
one?” Yun-Yen said, ”Io whom did you give yours away?” Tung-shan 
said, "Master, I have had none." Yun-Yen said, "Ilf you have, where 
would you set 1t up?” Tung-shan made no reply, whereupon the master 
remarked, “The one asks for an eye, 1s he the eye?” Tung-shan said, 
“hat 1s no eye." Yun-Yen burst Into a terrible scolding, exclaiming, 
"Chua!" 


1.284. A Crow Laughs As An Arhat From Thỉs Dusty World! 
Kaso assipned Ikkyu the fifteenth case In the Mumonkan (Wu- 
Men-Kuan): Tung-shans Three Blows. One day, Tung-shan came to 
see Yun-men. Yun-men asked him, "Where were you most recently?" 
Tung-shan said, "At Ch'a-tu." Yun-men said, "Where were you during 
the summer?" 'Tung-shan, "At Pao-tzu Monastery In Hu-nan." Yun-men 
said, "When did you leave there?” Tung-shan said, "On August 25th." 
Yun-men said, "I spare you three blows." Ikkyu worked on this koan 
for three years. In addition to his regular sittings with the other monks, 
Ikkyu spent his evenings meditating in a small fishing boat on the lake. 
Finally, while listening to a group of singers who were performing at 
the temple, Ikkyu had an initial, but relatively shallow, awakening 
experience. Kaso recognized the validity of the experilence and gave 
the young man his Buddhist name In recognition of his achievement, 
but he also told Ikky that he had only a “tongue-lip taste” of Zen and 
directed him to continue to work on the koan. Undiscouraged, Ikkyu 
confinued to focus on his koan for another two years. Then, finally, in 
1420, while meditating by night 1n a boat on a lake, at the sudden caw 
Of a crow, he experienced enlightenment. Kaso listened to Ikkyu, then 
made a dismissive gesture. He compared lkkyu to one of the early 
followers of the Buddha, the arhats, who may have thought they were 


1999 


enlipghtened but had not yet reached the level of understanding 
expected within the Zen tradition. Kaso said, “This 1s still only the 
level of understanding of a beginner. You are nowhere near the level 
of a Master yet.” Ikkyu told the master, “hen I am confent to remain a 
beginner.” Kaso said, “Ah, then you have reached the levelof a Master 
after all.” Then, Ikkyu was confirmed by his master as his dharma 
successor. Ikkyu commemorated his awakening In a poem: 
“Violent wrath and passions linger in my heart 

For twenty years which 1s this momernt. 

A crow laughs, as an arhat from this dusty world, 

What means the beautiful face singing in the sunshine?” 


1.285. One Devwice, Qne Object, One Word, One Phrase, 
Naturally Leaping With LỰc! 

We encouter Zen Master Tung Feng An Zhu in example 85 in PI- 
Yan-Lu. Besides, there 1s some Interesting Information on him in The 
Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume 
XII: Tung Feng was a Chinese Zen Master ¡in the ninth century. His 
Origins are obscure. During the era of Linj's life, the persecution of 
Buddhists caused the loss of many contemporary records. We only 
know that he was a disciple and Dharma successor of Lin-Chi I-Hsuan. 
Like a maJortty of Lin-Chi's dharma successors, he lived as a hermit. 
According to Yuan-Wu In the Pi-Yen-Lu, the Ta Hsiung lineage of Pai 
Chang Huai Hai produced four hermits: Ta mel, Pai Yun, Hu Ch1, and 
Trung Feng. Look at how those two men had such knowing eyes and 
capable hands. Tell me, where 1s the place thats dificult to 
understand? Though produced to meet the situation, the Ancients' one 
device, one obJect, one word, one phrase, are naturally leaping with 
life, since theIr eyes are perspIcacious and true. Hsueh Tou picked this 
case to make people know wrong from right and discern again and loss. 
Nevertheless, from his standpoInt as a man who has arrived, thouph 1ts 
handled In terms of gain and loss, after all there 1s no gaIn or loss. lf 
you view those Ancient In terms of gain and loss, you miss the point 
entirely. People of the present day must each comprehend the place 
where there's no gain or loss. If you only apply your mind to pIcking 
and choosing among words and phrases, when will you ever be done? 
Havent you heard how Great Master Yun Men said, "Foot-travellers, 


2000 


don†t Just wander over the country idly, Just wanting to pick up and hold 
onfo Idle words. AÀs soon as some old teachers mouth moves, you 
Iimmediately ask about Chan and ask about Tao, ask about 
transcendance and accommodation, ask about how and what. You 
make great volumes of commentaries which you stuff into your bellies, 
pondering and calculating. Wherever you go you put your heads 
together by the stove In threes and fives, babbling on and on. These, 
you Say, are words of eloquence; these, words 1n reference to the self; 
these, words 1n reference to things; these, words from within the 
essence. You try to comprehend the old fathers and mothers of your 
house. Once you have gobbled down your meal, you only speak of 
dreams and say, 'I have understood the Buddha Dharma.' You should 
know that If you go foot-travelling this way, you wIll never be done.” 
When the Anclents briefly picked it up and played with it, how could 
there be such views as victory and defeat, gain and loss, or right and 
wrong? 


1.286. A Kick 

One day, a monk was enagsing In ftrimming a wIsterla vine with. 
The monk took the opportunity to pose the question, "Why did the Flirst 
Patriarch come from the west?" This was a formula question meaning 
"what was the sigmificance or content of Bodhidharma's teaching?” The 
monk expected a verbal answer, but Ma-ftsu responded by motloning to 
him and whispering: "Come a little nearer, and ƑÏI tell you." When the 
monk went over to Ma-tsu, the master kicked him so hard that the 
student fell over. As he hit the ground, the monk came to awakening, 
and he sat up laughing neartily. "What 1s the meaning of this laughter?" 
Ma-tsu asked. The monk said, "How strangel How odd! 'The teaching 
of the Buddha are so vast they cant be numbered. And yet Ï now see 
them all revealed on a tip of a single hair." When the monk was asked 
about this episode later, he said that ever since he had been kicked by 
Ma-tsu he had been unable to stop laughing. However, truly speaking, 
the skillful means, the kick, used In this instance would have been both 
ineffective and cruel 1f the student had not attained a certain level of 
readiness through tradition and other ritual practice. 


2001 


1.287. Such A Good LỰC! 

Han Shan was a Chinese recluse poet, propably lived during the 
late eiphth and early ninth centuries. Apparentfly he had a wife and 
family before retiring to Cold Mountain to live the life of a hermit. 
Though he was a Buddhist who embraced the basic tenets of the 
Mahayana tradition, 1t 1s not certain Just what connection he had with 
the Zen sect. Nevertheless, his works have been highly prized in Zen 
circles in both China and Japan. In fact, they are regarded as among the 
finest literary embodiments of Zen enlightenment. All the poems 
attributed to him, some three hundred In number, are untitled. Han 
Shan does not hesitate to be emotional on occasion, and his poetry 
includes a great thematic variety. Below 1s a poem about the life which 
he claims a good lIfe: 

“My father and mother left me a good living, 
I neednt envy the fields of other men. 
Clack-clack, my wlife works her loom; 
Jabber Jabber goes my son at play. 
I clap my hands, urging on the swirling petals; 
Chin and hang, [ listen to singing birds. 
'Who comes to commend me on my way of life? 
A woodcutter somefimes passes by.” 


1.288. What Is This Pack oƒ Fools Looking For? 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch"uan-Teng-Lu), Volume VI, one day, Zen master Zhi-Chang 
entered the hall and addressed the monks, saying: “[ want to speak 
about Zen. All of you gather around.” The monks gathered closely 
around Zh¡-Chang. Zhi-Chang said: “Listen to Bodhisattva Kuan-Yin”s 
practice. Its goodness extends everywhere.” Someone asked: “What 1s 
Kuan-Yin”s practice?” Zhi-Chang pointed with his finger and said: “Do 
you still hear 1t?” The monk said: “We hear 1t.” Zhi-Chang said: “What 
1s this pack of fools looking for?” He took his staff and chased the 
monks out of the hall. With a big laugh he went back to the abbot”s 
quarters. Zen master Kuei-tsung Chih-chang, who lived between late 
Trang and early Sung (around the middle of the tenth century) when the 
trend of development of Zen teaching gradually superseded the other 
Buddhist schools in China. lt 1s to say, Zen attitude towards Buddhist 


2002 


lore and philosophy tended to slight its study in an orderly manner, to 
neglect the sutras and what metaphysics there 1s In them. 


1.289. Suụch A Thing! 

During his thirteen years as abbot of Zuigan-ji, one day, Zen 
master Ungo entered the hall and addressed the congregation, sayIng: 
“H you want to attain such a thing, you must be such a person. Since 
you are such a person, why trouble about such a thing?” 


1.290. A Lotus Blossoming In the Midst oƒ Fire 
Ryônen$ skills included painting; among her works are portralts Of 
the early Obaku patrlarchs In Japan, such as a triych of Ingen, 
Mokuan, and Sokuhi that Is now in the collection of the Hôden-JI. 
Ryônen was considered by some of her admirers to be the most 
talented women of the early Edo period. In replying to a letter her 
younger brother Umpo had sent to her: 
The mountains blossoms spread thetr brocade, 
The orioles tune theIr chỉn, 
And [ sit myself at the window with a view Of pines. 
Suddenly I am brought your precIous mIssIVe; 
l jump up and respectfully read 1t out... 
Humbly I consider that the land of Japan 
For nearly three hundred years has gone 
Without a woman of wisdom. 
Now that you have taken on this weighty position, 
lt can be said to be like a lotus blossoming 
In the midst of fire, 
Ór a unicorn or phoenix appearing in this world." 


1.291. An Ascefic LỰc 0ƒ Meditaion Practice! 

Yuantong 1s the name of a Japanese famous monk, of the Soto 
Sect, who lived In the seventeenth century. EnzuIi was a rare master. 
He never showed any sign of anger on his face and rarely even spoke. 
He never lay down to sleep and hardly ever ate. Neither material nor 
sexual desires ever occured to him mn his life. One day EnzuIs Zen 
teacher Manzan called him and gave him a scolding, saying, "Fasting 


2003 


and never lying down are ¡inhibiting your po(ential for the Way. 
Diligence and medlitation are decreasing your life of wisdom. Why not 
let go entirely, naturally going along with the flow, becoming a clean 
and free Individual without contrivance or compulsion?”" Bowing In 
gratitude, Enzul left, covering his tears. After that he exerted himself 
even more, Increasing his ascetic practices. One day his mind opened 
up, and he attained a state where there 1s no doubt. Later on in life, 
EnzuI returned to his native province and built a cloIster there, vowIing 
thenceforth (thenceforward) never to øo out Into human society. Even 
1If old acquaintances wrote to him, he didnt reply, and when Zen 
seekers knocked at his door, he didnt open up. Enzui died in 1715, at 
the age of seventfy-six. One of his followers related, “The teacher 
fasted and never lay down all his life, continuing these ausferities even 
until the moment of his death, when he put on a formail robe and passed 
away sifting in a chaIr. Even after he died, his body remained upright, 
his posture of meditation still composed." 


1.292. One, Two, Three, Four, Five, Tha£'s Enough! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XVII, another day, Yunmen asked, "The 
unchanging person has come, WIll the master receive him or not?" 
Tsao-shan said, "On Mt. Tslao there's no spare time for that." A monk 
asked, "An anclIent said, 'Everyone has brothers in the dust. Can you 
demonsfrate this to me?” Ts'ao-shan said, "Give me your hand.” Ts'ao- 
shan then pointed at the monk's fingers and counted, "One, two, three, 
four, five. Thafs enough." 


1.293. A Talented Patmter and a Famous Zen Monk 

Zen master Hsueh-chou-Teng-yang, name of a Japanese Lin-chi 
Zen monk In the fifteenth century. He 1s considered one of the greatestf 
paInters of Japan and certainly one of the most Important Zen paInters. 
When Sesshu was twenty, he came to Kyoto to study Zen with Shunrin 
Suto at Shokoku-jJI, one of the FIve Mountain monasteries. His youthful 
resisfance to monasfic discipline had been quelled by this time, and he 
was respected for the sincerity and depth of his Zen practice. He also 
studied painting under Tensho Shubun, the most respected Japanese 
paInter of the day; although Tensho's fame and reputation would be 


2004 


eclipsed by those of his student. When he was forty, Sesshu was 
appointed Chief Monk at UỦnkoku-JI in Yamaguchi. lt was from the port 
of Yamaguchi that many of the ships sailing to China embarked, and in 
146§, Sesshu took part In one of these expeditions. He was 
commissioned to purchase Chinese works of art, but the trip also gave 
him an opportunity to study with Chinese masters and to hone his skills, 
although 1t 1s said that when he arrived on the Asian mainland he found 
the current Ming Dynasty artists to be, In his opinion, 1nferiror to the1r 
predecessors. Regardless, during his time in China, his own skill and 
fame grew. He traveled to China more to Improve his brushwork than 
to study Zen; upon his return to Japan, he set up a studio and became 
the most renowned painter of his time. His prIimary subJect was 
landscape, not the depictions of Zen patrtarchs that had formerly been 
the focus of Zen painting. Sesshus trainng as a monk no doubt 
infuenced his art, but he was one of many professional or 
semiprofessional painters whose lives were devoted more to the brush 
than to meditaton and teaching. His work was lauded throughout 
Japan, and he was offered several posts and honors all of which he 
declined. After his death, his painuings were deemed national 
treasures. A probably apocryphal story tells of a man who owned one 
of Sesshu's scrolls. When his house caughrt fire, as Japanese paper and 
lath construcftilon was wont to do, he realized he could not escape and 
that the preclous_ work of art would also be destroyed. So he cut open 
his abdomen and placed the scroll with his body, where It was later 
found unharmed In his charred corpse. 


1.294. Ancient Eagle Peak Assembly is Not DựJerent from the 
Present 0ne 

Chih-chi, name of a Chinese Tsao Tung Zen master who lived in 
the Wu-tai Dynasty in China. He became a monk with Zen master Tsu- 
chên at Lu-men Zen monastery In Jang-chou. À monk asked, "Where 1s 
yOur transformation of the body?" Chih-chi replied, ”A person who lie 
down In a separate place." A monk asked, "What 1s the Way?" Chih-chi 
replied, "A phoenix arrived at the gate." The monk said, "I dont 
understand." Ch¡ih-chi said, "Go straight to the south of the capital." A 
monk asked, "What 1s the convergent line?" Chih-chi said, “Try not to 
utilize the robe." The monk said, "Does the Master want to push me to 


2005 


the dead-end road?" Chih-chi said, "Where can [ get you?” A monk 
asked, at the present time, where 1s another Eagle Peak Assembly?" 
Chih-chi said, "Ancient Eagle Peak Assembly 1s not different from the 
present one." The monk said, "What 1s the not-different thing?” Chih- 
chỉ said, "Sakyamuni Buddha gave the secret teachings, but 
Mahakasyapa never transmitted." 


1.295. A Person With Sick Eyes WII See Spofs Im ƒront oƒ the 
Eyes 

Khanh Hy, Tình Nhan, and Tĩnh Nhu were standing to serve master 
Bon Tĩnh, when the latter said, ““hree of you have studied with me for 
a long time. Why don each of you present your knowledge to me, so 
that I can see what your attainment of truth 1s?” As Tĩnh Nhan, and 
Tỉnh Nhu were about open their mouth, Khanh Hy shouted, “A person 
with sick eyes wIll see spotfs In front of the eyes.” Zen master Bon Tĩch 
said, “Acarya Khanh Hy, what will you do with the boat? Why have 
you broken the bailing buckets?” Khanh Hy said, “Why do I need a 
boat?” Master Bon Tịch said, “hat clever guy, not be too noisy. You 
only know things on this side; you havent even dreamt of things on the 
other side.” Khanh Hy said, “Its only him, though.” Zen master Bon 
Tích asked, “Let go of the top of a hundred-foot pole and take a step.” 
Then Bon Tịch asked Khanh Hy, “What do you understand about this?” 
Khanh Hy raised his two fists and said, “Not risky! Not risky!* Master 
Bon Tích said, “III spare you one stafff” From this time on, his 
reputation spread over all Buddhist communitles. During the dynasty 
tile of Thien Chuong Bao Tu, king Ly Than Tong 1ssued a decree to 
Invite him to the capital. The king was pleased his excellent responses 
and granted him the rank of “Chief of the Buddhist Clergy.” Later he 
advanced to the rank of “Supreme Patriarch of the Sangha Order.” 


1.296. A Green Vegefable Leqƒ 

When Chin-shan, Hsueh-feng, and Yen-tou were travelling 
together on theIr Zen pilgrimage they lost their way 1n the mounftain. Ït 
was prowing dark and there was no monastery to ask for the nighfs 
lodging. At the time they happened to notice a green vegetable leaf 
flowing down along the stream. By this they naturally inferred that 
there was somebody living further up In the mountains. But Chin-shan 


2006 


argued, “That 1s quite probable, but a man who does not mind letting øo 
the precious vegetable leaf 1s not worth our consideration." Before he 
finished saying this, they saw a man with a long-handed hook, running 
down after the lost leaf. Zen practitioners should always keep this In 
mind, though this may be an extreme case, but the legend beautifully 
1llustrates what profound respect Zen feels towards the gIfts of nature 
as well as the offerings of Its pIous devotees. 


1.297. A Lock 0ƒ His Dead Mothers Hair! 

Although residing in a hut while Basho was studying with Zen 
master Bucho, but the poet still found himself homelessness. This led 
him to undertake the first of several Journeys he would make around 
the Island of Honshu. Travel was a kind of difficult activity In the 
physical and soclal environment of seventeenth century Japan, and 
Basho was not particularly strong physically. He understood that his 
life could even be In Jeopardy during the trip. He warned his disciples 
that they should not be surprised If he were killed by bandits or expired 
of exhaustion somewhere along the route. In spite of the dangers, he 
was committed to the endeavor. He wanted to challenge himself. His 
Íirst Journey was from Edo to Kyoto and back, by way of his 
hometown, where his brother presented him with a lock of their dead 
mother s hair. That prompted his haiku: 

“II were to hold 1t in my hand 
It would melt with my tears-- 
The frost of autumn.” 


1.296. An Arrow 0ƒ the Lin-Chỉ School! 

We do not have detailed documents on Zen Master Luopu Yuanan; 
however, there 1s some Interesting Information on him in The Records 
of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume XVII: 
Zen Master Luopu Yuanan was a disciple of Zen master Jiashan 
Shanhui. He came from ancIent Linyou, now located in modern ]iangxi 
Province. Ordained at the age of twenty, he was well versed in 
Buddhist scriptures and doctrine. He studied under Linji I-hsuan and 
served as his attendant. Later he practiced under Jiashan ShanhuI for 
many years, becoming his Dharma heir. After leaving Jiashan, he first 
lived at Lizhou, now L1 County in Hunan Province, on Mt. Luopu, 


2007 


where he gained his mountain name. Then he lived at SuxI in modern 
Hunan Province. Luopu was known as a skilled expounder of Dharma, 
and students came from throughout China to study under him. At first, 
Luopu studied Zen with Zen masters Shui-Weli and LinjJI. LinJi once 
praised Luopu before the congregation, saying, "Here Is an arrow of 
the LinjJi school. Who dares to withstand 1ts point?" Linj bestowed 
Dharma transmission upon Luopu, giving him the Dharma name 
"Already Complete”". 


1.299. Seventeen Hundred Koans Are No Value Whatsoever! 

He began a tour of Zen temples, seeking Instruction from the 
varlous teachers he met, and he had an Initial “tongue-tip” taste of 
awakening upon hearing the chirpp of a cricket; 1t was a shallow 
experience but spurred onto greater effort. At the age of twenty-two, 
his travels brought him to Eigan-Ji, where he took In a serles of public 
lectures being given by the Rinzal teacher, Shotetsu. Between talks, 
Hakuin spent his time focused on Chao-chous Mu. He became so 
absorbed In the koan that he felt as If he were frozen In the midst of a 
glacler. Not a thought remained In his mind save for the constant 
repetition of mu...mu..mu with each breath. When he sat In on the 
lectures, the koan continued, and he felt as 1f he were floating 1n ai. 
Thịs condition persisted for several days, and then he chanced to hear 
the toll of the temple bell. At that moment it was 1Ÿ the Ice had 
shattered or a Jade tower had come crashing down. Not only was the 
question of Mu resolved, so too was the question of Ganto's death. 
Hakuin declared, “Em Ganto! Wonders of wonders, there 1s no birth or 
death! There 1s no enliphtenment to seekl The 1700 koans are of no 
value whatsoever†” 


1.300. A Day Without Work, a Day Without Eating 

The influence of the Zen Sect in China from the first patriarch 
Bodhidharma to the sixth patriarch Hui-Neng was very little on soclety 
because these patriarchs lived In poverty without a fixed residence and 
generally made 1t a rule not to spend more than one night 1n any one 
place. It was Po-Chang Hoai-Hai who made a new set of rules for Zen 
monks, which tried to revive the austerity and simplicity of living 
conditions In the early Order. Nowadays, most of the regulations of all 


2008 


Zen monasteriles are derived from Po-Chang. He ¡introduced an 
Innovation which did mụuch to ensure the survival and social success Of 
the Zen sect. Monks In Zen monasteries went on their begging round 
each morning, but in addition, they were expected to work in the 
monastery In the afternoon too. Po-Chang was famous with this 
watchword: “A day without work, a day without eating”. This was 
something unheard of so far in any monasferIes. 


1.301. Even the Fimest Artist Cannot Painf 

Zen master Hang-chou Lung-Hsing Tung, name of a Chinese Zen 
master. We do not have detailled documents on this Zen Master; 
however, there Is a dialogue between him and his disciple in The 
Wudeng Huiyuan, Volume VII: One day, a monk asked Zen master 
Lung-Hsing ung, "Who 1s the Buddha?” Lung-Hsing Tung said, 
"Even the finest artist cannot paint him.” The answers given by Zen 
masters to the question of "Who or what 1s the Buddha?” are full of 
varletiles; and why so? One reason at least 1s that they thus desire to 
free our minds from all entanglements and attachments such as words, 
1deas, desires, etc., which are put up agaInst us from the outside. Thịs 1s 
also one of the koans that i1llustrates Zen-truth through a negating 
approach with nullifying or abrogating expressions. With this type of 
koan, we usually accuse the Zen masfers of being negatory. But In fact, 
they did not negate anything. What they have done 1s to point out our 
delusions In thinking of the non-existent as existent, and the existent as 
non-exiIsfent, and so on. 


1.302. An Actual Mouthƒul oƒ Water Gives the Thirsty Cormplete 
Safisƒfaction! 

Not mere talk about water, nor the mere sipht of a spring, but an 
actual mouthful of it gives the thirsty complete satisfaction. In Essays 
1n Zen Buddhism, Zen Master D. T. Suzuki wrote: "What one thinks or 
reads 1s always qualified by the preposition "of," or "“about,"” and does 
not give us the thing 1tself. Not mere talk about water, nor the mere 
sipht of a spring, but an actual mouthful of it gives the thirsty complete 
satisfaction. Zen's favorIte analogy 1s: to poInt at the moon a finger Is 
needed, but woe to those who take the finger for the moon; a basket 1s 
welcome to carry our fish home, but when the fish are safely on the 


2009 


table why should we eternally bother ourselves with the basket? Here 
stands the fact, and let us grasp It with the naked hands lest it should 
slip away; this 1s what Zen propose to do. 


1.303. A Man Does Not LỰI Úp His Legs and It Isn † the Tongue 
With Which We Speak 

Sung-yuan Ch'ung-yueh, a Chinese Zen master of the Yogi lineage 
of Rinzai Zen; a grandson In dharma of Master Shao-lung (Hu-chin 
Shao-lung). Through Master Sung-yuan passes the lienage of Zen that 
produced Hakuin ZenjJI, the great reviver of Rinzai Zen In Japan. We 
encounter his name 1n example 20 of the Wu-Men-Kuan. Master Sung- 
yuan 1s chronologically the last Zen master to appear 1n the Wu-Men- 
Kuan. In example 20 we read: "Master Sung-yuan said, 'How 1s 1t that a 
man of great strength does not lift up his legs?” And he also said, 'Tt Isnt 
the tongue with which we speak.” According to Wu Men Hui-Kai In 
the Wu-Men-Kuan, Sung-yuan certainly emptied his stomach and 
turned out his guts. However, there 1s no one who can acknowledge 
him. Yet even If someone could immediately acknowledge him, I 
would give him a painful blow with my stick 1f he can come to me. 
Why? Lookl If you want to know true gold, you must perceive 1t In the 
midst of fire. 


1.304. A Sudra Man Became the Fourth Indian Patriarch 
Upagupta, the fourth patrlarch in the Indian lineage of Zen. A 
Sudra by birth, who entered upon monasfic life when l7 years of age. 
He was renowned as almost a Buddha, lived under king Asoka, and 
teacher of Asoka, and 1s reputed as the fourth patriarch, 100 years after 
the nirvana. According to the Mahavamsa Commentary and the 
ManJusrimulakalpa, Ananda asked his dharma heir Sanavasa to protect 
the religion after his demise and to ordain Upagupta, a citizen of 
Mathura, to become the fourth patriarch of Indian Ch'an Sect. He 
foretold that, according to the prophecy of the Buddha, Upagupta 
would become a Buddha but not a Sambuddha. Due to the absence of 
his name in Theravada literature, 1t is assumed that Ủpagupta was a 
Sarvastivadin monk (Realistic school, Prajnaptivadinah, a branch of the 
Mahasanghikah (Đại Chúng Bộ), one of the twenty Hinayana sects, the 
School which preaches the Existence of All Things which held that 


2010 


dharmas have a real existence In the pasf, present and future. This 
school took the view of phenomenality and reality, founded on the 
PraJnapti-sastra. Thịs school flourished In India for many centuries and 
was widely studied in China and Japan). 


1.305. A Place You Can † Search! 

Chen-hsieh entered the hall and addressed the monks, saying, 
"Looking everywhere 1t cant be found. There's Just one place you cant 
search, and there It is attained. What place 1s that?” After a long pause, 
Chen-hsieh said, “The thiefs body 1s already exposed." 


1.306. Ha[ƒf a Ladle at Father LinjLs Place and Ha†ƒ a Ladle at 
Mother Moshan *s 

Kuan-Chi Hsien first studied with LinjJi I-hsuan, but left that teacher 
and set off traveling, eventually coming to Moshan's temple 1n ancIlent 
Juin-zhou, the area of modern Gao-an City in JiangxI Province. Moshan 
1S recognized by the male-dominated Zen tradition as a true Zen 
master. Kuan-Chi Hslen became her student and studied under her for 
three years. Later, he equated her with LinjI, saying, "l received haÏlf a 
ladle at Father LinJis place and half a ladle at Mother Moshans. Since 
I took that drink, ve never been thirsty. " 


1.307. Iƒ There Is One Dharma, Dharmakaya Becomes a 
Comunoner! lƒ the Ten Thousand Dharmas Are Lacking, 
Samantabhadra Loses His Realim! 

Zen master Kuang-Zuo Zhi-Men was from Zhe-liang Province, 
Zen master of Wen-Men school (Ummon), was a disciple and dharma 
successor of Xiang-Lin-Chen-Yuan, and the master of Hsueh-T”ou- 
Chung-Hsien. He was one of the first masters of Ch'an tradition to 
celebrate the words of the old masters in poetic form, and art at which 
his disciple Hsueh-T”ou was even better than his teacher. Chih-Men 
appears in examples 21 and 90 of the Pi-Yen-Lu. Chih-Men had 30 
dharma successors. He passed away In 1031. One day, Zen master 
Chih-Men entered the hall and addressed the monks, saying: “If there 
1s one Dharma, then Vairocana becomes a commoner. If the ten 
thousand dharmas are lacking, then Samantabhadra loses his realml 


2011 


Just when 1t 1s like thĩs, MaJushri has nowhere to show his head, and 1f 
he canˆt show his head, then the golden-harred lion 1s cut in two. lf you 
enJoy a bowl of food, don”t eat the spicy meat cakes.” 


1.306. A Thread 

One day, a disciple was sayIng farewell to Zen master Tao Hsin, 
saying, “Master, thank you very much for everything. II be going 
now.” Zen master Tao Hsin asked, “Where are you going?” The 
disciple said, “Ïm going to travel the land studying the Buddha 
Dharma.” Zen master Tao Hsin said, “Speaking of the Buddha Dharma, 
lI have a bịt of It right here.” The disciple asked, “Where?” At this, Zen 
master Tao Hsin pulled out a thread from his sleeve and asked, “Is this 
not the Buddha Dharma as well?” 


1.309. One Thread (hair) Pierces Many Holes 

At the time when Zen Master Dogen was still using koans as a 
teaching means, and he assigned EJo the koan: “One thread (hair) 
plerces many holes.” EJo focused his attention on the koan for a long 
while. He remained baffled by it until, one day, as he was seffing out 
his food bowls, he suddenly resolved 1t. He rushed to Dogen's rooms 
and bowed ceremoniously. Dogen asked, “Have you understood 
something?” EJo replied, “I dont ask about one thread, but what of the 
many holes?” Dogen said with a laugh, “Pierced!” At that tem, Zen 
Master Dogen satisied with EJos level of understanding, Dogen 
appointed him head monk of the commumity. Ejo also served as 
Dogen's personal attendant, and, when Dogen established EiheI-JI, EJo 
was put in charge of the daily operations of the temple. During his final 
1llness, before he went to Kyofo to seek medical attention, Dogen first 
appointed EJo his herr, pointing out that although EJo was older than he, 
EJo would outlive his teacher by many years. At the same time, Dogen 
put Tettsu Gikal in charge of operations. EJo, as Dogen's herr, would be 
1n charge of the formation and teaching of the monks. After Dogens 
death, EJo was formally Installed as the second abbot of EiheI-jJi. He 
brought Dogens ashes back to Eihei-Ji and had them interred In a 
memorial pagoda. It was EJo's goal to preserve, as well as he could, 
Dogens Zen as It was presented In the “Correct Law Eye-Treasury 
(Shobogenzo)” and his other personal teachings. EJo collected his 


2012 


masters writings and perhaps spent too much time working on these. 
As a result, he may not have realized the extent to which discipline 1n 
the monastery had begun to suffer, nor may he have been aware that a 
division was growing among the monks that would become more 
Serlous as time passed. It is also possible that his continued sense of 
personal unworthiness kept him from growing Into the type of leader 
the community needed. 


1.310. A Solitary Stone In the Air! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XV, one day, a monk came and asked 
Ching-chu concerning the patriarchal visit to which the masters reply 
was, "Á solitary stone 1n the air!l" When the monk made a bow, 
probably thanking him for the uninstructive Instruction, the master 
asked, "Do you understand?” The monk said, "No, master." Ch1ng-chu 
said, "]t 1s fortunate that you do not understand; 1f you dịd your head 
would surely be smashed to pIeces." Thịs 1s the case where the master 
makes meaningless remarks which are perfectly incomprehensible to 
the rational mind. Às a matter of fact, mos( Zen statemenfs are 
apparently meaningless and unapproachable for they have no relation 
whatsoever to the main 1ssue which causes more confusions for the 
beginners. Zen practitioners, should we consider this? Is 1t hard to make 
sense out of this remark If we are mere literary Interpreters? AÀs a 
matter of fact, the so-called Zen experlence must then be such as to 
annihilate all space-time relatlons in which we find ourselves living 
and working and reasoning. lt is only when we once pass through such 
a kind of reasoning, then a solitary stone 1n the aIr becomes a living 
experience of this very moment. Whatever Zen truth 1s concealed here, 
IS If not the most astounding story, but 1s It possible that Zen 1s 
cunningly conveyed In this triviality 1tself? 


1.311. One Hand LựỰted Up, the Other Hand Pushed Down! 
According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volumne XVI, one day, when Yan-T”ou was 
studying with Te-Shan, Yan-T”ou stood in the doorway and said to Te- 
Shan: “Sacred or mundane?” Te-Shan shouted. Yan-I”ou bowed. A 
monk told Tong-Shan about this. Tong-Shan said: “If it wan't Yan- 


2013 


Tou, then the meaning couldn't be grasped.” Yan-T”ou said: “Old 
Tong-Shan doesn”t know right from wrong. He”s made a bịg error. At 
that time I lifted up with one hand and pushed down with one hand!” 


1.312. A True Buddhist Monk 

One day, Zen master Shido Munan, name of a Japanese Zen 
Master, entered the hall and addressed the assembly, saying, “Even 
though a man leaves his home and lives sinply with his three robes and 
a bowl on a rock under a tree, he still cannot be called a true Buddhist 
monk... Yet If he does wish earnestly to become a true monk, he will 
realize that he has many desires and 1s possessed of a body which 1s 
endowed with eighty-four thousand evils, of which the cardinal five are 
sexual desire, cupidity, birth and death, Jjealousy, and desire for fame. 
These evils are the way of the world. They are by no means easy to 
overcome. Day and night, by means of enlightenment or awakening, 
you should set yourself to eliminating them one after another, thus 
purifying yourself” Bunan provided an example to others of the 
change ¡In life he expected Zen practitioners to aftain. He was a close 
friend of and mentor to Suzuki Shosan, who shared his opinons on 
many topics. Munan lived frugally in a hermitage with few physIcal 
comforts and gathered a small group of disciples around him who were 
able to emulate his ascetic lifestyle. Of these, only one would be 
designated his herr: Dokyo Etan. After he achieved awakening, Munan 
underwent a radical change of life-style. He did not, however, become 
active In the Rinzal hierarchy. Like his master, Gudo, he recognized 
that the tradition was stagnating. The career and political aspiratlons of 
monks made up a large part of the problem. Even monks who had 
achieved awakening were subject to ambitions. The koan training 
system had been compromised; correct “answer” could be purchased 
from older monks; some monks discovered they had a knack for 
coming up with appropriate answer without necessarily having Insight. 
In addition, temple schools often drew students more interested In 
developing skills In literatuire or the arts than in Zen training. 
Traditionally speaking, the emphasis 1n Rinzal training had been on the 
aftainment of awakening, but Munan recognized that while awakening 
wWas 1mportant, 1t was not an end In 1tself. Rather he saw 1t as an aid that 
helped the monk reform his character. Awakening, he asserted, was 


2014 


relatively easy to atfain. Practicing the way of the Buddha, on the 
confrary, was difficult, especially for one who had not seen Into his true 
nature. 


1.313. A Shimgon Monk Who Also Seriously PracHiced Zen 
Mecditation 

At the age of twenty-two, ]iun became a Shingon abbot; TeIkI 
retired In that year and ]iun succeeded himat Hôraku-jJI. Not satisfied 
with his own spiritual progress, however, Jiun gave up his post after 
two years and entered into full-time Zen practice under the Sôtô-sect 
master Hôsen DaiIbal (1682-1757) at Shôan-ji in Shinshô, present-day 
Nagano prefecture. Jiun realized that the study of Buddhist texts was 
not sufficient In 1tself to liberate him from the cycle of birth and death, 
and so he determined to enter a life of meditation. He seems to have 
affained at least a partial enlipghtenment under Daibal at the age of 
twenty-five, but he did not formally convert to the Sôtô sect. Rather 
than devoting himself completely to Zen, Jiun returned to Hôraku-JI in 
1743 and Iived the rest of his life as a Shingon monk who also serIousÌy 
practiced Zen medlitation. In addition to this unusual combination, he 
confinued his Confucian studies and took a deep Interest in Shinto. He 
Iinitiated a new religlous movemernt In 1749, not officially recognized 
by the government until 1786, that combined features from varlous 
secfs and systems of thought. Rising above sectarlan lines, the 
Shôbôritsu movement soon attracted many earnest young monks and 
nuns. In his teaching, ]iun stressed that the strict rules of the vinaya 
were the essence of the Buddhist life and that meditation was the 
source of true understanding. Throughout his life, Jiuns sermons and 
Writings were centered upon these same two points: the necessIty for 
monks to uphold meticulously all Buddhist regulations and the 
1mportance of the Intuitive wisdom that comes from Zen practice. 


1.314. One Is Intinate & (One Isn † Intinate 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume VĨỊI, as the monk Jia-Shan and T”ing-Shan 
were traveling together they had a discussion. T”ing-Shan said: “When 
there 1s no Buddha within le and death, then there 1s no life and 
death.” Jia-Shan said: “When Buddha 1s within life and death, there 1s 


2015 


no confusion about life and death.” 'The two monks couldn”t reach any 
agreement, so they climb the mounfain to see T”a-Mei Fa-Chang. Jia- 
Shan raised their question with T”a-Meli and asked: “We”d like to know 
which viewpoint 1s most intimate?” T”a-Mel said: “Go now! Come back 
tomorrow.” The next day Jia-Shan again came to TỶa-Mei and raised 
the question of the previous day. T”-Mel said: “The one who”s intimate 
doesn't ask. The one who asks 1sn't Iintimate.” Years later, when 
Jiashan was abbot, he said, "At that time I lost my eye." 


1.315. Qne Is Six, Six Is One! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XIV, one day, Yao-Shan asked: “ve 
heard that you can tame lions. Is that so?” Yun-Yen said: “Yes.” Yao- 
Shan said: “How many can you tame?” Yun-Yen said: “Six.” Yao-Shan 
said: “I can tame them too.” Yun-Yen asked: “How many does the 
master tame?” Yao-Shan said: “One.” Yun-Yen said: “One 1s SIX. Š1X 1S 


»” 


one. 


1.316. There s Nota Thing, What Could You Grasp? 

Ta-Tien said, "An ancient said, 'Speaking and not speaking are 
both slander'. Please explain this to me.” Shih-fou said, "Hf there's not a 
thing, what could you grasp?” Shih-tfou also said, "If you take away 
your throat, your mouth, and your lips, could you still speak?" 'Ta-Tien 
said, “There's nothing left." Shih-fou said, "If thats so, then you've 
entered the gate!" 


1.317. The Winter on Mountain Kugami! 

The area of Mountan KugamI, northern Hida 1s now_ “snow 
country,” where In deep winter snowdrifts force residents to exit and 
enter their homes from the second floor. Below 1s one of the masfer's 
poems on the winter in northern Hida: 

“On slopes 
Of Mountain Kugami 
Holed up for winter 
Day after day the snow 
Goes on falling 


2016 


THH trails show no sign 

Of a soul passing by 

And no word comes 

From people at home: 

So I shut my gate 

On the drifting world 

And here with this one thread 
Of clear water from the crags 
Sfraipht as the string 

Plucked by the carpenters of Hida 
I keep myself alive 

Through another year, 
Another today 

lI go on living.” 


1.316. Mu-Chou's Thieving Phoney 

The story of a koan of "Mu-chou's Thieving Phoney."In example 
ten of the Pi-Yen-Lu we see him 1n 'questions and answers' (mondo) 
with a monk as follows: "Mu-chou asked a monk, 'Where do you come 
from? Immediately the monk shouted, 'Hol' Mu-chou said, Now the 
old monk (himself) has had a ho from you.' The monk again shouted, 
"Ho!" Mu-chou said, 'A third ho and a fourth ho, and then what?' The 
monk said, Nothing more. Mu-chou hít him and said, What a 
scoundrel!'" According to Yuan-Wu ¡n the Pi-Yen-Lu, whoever would 
hold up and establish the teaching of our school must have the eye of a 
true master of our school, and must have the functional ability of a true 
master of our school. Mu-chous mental acuity 1s like a flash of 
lightmng. He liked to put lecturers to the test; he would usually utter a 
word or half a phrase like a thicket of brambles that cant be stepped 
on or touched. Às soon as he saw a monk coming, he would say, “The 
case Is complete; I let you have thirty blows of the staff." Or he would 
see a monk and call out "Elder!" If the monk turned his head, Mu-chou 
would say, "You board-carrying fellow!” One day, Zen master T”ao- 
Ming said to his congregation: “Has any one of you gained an 
enfrance? If you haven”t gained an entrance then that*s what you must 
do. lf you gain an entrance then you won”t show Ingratitude toward 
me.” À monk bowed and said: “I don't dare have Ingratitude toward 


2017 


you.” T”ao-Ming said: “You ve already shown Ingratitude.” A Zen 
practitioner should always remember that If he 1s not an adept, he 
would Just be shouting wildly at random. Therefore, 1t 1s said, 
"Sometimes a shout 1sn't used as a shout; then again, sometIimes a shout 
1S used as a shout. Sometimes a shout 1s like a lion crouching on the 
ground; sometimes a shout 1s like the Diamond King's Jewel sword." 
One day, Hsing-hua said to the assembly, "I see all of you shouting In 
the east hall and shouting In the west hall. Dontt shout at random. Even 
1f you shout at me up to the heavens, break me to pieces, and [I fall 
back down again without even a trace of breath left in me, wait for me 
to revive and [II tell you Ifs still not enough. Why? I have never set out 
real pearls for you Inside the Purple Curtains. As for all of you here, 
what are you doing when you Jjust go on with wild random shouting?" 


1.319. The Main Goal 0ƒ Private Meeting (Dokusan) 

Zen Master Philip Kapleau wrote In Zen: Tradition & Transition: 
“he private encounter with the Zen master 1s one of the three pillars 
on which Zen training rests; the other two are meditation (zazen) and 
the master's commentary (teisho). No English word conveys the precIse 
meaning and spirit of dokusan (going alone or private encounter with 
the master), only because no such mode of spiritual training has existed 
1n our own culture until recent times. The privafe encounfer 1s not an 
Interview in which a would-be student answers questions about 
himself, explains why he wants to practice Zen, and perhaps asks a 
Varlety of questions unrelated to practice. Nor 1s it a simple, friendly 
meeting. neither does It Involve a discussion of Buddhist doctrine 1n the 
mamner of the classroom. Still less 1s 1t a counseling session during 
which a student may seek advice on matters affecting personal 
relationships. In dokusan the teacher probes the studenfs understanding 
and realization, 1f any, and gIves him pointers for future practice. With 
a more advanced student the 'testing' Is more active, as the teacher 
tries to evoke a demonsfration of the studenfs understanding, not 
unlike the 1nsertion of an 1rritanf info an oysfter to cause 1t to produce a 
pearl." 


2018 


1.320. To Move on the RÑoad, One Needs Utilize a Wagon; to 
Cleanse the Body and Mind, One Practice RÑepenfance 
Tran Thai Tong wrote a “Guide to Six Times of Repentance” with 
all rituals for everyone to practice. In 1258, the king stepped down and 
reliquished the throne to his son Thánh Tông with one advice: “A 
politician should always bring Buddhism to soclety.” In the Book of 
Emptiness, the king explained why one should observe five precepts 
and cultivation of repentance. He emphasized the Importance of 
repentance in His Book of Emptiness as follows: “lo move 
conveniently on the road or along the river, one needs utilize a wagon 
or a boat. To effectively cleanse the body and mind, one must exercIse 
repenftance. As said the sutra, “[hough a dress be dirty for hundreds of 
years, If cleansed, it would be clean within one day. Similarly, 1ƒ one 
suffers a bad karma accumulated over a hundred or thousand lifetimes, 
with earnest repenfance one could clear up within an hour or a day.” 


1.321. To Escape Bừth and Death, a Great Believing Heart and 
Great Vows Must Be First Established 

Tu-feng Pen-shan, a Chinese Zen master In the latter half of the 
fifteenth century. He used to advocate strongly the awakening of an 
Inquiring spirit. He often taught his disciples: "If you are determined to 
escape birth and death, a great believing heart 1s first of all to be 
awakened and great vows to be established. Let this be your prayer: 
'So long as the koan I am holding this momernt 1s not solved, so long as 
my own face which I have even prlor to my bịirth 1s not seen, so long as 
the subtle deeds of transmigration are not destroyed, I make up my 
mind most resolutely not to abandon the koan given me for solution, 
not to keep myself away from truly wise teachers, and not to become a 
øreedy pursuer of fame and wealth; and when these determinations are 
deliberately violated, may [I fall in the evil paths. Establishing this vow, 
keep a steady watch over your heart so that you will be a worthy 
recIplent of a koan. When you are told to see Into the meaning of  WUu' 
the essential thíng to do In this case 1s to let your thought be focussed 
on the 'why' of the Buddha-nature being absent In the dog When the 
koan deals with the oneness of all things, let your thought be fixed on 
the 'where' of this oneness. When you are told to inquire Into the sense 
of the Buddha-recitation (Nembutsu), let your attention be principally 


2019 


drawn on the 'who' of the Buddha-recitation. Thus, turning your light of 
reflection Iinwardly, endeavor to enter deeply Into a spirit of inquiry. If 
you feel that you are not gaining strength In this exercIse, repeat the 
whole koan as one complete pIiece of statement from the beginning to 
the end. This orderly pursuance of the koan wIll help you to raIse your 
SpIrIt of inquiry as to the outcome of it. When this spirit 1s kept alive 
without Interruption and most sincerely, the time will come to you 
when you perform, even without being aware of I{, a somersault in the 
aIr. After experlencing this you may come back to me and see how my 
blows are dealt with." 


1.322. O Brother Ch°*ien, This Tùne You Surely Have It! 

When Fo-Kuo and Fo-Chien were talking on Zen, mentlon was 
made of Tung-Szu”s asking Yang-Shan about the bright gem from the 
sea of Chen. When the talk turned to “no reasoning to advance,` Fo- 
Kuo demanded, “When 1t 1s said that there are no words for reply, nor 
1s there any reasoning to advance?” Fo-Chien did not know what reply 
to make. Ôn the following day, however, he said: “Pung-SZu wanted 
the gem and nothing else, but what Yang-Shan produced was Just an 
old wicker work.” Fo-Kuo confirmed the view, but told him to go and 
see the master personally. One day, when Fo-Chien came to the 
master's room and was at the point of addressing him, the master 
rebuked him terribly. Poor Fo-Chien had to retire in a mostawkward 
maner. Back In his own quarters, he shut himself up in the room while 
his heart was In rebellion agaInst the master. Fo-Kuo found this quietly, 
and came to his friend”s room and knocked at the door. Fo-Chien called 
out, “Who 1s 1t?” Finding that 1t was his dear frilend Fo-Kuo, he told 
Kuo to come in. Fo-Kuo innocently asked: “Did you see the master? 
How was the Interview?” Fo-Chien now reproached him saying: “It 
was according to your advice that I have stayed here, and what Is the 
outcome of the trick? I have been terribly rebuked by that old master of 
ours.” Fo-Kuo burst out Iinto a hearty laugh and said: “Do you 
remember what you told me the other day?” Fo-Chien discontentedly 
said: “What do you mean?” Fo-Kuo then added: “Did you say that 
while Tung-Szu wanted the gem and nothing else, and what Yang-Shan 
produced was Just an old wicker workd?” When his own statement was 
repeated now by his friend, Fo-Chien at once saw the point. Thereupon 


2020 


both Kuo and Chien called on the master, who, seeing them approach, 
abruptly remarked: “O brother Ch”Ien, this time you surely have 1t.” 


1.323. Congratulations! You Have Seized the Means You Can 
Afford to Dwell on the Mountain From Now On! 

Master Miao Feng, name of a Chinese Zen Master In the sixteenth 
century. We do not have detailed documents on this Zen Master; 
however, in Han Shans autobiography, there 1s a small detail on him. 
Zen Master Han Shan told the following stories of his experlence In 
Zen: "In 1566, Han Shan met a travelling monk named Miao Feng, who 
seemed to be an unusual and genuine person. But a few days later 
Miao Feng left the monastery without my knowledge; presumably, he 
feared that a too close associatlon with me might hinder his freedom. In 
1574, I was twenty-nine. I had come across Miao Feng again In the 
capital. That September Miao Feng and I travelled together to Ho 
Tung. The local magistrate, Mr. Chen, became our sincere patron. He 
contributed a sum for making a block printing of the Book of Shao Lun. 
I edied and checked the work for him. First, I had had difficult 
understanding the thesis, On Immutability', by Shao, especially the part 
about the Whirlwind and the Resting Mountain, on which I had had 
doubts for some years. But this time when I reached the point where 
the aged Brahmin returned home after his lifetime of priesthood and 
heard his neighbors exclaim, 'Oh, look, the man of old days still exIsts!" 
to which he replied, 'Oh no, I may look that old man, but actually I am 
not he, I suddenly was awakened. Then [I said to myself, In reality, all 
dharmas have no coming and no going! Oh, how true, how true this 1s!" 
The next morning after this experlence, Miao Feng came In. Às soon as 
he saw me, he exclaimed delightedly, What have you found?' I said, 
saWw fwo I1ron oxen fiphting with each other along the river bank until 
they both fell into the water. Since then, [ have not heard anything of 
them.' Miao Feng smiled and said, Congratulations! You have seized 
the means by which you can afford to dwell on the mounfain from now 


Øn. 


1.324. Thirteen Advices to His Disciples 
Zengetsu, a Chinese Zen master of the Tang dynasty, wrote the 
following advice for his pupils: “First, living in the world yet not 


2021 


forming attachments to the dust of the world 1s the way of a true Zen 
student. Second, when wItnessing the good action of another encourage 
yourself to follow his example. Hearing the mistaken action of another 
advise yourself not to emulate it. Third, even though alone in a dark 
room, be as If you were facing a noble guest. Fourth, express your 
feelings, but become no more expressive than your true nature. Fifth, 
pOVerty 1s your treasure. Never exchange 1t for an easy life. Sixth, a 
person may appear a fool and yet not be one. He may only be guarding 
his wisdom carefully. Seventh, virtues are the fruit of self-discipline 
and do not drop from heaven of themselves as does raIn or snow. 
Eighth, modesty 1s the foundation of all virtues. Let your neighbor 
discover you before you make yourself known to them. Ninth, a noble 
heart never forces 1tself forward. Its words are as rare gems, seldom 
displayed and of great value. Tenth, To a sincere student, every day 1s 
a fortunate day. Time passes but he never lags behind. Neither glory 
nor shame can move him. Eleventh, censure yourself, never another. 
Twelfth, do not discuss ripght and wrong. Some things, though right, 
were considered wrong for generatlons. Since the value of 
riphteousness may be recognized after centuries, there 1s no need to 
crave an immediate appreciation. Thirteenth, live with cause and leave 
results to the great law of the universe. Pass each day In peaceful 
contemplation.” 


1.325. Ten Mysterious Gafes 

In order to elucidate the possIbility of the realm of Fact and fact 
world perfectly harmonized,” the Hua-Yen School set forth the “Ten 
Profound Theorles” or the "Ien Mysterlous Gates (Ten profound 
approaches)," which are the ten basic principles of Hua-yen, by means 
of which the Hua Yen philosophy of tofality 1s expounded. First, the 
theory of co-relation, in which all things have co-existence and 
simultaneous rise. All are co-existent not only 1n relation to space, but 
also In relation to time. There 1s no distinction of past, present and 
future, each of them being 1nclusive of the other. Distinct as they are 
and separated as they seem to be In time, all beings are united to make 
over entity from the universal point of view. Second, the theory of 
perfect freedom 1n which all beings “broad and narrow” commune with 
each other without any obstacle. The power of all beings as to 


2022 


I1ntension and extension 1s equally limitless. One action, however small, 
includes all actions. One and all are commutable freely and 
uninterruptedly. Third, the theory of mutual penetration of dissimilar 
things. All dissimilar existences have something in common. Many In 
one, one 1n many, and all in umty. Fourth, the theory of freedom, 1.e., 
†reedom from ultimate disctinctions, in which all elemenfs are mutually 
Identiied. It 1s a universal identificaton of all beings. Mutual 
1dentification 1s, In fact, self-negation. Identifying oneself with another, 
one can synthesize with another. Negating oneself and identifying 
oneself with another constitute synthetical Identification. This 1s a 
peculiar theory or practice of Mahayana. It is applied to any theory and 
practice. Two opposed theorles or incompatible facts are often 
1dentified. Often a happy solution of a question 1s arrived at by the use 
of this method. AÀs the result of mutual penetraton and mutual 
identification. We have the concept “One in All, All in One. One 
behind All, All behind One.” The great and small, the high or low, 
moving harmoniously together. Even the humblest partaking of the 
workK In peace, no one stands separately or Iindependently alone. It 1s 
the world of perfect harmony. Flifth, the theory of complementarity by 
which the hidden and the manifested will make the whole by mutual 
supply. If one 1s inside, the other will be outside, or vice versa. Both 
complementing each other will complete one entity. Sixth, the theory 
Of construction by mutual penetration of minute and absfruse matfers. 
Generally speaking, the more minute or abstruse a thing 1s, the more 
difficult it 1s to be conceived.. Things minute or abstruse beyond a 
man”s comprehension must also be realizing the theory of one-in-many 
and many-in-one. Seventh, the theory of Inter-reflection, as 1n the 
region surrounded by the Indra net (a net decorated with a bright stone 
on each knot of the mesh), where the Jewels reflect brilliance upon 
each other, according to which the real facts of the world are mutually 
permeating and reflecting. Eighth, the theory of elucidating the truth by 
factual illustrations. Truth 1s manifested in fact and fact 1s the source of 
enlightening. Ninth, the theory of “variously completing ten time- 
periods creating one entity.” Each of past, present and future confains 
three perlods thus making up nine periods which altogether form one 
period, nine and one, ten periods In all. The ten periods, all distinct yet 
mutually penetrating, will complete the one-in-all principle. All other 


2023 


theorles are concerned chiefly with the mutual penetraton In 
“horizontal plane,” but this theory 1s concerned with the “vertical 
connection,” or time, meaning that all beings separated along the nine 
periods, each complete 1n 1tself, are, after all, interconnected in one 
period, the one period formed by the nine. Tenth, the theory of 
completion of virtues by which the chief and the retinue work together 
harmoniously and brightly. If one 1s the chief, all others will work as hIs 
retinue, I1.e., according to the one-in-all and all-in-one principle, they 
really form one complete whole, penetrating one another. 


1.326. FỰIeen Modes oƒ Contemplation 

According to the Vimalakirti Sutra, Honorable lay man Vimalakirti 
explained about fifteen modes of contemplation on “staying in the 
supramundane sfate” or “non-active sfate” of a Bodhisattva. Flirst, 
studying and practicing the immaterial or emptiness without abiding In 
voidness. Second, studying and practicing formlessness 
(nonappearance) and Inaction (non pursuIf) without abiding in them. 
Third, contemplating the reality of noncreation but does not take 
noncreation as an obJect of attainnment. Fourth, looking Into the 
Impermanence without discarding the performance of good deeds (a 
Bodhisattva meditates on the truth of Impermanence but does not 
abandon his work to serve and save sentient beings). Fifth, looking Into 
suffering in the world without hating birth and death, I.e. samsara (a 
Bodhisattva contemplates on suffering but does not reJect the world of 
births and deaths). Sixth, looking Into the absence of the ego while 
confinuing to teach all living beings indefatigably. Seventh, looking 
Into nirvana with no intention of dwelling In 1 permanently (a 
Bodhisattva contemplates on extinction but does not embrace 
extuinction). Eighth, looking Into the relinguishment (of nirvana) while 
one”s body and mind are set on the practice of all good deeds (a 
Bodhisattva meditates on detachment but goes on realizing good things 
in the world). Ninth, looking Into the non-existing destinations of all 
things while the mind 1s set on practicing excellent actlons as true 
destinations (a Bodhisattva medifates on the homeless nature of all 
dharmas but continues to orient himself toward the good). Tenth, 
looking Info the unborn, 1.e. the uncreate while abiding 1n the 1llusion of 
líe to shoulder responsibility to save others (a Bodhisattva 


2024 


contemplates on the reality of neither-creation-nor-destruction but still 
undertakes the responstbilty ¡1n the world of creations and 
destructions). Eleventh, looking Into passionlessness without cutting off 
the passion-stteam 1n order to stay In the world to liberate others. 
Twelfth, looking Into the state of non-action while carrying out the 
Dharma to teach and convert living beings (a Bodhisattva contemplates 
on nonacfion but continues always his acts of service and education). 
Thirteenth, looking 1nto nothingness (emptiness) without forgetting 
(abandoning) about great compassion. Fourteenth, looking Into the 
right position (of nirvana) without following the Hinayana habit of 
staying In It (a Bodhisattva meditates on the position of the True 
Dharma but does not follow a rigid path). Fifteenth, looking Into the 
unrealiy of all phenomena which are neither firm nor have an 
independent nature, impermanence, and are egoless and formless 
(markless), but since his own fundamental vows are not entirely 
fulfilled, he should not regard merits, serenity and wisdom as unreal 
and so cease pracficing them. 


1.327. Ten Adrices Regarding the Zen Koan 

The koan exercise 1s confused with so-called meditation, but from 
all these warnings gIven by an old master regarding the eXxercIse€ If 1s 
evident that Zen 1s not an exercise in meditation or In passIvity. lf Zen 
1s to be properly understood by its students, this characferIstic aspect Of 
1t must be fully comprehended. Zen has its definite obJect, which 1s “to 
open our minds to enlightenment” as we say, and In order to bring 
about this state of consciousness a koan 1s held out before the mental 
ey, not fo meditate on, nor to keep the mind In a sfate 0Ÿ receptIVItY, 
but fo use the koan as a kind of pole with which to leap over the stream 
Of relativity to the other side of the Absolute. And the unique feature of 
Zen Buddhism 1s that all this 1s accomplished without restoring to sụch 
religious conceptions as sin, faith, ørace, salvation, etc. Therefore, Zen 
master T”ui-Yin had ten advices for those who practice koan as follow. 
First, do not calculate according to your Iimagination. Second, let not 
your atfention be drawn where the master ralses his eyebrows or 
twinkles his eyes. Third, do not try to extract meaning from the waythe 
koan 1s worded. Fourth, do not try to demonsftrate on the words. Eifth, 
do not think that the sense of the koan 1s to be grasped where it ¡s held 


2025 


out as an obJect of thought. Sixth, do not take Zen for a state of mere 
passivity. Seventh, do not Judge the koan with dualistic standard of 
exIstence and non-existence. Eighth, do not take the koan as pointing 
to absolute emptiness. Ninth, do not ratiocinate on the koan. Tenth, do 
not keep your mind In the attitude of waiting for enlightenment fo turn 


up. 


1.328. Ten Reasons to Cause Sentient Beings to Develop Bodli 
Mnd 

We are all ordinary people. If we do not develop the broad and 
lofty Bodhi Mind and do not make firm and strong vows, we will 
remain as we are now, in the wasteland of Birth and Death for 
countless eons to come. Even If we were to cultivate during that period 
of time, we would find it difficult to persevere and would only waste 
our efforts. Therefore, we should realize that In following Buddhism, 
we should definitely develop the Bodhi Mind without delay. According 
to The Amitabha Sutra, “You cannot hope to be reborn In the Pure 
Land with little merit and virtue and few causes and conditions or good 
roofs. Therefore, you should have numerous merifs and virtues as well 
as good roofs to qualIfy for rebirth in the Pure Land. However, there 1s 
no better way to plant numerous good roots than to develop the Bodhi 
Mind, while the best way to achieve numerous merifs and virtues 1s fO 
recite the name of Amitabha Buddha. ÀA moment of singleminded 
recitaflon surpasses years of praticing charity; truly developing the 
Bodhi Mind surpasses eons of cultivation. Holding firmly to these two 
causes and conditions assures rebirth in the Pure Land.” In the 
commerntary of “Developing the Bodhi Mind,” Great Master Hsing-An 
encouraged the fourfold assembly to remember ten causes and 
condiions when developing the Bodhi Mind. #7zsí, because of 
remembering of the grace of the Buddha: Take our Sakyamuni Buddha 
as an example, from the time He first developed the mind to cultivate 
for the Ulumate Bodhi Mind or Buddhahood, to aid and escue sentIient 
beings, he had endured endless sufferings. When we create karma, 
owing to the Buddha's compassion and mercy, He creates Infinite 
skilful methods to teach and transform us, but because of our 
Ipnorance and stupidity we refuse to listen. When we get condemned to 
the Evil Paths, the Buddha expands his compassion, wanting to take our 


2026 


place of suffering. But because of our heavy karma, It 1s not possIble to 
rescue us. When we become humans, the Buddha uses various skillful 
means Influencing us to plant good cultivated karma, following us 
through infinite reincarnations without ever abandoning us. Sentient 
beings with few virtues and heavy karma, born In the Dharma Ending 
Age. It 1s extremely difficult to become a member of the Sangha. It 1s 
1mpossIble to witness the Buddha”s Golden Body. Fortunately, owing to 
our planting good rootfs in former lives, we still are able to see the 
Buddhaˆs statues, still be able to hear and learn proper dharma. lÝ we 
have not heard the proper dharma teaching, how would we know that 
we often receive the Buddhaˆs Blessings? For this ørace, no ocean can 
compare and no mountain peak can measure. Thus, 1ƒ we do not vow to 
develop Bodhi Mind, or to cultivate the Bodhisattva's Way to attain 
Buddhahood, firmly maintain the proper dharma, vow to help and 
rescue all sentient beings, then even !f flesh 1s shredded and bones are 
shattered to pieces, 1t still would not be enough to repay that great 
grace. Second, because of remembering of the grace of the parents: 
Childbirth 1s a difficult and arduous process with nine months of the 
heavy weight of pregnancy, then much effort 1s required to raIse us 
with a minimum of three years of breast feeding, staying up all night to 
cater our Infantile needs, hand feeding as we get a litfle older. Às we 
get older and become more mature, our parents invest all their hopes 
we will succeed as adults, both In life and religion. Unexpectedly, 
some of us leave home to take the religious path, proclaiming 
ourselves as Buddha's messenger and, thus are unable to make 
offerings of food, drink nor can we help our parents with day to day 
subsistence. Even If they are living, we are unable to take care of them 
in their old age, and when they die we may not have the ability to 
guide their spirits. Upon a moment of reflection, we realize : “Our 
worlds are now ocean apart, as grave lies melancholy In tall grass.” If 
this 1s the case, such 1s a great mistake 1n life, such a mistake 1s not 
small in religion either. Thus, with both paths of life and religion, øreat 
mistakes have been made; there 1s no one to bear the consequences of 
Our transgressions but ourselves. Thinking these thoughts, what can we 
do to compensate for such mistakes? Cultivate the Bodhisattva Way In 
hundreds and thousands of lifetimes. Vow to aid and rescue all sentient 
beings 1n the Three Worlds of the Ten Directions. lf this 1s 


2027 


accomplished, not only our parents of this life, but our parents of many 
other lives will benefit to escape from the unwholesome paths. And not 
Just the parents of one sentient being, but the parents of many sentient 
beings wIll benefit to escape from evil paths. Thirđ, because of 
remembering of the grace of the teachers: Even though our parents 
gIve birth to our physical beings, 1Ÿ not the worldly teachers, we would 
not understand right from wrong, virtue, ethics, etc. If we do not know 
right from wrong, know how to be grateful, and have shame, then how 
are we any different from animals? If there were no spiritual teachers 
for guidance, obviously, we would not be able to understand the 
Buddha-Dharma. When we do not understand the Buddha-Dharma, the 
Doctrine of Cause and Effect, then how are we dđifferent from those 
who are Ignorant and stupid? Now that we know a litle bịt of virtue, 
how to be grateful, having shame, and somewhat understand the 
Buddha-Dharma, where did such knowledge come from? Moreover, 
some of us are fortunate enough to become Bhiksus and Bhiksums, 
showering ourselves with precepts, cultivating and understanding the 
Virftuous practices, wearing the Buddhist robe, and gaining the respect 
of others. Thus none of this would happen If not for elder masfers. 
Knowing this, If we pray for the “Lesser Fruits,” then we can benefit 
only ourselves. Therefore, we must develop the Great Bodhi Mind of a 
Maha-Bodhisattva to wish to rescue and aid all sentient beings. Only 
then would our worldly teachers truly benefit, and our Dharma Masters 
truly be happy. #ourth, because of remembering to be grateful to the 
benefactors: Nowadays, Bhiksus cultivating the Way are all dependent 
on the people who make charitable donations, from clothing, food, to 
medicine and blankets. These charitable people work hard, and yet 
they don't have enouph to live on. Bhiksus do nothing except enJoy the 
pleasure these gifts, how can Bhiksus find comfort In their doing so? 
People work assiduously to sew robes, not counting all the late nights. 
Bhiksus have abundance of robes, how dare we not appreciate them? 
Laypeople live in huts, never finding a moment of peace. Bhiksus live 
in hiph, big temples, relaxing all year round. How can Bhiksus be 
happy In receiving such gifts knowing laypeople have suffered so? 
Laypeople set aside theIr earnings and profits to provide services tO 
Bhiksus. Does this make sense? Therefore, Bhiksus must think: “Í must 
be determined to cultivate for enlightenmeit, practice to find the 


2028 


Budhist wisdom so charitable beings and sentient beings may benefit 
{rom 1t. IÝ this 1s not the case, then every seed of rice and every 1nch of 
fabric shall have their appropriate debts. Reincarnated Into the realm of 
animals, deb(s must be repaid. #Ƒ?h, because of remembering to be 
grateful to the sentient beings: From Infinite eons to this day, from 
øeneration fo øgeneration, from one reincarnation to another, sentient 
beiIngs and I have exchanged places with each other to take turns being 
relatives. Thus, in one life, we are family and In another we are 
strangers, but in the end we are all connected in the cycle of rebirths. 
Thus, though 1t 1s now a different life, our appearances have changed, 
having different names, families, and Ignorance has caused us to 
forget; but knowing this concept, we realize we are all family, so how 
can we not demonsftrate gratitude to all sentient beings? Those animals 
with fur, bearing horns and antlers In this life, 1t 1s possible we may 
have been their children in a former life. Insects such as butterflies, 
bees, worms, crickets of this life, may for all we know, be our parenfs 
of a former life. What about those who scream 1n agony in the realm of 
Hungry Ghosts; and those who cry In sufferings from the abyss of Hell. 
Even though our eyes cannot see and our ears cannot hear, they still 
pray and ask for our assistance. Therefore, the Bodhisattvas look upon 
bees and ants as their parents of the past; look upon animals as future 
Buddhas; have great compassion for those in the suffering realms, 
often finding ways to aid and rescue them; Remember the kindness of 
the past, and often think about finding ways to repay such kindness. 
Sixíh, because of thinking of the pain and suffering of life and death: 
For Iinnumerable lives, I and all sentient beings have existed In the 
cycle of rebirths, unable to find enlightenment, sometimes living in thịs 
world, sometime In another, sometines in Heaven, sometimes as a 
human, etc. Condemned to lower realms In seconds, travelling up and 
down on a thousand paths. Left the gate of evil in the morning, only to 
return in the evening. Today escaping the gate of hell, only to come 
back tomorrow. Going up to the mountain, getting slashed to pieces, 
Ie., hell. Swallow burnng metal balls, get fried In oil, body 
deteriorates and burns to ashes. Agonize In fire and scream In pain 
from being frozen. Every day and night hundreds and thousands of 
rebirths occur; every second of suffering seems like a million years. At 
that time, even 1f realizing the evil deeds committed, 1f” too late to 


2029 


repent and find salvation. When finally free, everything 1s quickly 
Íorgotten, continuing to commit evil deeds as before. Mind being 
similar to a hurried distant traveller, is never at peace. Body never at 
rest, moving from one house to another. Every speck of dust of the 
unIverse cannot even begin to compare to the constant movements of 
the body. The water In the four øreat oceans 1s not enough to account 
for the tears cried. If Buddha did not preach such matters, who would 
know or hear of this? lf we continue as before, we can”t avoid being as 
we always were, drowning in the cycle of life and death. Hundreds and 
thousands of reincarnations and rebirths have occurred, 1t 1s too late to 
have regrets. Once each life passed by, there 1s no time for regrets 
because 1t wIll be too late. The good hours pass quickly and never 
again returns. Losing the opportunity to be a human being 1s easy, yet 
having the chance to be human 1s extremely difficult. How dark and 
gloomy hell 1s, the agonies from eternal separafions of loved ones. The 
world's hatred and revenge. No one 1s here to take your place. 
Therefore, put an end to the origin of life and death; empty out all 
Ipnorance and stupidity. Help yourself and others to find liberation. 
Finally, to realize the Ultumate Enlightenment. A thousand lives in 
Heaven or Hell depends on this very momert. At this moment, the wIse 
must realize this truth without hesitation. Sevwenh, because of the 
respect for the True-Nature: Our Mind-Nature and that of Sakyamunmi 
Buddhaˆs are not two and not different. Why has Sakyamuni Buddha 
already attained enlightenment, greafly shining and free. Yet we are 
still unenlightened common mortals filled with delusions and 
Ipnorance. Sakyamuni Buddha ¡1s complete with infiimte spiritual 
powers, wIsdom, and adorned with endless merits and virtues, but we 
are complete with Iinfinite afflictions, karmic destinies, and desires 
binding us tiphtly? The Mind-Nature may be the same, but the 
separation between enlightenment and Ignorance 1s oceans apart. This 
1S sImilar to a priceless Jewel covered In mud; seeing 1t people will 
think 1t rock and sand. The Buddha already used infinite wholesome 
dharmas to tame and oppose afflictions so the true nature wIll shine 
through. This 1s similar to washing, cleaning, and drying a priceless 
Jewel and then set high above, 1t will shine through. Only this way, 1t 
wIll not be a waste of Buddhaˆs teaching, not disappoInt our own frue 
nature, and we wIll fit as a person with Buddhist wisdom. Eiehíh, 


2030 


because of repentance for karmic obstructions: The Buddha taught: “lo 
be guilty of a small transgression, must be condemned to hell equal to 
the líe of a heavenly being In Tushia Heaven.” lÝ a lesser 
transgression 1s already In that way, what about greater offenses? In 
each day, with each movement we violate precepts. When eating and 
drinking more Buddha”s silas are broken. Thus If counted each day, we 
have already committed many transgressions, let alone a lifetime or 
infinite lives in the past. If we use the five preceptfs to examine, then 
nine out of ten people have already violated them; only lesser 
transgressions are confessed, but the greater ones wIll be hidden. The 
five precepts for laypeople are already practiced in that way, what 
about the Sramana, Bhiksu, and Bodhisattva Precepts? NÑNow we must 
have pIty for ourselves and for others. With sincere mind and body, 
tears fall with sounds, together with all sentient beings pray for 
repentance. lf this 1s not practiced, then in a thousand lifetimes and ten 
thousand reIncarnations, evil retributions will be difficult to eliminate. 
How wIll liberation from suffering be found? Minh, because of prayIng 
to gain rebirth in the Pureland: Remaining in this saha World to 
cultivate and make progress 1s a difficult task. It 1s so difficult that so 
many lifetimes passed, yet enlightenmert Is not attained. Going to the 
Ultimate Bliss or Western Pureland to cultivate and practice, then with 
this right condition the matter of attaininng Buddhahood 1s easy. Ït 1s sO 
easy that even I a lifetime of cultivation, one can attain enlightenmeit. 
Thịs is why in thís Dharma Ending Age, no other dharma door 
surpasses the Pureland Dharma Door. The Buddha taught in The 
Amitabha Sutra: “With litle wholesome karma, 1t Is difficult to gain 
rebirth. One must have many merifs and virtues before being born In 
the Pure Worlds. However, having abundance of merits and virtues can 
never equal the Buddha's name; having abundance of whoelsome 
karma can never equal developing the Bodhi Mind. Therefore, 1t 1s 
necessary to understand that temporarily reciting the Buddha”s name 1s 
greater than making donatlons for one hundred years. With one 
development of the great mind or Ultimate Bodhi, leaps over 
cultivation of many lifetimes. Because reciting Buddha 1s to continue to 
vow to be Buddha. But I1f the greater Bodhi mind 1s not developed, 
what 1s the point of reciting Buddha? As for developing the mind to 
cultivate, but do not pray for the Pureland, then even I1f that mind 1s 


2031 


developed, 1t 1s easy to regress. Therefore, planting the Bodhi seed, 
cultivate the tongue to practice Buddha Recttation, then the 
enlightenment fruit will increase naturally. Rely on the vessel of great 
vows or Amitabhaˆs forty-eight great vows to enter the magnificent 
ocean of the Pureland, then gaining rebirth to the Western World is an 
absolute guarantee. 7eníh, because of upholding the Proper Dharma: 
Just as Sakyamum Buddha, from Infinte eons until now, for our 
benefit, cultivated the Bodhi ways. He has accomplished tasks that are 
difficult to accomplish, tolerated things that are difficult to tolerate. For 
this reason, he attained the fullness of all practices, became a 
Tathagata. After becoming a Buddha, when His time to teach and 
transform came to an end, He entered Nirvana immediately. Now, the 
Proper Dharma Age has passed and the Dharma Semblage Age has 
ended, there 1s only left the Dharma Ending Age. Even though many 
sutra teachings are still available, no one attains enliphtenment for 
many reasons: In this period, right and wrong are no longer divided, 
ØOSSIpS are rampant, everyone 1s filercely competing with one another, 
lusting after fame and fortune. Therefore, the Triple Jewels no longer 
have their true meanings. Having deteriorated so greatly that 1t 1s 
unbearable to speak of it. We are Buddhists, yet we are unable to show 
grattude to Buddha's blessings. Intrinsically, we cant benefit 
ourselves; extrinsically, we can”t benefit others. When alive we do not 
benefit the world; when dead we do not benefit the future. Thinking 
this way, 1t hurts from the core of our beings. Thus we must develop 
quickly the Bodhi Mind. Vows after vows, vowing to rescue senfient 
beiIngs and thoughts afetr thoughts praying to Buddha so that once this 
karmic body ends, we will gain birth to the Ultimate Bliss World, 
hoping and wishing once we become enlightened, we wIll return to this 
saha World In order to influence and lead the Buddha's'sun to shine 
brightly, the Dharma Door to open widely, the Sangha to flourish 1n this 
turbid world, everyone cultivates virtues In the East, relying on this the 
present age will end, and the Proper Dharma wIll be firmly maintained 
as the result. 


2032 


1.329. Ten Reasons That All Things im the Real World Qught to 
Have Harmony Among Thernselves 

According to Prof. Junjiro Takakusu In The Essentials of Buddhist 
Philosophy, there are ten reasons that all things 1n the real world ought 
to have harmony among themselves: because of the simultaneous rise 
of all things; because of the mutual permeation of the influence of all 
things; because of the necessity of reciprocal identification between all 
beings (mutual self-negaton to agree with each other) for the 
realization of harmony; because of the necessity of unity, or harmony, 
between the leaders and the followers for the attainment of a purpose; 
because all things have their origin In ideation, therefore a similar ideal 
ought to be expec(ed of all; because all things are the result of 
causation and therefore are mutually dependent; because all things are 
indeterminate or Iindefinite 1n character but mutually complementary, 
therefore they are free to exist in harmony with all things; because of 
the fact that all beings have the nature of Buddha dormant In them; 
because of the fact that all beings, from the highest to the lowest, are 
parts of one and the same Mandala (circle); because of mutual 
reflecton of all activities, as In a room surrounded by mirrors, the 
movement of one Image causes the movement of the thousand 
reflections. 


1.330. Ten Mysterious Aspecfs 0ƒ Dependenf Origination 
According to The Avatamsaka School, there are ten theorles that 
independently cause the manifestation of the ideal world: Four doors of 
the principle of “One-in-all and all-in-one. First, because all beings as 
well as all things are manifested from ideation, the source 1s one. 
Second, because all beings as well as all things have no determinate 
nature, all move freely, selflessness being the ultimate truth. Third, 
because the causation theory means Interdependence or interrelation, 
all are co-related. Fourth, because the Dharma-nature (dharmata) or 
the Buddha-nature (Buddha-svabhava) 1s possessed In common by all, 
they have similar liability. Six miscellaneous mysterious aspectfs: Fifth, 
because the phenomenal world 1s said to be as a dream or illusion, the 
world of One-Truth can be molded In any way without resfraint. Sixth, 
because the phenomenal world 1s said to be as shadow or Iimage, the 
world of One-Truth can be molded In any way. Seventh, since the 


2033 


Enlightenment of the Buddha, the causes of production are known to be 
boundless, the effects are mamifold or limitless, but they do not hinder 
each other; rather they cooperate to form a harmonious whole. Eighth, 
because the Buddha's Enlightenment 1s ultmate and absolute, the 
transformation of the world 1s at his will. Ninth, because of the function 
of the Buddhaˆs profound meditation the transformation of the world 1s 
at his will. Tenth, because of the supernatural power originating from 
deliverance, the transformation of the world 1s free. 


1.331. Ten Excellent Deeds 

Vimalakirtis ten excellent deeds for Zen practitioners. According 
to the Vimalakirti Sutra, Chapter Ten, Vimalakrrti said: “As you have 
said, the Bodhisattvas of the Fragrant world have strong compassion 
and therr lifelong works of salvation for all living beings surpass those 
done 1n other pure lands during hundreds and thousands of aeons. 
Why? Because they achieved ten excellent deeds which are not 
required in other pure lands. What are these ten excellent deeds? 
They are: l) charity (dana) to succour the poor; 2) precept-keeping 
(sia) to help those who have broken the commandments; 3) patient 
endurance (ksanti) to subdue their anger; 4) zeal and devotion (virya) 
to cure theIr remissness; 5) serenity (dhyana) to stop their confused 
thoughts; 6) wisdom (praJna) to wipe out ignorance; 7) putting an end to 
the eight distressful conditions for those suffering from them; 8) 
teaching Mahayana to those who cling to Hinayana; 9) cultivation of 
good roots for those in want of merits; and 10) the four Bodhisattva 
winning devices for the purpose of leading all living beings to theIr 
goals (n Bodhisattva development). These are the ten excellent 
deeds.” The visiting Bodhisattvas asked: “How many Dharmas should a 
Bodhisattva achieve 1n ths world to stop 1s morbid growth 
(defilements) in order to be reborn In the Buddha's pure land?” 
Vimalakirti replied: “A Bodhisattva should bring to perfection eight 
Dharmas to stop morbid growth In this world in order to be reborn In 
the Pure Land. They are: I) benevolence towards all living beings with 
no expectaflon of reward; 2) endurance of sufferings for all living 
beings dedicating all merifs to them; 3) impartiality towards them with 
all humility free from pride and arrogance; 4) reverence to all 
Bodhisattvas with the same devotion as to all Buddhas (1e. without 


2034 


discriminatlon between Bodhisattvas and Buddhas); 5) absence of 
doubt and suspicion when hearing (the expounding of) sutras which he 
has not heard before; 6) abstention from opposition to the sravaka 
Dharma, 7) abstention from discrimination In regard to donations and 
offerings received with no thought of self-profit in order to subdue his 
mind; and 8) self-examination without contending with others. Thus, 
he should achieve singleness of mind bent on achieving all merIts; 
these are the eight Dharmas.” After Vimalakiri and ManJusri had thus 
expounded the Dharma, hundreds and thousands of devas developed 
the mind set on supreme enlightenment, and ten thousand Bodhisattvas 
realized the patient endurance of the uncreate. 


1.332. The Whole Universe,There Ils Not a Dharma Which Can 
Give You As an Object 0ƒ Learning, Studying, or perception 
Zen master Hsuan-fa Lo-han lived between late Tang and early 

Sung (around the middle of the tenth century). One day, Hsuan-fa 

entered the hall and addressed the monks, saying, "In this whole 

unIverse, extending to the furthest ends of Infinity, there 1s not a bịt of 
doctrine which I can give you as an object of learning, study, or 
perception comparable even to a particle of dust. This, however, 1s 
beyond you until you have had an Insight Iinto Reality. Do not make 
light of it. Have you not heard an old master say this, If you are unable 
to understand the multipliciies of your actual experlence, however 
clear your perceptlon of your own self may be, your Insight 1s not 
comprehensive enough'? Do you follow me, monks?" A monk asked, 
"When a proposition, not even as little as a particle of dust, 1s asserted, 
how do these multitudes of good and bad come Into our sipht?” The 
master said, "Distinctly committing this to your memory, go and ask 
elsewhere." The monk asked, “The monks are crowding here, and who 
among them has gaIned an Insight to this?” The masfter gave a counter- 
question, said, "Who has ever lost 1t?" Another monk asked, "Who 1s 
the Buddha?” The master answered, "You are a monk-pilgrim." In Zen, 
there Is a method of counter-questioning, wherein questions are not 
answered by plain statemenfs but by counter-questionings. Generally 
speaking, In Zen a quesfion 1s not a question In Ifs ordinary sense; that 
1S, 1t 1S not simply asked for Information, and therefore It 1s natural that 


2035 


what ordinarlly corresponds to an answer Is not an answer at all. 
However, a counter-question 1fself 1s In 1fs way an 1lluminating answer. 


1.333. Termples in the Ten DirecHions Have a Single Road to the 
Gafe 0ƒ Nirvana! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume XVH, a monk asked, “There are temples 1n 
the ten directions and there 1s a single road to the gate of nirvana. 
Where does this road begin?" Qianfeng raised his staff and drew a 
circle in the air, saying, "Right here." Later, a monk asked Yunmen to 
explain this. Yunmen picked up a fan and said, "This fan leaps Into 
heaven and blocks the nostrils of the hevenly king. Strike the fish in the 
Eastern Sea but once, and the rain falls in a downpour! Do you 
understand?" 


1.334. Ten Real Nafive Counfries 

According to Zen Master D.T. SuzukI in Essays In Zen Buddhism, 
Bodhisattvas have ten real native countries. First, wherever thee Is 
awakening of the Bodhicitta there 1s the Bodhisattva's native land, 
because ¡it belongs to the Bodhisattva-family (see Bồ Để Tâm). 
Second, wherever there 1s deep-heartedness, there 1s the Bodhisattva”s 
native land, because 1t 1s where the family of good friends rises. Third, 
wherever there Is the experlence of the Bhumis, there 1s the 
Bodhisattva”s native land, because 1t 1s where all the Paramitas grow 
(see Lục Độ Ba La Mật). Fourth, wherever the great vows are made, 
there Is the Bodhisattvaˆs native land, because 1t is where deeds of 
devotfion are carried on (see Đại Nguyện). Fifth, wherever there 1s a 
great all-embracing love, there Is the Bodhisattva's native land, 
because 1t Is where the four ways of acceptance developed (see Tứ 
Nhiếp Pháp, and Tứ Vô Lượng Tâm (I)). Sixth, wherever there ¡is the 
right way of viewing things, there 1s the Bodhisattva”s native land, 
because 1t is where transcendental knowledge takes 1fs rise (see Bát 
Chánh Đạo, and Trí Huệ Ba La Mật). Seventh, wherever the 
Mahayana thrives well, there 1s the Bodhisattva”s native land, because 
1t 1s where all the skilful means unfold (see Đại Thừa, and Phương Tiện 
Thiện Xảo). Eighth, wherever there ¡s the training of all beings, there 
1s the Bodhisattva”s native land, because 1t is where the Buddhas are 


2036 


born. Ninth, wherever there are means born of transcendental 
knowledge, there 1s the Bodhisatva”s native land, because 1t 1s where 
the recognition obtains that all things are unborn (see Bất Sinh, and Bất 
Diệp. Tenth, wherever there 1s the practicing of all the Buddha- 
teachings, there 1s the Bodhisattva”s native land, because 1t 1s where all 
the Buddhas of past, present, and future are born. 


1.335. Ten Buddha-Bodies 

According to example 99 of the Pi-Yen-Lu, one day, Emperor Su 
Tsung asked National teacher Hui Chung, "What 1s the Ten-Body 
Controller?" The National teacher said, "Patron, walk on Vairocana's 
head." The emperor said, "I dont understand." The National teacher 
said, "Dont acknowledge your own pure body of reality." In another 
Occasion, a monk asked, “When a Zen master observes that everything 
1n the ten đirections 1s empty, 1s that the dharmakaya?” The National 
Teacher said, “Viewpoints attained with the thinking mínd are upside 
down.” ÀA monk asked, “Aside from mind 1s Buddha, are there any 
other practices that can be undertaken?” The National Teacher said, 
“AlI of the anclent sages possessed the two grandattributes, but does 
this allow them to dispel cause and effect?” He then continued, “The 
answers I have Just gIven you cannot be exhausted In an incalculable 
eon. Saying more would be far from the Way. Thus It is said that when 
the Dharma 1s spoken with an IntentfIlon of gaIning, then 1t 1s Just like a 
barking fox. When the Dharma 1s spoken without the Iintention of 
gaining, then It 1s like a lion”s roar.” National Teacher Chung skillfully 
used appropriate methods to teach Emperor Su Tsung; In all It was 
because he had the skill to take on adversaries from all sides. There 
was also another story of the koan about the potentiality and conditions 
of questions and answers between Zen master Tou-zu and a monk 
about the Buddhakaya. According to the Records of the Transmission 
of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume XV, one day a monk asked 
Zen master Iou-tzu Ta-tung, "What are the ten Buddha-bodies?" 
Master TPou-tzu Ta-tung stepped down from the bed. The monk asked 
again, "How far 1s It from ordinary people to saints?" Master Tou-tzu 
Ta-tung also stepped down from the bed. What does Zen master ou- 
tzu Ta-Uung want to remind us? Zen practitioners should always 
remember that the ordinary body and the ten bodies of a Thus Come 


2037 


One from the body of Bodhi, the body of Vows, the Transformation 
body, the body of Maintaining with powers, the body Adorned with 
Marks and Characteristics, the body of Awesome strength, the body 
produced by mind, the body of Blessing and Virtue, the Wisdom body, 
to the Dharma body, are not far away; the distance 1s like from the bed 
to the floor only. The “Ten-Body Controller" 1s the ten kinds of other- 
experienced body. The three bodies of Reality or Dharmakaya, 
Enjoyment or Sambhogakaya, and Appearance or Nirmanakaya, are 
Identical to the body of reality. Why? Because the enJoyment and 
appearance are not the real Buddha, and they are not what expounds 
the Dharma. When remaining in the body of reality, then as a single 
expanse of empty solidity, spiritual brightness quiescently shines. Zen 
practitioners should never run east and west, but meditate correctly In a 
quiet room; collect your mind, gather your thoughts, øive up varIous 
clingings to good and bad all at once, and Investigate exhausfively on 
your own, then you wiÏll see everything clearer. Ancient virtues said, "If 
you do not gIve rise to any thought of practice or study, within formless 
light, you II be always free." Just discern that which 1s always silent and 
stll; do not ackowledge sound and form; Just discern spiritual 
knowledge, do not acknowledge false Imagination. Take care Ï 


1.336. Body Illustrated in Ten Comparisons 

According to The Vimalakirti Sutra, the unreality of dependent or 
conditioned things, e.g. the body or self, illustrated In ten comparIsons: 
As sea water foam, as water bubble, as twinkling flame, as plantaIn, as 
1lHusion, as dream, as shadow, as echo, as cloud, and as lightning. 


1.337. The Gully Has Been Dammned Up and People Have Not 
Understood! 

One day, Zen master Hsueh-tou entered the hall and addressed the 
monks, sayIng, "So vast that nothing 1s outside of it. So smaill that 
nothing 1s Inside of 1t. Both open and closed; both diverse and unified. 
Due to the barbarian having cut off form, many students of the Zen 
world have turned around. For endless eons the gully has been 
dammed up and people have not understood." Hsueh-tou then struck 
his staff on the ground and said, "Go back to the monks' hall." 


2038 


1.336. Declicious Food Is Not Suitable for a Person WWho Is Full 

Delicious food 1s not necessary for a person who 1s full. This 1s 
similar to the fact that gold dust 1s a cataract on the eye. In Zen, the 
term Indicates the realm of enlipghtenment. In the Ts'ao Tung Tsung, 
they call this the point of transformation: there 1s no Buddha, nor 
sentilent beings; nor affirmation, no negation, no good, no bad; 1t 1s 
beyond sound and echo, track and trace. That is why Zen master Feng- 
Hsueh, an ancient virtue, said that “Although gold dust 1s precIous, If 1s 
a cataract on the eye; the Jewel In one's robe 1s the defilement of the 
Dharma.” 


1.339. That Side and Thịs Side 

The story of a koan about the potentiality and conditions of 
questions and answers regarding Zen master Tung-shan (807-869) 
opened up the ¡intelligence and brought enlightenment to Shu-shan 
Kuang-jên. According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch"uan-Teng-Lu), Volume XV, on one occasion Tung-shan entered 
the hall and said, "[ want you to understand this matter. You must be 
like a dead tree that blossoms flowers. Then you will merge with It." 
Shushan asked, "What about when every place 1s corrupted?” Tung- 
shan said, "Your Reverencel Youre talking about practicing a practice 
(a habitual action). Fortunately there Is a realm of nonpracticing 
practice. Why dont you ask about that?" Shushan said, "Practicing a 
nonpracticing practice? Can there be such a person?”" 'Tung-shan said, 
"Many people will laughed at you for asking such a question." Shushan 
said, "In that case, my thinking has gone astray." Tung-shan said, 
"Astray 1s not astray, nor not astray." Shushan said, "What 1s 'astray'?" 
Tung-shan said, "IÝ you say, 'such a person, then you stil dont 
understand." Shushan said, "“What 1s not 'astray'?" Tung-shan said, "AÀ 
place of no differentiation or place without that side and this side." 


1.340. Nan-Yang s Vase 0ƒ Pure Water 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume V, one day, a monk came and asked Zen 
master Nan-yang Hui-chung (675-775): “What 1s the true body of 


2039 


Vairocan Buddha?” Nan-yang said: “Bring me that pitcher of pure 
water.” The monk brought him the pitcher. Nan-yang then said: “Now 
put It back where It was before.” The monk returned the bottle to 1s 
former position. Then the monk asked his previous question again. 
Nan-yang said: “The ancient Buddhas are long gone.” 


1.341. Nan Yueh: Grinding a Piece 0ƒ Tile on a RÑock 

The koan about the potentiality and conditions of questions and 
answers regarding Zen master Nan Yueh (677-744) opened up the 
Iintelligence and brought enlightenment to Ma-tsu Tao-I (709-788). 
According to the Records of the Transmission of the Lamp (Chuan- 
Teng-Lu), Volume V, during the Kai-Yuan era of the Tang dynasty 
(713-741) there was a novice monk called Ma-Tsu T”ao-Y1 who began 
his Zen training under one of the Fifth Patriarch Hung-Jens disciples 
who seems to have been more In sympathy with the Northern than the 
Southern School. That Instructor taught him to strive to keep an empty 
mind durng the mediaton. When Ma-tsu came to Nan-yuehs 
monastery, he continued to practice as he had been shown by his 
previous teacher. Ma-Tsu T”ao-Y1 constantly practiced Zen meditation 
upon Mount Heng with an empty mind. Zen master Nan-Yueh Huai- 
rang knew that T”ao-Y1I was a great vessel for the Dharma, and once 
walked up to him and said: “ What does your Worthiness intend to do 
by sitting in meditation?” Ma-Tsu said: “I intend to become a Buddha.” 
Nan-Yueh then picked up a plIece of tile from the ground and began 
grinding on a rock. T”ao-Y1 then asked: “What are you trying to make 
by grinding that?” Nan-Yueh said: “m grinding 1t to make a mirror.” 
Tao-Y! said: “How can you make a Irror by grinding a tile on a rock?” 
Nan-Yueh said: “If you can't make a mirror by grinding a tile on a 
rock, how can you become a Buddha by sitting in meditation?” T”ao-Y1 
said: “What 1s the correct way?” Nan-Yueh said: “It can be compared 
to an ox pulling a cart. If the cart doesn”t move, do you strike the cart 
or strike the ox?” T”ao-Y1 didn't answer. Nan-Yueh then said: “Are 
you Sifting In order to practice Zen, or are you sifting to be a Buddha? If 
yOUre sifting to practice Zen, then know that Zen 1s not found In sittIng 
or lying down. lÝ you re sitting to become a Buddha, then know that 
Buddha has no fixed form. With respect to the constantly changing 
world, you should neither grasp It nor reJect 1t. If you sit to become a 


2040 


Buddha, you kill Buddha. If you grasp sitting form then you have not 
yet reached the meaning.” When T”ao-Y1 heard this Instruction 1t was 
as though he had drunk sweet nectar. He bowed and asked: “How can 
one cultivate mind to be 1n accord with formless samadhi?” Nan-Yueh 
said: “You re studying the Dharma gate of mind-ground, and this 
activify 1s like planting seeds there. The essential Dharma of which I 
speak may be likened to the rain that falls upon the seeded ground. In 
this same manner your auspiclous karmic conditions will allow you to 
perceive the Way.” T”ao-Y¡ then asked: “The Way 1s without color or 
form. How can one perceive 1t?” Nan-Yueh said: “The Dharma eye of 
mind-ground can perceive the true way. The formless samadhi 1s 
likewise perceived.” Tao-Y1 then asked: “Does it have good and bad, 
or not?” Nan-Yueh said: “If the Way 1s seen in the aggregation and 
disintegration of good and bad, then 1t Is not the way. Listen to this 
V€TS€: 
“The mind-ground fully sown, 

'When moisture comes, alÏ seeds sprout 

The formless flower of samadhi, 

How can 1t be bad or good?” 

At these words T”ao-Y¡ experienced great enlightenment and 
unsurpassed realization. After these plain statements from Nan-yueh, 
no doubts are left for us as to the ultimate end of Zen, which 1s not 
sinking oneself Iinto a state of torpidity by sitting quietly after the 
fashion of Hindu Zen masters and trying to exclude all the mental 
rIpplings that seem to come up from nowhere, and after a while pass 
away where nobody knows. The dialogue shows us what 1s actually 
being challenged 1s the style of sitting meditation being practiced. lt 1s 
not by ”"wiping the mirror of the mind” clear and sitting passively that 
one comes to awakening but rather seeing Into the nature of Mind, 
which 1s Identical with one's Buddha-nature or the Tao. And, of course, 
the action of Mind 1s not limited to a specific posfure, such as sitting. 
As a matter of fact, these plain statements from Nan-yueh will help 
later generations of Zen practitioners have a deeper understanding of 
Zen. Zen aims at the opening of enlightenmenf or acquiring a new 
poInt of view as regards life and the universe. As we see, Zen masfters 
are always found trying to avail themselves of every apparently trivial 
incident of life In order to make their disciples' minds flow Into a 


2041 


channel hitherto altogether unperceived. For Zen masfters, opening 
therr disciples' experiences 1s Just like picking a hidden lock for a long 
period of time, or the flood of new experiences gushes forth from the 
opening. It Is again like the clock's striking the hours; when the 
appointed time comes 1t clicks, and the whole percussion of sounds 1s 
released. Our mind seems to have something of this mechanism; when 
a cer(ain moment 1s reached, a so-called closed screen 1s lifted, and an 
enfirely new view opens up, and the tone of one's whole life thereafter 
changes. This mental clicking or opening 1s called enlightenment by 
Zen masters and 1s insisted upon as the main obJect of their discipline. 


1.342. Sending @ƒƒ Attendant Soshin to Hoshu 

In a poem tifled “Sending My Attendant Shin off to Hoshu”, Zen 
master Nampo Jomyo, better known by his tile Daio Kokushi, wrote a 
poem to accompany a painting to describe his farewell with his 
attendant, Soshin Sokuan, who was going to a temple called MaJuji in 
Bungo, Hoshu. In the poem, Nampo offers his disciple some advice on 
how to proceed In the search for enlightenmernt. 

“Ƒm old, no strength to keep calling three times. 
I leave 1t to autumn winds to help get things moving. 
'When yoưuve left here, 
Look as you stand by Bungo Castle stream: 
'Yellow leaves tumbling in the aIr, 
For whose sake do they fly?” 

The first line alludes to the seventeenth koan In the Gateless 
Barrier, which reads “The National Teacher three times called to his 
attendant, and three tines the attendant answered.” The National 
Teacher said, “[ was about to conclude that I had let you down. But on 
the contrary, all along It was you who let me down.” Some 
commertafors believe that the National Teachers words are to be 
taken at face value and that he was completely disappointed at the lack 
Of vifality in his attendanfs response. While others see his words as an 
expression of approval. The second line impliles that for Zen 
practitioners, even the autumn winds are laso parts of the whole lecture 
of Dharma on their path of achieving enlightenmert. The third and the 
fourth lines Imply the masters advice that recommends the student to 
ponder the relationship between himself and the rest of the 


2042 


phenomenal world. Zen master Nampo Intended to offer instruction to 
his attendant and nudge him along toward a complete understanding of 
enlightenmerit. 


1.343. Nampo s Death Poem 

His final temple was Kencho-Ji in Kamakura. At his Invesftiture 
ceremony, he 1s said to have proclaimed, “My coming today 1s coming 
from nowhere. One year hence, my departing will be departing to 
nowhere.” Just as he predicted, one year to the day he died. The death 
poem he left behind reads: 

“+Irebuke the wind and revile the rain, 
I do not know the Buddha and patrlarchs; 
Mỹ single acfivity turns In the twinkling of an eye, 
Swifter even than a lightning flash.” 

Like Mugaku, Nampo was given a posthumous name, Daio, and 
the tile, National Teacher. The most vigorous line of the Japanese 
Rinzai School would proceed from the Dharma descendents of Dalo 
KokushI. 


1.344. The Stqƒƒ oƒ the South 

In Nan Yuans community he worked as the gardener. One day Nan 
Yuan came to the garden and questioned him; he said, "How do they 
bargain for the staff in the South?" Feng Hsueh said, "They make a 
special bargain. How do they bargain for 1t here, Teacher?" Nan Yuan 
raised his staff and said, "Under the staff, acceptance of birthlessness; 
facing the situaton without deferring to the teacher." At this Feng 
Hsueh opened up In great enightenmeit. 


1.345. Nan Ch 'uan s Domesfic Cat and White Buƒƒalo 

The story of a koan about the potentiality and conditlons of lectures 
Írom Zen master Nan Chuan Pu Yuan. According to the Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume VII, one day, 
Zen master Nan Chuan entered the hall and addressed the assembly, 
saying, "Buddhas of the three generations (pasf, present and future) do 
not know; but the domestic cat and the white buffalo know." 


2043 


1.346. Pays Respecfs to National Teacher Chung 

According to example 69 of the Pi-Yen-Lu, one day, Nan Chuan, 
Kuel Tsung, and Ma Tsu went together to pay respecfs to National 
Teacher Chung. When they got halfway there, Nan Chuan drew a 
circle on the ground and said, "If you can speak, then lets go on." Kuel 
Tsung sat down inside the circle; Ma Ku curtseyed. Nan Chuan said, 
“hen lets not go on." Kuel Tsung said, "Whafs going on in your 
mind?" According to Yuan-Wu In the PI-Yen-Lu, at the time Ma Tsus 
teaching was flourishing 1n Kiangsi, Shih Tou's Way was current in Hu- 
Hsiang (Hunan), and National Teacher Chung's Way was Influencing 
Chang An. The latter had personally seen the Sixth Patrlarch; at the 
time, of those 1n the South who held up their heads and wore horns, 
there was none who did not want to ascend his hall and enter his room; 
otherwise, they would be shamed by others. These three old fellows 
wanted to go pay respecfs to National Teacher Chung; when they got 
halfway, they enacted this scenario to defeat. Nan Chuan said, “hen 
lets not go." Since they had each been able to speak, why did he 
Iinstead say he wouldnt go? Tell me, what was the Intention of that man 
of old? At that time, when he said, “Then lets not go,” I would have 
slapped him right on the ear, to see what trick he would pull; what 
eternally upholds the all-embracing source 1s Just this little bit of active 
essence. That is why Tzu Ming said, "If you want to resfrain him, Just 
grab the rein and yank." Hit and he turns, like pushing down a gourd on 
the water. Many people say that Nan Chuans words are words of 
disagreement, but they are far from knowing that In this matter, when 
you get to the ultimate point, It 1s necessary to leave the mud, get out 
of the water, draw out the wedges, and pull out the nails. If you make 
an Intellectual Interpretation, then you've missed 1t. The Ancients could 
turn and shift well; at this point they could not be otherwise; there must 
be killing and giving life: see how one of them sat Inside the circle, and 
one curtseyed. That too was very good. Nan Chuan said, "Then lets 
not go." Kuei Tsung said, "What 1s going on in your mind?” Brash 
fellow! He too goes on like this. His whole idea was that he wanted to 
test Nan Chuan. Nan Chuan always said, "Call it thusness, and already 
1t has changed." Nan Chuan, Kuei Tsung, and Ma Ku, after all they 
were people of one house. One holds, one releases; one kills, one 
enlivens: undeniably they are exceptional. 


2044 


1.347. Nan Ch 'uan and the God ogƒ the Fields 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume VIH, a folktale tells of a tme when Nan- 
Chuan and an attendant were traveling far from their mountain 
temple. The master of a manor house In the region had a dream In 
which one of the gods that were worshipped locally appeared to him 
and told him that a distinguished guest would arrive the next day. The 
dream was so convincing that the lord had his servants make 
appropriate preparations. When Nan-Chˆuan arrived he was surprised 
that the lord and his servants seemed to be expecting him. He asked 
how they knew he was coming. The lord explained, “The god who 
looks over our lands and fields Iinformed me that you would arrive 
today.” Nan-Ch"uan said, “Poor old Wang (referring to himself). He 
has so little power that even the gods and demons can spy upon him.” 
The attendant obJected, “No, master. Youre such a good teacher, why 
shouldnt the gods and demons spy upon you?” Nan-Ch°uan waved off 
his attendants words and told him, “Before we leave, remember to put 
out an offering for the God of the Fields.” 


1.346. Nan Ch 'uan s Sickle 

The story of a koan about the potentiality and conditions of 
quesftions and answers Zen master Nan Chuan Pu Yuan and a monk. 
According to the Records of the Transmission of the Lamp (Chuan- 
Teng-Lu), Volume VIII, one day, when Zen masfter was cutfing ørass In 
the mountain, a wandering monk came and asked, "What direction 
leads to Nan Chuans road?”" Zen master Nan Chuan raised the sickle 
up and said, "My sickle cost me 30 piasters." The monk said, "[ do not 
ask about the sickle, [ only ask about what direction leads to Nan 
Chuans road?” Zen master Nan Chuan said, “This old monk handles 
this sickle very well." 


1.349. Nan Ch 'uan Ki the Cat 

Nan-Chuan appears In examples 14, 19, 27, and 34 of the Wu- 
Men-Kuan. Example 14 talks about "Nan-chuan KilIs the Cat." One 
day, Zen master Nan-chuan found monks of the eastern and western 


2045 


halls arguing about a cat. He held up the cat and said, "Everyone, If 
you can say something, I will spare this cat. [f you can say anything, I 
wIll cut off its head." No one could say a word, so Nan-chuan cut the 
cat into two. That evening, Chao-chou returned from outside and Nan- 
chuan told him what happened. Chao-chou removed a sandal from his 
foot, put 1t on his head, and walked out. Nan-chuan said, "If you had 
been there, the cat would have been spared." Now let say, after all, 
who was It that killed the cat? This 1s a kind of koan which 1s somewhat 
difficult to understand and explain. Zen monks describe this type of 
koans as the "Impenetrable type," like "silver mountains and Iron 
walls." This can, strictly speaking, only be understood by advanced 
practitioners whose profound Intuitions match those of the actors, thus 
enabling them to discern directly and clearly the meaning of the koan 
without resorting to øuesses or analysis. If one 1s willing to risk missing 
the point, these koans may not be absolutely unintelligible or 
unexplainable, but this 1s not the desirability of many Zen pracfItioners. 
Accordng to Wu Men HuiKai in the Wu-Men-Kuan, Zen 
practitioners, what do you think about the meaning of Chao-chou 
putting his sandal on his head? If you can give a turning word here, you 
wIll see that Nan-chuan's challenge was not Irresponsible. But If you 
cannot yet do this, be carefull Thịs 1s also example 63 of the Pi-Yen- 
Lu. According to Yuan-Wu in the Pi-Yen-Lu, an accomplished master 
of our school: see his movemeit, stillness, his øoing out and entering 
in. Tell me, what was his inner meaning? This story about killing the 
cat 1s widely discussed In monasterles everywhere. Some say that the 
holding up 1s it; some say 1t lies in the cutting. But actually these bear 
no relation to 1t all. If he had not held it up, then would you still spin out 
all sorts of rationalizations? You are far from knowing that this Anclent 
had the eye to Judge heaven and earth, and he had the sword to settle 
heaven and earth. Now you tell me, after all, who was 1t that kill the 
caf? Just when Nan Chuan held it up and said, "If you cant speak, then 
I wont kilH it,” at this moment, 1f there were suddenly someone who 
could speak, tell me, would Nan Chuan have killed 1t or not? This 1s 
why I say, "When the true Imperative goes ¡Into effect, the ten 
directions are subdued." Stick your head out beyond the heavens and 
look; who's there? The fact 1s that at that time he really did not kill. 
Thịs story does not lie In killing or not killing. This matter 1s clearly 


2046 


known; It Is so distinctly clear. It 1s not to be found In emotions or 
OpInions; If you øo searching In emotions and opInions, then you turn 
against Nan Chuan. Just see 1t right on the edge of the knife. If it 
exIsts, all ripht; 1ƒ it does not exist, all right; 1f it neither exists nor 
doesrit exIst, that 1s all right too. That 1s why an Anclent said, "When at 
an Impasse, change; when you change, then you can pass through." 
People nowadays do not know how to change and pass through; they 
only øo running to the spoken words. When Nan Chuan held up the cat 
1n this way, he could not have been telling people they should be able 
to say something; he Just wanted people to attain on theiIr own, each 
act on theIr own, and know for themselves. lf you do not understand 1t 
in this way, after all you will grope without finding 1t. Furthermore, 
when no one made a response, and the master slew the poor kiften. 
Nan-chuan looks like a hard-hearted man, but his point may be this: 
”Ƒo say 1t 1s Involves us in a dilema; fo say 1f 1s not puts us In the same 
predicamernt. To attain the truth, this dualism must be avoided. How do 
you avoid 1t? It may not only be the loss of the life of a kitten, but also 
the loss of your own life and soul, 1ƒ you fail to ride over this Impasse." 
Therefore, Nan-chuan utilized a drastic procedure to open the eye of 
his disciples. 


1.350. Nan-Ch 'uan Questions Chao Chou 

According to example 64 of the Pi-Yen-Lu, Nan-chuan Questions 
Chao Chou, example 64 of the PI-Yen-Lu. One day, Zen master Nan- 
chuan found monks of the eastern and western halls arguing about a 
cat. He held up the cat and said, "Everyone, If you can say something, I 
wIll spare this cat. IÝ you cant say anything, I wIll cụt off 1ts head." No 
one could say a word, so Nan-chuan cut the cat Into two. That evening, 
Chao-chou returned from outside and Nan-chuan told him what 
happened. Chao-chou removed a sandal from his foot, put 1t on his 
head, and walked out. Nan-chuan said, "If you had been there, the cat 
would have been spared." According to Wu Men Hui-Kai In the Wu- 
Men-Kuan, Zen practitoners, what do you think about the meaning of 
Chao Chou putting his sandal on his head? If you can give a turning 
word here, you will see that Nan-chuans challenge was not 
1rresponsible. But If you cannot yet do this, be careful! According to 
Yuan-Wu 1n the Pi-Yen-Lu, Chao Chou was Nan Chuan*s true hetr; 


2047 


when Nan Chuan spoke of the head, Chao Chou understood the tall; 
when 1t 1s brought up, he immediately knows where 1t comes down. In 
the evening Nan Chuan repeated the preceding story and asked Chao 
Chou about 1t. Chao Chou was an old adept; he Iimmediately took off 
his straw sandals, put them on his head, and left. Nan Chuan said, "If 
you had been here, you could have saved the cat." But tell me, was 1t 
really like this or not? Nan Chuan said, "If you can speak, then I wont 
KiIH It.” Like a flint-struck spark, like a flash of lightning, Chao Chou 
1mmediately took off his sandals, put them on his head, and left; he 
studied the living word, not the dead word; each day renewed, each 
moment renewed; even the thousand sages could not str a 
hairsbreadth. You must bring forth your own family treasure; only then 
wIill you see the great function of his total capacity. He 1s saying, "Il am 
King of Dharma, free In all respects." Many people misunderstand and 
say that Chao Chou temporarily made his sandals Into the cat. Some 
say he meant, "When you say, 'If you can speak, then I wontt KiIH it, I 
would then put my sandals on my head and leave. Ifs Just you killing 
the cat; is none of my business." But this has nothing to do with 1t; this 
1S Just øIving play to the spirit. You are far from knowing that the 
Anclents meaning was like the universal cover of the sky, like the 
universal support of the earth. That father and son conformed with each 
other; the edges of their activity met with each other. When Nan 
Chuan raised the head, Chao Chou Iimmediately understood the taIl. 
Sfudents these days do not know the turning point of the Anclients, and 
vainly go to the road of ideation to figure them out. [f you want to see, 
Just go to Nan Chuan's and Chao Choư's turning point and you wIll see 
them well. 


1.351. It's Especially Hard to Penetrate 

An enlightened elderly woman once provided a monk with food 
and lodging for twenty years. Always a young girl served the monk his 
meal. One day the woman Instructed the girl to embrace the monk and 
ask him, "What are you going to do now?” The girl dịd as she was told 
and the monk responded, "The withered tree leans against the cold 
precIpice; three months of winter without a breath of warmth." The girl 
reported this to the elderly woman, who said, "[ have wasted twenty 
years of food and lodging." She kicked the monk out and burned down 


2048 


his hut. Zen masters Hakuin and his disciple Torei EnJi categorized the 
below koan as the one that Is especially hard to penetrate. The 
difficulty of nanfo 1s not only a matter of seeing Into the koan, but also 
of Integrating the Insight one has attained into one's everyday 
activifles. One must absorb these koans as one's marrow and blood, so 
to speak. Zen practfice Is a confinuous process of reducing eøoCentrIcIty 
and developing compassion. The difficulty and never-ending nature of 
these tasks can be seen in Hakuins statement: "[ experienced great 
enliphtenment eighteen times; as for small ones, I am unable to 
remember." Below 1s another well-known nanto koan from Zen master 
Fa-Yen. One day, Wu-tsu Fa-yen said, “To give an example, It 1s like a 
buffalo passing through a window. Its head, horns, and four legs have 
all passed through. Why 1s It that I1ts tail cannot?” Here one must 
thoroughly realize that the buffalo's head or tail are not the obstacles. 
In fact, there are no obstacles, and there never were any; from the 
beginning the buffalos head and tail have already passed through, and 
are passing, always passing through, moment by momeit. 


1.352. The Braim and the Tofality 

Nancy Wilson wrote in The World of Zen: "Overemphasis on the 
brain, at the expense of other parts of the totaÏl conscIousness, can seem 
both amusing and amazing to Asian teachers. A Zen abbot once set 
before an American aspirant two sets of small legless Japanese dolls, 
one paIr weighted In the bottom part, the other in the head part. When 
the pair weighted in the head were pushed over, they remained on theIr 
sides; the ones weighted In the bottom bounced back at once. The 
abbot roared with laughter over this 1llustration of the plight of Western 
man, forever stressing the thinking function at the expense of his 
totality." 


1.353. Now I Know My Own Face With Hortzontfal Eyebrows 
and Vertical Nose! 

According to Wudeng Huiyuan, volume IV, Zen master Yin-Jian 
belonged to the Lin-chi Zen sect, lived during the Yuan Dynasty (1280- 
1368). He came from Shan-Hsi Province, China. In 1212, he studied 
under master Chung-Kuan-Chiao, then he received complete precepts. 
Zen Master Chung-Kuan-Chiao taught him to use the “middle” doctrine 


2049 


of the Madhyamaka School, which denies both posiftions In the Interests 
of he transcendental, or absolute. The middle path transcends and 
unites all relativities. The “Medial" mode destroys hallucination arising 
from Ignorance (avidya) and establishes the enlightened mind. After 
master Chung-Kuan-Chiao passed away, he obeyed his Instruction to 
go to Yen-]ing. On the way to Yen-]Jing, he was stuck 1n a heavy rain. 
When he tried to strike two sfones to get fire he was enliphtened. He 
said to himself, "Now I know my own face with horizontal eyebrows 
and vertical nose." He then came to Ta-Chng Temple in Bei-Jing to 
see Zen master Chung-He-Chang. Soon later, he received the dharma- 
seal and became the dharma heir of master Chung-He-Chang. He was 
famous since then. He passed away In 1257, received the tile "The 
Round and Bright Buddha-Sun Great Master” from the king. 


1.354. Now You Can See Me, What Is the Result? 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XIV, when Shui-Wel was abbot of a 
temple, Tou-TzI Yi-Oing said to hìm: “Ứm not clear about what 
resulted when the Second Patrlarch first saw Bodhidharma.” Zen 
master Shui-Wel said: “Right now you can see me. What ¡s the result?” 
At that moment T”ou-Tz¡ suddenly awakened to the profound mystery. 


1.355. Five Basic Characterisfics 0ƒ Samadhi 

In Zen, samadhi 1s a non-dualistic state of consciousness In which 
the consciousness of the experiencing obJect becomes one with the 
experienced obJect, thus, Is only experiential content. According to 
Great Master Tien Tai Chih-I in the Shikan-taza (Nothing But 
Precisely Sitting), there are five basic characteristics of Samadhi. The 
first basic characteristic 1s that in Samadhi the practitioners mind 1s 
absorbed In perfect concentration on the obJect upon which he 1s 
meditating. Ït 1s a sfate of fusion, or unify, of the meditator and the 
obJect meditated upon. The second basic characteristic 1s that In 
Samadhi the practitioner always experlences an Intensely blissful 
sensation, which both physical and psychic. The Intensiy and 
profundity of this blessfulness 1s far greater than any bliss which the 
average human being has ever experienced. Allegedly speaking, 1t 1s 
many times greater than any rapture known in the sexual experlence. 


2050 


Thịs 1s one of the most important stages in SamadhI. It 1s a stage of 
blissfulness, 1llumination, and thoughtlessness. If Zen practitioners lack 
this stage, the Samadhi 1s Iincomplete. The third basic characferIstiC 1s 
that in Samadhi the practitioner 1nvariably experiences the presence of 
a great "1llumination”. This 1s not a vision of a luminous nature, but the 
clear and bright aspect of the awareness of his own conscIousness, an 
experience almost impossible to describe. All one can say 1s that the 
Very universe I1fself seems to vanish Into one great whole of 
transparency and light. Again, the third sftage 1s one of the most 
Important stages 1n Samadhi; it is a stage of blissfulness, 1llumination, 
and thoughtlessness. [f Zen practitioners lack this stage, the Samadhi Is 
incomplete. The fourth basic characteristic of Samadhi 1s that In an 
advanced stage of Samadhi no thought arises In the pracfitioner s mind, 
not even a thought of the obJect originally medifated upon. This 1s 
because every thought 1s a complete process, containing the stage of 
arising, subsisting, and dissipating; and this "perishable” process 1s the 
very thing that meditation aims to subJugate In order to bring the mind 
fo a state of "no thought". This "thoughtlessness" of Samadhi 1s not 
torpidity or Insensibility; 1t 1s a sfabilized, illuminated awareness, 
devoid of any thought-in-motion. In short, human thought 1s awareness 
1n motion, while Samadhi 1s awareness at rest. This 1s also one of the 
most Important stages In Samadhi; it 1s a stage of blissfulness, 
1llumination, and thoughtlessness. If Zen practitioners lack this stage, 
the Samadhi 1s Iincomplete. The fifth basic characteristic of Samadhi 1s 
the stoppage of breath. Without a complete cessation of breathing, the 
progressive thoupht-flow will never cease Ifs perpetual motion. A 
number of different terms have been used to designate Samadhi, one 
of them beiIng "stopping the breath" (Chih shi), which unmistakably 
poiInts to the fact that Samadhi 1s a state related to this condition. The 
reason for this common and very natural phenomenon of Samadhi 1s 
clearly expounded by Tantrism In its theory of the "Principle of the 
Identicalness of Mind and Breathing (prana)," according to which every 
individual thought 1s brought Into play by a particular "Breathing-in- 
action." If the breathing 1s pacified or halted, so 1s the mind, and vice 
V€rSa. 


2051 


1.356. Five Practical Suggestions ƒor Practfitioners 

Five practical suggestions øIiven by the Buddha wIll be beneficial 
to all: FIrst, harbouring a good thought opposite to the encroaching one, 
e.g., loving-kindness In the case of hatred. Second, reflecting upon 
possible evil consequences, e.g., anger sometimes results 1n murder. 
Third, simple neglect or becoming wholly inattentive to them. Fourth, 
tracing the cause which led to the arising of the unwholesome thoughts 
and thus forgetting them In the retrospective process. Fliíth, direct 
physical force. 


1.357. Five Stages 0ƒ Meditation Practices 

According to Most Venerable Thịch Giac Nhien in The Methods of 
Siting Meditation, the theorles and practices of Buddhist meditation 
are so Iimmense that in no way we are able to practice them all. 
However, generally speaking, siting-meditation practitioners should 
always undergo the following five stages: First, count the breath, 
focusing the mind on the counting of both inhaling and exhaling breaths 
from one to ten. Then continue to recount them. lf interrupted due to 
distractions, don”t worry, Just repeat counting them from one till the 
need for counting vanishes. The reason why we try to count the breath 
for breathing has a lot to do with relieving burden of the sympathetic 
nervous system. Usually, a normal person would use the chest as the 
center of his breathing, a Zen pracfitioner, however, would try to breath 
deeper, that 1s to say he try to shift the center to his lower abdomen. 
However, to shift the center of breathing from chest to lower abdomen 
can not be accomplished In a couple of days of practice. If not be so 
careful, practiioner can damage his respiratory system. lf you cannot 
shift the center down to the lower abdomen, the best way 1s to follow 
the natural course breathing and to keep concentrating on your breath, 
no matter deep or shallow. Practitioner should not force yourself to a 
quick result. In the contrary, you should maintan your normal 
breathing, but try to practice on a regular basIs. After a period of time 
of regular practice, your breath will naturally lengthen and slow down, 
frequency of breath will reduce. That 1s to say, you are able to achieve 
deep breathing down to your lower abdomen. Second, when there 1s no 
need for counting the breath any more, 1t 1s to say your mind merges 
with the breathing. You will feel that the air takes In spreads through 


2052 


your entire body, even to the tip of your hair. Your mind will become 
very calm and serene. Third, at this stage, you completely Ignore the 
breath and stop the mind on the tip of the nose. You wIll feel extremely 
tranqguil and balanced. Your body and mind will reduce to nothing as a 
leaf that 1s gradually falling to the ground. 'This 1s the staøe of samadhI. 
However, you should not cling to 1t. Although the experlence 1s 
wondrous, but be careful. Fourth, at the fourth stage, you should be 
alert to observe your suble breath, and analyze the five components of 
this physical body. This will help you reduce wandering thoughts until 
reaching the state of mindfulness. This wIll also make you realize that 
all of them are momentary and delusive of no-self nature. By repeating 
scanning, your mind wIll be able to realize the very 1llusion of the ego. 
Then you wIll naturally realize that your existence In the past was bullt 
on an accumulated pile of perplexed and wrongful notions which are 
not your true self. Your true self 1s one that 1s inalienable from all 
matfers (that 1s to say, there Is no such indepdendent and permanent 
ego). Fifth, after undergoing four above mentioned sfages, your mind 
wIll naturally be brought back to the original undefiled state. You will 
feel all that you have experlenced up till now was a dualistic nature 
because you always think that there 1s a mind to practice meditation 
and an obJect to be practiced on. Ridding yourself of this dichotomy, 
you will realize that the nature of your body and mind 1s nothing but 
emptiness. However, In conclusion, [ would like to sincerely remind 
you about the practical nature of Dhyana: what you have Just read In 
“The Method of Sitting Meditation” 1s not meditation 1tself. Meditation 
requires learning, practicing, and realizing with your own epxrlence. lf 
not, the Medthod of Siting Meditation 1s worth no more than 
disordered papers that makes your already confused mind more 
confused. It will not assist you in any way, but It wIll put away your 
sincere wishes of learning and pracficing meditation. 


1.356. Five ProtecHons 

According to Zen master Sayadaw U. Pandita in “In This Very 
Life,” as gardeners do, Zen practitioners must build a fence around our 
litle plot to protect against large animals, deer and rabbits who might 
devour our tender plant as soon as 1t tries to sprout. There are Íive 
protections. The first protecion 1s “sila nuggahita,” morality's 


2053 


protection agaInst gross and wIld behavior which agitates the mind and 
prevents concenfraftion and wisdom from ever appearing. The second 
protection 1s “Sutta nuggahita.” We must water the seed. This means 
listening to điscourses on the Dharma and reading texts, then carefully 
applying the understanding we have gained In our daily life. However, 
try not to over-watering for this will rot our seed, our goal 1s only 
clarification. It 1s definitely not to bewilder ourselves, getting lost In a 
maze of concepts. The third protection 1s “Sakaccha nuggahita.” Thịs 1s 
the one every practiioner should dwell on. “Sakaccha nuggahita” 
means to discuss with a teacher, and it is likened to the many processes 
involved In cultivating a plant. Plants need different things at different 
times. Soil may need to be loosened around the roots, but not too much, 
or the roots will loose their grip In the soil. Leaves must be trimmed 
again with care. Overshadowing plants must be cut down. In Just this 
way, when we discuss our practice with a teacher, the teacher will give 
different Iinstructions depending on what 1s needed to keep us on the 
right path. The fourth protection 1s “Samatha nuggahita,” the protection 
of concentration, which keeps off the caterpillars and weeds of 
unwholesome states of mind. Às we practice we make a strong effort to 
be aware of whatever 1s actually arising at the six sense doors: eye, 
ear, nose, tongue, body and mind, in the present moment. When the 
mind 1s sharply focused and energetic In this way, greed, hatred, and 
delusion have no opportunity to creep in. Thus, concentration can be 
compared to weeding the area around the plant, or to applyIng a very 
wholesome and natural type of pesticide. The fifth protection 1s 
“Vipassana nuggahita.” If the first four protections are present, Insiphfs 
have the opportunity to blossom. However, practitioners tend to 
become attached to early Insight and unusual experiences related to 
strong concentration. Unfortunately, this wIll hinder their practice from 
ripening Into deeper levels of Insights. Practitioners must continue to 
meditate forcefully at a hiph level, not stopping to dwell in the 
enJoyment of mind nor other pleasures of concentration. Craving for 
these pleasures 1s called “Nikanti tanha.” It 1s subtle, like cobwebs, 
aphids, mildew, tiny spiders, sticky litle thịngs that can eventually 
choke off the growth of the plant of wisdom. Even If a practitloner øets 
caught in such booby traps, however, a good teacher can find out about 
this in the Interview and nudge him or her back onto the straight path. 


2054 


Thịs 1s why discussing one”s experlences with a teacher 1s such an 
1mporftant protection for meditation practice. 


1.359. Five Categories 0ƒ Koans 

Zen master Torel EnJI, a famous Japanese Zen monk of the Lin-chi 
school in the eighteenth century, and his master Hakuin, systematized 
the koan system Into five general categories from the many recorded 
sayings, doings, and dialogues of the ancient patriarchs of India and 
China. Torei and Hakuins first grouping of koans 1s called "Hossin" In 
Japanese, literally means "Dharma-body." We can render this term 
more freely as "Universal oneness." 'Through these koans the student 
comes to realize that all exIstence, animate and Inanimate, visible and 
invisible, 1s Buddha-nature 1fself. Things no longer appear to exIst 
separately and independently, but are seen to be one. Only in concept 
1s the phenomenal realm split into manyness, and because of such 
conceptualization we persuade ourselves of the existence of multitudes 
of independent enfifties, each with 1s own separate being. Through the 
"hossin” koans the practitioner awakens to the true condition of the 
universe, which 1s actually none other than one's self. The most popular 
"Dharma-body” (hossin) koan 1s Chao-chou's Mu. Another example 1s 
the following: A monk asked Tairyu, "The physical body rots away: 
what 1s the hard and fast body of reality?” Tairyu said, “The mountain 
flowers bloom like brocade, the valley streams are brimming blue as 
indigo." The second category according to Zen masters Hakuin and 
Torel 1s known as "Kikan," which can be translated as "dynamism" or 
"spontanetty," qualitles that result from having thoroughly Integrated 
the "Dharma-body” koans Into ones own marrow. Kikan koan practice 
directs one's attention to the commingly of the tfwo aspects of le, 
oneness and manyness, thereby nurturing sponfaneity and freedom. 
With zazen and this second level of koan practice, then, one comes fo 
know the fundamernrfal equality underlying distinctions. Althouph there 
are hiph mountains and low, man, and woman, young and old, clever 
and foolish, birth and death, and myriads of diversities In the world 
around us, one 1s no longer led astray by these superficial differences, 
by mere appearances. The best known "spontaneity” koan 1s Tosotsu's 
Three Barriers. Zen master Tosotsu set up three barriers for his 
disciples. The “sponfaneity" koan (kikan) 1s the spirit oŸ Zen In action. 


2055 


Without hesifation one knows how to act appropriately, when to say 
"yes”" and when to say "no." Most of the popular Zen stories depIct 
"spontanerty" koan. One excellent example 1s found in the Record of 
Rinzal: One day, Lin-Chi went to visitt Bodhidharma's stupa. The 
caretaker there said, “WIlI you first bow to the Buddha, or wIll you Ẩirst 
bow the the First Ancestor?”" Lin-Chi said, "I dont bow to either one.” 
The caretaker said, "How did the Buddha and First Ancestor offend 
you?” Lin-Chi shook his sleeves and left. Another day, Lin-Chi said, 
”“Iheres a type of student who goes to Mount Wutai to seek out 
ManJusn. That student has already made a mistakel Theres no 
ManJusri at Mt. Wutai. Do you want to know ManJusr12 Its Just what 1S 
1n front of your eyesl From first to last Ifs not anything else. Dont 
doubt 1t anywhere you go! Ifs the living Manjusri!" Rinzals actions 
express a freedom beyond the bonds of conceptual, soclal, and 
religIous convenfions. The special mark of "spontanetty" koan (kikan) 
1s this spontaneous expression of spiritual Insight. The third category 1s 
called "Gonsen,” meaning the Invesfigation of words, or the practice of 
verbal expression. Phrases such as "Its difficult to explain" or "Its 
Impossble to describe”" 1llustrate the limitaions of verbal 
communicatlon. Even such a common expression as "with mụuch 
gratitude” 1s difficult to communicate precIsely, not to mention what 
Zen calls the Great Matter. The primary function of this type of koan 
training 1s to learn to avoid entanglements in words and to express the 
inexpressible in a fresh and impactful way. "Gonsen” also hints at 
subtle meanings. The response of such Zen patrlarchs as Chao-chou or 
Yun-mên, who were sparing with words, cannot be taken simply at 
face value. For example, lets see the following koan: A monk asked 
Yun-mên, "What is Buddha?” Yun-mên replied, “Toilet paper." Unless 
one's Insight 1s deep one 1s likely to be misled by such words and miss 
the true spirit of the expression. There are many well-known gonsen 
koans. Here Is one: Chao-chou asked a traveling monk, "Have you 
ever been here before?” The monk replied, "Yes, I have.”" Chao-chou 
said, "Have a cup of tea." Chao-chou asked another visiing monk, 
"Have you ever been here before?" The monk said, "No." Chao-chou 
said, "Have a cup of tea." An attendant monk asked Chao-chou, "Why 
do you say 'Have a cup of tea' to one who had visited before and the 
same thing to one who has come to see you for the first tne?” Chao- 


2056 


chou called the attendanfs name. The attendant replhed, "Yes, sir." 
Chao-chou said, "Have a cup of tea." Another Important aspect of 
traning "Gonsen” koans 1s learning how to discern whether an 
©xpression or response 1s genuine or not. When someone thanks you, 
there are several ways to respond: "Youre welcome," "Its my 
pleasure," "Not at all,” "Don't mention 1t." Functionally, these 1diomatic 
expressions may be considered the same. Yet when one 1s wide-awake 
in everything one does and says, then each phrase 1s a crucial 
expression, clearly revealing ones state of mind. In genuine Zen 
đialogue a single word has the power to change anothers life. A haiku 
poem, only seventeen syllables long, can be gonsen; If it 1s not merely 
descriptive. Reality or this Great Matter poetically expressed in 
seventeen syllables 1s far more than Just poetry. Take for example 
Matsuo Basho ZenJIs haiku: 
"Along this way øoes no one 
Thịs autumn evening.” 

lt may seem as 1ƒ Matsuo Basho Zenji merely Intended to suggest 
something of the poignancy of a lonely road, one autumn evening. Yet 
he Is at the same time evoking the aloneness of the Way, here the Way 
of haiku; which in a Zen studenf's case 1s the Way of Buddha-Dharma; 
for an artist, the Way of art; for a scholar, the Way of study. Each Way 
being complete unto 1tself, there 1s no one to depend on, no one to ask 
for direction, no one to lead or to teach. Indeed, along this Way goes no 
one. But whether autumn evening, spring day, summer morning, winter 
night, it makes no real difference. Only "evening”" softens the mere 
literalness of reality: beauty things tend to have greater Impact when 
Iintuited on a more subtle level. Indeed, "gonsen” koans gave rise to the 
Japanese haiku. The fourth category 1s called “nanto,” meaning 
"difficult to pass through.' These are koans which masters Hakuin and 
his disciple Torei EnjJi categorized as koans that are especially hard to 
penetrate. The difficulty of nanto 1s not only a matter of seeing 1nto the 
koan, but also of Integrating the Insight one has attained Into one's 
everyday activities. One must absorb these koans as one's marrow and 
blood, so to speak. Zen practice 1s a confinuous process of reducing 
egocentricity and developing compassion. The difficulty and never- 
ending nature of these tasks can be seen In Hakuins statement: "[I 
experienced great enlightenment eighteen times; as for small ones, I 


2057 


am unable to remember." A well-known nanfo koan 1s: Wu-tsu Fa-yen 
said, "To give an example, It 1s like a buffalo passing through a 
window. Its head, horns, and four legs have all passed through. Why 1s 
1t that 1ts tail cannot?" Here one must thoroughly realize that the 
buffalos head or tail are not the obstacles. In fact, there are no 
obstacles, and there never were any; from the beginning the buffalo's 
head and tail have already passed through, and are passing, always 
passing through, moment by moment. Another nanto koan selected by 
Hakuin and his disciple Torei EnjJi 1s: An enlightened elderly woman 
once provided a monk with food and lodging for twenty years. Always 
a young girl served the monk his meal. One day the woman Insfructed 
the girl to embrace the monk and ask hìm, “What are you goïng to do 
now?” The girl dịd as she was told and the monk responded, "The 
withered tree leans against the cold precipice; three months of wInter 
without a breath of warmth." The girl reported this to the elderly 
woman, who said, "I have wasted twenty years of food and lodging." 
She kicked the monk out and burned down his hut. The fifth category 1S 
called "KoJo," meaning "crowning” koans. KoJo koans are used to 
cultivate Impertubability, the mind which remains unshakable In the 
midst of everyday turmoil. Deeply developed Zen practitioners are not 
aroused to anger no matter what the source of Irritaftlon or provocation. 
Although masters may still scold their students, often with considerable 
Íferocity, such actions orIpinate from compassion, not anger. The 
"angry' behavior of a Zen master passes almost Instantly, an event that 
can be bewildering for a student who has Just been scolded. An 
1mpertubable mind radiates a silent but powerful mnfluence. Joy and 
desire to help others will spontaneously arise from it. At this staøe one 
repeatedly and wholeheartedly embraces the four great vows of a 
Bodhisattva: 
"However Iinnumerable all beings are 

lI vow to save them all; 

However Iinexhaustible delusions are 

I vow to extinguish them all; 

However Iimmeasurable Dharma Teaching are 

I vow to master them all; 

However endless the Buddha s Way 1s 

I vow to follow It." 


2058 


The following 1s an Iimportant koJo koan: One day Zen master TÊ- 
shan-Hsuan-chien went down toward the dining room holding his 
bowls. Hsueh-fêng met him and asked, "Where are you off to with your 
bowls? The bell hasnt rung and the drum hasnt sounded." 'Tê-shan 
turned and went back to his room. Hsueh-fêng mentioned this to Yan- 
tou, who remarked, "Tê-shan may be renowned, but he doesnt know 
the last word." Tê-shan heard about this remark and sent his attendant 
to fetch Yan-tou. Tê-shan asked, "Do you not approve of me?” In reply 
Yan-tou whispered his meaning. Tê-shan said nothing at the time, but 
when he ascended the rostrum the following day, how different was his 
demeanor! Yan-tou, going toward the front of the hall, clapped his 
hands and laughed loudly, saying, "Congratulations! Our old man has 
got hold of the last word! From now on, nobody in this whole country 
can undo him!" 


1.360. The Five-Fold Procedures For Quieting the Mind 

The five meditatons for setting the minh in the Theravada 
Buddhism. The five meditations for settling the mind and ridding 1t of 
the five errors of desires, hate, ignorance, the self, and a wayward or 
confused mind. In Majjhima Nikaya, the Buddha pointed out five things 
a cultivator should always reflect on In order to remove evil thoughts, 
and to help the mind stand firm and calm, become unified and 
concentrated within its subJect of meditation. To accomplish these, that 
meditator 1s called the master of the paths along which thoughts travel. 
He thinks the thought that he wants to think. He has cut off craving and 
removed the fetter fully; mastering pride he has made an end of 
suffering: First, If through reflection on an obJect, evil, unwholesome 
thoughts associated with desire, hate and delusion arIse in a meditator, 
1n order to get rid of them he should reflect of another obJect which 1s 
wholesome. Then the evil, unwholesome thoughts are removed; they 
disappear. By their removal the mind stands firm and becoming calm, 
unified and concentrated within his subJect of meditation. Second, If 
the evil thoughts still arise In a meditator who reflecfs on another 
obJect which 1s wholesome, he should consider the disadvantages of 
evil thoughts thus: “Indeed, these thoughts of mine are unwholesome, 
blameworthy, and bring painful consequences.” Then his evil thoughts 
are removed, they disappear. By theirr removal the mind stands firm 


2059 


and becoming calm, unified and concenfrated within his subJect of 
meditation. Thĩrd, 1f the evil thoughts still arise in a meditator who 
thinks over their disadvantages, he should pay no attention to, and not 
reflect on those evil thoughts. Then the evil thoughfs are removed, they 
disappear. By their removal the mind stands firm and becoming calm, 
unified and concentrated within his subJect of medifation. Fourth, 1f the 
evil thoughts still arIse in a meditator who pays no atfention to and does 
not reflect on evil thoughts, he should reflect on removing the roof of 
those thoughts. Then the evil unwholesome thoughts are removed, they 
disappear. By their removal, the mind stands firm and becoming calm, 
unified and concentrated within his subject of meditation. Flfth, 1f the 
evil thoughts still arise in a meditator who reflects on the removal of 
therr root, he should with clenched teeth, and tongue pressed agaInst 
his palate restraint, overcome and control the evil mind with the good 
mind. Then the evil thoughts are removed, they disappear. By theIr 
removal the mind stands firm and becoming calm, uniied and 
concentrated within his subJect of meditation. 


1.361. To Make Tea 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XIV, one day, Zen master Yun-Yan was 
making tea. T”ao-WUu asked him: “Who are you making tea for?” Yun- 
Yen said: “There”s someone who wants it.” T”ao-WUu then asked: “Why 
don't you let him make 1t himself?” Yun-Yen said: “Fortunately, m 
here to do 1t.” 


1.362. Yang-Shan Ku-mei Yu: Sweep oƒƒ Once for AlI Into the 
Great Ocean Everything You 've Learned 

One day, Zen master Ku-mei Yu entered the hall and addressed 
the monks, sayIng, "“What 1s needed in the beginning oŸ your ©XercIse 1s 
fo stir up your spunky spirits and be most resolutely determined to go 
on with your task. Summarily making a bundle of all you have hitherto 
understood or learned, to gather with your Buddhist knowledge, your 
lierary accomplishments, and your clever manipulaton of words, 
sweep It off once for all into the great ocean; and never think of 1ƒ 
again. Gathering up eighty-four thousand thoughts Iinto a seat, which 
enter Into every hidden corner oŸ your consciousness, squat on 1t, and 


2060 


strive to keep your koan all the time before your mind. Once lifted up 
before the mind, never let it sÏlip off; try to see with all the persistence 
you find in yourself Iinto the meaning of the koan gIven to you, and 
never once waver In your determination to get Into the very bottom of 
the matter. Keep this up until a state of enliphtenment breaks upon 
yOUr conscIousness. Do not make a guess-work of your koan; do not 
search for I1ts meaning In the literature you have learned; go straight at 
1t wIthout leaning on any kind of intermediary help; for 1t 1s in this way 
only that you can make for your own home.” 


1.363. The Gafes 0ƒ Zen 

Once, there was a Buddhist who went up to the mounfains and 
came to the hut of a Zen master. The master asked: “Why are you 
here?” The Buddhist said: “I am here to look for a Zen master who can 
take me through the gates of Zen. Would you please take me through?” 
The master said: “On your way here, you passed through a valley, 
didnt you?” The Buddhist said: “Yes, [ dịd.” The master asked: “Did 
you hear the sound of the valley?” The Buddhist said: “Yes, I dịd.” The 
master said: “he place where you heard the sound of the valley 1s 
where the path that leads to the gates of Zen.” 


1.364. Iƒ You Felt that You Had to Follow Every Drge That 
Came Into Your Head, Nothing Else Can Be Said! 

According to Zen Master in the Opening the Hand of Thought, you 
might try looking at all stuff that comes up In your head as Just a 
secrefion. All out thoughts and feelings are a kind of secretion. It 1s 
1mportant for us to see that clearly. ve always got things coming up In 
my head, but If I tried to act on everything that came up, 1t would Just 
wear me out. Havent you ever had the experlence of being up on a 
very high place and having an urge to Jump? That urge to Jump 1s Just a 
secrefion In your head. If you felt that you had to follow every urge 
that came Into your head, well, there 1s nothing more tO say... 


2061 


1.365. Iƒ Knowing That the Lamp Means Fưre, Rice Has Already 
Becen Cooked Long Ago! 

Zen Master Lieu Quan was from Song Cầu, Phú Yên. He was born 
¡in Song Cầu town, Phú Yên province. His family moved to Thuận Hóa 
province In the late seventeenth century. When he lost his mother at 
the age of six, his father brought him to Hội Tôn Temple to become a 
disciple of Most Venerable Tế Viên. Seven years later, Tế Viên 
passed away. He went to Bảo Quốc Temple to study with Most 
Venerable Giác Phong Lão Tổ. He was the Dharma heir of the thirty- 
tiíth generation of the Linn-Chih Zen Sect. In 1691 he returned home 
to take care of his old father. In 1695, he went to Thuận Hóa to recelve 
Samanera”s precepts with Most Venerable Thạch Liêm. In 1697, he 
receive complete precepts with Most Venerable Từ Lâm at Từ Lâm 
Temple. In 1699, he studied meditation with Most Venerable Tử Dung. 
He was the Dharma hetIr of the thirty-fifth generation of the Linn-Chih 
Zen Sect. Lord Nguyễn Vương greatly appreciated his virtues and 
often Iinvited him to preach Dharma In the Royal Palace. He spent most 
of his life to revive and expand Buddhism In Central Vietnam. He was 
the founder of Bảo Tịnh Temple ¡in Phú Yên ¡n the late seventeenth 
century. During the time when he came to Huế for the second time to 
seek the truth, he built Viên Thông temple 1n 1697. In 1741, he held a 
Vinaya-affirming ceremony at Viên Thông temple. Zen master Tu 
Dung assigned hìm with the koan “The myriad things return to one. 
Where does the one return to?” Lieu Quan had Investigated the koan 
for several years but could not resolve the problem. One day, he read 
the Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu) and 
happened to see the phrase “When pointing to things and transmitting 
to mind ¡1s the place where people could not understand.” He suddenly 
aftained awakening. He then came to see his master, Tu Dung, and 
explained to the master his understanding. However, the master said: 
“No, you have not get the point yet.” The next day, Zen master Tu 
Dung called him In and asked: “Yesterday, you did not tell me your 
enfire understanding. So, today tell me what you left over yesterday.” 
Lieu Quan said: “If knowing that the lamp means fire, rice has already 
been cooked well a long time agol” At that time, master Tu Dung 
accepted his explanation. 


2062 


1.366. Iƒ Non-Sentient Beings Are Buddhas, SenHent Beings 
Should Pass Away to Attain Buddhahood 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume VI, a teacher of the Avatamsaka Sutra 
came fo see Hui-hai, a Chinese Zen master during the Tang dynasty, 
and asked, "Master, do you believe that non-sentlent beings are 
Buddhas?”" Hui-hai said, "No, I do not believe so. If non-sentient beings 
are Buddhas, living beings are worse off than the dead; dead donkeys, 
dead dogs wIll be far better than living human beings. We read ¡in the 
sutra that the Buddha-body 1s no other than the Dharma-body which 1s 
born of morality, meditation and knowledge, born of the three sclences 
and the six supernatural powers, born of deeds of merit. [f non-sentient 
beings are Buddhas, you, teacher of sutras, sir, had better pass away 
this momernt and attain Buddhahood." 


1.367. Iƒ You Have No Idea Where the Jewels 0ƒ the Farmily 
Were, You! End up a Poor Man! 

Hien Quang, name of a Vietnamese Zen master from Thăng Long, 
North Vietnam. His worldly name was Le Thuan. He had a soft voIce 
and a fair appearance. As a very young boy, he was an orphan and 
underwent so many hardships. At the age of II, he left home and 
became a disciple of Zen master Thường Chiếu. He was extremely 
Iintellipent, reading tens of thousands of words every day. Within less 
than ten years he became versed In Three Learnings. AÀs for the 
essential meaning of Zen, he had not yet had opporfunity to study with 
Zen master Thuong Chieu before the master passed away. Later, 
whenver he was debating about the essence of Zen with someone, he 
was surely defeated, and always blamed on himself: “Im like the son 
Of a rich family who was arrogant and idle when parents were alive; so 
when his parents died he became obscure and confused, and had no 
Idea where the Jewels of the family were, so eventually he ended up a 
poor man.” 


2063 


1.368. Had It Not Been For Your Instructions, lí Would Have 
Slipped Past Me My Entire LỰc! 

Tzong-Yueh was the head monk at Tao-Wu Monastery, and on one 
Occasion he led a group of monks on a Journey fo visit Zen master Yun- 
Kai ZhI. After only a few sentences of conversation, ZhI knew that 
Tzong-Yueh possessed special ability. Zh¡ laughed and said: “[ observe 
that your breath 1s unusual. Why is it that when you speak your breath 
1s like that of a drunkard?” Tzong-Yueh”s face became flushed and he 
broke out in sweat, and he said: “l[hope the master won”t spare your 
compassion.” Zh¡ continued to talk to Tzong-Yuch, goading him. 
Tzong-Yueh was flushed and didnt understand. He asked to have a 
private interview with ZhI. In the abbot”s room, Zh¡ asked Tzong-Yueh: 
“Have you ever seen Zen master Fa-Chang?” 'Tzong-Yueh said: “I 
have read the record of his talks. I understood 1t all, so I don”t want to 
see him.” Zen master ZhI continued to ask 'Tzong-Yueh: “Have you 
seen Zen master Tung-Shan Wen?” Tzong-Yueh said: “Kuan-XIs 
disciples don”t have any brains. lÝ you put on a cotton garment that 
smells like pIss, what good 1s 1t?” ZhI said: “You should go and practice 
at that place that smells like pIss.” Following Zh1ˆs Instructions, Tzong- 
Yueh went and practiced with Zen master Wen at Tung-Shan, and 
deeply realized his great teaching. Later Tzong-Yueh returned to see 
Zen master ZhI. Zh¡ asked: “Now that you”ve seen Kuan-X1”s discIples, 
what about the great matter?” Tzong-Yueh said: “Had it not been for 
YOUT Instructions, 1t would have slipped past me my entire life.” Tzong- 
'Yueh then bowed and retreated. 


1.369. To Have Some Poimtless Discussion, Then Itf's Like 
Puftng Cinders in Your Eyes! 

Zen master T'ien-I entered the hall and addressed the monks. 
When everyone was setfled he said, "If I Just get up here and say, 
'Hello everyone,' Ifs like spending a thousand taels of gold. If I Just get 
down from here and say, "Take care,' Ifs like enJoying the support of all 
the world. But 1f I talk about the Buddhadharma, then even a single 
drop of water cant be consumed. And If I have some idle pointless 
discussion, then 1fs like putting cinders In your eyes. So what shall I 
do?” After a long pause he said, "Do you understand? Take care!" 


2064 


1.370. Iƒ You Are Merely Here to Follow My Talk and Listen to 
My Voice, You 'd Better Retire Into Your Qwn Coftfage and 
Warm Yourselves by the Fire 

Zen master T'sui-yen Shih-chin lived between late Tang and early 

Sung. He was one of the most eminent Zen masters of the sixth lienage 
of Zen master Ching-yuan Hsing-ssu. One day, he entered the hall, 
while in the pulpit kept his monks standing for some time, and finally 
said, "I am ashamed of not having anything special today. But If you 
are merely here to follow my talk and listen to my voice, you had 
better indeed retire into your own coftage and warm yourselves by the 
fire. Good night, monks." Zen master T'sui-yen Shih-chin, who lived 
between late Tang and early Sung (around the middle of the tenth 
century) when the trend of development of Zen teaching gradually 
superseded the other Buddhist schools in China. Ïlt 1s to say, Zen 
attitude towards Buddhist lore and philosophy tended to slight 1s study 
1n an orderly manner, to neglect the sutras and what metaphysics there 
1s In them. 


1.371. Iƒ There”s Such a Path, Then I'lI Leave You hmimnediately 
to Go 0n lí! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XVII, once, Tung-Shan said to Yun-Ju: “I 
heard that a monk named “Great Thought” was born in the Kingdom of 
Wle and became the king. Is this true or not?” “If his name was “Great 
Thought,` then even the Buddha couldn't do it.” Tong-Shan agreed. 
One day Tong-Shan asked: “Where are you going?” Yun-Ju said: 
“Iramping on the mounfain.” T”ong-Shan said: “How can the mounftain 
endure?” Yun-Ju said: “How can it not endure?” 'T”ong-Shan said: “If 
you go on like this, then you”ll eventually teach the whole country.” 
Yun-Ju said: “No, [ won't.” Tong-Shan said: “If you go like this, then 
your disciples will gain a way of entrance.” Yun-Ju said: “No such 
way.” Tong-Shan said: “No such way? I challenge you to show me.” 
'Yun-Ju said: “Tf there”s such a path, then II leave you Immediately to 
go on 1t.” Tong-Shan said: “In the future, a thousand or ten thousand 
people won't be able to grab this disciple.” 


2065 


1.372. Iƒ Some One Asked Me About the UHimate Fact, What 
Should I Say? 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume XV, one day, Ch1ng-chu asked Zen master 
Yuan-chih, who was a disciple of Yueh-shan, "HÍ some one after your 
death asked me about the ultimate fact, what should I say to him?” The 
master gave no answer, but instead called up the boy attendant, who at 
once responded. He said, "FiII up the pitcher,” and remained qulet for 
some litle while. He now asked Ching-chu, "What did you ask me 
before?”" Ching-chu restated the question, whereupon the master rose 
from his seat and left the room. Ït 1s so obvious that Zen 1s our ordinary 
mindedness; that Is to say, there 1s in Zen nothing supernatural or 
unusual or highly speculative that transcends our everyday life. When 
you feel asleep, you take a rest; when you are hungry, you eat, Just as 
much as the fowls of air and the flower plants In the field, taking "no 
thought for your life, what you eat, or what you drink; nor yet for your 
body, what you put on." This 1s the spirit of Zen. Hence no specially 
didactic or dialectical 1nstruction in the study of Zen. 


1.373. Iƒ It Can Be Seen in Paper and Ink, Then lí Is Not the 
Essence 0ƒ Qur @rder! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume IX, one day, the officlal Pei Xiangguo 
Invited the master to come for a visit at his office so that he could 
present him with a book he had written on his understanding of Zen. 
The master received the book and placed 1t on his chair wIthout looking 
at 1t. After a long pause, Huang-po said, "Do you understand?" Official 
Pel said, "I dont understand." Huang-po said, "BH it can be understood 
1n this manner, then 1t 1snt the true teaching. lf It can be seen In paper 
and ink, then 1t 1s not the essence of our order." Official Pei then 
composed and offered a poem that read: 

"Since receiving the mind seal from the master, 
Pearled forehead and tal], 
He dwelt for ten years at the Min water. 
But today the cup overflows 


2066 


Past the banks of the Zhang, 

A thousand dragons follow hIs great stride, 

And because of ten thousand miles of flowers, 

All want to become his student. 

Who knows to whom the Dharma will be passed?” 

Huang-po's stern demeanor remained unchanged. From this event 

the reputation of his school spread throughout the region south of the 
Yang-tse River. 


1.374. Iƒ One Really Understands; Then Without Leaving Home, 
One SHll Pervades the Ten Directions! 

One day, Chen-hsieh entered the hall and addressed the monks, 
saying, "Climbing to an Isolated_mountain top, crossing a one-boarded 
bridge, rushing about like this 1s how people these days travel to places 
high and low. But 1ƒ they ve really penetrated 1t, then without leaving 
therr room their body pervades the ten directlons. Not enfering any 
gate, they are always In thetr room. But 1ƒ someone doesn't understand 
this, then when he feels a draught he goes and hauls a big load of 
firewood." 


1.375. Jƒ These Two Hadn † Rescued You, I Would Let You Find 
the Bottom oƒ Zen! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XII, Ting, name of a Chinese Zen master 
in the 9th century, a student and dharma successor of Lin-chi I-hsuan. 
We encounter Head Monk Tìng in example 32 of Pi-Yen-Lu. After he 
completed his training with Lin-chi, Ting-chou went on the traditional 
pIlgrimage. As other disciples of Zen master Lin-chi I-hsuan, Ting-chou 
dịd not develop his own styles, instead, he continued to carrying on the 
traditions associated with his teacher. The distinctive characteristics of 
the school, including liberal use of the stick and shouting “Ho!” were 
techniques copled from Lin-chi. Also according to the Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume XII, when Tĩng 
Chou Shan Sho was passing over a bridge, he happened to meet a party 
of three Buddhist scholars, one of whom asked Tìng, “The river of Zen 
1s deep and 1fs bottom must be sounded. What does this mean?" Tìng, 


2067 


disciple of Lin-Chi, at once seized the questioner and was at the point 
of throwing him over the bridge, when his two friends interceded and 
asked Ting's merciful treatment of the offender. Ting released the 
scholar, sayIng, "Hf your friends hadnt rescued you, I[ would at once let 
you sound the bottom of the river yourself.” With Tĩng Shang Sho Zen 
was no Joke, no mere play of Ideas; it was, on the contrary, a most 
serlous thing on which he would stake his life. 


1.3760. Iƒ Nothing Exists, Where Did Your Anger Come From? 

Ogino Dokuon, name of a Japanese monk of the Rinzal sect of the 
late Tokugawa (1600-1867) and Melji (1865-1912) periods who 
resisted øovernment oppression of Buddhism. Born in B1zen province 
(Okayama Prefecture). Dokuon became the disciple of Daisetsu Shôen 
and stayed at Shôkoku-ji for fourteen years. He eventually became 
Daisetsus Dharma heir and succeeded him as abbot 1n 1879. In 1872, 
as the official head of the combined Zen schools, Dokuon protested the 
Melji governments policles toward Buddhism. One day, Yamaoka 
Tesshu, as a young student of Zen, visited one master after another. 
When he called upon Dokuon of Shokoku, desiring to show his 
attainment, he said, “The mind, Buddha, and sentient beings, after all, 
do not exIst. The true nature of phenomena 1s emptiness. There 1s no 
realization, no delusion, no sage, no mediocrity. There 1s no gø1ving and 
nothing to be received.” Dukuon, who was smoking quietly, said 
nothing. Suddenly he whacked Yamaoka with his bamboo pIpe. This 
made the youth quite angry. Dokuon Inquired, “If nothing exIsts, where 
dịd this anger come from?” 


1.377. Iƒ You Don '† Understand, There Is Still the Highest 
Mountain to Clừmb! 

Yang-Ch'”i said, "Fog fills the sky and the wind blows wildly. The 
folage and the trees, like a great lions roar, expound the 
Mahaprajnaparamita scripture. All of the Buddhas of the three worlds 
turn the great wheel of Dharma under the heels of each of you! If you 
understand this, then your wisdom 1s not wasted. lÝ you dont 
understand, then dont say that the terrain of Mt. Yang-Chỉ! 1s 
dangerous, because In front of you there 1s still the highest mounfain to 
climb!" 


2068 


1.378. Iƒ You Don '† Understand, Then I've Deceived You! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XII, once, the master sat for a long time 1n 
sileẳnce, then he looked back and forth at the monks and said, 
"Understand?" The monks answered, "We dont understand." Tzu Fu 
said, "H you dont understand then ['ve deceived you.” 


1.379. Tƒ the Great Matter Before Us Cannot Be Grasped, Then 
LH Go With You AII Úp to the Buddha Haill and We TI AII 
Take Turns Giving Sakya a Beating! 

Another day, Zen master Ching-yuan entered the hall and 
addressed the monks, saying, "When old Sakyamuni was born, with 
one hand he pointed at heaven and with the other he pointed at the 
earth, and then he said, 'I alone am the honored one.' Later, the great 
teacher Yunmen said, Tf I had been there and seen that, then for the 
sake of peace In the world I would have beaten him to death and fed 
him to the dogs.' There are people who dont go along with that. But If 
we are going to honor the ancesfors then we certainly honor Yunmen, 
right? So what 1s It we honor about Yunmen? Not the killing part, rIight? 
Arent we glad he couldnt do that? Today, assuming the abbacy here at 
Nanming, I must be lenient. If Ứm not lenient, then people across the 
great earth wIll all have to beg for thetr lives. If the great matter before 
us cannot be grasped, then [II go with you all up to the Buddha hall and 
welll all take turns giving him a beating! Why? Because I1f you donlt 
hear the true Way, then acting agaInst the rules 1s not a transøression. " 


1.3860. Iƒ You Do Not Realize Your Nature That Existed Before 

the Womb, Then You WLH Be Chopped in Two at the 

Waist 

A monk asked, "The innumerable dharmas are like 1llusory 

reflective bubbles. Would the master please bring forth a master for 
substantial truth?" Ta Yu said, "If two sections are not the same, the 
text Is long." The monk then asked, “The whole body 1s the Dharma 
eye. Where 1s the mouth?" Ta Yu said, "Three leaps." The monk drew 
close and said, "I dont understand." Ta Yu said, "At the end of the 


2069 


essay are the words, 'Ín autumn finished, songs and verses are renewed 
in the spring. Among the great numbers of monks, one stands out 
above the rest. IUs like the verse by Yang Danian In this era that says, 

'For the one who walks within 

the eight-sided millstone, 

Even ManJusrrs lion 1s a Cur. 

lf you plan to conceal yourself within 

the Northern Dipper, 

Then clap your hands behind the Southern Cross. ” 

Ta Yu then said, "lf you want to understand, then know that a 
single verse spread in all directions, obstructing and cutting off the 
words of patch-robed monks." Ta Yu also said, "'When Luzu saw a 
monk approach he faced the wall'" Nanquan said, 'You must 
comprehend what 1s before the Buddha appears In the world.' But until 
now there hasnt been a single one, or even a half of one, who 
understands. Ï say to you emphatically that 1Ÿ you do not realize your 
nature that existed before the wormb, then you will be chopped In two 
at the waIst." 


1.361. Iƒ That's It, Then It's Just a Mouthless Fellow! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume XXVII, while speaking to some monks, 
Ch'in-Shan raised his fist straight up and said, "I open my fist and the 
five Íingers are separated. And I1f I now close my fist then there 1s 
nothing that surpasses It Now tell me, does Chỉin-Shan have 
penetrating talk or not?" The monk came forward and raised his fist. 
Chin-Shan said, "H thats 1t, then 1fs Just a mouthless fellow!" 


1.362. I Never Imagined in a Dream to Realize Buddhadharma! 
One day Bao-Ning entered the hall to address the monks, saying: 
“For more than twenty years I carred a pack and bowl, traveling 
everywhere within the four seas, studying with more than ten different 
Zen good advisors. But I never caught a glimpse of my own house, and 
I was Just like a senseless stone. All the worthies I practiced with 
couldn”t provide me a single positive benefit. During that entire time I 
didnˆt learn a thing. But fortunately, my pitiable le was suddenly 
blown by the karmic winds Into Jiang-Ning, where, Jostled by the 


2070 


crowd, Ï was pushed Imnto an old run-down temple on a busy 
Intersection. There, I Just served as a porridge vendor, receiving and 
helping everyone who came along. My duties never let up. There was 
sufficilent salt and vinegar and there was enough gruel and rice. I 
passed some time ¡In this fashion. I previously never imagined, even In 
a dream, that I[ would realize the Buddhadharma ïn this way!" Another 
day a monk asked Bao-Ning: “What 1s Buddha?” Bao-Ning said: “Add 
wood to the fire.” The monk asked: “What 1s the way?” Bao-Ning said: 
“There are thorns in the mud.” The monk asked: “Who are people of 
the Way?” Bao-Ning said: “Those that hate walking there.” The monk 
asked: “An old worthy said “Phough the cold wind withers the leaves, If 
1s still a Joy when an anclent returns.` Who 1s an ancient?” Bao-Ning 
said: “Master Yang-XI 1s long gone.” The monk said: “Right here and 
now, Is there someone who can comprehend this?” Bao-Ning said: 
“The eyeless old villager secretly taps his head.” Às a matter of fact, IÝ 
all Zen masters held themselves on to this exalted view of Zen 
Buddhism, who would ever be able to succeed them and 
uninterruptedly transmit to posterity their experience and teaching? 


1.363. Iƒ a Demon Throw You Info Hell How Would You Free 

Yourselƒf? 

Torel first studied Zen with master Kogetsu. Later on he went 
through a severe apprenticeship with Hakuin. Well prepared by his 
work with Kogetsu, Torei soon attained awakening under HakuIins 
guidance. One day, Zen master Hakuin challenged Torei, “If a demon 
roS€ up Just now to throw you Into hell, how would you free yourself?” 
Tore1 had no 1dea of how to reply to the question. Since then, he Joined 
Hakuins disciples and practiced to further zazen. Each time he came to 
Hakuin in sanzen, the master asked 1f he had yet found a way to free 
himself, and, for a long while, he had nothing to say. Eventually Torei 
was able to respond to the koan to Hakuins satisfaction, but the old 
master warned him he still had room for further development and 
should not relax his efforts. ToreI stayed with Hakuin until he received 
word from his family that his mother had fallen 1ll, and they requested 
he return to his hometown to care for her. He dịd so for tfwo years. 
After her death, he did not immediately return to Shoin-Ji but went, 
Iinstead, to Kyoto. There he retired to a hermitage and undertook a 


2071 


rIgorous and ascetic training schedule. He had learned from Hakuin 
that the Initial awakening almost always required further deepening, 
and, to that end, he committed himse]f to maintain this schedule for one 
hundred fifty days. After the first one hundred, he felt as If he had 
reached the end of his resources, but then he rallied and pushed 
forward: “I[ whipped the dead ox again to forge ahead nonstop. Gritting 
mys teeth and clenching my fists, [ didnt notice I had a body. Even on 
Íreezing days and frigid niphts my clothing was always moist with 
sweat. Sometimes when the demon of sleep was strong I stuck myself 
with a needle, penetrating bone and marrow. I found no taste In food 
and drink; and I passed another half a hundred days In such conditions. 
During that time [T had insights eight or nine times, and on the last day I 
saw through my teacher's experience. Ah, ha, ha! The dead work I had 
mistakenly been doing, along with the white clouds, deserved thirty 
strokes of the cane. I truly knew my teachers empowerment was 
tremendous--If he hadnt led me along and Instructed me so mụuch, how 
could I be where I am today? I would have spent my whole life 
mistakenly remaining dead withn ordinary understanding and 
knowledge. Now as I think of past events, every word, every phrase, 
was dripping with blood, frightening and saddening. Ever since then, I 
studied day and night, never stopping. How can we waste time Idly 
with an easygoing attitude?” 


1.364. Iƒ You Wamt to Arrive at Buddhahood, You Must Look 
Trío Your Own Mind! 

Kakushin, name of a lapanese monk who was ordained at TodalJI 
and studied in the Shingon school before traveling to China in 1249. 
When he returned to Japan, he brought Wu-Men Kuan and Lin-Chi of 
the lineage of Yang-Qi-Fan-Hui back to Japan to found the lamp of 
Dharma school there. While there he became a student of the greatest 
Ch'an master of the day, Wu-Men Hui-K*ai (1183-1260), who 
belonged to the Yang-Ch”i school of Lin-Chi. Wu-Men conferred the 
certificate of awakening (inka shomel) on him and named him as his 
dharma successor. He also gave him a handwritten copy of a work 
containinng his teachings, entiled Wu-Men Kuan (Mumonkan—Jap), 
which was to become one of the most important works of ]apanese 
Zen. Kakushin went to China in the middle of the thirteenth century to 


2072 


study Zen. After his return to Japan Kakushin became an influentiel 
Zen master. His teachings emphasized Koan practice, but he also 
Incorporated elements of Shingon. After Kakushins return to Japan, 
Emperor Kameyama heard of his Zen mastery and summoned him to 
teach in one of the Imperial temples. Later the emperor also invited the 
master to the palace to ask him about Zen. The masters profound 
discourse, Iimmense Intelligence, and uninhibited eloquence 1mpressed 
Emperor Kameyama beyond anything he had ever known. Realizing 
the exceptional quality of Zen Buddhism, the emperor converted the 
Imperial residence Into a Zen sanctuary. The next emperor, Go-Uta, 
also Iinvited Kakushin to a special imperial villa to teach Zen. The 
master said, "The Buddhas understand mind; ordinary people 
misunderstand mind. The source of all Buddhas 1s one; the realms of 
misunderstanding and understanding divide. Without depending on 
another power, you can know by inherent capactIty. lÝ you want to 
arrive at Buddhahood, you must look Into your own mind!" 


1.365. Iƒ You Know the Stqfƒ, Take It and Put lí Up Against the 
Wall 

Zen master Pˆo-an Tsu-tien, name of a Chinese Zen master the 
Sung Dynasty. We do not have detailed documents on this Zen Master; 
however, we stIll have his Interesting koan of the "staff.” And he was 
very famous with this koan. According to Wudeng Huiyuan, Volume 
VIH: When Ho-an Zen master makes a statement about the staff, 1t 1S 
not radical; he 1s quite rational and innocent when he says, "lf a man 
knows what the staff 1s, let him take 1t and put 1t up against the wall 
over there." Zen master Ho-an 1s asserting the fact and pointing to the 
truth, but on the outer appearance, he seems to be contradicting In 
words with ordinary people. 


1.366. Iƒ You See Manjusri on Mount Tai, Come Back to Show 
Hữm to Me 
According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch"uan-Teng-Lu), Volume IX, Changguan Wufeng, name of a 
Chinese Zen master, between the 8th and 9th century; a student and 
dharma successor of Pai-chang Huai-hai. One day, a monk was leaving 


2073 


the temple. Chlang-kuan said, "Your Reverence, where are you 
goIng?” The monk said, "Ứm going to Mount Trai." Ch'ang-kuan held up 
one finger and said, "If you see ManJjusri then come back here and 
show him to me.” The monk didn't answer. 


1.367. As Long As You Cannot Go Beyond the Mountain, You 
Cannot Reach the Way! 

According to Chuan-teng-lu, one day, there was a monk came and 
asked Wei-kuan, "What 1s the Way? (meaning the ultimate truth of 
Buddhism)." Wei-kuan said, "What a fine mountain this 1s! (referring 
to the mountain where he had his retreat)." The monk said, "Ï am not 
asking you about the mountain, but about the Way.” Wei-kuan replied, 
"As long as you cannot go beyond the mountain, you cannot reach the 
Way." 


1.366. Iƒ Wou Want to Practice, Then Pracfice. Iƒ You Want to 
Sứ, Then Sif. If's Sunple! 

Shoushan Xingnian, name of a Zen master, a noted Zen master of 
the tenth century, during the Wu-tai Dynasty in China. One day, a 
monk asked Shou-shan, "I have long been submerged In delusion. I ask 
the master to receive me as a student." Shou-shan said, "I dont have 
time for that." The monk said, "How can the master act in this 
manner?" Shou-shan said, "If you want to practice, then practice. If you 
want fo sit, then sit. Its simple!" 


1.369. Iƒ You Really Love Me, Come and Embrace Me! 

In one Buddhist Community In Japan, there were twenty monk and 
one nun whose name was Eshun. Altogether they had been practicing 
meditation for some time under the guidance of one master. Zen nun 
Eshun was very pretty even though her head was shaved and her dress 
plam. Several monks secretly fell in love with her. One of them wrote 
her a love letter, Insisting upon a prIvate meeting. Nevertheless, Eshun 
dịd not reply. The following day, after the master finished a lecture to 
the group, Eshun arose, looked straight to the one who had written her, 
she said, “If you really love me so much, come and embrace me now”” 


2074 


1.390. At This Juncture, Who WLH Compile My Teaching? 
According to The Records of the Transmission of the Lamp, 
Volume XXIH, at his near death, Mingzhao called all his assembly to 
gather In the hall. He remained silent for a long moment and then 
T€CIfing a Vers©: 
"A flashing blade exposes 
the monastery's complete maJesty. 
All of you, protect It well. 
Wtithnn the fire, 
an Iron ox øIves birth to a calf. 
At this Juncture, 
who will compile my teaching?” 
After reciting this verse, Mingzhao sat in cross-leøged position and 
passed away. 


1.391. What Is I? 

Zen master Hakuin always says: “The cause of our Ignorance 
sorrow Is ego delusion. What 1s the delusory aspect In all of this? The 
cause of our suffering and sorrow 1s the delusion of T' and yet 1t 1s T 
who am the light of the world. Thịs 1s the mystery, this 1s why Who am 
I? is such an Iimporfant question. lf we can penetrate through to 
everything. Here we are not talking about something semantic or 
psychological. Nor are we talking about something remote or 
philosophical for great minds to study. We have 1t ripht here, so close 
to us. I. What 1s I? What 1s 1t?” Here, Zen master Hakuin 1s simply 
saying, “Look, there Is a problem. You are taking something for 
granted and so you think you are poor, but you are rịch.” Zen 
practitioners should always see that the ego delusion 1s the delusion of 
poverty, the delusion that I is something very Iimporfant rather than all 
that there 1s. What a pity! Why settle Just for the so-call good and by 
doing that completely lose the best? 


1.392. I Bring My Own Selƒ Into Existence, Live lt Out, and 
Take It With Me When I Die 
According to Zen Master Kosho Uchiyama in the Opening the 
Hand of Thought, whatever way you put 1t, [ am here only because my 


2075 


world 1s here. When I took my first breath, my world was born with me. 
When I die, my world dies with me. In other words, [ wasntt born Info a 
world that was already here before me, nor do I live simply as one 
individual among millions of other Individuals, nor do I leave 
everythng behind to live on after me. People live thinking of 
themselves as members of a group or socIety. However, this 1snt really 
true. Actually, I bring my own world into existence, live 1t out, and take 
1t with me when [ die... [ cant stress enough how essential 1t 1s to look 
very, very carefully at this self that runs through everything 1n the 
universe. You live together with your world. Only when you thoroughly 
understand this will everything in the world settle as the self pervading 
all things. As Buddhists, this 1s our vow, or the direction we face. In 
other words, we vow fo save all sentlent beings so that this self may 
become even more 1tself. This 1s our life direction. Shakyamumi said 1t 
In this way: "All worlds are my world and all sentient beings, people, 
things, and situations, are my children." 


1.393. kven Three Feet 0ƒ Snow Can '† Crush a One-Inch 
Sptưritual Pine! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume XV, one day, Zen master T”ou-Tz1 entered 
the hall and addressed the monks, sayIng, "Dont stop 1n and run-down 
shack In an ¡isolated village. Go through the mountain pass of the 
Buddhas and ancestors. You are all like a person who always hitting 
barriers, never finding your way home. Youre like a political-military 
figure who, being surrounded by enemy troops, killed himself on a 
river bank. Where can you escape your tortured life? All Zen worthies 
who have reached this state; 1f they go forward, they fall into the hands 
of the celestial demons. If they retreat, they slip Into the way of the 
hungry ghosts. If they go neither forward nor backward, then they 
drown In the dead water. All of you! Where will you find peace?” After 
a pause, Tou-Tz1 said, "Even three feet of snow can crush a one-inch 
Spiritual pine!” 


2076 


1.394. I Didn † See Tlỉis Thing, Nor My Own Body, Nor Karmic 
Retribution! 

Once on the dismissing of the summer retreat (on the fifteenth day 
of the seventh month or the fifteenth day of the eighth month). Tuc u 
set a trap and caught a little ouzel. He brought 1t back and gave 1t to 
master Thong Thien. The master was so shocked and said, “Youre a 
monk, why do you commit a sin of killing? How can you avoid the 
future karmic retribution?” Tục Lu said, “Master, at that time, I dint 
see this thing, nor did Ï see my own body, nor was I cognizant of karmic 
retribution for killing. That was why I did it.” The master knew that Tuc 
Lu was a vessel of the Dharma, so he summoned him to the abbofs 
quarters and Intimately transmitted the mind seal to him, saying, “If 
you function at this level, even though you commit the five sins (five 
grave sins or offenses which cause rebirth in the Avicl or hell of 
Iinterrupted suffering In the deepest and most suffering level of hell: 
parricide or killing one's father, matricide or Kkilling ones mother, 
kiling an arhat, shedding the blood of a Buddha or causing the 
Buddhas to bleed, and destroying of the harmony of the sangha or 
causing disturbance and disruption of harmony) and the seven heinous 
crimes (the seven rebellion acts or deadly sins: shedding a Buddha's 
blood, killing father. killing mother, killing a monk, killing a master, 
subverting or disrupting monks, and killing an Araht), you still be able 
to attainn Buddhahood.” A monk who stood nearby, accidentally heard 
this, cried out loudly, “How miserable! Even 1f there were such a thing, 
I would not take 1t.” Zen master Thong Thien shouted, ““[hief! Thiefl 
Dont let the bad man get away with this!” At these words, Tuc Lu 
1mmediately attained awakening. 


1.395. What Is the Meaning oƒ Thỉs Mornent? 

A monk asked, "What is the essential meaning of Buddhism?" Ma- 
tsu said, "What 1s the meaning of this moment?" In the first month of 
the year 788, master Ma-tsu climbed Shimen Mounfain In Jianchang. 
There, as he was walking In the woods, he saw a flat spot in a cave and 
said to his attendant, "This ruined old body of mine will return to the 
ground next month." On the fourth day of the second month in 788, the 
master bathed, sat in a cross-legsed position, and passed away. He 
received the posthumous title “Great Stillness.” 


2077 


1.396. You Can Understand the Place You Don '† Understand! 

A monk asked, "This student has long been here at Yong-Ming. 
Why cant I understand the style of the Yong-Ming House?" Yong- 
Ming said, "You can understand the place you dontt understand.”" The 
monk asked, "How can I understand what I dont understand?" Yong- 
Ming said, "An ox gives birth to an elephant. The blue sea gIve rise to 
red dust." 


1.397. In This Very LỰc! 

Master U Pandia Sayadaw was one of the most oufstanding 
meditation masfers in Burmese Buddhism In the modern time. He has 
writen numerous books In Burmese and English on meditation, 
comparative religion and the application of Dharma to daily life. Since 
1951, he has taught thousands of students, and traveled to many other 
Aslan coutries as well as to the United States, Europe and Australia to 
lead many Meditation Practice Retreats. He Is now the abbot of 
Panditarama Monastery and Meditation Center in Rangoon, where he 
teaches ordained and lay students from Asia and the West. He was one 
of the most outstanding Dharma successors of Venerable Mahasi 
Sayadaw In teaching meditation in Burma. In 1984, he traveled to the 
United States to deliver Vipassana meditation teaching to North 
American practitioners. His American students collected all his 
discourses from the first three months retreat that the Master taught at 
the Insight Meditation SocIety to creafte a book titled "In Thịis Very 
Lie". In these discourses, the master describes In detail both the 
practical Journey of awakening and a profound theoretical model of 
understanding. His discourses are really a preclous treasure for those 
who wish to tread on the path of awakening. 


1.396. A Talk Like the Qne You Gave Today Won°t Deceive Me 
Agam! 

One day he went to nearby Bo-Yu Peak, he suddenly experienced 
enlightenment. Ùpon returning to see Tan-X1a, his teacher Immediately 
knew what had transpired. Before Tan-Xia could speak, Tan-XIa 
slapped him saying: “You were going to tell me what you know!” He 


2075 


bowed and retreated. The next day, Tan-Xia entered the hall and said 
to the monks this verse: 
“The sun shines on a solitary green peak, 
The moon reflects In the cold creek water. 
The sublime mystery of the ancestors, 
ls not found In the small mind.” 

Tan-XIa then got down from the seat. Xing-Liao came forward and 
said: “A talk like the one you gave today won”t deceive me again.” 
Tan-Xia said: “Then explamn It to me and we will see If you 
understand.” Xing-Liao was silent. Tan-X1a said: “[ wIll say you caught 
a glimpse of It.” Xing-Liao then went out. 


1.399. Fữrmly Seting His Teeth, Clenching Hi Fists, Held Up 
the "Wu' 

Hsiang-shan Zen master, who was a disciple of Zen master Tle- 
shan Chung. He belonged to the tenth descendant of Fa-Yen of Wu- 
Tsu. When Wu Wen went Into the mountains of Hsiang-yen where he 
passed the summer. The mosquitoes was terrible and he could not keep 
his hands In position. Then he thought of the ancient masters who had 
sacrificed theIr very lives for the sake of the Dharma; why then should 
he be bothered by mosquitoes? Wu Wen made up his mind not to be 
disturbed by them any longer. Firmly setting his teeth, clenching his 
fists, Wu Wen held up the 'WU' before him and made a most desparate 
fight agaInst the insects. While Wu Wen was thus subJecting himself to 
a test of endurance it so happened that his body and mind finally 
affained a sfate of quietude. It felt as If the whole building with all 1ts 
walls had crashed down leaving him in a vast void, an experlence 
which nothing earthly could describe. His sitting lasted from about 
seven In the morning until two 1n the afternoon. Wu Wen then realized 
that Buddhism contains the whole truth and that it 1s altogether due to 
our not being thorough enough 1n the attempt to grasp 1t that we 
sometime Imagine Buddhism to be misleading." At that time, even 
though Hsiang-shans understanding of Zen was clear and full, there 
was yet something not quite thoroughly exhausted In the hidden and 
almost Inapproachable recesses of my conscIousness; so he retired Into 
the mountains for six years in Kwang-chou, for another six In Li-an, 


2079 


and finally for three years agaIn in Kwang-chou, when he was released 
1n the fullest sense of the term. 


1.400. Snow ím a Sirer Bowl 

The example 13 in the Pi-Yen-Lu 1s as follows: "A monk asked Pa- 
ling, What 1s the Deva school? Pa-ling said, 'It is like snow heaped In a 
silver bowl.” Koan 13 of the Pi-Yen-Lu gIves us an Iimpression of the 
masters way of expressing himself. A monk asks him In this example 
about the Deva school. This 1s a reference to Kanadeva, the fifteenth 
patrlarch In the Indian lineage of Zen. Kenadeva was a student and 
dharma successor of Nagarjuna, the fourteenth patriarch, one of the 
greatest philosophers In the Buddhist tradiion. Like his master, 
Kanadeva was an outstanding philosopher and an indomitable foe In 
the philosophical debates so popular 1n the Buddhism of his time. 


1.401. Hearing It a Thousand Từmes Is Not As Good AÁs Seeing Ïlt 
Once! 
One day, a monk asked, "An ancient said, 'Conceal the body 1n the 
Big Dipper.' What does this mean?” Hsueh-tou said, "Hearing 1t a 
thousand times 1S not as øgood as seeing 1t once. 


1.402. Listening to the Talks and Discourses or Paractice 
Through Qwn Experience 

In 820, Zen master Wu-Yun-I ung came to Vietnam and stayed at 
Kien So Temple. There he sat in meditation with face to a wall for 
several years, but nobody knew his practice except Cảm Thành, the 
abbot of Kiến Sơ Temple. Cảm Thành respected and honored him to 
be his master. He always reminded his disciples: “One does not atfain 
the Eye-TIreasure or self-realization by listening to the talks and 
điscourses. Ôn the confrary, practitioner must pracfice and only through 
0Wn experlence, one can see IntIimately into the truth and reality of all 
things In order to attain the Eye-Treasure or self-realization. Thus, the 
anclent Patrlarchs talked a lot about “Mind-tomind  special 
transmission”. It 1s fo say, they passed on to the next generations the 
teachings from mind to mind without writing. Practitioners should 
always remember that Intuition 1s relating to direct mental vision of the 


2080 


Zen School. According to a Buddhist legend, the special transmission 
outside the orthodox teaching began with the famous discourse of 
Buddha Sakyamum on Vulture Peak Mountain (Gridhrakuta). At that 
time, surrounded by a crowd of disciples who had assembled to hear 
him expound the teaching. The Buddha dịid not say anything but 
holding up a lotus flower. Only Kashyapa understood and smiled. As a 
result of his master, he suddenly experlenced a break through to 
enlightened vision and grasped the essence of the Buddha”s teaching 
on the spot. The Buddha confirmed Mahakashyapa as his enlightened 
student. Mahakashyapa was also the first patriarch of the Indian Zen.” 


1.403. Poverty 
According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XI, to all of his disciples, Zen Master 
Hsiang-Yen provided his teachings In a clear and direct manner. He 
left more than two hundred verses such as these above mentioned ones 
that were composed to meet the situatons he encountered. These 
unmetered verses were popular throughout the country. Zen master 
Hsiang-Yen Chih-HsIen always talked about the poverty as a “must” for 
his life of cultivation as follows: 
“My last year ”s poverty 

Was not poverty enouph, 

My poyerty this year 

ls poverty Iindeed; 

In my poverty last year 

There was room for a gimlet”s poInt, 

But this year even the gimlet 1s gone.” 

Later, there was a Zen master who commented on this verse of 
poverty by Hsiang-Yen In the following verse: 
“Netther a gimletˆs point nor the room for If; 

But this 1s not yet real poverty: 

As long as one 1s conscious of having nothing, 

There stIll remains the guardian of poverty. 

l am lately poverty-stricken In alÏ consclence, 

For from the very beginning I do not see even the 
one that 1s poOr.” 


2081 


No matter what happened, poverty was the main reason fo cause 
Hsiang-Yen to have a good life of cultivation and finally he became 
one of the most famous Zen masfers in Chinese Zen sect. 


1.404. The Art oƒ Zen 

After the period of the Sixth Patriarch Hui-nêng (638-713), Zen 
gradually became an "Artf”, a unique art for transmitting the Prajna- 
Truth, refusing, as all great arts do, to follow any set form, pattern, or 
system In expressing Itself. This exceptionally liberal attitude gave 
birth to those radical and sometimes "wild' Zen expressions, which also 
contribute so greatly to the complexity and Iincomprehensibility of the 
subJect. Zen practitioners should always remember that the ultimate 
PraJna-Truth that Zen tries to convey cannot be a thing that 1s narrow, 
finie, or exclusive; 1t must be something vast, universal, and Iinfimrte; 
all-inclusive and all-embracing; defying definiion and designation. 
Thats why the ultimate PraJna-Truth cannot be defined and grasped by 
ordinary Intellect. As a matter of fact, according to Chang Chen-Chi In 
the "Practice of Zen (p.L7)," the very word "defining” suggesfs a finger 
poInting to a particular obJect, and the word ”grasping”, a hand holding 
something tightly and not letting it go. These two pictures vividly 
portray the narrow, tight, and clinging nature of the human mind. With 
this deplorable limitation and tightness deeply rooted in the human way 
of thinking, no wonder the free and all-inclusive PraJna-Truth becomes 
an evasive shadow forever eluding one's graps. Why do we, Zen 
practitioners, call Zen a special Buddhist art of expressing the Prajna- 
Truth? The only reason that Zen 1s considered as an art In the sense 
that, to express 1tself, it only follows 1ts own Intuitlon and Inspirations, 
but not dogmas and rules. At times it appears to be very grave and 
solemn, at others trivial and gay, plain and direct, or enigmatic and 
round-about. When Zen masters preach they do not always do so with 
therr mouths, but with their hands and legs, with symbolic signals, or 
with concrete action. They shout, stike, and push, and when 
questioned they sometimes run away, or simply keep their mouths shut 
and pretend to be dumb. Such antics have no place In rhetoric 
philosophy, or religion, and can be best described as "art”. This 
unorthodox and radical "Zen art” 1s applied, roughly speaking for some 
different purposes 1n instructing disciples: to bring the Individual 


2082 


disciple to direct Enlightenment, to 1llustrate a certain Buddhist 
teaching, to express the Zen humour and wit, and to test the depth and 
øenuineness of the disciple's understanding and realization, and so on. 


1.405. Doubfful 

Bernard Glassman and Rick Flields wrote In Instructions to the 
Cook: “Doubt 1s a state of openness and unknowing. Ifs a willingness 
to not be in charge, to not know what 1s going to happen next. The state 
of doubt allows us to explore things In an open and fresh way. Like 
water, doubt 1s fluid. lt had no fixed position. If you pour water Into a 
round container, 1t becomes round, and If you pour wafer Into a square 
container, It becomes square. In the same way, doubt or unknowing 
flows In accordance with the situation. Its the state of surrender, of 
being open to what 1s. Only when we raise sufficlent doubt and 
quesftioning can we go further. Our problem with doubt 1s that we take 
1t to be a negative thing. We think that because we dont understand or 
because we are not sure, there 1s something wrong. When we get 
caught by the negative aspects of doubt, we wallow In self-pity. 'How 
come I cant see 1t? we say. But this doubt can be positive. Positive 
doubt can allow us to see what this life 1s about. It can help us get rid of 
our complacency." 


1.406. To Doubt Words Is A Great Trouble in CultiyaHion! 

When Ta Hui came to the capital, and staying at the Tlen-ning 
monastery, he always asked the master about the question on “Where 
do all the Buddhas come from?” Zen master T'len Ning told him: “I will 
answer you when I have a chance.” One day, Zen master Tien Ning 
entered the hall and addressed the assembly, saying: “A monk cam to 
Yun Men and asked, 'Where do all the Buddhas come from?' Yun Men 
answered, "The Eastern Mountain walks on the water.' But, I, Tien 
Ning, differ from Yun Men. 'Where do all the Buddhas come from? 'A 
breeze laden with fragrance comes from the south, and the spacIous 
hall begins to be refreshingly cool!”” When Zen master T'ien Ning said 
this, Ta Hui felt suddenly as 1f he were severed from all time and space 
relatlons. It was like cutting a skein of tangled thread with one stroke 
of a sharp knife. Ta Hui was at the time In a perspiration all over the 
body. Ta Hui told the master: “While I ceased to feel any disturbance 


2083 


1n my mind, I found myself to be remaiIning In a state of sheer serenity. 
When one day Ta Hui saw the master In his room, he told the master: 
“While I ceased to feel any disturbance In my mind, I found myself to 
be remaining In a state of sheer serenity.” Zen master T'ien Ning told 
Ta Hui, “Ít 1s not at all easy for anybody to reach your state of mind; 
the only regrettable thing 1s that there 1s enough death in 1t but no life 
whatever. Not to doubt words, this 1s the great trouble with you. You 
know this well.”” Then the master made a verse: 
“When thy hands are off the precIpice, 

Conviction comes upon thee all by 1tself; 

Let resurrection follow death, 

And none can now deceive thee!” 

Zen master Tien Ning continued, “Believe me there 1s really such 

a thing as 1s sfated here. According to my present state of mind, I am 
perfectly satisfied with myself and the world. All is well with me, and 
there 1s nothing of which I have to seek further understanding.” 


1.407. Question the Value 0ƒ Seeing Into One's Qwn Nature! 
Shôsan never bothered to have his awakening formally 
acknowledged, and he would always claimed to be “self-enlightened 
without the aid of a teacher.” The experience even led him to question 
the value of “Kensho.” He was contemptuous of the kind of Zen 
practice undertaken In expectatlon of attaining some end, such as 
“enlightenment.” The Rinzai emphasis on kensho, he argued, resulted 
in monks with very minor awakening experlences coming to believe 
they were fully enlightened Iindividuals. Particularly sigmificant to him 
was the fact that he seldom saw a notable change In moral behavior of 
these monks. Their lifestyles, preoccupled as they were with physical 
comfort and ambitions to advance within the hierarchy, were evidence 
of how preoccupiIed they remained with Self and Ego. He did not deny 
the reality of the “Kensho” experlence, but he made use of the ten Ox- 
Herding pictures to stress that there were degrees of awareness. Even 
in his eighties, he told students that he had not yet come to full 
awakening and was blunt in contesting the Rinzal assertion that 
enlightenment was essential to Zen: “Those who believe that there 1s 
no value in Buddhism without 'satori (enlightenment)' are mistaken. 
The goal of Buddhism 1s to make proper use of your mind In this very 


2084 


moment.” Buddhism, for Shôsan, was not the attainment of a particular 
©xperlence or way of perception; rather, It was a way of living one's 
life. His views were closer to those of the Soto tradition than they were 
to the Rinzal, and while he was never officially associated with 1t, 
Shôsan respected the Soto School. At that time, Soto Zen was the form 
most popular with the lower classes In the Japanese society. Rinzal 
practitioners referred to 1t as a kind of “farmer Zen,” which in Shôsans 
OpInion, was one of the things that made the tradition attractive. Where 
the emphasIs In Rinzai was on awakening and demonsfrating the depth 
of one's understanding by passing an elaborate and formalized system 
of koans, Soto stressed that practice consisted not only of seated 
meditation but also In carrying out one's dally labors in a mindful way. 


1.406. InJuncfions 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume IX, one day, Huang-po entered the haÏll 
and addressed the monks, saying, “My monks, all you need to 
remermmber are the following InJunctions: First, learn how to be entirely 
unreceptive fo sensations arising from external forms, thereby purging 
your bodies of receptivity to externals. Second, learn not to pay 
aftention to any distinctions between this and that arising from your 
sensatilons, thereby purging your bodles of useless discernmenfs 
between one phenomenon and another. Third, take great care to avoid 
discriminating 1n terms of pleasant and unpleasant sensations, thereby 
purging your bodies of vain discriminatlons. Fourth, avoid pondering 
things in your mind, thereby purging your bodies of discriminatory 
cognition.” 


1.409. Inquire Into the Whereabouts 0ƒ the One, Strive ío See 
Where the One Finally Resolves Iíselƒ 

Zen master Tien-Chi-Shui used to teach his disciples: "Have your 
minds thoroughly washed off all cunning and crookedness, sever 
yourselves from greed and anger which rise from egotism, and let no 
dualistic thoughts disturb you any longer so that yOur conscIOusness 1S 
wiped perfectly clean. When this purgation 1s effected, hold up your 
koan before the mind 'AlI things are resolvable into the One, and when 
1s this One resolved? Where 1s 1t really ultimately resolved?” Inquire 


2085 


1nto this problem from beginning to end, severally as so many querIes, 
or undividedly as one piece of thoupht, or simply inguire 1nto the 
whereabouts of the One. In any event, let the whole string of questions 
be distinctly impressed upon your conscIousness so as to make 1t the 
exclusive obJect of attention. 1ƒ you allow any Idle thought to enter Into 
the one solid uninterruptible chain of inquiries, the outcome wiÏlÏ ruin 
the whole exercise. When you have no koan to be held before your 
minds, there will be no occasion for you to realize a sfate of 
enlightenment (satorI). To seek enlightenment without a koan 1s like 
boiling sands which will never yield nourishing rice. The first essential 
thing 1s to awaken a great spIrIt Of inquiry and strive to see where the 
One finally resolves Ifself. When this spirit 1s kept constantly alive so 
that no chance 1s given to languor or heaviness or OfIOseness fO aSSeFrf 
1fself, the time will come to you without your specially seeking 1t when 
the mind attains a state of perfect concentration. That 1s to say, when 
YOU are sSiIfting, you are not conscious of the fact; so with your walking 
or lying or standing, you are not at all conscious of what you are doing; 
nor are you aware of your whereabouts, east or west, south or north; 
you forget that you are In possession of the six senses; the day 1s like 
the night, and vice versa. But this 1s still midway to enlightenment, and 
surely not a complete enlightenmert Itself. You will have yet to make 
another final and decided effort to break through this, a state of 
ecstasy, when the vaculfy of space will be smashed to pieces and all 
things reduced to perfect evenness. It 1s again like the sun revealing 
1fself from behind the clouds, when things worldly and super-worldly 
present themselves In perfect obJectIVIty. 


1.410. Karma (Kamưma (p) 

Karma 1s one of the fundamental doctrines of Buddhism. 
Everything that we encounter In this life, good or bad, sweet or bifter, 
IS a result of what we did In the past or from what we have done 
recently 1n this life. Good karma produces happiness; bad karma 
produces paIn and suffering. So, what 1s karma? Karma 1s a SanskrIt 
word, literally means a deed or an action and a reaction, the continuing 
process of cause and effect. Moral or any good or bad action (however, 
the word “karma' 1s usually used In the sense of evil bent or mind 
resulting from past wrongful actions) taken while living which causes 


2086 


corresponding future retribution, either good or evil transmigration 
(action and reaction, the confInuing process of cause and effect)—Our 
present life 1s formed and created through our actions and thoughts In 
our previous lives. Qur present life and circumstances are the product 
of our past thoughts and actions, and In the same way our deeds In this 
lie will fashion our future mode of existence. A karma can by created 
by body, speech, or mind. There are good karma, evil karma, and 
indifferent karma. All kinds of karma are accumulated by the 
Alayaviinana and Manas. Karma can be cultivated through religIous 
practice (good), and uncultivated. For sentient being has lived through 
1nnumerable reincarnations, each has boundless karma. Whatever kind 
of karma 1s, a result would be followed accordingly, sooner or later. No 
one can escape the result of his own karma. Sensel Pat Enkyo O'Hara 
wrote in Village Zen: "If you talk about karma In terms of the Eightfold 
Path, the first grouping 1s Right Speech, Action, Livelihood: Its very 
clear to think of karma as action, as what happens. But when you 
consider Right Thought, karma 1s very subtle because 1fs Internal: 
Karma starts with the thought pattern and has an effect right inside 
your mind. lf you say something, 1t clearly affects the people around 
you. Any thought that you have 1s going to affect you, so the karma 1s 
Iinternal, but it will eventually affect others around you because 1t has 
affected you. Thus, a Zen student 1s living some of her teacher's karma, 
and so too all the way back to Bodhidharma and the Buddha. TheIr 
karma 1s what weTe living out. But also Hitlers. So whafs karma? Its 
not Just what you hold in your personal life. Ifs what has happened In 
the world. That means that you can think of your personal life as the 
world, and you can begin to see that you are Interconnected with the 
UnIV€rse." 


1.4II. Yiu-Fêng Is Hiph, P'ao-Hua Is Low 

Zen master Hsao-shian, name of a Chinese Zen master. We do not 
have detailed documents on this Zen Master; however, there Is an 
Interesting detail on his teaching on Zen in The Wudeng Huliyuan, 
Volume X: One day, when Zen master Hsao-shian entered the hall and 
addressed the monks, a monk stepped out and asked, "When we see 
about us mountaIns towering high and seas ñilling hollow places, why 
do we read In the sacred sutras that the Dharma 1s sameness, and there 


2087 


1s nothing high, nothing low?” The master said, "Yiu-fêng 1s hiph, Pao- 
hua 1s low." He then got off the seat and left the hall. In fact, there are 
many 1rrational statements in Zen. Some may declare Zen Irrevocably 
insane or silly. Through these apparent trivialiies and 1rrationalities, 
Zen wanfs us to acquire an enfirely new point of view whereby to look 
I1nto the mysteries of life and the secrets of nature. This 1s because Zen 
has come to the definite conclusion that the ordinary logical process Of 
reasoning 1s powerless to gø1ve final satisfaction to our deepest spiritual 
needs. 


1.412. External Objects 0ƒ the Six Senses 

SIx obJects (nherent qualities produced by the obJects and organs 
Of sense, 1.e. sipht or visible obJects, sounds, smell, taste, touch, and 
Iidea, thoupht, or mental obJects). Zen Master Huang-Po tauglhit: 
"People always say that the outside states obstruct the mind and 
phenomenon obsfructs the principle. So they always wish to escape 
from the outside state to make their minds peaceful and to renounce 
phenomenon to protect the principle. They do not know that the mind 
obstructs phenomenon. Therefore, If you cause the mind to be empty, 
the outside sfates wIll be naturally empty, and you cause the principle 
to be calm, so phenomenon naturally will be calm. Do not use the mind 
1n an upside-down way." 


1.413. External World or Inner Mind? 

Selfishness means thinking of ourselves alone and doing things to 
please ourselves without thinking of others. The Buddha always 
reminded his disciples: “A sincere Buddhist cannot be selfish for he 
knows that compassion 1s one of the the four great minds a true 
Buddhist must possess. Besides, he should treat everybody as he would 
wish to be treated himself.” Charlotte Joko Beck wrote In Everyday 
Zen: "To move from being selfish and greedy to trying not to be that 
way 1s like taking down all the drab and uglÌy pictures In your room and 
putting up pretty pictures. But I1f that room 1s a prison cell, you've 
changed the decoratlons and they look a litle better; but still the 
Íreedom you want Isnt there; youre still Imprisoned In the same room. 
Changing the external worls or changing the pictures on the wall from 
greed, anger, and Ignorance Into ideals, that we should not be greedy, 


2085 


angry, or Ipnorant, Iimproves the decoration, perhaps, but leaves us 
without freedom of our Inner mind.” 


1.414. The Buddha Responds to an Qufsider 

The Buddha Responds to an Outsider (even the fine horse who runs 
at the shadow of the whip) in example 32 of the Wu-Men-Kuan. An 
outsider asked the World-Honored One, "I do not ask for the spoken; Ï 
do not ask for the unspoken." The World-Honored One Just sat still. 
The outsider praised him, saying, “The World-Honored One with his 
8reat compassion and mercy has opened the clouds of my delusion and 
enabled me to enter the Way." He then made bows and took his leave. 
Ananda asked, "What did that outsider realize to make him praIse 
you?” The World-Honored One said, "He 1s like the fine horse who 
runs even at the shadow of the whip.” According to Wu Men Hui-Kai in 
the Wu-Men-Kuan, Ananda 1s the Buddha's disciple, but his realization 
1S less than the outsider s. Now tell me, how do they differ, the disciple 
and the outsider? This 1s also the 65th example of the Pi-Yen-Lu. 
According to Yuan-Wu in the PI-Yen-Lu, 1ƒ this matter were 1n words 
and phrases, do not the twelve parts of the Teachings of the Three 
Vehicles containn words and phrases? Some say 1t 1s right Just not to 
speak. Then what would have been the use of the Patriarch's coming 
from the Wesf? As for so many public cases which have come down 
†rom anclIent times, after all how wIll you see what they are getting at? 
Thịs one public case 1s understood verbally by quite a few people. 
Some call 1t remaining silent, some calÏ it remaining seated, and some 
call it silently not answering. But fortunately none of this has anything 
to do with 1t; how could you ever manaøge to find 1t by groping around? 
Thịs matter really 1snt in words and phrases, yet It 1s not apart from 
words and phrases. If you have the slightest bit of hesitation, then you 
are a thousand miles, ten thousand miles away. See how after that 
outsider had intuitively awakened, only then dịd he realize that 1t 1S 
neither here nor there, neither in affirmation nor In negation. But tel 
me, what 1s this? Master I Huai of TỈlen I made a verse which said, 
"Vimalakirti was not silent, dịd not remain that way; sitting on his seat 
engaged In deliberation, he made an error. Thouph the sharp sword 1s 
1n 1ts scabbard, 1ts chill light 1s cold; outsiders and celestial demons all 
fold their hands helplessly." When Master Tao Chang of Pai Chang 


2089 


was studying with Fa Yen, Fa Yen had him contemplate this story. Fa 
Yen one day asked him, "What incident are you contemplating?" Tao 
Chang said, "The outsider questioning the Buddha." Fa Yen said, 
"Stop! Stop! Youre about to go to his silence to understand, arent 
you?” At these words Chiang was suddenly greatly enliphtened. Later, 
in teaching his commumity, he said, "On Pai Chang there are three 
secrets; 'drink tea, take care, and Test, lf you still try to think any 
more about them, I know you are still not through.” "Breast-beater 
Chen" of Tsui Yen cited this case and said, "In the six directions and 
nine states, blue, yellow, red, and white each intermingle." The 
outsider knew the four Vedas and told himself he was omniscIenf; 
everywhere he was, he drew people Into discussions. He posed a 
question, hoping to cut off old Shakya Buddha's tongue. The World 
Honored One dịid not expend any energy, yet the outsider was 
Immediately awakened. He sighed In admiration and said, “The World 
Honored One's great kindness and great compassion have opened up 
the clouds of my confusion and allowed me to gain entry." But tell me, 
where are the World Honored Ones great kindness and great 
compassion? The World Honored One's single eye sees through past, 
present, and future; the outsiders twin pupils penetrate the Indian 
continent. Chen Ju of Kuei Shan brought this up and said, “The heretic 
had the most precious Jewel hidden within; the World Honored One 
kimndly lifted it on high for him. Foresfs oŸ patterns are clearly revealed, 
myriad forms are evident." But after all, what dịd the outsider realize? 
lt was like chasing a dog towards a fence: when he gets as far as 1S 
possible, when there 1s no way to get by, he must turn around and come 
back; then he will be leaping lively. If you cast away Judgement and 
comparison and affirmation and negation all at once, your emotIons 
ended and your views gone, I† wIll naturally become thoroughly 
obvious. After the outsider had left, Ananda asked the Buddha, "What 
did the outsider realize, that he said he had gained entry?” The Buddha 
said, "Like a good horse, he goes as soon as he sees the shadow of the 
whip." Since then, everywhere 1t has been said that at this point even 
he was blown by the wind Into a different tune. It has also been said 
that he had a dragon's head but a snake's tail. Where 1s the shadow of 
the World Honored One's whip? Where 1s the seeing of the shadow of 
the whip? Hsueh Tou said, "False and true are not separate, the fault 


2090 


comes from the shadow of the whip." Chen Ju said, "Ananda's golden 
bell 1s rung twice, and everyone hears 1t together. Even though this 1s 
SO, 1f 1s very much like two dragons fighting for a Jewel. It matured the 
maJestic dragon of that other wise one." 


1.415. The Dead-Void Heretics 

False emptiness, improper and crooked understanding of emptiness 
which “Mad Zen” practitioners always attach to. Zen master Hsuan Sha 
said: "Some people begin to collect their thoughts, suppress theIr 
minds, and merge all things Iinto Emptiness. They close their eyelids 
and hide their eyeballs. As soon as distracting thoughts arise, they push 
them away. Even when the subtlest thought rises, they Immediately 
suppress 1t. This kind of practice and understanding constitutes the very 
trap of the dead-void heretics. Suụch practitioners are living dead men. 
They become callous Impassive, senseless, and torpid. They resemble 
stupid thieves who try to steal a bell by stuffing thetr ears!" 


1.416. Enjoying the Moonlight 

The koan about the potentiality and conditions of questions and 
answers between Zen Master Nan Chuan and Chao Chou. According 
to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), 
Volume VIII, one evening when Master Nan Chuan was enJoying the 
moonlipht, Chao chou asked him when one could be equal to the 
moonlipht. The master said, ”"Twenty years ago I attained that state." 
Chao-chou continued, "What about ripght now?” The Master went 
1mmediately to his room. According to the Records of the Transmission 
of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume VI, one evening, the monks 
XItang, Pai-chang, and Pu-yuan were viewing the moon with Master 
Ma-tsu. Ma-tsu asked them, "At Just this moment, what 1s 1t?” Xitang 
said, "Perfect support." Pai-chang said, "Perfect practice." Pu-yuan 
shook his sleeves and walked away. Ma-tsu said, "A sutra enters the 
Buddhist canon. Zen returns to the sea. Only Pu-yuan has gone beyond 
things." Chang-sha Ching-tsên was noted for the aggressiveness with 
which he demonstrated the dharma. According to the Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch uan-Teng-Lu), Volume X, one day, 
Changsha Ching-tsên and Yangshan were enjoying the moon. 
Yangshan said, "Everyone 1s completely endowed with this, but they 


2091 


are unable to make use of it." Changsha Ching-tsên said, "l Invite you 
fo use 1t now." Yangshan asked, "How would you use 1t?” Changsha 
Ching-tsên knocked Yangshan down with a shove to the chest, then 
stepped on him. Yangshan said, "Wow, Just like a tiger!" Changling 
Huileng said, "Before they were one family. Afterward they were not 
one family." He also said, "Heresy 1s difficult to support." From this 
time forward Changsha Ching-tsên was known to all as “The Tiger!" 


1.417. Uncut Gems Form Nothing Useƒful 

Uncut gems form nothing useful, 1.e., a practitiloner without 
practicing can never attain an enlightenment. According to Zen Master 
Seung Sahn Sunin In Thousand Peaks, originally this metal was ugly 
rocks. Then the rocks were heated for a long time over a very hot fire, 
until finally they became liquid. Now this liquid will be poured 1nto a 
mold and will take the shape of a big, beautiful bell, and when 1t cools 
someone wiÌl strike the bell, and the beautiful sound wIll fil]l the whole 
universe. We are all like rocks. And when we practice hard we heat up 
our hearts making a big, hot flame, which melts our condition, situation 
and opinion until we become like molten metal, ready to assume the 
shape of a great Bodhisattva who, when struck with the cry for help, 
makes a big, deep sound which resonates and fills the whole universe, 
and makes everybody happy. 


1.416. A Jade Wormman Conceives in the Night! 

Tan-Xia entered the hall and said, Te-Shan spoke as follows: “My 
doctrine 1s without words and phrases, and truthfully, I have no Dharma 
to Iimpart to people.” You can say Te-Shan knew how to go Into the 
Ørass fo save people. But he didn't soak the whole body in muddy 
water. If you look carefully you see he has Just one eye. But as for me, 
my doctrinne has words and phrases, and a golden knife can”t cut 1t 
Open. It is deep, mysterious, and sublime. A jade woman conceIves In 
the mpht.” 


1.419. Enlighfenment 
The term “Enliphtenment” Is very Important In the Zen sects 
because theultimate goal of Zen discipline 1s to attain what 1s known as 


2092 


“enlightenmernt.` Enlightenmernt 1s the state of consciousness in which 
Noble Wisdom realizes 1ts own Inner nature. And this self-realization 
constitutes the truth of Zen, which 1s emancipation (moksha) and 
freedom (vasavartin). The term "Enlightenment” 1s also used to 
Iindicate the transcendental experience of realizing universal Reality. lt 
sipgmifles a spiritual mystical, and Intuitive realization, and should not 
be understood as denoting an ¡intellectual awakening as I1ts common 
applicaton 1n associaton with the "Age of Reason"” suggests. 
According to Zen master D.T. Suzuki In Essays in Zen Buddhism, 
Second Series, Enlightenment 1s the whole of Zen. Zen sfarts with 1t 
and ends with it. When there 1s no enlightenment, there 1s no Zen. 
Enliphtenment 1s the measure of Zen, as 1s announced by a master. 
Enliphtenmernt 1s not a state of mere quietude, 1t 1s not tranquilization, 
If IS an Iinner experlence which has no trace of knowledge of 
discrimination; there must be a certain awakening from the relative 
field of conscIiousness, a certain turning-away from the ordinary form 
of experlence which characterizes our everyday life. The technical 
Mahayana term for 1t 1s “ParavritfI,` turning back, or turning over at the 
basIs of consclousness. By this entirety of one”s mental construction 
goes through a complete change. Enlightenment 1s the most intimate 
individual experience and therefore cannot be expressed in words or 
described In any manner. All that one can do In the way of 
communicafting the experlence to others 1s to suggest or Indicate, and 
this only tentatively. The one who has had 1t understands readily 
enough when such Indication are given, but when we try to have a 
glimpse of it through the indices given we utterly fail. When our 
consideration 1s limited to the objJective side of enliphtenmeirt, the 
opening an eye to the truth of Zen does not appear to be very 
extraordinary thing. The master makes some remarks, and If they 
happen to be opportune enoueh, the disciple wIll come at once fo a 
realization and see Into a mystery he has never dreamed of before. lt 
seems all to depend upon what kind of mood or what state of mental 
preparedness one 1s at the moment. According to Zen master D.T. 
SuzukI in Essays In Zen Buddhism, First Series (p.251), Zen after all a 
haphazard affair, one may be tempted to think but when we know that 
1t took Nan-yueh eight long years to answer the question from the Sixth 
Patriarch “What 1s 1t that thus come?” We shall realize the fact that in 


2093 


Nan-yueh there was a great deal of mental anguish which he had to go 
through before he could come to the final solution and declare, ““Ïo say 
IPs a thing misses the mark” We must try to look I1nto the 
psychological aspect of enliphtenment, where 1s revealed the Inner 
mechanism of opening the door to the eternal secret of the human soul. 
“Awakening,” “realization,” or “enlightenment,” one of the terms 
used In Zen for direct apprehension of truth. It literally means “seeing 
nature,” and 1s said to be awareness of one”s true nature In an Insight 
that transcends words and conceptual thought. It ¡is equated with 
“Sator1†” in some Zen contexts, but in others “kensho” 1s described as an 
initial awakening that must be developed through further training, 
while “satori” 1s associlated with the awakening of Buddhas and the 
patrlarchs of Zen. A monk asked Chao-chou to be Instructed in Zen, 
Chao-chou said, "Have you had your rice soup or not?" The monk said, 
"Yes, master." Chao-chou said, "Ilf so, have your dishes washed." 
These words at once opened the monk's mind to the truth of Zen. Thịs 
1s enouegh to show what a commonplace thing enlightenment 1sử At any 
rate, we could not say that Chao-chou had nothing to do with the 
monkK' realization. But, how did Chao-chou make the monk's eye open 
by such a prosalc remark? Did the remark have any hidden meaning, 
however, which happened to concide with the mental tone of the 
monk? How was the monk so mentally prepared for the final stroke of 
the master, whose service was Just pressing the butfon, as It were? Zen 
practitioners should always remember that the whole history of the 
mental development leading up to an enlightenment; that 1s from the 
first moment when the disciple came to the master until the last 
moment of realizaton, with all the Intermittent psychological 
Vicissitudes which he had to go through. But the conversation between 
the monk and Chao-chou Just shows that the whole Zen discipline øains 
meaning when there takes place this turning of the menfal hinge to a 
wider and deeper world. For when this wide and deeper world opens, 
Zen practitioners' everyday life, even the most trivial thing 0Ÿ 1t, grow 
loaded with the truths of Zen. On the one hand, therefore, 
enlightenment 1s a most prosaic and matter-of-fact thing, but on the 
other hand, when 1t 1s not understood 1t 1s something of a mystery. But 
after all, 1s not liíe 1tself filled with wonders, mysteries, and 
unfathomabilities, far beyond our discursive understanding? 


2094 


Ruth Fuller Sasaki wrote In 'Zen: A Method for Religlous 
Awakening: The aim of Zen Is first of all awakening, awakening to our 
true self. With this awakening to our true self comes emancipation 
Írom our small self or personal ego. When this emancipation from the 
personal ego 1s finally complete, then we know the freedom spoken of 
in Zen and so widely miscontrued by those who take the name for the 
experience. Of course, as long as this human frame hangs together and 
wWwe ©XISt as one manifested form In the world of forms, we carry on 
what appears to be individual existence as an Individual ego. But no 
longer 1s that ego In control with 1s likes and dislikes, 1ts characterIstics 
and 1s foibles. The True Self, which from the beginning we have 
always been, has at last become the master. Freely the True Self uses 
this individual form and this individual ego as 1t wIll. With no resIstance 
and no hindrance 1t uses them in all the activities of everyday life, 
whatever they are and wherever they may be... 


1.420. Enlightened Source Zen Master 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XV, as a youth, he followed his teacher to 
recite the Heart Sutra and came upon the words “No eyes, no ears, no 
nose, no tongue, no body...” He asked his teacher: “I have eyes, ears, 
a nose, and so on. So why does the sutra say there 1s none?” "The 
teacher was so surprised and reportedly dumbfounded at the Insight 
revealed by Liang-Jieˆs question, and replied to him: “I can”t be your 
teacher.” He then sent the young Liang-]ie to study under Zen master 
Ling-Mo at Mount Wu-Tzie. At the age of twenty-one, Liang-]ie 
received full ordination. Also according to the Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume XV, like many 
other masters of the Tang dynasty, Tung-shan was credited with being 
able to predict his own death. The story 1s told that one day, at the age 
of sixty-three, Tung-Shan had his attendants help him shave his head, 
bathe and get dressed. He then had the bell rung to summon the monks 
so that he could bịd them farewell. He appeared to have passed away 
and the monks began wailing piteously without letup. Suddenly T”ung- 
Shan opened his eyes and said to them: “Homeless monks aren't 
attached to things. That 1s their authentic practice. Why lament an 
arduous life and pitiful death?” T”ung-Shan then Instructed the temple 


2095 


director to organize a “delusion banquet.” The monks adoration for 
TPung-Shan was unending. Seven days later the food was prepared. 
Tug-Shan had a final meal with the congregation. He then said: 
"Dontmake a bịig deal about it. When I pass away, don go carryIng 
on about 1t.” T”ung-Shan then returned to his room, and sitting upright, 
passed away. It was the third month in 869. He was sixty-three years of 
age, he*d been an ordained monk for forty-two years. T”ung-Shan 
received the posthumous name “Enlightened Source.” 


1.421. Awaking the Mind 
When Kakushin presented himself before Mumon, Mumon asked 
him, "What 1s your name?” Kakushin told the Zen master his name. 
Noting that the name Kakushin means "Awakening the Mind”" or 
"Awake Mind," the master wrote a verse for the pilgrim: 
"Mind 1s Buddha, 
Buddha 1s mind: 
Mind and Buddha, 
being such, are there 
throughout all time.” 


1.422. Awakening Is Not a Single Event But an Qngoïng Process 

As a result of his own experience, Ta-hui became an avid advocate 
of the kôan system, which he used as a kind of “skillful means” to help 
students achieve awakening and then deepen their original insights. For 
him, awakening was not a single event but an ongoing process. He told 
his students that he had eighteen major awakenings and countless 
smaller experiences. He told them, ““There arent any words in Zen. Its 
all awakening. When you have awakening, you've got it all” The kôan 
he most frequently assigned to those who came to him for 1nstruction 
was Chao-chous “Wu! Another kôan originated with Ta-hui. He held 
up his whisk (hossu) and demanded: “If you call this a staff, you affirm; 
1f you dontt call 1t a staff, you negate. Beyond affIrmation and negation, 
what are you going to call 1t? Say something†” 


2096 


1.423. Asleep or Awake, At All Từnes Be One 

In the Surangama Sutra, the Buddha taught: “Ananda, asleep or 
awake, at all ttmes be one. When a person who has been practicing 
samadhi has reached the end of the samadhi, the usual cognitive 
processes Involved In dreaming will disappear from his mind. His 
awareness wIll be as luminous, as empty, and as still as a cloudless sky. 
lmages of gross external obJects wIll no longer appear before him as 
obJects of cognition. He wIll view all the phenomena In the world, the 
mountains, the rivers, and everything else, as mere reflections that 
briefly appear In a clear mirror, leaving nothing behind. Only true 
©€ssence of consciousness remains.” As a matter of fact, for any 
practitioner who reaches the end of the agsgregate, there wIll no longer 
be any difference between waking and sleeping. 


1.424. Striking Stqfƒ That Caused People to Be Awakened! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch"uan-Teng-Lu), Volume X, Zen master Daochang came from 
XiIangzhou, now 1s a portion in the Hubeli Province. One day, a monk 
asked Zen master Kuan-nan Tao-chang, "What Is the meaning of 
Bodhidharma s coming from the west?” Daochang held up his staff and 
said, "Do you understand?" The monk said, "I dont understand." 
Daochang hit him. According to the Records of the Transmission of the 
Lamp (Chhuan-Teng-Lu), Volume X, Another day, a monk asked, 
"What 1s the source of the great way?" Daochang struck him. 
Whenever the master would see a monk coming to pay respectfs, he 
would often take up his staff to strike hìm and chase hìm off. 
Sometimes he'd say, "Youre late," or "Beat Guannan's drum." During 
his time only Beixian was in harmony with him. 


1.425. Dharma oƒ Awakening 

A wandering monk asked: “here has always been meaning 
aftributed to the teaching of the Buddhas and ancestors. Why does the 
master say there I1sn't any?” Shan-HuI said: “Don't eat for three years 
and you won't see anyone hungry.” The monk said: “If no one 1s 
hungry, why cant I gain awakening?” Shan-Hui said: “Because 
awakening has confused you.” Shan-Hui then recited this verse to 
make his point: 


2097 


“Clear and luminous, no Dharma of awakening, 
Awakening confuses people. 
In paradise with two feet and eyes, 
Nothing false, and nothing true.” 


1.426. When I Have Understood Is No DỰƒerent From When I 

Dũ Not Understand! 

Dinh Huong was the name of a Vietnamese monk from Chu Minh, 
North Vietnam. He left home when he was very young and became 
one of the most outstanding disciples of Zen Master Đa Bảo. After the 
latterˆs death, he became the Dharma heir of the sixth lineage of the 
Wu-Yun-T”ung Zen Sect. One day, he asked Zen master Da Bao, 
“How can [ see the true mind?” 'The master said, “You have to điscover 
1t for yourself.” Dinh Huong Joyfully awakened and said, “Everything 
1s like that, not Just me.” Master Da Bao said, “Do you understand or 
not?” Dinh Huong said, “Even when I have understood”, 1t 1s no 
different from when [I did not understand. Master Da Bao said, “You 
must preserve this mind.” Dinh Huong covered his ears and went out 
with his back facing the Master. Master Da Bao shouted: “Go away!” 
Dinh Huong bowed to prostrate the Master. Master Da Bao said, “In 
the future when dealing with worldly people, you must be like deaf 


»” 


man. 


1.427. Enlightened and Nof-Enlightened Are the Same, There Ïs 
Neither Mind Nor Thing 
Dhrtaka, name of the fifth of twenty eight Indian Patriarchs. 
According to Eitel in The Dictionary of Chinese-English Buddhist 
Terms, Dhrtaka, the fifth patriarch “Unknown to Southern Buddhists, 
born in Magadha, a disciple of Upagupta, went to Madhyadesa where 
he converted the heretic Micchaka and his 8,000 followers. The 
following 1s the gatha from Patriarch Dhrtaka: 
"Penetrate into the ultimate truth of mind, 

And we have neither things nor no-things; 

Enlightened and not-enlightened, 

They are the same; 

Neither mind nor thing there 1s.” 


2098 


1.426. Enlighfenment Is Only the Beginning, Not the End ogƒ Zen 

The only one business of Zen pracfitloners 1s fo practice Zen; and 
the they have only one aim, that 1s to gain enlightenment. Thus, under 
any cIrcumstances, they see, hear, taste, and even smell Zen all of the 
time. However, Zen only begins at the moment when one fÍirst attaIins 
Enlightenment; before that one merely stands outside and looks at Zen 
Iintellectually. In a deeper sense, Enlightenment 1s only the beginning, 
but 1s not the end of Zen. In fact, according to Zen legends, the 
celebrated Zen Master, Chao-chou, after he gained enlightenment for a 
long time, even at the age of eighty, to have continued travelling to 
various places to learn more of Zen! On the other hand, Hui-chung, the 
national Master of the Tang Dynasty, after gaining enlightenment, he 
remained In a mounfain hermitage for forty more years. After gaining 
enlightenment, Zen master Chang-ching continued to meditate for 
twenty years. These Zen masters knew all kinds of things when they 
affained enlipghtenment, but still they persisted in working hard at Zen 
all their lives. Why? Because they knew from their direct experlence 
that Zen 1s like a vast ocean, an inexhaustible treasury full of riches 
and wonders. After gaining enliphtenment, one may reach towards this 
treasury, behold it, even take possession of 1t, and still not fully utilize 
or enjoy 1t all at once. It usually takes quite a while to learn how to use 
an Iimmense Inheritance wIsely, even after being In possession of 1t for 
some time. No matter what we say, the spirit as well as the tradition of 
Zen 1s fully reflected In Ifs emphasis on “view” rather than "conduct”. 
Therefore, though Enlightenment is merely the beginning, 1t 1s 
nevertheless the Essence of Zen. It is not all of Zen, but 1t is the Heart 
Of Zen. 


1.429. Enlightenment Means Buddha 

Shinchi Kakushin, name of a Japanese Rinzai Zen master ¡In the 
thirteenth century. He was a contemporary of Zen master Enni Benen. 
He attended a Buddhist school associated with the local Shinto shrine 
and renounced the world to become a monk at the age of 19. When he 
had his head shaved, he was given the Buddhist name “Kakushin” 
which means “Enlightened Mind.” He was ordained at Todalji and 
studied in the Shingon school before traveling to China in 1249. When 


2099 


he returned to Japan, he brought Wu-Men Kuan and Lin-Chi of the 
lineage of Yang-Qi-Fan-Hui back to Japan to found the lamp of 
Dharma school there. In 1235, he became Interested In Zen after 
meeting OØyoyu ZenjJI, a famous Japanese Huang-lung Zen masfter of 
the Rinzali school In the middle of the Kamakura Period, around the 
early thirteenth century (Huang-lung branch Is one of the most 
1mportant branches from Lin-Chi school in Japan). GOyoyu ZenJi was 
one of Zen master Myoan Eisats dharma hetIrs. Four years later, he 
accompanmied Taiko Gyoyu ZenJi to Jufuku-Ji in Kamakura, where 
Gyoyu put him In charge of the operatlons of the temple. After TaIko 
Gyoyu Zenjis death, Kakushin studied with Master Dogen for a while, 
but he ultmately decided that he needed to go to China to better 
understand Zen. In 1249, he began to travel to China. There he hoped 
to study with MuJun Shiban as had MugaKu and Shoichi, but Shiban had 
recently died. So, while there, he became a student of the greatesf 
Ch'an master of the day, Wu-Men Hui-K'ai (1183-1260), who 
belonged to the Yang-Ch”i school of Lin-Chi. Wu-Men conferred the 
certificate of awakening (nka shomel) on him and named him as his 
dharma successor. He also gave him a handwritten copy of a work 
containing his teachings, entiled Wu-Men Kuan (Mumonkan—Jap), 
which was to become one of the most important works of ]apanese 
Zen. Under Mumons direction, Kakushin was Introduced to koan 
practice. He achieved awakening after only six months in China, and 
won the admiration of his teacher. When 1t was time for him to return 
to Japan, Mumon presented him with a hand-written copy of the 
Mumonkan. It was the first copy to come to Japan. The master always 
taught his disciples: “The Buddhas and sentient beings have the same 
Buddhta (the nature of awareness or (the Intuiive nature). The 
Buddhas understand mind; ordinary people misunderstand mind. The 
source of all Buddhas 1s one; the realms of misunderstanding and 
understanding divide. Without depending on another power, you can 
know by Iinherent capacity. If you want to arrive at Buddhahood, you 
must lookK 1nto your own mind."” 


1.430. Perfect Enlighteniment in Zen 
A perfect enlightement in Zen means an absolutely complete 
enliphtenment. At that time, practiioners see that all things being 


2100 


produced by cause and environment are unreal. Enlightenment In Zen 
means the Intuiftive awareness or cognition of the Dharma-Nature, the 
realizaton of ultimate reality. The term Bodhi in Sanskrit has no 
equivalent in Vietnamese nor in English, only the word “Lóe sáng” or 
“Enlightenment 1s the most approprilate term for 1t. A person awakens 
the true nature of the all things means he awakens fo a nowness of 
emptiness. The emptiness experienced here here Is no nihilistic 
emptiness; rather 1t 1s something unperceivable, unthinkable, 
unfeelable for It 1s endless and beyond existence and nonexistence. 
Emptiness 1s no obJect that could be experienced by a subJect, a subJectf 
1fself must dissolve In 1t (the emptiness) to attain a true enlightenmet. 
The spirit as well as the tradilon of Zen 1s fully reflected In 1ts 
emphasils on seeing Into one”s own nature rather than practicing. 
Therefore, though awakening 1s merely the beginning, 1t 1s 
nevertheless the essence of Zen. It 1s not all of Zen, but it 1s the heart 
or the central part of Zen. In real Buddhism, without this experience, 
there would be no Buddhism. Enlightenment 1s the most intimate 
individual experlence and therefore cannot be expressed in words or 
described In any manner. All that one can do In the way of 
communicating the experlence to others 1s to suggest or Indicate, and 
this only tentatively. The one who has had it understands readily when 
such Indicatlons are given, but when we try to have a glimpse of 1t 
through the indices gIiven we utterly fail. The Buddha was quite to the 
poIint when He thus derided all those philosophers and vain talkers of 
his day, who merely dealt in abstractions, empty hearsays, and fruitless 
indications. According to the Zen Essence, once there was a monk who 
specialized in the Buddhist precepts, and had kept to them all his life. 
Once when he was walking at nipht, he stepped on something. It made 
a squishing sound, and he imagined he had stepped on an egg-bearing 
Írog. This caused him no end of alarm and regret, in view of the 
Buddhist precept against taking life, and when he finally went to sleep 
that night he dreamed that hundreds of frogs came to him demanding 
his le. The monk was terribly upset, but when morning came he 
looked and found that what he had stepped on was an overripe 
eggplant. At that moment his feeling of uncertainty suddenly stopped, 
and for the first time he realized the meaning of the saying that there 1s 
no obJective world. Then he finally knew how to practice Zen. Lets 


2101 


think of the poet concerning a frog from Zen master Ba-]iao, then we 
wIll see the matter a little bit clearer: 
"This  anclent pond; 
A frog leaps In; 
Oh, the sound of water†" 
lt was the sound that awakened practitioners to the truth of Zen 
Buddhism. The experience 1tself could not be expressed In any other 
way; hence the 'Haiku, merely descriptive of the occasion with no 
sentiment, with no commetntt. 


1.431. Has Realized the Zen oƒ the Ancestors! 

One day, Hsiang-Yen Chih-Hsien dispatched a monk to take the 
verse to Kwei-Shan and rectte 1t. Upon hearing 1t, Kwei-Shan said to 
Yang-Shan: “This disciIple has penetrated!” Yang-Shan said: “This 1s a 
good representation of mind function. But wait and [II personally go 
and check out Hsiang-Yan”s realization.” Later Yang-Shan met with 
Hsiang-Yen and said: “Master Kwei-Shan has praised the great matter 
of your awakening. What do you say as evidence for 1t?” Hsiang-Yen 
then recited his previous verse. Yang-Shan said: “I grant that you have 
realized the Zen of the Tathagatas. But as for the Zen of the Ancestors, 
you haven”t seen 1t In your dreams.” Hsiang-Yen then composed 
another verse that said: 

“J have a function 
IUs seen In the twinkling of an eye. 
lf others don't see It, 
They still can”t call me a novice.” 
When Yang-Shan heard this verse, he reported to Kwei-Shan: “It's 


Ị? 


wonderful Hsiang-Yen has realized the Zen of the Ancesfors 


1.432. What is the se 0ƒ Quiet Siting in Duinbƒounded State 
Like Thịs? 

Zen Master Upagupta Tripitaka, name of an Indian Zen monk in 
the seventh century. According to the Records of the Transmission of 
the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume V: He was from India, came to 
Shao-Yang by the end of the seventh century. He was enlightened 
when he happened to hear the teachings of the Sixth Patrlarch. Later, 
he went to Wu Tai Shan, there he met a monk who built a hermitage to 


2102 


sit in deep meditation by himself. He asked the monk, "Why do you sIt 
here by yourself?" The monk replied, “To contemplate on the purity." 
He asked, "Who contemplates and what 1s that purity?" The monk 
bowed him and asked, "Would you please tell me that principle." He 
said, "Why do you not contemplate and purify yourself?" The monk 
was puzzled and could not answer. He asked, "From what sect are you 
from?” The monk said, "From Zen Master Shen-Hsu." He said, "The 
lowest heretical sect In India does not fall into this kind oŸ view- 
attachment. What 1s the use of quiet siftting in dumbfounded state like 
this?” The monk asked, "Who 1s your master?" He replied, "My master 
1s the SIxth Patriarch Hui Neng. Why donft you hurry to vIsit him so that 
you can be enlightened soon?” Then the monk followed his advice to 
come to visit the Sixth Patriarch; and eventually the monk was also 
enliphtened by the Patriarch. From that time, his whereabout and 
pAassing-away time were unknown. 


1.433. To Sit on the Cushion Is Befter! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch"uan-Teng-Lu), Volume XII, one day, Zen master Tzu Fu placed a 
meditation cushion on his head and said, "When you are like this, then 
1Es difficult for us to speak to each other." The monks were silent. Tzu 
Fu then sat on the cushion and said, “This 1s better." 


1.434. Sittng Embraces Three Fundamental Elements oƒ 
Buddhism: Precepfs-Concentration-Wisdom 

On one occasion, Zen Master Hakuun-Yasutani entered the hall to 
teach the assembly: "Whether you are aware of It or not, you are 
creating good karma all the time you are here at a sesshin. Sitting 
embraces the three fundamental elements of Buddhism, namely, the 
precepts, the power of concentration, and satoriI-wisdom. It 1s obvious, 
Of course, how concentratlon 1s strengthened and mind stability 
developed; 1t may be less obvious to you how your eye of true wisdom 
1s pradually being opened as your Intrinsically pure nature 1s cleansed 
of Its delusions and defilements In sincere and wholehearted sitting. Às 
for the precepts, clearly one can Ki or steal or lie during zazen. In a 
profounder sense, however, observance of the precepts Is ørounded in 
zazen, because through zazen you are gradually ridding yourself of the 


2103 


basic delusion which leads man to commit evil, namely, the delusion 
that the world and oneself are separate and distinct. Inherently there 1s 
no such bifurcation. The world doesnt stand outside me, 1t 1s me! 'This 
1s the realization of your Buddha-nature, out of which observance of 
the precepts naturally and spontaneously arIses." 


1.435. Sit In The Water And Begging For The Water 

According to The Records of the Transmission of the Lamp, 
Volume XVII, one day, Zen master Hsuan-Sha entered the hall and 
addressed the monks, saying, "Ifs as 1f all of you are sitting on the 
bottom of a great ocean, completely submerged, and youre stil 
holding your hand out to people and begging for water. Do you 
understand? You should always remember that If you are In the water, 
and 1f this 1s the fact, remain so, for according to Zen when you begin 
to beg for water you put yourselves in an external relation to 1t and 
what has been your own wIll be taken away from you. lf you want to 
realize wIsdom and Bodhisattvahood you can do so 1f you have great 
wisdom ability. With great wisdom ability you can do 1t right now. But 
1f your basic ability 1s somewhat lacking, then you have to be diligent 
and press on, day and night forgetting about food and sleep, enduring 
as 1ƒ both your parents had died, being in Just such anxIety. Give over 
your entire life, and with the help of other people, truly endeavoring 
for the truth, you ]I certainly reach enlightenment." 


1.436. Words Are Basically Emp(y 

One day, Hsao-ywe, being doubtful of karmic obstructions, asked 
Zen master Chang Sha Ching Chen (a Zen Master In the ninth century), 
"What does it mean when Master Hsuan-chueh said that When truly 
understood all karmic obsftructions, in their essence, are empty. When 
there 1s no realization, all debts must be paid?'” In respond, Master 
Chang Sha Ching Chen simply said, "You have not fully comphreded 
the meaning of karmic obstructions." Hsao-ywe asked again, "hen 
what 1s Karma?" Chang Sha Ching Chen said, "It 1s basically empty!" 
Zen practitioners should always remember that spoken words are non- 
©xIstenf; so we must use the air and our tongue to form and speak the 
words. [f we Inadvertently say unpleasant things to others, we have Just 
created bad karma. In turn, people try to find hurtful words to respond 


2104 


with the Intenfion to provoke our anger. Once we know that words are 
non-exIstent, our anger will not arise, and we wIll control the situation 
1n a more posIftIve way. Thịs 1s the most difficult thíng to do 1n our He, 
but Zen practitioners have no other better way. 


1.437. Words and Languages 

Teaching, recitation, and stories (Desanapatha (skt), etc. In the 
Lankavatara Sutra, the Buddha emphasized the Inner attainment of the 
truth, not the teaching realized by all the Tathagatas of the past, 
present, and future. The realm of the Tathagatagarbha which 1s the 
Alayavijnana belongs to those Bodhisattva-Mahasattvas who follow 
the course of truth and not to those philosophers who cling to the letter, 
learning, and mere discourse. Also in the Lankavatara Sutra, the 
Buddha taught: "O Mahamat, it 1s because the Sutras are preached to 
all beings In accordnace with their modes of thinking, and do not hit the 
mark as far as the true sense 1s concerned; words cannot reinstate the 
truth as If 1s. It 1s like mirage, deceived by which the animals make an 
erroneous Judgmert as to presence of water where there 1s really none; 
even so, all the doctrines In the Sutras are Intended to satisfy the 
Imagination of the masses they do not reveal the truth which 1s the 
obJect of the noble understanding. Therefore, O Mahamati, conform 
yOourself to the sense, and do not be engrossed in words and doctrines. " 


1.436. The Gosling im a Boftle 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch"uan-Teng-Lu), Volume VIII, on one occasion, governor Lu-kung 
told Nan-Ch°uan this story: “Long ago, there was a man who hatched a 
øoose egg and raised the gosling In a bottle. But as the bird grew 
larger, it was unable to get out of the bottle. The man wanted to rescue 
the goose, but he didnt want to break the bottle. What would you have 
done In his place?” Nan-Ch"uan called, “Governor!” Lu-kung said, 
“Yes, master!” Nan-Chˆuan said, “ “[here! Its out!” 


1.439. lgnorance Is the Main Cause 0ƒ the Aimless Rambling! 
According to The Records of the Transmission of the Lamp, 
Volume XXI, Lo-han Kuei-chen 1s known particularly for several 


2105 


mondo (questions and answers) with his principal student Fa-yen that 
have been handed down In the Zen texts. One of them 1s found as 
example 20 of the Tsung-Jung-lu: "Kuei-chen asked Fa-yen, 'Head 
monk, where are you going?” Fa-yen said, m rambling aimlessly 
around.' Kuei-chten said, "Whafs the good of rambling around?' Fa-yen 
said, II dont know.' Kuei-chen said, Not knowing 1s closest to 
Ipnorance. " 


1.440. lgnorant Monks Are Many! 

Katigan championed In the study of Buddhist and Zen literature In 
the middle of the nineteenth century. Many people thought he was Just 
a scholar, not realizing that he was an enlightened Zen master. Kaigan 
first studied scriptural Buddhism with the great Zen master Sengal. 
Later he studied Zen meditation with Seisetsu and Tankal. Kaigan 
completed his Zen study with Tankail and was recognized as a 
successor. At one point Kaigan went to Kyoto to study at the 
academies of the other schools of Buddhism. Disturbed by what he 
found, Kaigan wrote, 

"At the Fifth avenue bridge, 
I tunn my head and look; 
East, west, south, north, 
lgnorant monks are many." 


1.441. Five Factors 0ƒ Absorpfion 

According to Bhikkhu Piyadassi Mahathera in The Spectrum of 
Buddhism, to overcome these five hindrances, one has to develop five 
psychic factors known as five factors of Jhana. It 1s the psychic factors 
that ratse the practitioner from lower to higher levels of mental purIty. 
The consciousness that 1s associated with them becomes known as 
“lhana.” These psychic facfors, in order, step by step, subdue the 
hindrances that block the path of concentration: First, applied thought 1s 
used to subdue sloth and torpor. Second, sustained thoupht 1s used to 
subdue doubt. Third, Joy 1s used to subdue 1II-will. Fourth, happiness 1S 
used to subdue resflessness and worry. Fifth, one pointedness or 
unification of the mind which 1s used to subdue sense desire. 


2106 


1.442. There Is No Manjusri At Mount Wutai! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume XII, occasionally pilgrims traveling to the 
Bodhisattva ManJusri Shrine spent a short time with Lin-chi as well. 
One of those visitors was Chao-chou. One day, Lin-chi was washing his 
feet in a basin of water as Chao-chou approached the monastery. The 
visitor called out, “Why did the First Patriarch come east?” Lin-chi 
appeared to Ignore his visiftor and continued washing his feet. Chao- 
chou came up to him, saying, “I ask you, why dịd the First Patriarch 
come east?” When Lin-chi still didnt reply, Chao-chou leaned forward 
and cupped his ear as 1Ý straining to hear the others answer. Lin-chi 
poured the dirty water onto the ground. Although It 1s assumed he was 
not referring to Chao-chou, Lin-chi had this to say about the people 
who came to visit ManJusrIs shrine: “There's a type of student who 
goes to Mount Wutai to seek out ManJusri. That student has already 
made a mistake! There's no Manjusri at Mt. Wutai. Do you want to 
know ManJusr1? Its Just what 1s In front of your eyes! From first to last 
1fs not anything else. Dont doubt it anywhere you go! IẺs the living 
ManJusri!” The light of non-discrimination which flashes through every 
thought of yours, this 1s your Samantabhadra who remains true all the 
time. Every thought of yours which, knowing of 1tself how to break off 
the bondage, 1s emancipated at every momernt, this 1s entering Into the 
Samadhi of Avalokitesvara. Each of them functions in harmonious 
mutually and simultaneously, so that one 1s three, three 1s one. When 
this 1s understood, your are able to read sutras. Commenting on Lin 
Chis view of “No MaJjusn at Mount Wutai”, a Zen master has this 
verse as follows: 

“Wherever there 1s a mountain welÏ shaded in verdure, 
There 1s a holy ground for your spiritual eXercIse; 
What then 1s the use of climbing up, 
Supported by the mountann staff, 
ManJusr1 to worship on the Chng Ling Peak? 
Even when the golden-haired lion reveals 1tself in the clouds, 
Indeed, rightly reviewed, this 1s no auspIcious sign.” 


2107 


1.443. The Five Elements and the Sword 0ƒ 'Yes" and "No" 

One day, Zen master Hui-Tang said to the congregation, “Those 
who want to understand the source of life and death must first clearly 
understand their own selves. Once theyre clear about this, then 
afterward they can act appropriately according fo circumstances never 
missing the mark. Before the sword appears, there 1s no 'pOSIfIV€' Or 
negative.' But when 1t comes forth, then there are the five elements, 
mutually giving rise to or overcoming one another. The alien and 
famillar are manifested, and the four natures come I1nto abiding. 
Everything becomes pigeonholed, and the sword of 'yes' and 'no' arIses. 
But this leads to that which 1s true and false not being distinguished, to 
water and milk not being separated. When a disease enters Into the 
solar plexus of a person, how can he be saved? If a weary and lost 
traveler doesn't have the bright sun to assist him, he wontt find his way 
back home. When a person truly beholds the great function, then all 
delusional views are immediately forgotten. When all views are 
forgotten, the mist and fog are not created. When great wisdom 1s 
understood, then there 1s nothing else. Take care!" 


1.444. Comunentfs on the Five Houses 

The term for “five houses, seven schools” 1s used in Zen Buddhism 
to designate the main divisions of the Ch”an tradition in Tang dynasty 
China. The schema was first articulated by Fa-Yen Wen-I (885-958). 
Hive secfs or schools of Chinese Zen Buddhism. The five traditlons 
arise from one orIgin which 1s “Directly Point to Mind to see one”s 
True Nature and to realize the Buddhahood” taught by the Sixth Zen 
Patrlarch Hui-Neng. These five sects Iinclude Yun-Men (Ummon), 
founded by Yun-Men Wen-Yen (864-949); Fa-Ran (Hogen), founded 
by Fa-yen Wen-I (Hogen Buneki 885-958); Tao-Tung (Soto), founded 
by Tung-Shan Liang Chieh and Ts°ao Shan Pen-Chi (640-901); Kuei- 
Yang, (Igyo), founded by Kuei-Shan Ling-Yu (771-853) and Yang 
Shan Hui-Chi (807-883); and Lin-Chi (Rinzai), founded by Lin-Chi-I- 
Hsuan. According to the Wudeng Huiyuan, one day, a monk asked 
Fayan, “What about the Lin-Chi School?” The master said, “Mortal 
offenders hear the thunder (those who commit the five deadly sins 
were said to be struck dead by lightning and consigned Iimmediately to 
hell).” “What about the Yun-Men School?” The master said, “Scarlet 


2108 


banners flutter (scarlet banners flutter In the distance, like cloud- 
dragons glimpsed in the mist).” “What about the T”ao-Tung School?” 
The master said, “Messages are sent but never reach the house (words 
and phrases point toward the truth but do not reach 1t).” “What about 
the Kuei-Yang School?” The master said, “A broken monument across 
an old road (on an old road, broken monumernt lying across a seldom- 
traveled road, the Inscription 1s faint and only the clear-eyed can read 
1Ð.” “What about the Fayan School?” The master said, “A night 
watchman breaks the curfew (n order to apprehend those who are out 
after the curfew, It 1s necessary for the watchman himself to break the 
curfew; 1n order to transcend words and letters, words and letters are 
used).” 


1.445. Five Rice-Bowl Hermitage 
Ryôkan Daigu, name of a Japanese Zen monk of the Soto school. 
In 1804, Ryôkan settled down 1n a little one-room hut built high on the 
slopes of Mount Kugami, a few hours' walk from his original home. 
The hut was called "Gogô-an" (Five Rice-Bowl Hermitage), as the 
previous monk who had lived there received a daily ration of rice from 
a nearby temple. Ryôkan, however, had to beg for his food. He stayed 
at the "Gogô-an” for thirteen years; his way of life 1s best recounted In 
his own simple but deeply personal poetry: 
“he springtime breathes a quiet melody; 

Swinging my staff, I enter the eastern town. 

Newly green willows fill the garden, 

Buoyantly floating plants cover the ponds. 

My bowl Is fragrant with rice from a thousand hearths, 

My heart renounces power and glory. 

Following the path of past Buddhas, 

I beg for food and travel on. 

Finishing a day of begging, 

I return home through the green mounfains. 

The setting sun 1s hidden behind the western clIffs 

And the moon shines weakly on the stream below. 

I stop by a rock and wash my feet. 

Lighting some Incense, Ï sit peacefully in zaZen. 

Again a one-man brotherhood of monks; 


2109 
Ah... how quickly the stream of time sweeps by." 


1.446. Five Stages 0ƒ Culfivafion 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume XIH, there are five stages of cultivation 
which Zen master Fen-Yang-Shan-Chou used to teacher his disciples. 
First, to enter the truth of Buddhism. Second, to cultivate In accordance 
with the truth of Buddhism. Third, to wIpe out all discriminatlons from 
deluded thoughts. Fourth, practitioners must have the mind of "above to 
seek bodhi, below to save (transform) beings." Fifth, the period of 
savng and transforming beings without Intention and without 
defilements. 


1.447. Five Aggregates Are Entangling, Four Elements Grow 
Rampant, How Can You Say There Are No Evyils? 

When he was writing a book on the ten admirable deeds of a monk, 
one of those high-spirited, self-assertive fellows came to him, sayIng, 
"What 1s the use of writing such a book when In Zen there 1s not even 
an atom of thing to be called admirable or not?" Chou-Hung answered, 
“he five aggregates are entangling, and the four elements ørow 
rampant, and how can you say there are no evils?" The monk stil 
Iinsisted, “The four elements are ultimately all empty and the five 
aggregates have no reality whatever." Chou-Hung, giving the monk a 
slap on his face, said, "Šo many are mere learned ones; you are not the 
real thing yet; ø1ve me another answer." But the monk made no answer 
and went off filled with angry feelings. Chou-Hung smilingly said, 
“Ihere, why dont you wipe the dirt off your own face?” Zen 
practitioners should always remember that In the study of Zen the 
power of an I1lluminating Insipht must go hand in hand with a deep 
sense of humility and meekness of mind. 


1.446. Prisons 0ƒ Knowledge and Prgjudice 

In Buddhism, one of the greatest potentialities of skillful means 1s 
to free beings from thetr prisons of knowledge and preJudice. We are 
often attached to our knowledge, our habits, and our prejudices, and the 
language of Zen must be capable of liberating us from them. According 


2110 


to Buddhism, knowledge 1s the greatest obstacle to awakening. lf we 
are trapped by our knowledge, we wIll not have the posIbility of going 
beyond it and realizing awakening. The Sutra of One Hundred Parables 
tells the story of a young wIdower who returned home one day to find 
his house burned down and his five-year-old son lost. Near the ruins of 
his house was the charred corpse of a child that he believe to be his 
son, and he wept and wept. After the childs cremation, he kept the 
ashes In a bag and carried them with him day and night. But his son had 
not actually perished In the fire. he had been taken off by bandits, and 
one day he escaped and returned to his father s house. The boy arrived 
at midnight, when his father was about to go to bed, still carrying the 
bag of ashes. The son knocked at the door. "Who are you?” asked the 
father. "I am your son." "You are lying. My son died more that three 
months ago." The father persisted In his belief and would not open the 
door. In the end the child had to leave and the poor father lost his son 
ÍOrever. 


1.449. Yuan-Lïi Questioned Ta-Chou 

Yuan L1 was the name of a Chinese Zen master during the Tang 
dynasty. We do not have detailed documents on this Zen Master; 
however, there 1s some brIef Information on him In The Records of the 
Transmission of the Lamp (Chuan-Teng-Lu), Volume VỊ: One day 
Yuan-li asked Zen master Ta-chou Hui-hai, "Do you ever make any 
effort to get disciplined in the mytruth?” Ta-chou replied, "Yes, I do." 
Yuan-li asked: "How do you exercise yourself?" Ta-chou said, "When I 
am hungry I eat; when tired I sleep." Yuani-li said, "That 1s what 
everybody does; can they be said to be exercising themselves In the 
same way as you do?” Ta-chou said, "No." Yuan-li said, "Why not?" 
Ta-chou said, "Because when they eat they do not eat, but are thinking 
Of varlous other things, thereby allowing themselves to be disturbed; 
when they sleep they do not sleep, but dream of thousands of things. 
Thịs 1s why they are not like myself." According to Zen master D.T. 
Suzuki In "An Introduction To Zen Buddhism,” 1ƒ Zen 1s to be called a 
form of naturalism, then 1t 1s so with a rIgorous discipline at the back of 
1t. Ït 1s 1n that sense, and not as 1t 1s understood by libertines, that Zen 
may be designated naturalism. The libertines have no freedom of wIll, 
they are bound hands and feet by external agencies before which they 


2111 


are utterly helpless. Zen, on the contrary, enJoys perfect freedom; that 
1S, If 1s masfter Of 1tse]f. 


1.450. Nguyen Thieu: Image ín the Mirror At the Tùne oƒ Death 
A Chinese Zen Master from Kuang-Tung. He was born in 1648, left 
home at the age of nineteen and became a disciple of Zen Master Bổn 
Khao Khoáng Viên at Báo Tư temple in Kuang-T”ung, China. He was 
the Dharma herr of the thirty-third generation of the Linn-Chih Zen 
Sect. In 1665, he went to Central Vietnam and stayed In Qui Ninh, Bình 
Định, where he established Thập Tháp Di Đà Temple. The temple 1s 
situated on Long Bích hill, about 25 kilometers from Qui Nhơn City, 
across Đập Đá town, in Vạn Xuân hamlet, Nhơn Thành village, An 
Nhơn district. Later, he went to Thuận Hóa to build Hà Trung Temple, 
then to Phú Xuân to build Quốc Ân Temple and Phổ Đồng Stupa. At 
one time, he obeyed order from Lord Nguyễn Phước Trú to return to 
Kuang-Chou to Invite more high-rank Chinese monks to Vietnam, and 
to obtan more sfatues of Buddhas as well as religlous ritual 
Instruments In preparation for a great Vinaya-affirming ceremony at 
Thiên Mụ temple. Later on he received an edict to be headmonk of Hà 
Trung temple. At the end of his life, he moved to Quốc Ân temple. In 
1728, after being slightly 1ll, he summoned all his diseiples and 
delivered a discourse on the wonderful truths of Buddhism. After 
giving his Instructions to the disciples, he wrote his last poem: 
“[he Image In the mirror, 

The latter tranqu1l In 1tself, 

Should not be considered as real. 

The reflection from a gem, 

The latter perfectly clear In 1tself, 

Should not be taken as true. 

Things existing to you do not really exIst. 

What 1s non-existenf to you 1s truly non-exIstent.” 

Having finished this poem, he peacefully breathed his last breath, 

at the age of 81. His disciples built a stupa 1n his memory at Thuận Hóa 
hamlet, Dương Xuân Thượng village. Lord Nguyễn Phước Châu 
himself wrote the eulogy for his tomb, and honored him with 
postthumous tile “Hạnh Đoan Thiển Sư.” The stele now remains in 
front of Quốc Ân temple. Through this verse, we see the master 


2112 


wanted to remind us that when we speak of mind, we usually think of 
psychological phenomena, such as feelings, thoughts, or perceptions. 
When we speak of obJects of mind, we think of physical phenomena, 
such as mountains, trees, or animals. Speaking this way, we see the 
phenomenal aspects of mind and 1ts obJects, but we don”t see their 
nature. We have observed that these two kinds of phenomena, mind 
and obJects of mind, rely on one another for their existence and are 
therefore Iinterdependent. But we do not see that they themselves have 
the same nature. This nature 1s sometimes called “mind” and 
sometimes called “suchness.” Whatever we call I(, we cannot measure 
this nature using concepts. It 1s boundless and all Inclusive, without 
limitations or obstacles. The mind nature 1s serene and luminous; 
however, the mind nature 1s not a thing, and not nothing. From the point 
of view Of unity, 1t 1s called Dharmakaya. From the poInt of view of 
duality, 1t 1s called “mind without obstacle” encountering “world 
without obsfacle.” The Avatamsaka Sutra calls it unobstructed mind 
and unobstructed obJect. The mind and the world contain each other so 
completely and perfectly that we call this “perfect unity of mind and 
obJect.” 


1.451. Originally There Is No Rubbish Etfher In Men or In 
Things! 

Morinaga Soko, name of a Japanese Zen master in modern days. In 
Zen: Tradition and Transition, Zen Master Morinaga Soko said: "The 
first task Ï was gIven was to sweep the garden with a bamboo broom... 
So Ï prasped my broom and swept mightilly and soon had a mountain of 
leaves. I asked, 'Roshi, where should T put all this rubbish?' hoping he 
would see how good I had been. He immediately roared, 'Leaves are 
not rubbish! Go to the shed and bring any empty charcoal sacks you 
find there.' Coming back, I found the Roshi vigorously raking through 
the pile of leaves so that any stones or gravel fell to the bottom. he 
then took the sacks and filled them to the very last leaf, packing them 
tighly with his feet. Now go put these back in the shed, he said. 
"Theyre kindling for the bath fire. When I came back I saw the Roshi 
squatting on the ground picking out the small stones from what 
remained. When he has carefully gathered them together to the last 
tiny pebble, he said, Now put these beneath the leaves. I was stil 


2113 


quite sure that the remaining lumps of earth and scraps od moss could 
serve no useful purpose. Yet the Roshi Just collected them together 
without fuss and placed them on the palm of his hand. Searching 
patIlently, he put the lumps of earth into depressions in the ground, then 
firmed them In with his foot until nothing remained. He said, Now do 
you understand a little? Originally, there 1s no rubbish 1n either men or 
things. This was the first teaching I received from ZuIigan Roshi 
(master of the Daishun temple in Kyoto, Japan). The Roshis words that 
oripinally there 1s no rubbish either in men or in things actually 
comprise the basic truth of Buddhism." 


1.452. A Piece 0ƒ Rope on a Moonlit Night 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch *uan-Teng-Lu), Volume XI, when Mihu resided at Jingzhao, an old 
worthy asked him, "Nowadays If people see a piece of broken well 
rope in the light of the moon they say 1ts a snake. Fd like to know what 
you would call it If you saw a Buddha?" Jingzhao said, "If theres a 
Buddha to be seen, Ifs not other than all beings." The analogy of the 
rope and snake 1s used in the Yogacara school to explain the three 
poInts of view or three modes of perceiving existence: the view which 
regards the seeming as real, the view which sees things as derived, and 
the view sees things In their true nature. 


1.453. Sweet Laurel Blossorms 

Huang Shan Ku (Kozankoku), name of a Chinese mandarin and a 
Confucian poet of the Sung In the eleventh century. One day he came 
to Hui-tang to be Initiated Into Zen. The Zen master said, "“There 1s a 
passage In the text you are so thoroughly familiar with which fully 
describes the teaching of Zen. Did not Confucius declare: 'Do you think 
I am holding back something from you, O my disciples? Indeed, I have 
held nothing back from you.” Huang Shan Ku tried to answer, but Hui- 
Cang Iimmediately made him keep silence by saying, "No, no!” Huang 
Shan Ku felt troubled in mind, and dịd not know how to eXpress 
himself. Some time later they were having a walk In the mountaIns. 
The wild laurel was In full bloom and the aIr was redolent. The Zen 
master asked: "Do you smell it?" When Huang Shan Ku answered 
affirmatively, Hui-tang said, "There, I have kept nothing back from 


2114 


you!" This suggestion from the master at once led to the opening of 
Huang Shan Ku's mind. Is it not evident that enlightenmentf In Zen 1s 
not a thing to be Iimposed upon another, but that It 1s self-growing from 
withn? Though nothing 1s kept away from us, It 1s through 
enlightenment that we become cognizant of the fact, being convinced 
that we are all sufficlent unto ourselves. However, there 1s none 1n 
either enliphtenment or Zen that can be described or presented or 
demonsfrated for your ¡ntellectual appreciation. For Zen has no 
business with ideas, and enlightenment (saforl) 1S a sOrt Of Inner 
perception, not the perception, Iindeed, of a single individual obJect but 
the perception of Reality Itself, so to speak. The ultimate desfinatlon of 
enlightenment 1s towards the Self; it has no other end but to be back 
within oneself. Therefore, said Chao-chou, "Have a cup of tea." While 
Nansen said, "This 1s such a good sickle, 1t cuts so well.” Thịs 1s the 
way the Self functions, and 1t must be caught, 1f at all catchable, 1n the 
midst of Its functioning. 


1.454. A Fish Swimns im the Water But Does Not Kuow Water Ïs 
AII Around It 


Rafe Martin and Manuela Soares wrote in 'One Hand Clapping": ”Once 
upon a time a baby fish asked an older, larger fish about the sea. 'What 1s the 
sea?' he asked. 'I keep hearing about it, but I dont know what 1t 1s.' Why the 
sea 1s all around you, litfle one,' said the grown-up fish. 'Tf thafs so, why can I 
see 1? asked the young fish. 'Because 1t 1s everywhere. Ït surrounds you. Its 
1nside and outside you. You were born 1n the sea and you will die in the sea. 
Whafs more, you yourself are the life of the sea. When you swim you reveal 
1{S presence. Ifs Just because 1s so close to you that 1ts very hard to see. But 
dont worry, 1ts here.” Zen practitioners should consider very carefully about 
this storyl 


1.455. Ch ing oƒ Chỉh-ping: The Wooden Horse Neighs Against 
the Breeze; the Mud-Made Bull Walks Over the Waves! 
One day, a monk came and asked, "What are the sights of Chih- 
pIing?” Ch1ng Chih-ping said: 
"Into the rock-cave 

As the night advances 

Shines the pale frosty moon; 

In my own worn-out ørass robe, 


2115 


Scantily wadded, 
I shiver with cold." 

The monk asked, "Who Is the man enjoying the sights?" The 
master said: 

"Carrying a cane 
He walks along the lonely mountain stream; 
With the bow]l well cleaned, 
Invited he goes out to the village to dine." 

The monk said, "Às regards the sights and the man I have now your 
kind Instruction; please let me be acquainted with the ultimate truth of 
Zen." The masfter said: 

“The wooden horse neighs against the breeze, 
And the mud-made bull walks over the waves." 


1.456. Here Goes a Man with the Chest Exposed and the Legs all 
Naked 

According to The Wudeng Huiyuan, Volume XIX: One day, a 
monk asked Zen master Wu-tsu-Fa-yen, "Who 1s the Buddha?” Wu-tsu- 
Fa-yen said, "Here øgoes a man with the chest exposed and the legs all 
naked." The answers given by Zen masters to the question of "Who or 
what 1s the Buddha?” are full of varieties; and why so? One reason at 
least 1s that they thus desire to free our minds from all entanglements 
and attachments such as words, ideas, desires, etc., which are put up 
agaInst us from the outside. This 1s also one of the koans that 1llustrates 
Zen-truth through a negating approach with nullifying or abrogating 
expressions. With this type of koan, we usually accuse the Zen masters 
of being negatory. But In fact, they did not negate anything. What they 
have done 1s to point out our delusions 1n thinking of the non-existent 
as existent, and the exIstent as non-existent, and so on. 


1.457. You Are Sttll Disturbed, Go Away! 

One time on the way of traveling, he met Tan-XIa. Tan-Xia asked 
him: “What ¡s the self before the empty eon?” When Xing-L1lao began 
to answer, Tan-XiIa stopped him and said: “You are disturbed now. Go 
away!” 


2116 


1.458. You Have No Buddha Nature Because You Do Noí 
Acknowledge It Yourselƒ 

Hui-Lang, name of a Chinese Zen master, flourished 1n the 
beginning of the ninth century, one of the most outstanding discIples of 
Zen master Shih-T”ou-HIs-T”ien. According to the Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume XXI, one day 
Hui Lang asked Shih-T”ou: “Who 1s the Buddha?” Shih-T”ou said: 
“You have no Buddha nature.” Hui-Lang asked: “How about these 
beings that go wriggling about?” Shih-T”ou replied: “They rather have 
the Buddha-nature.” Hui-Lang asked again: “How 1s that I am devoid 
of 1t?” Shih-T”ou said: “Because you do not acknowledge 1t yourself.” 
Thịs 15 said to have awakened Hui-Lang to his own 1gnorance which 
now illuminates. 


1.459. He Doesn '† Lack Anything! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume X, a monk asked, “lf we come upon a 
person living in poverty, what should we give him?” Chao-chou 
asserted, “He doesn't lack anything.” 


1.460. A Person WWho Knows How to Be Being Alone 
According to the Sutra on the Better Way to Live Alone, in Our 
Appointment with Life, the Buddha taught: 
"Do not pursue the past. 

Do not lose yourself in the future. 

The past no longer 1s. 

The future has not yet come. 

Looking deeply at life 

As 1t 1s In the very here and now, 

The practitioner dwells 

In stability and freedom. 

W€e must be diligent today. 

To waIt until tomorrowW 1s too late. 

Death comes unexpectedly. 

How can we bargain with 1t? 

The sage calls a person 

'Who knows how to dwell in 

Mindfulness night and day 


2117 


One who knows 
the better way to live alone." 

According to this sutra, the Buddha wanted to say: "Do not pursue the 
past," he was telling us not to be overwhelmed by the past. He did not mean 
that we should stop looking at the past in order to observe 1t deeply. When we 
review the past and observe 1t deeply, 1ƒ we are standing firmly in the present, 
we are not overwhelmed by 1t. The materials of the past which make up the 
present become clear when they express themselves in the present. We can 
learn from them. If we observe these materials deeply, we can arrIve at a new 
understanding of them. That 1s called "Looking again at something old in order 
to learn something new." If we know that the past also lies in the present, we 
understand that we are able to change the past by transforming the present. 
The ghosts of the past, which follow us into the present, also belong to the 
present moment. To observe them deeply, reorganize the1r nature, and 
transform them, 1s to transform the past. According to Zen Master Thích Nhat 
Hanh ¡in Our Appointment With Life, some day we may feel hollow, 
exhausted, and Joyless, not really our true selves. Ôn such days, even 1ƒ we try 
to be In touch with others, our efforts will be in vain. The more we try, the 
more we fail. When this happens, we should stop trying to be in touch with 
what 1s outside of ourselves and come back to being In touch with ourselves, 
to "being alone." We should close the door onfo society, come back to 
ourselves, and practice conscious breathing, observing deeply what 1s going on 
1nside and around us. We accept all the phenomena we onserve, say "“hello” to 
them, smile at them. We do well to do simple things, like walking or sitting 
meditation, washing our clothes, cleaning the floor, making tea, and cleaning 
the bathroom in mindfulness. If we do these things, we will restore the 
richness of our spiritual life. 


1.461. A Boatnan and Chinese Ambassador Lï Jue! 

Zen master Pháp Thuận (Fa-shun), a Vietnamese Zen master in North 
Vietnam. His given name was Do Phap Thuan, was born in 914, died in 990. 
He left home since he was very young. Later he received precepts from Zen 
Master Long Thọ Phù Trì and became the Dharma herr of the tenth lneage of 
the Vinitaruci Sect. He was always invited to the Royal Palace by King Lê to 
discuss the national political and foreign affatrs. King Lê always considered 
him as the National Teacher. Under the Pre-Le dynasty, king Le Dai Hanh 
usually invited him to the Imperial court to consult about national affairs. 
Especially, the king always asked him to compile diplomatic documents. In 
986, the Sung sent Ambassador L1 Jue to Vietnam to confer with king Le Dai 
Hanh. He was assigned to disguise as a boatman to pick up the ambassador. 


2118 


When crossing the river In a boat, Ambassador Li Jue saw a couple of swans 
swimmnng, he suddenly improvised a pa1r oŸ poetic sentences: 
*A couple of swans side by side, 
Look up to to the sky. 

Rowing the boat the Master immediately Iimprovised another pair of 
parallel sentences: 

“Their white plumage displays on the blue stream. 
In a green wave, their pink feet swim.” 

These lines really made a strong Impression on the ambassador. After 
going back home he sent the Master a poem that contained a meaning of his 
respect for king Le Dai Hanh as his own maJesty. According to Thien Ủyen 
Tap Anh Zen Records, he did his best to help king Le Dai Hanh from the 
beginninng of the Earlier Le Dynasty. However, when the country was 1n 
peace, he refused to receive any award from the king. During the Earlier Le 
Dynasty, he was an Important advisor who help cause the Sung in China to 
gain respect for both king Le Dai Hanh and the nationˆs sovereignty. 


1.462. A Dead Man Speaks 

When Mamiya, who later became a well-known Zen master, went to a 
master for personal guidance, he was asked to explain the sound of one hand. 
Mamiya concentrated very hard upon what the sound of one hand might be. 
However, his master told him: “You are not working hard enough. You are too 
attached to food, wealth, things, and the sound. It would be better 1f you đied. 
That would solve the problem.” The next time Mamiya appeared before his 
teacher he was again asked what he had to show regarding the sound of one 
hand. Mamiya at once fell over as 1ƒ he were dead. The master observed: 
“You are dead all right, but how about that sound of one hand?” Mamiya 
looked up and replied: “I havent solved that yet.” The master said, “Dead 
man đo not speak. Get out of here!”” 


1.463. People Understand Things Slowly or Quickly. Dharma Is 
Not Sudden or Gradual 


According to the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume 
V, and the Flatform Sutra, Zen Master Chih-Ch'eng Chi-Chou was a nafIve of 
Tai Ho in Chỉ Chou. While the Sixth Patriarch was staying at Pao-Lin Temple 
1n Ts°ao-His, the Great Master Shen Hsiu was at Yu Ch°uan Temple in Ching- 
Nan. At that time the two schools flourished and everyone called them, 


2119 


“Southern Neng and Northern Hasiu.' So 1t was that the two schools, northern 
and southern, were divided into “Sudden” and “Gradual.° As the students did 
not understand the doctrine, the Master said to them, “The Dharma 1s 
originally of one school. lí 1s people who think of North and South. The 
Dharma 1s of one kind, but people understand 1t slowly or quickly. Dharma 1s 
not sudden or gradual, rather 1t 1s people who are sharp or dull. Hence the 
terms sudden and gradual.” 


1.464. People From North and South, No North Nor South im the 
Buddha Nafure 


After Hui Neng arrived at Huang Mei and made obeisance to the Fifth 
Patriarch, who asked him, “Where are you from and what do you seek?” Hui 
Neng replied, “Your disciple 1s a commoner from Hsin Chou in Ling Nan and 
comes from afar to bow to the Master, seeking only to be a Buddha, and 
nothing else.” The Patriarch said, “You are from Ling Nan and therefore are a 
barbarian, so how can you become a Buddha?” Hui Neng said, “Although 
there are people from the north and people from the south, there 1s ultimately 
no north or south ¡in the Buddha nature. The body of the barbarian and that of 
the High Master are not the same, but what distinction 1s there in the Buddha 
nature?” The Fifth Patriarch wished to continue the conversation, but seeing 
his disciples gathering on all sides, he ordered his visitor to follow the group 
off to work. Hui Neng said, “Hui Neng informs the High Master that this 
đisciple”s mind constantly produces wisdom and 1s not separate from the self 
nature. That, 1fself, 1s the field of blessing. It has not yet been decided what 
work the Hiph Master will instruct me to do.” The Fifth Patriarch said, 
“Barbarian, your faculties are too sharp. Do not speak further but go to the 
back courtyard.” Hui Neng withdrew to the back courtyard where a cultIvator 
ordered him to split firewood and thresh rice. More than eight months had 
passed when the Patriarch one day suddenly saw Hui Neng and said, “I think 
these views of yours can be of use, but I feared that evil people could harm 
you. For that reason, I have not spoken with you. Did you understand the 
situatlon?” Hui Neng replied, “Your đdisciple knew the Master”s intention and 
sfayed out of the front hall, so that others might not notice him.” 


1.465. Inside the Pot, the Stone Person Sells Date-Fruit Balls! 
According to The Records of the Transmission of the Lamp, Volume 
XXIII, another day, a monk asked, "What 1s the meaning of the phrase, "The 
ten thousand conditions cease'?" Shou chu said, "Inside the pot, the stone 
person sells date-fruit balls!" The monk asked again, "What ¡is Shou chư's 


2120 


sword?” Shou chu said, "Why?" The monk said, “This student wants to know.” 
Shou chu said, "Wrong!" 


1.460. Nowaday People Can '† Be Like Txu-Chỉ and Po-Ya 
One day, Zen master Tĩnh Gioi entered the hall and addressed the 
assembly with a verse: 
“These days, adepts who can discuss Buddhism are rare, 
Only because the magga-cifta (path of mind) has been lost. 
People cant be like Tzu-Chi, a good listener of music, 
Who could comprehend all Po-ya's pieces of musIc.” 


1.467. An Enlightened One 

Chung-yuan Chung-yueh (Shogensugaku (Jap), name of a Chinese Zen 
master of the Yogi lineage of Rinzai Zen; a grandson in dharma of Master 
Shao-lung (Hu-chin Shao-lung). Through Master Chung-yuan passes the 
lienage of Zen that produced Hakuin ZenjJ, the great reviver of Rinzai Zen in 
Japan. We encounter his name in example 20 of the Wu-Men-Kuan. Master 
Chung-yuan 1s chronologically the last Zen master to appear 1n the Wu-Men- 
Kuan. In example 20 we read: "Master Chung-yuan said, 'How 1s It that a man 
Of great strength does not lift up his legs?”' And he also said, 'Tt 1snt the tongue 
with which we speak.' Then he said further: How 1s that the clear-eyed cant 
sever the red threads under their feet (in Zen, the red threads under the feet 
refer to the worldly passions and deluded thoughts, or karmic ties)?” 
According to Wu Men Hui-Kai in the Wu-Men-Kuan, Chung-yuan certainly 
emptied his stomach and turned out his guts. However, there 1s no one who 
can acknowledge him. Yet even 1Ÿ someone could immediately acknowledge 
him, I would give him a painful blow with my stick 1f he can come to me. 
Why? Look† If you want to know true gold, you must perceive 1t in the midst 
of fire. 


1.468. The Wooden Man Sts on the Loom, the Stone-Man a£ 
Night Throws in the Shuftle 


Zen master Shih-men Che (Che of Shih-men), name of a Chinese Zen 
master. We do not have detailed documents on this Zen Master; however, 
there 1s a dialogue between him and his disciple in the Wudeng Hui-yuan: 
One day, a monk asked Shih-men Che, "How shall we make an advance 
when no thoughts are cherished of anything?" The masters reply was: “The 
wooden man sits on the loom and the stone-man at night throws 1n the shuttle." 
Zen practtioners should always remember that when something which 


2121 


confrary to the common sense like this 1s understood, Emptiness becomes facts 
of our đdaily Life. 


1.469. Is That Not Stupid For A Narrow-mineded Leader Who 
Goes Out and Fighís Agaimst Others 2 

Shosan, name of a famous Japanese Rinzai Zen master. One day the 
øovernor of a certain province asked Zen master Shosan about essentials of 
Buddhism. The master told him, "lt 1s essential for you to encompass the 
whole province, 1n 1s complete totality. You cannot do this 1Ÿ you are wIshy- 
washy. Be keenly attentive In every way, and make your official decIsions 
with kindness and compassion. Then, forging right ahead, you should clearly 
distinguish people's nature and get to know them. Generally speaking, If a 
leader 1s narrow-minded and cannot distinguish people's natures, he wIÏll find a 
lot of things offensive. Then his mood goes out and fights with the mood of 
others. Is that not stupid?” 


1.470. A Blind Man and a Lantern 

Paul Reps wrote In 'Zen Flesh, Zen Bones: "In early times in Japan, 
bamboo-and-paper lanterns were used with candles Inside. A blind man, 
Visiting a friend one night, was offered a lantern to carry home with hìm. 'I do 
not need a lantern,' he said. Darkness or light 1s all the same to me.' I know 
you đo not need a lantern to find your way,' his friend replied, 'but 1f you dont 
have one, someone else may run into you. So you must take 1t. The blind man 
sfarted off with the lantern and before he had walked very far someone ran 
squarely into hìm. Look out where you are going!' he exclaimed to the 
stranger. 'Cant you see this lantern?' 'Your candle has burned out, brother,' 
replied the stranger.”" 


1.471. Goers, Returners, and the Ones Who Neither Come Nor 


Go! 

One day, a monk asked Hung-chih, "What of the ones who have gone?” 
Hung-chnh said, ”Phe white clouds rise to the top of the valleys, the blue peaks 
lean high Into the void." The monk asked, "What of the ones who return?" 
Hung-chih said, "Head covered in white hair, leaving the cliffs and valleys. In 
the dead of mght descending through the clouds to the market stall." The monk 
asked, "What of the ones who neither come nor go?” Hung-chih said, "The 
s(one woman calls them back from the three realms dream. The wooden man 
sits upon and collapses the six gates. In these words the ancestors' Way 1s 
clearly seen. Understanding the ancestors' way 1s difficult." After a long 


2122 


pause, Hung-chih said, "Do you understand? The frozen cock does not 
announce the house woods dawn. The hidden pilgrims traverse the snowy 
mounfain." 


1.472. The Thinker Exempljfies a Posture 0ƒ Chasing Aƒfter 


HHIusions 

Kosho Ủchiyama, name of a Japanese Zen Master in modern days, who 
wro(e a book tiled "Opening the Hand of Thought." In 'Opening the Hand of 
Thought, Zen Master Kosho Uchiyama wrote: "Compare the siting 
meditation (zazen) posture to Rodin's famous sfatue: The Thinker. It sounds 
good to say 'thinking, but actually "The Thinker exemplifies a posture of 
chasing after 1llusions. The figure sits hunched over, his shoulders drawn 
forward and his chest compressed. The arms and legs are bent, the neck and 
fingers are bent, and even the toes are bent. When our body 1s bent like this, 
blood becomes congested and we get caught up In our Imagination and 
become unable to break free. On the other hand, when we sit zazen, 
everything 1s straigpht; straight from trunk, back, neck, and head. because our 
abdomen rests comfortably on solidly folded legs, blood leaves the head and 
circulates plentifully toward the abdomen. Precisely because blood circulates 
downward from the head, congestion 1s alleviated, excitability 1s lessened, and 
we no longer need chase after fantasies and delusions. Therefore, doing 
correctf zazen means taking the correct posture and entrusting everything to 1t." 


1.473. AA Manacled Prisoner Is Accused! 

When K'e-chen resided as abbot on Tsui-yen (Tsui Bluff), a monk asked 
him, "What 1s Buddha?” K'e-chen said, “The same earthern dam, no different 
đit.” The monk asked, "What is the Way?” K'e-chen said, "Go out the door 
and look." The monk asked, “What 1s a person of the Way?” K'e-chen said, "A 
manacled prisoner 1s accused!” 


1.474. A Person Without Worldly Afƒfairs 

According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng- 
Lu), Volume IX, one day, Zen master Kui-shan entered the hall and addressed 
the monks, saying, "The mind of a person of the Way 1s forthright and 
undevious, with no front or back. It 1s neither deceitful nor deluded and at all 
times 1t 1s watchful and straightforward, never covering the eyes nor plugsing 
the ears. Such a mind is realized when emotions do not chase after things. All 
the ancient sages have simply said that by the practice of not ø1ving rise to evil 
views or thoughis, the difficulties of the corrupted world become like the clear 


2123 


autumn waters, pure and unmoving, tranquil yet unimpeded. A person with 
such a mind may be called of the Way, a person without worldly affatrs." 


1.475. Yang Shan Questions San Sheng 

According to example 68 of the Pi-Yen-Lu, Yang Shan asked San Sheng, 
"What is your name?” San Sheng said, "Hui Chi." Yang Shan said, "Hui Chi? 
Thats me." San Sheng said, "My name 1s Hui Jan." Yang Shan laughed aloud. 
According to Yuan-WUu in the Pi-Yen-Lu, San Sheng was a venerable adept in 
the Lin Chi succession. Since youth he possessed abilities that stood out from 
the crowd: he had great capacity and had great function; while still in the 
community, he was in full vigor, and his name was known everywhere. Later 
he lef Lin Chi and travelled throughout Hui Nan and Hai Chou; the 
monasteries everywhere he went all treated him as a distinguished guest. He 
went from the north to the south; first he went to Hsueh Feng and asked, 
"What does a golden carp who has passed through the net take for food?” 
Hsueh feng said, "Wait till you've come out of the net; then II tell you." San 
Sheng said, "The teacher of fifteen hundred people doesnt even know what to 
say." Hsueh feng said, "My task as abbot are many." As Hsueh Feng was 
going to the temple manor, on the way he encountered some macaques, 
whereupon he said, "Each of the macaques 1s wearing an ancient mirror." San 
Sheng said, "For aeons 1t has been nameless; why do you đepIct 1t as an 
ancient mirror?” Hsueh Feng said, "A flaw has been created." San Sheng said, 
“The teacher of fifteen hundred people does not even know what to say." 
Hsueh Feng said, "My fault. My task as abbot are many." Later he came to 
Yang Shan. Shan very much admired his outstanding acuity and seated him 
under the bright window. One day an official came to call on Yang Shan. Shan 
asked him, "What 1s your official posiion?" He said, "I am a judge." San 
Sheng raised his whisk and said, "And can you Judge this?” The official was 
speechless. All the people of the community made comments, but none 
accorded with Yang Shans idea. At that trme San Sheng was sick and staying 
1n the Life-Prolonging Hall: Yang Shan ordered his attendant to take these 
words and ask him about them. San Sheng said, "The Master has a problem.” 
Yang Shan again ordered his attendant to ask, "What 1s the problem?” San 
Sheng said, "A second offense 1s not permitted." Yang Shan deeply approved 
of this. Pai Chang had formerly Iimparted his medifation brace and cushion to 
Huang Po, and had bequeathed his staff and whisk to Kuel Shan; Kuei Shan 
later gave them to Yang Shan. Since Yang Shan greatly approved of San 
Sheng, when one day Sheng took his leave and departed, Yang Shan took his 
staff and whisk to hand them over to San Sheng. Sheng said, "I already have a 
teacher." When Yang Shan Iinquired Into his reason for saying this, it was that 


2124 


he was a true heir of Lin Chi. When Yang Shan asked San Sheng, "What 1s 
your name?” He could not have but known his name; why did he then go 
ahead and ask in this way? The reason 1s that an adept wanfs to test people to 
be able to know them thoroughly. He Just sềeemed to be casually asking, "“What 
1S your name?”, and spoke no further Judgement or comparison. Why dịd San 
Sheng not say "Hui Jan," but instead said, "Hui Chi”? See how a man who has 
the eye 1s naturally not the same as others. This manner of San Sheng's was 
sữll not crazy, though; he simply captured the flag and stole the drum. His 
meaning was beyond Yang Shan's words. These words do not fall within the 
scope of ordinary feelings; they are difficult to get a grasp on. The methods of 
such a fellow can bring people to life; that 1s why 1t 1s said, "He studies the 
living phrase; he does not study the dead phrase." If they followed ordinary 
feelings, then they couldnt set people at rest. See how those men of old 
contemplated the Path like this: they exerted their spirits to the utmost, and 
only then were capable of great enlightenment. Once they were completely 
enlightened, when they used it, after all they appeared the same as people 
who were not yet enlightened. In any case, their one word or half a phrase 
could not fall into ordinary feelings. San Sheng knew where Yang Shan was 
at, so he said to hìm, "My name 1s Hui Chị." Yang Shan wanted to take in San 
Sheng, but San Sheng conversely took in Yang Shan. Yang Shan was only 
able to make a counterattack and say, "I am Hui Jan." This too 1s letting go. 
This ¡is why Hsueh Tou later says, "Both gather in, both let go, which 1s 
fundamental?" With Just one phrase he has completely versified it all at once. 
Yang Shan laughed aloud. "Ha, ha!" There was both the provisional and the 
real, there was both 1llumination and function. Because he was crystal clear 1n 
every respect, therefore he functioned with complete freedom. This laugh was 
not the same as Yen Tous; in Yen Tou's laugh there was poison, but in this 
laugh, for all eternity the pure wind blows chiĩll. 


1.476. Bufƒalo Passes Through the Window 

Buffalo Passes Through the Window, example 38 of the Wu-Men-Kuan. 
Wu-tsu said, "It 1s like a buffalo that passes through a laticed window. Its 
head, horns, and four legs all pass through. Why cant 1ts tail pass through as 
well?" Here one must thoroughly realize that the buffalo's head or tail are not 
the obstacles. In fact, there are no obstacles, and there never were any; from 
the beginning the buffalo's head and tail have already passed through, and are 
passing, always passing through, moment by moment. According to Wu Men 
Hui-Kai in the Wu-Men-Kuan, 1Ý you can get upside down with this one, 
discern 1t clearly, and give a turning word to 1t, then you can meet the Four 
Obligations above and give comfort to the Three Existences below. But 1Ý If 1s 
not yet clear, pay close attention to the tail and you wiÏll resolve 1t at last. 


2125 


Tài Liệu Tham Khảo 
References 


The Art of Zen, Stephen Addiss, NY, U.S.A., 1989. 

Ba Trụ Thiển, Roshi Philip Kapleau, Việt dịch Đỗ Đình Đồng, U.S.A., 1962. 

Bá Trượng Ngữ Lục, dịch giả Dương Thanh Khải, Vinhlong, VN, 2012. 

Being Zen: Bringing Meditation To Life, Ezra Bayda, Shambhala, Boston, MA, 2002. 

Bích Nham Lục, Thiển Sư Viên Ngộ, dịch giả, Thích Thanh Từ, 1995. 

The Blue CHÍ Record, translated into English by Thomas Cleary & J.C. Cleary, Boston 
Massachusetts, U.S.A., 1977. 

Book Of Serenity, Thomas Cleary, Boston, Massachusetts, U.S.A., 1988. 

The Book of Tea, Kakuzo Okakura, NY, U.S.A., 1964. 

The Book of Zen, The Path to Inner Peace, Eric Chaline, Baron's Educational Series, Inc., 
NY, U.S.A., 2003. 

Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp, Việt dịch Minh Thiễn, 1972. 

The Brightened Mind, Ajahn Sumano Bhikkhu, India, 2011. 

The Buddha”s Ancient Path, Piyadassi Thera, 1964. 

In the Buddha's Words, Bhikkhu Bodhi, Somerville, MA, U.S.A., 2005. 

Buddhism In China, Kenneth K. S. Ch'en, Princeton, New Jersey, U.S.A., 1964. 

Buddhism and Zen, Nyogen Senzaki, North Point Press, NY, U.S.A., 1953. 

Buddhist Dictionary, Thiện Phúc, Minh Đăng Quang, Westminster, CA, U.S.A., 2005. 
Buddhist Meditation, Edward Conze, 1956. 

Calm and Insight, Bhikkhu Khantipalo, 1981. 

Calming The Mind, Gen Lamrimpa, 1992. 

Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, dịch giả Dương Thanh Khải, Vinhlong, VN, 2012. 

Cao Tăng Triều Tiên, Giác Huấn, Việt dịch Thích Nguyên Lộc, NXB Phương Đông, VN, 
2012. 

The Chan Handbook, Ven. Master Hua, Ukiah, CA, U.S.A., 2004. 

Chơn Tâm Trực Thuyết, Thiền Sư Phổ Chiếu, dịch giả Thích Đắc Pháp, Tu Viện Chơn 
Không, 1973. 

Chứng Đạo Ca, thiển sư Huyền Giác, dịch giả Trúc Thiên, 1970. 

The Complete Book of Zen, Wong Kiew Kiít, Element Books Inc., U.S.A., 1998. 

The Connected Discourses of the Buddha, translated from Pali by Bhikkhu Bodhi, 2000. 
Công Án Của Phật Thích Ca Và Tổ Đạt Ma, Thích Duy Lực, Santa Ana, CA, U.S.A., 1986. 
Danh Từ Thiền Học Chú Giải, Thích Duy Lực, Thành Hội PG TPHCM, 1995. 

Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh, Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, 1951. 

Duy Thức Học, Thích Thắng Hoan, San Jose, CA, U.S.A., 1998. 

Diamond Mind, Rob Nairn, Shambhala, Boston, MA, U.S.A., 2001. 

The Diamond Sutra and The Sutra Of Hui-Neng, A.E. Price and Wong Mou-Lam, 1947. 
The Diary Of A Meditation Practitioner, Dr. Jane Hamilton Merrit, U.S.A., 1960. 

The Dictionary ofZen , Ernest Wood, NY, U.S.A., 1962. 

Dictionary of Zen & Buddhist Terms, Thiện Phúc, Vietnamese Oversea Buddhism, 
Anaheim, CA, U.S.A., 2016. 

Dontt Just Do Something, Sit There, Sylvia Boorstein, Harper, SF, CA, U.S.A., 1996. 

The Dragon Who Never Sleeps, Robert Aitken, Parallax Press, U.S.A., 1992. 

Dropping Ashes on the Buddha, Seung Sahn, translated by Stephen Mitchell, ÑY, U.S.A., 
1976. 

Đường Về Bến Giác, Thích Thanh Cát, Palo Alto, CA, 1987. 

Đường Về Thực Tại, Chu Tư Phu-Cát Tư Đính, dịch giả Từ Nhân, NXB Phương Đông, 2007. 
The Elements of Zen, David Scott and Tony Doubleday, 1992. 


42) 
43) 
44) 
45) 


46) 
47) 
48) 
49) 
50) 
5) 
52) 
53) 
54) 
55) 
56) 
5) 
58) 
59) 
60) 
61) 
62) 
63) 
64) 
65) 
66) 


67) 
68) 
69) 
70) 
71 
72) 


73) 
714) 
75) 
76) 
77) 
78) 
79) 
80) 
81) 
82) 
83) 


84) 
85) 
§6) 


2126 


Essays In Zen Buddhism, First Series, Daisetz Teitaro Suzuki, London, England, 1927. 
Essays In Zen Buddhism, Second Series, Daisetz Teitaro Suzuki, London, England, 1933. 
Essays In Zen Buddhism, Third Series, Daisetz Teitaro Suzuki, London, England, 1934. 

The Essence of Zen Practice, Taizan Maezumi Roshi, Shambhala, Boston, MA, U.S.A., 
2001. 

Everyday Zen, Charlotte Joko Beck, edited by Steve Smith, NY, U.S.A., 1998. 

The Experience of Insight, Joseph Goldstein, Santa Cruz, CA, U.S.A., 1976. 

The Flower Ornament Scripture, Shambhala: 1987. 

Foundations of Ten-T'ai Philosophy, Paul L. Swanson, U.S.A., 1951. 

The Gateless Barrier, Robert Aitken, San Francisco, CA, U.S.A., 1990. 

Gõ Cửa Thiển, Zen Master Muju, dịch giả Nguyên Minh, NXB Văn Hóa Thông Tin, 2008. 
A Guide To Walking Meditation, Thích Nhat Hanh, 1985. 

A Heart Full of Peace, Joseph Goldstein, Wisdom Publications, Boston, MA, 2007. 

A Heart As Wide As The World, Sharon Salzberg, Boston, Massachusetts, U.S.A., 1997. 
History of Zen Buddhism, Henrich Dumoulin, S.J., Beacon Press, Boston, MA, U.S.A., 1969. 
The Holy Teaching Of Vimalakirti, Robert A.F. Thurman: 1976. 

How To Get From Where You Are To Where You Want To Be, Cheri Huber, 2000. 
Hua-Yen Buddhism: The Jewel Net of Indra, Francis H. Cook, NY, U.S.A., 1977. 

The Illustrated Encyclopedia Of Zen Buddhism, Helen J. Baroni, Ph.D., NY, U.S.A., 2002. 
Im Lặng Là Tiếng Động Không Ngừng, Thích Giác Nhiệm, VN, 2004. 

An Index To The Lankavatara Sutra, D.T. Suzuki, New Delhi, India, 2000. 

In This Very Life, Sayadaw U. Pandita, 1921. 

In This Very Moment, James Ishmael Ford, Boston, U.S.A., 1996. 

Infinite Circle: Teachings in Zen, Bernie Glassman, Shambhala, Boston, MA, 2003. 

Insight Meditation, Joseph Goldstein, 1993. 

The Intention of Patriarch Bodhidhamra's Coming From the West, Venerable Master Hsuan 
Hua, Buddhist Text Translation Soclety, Burlingame, CA, U.S.A., 1999, 

Introduction to Emptiness, Guy NÑewland, Snow Lion, U.S.A., 2008. 

An Introduction To Zen Buddhism, D.T. Suzuki, 1934. 

In the Light of Meditation, Mike George, NY, U.S.A., 2004. 

Just Add Buddha!, Franz Metcalf, Berkeley, CA, U.S.A., 2004. 

Khi Nào Chim Sắt Bay, Ayya Khema, Việt dịch Diệu Liên Lý Thu Linh, 2004. 

Kinh Nghiệm Thiền Quán, Joseph Goldstein, dịch giả Nguyễn Duy Nhiên, NXB Đà Nẵng, 
2007. 

Kinh Pháp Bảo Đàn, Dương Thanh Khải, Vinhlong, VN, 2007. 

Lâm Tế Ngữ Lục, Thích Nhất Hạnh, NXB Lá Bối, San José, California, U.S.A., 1995. 

Lịch Sử Thiển Học, Ibuki Atsushi, dịch giả Tàn Mộng Tử, NXB Phương Đông, VN, 2001. 
The Lion Roar, David Maurice, NY, U.S.A, 1962. 

Living Buddhist Masters, Jack Kornfield, Unity Press, Santa Cruz, CA, U.S.A., 1977 

Mã Tổ Ngữ Lục, dịch giả Dương Thanh Khải, Vinhlong, VN, 2012. 

Meditation Now, S.N. Goenka, Vipassana Research Publications, Seattle, WA, U.S.A., 2003. 
The Method of Zen, Eugen Herrigel, 1960. 

Miniatures of A Zen Master, Robert Aitken, Publishers Group West, CA, U.S.A., 2008. 
Mystics and Zen Masters, Thomas Merton, The Noonday Press, NY, U.S.A., 1961. 

Nghiên Cứu Kinh Lăng Già, D.T. Suzuki, Việt dịch Thích Chơn Thiện & Trần Tuấn Mẫn, 
GHPGVN Ban Giáo Dục Tăng Ni, 1992. 

Ngũ Đăng Hội Nguyên, Trung Quốc Phật Giáo Điển Trước Tuyển Tập, Bắc Kinh, 2002. 
Ngữ Lục Bồ Đề Đạt Ma, Nguyên Hảo dịch, NXB Phương Đông, TPHCM, VN, 2013. 

Ngữ Lục Của Thiền Sư Phật Nhãn, Thích Trúc Thông Quảng dịch, NXB Thời Đại, Hà Nội, 
2014. 


2127 


87) Opening The Hand of Thought: Approach To Zen, Kosho Uchiyama, translated by Shohaku 
Okumura and Tom Wright, NY, U.S.A., 1993. 

88) Original Teachings of Chan Buddhism, Chang Chung-Yuan, Pantheon Books, NY, U.S.A., 
1969. 

89) Pháp Bảo Đàn Kinh, Cư Sĩ Tô Quế, 1946. 

90) Pháp Bảo Đàn Kinh, Mai Hạnh Đức, 1956. 

91) Pháp Bảo Đàn Kinh, Hòa Thượng Thích Mãn Giác, 1985. 

92) Pháp Bảo Đàn Kinh, Hòa Thượng Minh Trực, 1944. 

93) Pháp Bảo Đàn Kinh, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 

94) Pháp Bửu Đàn Kinh, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1942. 

95) Pháp Môn Tọa Thiển, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, 1960. 

96) Phật Pháp Căn Bản (Việt-Anh)—Basic Buddhist Doctrines, 08 volumes, Thiện Phúc, U.S.A.., 
2009. 

97) The White Poney: Poems of the Trang Dynasty, Robert Payne, NY, U.S.A., 1947. 

98) The Practice of Zen, Chang Chen Chi, Rider & Company London, UK, 1960. 

99) Practical Meditation, Brahma Kumaris, World Spiritual University, London, England, 1985. 

100) Process Metaphysics and Hua-yen Buddhism, Steve Odin, State University of NY Press, 
U.S.A., 1982. 

101) Quy Sơn Cảnh Sách, Quy Sơn Linh Hựu, dịch giả Nguyễn Minh Tiến, NXB Tôn Giáo, 2008. 

102) Quy Sơn Ngữ Lục, dịch giả Dương Thanh Khải, Vinhlong, VN, 2012. 

103) Returning To Silence: Zen Practice In Daily Life, Dainin Katagiri, Shambhala, Boston, MA, 


U.S.A., 1988. 
104) Seeking the Heart of Wisdom, Joseph Goldstein & Jack Kornfield, Shambhala, Boston, MA, 
1987. 


105) Shortcuts To Inner Peace, Ashley Davis Bush, Berkley Books, NY, U.S.A., 2011. 

106) Sixth Patriarchˆs Sutra, Tripitaka Master Hua, 1971. 

107) Sống Thiển, Eugen Herrigel, Việt dịch Thích Nữ Trí Hải, VN, 1989. 

108) Studies in Ch?an and Hua-Yen, Robert M. Gimello and Peter Ñ. Gregory, Honolulu, 1983. 

109) Sử 33 Vị Tổ Thiển Tông Ấn-Hoa, Thích Thanh Từ, NXB Tôn Giáo, VN, 2010. 

110) Taking the Path of Zen, Robert Aitken, Diamond Sangha, U.S.A., 1982. 

111) Tâm Yếu Tu Thiền, Thiền Sư Phật Nhãn, Thích Trúc Thông Quảng dịch từ Cổ Tôn Túc Ngữ 
Lục, ÑNXB Tôn Giáo, Hà Nội, 2016. 

112) That Which You Are Seeking Is Causing You To Seek, Cheri Huber, Murphys, CA, U.S.A.. 
1990. 

113) Thiển Căn Bản, Trí Giả Đại Sư, Trí Giả Đại Sư, Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch, Dalat, 
VN, 1981. 

114) Thiển Dưới Ánh Sáng Khoa Học, Thích Thông Triệt, Perris, CA, U.S.A., 2010. 

115) Thiền Đạo Tu Tập, Chang Chen Chi, Việt dịch Như Hạnh, North Hills, CA, U.S.A., 1998. 

116) Thiển Định Thực Hành, Thuần Tâm, Nhà Sách Lê Lai, Saigon, VN, 1970. 

117) Thiền Đốn Ngộ, Thích Thanh Từ, Tu Viện Chơn Không, VN, 1974. 

118) Thiển Lâm Bảo Huấn, Diệu Hỷ & Trúc Am, dịch giả Thích Thanh Kiểm, NXB Tôn Giáo, 
2001. 

119) Thiền Lâm Bảo Thoại, 5 volumes, Thiện Phúc, California, USA, 2019. 

120) Thiền Lâm Tế Nhật Bản, Matsubara Taidoo, H.T. Thích Như Điển dịch, NXB Phương Đông, 
TPHCM, 2006. 

121) Thiền Luận, 3 vols, D.T. Suzuki, dịch giả Trúc Thiên, 1926. 

122) Thiền Nguyên Thủy Và Thiển Phát Triển, Thích Minh Châu, T.Thanh Từ, T. Phước Sơn, 
Minh Chi, Ban PGVN, 1994 

123) Thiển Phái Lâm Tế Chúc Thánh, Thích Như Tịnh, Illinois, U.S.A., 2006. 

124) Thiển Sư, Thiện Phúc, California, USA, 2007. 

125) Thiền Sư Thần Hội, H.T. Thích Thanh Từ, Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt, VN, 2002. 


2128 


126) Thiển Sư Trung Hoa, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1995. 

127) Thiền Sư Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1972. 

128) Thiển Tào Động Nhật Bản, Amazu Ryuushin, Việt dịch Thích Như Điển, Hannover, 
Germany, 2008. 

129) Thiền Tông Lâm Tế & Tào Động, Thích Trúc Thông Quảng, NXB Tôn Giáo, Hà Nội, 2016. 

130) Thiển Tông Trực Chỉ, Thiển sư Thiên Cơ, dịch giả Thích Thanh Từ, 2002. 

131) Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1991. 

132) Thiền Trong Đạo Phật, from Volume I to Volume III, Thiện Phúc, CA, U.S.A., 2017. 

133) Thiền Trong Đời Sống, Thiện Phúc, CA, U.S.A., 2012. 

134) Thiền Uyển Tập Anh, Lê Mạnh Thát, NXB TPHCM, 1999. 

135) This Truth Never Fails, David Rynick, Wisdom Publications, Somerville, MA, U.S.A., 2012. 

136) Three Hundred Poems of the T'ang Dynasty, Witter Bynner, NY, U.S.A., 1947. 

137) Three Hundred Sixty-Eive Zen Daily Readings, jean Smith, Harper, SF, CA, U.S.A, 1999. 

138) The Three Pillars of Zen, Roshi Philip Kapleau, 1912. 

139) Three Zen Masters, John Steven, Kodansha America, Inc., NY, U.S.A., 19943. 

140) Thủ Lăng Nghiêm, Minh Tâm Lê Đình Thám: 1961. 

141) Tien-Tai Philosophy, Paul L. Swanson, Asian Humanities Press, Berkeley, CA, U.S.A., 
1989. 

142) Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma, H.T. Tuyên Hóa, Burlingame, CA, U.S.A., 1983. 

143) The Training of the Zen Buddhist Monk, Daisetz Teitaro Suzuki, Cosimo Inc., U.S.A., 2007. 

144) Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiển Pháp Yếu, Thiên Thai trí Giả Đại Sư, Việt dịch Hoàn Quan 
Thích Giải Năng, NXB Tôn Giáo, 2005. 

145) Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, Thích Thanh Từ, Thiền Viện Thường Chiếu, VN, 1996. 

146) Từ Điển Phật Học Anh-Việt—English-Vietnamese Buddhist Dictionary, 10 volumes, Thiện 
Phúc, U.S.A., 2007. 

147) Từ Điển Phật Học Việt-Anh—Vietnamese-English Buddhist Dictionary, 6 volumes, Thiện 
Phúc, U.S.A., 2005. 

148) Từ Điển Thiền Tông Hán Ngữ, Hồ Bắc Nhân Dân Xuất Bản Xã, Trung Quốc, 1994. 

149) Từ Điển Thiển Tông Hán Việt, Hân Mẫn & Thông Thiển, NXB TPHCM, 2002. 

150) Từ Điển Thuật Ngữ Thiển Tông, Thông Thiển, NXB Tổng Hợp TPHCM, 2008. 

151) The Unborn, Bankei Yotaku, translated by Norman Waddell, NY, U.S.A., 1984. 

152) Vạn Hạnh, Kẻ Đi Qua Cầu Lịch Sử, Thích Mãn Giác, NXB Tôn Giáo, TPHCM, 2003. 

153) Về Thiển Học Khởi Nguyên Của Phật Giáo Việt Nam, Thích Chơn Thiện, NXB Văn Mới, 
Gardena, CA, U.S.A., 2003. 

154) Vô Môn Quan, Thiền Sư Vô Môn Huệ Khai, dịch giả Trần Tuấn Mẫn, VN, 1995. 

155) Walking with the Buddha, India Dept. of Tourism, New Delhi, 2004. 

156) What Is Zen?, Alan Watts, Novato, CA, U.S.A., 1973. 

157) When The Iron Eagle Flies, Ayya Khema, London, England, 1991. 

158) Wherever You Go There You Are, Jon Kabat-Zinn, Hyperion, NY, U.S.A., 1994. 

159) The Wisdom of Solitude, Jane Dobisz, Harper, SF, CA, U.S.A., 2004. 

160) The Wisdom of the Zen Masters, Irmgard Schloegl, NY, U.S.A., 1975. 

161) The World of Zen, NÑancy Wilson Ross, Random House, NY, U.S.A., 1960. 

162) Zen, Lex Hixon, Larson Publications, USA, 1995. 

163) Zen Antics, Thomas Cleary, Boston, MA, U.S.A., 1949. 

164) Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes & Chimyo Horioka, Tokyo, 1973. 

165) The Zen Book, Daniel Levin, Hay House Inc., U.S.A., 2005. 

166) Zen Buddhism: A History India and China, Heinrich Dumoulin, World Wisdom, Indiana, 
U.S.A., 2005. 

167) Zen Buddhism: A History Japan, Heinrich Dumoulin, Mcmillan Publishing, NY, U.S.A., 
1990. 

168) Zen Buddhism and Psychoanalysis, D.T. Suzuki and Richard De Martino, 1960. 


2129 


169) Zenˆs Chinese Heritage, Andy Ferguson: 2000. 

170) Zen Dictionary, Ernest Wood, NY, U.S.A., 1957. 

171) The Zen Doctrine of No Mind, D.T. Suzuki, 1949. 

172) Zen Action Zen Person, T.P. Kasulis, University of Hawaii Press, U.S.A., 1981. 

173) Zen In The Art Of Archery, Eugen Herrigel, 1953. 

174) Zen And The Art Of Making A Living, Laurence G. Boldt, Auckland, Ñew Zealand, 1992. 

175) The Zen Art Book: The Art of Enlightenment, Stephen Addiss & John Daido Loorl, 
Shambhala, Boston, MA, U.S.A., 2007. 

176) The Zen Book, Daniel Levin, Hay House Inc., U.S.A., 2005. 

177) Zen Buddhism, The Peter Pauper Press, NY, U.S.A., 1959. 

178) Zen Enlightenment Origin And Meaning, Heinrich Dumoulin, Shambhala, Boston, MA, 
U.S.A., 1976. 

179) Zen Flesh Zen Bones, Paul Reps, Tai Seng, Singapore, 1957. 

180) A Zen Forest, Soiku Shigematsu, Weatherhill, NY, U.S.A., 1981. 

181) Zen and Japanese Culture, Daisetz Teitaro Suzuki, Bollingen Foundation Inc., NY, U.S.A., 
1959. 

182) Zen In The Light Of Science, Thích Thông Triệt, Perris, CA, U.S.A., 2010. 

183) Zen Masters Of China, Richard Bryan McDaniel, Tuttle Publishing, Vermont, U.S.A., 2013. 

184) Zen Masters Of Japan, Richard Bryan McDaniel, Tuttle Publishing, Vermont, U.S.A., 2012. 

185) Zen Mind, Beginners Mind, Shunryu Suzuki, Tokyo, Japan, 1970. 

186) The Zen Monastic Experience, Robert E. Buswell, Jr., Princeton University Press, NJ, 
U.S.A., 1992. 

187) Zen Path Through Depression, Philip Martin, Harper Collins Publishers, NY, U.S.A., 1999. 

188) Zen Philosophy, Zen Practice, Hòa Thượng Thích Thiên Ân, 1975. 

189) Zen In Plain English, Stephan Schuhmacher, New York, NY, U.S.A., 1988. 

190) Zen Reflections, Robert Allen, Michael Friedman Publishing Group, Inc., ÑY, U.S.A., 2002. 

191) Zen Training of the Zen Buddhist Monk, D.T. Suzuki, Cosimo Classic, NY, U.S.A., 2007. 

192) Zen Virtues, from Volume I to Volume IV, Thiện Phúc, CA, U.S.A., 2017. 


2130 


